VŨ HỮU SAN 


VĂN HOÁ 
NƯỚC 
(65/5 /5 6/5 


NHÀ XUẤT BÁN PHU NỮ 
2016 


VŨ HỮU SAN 


VĂN HOÁ 
NƯỚC 
@⁄o@⁄oo 


Nước, yếu tố văn hóa căn bản của dân tộc 


NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ 


2016 


Muc-Luc 


Tua 10 
Chương 1- Hàng hải: Thành phán cán bản của văn hoá dân 
tộc 17 
1.1. Có những vấn đề văn hoá bị quên lãng 17 
1.2. Sử ký của ta theo lối sử biên niên và rất khô khan 19 
1.3. Văn hoá Việt vẫn ẩn tàng 20 
1.4. Sông, nước và buổi bình minh loài người 21 
1.5. Tàu thuyền thay thế các nấm mồ đá khối 23 
1.6. Văn minh và vận tải thuỷ 25 
1.7. Vận tải thuỷ, mạch sống của dân ta 27 
1.8. Viét Nam, mót vüng khóng gian bi lich sir quén láng 29 
1.9. Su thiéu sót trong sử liệu Tây phuong 30 
1.10. Đóng góp của người Pháp cho ngành tiền sử Việt 
Nam 31 
1.11. May mắn hãn hữu của ngành hải sử nước ta 33 
1.12. Khoảng trống trong lịch sử biển Trung Hoa 35 
1.13. Ảnh hưởng. xấu của tư tưởng cực đoan Trung Hoa 37 
1.14. Hán Nho và Việt Nho 38 
1.15. Xin hãy để cho Khổng tử được yên nghỉ bên Tàu 39 
1.16. Văn minh Nước của bóng Nam Á rát có xua 40 
1.17. Khoáng tróng ván hoc: Có hàng hái 41 
1.18. Sinh hoat xua khóng có trong sách vó 43 
1.19. Biết tìm đâu trường thiên anh hùng ca hàng hải? 44 
1.20. Hàng hải và rễ văn hoá bản địa của dân tộc 45 
1.21. Những thận trọng cần thiết 46 
1.22. Nước trong buổi bình minh của dân tộc 47 
1.23. Ảnh hưởng hàng hải, hồn của nước. 50 
1.24. Lãnh thổ ôm dài theo bờ biển 52 
1.25. Nước: một hướng di trở lại cội nguồn 55 
1.26. Tôn giáo và triết lý dân tộc 55 
1.27. Phong tục, tập quán được bảo tồn 58 
1.28. Môi trường nước và bản chát dân tóc 59 
1.29. Thiên hạ tất cả của người Trung Hoa sao? 60 
1.30. Người Việt sinh hoạt với biển, giang hồ và hiếu khách 
61 
Chương 2 - Hàng hải, truyền thống lâu đời Việt Nam 65 
2.1. Những người đầu tiên sống với biển cả 65 


2.2. Người Việt cổ là những ngư dân tài giỏi từ cổ thời. 67 


4 


 (O Œ =1 Ơ ƠI đề CÓ 


tộc 


. Người Việt, giống dân siêu việt 69 
. Hoà bình Đông Sơn, địa danh không bé nhỏ 70 
. Tiếng Trung Hoa, tiếng Việt và đặc điểm ngôn ngữ 71 
. Các nhà nông tiên tiến 72 
. Các nhà Hàng hải tài danh 74 
. Truyền thống trải dài trong không gian và thời gian 76 
Người biển Orang Laut 78 

. Truyền thống biểu hiện trong ngôn ngữ, nghệ thuật 
78 
. Giải trí cũng trên sông, trên nước 81 
. Truyền thống và huyền thoại 87 
. Truyền thống nước và tín ngưỡng 91 
. Thôn xóm và đô thị Việt Nam cạnh bờ nước 93 


. Nước ta, hình ảnh con Rồng vươn dài ôm lấy biển 97 


. Thần ra lệnh cho thuyền vượt sóng, xuyên vút qua núi 

98 

. Hàng hải và tinh thần thượng võ 99 

. Hàng hái trong dóng sinh mang của dân tóc 100 

. Truyền thống không thể quên lãng 104 
Chương 3 - Những cái nhìn mới mẻ về Đông Nam Á và Việt 

106 

. Hàng hải và văn minh 106 

. Nông nghiệp, ngư nghiệp và văn minh 107 

. Nước và sinh vật 108 


Q2 09 Q3 9 C2 Q9 CO Q9 CO 


. Bước tiến hoá quan trọng của con người: Bơilội 109 


Những thành tích vượt biển lần đầu tiên 110 


. Thuyết Địa đàng Phi châu và chỉ dấu Văn hoá Nước112 
. Địa hình và các đặc điểm của văn hoá Đông Nam Á114 
. Nhận định của Peter Bellwood. 115 
. Nghiên cứu của Wilhelm G. Solheim II và Peter T. 


White 117 
3.10. Bờ biển Á Đông thời Hậu Băng Hà 121 
3.11. Thuyết của Chester Gorman 123 
3.12. Thuyết của Wilheim G. Solheim II 125 
3.14. Thuyết của Carl Sauer 129 
3.15. Dân cư sinh hoạt với nước 130 
3.16. Màu da và thể lực người Đông Nam Á vượt người Âu 
132 
3.17. Hải hành với mây gió và trăng sao 133 


ƠI 


3.18. Tir trung tám, nguói Dóng Nam Á phán tán các noi 
135 

3.19. Đông Nam Á, noi phát triển hàng hải sớm nhất 137 

3.20. Thể chế Tù trưởng Việt thành hình đầu tiên ở Đông 


Nam A 158 
3.21. Việt chủng cổ nhất Đông Nam Á 139 
Chương 4 - Những phát minh của dân Việt về ghe thuyền 
ảnh hưởng đến lịch sử thế giới 141 
4.1. Khái quát về lịch sử ghe thuyền 141 
4.2. Đặt lại vấn đề: Công lao của người Việt 144 
4.3. Những phát minh lớn mà nhân loại hầu như quên lãng 
144 
4.4. Phát minh cùng hoàn thiện bè đi biển 145 
4.5. Phát minh bánh lái 151 
4.6. Chế tác buồm đi trước thời đại 153 
4.7. Đóng tàu vỏ kim loại 160 
4.8. Kỹ thuật kiến trúc hiện đại 162 
4.9. Cây xiếm, phát minh đảo lộn hàng hải. 170 
4.10. Phát sinh Outrigger 181 
4.11. Tàu máy hơi nước 184 
4.12. Mái chèo 186 
4.13. Tính chất liên tục của Phát minh cùng Công trình 
hoàn thiện Kỹ thuật 189 


4.14. Tính cách nhân bản trong sinh hoạt hàng hải Việt 190 
Chương 5 - Khoảng trống văn học dân ta: Những thành tích 


hàng hải 192 
5.1. Những thành tích hiển hách của tiền nhân 192 
.2. Thương mại và văn hóa 193 
5.3. Người Việt đè bẹp bão tố 194 
5.4. Nhật ký của George Windsor Earl 195 
5.5. Thủy thủ Việt trong báo cáo của John Crawfurd 196 
5.6. Nhận xét của John White 197 
5.7. Hải sử và từ điển Bách khoa 197 
5.8. Hải trình Địa trung hải - Đông dương 199 
5.9. Dân bản địa Việt và dân di cư đều là dân Nước, dân 
Thuyền, nhưng không phải người Trung Hoa. 202 
5.10. Kẻ Chợ (Hà Nội) trên bản đồ Ptolemy 203 
5.11. Thương mại ở Nam Hải 210 
5.12. Đường biển đi Đông Nam Á và đi Siberia 212 
5.13. Đường biển tới châu Úc và New Zealand 214 


6 


5.14. Hải trinh đi Hồng hải và Địa trung hải 215 
5.15. Đường biển tới châu Phi 216 
5.16. Đường biển tới châu Mỹ 217 
5.17. Càng đi xa, càng thêm nhớ quê hương đậm đà 226 
5.18. Người Việt từng xuyên dương hàng ngàn năm trước 
227 
5.19. Kiến thức giúp các nhà Mỹ châu học 231 
5.20. Những hải lộ của di dân thời Hậu Băng hà 232 
5.21. Dân số và tầm quan trong của dân tộc Việt thời cổ234 
5.22. Nhớ về các chuyến vạn lý xuyên dương 239 
Chương 6 - Nguoi Việt thói cổ và hàng hải 242 
6.1. Sóng và bién ngày xua 242 
6.2. Những dân cư hiếu hóa nhưng bát hanh 243 
6.3. Dân Việt thời Đồ Đá 248 
6.4. Dân Việt thời Đồ Đồng 253 
6.5. Người Việt thời Xuân thu Chiến quốc 256 
6.6. Đế quốc Nam Việt thời Triệu Đà 258 
6.7. Người Việt thời Bắc thuộc 262 
6.8. Việc đánh Đài Loan, nước Ngô Việt, Việt phỉ và hải tặc 
265 
6.9. Người Việt thời tự chủ 268 
6.10. Người Việt thế nào, hở ô ông Tôn? 276 
6.11. Người Việt, dân hàng hải tiền tiến 276 
Chương 7 - Ảnh hưởng Đông sơn và văn hóa Việt qua mặt 
các đại dương theo quan điểm hàng hải 281 
7.1. Văn minh độc lập hay phân tán? 281 
7.2. Văn minh thời cổ Việt Nam 284 
7.3. Chỗ đứng Đông sơn trong văn minh Việt và Đông Nam 
A 287 
7.4. Chỗ đứng của Đông sơn trong văn minh nhân loại 289 
7.5. Làng xã Đông sơn và hàng hải Lạc Việt 293 
7.6. Đông sơn, nền văn minh độc nhất: Vận chuyển xuyên 
dương 295 
7.7. Y kiến của Dick Edgar Ibarra Grasso 297 
7.8. Những liên hé về sinh hoạt xảy ra rất sớm 301 
7.9. Ảnh hưởng Lạch Trường và Óc Eo đến Mỹ 307 
7.10. Nối kết nghệ thuật châu Mỹ và Đông sơn 309 
7.11. Liên hệ chữ viết của cổ Việt và cổ Mỹ châu 312 
7.12. Ngôn ngữ Việt và châu Mỹ 320 


7 


7.13. Ngôn ngữ Đông Nam Á và hàng hải viễn duong toàn 


cáu. 326 
7.14. Chứng cớ hàng hải Đông Sơn ở My 327 
7.15. Có mót hinh thúc dé quóc Lac Viêt bao trùm dai 

duong chăng? 328 


7.16. Văn minh cô Viêt bao trùm háu kháp mát dia câu 331 
Chương 8 - Những thăng trầm trong hàng hải và sinh hoạt 


biển của Việt Nam 334 
8.1. Sống chung với biển 334 
8.2. Sự thuận lợi mang đến tiến bộ 334 
8.3. Ngành hàng hải thế giới 335 
8.4. Chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải 336 
8.5. Nguyên do tổng quát 337 
8.6. Nguyên nhân địa lý 339 
8.7. Những ảnh hưởng riêng biệt 339 
8.8. Hàng hải với sự suy thoái thương mại. 340 
8.9. Hàng hải suy thoái theo sự suy thoái công nghệ 341 
8.10. Khi địa bàn Cổ Việt bị thu nhỏ 342 
8.11. Suy thoái hàng hải theo truyền thuyết? 344 
8.12. Bản chất thường tồn . 348 
8.13. Đặc tính người Nam Đảo và người Nam Á 349 
8.14. Vẫn có những chính sách khôn ngoan 350 

Chương 9 - Người Việt và người Trung Hoa thời cổ trong giả 

thuyết dân Á Đông vượt Thái bình dương 352 
9.1. Những ngộ nhận: hàng hải Việt hay hàng hải Trung 
Hoa 352 
9.2. Huyén thoai ván hoá Trung Hoa có bao nhiéu 352 
9.3. Dân Trung Hoa, người đến trễ ở Đông Nam Á 355 
9.4. Trung Hoa rất mới, được bao bọc bốn bề bởi Đại dương 

356 
9.5. Mối liên hệ Á Mỹ và tương quan Hoa Việt trong thời cổ 

359 
9.6. Từ tương đồng Á Mỹ suy ra tương đồng Việt Mỹ 360 
9.7. Hình ảnh Trung Hoa, Việt qua tài liệu sử sách. 361 
9.8. Những vùng đất mang tên Việt 370 
9.9. Quốc hiệu nước ta 374 
9.10. Chứng tích khảo cổ về nền văn minh tiền tiến ở miền 
Nam sông Dương Tử. 375 
9.11. Khác biệt về đặc tính của người Việt và người Trung 
Hoa 378 


8 


9.12. Hinh ảnh kênh Panama hon hai ngàn năm trước 388 


9.13. Bậc thầy của ngành thuỷ lợi 388 
9.14. Trung tâm nông nghiệp. 389 
9.15. Những suy luận cần nói thêm về người Việt có. 392 
9.16. Những chuyện thuỷ chiến ngỡ ngàng 393 
9.17. Có nhiều tương đồng Á Mỹ nhưng... người Trung Hoa 
không khám phá châu Mỹ. 397 
Chương 10 - Hải quân Việt Nam có từ khi nào? 399 
10.1.Thánh tổ và sự hình thành Hải quân. 399 
10.2. Hải quân đầu tiên là thuỷ quân nước nâu? 400 


10.4. Hình bóng người lính đầu tiên trong quân- sử 401 
10.5. Địa bàn sinh hoạt và truyền thống thuỷ chiến của dân 


tộc 403 
10.6. Phương tiện chuyển vận quân sự đầu tiên: thuyền bè. 
404 
10.7. Thuỷ chiến mở đường tự chủ 405 
10.8. Vua Rồng Lạc, hình ảnh vị thánh tổ khai sinh hải 
quân. 406 
10.9. Bộ binh Việt Nam có thể chỉ là một thứ thuỷ binh trên 
"đường tiến hoá” 407 
10.10. Từ dân thuyền lập tức thành quân thuỷ 408 
10.11. Thuỷ chiến, nét độc đáo Việt Nam. 409 


10.12. Chỗ đứng của hải quân Việt Nam trong quân SỬ. 410 
10.13.Trống đồng Đông Nam Á và môi trường nước của cổ 


Việt Nam. 412 
10.14. Hình ảnh thuỷ quân Hùng Vương trên trống đồng. 
413 
10.15. Cổ loa, một căn cứ hải quân quan trọng. 414 
10.16. Sự tiến bộ của hải quân thời Hùng Vương 415 
10.17. Câu nói: Giữ nước và giữ đất 420 
10.19. Hải quân và hải thương 420 
10.20. Thế lực đường biển của Lạc Việt. 423 
10.21. Có hình thức quân thuỷ nào trước thời Hùng Vương? 
425 
10.22. Gốc rễ của người Chiêm Thành 426 
10.23. Tổ chức quân thuỷ đầu tiên của nhân loại 428 
Chương 11 - Hàng hải và rễ bản địa của dân tộc 429 
11.1. Ý kiến của ông Nhượng Tống 429 
11.2. Những giả thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam 430 
11.3. Bác sĩ Trần đại Sỹ, một ánh sáng mới? 432 


9 


11.4. Các nguồn gốc khác biệt giữa văn hoá, quốc gia và 


dàn tóc 433 
11.5. Chia khoá có thé ó ngay trong tüi 435 
11.6. Biển Đông 74.000 năm trước, Bà me Thiên nhiên 437 
11.7. Dân Việt trong môi trường Đông Nam A 439 
11.8. Đông Nam Á, vùng đất thuận hảo cho sự sinh tồn của 
con Người 442 
11.9. Người Vượn, Người Cổ và Người Khôn ngoan trên đất 
nước ta 443 
11.10. Nơi khai sinh nền Văn minh Nước và Văn minh Thực 
Vật 445 
11.11. Dân cư đất liền và hải đảo 447 
11.12. Dân Hải đảo Đông Nam Á từ đất liền đi ra 449 
11.13. Việt ngữ: Gạch nối nhiều ngôn ngữ 450 
11.14. Sự liên tục của tiến trình văn hoá 452 


11.15. Nguồn góc dân tóc qua chứng tích ngôn ngt — 454 
11.16. Biển Đông không chia cắt mà còn nối các dân tộc 


quanh vùng với nhau 455 
11.17. Gốc, rễ và một giả thuyết có giới hạn 456 
11.18. Sự sụp đổ của các giả thuyết nhân chủng 459 
11.19. Sinh hoạt khi nước Biển Đông bắt đầu dâng lên 459 
11.20. Huyền thoại, chỉ dấu về giống dân bản địa 461 
11.21. Tập tục địa phương của dân Đông Nam Á thời cổ463 
11.22. Ta không phải là Tàu 466 
11.23. Việt là Việt 470 
11.24. Chứng tích khảo cổ 472 
11.25. Chỉ có hợp chủng mà không có diệt chủng 475 
11.26. Tổng hợp: Những chỉ dấu hướng về một nguồn gốc 
477 
11.27. Tâm lý và đặc tính bản địa 480 
11.28. Người Việt "Cuồng tín" chăng? 482 
Chương 12 - Nước và Triết lý 483 
12.1. Triết lý cuộc đời 483 
12.2. Con người bắt chước thiên nhiên 484 
12.3. Hãnh diện làm người Việt Nam 485 
12.4. Bề dày thời gian của gốc rễ sinh hoạt 486 
12.5. Địa hình quê hương hồi khởi thủy 487 
12.6. Triết lý qua tục ngữ ca dao 488 
12.7. Quan niệm mới về văn minh Nước, văn minh Gỗ Đông 
Nam Á 489 


10 


12.8. Gốc rễ Biển Đông của người Việt theo thuyết 


Meacham 490 
12.9. Triết lý Hoà bình/ Đông sơn 491 
12.10. Những người đi lạc trên đường trở về nguồn gốc 492 
12.11. Triết lý Việt tộc độc đáo 493 
12.12. Triết gia khỏi đặt thêm thuyết mới 495 
12.13. Triết lý siêu hình trong thế giới nước 495 
12.14. Triết lý và bản năng của loại dân nước, dân thuyền 
496 
12.15, Nhờ triết lý "nước", phong tục, tập quán được bảo 
tồn 497 
12.16. Truyền thống thương mại 499 
12.17. Bốn biển đều là anh em 500 
12.18. Can đảm kỷ luật 502 
12.19. Triết lý tả nhậm 503 
12.20. Người hành thủy vốn hào phóng và hiếu khách 503 
12.21. Địa vị của Phụ nữ 504 
12.22. Sự cần thiết phải Phục hoạt Văn hoá gốc 505 
12.23. Cần xây dựng một Hệ thống Lý thuyết cho có quy củ 
506 
Lời Bạt và Cảm tạ 508 
Phụ Bản 510 


Phụ Bản 1- Thuật ngữ Hàng hải của dân ta 511 
Phụ Bản 2- Cây xiếm thần lái bè tự động hay 


chứng tích hiển nhiên liên hệ Việt Mỹ 545 
Phụ Bản 3- Nét độc đáo của ghe bầu và bè mảng 
xứ ta 561 
Phụ Bán 4- Văn hóa Nước từ sinh hoạt bién đi vào 
571 
Phụ Bản 5- Địa lý thiên nhiên của Biển, Đảo và 
Duyên hải Bắc Bộ 589 
Phụ Bản 6- Văn minh và sinh hoạt các tỉnh duyên 
hải Bắc Bộ 593 
Phu Bản 7- Vinh Bắc Bộ, noi khai nguyên Hàng hải 
617 
Liệt-Kê Hình Ảnh 652 
Bản Tra Cứu 665 


11 


Tua 


Môi trường đời sống thay đổi luôn luôn, nén 
văn hóa dân tộc cũng thay đổi. Tìm hiểu sự liên 
hệ giữa môi trường sinh sống và nền văn hoá của 
tổ tiên ta trong quá khứ là một việc làm thật cần 
thiết. 

Cuốn sách này trình bày các đặc tính của 
dân ta qua khía cạnh sinh hoạt trong môi trường 
nước. Việc nghiên cứu cho thấy rằng dân tộc Việt 
là giống dân tiên phong của nhân loại trong các 
sinh hoạt hàng hải. 

Câu phát biểu này có vẻ như chủ quan hay 
giả tưởng? 

Khi cuốn sách này sắp hoàn thành, có một 
người hỏi chúng tôi ý tưởng như vậy có quá lớn lối 
không? Thú thực, chính chúng tôi đã từng tự hỏi 
mình như vậy. Cách đây năm thập niên, có dịp 
thăm viếng Nhật Bản và các nước vùng Đông 
Nam Á năm 1963 bằng đường biển. Khi ấy đã 
thấy người Nhật có nhiều viện nghiên cứu hải 
dương, tác giả nảy sinh việc tìm kiếm tài liệu 
hàng hải cổ Việt Nam. Khi chúng tôi khởi đầu việc 
nghiên cứu đề tài này, các tài liệu liên hệ đến cổ 
hàng hải trong thư viện Việt Nam còn quá ít ỏi. 
Theo cách quản lý sách vở thời đó, các tài liệu loại 
này thường để riêng lẻ nên dữ liệu xem ra không 
mấy giá trị. Một số kiến thức thu thập được mới 
chỉ là những giả thuyết, đang cần được kiểm 
chứng. 

12 


Tuy vậy, dân dân theo thói gian, trong 
những dịp di chuyển đó đây, chúng tôi góp nhặt 
thêm nhiều tài liệu mới và chứng cớ về cổ hàng 
hải của dân tộc Việt cứ tăng dán. Tổng hop lại, 
chúng tôi nhận thấy rằng thành quả về hàng hải 
của tiền nhân chúng ta thật vĩ đại. Dân ta đáng 
được kể là đi đầu trong mọi phát minh về vận 
chuyển đường thuỷ thời cổ. Cuốn sách này ra đời 
nhằm trình bày những kết quả nghiên cứu đó. 

Sinh sống tại một ngã tư quốc tế, dân tộc 
Việt có nhiều sinh hoạt về văn hoá thật là độc 
đáo. Trong buổi bình minh của nhân loại, người 
dân Đông Nam Á mà trong đó đáng kể nhất là 
người Việt, đã đi đầu trong các sinh hoạt hàng 
hải. Nhiều phát minh thời cổ về hàng hải mới tìm 
thấy hồi gần đây đã được xác nhận là của các dân 
cư sinh sống trong vùng Biển Đông. Theo một số 
nhà khoa học, những công trình này thật là vĩ đại, 
những thành tựu về vận chuyển đường thuỷ đã 
thực sự đóng góp rất nhiều cho văn minh của 
nhân loại. 

Nhiều người trên thế giới nghĩ rằng Việt 
Nam nói riêng, hay Đông Dương nói chung, là sản 
phẩm của sự giao tiếp giữa hai nền văn hoá lớn 
Trung Hoa và Ấn Độ. Tuy vậy hai nền văn hoá này 
chỉ mới xâm nhập nước ta chừng hơn 2.000 năm 
trở lại đây. Nếu đem so sánh với số tuổi của nền 
văn minh “Nước” từ Hoà bình đến Đông Sơn khởi 
sự từ hai chục ngàn năm về trước thì văn minh 
của cả hai noi Trung Hoa và Án Độ đều muộn hơn 


13 


rát nhiéu. 

Với sự tiến bộ của khoa hoc ngày nay, người 
ta biết hơn rất nhiều về quá trình sinh hoạt của 
những người Đông Nam Á (trong đó có người Việt 
Nam chúng ta) liên tục sinh sống cạnh Biển Đông 
kể từ 70.000 năm trước... 


Du khách đến Việt Nam để biết gì? 

. Hién nhién, cá hai nén ván minh Trung Hoa 
và Ấn Độ đã không bao giờ tiến triển duoc đến 
cực điểm tại nước ta. 

Nếu du khách muốn coi sự tiến bộ của văn 
hoá Trung Nguyên và Khổng giáo, họ sang Trung 
Hoa. 

Nếu du khách muốn xem sự huy hoàng của 
văn hoá Ấn giáo và Phật giáo, ho sang Ấn Độ. 

Nếu du khách muốn chiêm ngưỡng những 
kiến trúc vĩ đại, họ sẽ thất vọng vì người Việt vốn 
ảnh hưởng “văn minh nước” trọng nhân bản, 
không bao giờ phí sức cho bất kỳ một công trình 
xây cất nào quá tốn kém tài nguyên và sinh mạng 
con người. 

Những điều đáng kể ở đất Việt là những 
sinh hoạt đặc thù Việt. Những nét văn hoá này đã 
ra đời trước khi có Khổng, có Phật; chúng đẹp dé 
vô cùng và cũng đi trước thời kỳ ảnh hưởng văn 
hoá Trung Hoa và Án Độ xuất hiện trên bán đảo 
Đông Dương. 

Một trong những nét đặc thù Việt mà chúng 
tôi muốn giới thiệu trong cuốn sách này là hàng 


14 


hài và ván hoá lién quan dén nuóc. Các sinh hoat 
của dán ta ngày xưa, ở ngoài bién, trong sóng, 
trên mặt nước, dưới lòng nước, canh bờ nước dà 
tạo thành một thứ văn hoá mà chúng ta có thể gọi 
là “Văn hoá Nước”. 

Trong đời sống đất Việt thời cổ, Văn hoá 
Nước bao la như Biển Đông, bát ngát trải dài vượt 
cả ra ngoài chân trời và tầm hiểu biết của con 
người. Theo Bernard Philippe Groslier, biển cả đã 
gợi ra trong trí óc người dân Đông Dương cái ấn 
tượng về nguồn gốc của muôn loài, một tâm tưởng 
đến cả thế giới trước khi khai thiên lập địa và 
cũng là nơi quê hương cho người chết (tức tổ tiên 
của họ) trở về. 

Trên địa bàn Nước này, tiền nhân chúng ta 
đã có những phát minh đầu tiên vé ghe thuyén. 
Bè, thuyền độc mộc, mái chèo, cánh buóm, bánh 
lái, cây xiếm... là một số nhỏ trong nhiều công 
trình sáng tạo làm tăng tiến sự tiến hoá của nhân 
loại. Tuy mới thoạt nghe qua, chúng ta có thể 
nghi ngờ; nhưng thật sự không phải hoàn toàn vô 
lý vì nhiều ít cũng có những dẫn chứng đáng tin 
cậy. 

Bên cạnh các phát minh đó, những màu sắc 
huy hoàng của văn hoá dân tộc Việt: thờ kính tổ 
tiên, nam nữ bình đẳng, kính người già, giúp đỡ 
người yếu đuối hoạn nạn, nặng tình quê hương, 
nhân loại bốn biển là nhà, trọng nghĩa khinh tài, 
không vì lợi mà phù thịnh, yêu mến thiên nhiên, 
hiền hoà nhưng can đảm, kỷ luật và cũng hiên 


15 


ngang nhu hinh ảnh của người thuỷ thủ trước 
phong ba, không sợ cả cái chết v.v... 

Những nét đẹp của dân tộc Việt không thể 
hiện qua vật chất, tất cả đều nặng về tinh thần. 
Nhờ các ưu điểm và sức mạnh tinh thần như vậy, 
quốc gia ta mới tồn tại đến ngày nay. 

Nhiều người Việt đã bỏ nhiều thời giờ, có 
thể cả đời người, để nghiên cứu, học hỏi Khổng, 
Phật, Lão, Chúa Cứu thế, Kinh Dịch... Tuy thế, 
chúng ta cũng cần phải “đầu tư” thêm nhiều nhân 
lực và thời gian để tìm hiểu về nền văn hoá căn 
bản của dân tộc. Gạt bỏ ra ngoài những lớp sơn 
ngoại lai phủ lấp ở trên, nền văn hoá bản địa sẽ 
hiện ra. 

Trong thời niên thiếu của chúng tôi, một số 
người “trí thúc tiểu tư sản” Việt Nam, được sinh 
ra từ những gia đình “Cửa Khổng, sân Trình” tự 
cho mình may mắn. Một số người khác nghĩ rằng 
phải vào đời “dưới bóng từ bi” hay “trong sự cứu 
rỗi của Chúa”... mới là niềm hạnh phúc. Cho đến 
nay, có thể thấy rằng điều may mắn và niềm hạnh 
phúc chung của toàn thể người Việt Nam chúng 
ta là cùng được thừa hưởng một nền văn hoá cổ 
xưa, thực sự có tính chất nhân bản do tiền nhân 
để lại. 

Văn hoá đó mới nghe như lạ lùng, chúng tôi 
xin gọi là nền Văn hoá Nước. 

Có người chưa từng nghe nói trong cái gia 
tài quý giá này lại chứa đựng một thứ lạ lùng là 
nền Văn hoá Nước. 


16 


Ván hoá này lai rát có. 

Sau hàng chuc ngàn nám sinh hoat tu do, 
vẫy vùng trong trời nước Biển Đông, dân Việt đã 
chế ngự thiên nhiên, tạo dựng nông nghiệp, phát 
triển hàng hải, mang văn minh di khai hoá khắp 
nơi, vượt cả hai đại dương Thái bình và Ấn Độ. 

Thật là những khám phá quý giá nếu sau 
này chúng ta tìm lại được toàn vẹn cái nguyên lý 
đích thực của nền Văn hoá Nước kỳ diệu này của 
Tổ tiên. 

Như các loài di điểu bay về tổ cũ hay loài cá 
hồi bơi về nguồn suối ngày xưa, người Việt chúng 
ta có Tổ, có Nguồn rất linh thiêng để trở về. Nước 
chính là Quốc Gia, với đầy đủ lãnh thổ và dân tộc. 
Nguồn gốc dân ta gắn liền với Nước, tức là địa 
bàn Việt Nam thời nguyên thuỷ. Khi chúng ta gọi 
Quốc gia Việt Nam là Nước Việt Nam. Chúng ta 
cũng nói văn minh, văn hoá Việt Nam là Văn minh 
Nước, Văn hoá Nước vậy. 

Người Việt Nam chúng ta không thể nào 
mãi mãi vô tình quên lãng công trình vĩ đại của tổ 
tiên trên lãnh vực hàng hải trong sông ngòi hay 
ngoài biển cả. Những thế hệ sau này cần bảo tồn, 
phát huy hay ít nhất cũng phải lưu giữ, tiếp nối 
truyền thống cao quý ấy. 

Chúng tôi thiết nghĩ rằng ngành giáo dục 
Việt Nam nên thêm một phần thuyết giảng về Văn 
hoá Nước, các viện bảo tàng Việt Nam cần thiết 
lập nhiều đồ án trình bày về khảo cổ hàng hải, 
lịch sử hàng hải, triết lý dân tộc liên hệ đến nước. 


17 


Sách giáo khoa sử, dia Việt Nam không thể 
gọi là đầy đủ nếu không đề cập đến yếu tố sinh 
hoạt trong môi trường nước và hàng hải. 

Sách nói về văn minh Việt Nam hay văn 
minh thế giới mà không đả động gì tới văn minh 
nước của nhân loại nói chung và văn minh nước 
nói riêng, thì cũng nên kể là thiếu sót. 

Một mảnh lớn hồn nước, hồn quê hương 
Việt Nam truyền qua nhiều thế hệ nằm ở đó. Yêu 
Văn hoá Nước cũng là yêu nước, thương đồng bào. 
Tìm hiểu để thấu triệt Văn hoá Nước nhiều hơn, 
chúng ta yêu Tổ quốc nhiều hơn, thương dân tộc 
hơn. 

Sách bàn đến văn hoá Việt Nam cần thêm 
một phần giới thiệu về sinh hoạt của dân ta thời 
tiền sử mà trong đó những sinh hoạt sông nước 
biển cả và những tiến bộ hàng hải cần được đề 
cập tới. 

Nói đến hàng hải thời cổ, chúng tôi mặc 
nhiên đi vào cổ sử. Nhu Cố đạo L. Cadière thường 
nói: “Chúng tôi không có tham vọng viết sử, 
chúng tôi chỉ lôi ra ánh sáng và thu thập cho thật 
nhiều tài liệu vững để dành cho các sử gia đời 
sau.” Những kiến thức hàng hải dẫn chứng trong 
cuốn sách này không nhiều, thường chỉ là những 
chi tiết rút ra từ các cuốn sách tiếng Anh, Pháp, 
Đức, Tây ban Nha, Nga, Trung Hoa... Những cuốn 
sách này hoàn toàn không mang tính “sử”. 

Trong tình thế tranh chấp Hoàng Sa, 
Trường Sa hiện nay, nguồn gốc dân tộc Việt Nam 


18 


và thành tích hàng hải của tiền nhân ngang doc 
đại dương chính là những tài liệu chứng minh 
hùng hồn về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. 

Trong cảnh tha hương, cùng đồng bào tìm 
về nguồn cội, chúng tôi muốn đóng góp thêm ở 
đây một số ý kiến mới về giả thuyết nguồn gốc 
dân tộc Việt Nam. Để vấn đề này được thêm sáng 
tỏ, xin bạn đọc tiếp tục thảo luận và nghiên cứu. 

Nền văn học dân tộc, theo đúng nghĩa phải 
phản ảnh các sinh hoạt của dân tộc ấy. Tuy vậy 
văn học nước ta đã có một khoảng trống quá lớn 
về hàng hải. Ngày xưa, nền Văn hoá Nước tiền 
tiến của nhân loại đã khởi sự tại vùng quê hương 
chúng ta. Cho đến nay, sinh hoạt sông biển vẫn 
tiếp tục quan hệ đến dân ta biết là nhường nào. 
Thế nhưng, văn học đã vô tình lãng quên. 

Thật là buồn khi người nước ngoài đã khám 
phá ra khá nhiều chỉ tiết về nền văn minh cổ hàng 
hải của ta, mà chính chúng ta thì lại hoàn toàn 
không hay, không biết. Kết quả khảo cứu chúng 
tôi trình bày trong cuốn sách này được coi như 
viên đá tạm thời dùng lấp bớt khoảng trống văn 
hóa lớn lao đó. 

Qua những chứng tích của lịch sử hàng hải, 
chúng tôi tìm ra những niềm tự hào dân tộc. 
Chúng tôi mượn lời Cụ Phan Chu Trinh (1872- 
1926) nói về Đạo đức và luân lý Đông Tây vào 
năm 1925 tại Sài Gòn: “Phàm đã là một dân tộc 
sinh tồn trên hoàn vũ, đã có một cái lịch sử chính 
đáng, thì phải gìn giữ những sự vẻ vang trong lịch 


19 


sử cua dân tộc mình, nghĩa là gìn giữ lấy những 
đức tính hay tốt mấy nghìn năm ông cha để lại, 
khiến cho nước nào, dân tộc nào đối với mình 
cũng đem lòng kính trọng”. 

Chúng tôi mượn lời của Học giả Trần trọng 
Kim đề tựa cuốn Việt Nam Sử Lược (in lần thứ 
nhất, Sài Gòn, 1971; q.1) để chép ra đây như lời 
trần tình cùng bạn đọc: “Bây giờ ta chưa có áo 
lụa, ta hãy mặc tạm áo vải, tuy nó xấu xí nhưng nó 
có thể làm ta đỡ rét. Nghĩa là ta hãy làm thế nào 
cho những thiếu niên nước ta ngày nay ai cũng 
biết đôi chút sự tích nước nhà, cho khỏi tủi quốc 
hồn. Áy là cái mục đích của soạn giả, chỉ có thế 
thôi. Nếu cái mục đích ấy mà có thể tới được thì 
tưởng bộ sách này là bộ sách có ích vậy”. 

Sách này viết một đề tài chưa bao giờ được 
khai phá, trong khi đó, chúng tôi không phải nhà 
văn chuyên nghiệp lại chẳng phải chuyên gia 
nghiên cứu toàn thời, nên sự sai sót không thể 
tránh khỏi. Kính xin độc giả lượng thứ cho. 


20 


Chuong 1- Hàng hài: Thành phàn 
căn bàn của văn hoá dân tóc 


1.1. Có những vấn đề văn hoá bị quên lãng 

Có những vấn đề văn hoá của dân tộc bị 
quên lãng. Ngay đến cả lịch sử nước nhà mà 
nhiều người cũng không để ý tới. Vào năm 1944, 
Học giả Nhượng Tống! đã từng phàn nàn như sau: 
“Một điều chúng tôi lấy làm áy náy và phàn nàn 
nhất là sự mờ mịt của số đông anh chị em đối với 
lịch sử nước nhà. Điều đó chắc các bạn cũng cùng 
cảm như chúng tôi Mà điều đó chẳng phải bắt 
đầu tự đâu đời chúng ta. 

Còn sử (nước) ta? Tôi có thể nói mà 
không sợ mang tội với các cụ rằng: Chính những 
cụ Tú, cụ Cử, phần đông cũng chẳng biết đầu 
đuôi ra sao hết!” 

Kể từ khi tìm hiểu các sinh hoạt hàng hải 
của nhân loại, chúng tôi lại thấy có một số vấn đề 
rất lớn về văn hoá mà xưa nay ít khi được mọi 
người bàn luận tới: 

- Khả năng hàng hải vượt bậc của người Việt 
thời cổ. 

- Chủng tộc Việt có gốc rễ bản địa ngay tại 


! Mạc Bảo Thần Nhượng Tống (1904-1949), có lẽ là một hoc 
giả hiếm hoi nhìn ra gốc rễ chúng ta, khi ông viết từ đầu 
thập niên 1940 như sau: “Người Việt Nam chúng ta ngày 
nay là giống thuộc dòng Bách Việt về miền Biển và vẫn ở 
đất này". 

21 


dia phuong. 

- Tính chát Nuóc là thành phán cán bàn cüa 
ván hoá chüng ta. 

- Nền "Văn hoá Nước”? này có thể là một 
nền văn hoá nhân bản nhất và cổ nhất của nhân 
loại. 

Theo kết quả nghiên cứu sơ quát của một số 
học giả Âu mỹ, những điểm kể trên đúng là tính 
chất đặc thù của dân tộc Việt Nam nhưng thường 
thường đã bị toàn thể nhân loại cũng như chính 
đồng bào chúng ta quên lãng. 


Hình 1 Thuyền bè Việt Nam chạy buồm. 


Khi loại bỏ những sinh hoạt khác mà chỉ xét 
riêng khía cạnh hàng hải, nền Văn hoá Nước của 
Việt Nam đáng được kể là rất xa xưa, hay có thể 
cho là tối cổ. Sự khởi nguyên của nó, với nhiều 
chứng cớ, hiển nhiên đã đi trước tất cả các nền 
văn hoá "thạch đá", "đến đài đô thị" hay các loại 
văn minh nào khác trên địa cầu. 


? Nhiều đặc tính của văn hoá nước được phân tích và trình 
bày trong sách của Sumet Jumsai. Naga: Cultural Origins in 
Siam and the West Pacific. Singapore, Oxford University 
Press. 1988. 


22 


Những "chuyện hé trong" về gốc rễ văn hoá 
Việt Nam như vậy mà tại sao lại ít khi người Việt 
Nam chúng ta được nghe nói tới? 

Có thể một người dân thường Việt Nam được 
đến trường bậc trung học phổ thông, không có dịp 
được biết chuyến đi biển của tiền nhân; nhưng tại 
sao mà cả những người hành thuỷ, tốt nghiệp 
trường hải quân hay hàng hải cũng có thể chưa 
hay... Nguyên do chính có lẽ vì chúng ta không có 
sách để đọc chăng? 

Chính chúng tôi lúc trước, dù đã qua một 
thời gian trong hải nghiệp mà đôi khi cũng cảm 
thấy ngượng ngập vì quá nhiều điều không biết về 
sinh hoạt cổ hàng hải của tiền nhân. Nhưng cũng 
chính nhờ những lần có thể gọi là "xấu hổ” như 
vậy mà sau này nó đã thúc đẩy chúng tôi hăng hái 
hơn trong công việc nghiên cứu. Cá nhân chúng 
tôi cố tìm hiểu về văn hoá cổ hàng hải nước ta để 
hy vọng gia tăng những kiến thức mới, mong cho 
mọi người được đọc và hiểu biết hơn chính chúng 
tôi lúc xưa. 


1.2. Sử ký của ta theo lối sử biên niên và rất 
khô khan 

Sử gia Lệ thần Trần trọng Kim viết trong 
phần Tựa của cuốn sách Việt Nam Sử Lược quyển 
1 như sau: 

"Chủ đích (của việc ghi chép Sử) là để làm 
một cái gương chung cổ cho người cả nước được 
đời đời soi vào đấy mà biết cái sinh hoạt của 


23 


người trước dá phải lao tám lao lực những thé 
nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng 
mặt trời này. Người trong nước có thông hiểu 
những sự tích nước mình mới có lòng yêu nước 
yêu nhà, mới biết cố gắng học hành, hết sức làm 
lụng, để vun đắp thêm vào cái nền xã hội của tiên 
tổ đã xây dựng nên mà dé lại cho minh"? 

Chủ đích của vị sử gia nổi danh họ Trần 
cũng là niềm mong ước của mọi người chúng ta 
khi đọc Việt Sử. Tuy thế người lính thủy hay người 
thường dân hành thuỷ hay cả những người yêu 
sông nước, biển cả - muốn thông hiểu sự tích nước 
mình, dân mình liên hệ ra sao với sinh hoạt nước - 
lại không được cái may mắn như vậy. Cầm sách sử 
nước ta lên mà xem cho hết, người đọc chỉ thấy 
các sinh hoạt quá khứ của tiền nhân ở trên đất, 
trên bờ; tương tự như trong những cuốn sách sử 
ký của các dân tộc khác nằm trong lục địa. 

Sử gia Trần trọng Kim nhận xét về chuyện 
"Sử nước ta được chép theo lối sử Tàu" một cách 
xác đáng như sau: “Cái lối làm sử của ta theo lối 
biên niên của Tàu, nghĩa là năm nào tháng nào có 
chuyện gì quan trọng thì nhà làm sử chép vào sách. 
Mà chép một cách rất vắn tắt cốt để ghi lấy chuyện 
ấy mà thôi, chứ không giải thích cái gốc ngọn và sự 
liên can việc ấy với việc khác là thé nào." Có lé vì 
thế, sinh hoạt thực sự của đại đa số dân chúng 
không được viết đến trong các sách Việt sử trước 


3 Trần Trọng Kim. Việt Nam Sử lược, Quyển 1. Bộ Giáo Dục, 
Trung tâm Học liệu. Sài Gòn. 1971, trang vii. 


24 


đây. 

Nói ví von cách khác, sử nước ta rất "khô", 
mà có lẽ các sách sử của các nước khác trên thế 
giới cũng "khô” như vậy chăng?! Nhà sử học 
Donald Worster đã một lần chê trách các nhà viết 
sử, chúng ta cũng có thể bắt chước ông mà phát 
biểu một câu"nhẹ nhàng" như sau: “Viết sử mà 
không có nước ở trong, đó là một sự thiếu sót lớn. 
Kinh nghiệm nhân loại (và đặc biệt là của người 
"nước" ta) đâu có khô khan "hạn hán” đến như 
vậy!” 


1.3. Văn hoá Việt vẫn ẩn tàng 

Chúng ta cần một cái nhìn mới và chính xác 
về nền văn hoá căn bản của dân tộc Việt. 

Giáo sư Đào Văn Dương đã từng viết rằng: 
Khoảng 3.000 năm trước công nguyên (TCN), 
nước Việt đã là nơi rất thuận tiện cho việc liên lạc 
thương mại giữa các nước trong vùng Biển Đông, 
do đó nẩy sinh sự giao lưu kinh tế và văn hoá giữa 
nước Việt với các nước Đông Nam Á, hoặc những 
"lớp sơn văn hoá” nhợt nhạt của nền văn hoá Ấn 
Độ riêng biệt, nước Việt đã bị Trung Hoa thống trị 
trên 1.000 năm với mưu đồ Hán hoá dân Việt. 

... Nếu ta muốn tìm cốt lõi của văn hoá Việt, 
tư tưởng Việt, ta phải tìm cách tháo gỡ các lớp sơn 
tiêu cực của văn hoá ngoại lai đã bao phủ lên văn 
^ Donald Worster viết trong cuốn sách Rivers Empire, xuất 
bản năm 1985, nguyên văn như sau: “7o write history without 


putting any water in it is to leave out a large part of the story. 
Human experience has not been so dry as that." 


25 


hoá Viét. 

Tháo gó duoc tát cà "nhüng lóp son ngoai 
lai” tiêu cuc đó, chúng ta mới tim được "cốt lõi 
của văn hoá Việt”, tỉnh hoa tư tưởng Việt vẫn tiềm 
ẩn trong nhân dân trong những thời kỳ đen tối 
của lich su? 

Theo vi Giáo sư này, chúng ta có thé tim 
thấy phán cốt lõi của văn hoá Việt qua tuc ngữ ca 
dao. 

Ngoài ra, muốn biết gốc rễ văn hoá, người 
ta cần tìm hiểu môi trường sinh hoạt từ những 
ngày đầu tiên của dân tộc. Theo hai ông Cửu Long 
Giang và Toan Ánh viết trong cuốn sách Miền Bắc 
Khai Nguyên: “Nói về dân tộc Việt Nam, chúng ta 
phải bắt đầu từ miền Bắc, nơi đây là chỗ khai 
nguyên của quốc gia và cũng là trung tâm phát 
triển của dân tộc”.° Trên các vùng châu thổ sông 
Hồng, sông Mã, sự sinh hoạt từ xưa vẫn mang đặc 
tính kiểu"bán thuỷ sinh”, nửa nước nửa cạn. 


1.4. Sông, nước và buổi bình minh loài người 
Nói chung, những nền văn minh lớn đầu 

tiên của loài người đều xuất hiện tại châu thổ các 

dòng sông lớn. Đó là: 

- Ai Cập, châu thổ sông Nile. 

- Lưỡng Hà, châu thổ hai sông Tigris và 

Euphrates. 

5 Đào Văn Dương, Cốt lõi của Văn hoá Việt. Báo Việt Nam, 

San José, Tết Đinh Sửu. 1997. 


€ Cửu Long Giang, Toan Ánh. Miền Bắc Khai Nguyên. Sài 
Gòn. 1969. 


26 


- Ấn Độ, châu thổ sóng Indus. 
- Trung Hoa, châu thổ sông Hoàng Hà. 

Bốn nền văn minh cổ này được xếp chung 
lạ là các nén "Văn minh sông” (River 
Civilizations). Đặc điểm này thường được thể hiện 
qua những câu nói ví von như văn hoá Cận Đồng 
là văn hoá Lưỡng Hà, Ai Cập là "tặng phẩm của 
sông Nile”, văn hoá Ấn Độ là văn hoá Ấn Hà v. v... 


AEGEAN” s2“ 
SEA AREA ^ TRO 


| 
inin ENa. n:i: 
NT THEN 
Wi | EARLIEST 
BsoerovY NI CITIES 
A | 


VALLEY — Yrs 
Hinh 2 Các nén ván minh lớn đều xuất hiện tại 
châu thổ 
các dòng sông. 

Theo Walter Wallbank thì tại những khu 
duyên hà đó, nhờ đất cát phì nhiêu, nước sông lại 


27 


nhiéu; nén müa màng thuóng tót dep. Thuc phám 
dôi dào giúp cho nhân số tăng trưởng. Dân cư 
sinh sống, tụ tập thành các thị tứ hay thành phố. 
Nhu cầu cung cấp nước cho ruộng vườn gia tăng, 
người ta phải đào kinh, đắp đập. Việc điều hành 
nhân lực và thiết lập kế hoạch tạo thành các cộng 
đồng và thé lực chính trị. Tổ chúc đi từ dia 
phương lớn dần dần lên, thành chính quyền của 
quốc gia và rồi, sau cùng của đế quốc.” 

Một số học giả Âu Mỹ lưu ý chúng ta thêm 
một nhận xét nữa. Đó là các nôi văn hoá đều nằm 
dọc theo duyên hà và chạy dài ra duyên hải. Địa 
bàn Trung Nguyên có hơi khác. Trong nhiều ngàn 
năm người Trung Hoa chỉ chiếm duyên hà mà 
không lan ra duyên hải. 

Quốc gia hùng manh này có biệt lệ gi 
chăng? Điểm này được giải đáp bởi nhiều vị học 
giả có uy tín lớn mà hàng đầu phải kể đến Joseph 
Needham. Học giả Needham và nhiều vị khác mà 
chúng tôi sẽ kể trong sách này cho rằng Trung 
Hoa nguyên thuỷ không có duyên hải nhưng ảnh 
hưởng duyên hải không phải là không có sau này 
khi họ tiếp xúc với các giống dân sống ngoài bờ 
biển. 

Người Trung Hoa thượng cổ chịu ảnh hưởng 
văn hoá duyên hải của người Việt (hay Bách Việt) 
sâu đậm đến mức Joseph Needham và Wolfram 


7T. Walter Wallbank. Man's Story, World History in Its 
Geographic Setting. Scott. Foresman & Co., USA. 1961, tr. 
45. 


28 


Eberhard nghi ráng trong 6 yéu tó cáu tao nén 
văn minh Trung Hoa thì đã có tới 3 yếu tố đến từ 
những vùng duyên hải phương Nam và Đông 
Nam. Ba nền văn minh này có tính chất đại dương 
hàng hải và có thể nhập chung lại với nhau dưới 
một danh từ là văn minh Việt (Yùeh)°. 


1.5. Tàu thuyền thay thế các nấm mồ đá khối 

Khi khoa khảo cổ thành hình, người ta nô 
nức nhau đi tìm hiểu những công trình kiến trúc 
của loài người. 

Những địa điểm lôi kéo được sự lưu tâm 
nhiều nhất như Kim tự tháp Ai Cập, Vạn lý Trường 
thành Trung Hoa, Đế thiên Đế thích Campuchia, 
sau cùng tới Kim tự tháp ở châu Mỹ v. v... tất cả 
đều là những công trình nặng nề bằng đá khối xây 
cất chỉ để làm thoả mãn chủ nhân. Nhiều triệu 
sinh mạng đã bị hy sinh cho ý thích riêng một cá 
nhân. Ngày nay, khi ánh sáng văn minh tiến bộ 
rọi tới những vùng lịch sử đen tối đó, người ta 
không thấy "đá khối” mang được một ích lợi thực 
tiễn nào phục vụ cho phúc lợi con người. 


8 Joseph Needham. Science and Civilisation in China, Vol. 1, 
Introductory Orientations. Cambridge. 1954, tr. 89. Viết tắt 
Joseph Needham SCC. Vol.1. 


29 


x "i 
k i F1 
Hinh 3 Nhiéu sinh mang bi hy sinh cho y thích 
xáy mó cá nhán 


Theo luật tiến hoá, tất cả các "nấm mồ đá 
khối” mà người ta gọi là tượng trưng cho văn 
minh đó đều đã theo nhau mà lần lượt sụp đổ. 
Dân cư quanh những tàn tích “phi nhân bản” đó 
cho đến nay, sau nhiều ngàn năm sau vẫn chưa 
phục hồi hay không bao giờ khá lên được. 

Nhà hàng hải Thor Heyerdahl lý luận rất 
chính xác khi phát biểu ý tưởng mới mẻ rằng: 
“Thuyền bé là một thứ xe có, phương tiện truyền 
bá văn hoá đầu tiên. Nhờ thuyền mà thế giới thời 
Đồ Đá bắt đầu thu nhỏ lai”. 


? Thor Heyerdahl. Early Man and the Ocean, A search for 
the Beginnings of Navigation and Seaborne Civilization. 


30 


Tàu thuyén thuc su mang lai ánh sáng, giüp 
loài người vượt qua những giai đoạn tối tám nhất 
của lịch sử. 

Trong giai đoạn văn minh thành lập, lưu ý 
rằng những nhà nghiên cứu hàng đầu về Đông 
Nam Á như Solheim, Coedès, Bernard Philippe 
Groslier... đều đồng ý trên một sự thật là loài 
người đã cư trú trước hết ngoài bờ biển rồi sau đó 
một thời gian dài mới di chuyển vào nội địa. 


1.6. Văn minh và vận tải thuỷ 

Các nhà văn minh học đều đồng ý rằng văn 
minh loài người tiến triển được là nhờ sự vận 
chuyển. Hành tinh chúng ta đang ở có tới gần ba 
phần tư bề mặt là biển cả. Một phần tư địa cầu 
mà ta quen được goi là đất "lién" nhưng cũng 
chẳng phải nguyên một khối mà lại bị các biển nội 
địa, những ao hô, đầm lầy, dòng sông, ngọn suối... 
chia cắt ra thành nhiều mảnh. 

Từ xưa, các phương tiện đường thuỷ đã từng 
chiếm giữ những vai trò trọng yếu trong sinh hoạt 
của nhân loại. Khi khảo sát về văn minh, các nhà 
nghiên cứu không thể không bàn đến những hoạt 
động của con người trên sông biển. 


Double Day &Company, Inc; New York. 1979, tr. 3. 
31 


OCEAN 


ea Red Sea 


EXXEL———— 
9g Pữg-y imos 


Hinh 4 Gần ba phán tư bé mặt của trái đất là bién 
cả. 


Trên những khúc quanh lớn của lịch sử nhân 
loại, người ta thấy sự hiện diện thiết yếu của các 
hoạt động hàng hải. Hai thế giới: Cựu và Tân thế 
giới, năm đại châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc cùng mọi hải 
đảo lẻ loi, xa vắng đã được loài người nối kết lại với 
nhau bằng đường hàng hải. Chính là nhờ những 
phương tiện và dụng cụ như thuyền bè, cánh buồm, 
bánh lái, cây xiếm v.v... mà các chủng tộc giao tiếp 
nhau, sinh hoạt văn hoá nhờ đó thêm tiến bộ. 

Nếu không có thuyền bè, người ta không thể 
vượt biển. Ngay cả việc vượt qua những sông ngòi, 
hồ ao, bãi lầy lớn nhỏ người ta cũng không làm nổi. 
Nói một cách khác đi, Âu Á xem ra khó gặp gỡ 
nhau, nếu không nhờ những cánh buồm no gió. Và... 


32 


néu khóng có bánh lái gán vào duói tàu thuyén, 
châu Mỹ có thé vẫn còn là lục dia xa lạ đối với nhân 
loại sinh sống tại Cựu lục địa. 

Cho đến ngày nay, dù nhân loại đã phát minh 
được những phương tiện mới về hàng không và 
không gian, đường thuỷ vẫn còn là phương tiện vận 
chuyển chính yếu. Tính về khối lượng số hàng luân 
chuyển trên toàn thế giới, đường biển chiếm tới 
90%. Ở các nước nằm giữa biển khơi như Anh, 
Nhật, Indonesia, Australia; hầu như toàn bộ giao 
lưu quốc tế trông cậy vào vận tải biên. 

William Norton, tác giả các sách về nhân 
chủng đã viết rằng: “Trong những phương tiện vận 
chuyển mà con người đã từng sử dụng, vận tải 
đường thuỷ là phương tiện vận chuyển ít tốn kém 
nhất. Việc di chuyển trên mặt nước không gặp 
nhiều cản trở và trên sông, trên biển, người ta 
không phải trả tiền kiều lộ”.!! 

Khi xem xét giá cả chuyên chở đường biển, 
ông Đỗ Thái bình cho biết: “Giá thành một tấn 
kilómét của vận tải bién chỉ bằng 60% giá thành 
của đường sắt và đường sông và chỉ băng khoảng 
2. 5% giá thành của vận tải hàng không”.12 


1.7. Vận tải thuỷ, mạch sống của dân ta 
Tại nước ta, vận chuyển đường thuỷ rõ ràng 


10 Đỗ Thái Binh. Dai dương và những Con Tàu, Phụ bản 
Khoa học Phổ thông. 1984, tr. 8. 

11 william Norton. Human Geography. Oxford University 
Press, Canada. 1995, tr. 302. 

1? Đỗ Thái Binh. Sdd, tr. 8. 


33 


quan trong hon bất cứ noi đâu trên thé giới. 
Trong dai chiến thé giới II, các nhà quân sự Mỹ và 
Pháp có lé đi hoi xa, cho biết rằng ở nước ta việc 
chuyên chở bằng thuyền bè có thể bao trùm tới 
90 phần trăm nhu cầu vận chuyển'?. Vào thói xa 
xưa khi đường xá giao thông chưa có, sông rạch 
lại nhiều, sự di chuyển của dân ta đã phải nhờ 
hoàn toàn vào những phương tiện đường thuỷ. 

Thời cổ xưa, người Việt sinh sống trên một 
xứ sở tương đối giàu có. Một đoạn thông luận 
không rõ tác giả được chép lại trong Việt Sử Tiêu 
Án của Ngô Thì Sĩ (1726-1780) như sau: “Nước ta 
là một nơi đô hội lớn ở phương Nam, ruộng cấy 
lúa tốt, đất trồng dâu tốt, núi sẵn vàng bạc, biển 
sẵn châu ngọc, người ở đâu đến cũng buôn bán 
làm giàu duoc cả. Cái tiếng phong phú ấy đồn di 
xa, nên Trung Quốc lúc nào cũng nghĩ cách chiếm 
đất của nước mình... ". 1 

Bộ sách Hoài Nam Tử, vào thế kỷ thứ 2 TCN 
đã viết: "Tán Thuy Hoàng ham lợi vé sừng té giác, 
ngà voi, chim trả, ngọc trai và ngọc cơ của người 
Việt nên gửi quân xâm lăng”. Léonard Aurousseau 
nhắc lai các mối lợi lớn này trong bài "La 
premiére conquéte chinoise des pays annamites 


13 Charles W. Koburger, Jr... The French Navy in Indochina, 
Riverine and Coastal Forces. 1945-54. Praeder, New York. 
1991, tr. 109: “90 percent of the communications system of 
Indochina is by water, whether by the China Sea, the rivers 
and their confluences, or canals". 

^ Ngô Thi Sĩ. Việt Sử Tiêu Án. Bản dich của Hội Văn hoá 
châu A. Sài Gòn. 1960. 

34 


(III Siécle avant notre ére). "5 

Sự giàu có của nước ta không phải chỉ do tài 
nguyên thiên nhiên mà có. Nguồn lợi lớn của 
người Việt cũng còn do ngoại thương mang lại. 
Hoạt động hàng hải của dân ta thời xưa rất đáng 
kể. Trước công nguyên, người Việt đã viễn dương 
đi nhiều nơi rất xa. Tổ tiên người Việt để lại dấu 
vết thương buôn khắp chốn từ Siberia sang đến 
Hồng Hải từ châu Đại dương qua tận 
Madagascar. Những đường tiền nhân qua lại trên 
biển kể ra rất nhiều, chúng tôi xin lược duyệt các 
tài liệu này qua các chương khác nhau của sách 
này. 

Trong những chuyến đi xa như vậy, đôi khi 

người Việt bị ngộ nhận một cách nhầm lẫn là 
người Tàu !°. Ngày nay dân chúng Trung Hoa rất 
đông, người ta thấy họ khắp mọi nơi trên mặt địa 
cầu. Tuy vậy thời xa xưa lúc mới lập quốc, người 
Trung Hoa không nhiều, họ hoàn toàn là một 
giống dân mà sinh hoạt suốt đời chỉ gắn chặt với 
lục dia", quanh quán vùng ngã ba sông Hoàng Hà 
15 Léonard Aurousseau. La premiére conquéte chinoise des 
pays annamites (III Siécle avant notre ére). Bulletin de 
l'École Française d'Extréme Orient (BEFEO) Vol. XXXIII, 
Hanoi. 1923, tr. 137- 264. 
16 Wang Gungwu. Nanhai trade. Kuala Lumpur. 1959, tr. 23 
viét mót doan nhu sau: ^.. as the Yüehs had now become 
the subjects of the Han empire (-206 to 219), the author of 
the passage might have thought of them as Chinese. In this 
text, however, it is still necessary to make the distinction 
between the Yüehs and the Chinese..." 


7 Bruce Swanson. Eighth Voyage of the Dragon. Naval 
Institute Press, Annapolis. 1982, tr. 1-12. 


35 


và sóng Vi. 

Muốn giàu người ta cán phải buôn bán, 
nhưng Khổng giáo Trung Hoa không coi trọng 
nghề này. Thương là giai cấp cuối cùng trong hệ 
thống tứ dân của Trung Hoa. Sĩ là đệ tử của 
Khổng Mạnh đứng trên hết, sau là Nông, Công rồi 
mới tới Thương. Giới thương gia thường bị chính 
quyền ngờ vực và coi như thành phần ăn bám xã 
hói.!? 

Ó nuóc ta, giói buón bán có hoàn cánh 
thuận lợi hon. Trước công nguyên, hải cảng 
Cattigara ở miền Bắc nước ta!? đã là noi các 
thương gia châu Âu và Trung Đông mong mỏi 
được hải hành đến buôn bán. 

Thời tự chủ, kinh đô Hoa Lư trở thành 
thương cảng quan trọng. Sau này đến bến Vân 
Đồn. Đời nhà Lý và đến đời Trần (1225-1413), 
thuyền buôn tiếp tục thông thương các nước. Vóc 
đoạn của các nước phương Tây; vải hoa, trân 
châu, cánh trả, kim la của Chà Và; gấm, chim 
ưng, cá sấu, da tê, ngà voi trầm hương, bạch đàn 
của Miên, Lào, không thiếu thứ gì, đều là những 
thứ quý giá. ?? 

Đến thời Lê, Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi 
(soạn năm 1435) nhắc đến các cửa biển Càn Hải, 
Hội Thống (Nghệ An), Hồi Triều (Thanh Hóa)... 


18 Bruce Swanson. Sđd, tr.15. 

19 Colonel G. E. Gerini. Recherches on Ptolemy's Geography 
of Eastern Asia. M. R. A. S., London. 1909. 

20 Lê Quy Đôn. Vân Đài Loại Ngữ. Bàn dich và chú giải của 
Pham Vũ, Lê Hiền. Nhà sách Tu luc. 1973, tr. 153. 

36 


Qua thế ky 17, Chúa Nguyễn Đàng Trong 
phát triển Đại Chiêm hải khẩu thành cảng thị Hội 
An, xây dựng cảng Bến Nghé. 


1.8. Việt Nam, một vùng không gian bị lịch sử 
quên lãng 

Việt Nam chiếm vị trí trung tâm của Đông 
Nam Á. Vì phần nghiên cứu về Tiền sử học của 
vùng đất này còn rất thô sơ, sinh hoạt con người 
Đông Nam Á chỉ được nhân loại biết đến một cách 
rất mù mờ, cho đến thời gian mấy chục năm gần 
đây. 

Trong một khoảng thời gian dài tới 300 năm 
kể từ khi xâm nhập vùng Á Đông, ngay cả những 
người châu Âu đi xâm lược đất đai cũng không lưu 
tâm đến cổ sử Đông Nam Á. Các người Anh, Hà Lan 
hay Pháp có thể biết nhiều về văn minh Ân Độ và 
Trung Hoa; nhưng đối với họ, Đông Nam Á lại chỉ là 
một khu vực "terra incognita” bao trùm trong màn 
bí mật. Cho mãi đến khi khám phá ra Angkor Wat ở 
Campuchia và Borobudur ở Nam Dương, các học 
giả Tây phương mới bắt đầu để tâm nghiên cứu văn 
hoá, lịch sử, trình độ văn minh của Đông Nam Á.” 


1.9. Sự thiếu sót trong sử liệu Tây phương 
Trong thời cận đại, trước những tiến bộ 
khoa học và quân sự vượt bậc, dân da trắng nắm 


2 Donald G. McCloud. Southeast Asia, Tradition and 
Modernity in the Contemporary World. Westview Press, 
Boulder. 1995, tr. 13. 


37 


giữ moi vai trò lớn lao trong lịch sử nhân loai. Vào 
thế kỷ 16 và 17, người châu Âu khám phá châu 
Mỹ, in sách thật nhiều, mở mang giáo dục, phát 
triển nhiều ngành khoa học mới.” 

Sử ký toàn cầu cũng được họ viết ra nhiều 
nhất. Thông thường các sử gia Tây phương làm 
việc rất đúng phương pháp, tuy vậy sử liệu của họ 
thường thiếu sót rất nhiều về sinh hoạt của các 
dân tộc Á Phi. Nhà văn kiêm sử học H. G. Wells, 
tác giả The Outline of History gồm 2 cuốn, đã in 
lại nhiều lần và có số bán nhiều triệu ấn bản mỗi 
lần xuất bản, nhận xét rằng sử do người Tây 
phương viết ra, tuy gọi là lịch sử thế giới nhưng 
thật xa lạ hay không có liên quan gì đến sinh hoạt 
của các dân tộc sống ngoài vùng Tây Âu. Đặc biệt 
là sử gia Tây phuong đã quên hẳn vùng Nam Á.? 

Sử sách về Đông Nam Á xuất hiện rất trễ. 
Người ta mới chỉ khởi sự viết về vùng này trong 
thời gian gần đây. Sử liệu hàng hải Đông Nam Á, 
do đó còn khan hiếm hơn nhiều. 


1.10. Đóng góp của người Pháp cho ngành 
tiền sử Việt Nam 

Riêng về giới học giả Pháp, chúng ta công 
nhận sự đóng góp quan trọng của họ trong những 
?? H. G. Wells. The Outline of History, Volume I. Garden City 
Books, New York. 1956, trang 465. 


23 S. Fred Singer. The Ocean in Human Affairs. New York. 
1990. 


38 


cóng trinh kháo có so khói tai Dóng Duong. Tuy 
nhiên vì xuất thân là những nhà Trung Hoa hoc 
hay Ấn Độ học, họ có sẵn cái tiên kiến cho rằng 
Việt Nam là chỗ nối dài của hai nền văn hoá 
Trung Hoa và Ân Độ. Hoc giả Hoa Ky Neil L. 
Jamieson nghĩ rằng người Pháp thời thuộc địa đã 
sai lầm khi cho rằng nước Văn Lang chỉ là huyền 
thoại không có thuc.?* 

Còn quá đáng hơn thế, một nhà khảo cổ học 
Pháp là Bezacier cho rằng lịch sử Việt Nam chỉ 
mới khởi đầu vào thế kỷ thứ 7 mà thôi. 

Tuy có vài phần nhầm lẫn, nhưng công lao 

của các nhà khảo cổ Pháp cho khoa tiền sử Việt 
Nam không phải nhỏ. Trường hợp bà Madeleine 
Colani (1866-1943) khám phá ra Nền Văn minh 
Hoà bình vào thập niên 1920 thật là đặc biệt. 
Colani là một nhà thảo mộc học người Pháp muốn 
chuyển sang nghề sinh vật hoá thạch, rồi trở nên 
một nhà khảo cổ học danh tiếng. Colani cùng một 
số nhà nghiên cứu khác tìm ra nhiều dụng cụ 
bằng đá trong vùng Hoà bình và đặc biệt là những 
đồ vật bằng gốm cổ tới 8.000 năm. Trước đó, giới 
khoa học cho rằng Đông Nam Á biết làm đồ gốm 
rất muón.?? 
? Nguyên văn Jamieson viết nhu sau: "the French dismissed 
Van Lang as a fairy tale, is now a national park, like our 
Independence Hall or Valley Forge, but more than two 
thousand years older in significance." (Neil L. Jamieson. 
Understanding Vietnam. University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles. 1993, tr. 7. 


235 Dale Brown (Editor). Southeast Asia: A Past Regained. 
Time life Books, Virginia. 1999, tr. 18-19. 


39 


Nguyễn Quas) Trony (82003) 
Hinh 5 Madeleine Colani, người tìm ra "Nền Văn 
minh Hoà binh". 


Sau này, nén ván minh Hoà binh tiép tuc 
duoc kháo sát. Nhà dia ly hoc Hoa Ky Carl Sauer 
chứng minh rằng Đông Nam Á chính là trung tâm 
tối cổ của nông nghiệp và rằng: “lúa gạo, heo và 
gà vịt đều phát xuất từ Đông Nam Á". Vị Giáo sư 
này rất tự tin khi viết cuốn sách của ông: "..TÓi 
đã chứng minh rằng những động vật gia cầm được 
thuần dưỡng đầu tiên ở Đông Nam Á, và đây 
chính là trung tâm nông nghiệp quan trọng của 
thế giới ".25 

Giáo sư Wilhelm G. Solheim II của trường 
Đại học Hawaii tin rằng dân chúng nền văn minh 
Hoà bình có thể đã biết trồng trọt 15.000 năm 


2 Car] Sauer. Agricultural Origins and Dispersals. American 
Geographical Society. New York. 1952. 


40 


TCN, làm thuyén dóc móc 5.000 nám TCN, 
thuyền có thân phụ (outrigger) 4.000 năm TCN. 
Những chuyến hải hành từ Đông Nam Á đi khắp 
noi như Đài Loan, Nhật Bản, Địa trung hải v.v... ?7 


E Sarum Utha Índzstrws Comma Haabirmun 


Hình 6 Một bản đồ vẽ vùng ảnh hưởng văn minh 
Hoà Bình. 


1.11. May mắn hãn hữu của ngành hải sử nước 
ta 

Một may mắn đã đến cho ngành hải sử nước 
ta. Hầu hết những người Pháp đầu tiên đến Việt 
Nam là thuỷ thủ, hành nghề đi biển hay phục vụ 
trong hải quân. Số lượng người Pháp để ý quan 
sát các ghe thuyền Đông Dương chiếm tỷ lệ đáng 
kể trong số Pháp kiều. Lúc đầu, tài liệu và hình vẽ 
ghe thuyền Việt Nam được các cá nhân hiếu kỳ 
ghi chép lẻ tẻ trong các loại sách kiểu hồi ký. Sau 


27 Wilhelm G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past, 
báo National Geographic, March 1971. 


41 


này, một số sách khảo cứu về sinh hoạt Văn hoá 
Nước của dân ta cũng được các cơ quan tình báo 
thuộc địa, một số hội văn hoá hay những học giả 
uyên thâm ưa thích sưu tầm và xuất bản tại Pháp 
cũng như tại ngay Sài Gòn. 

Khi nghiên cứu việc kiến trúc ghe thuyền 
thế giới Đô đốc người Pháp François Edmond 
Pâris (1806- 1893) trở thành nhà nghiên cứu đầu 
tiên bàn luận đến khía cạnh văn hoá của thuyền 
bè Việt Nam”. Gần 4 thập niên sau đó, Đô đốc 
Pâris lại xuất bản một số sưu tập nữa kèm hình vẽ 
trong những năm 1882-1908, tựa để Souvenirs de 
marine; collection de plans ou dessins de navires 
et de bateaux anciens ou modernes, existants ou 
disparus, (6 vols) do nhà sách Gauthier Villars, 
Paris phát hành. Cuốn đầu tiên xuất bản năm 
1882 đặc biệt dành riêng cho các tài liệu bàn về 
ghe thuyền Đông Dương và Nhật Bản. Vị đô đốc 
học giả này tìm ra các điểm tương đồng về hàng 
hải chứng tỏ rằng đã có sự giao tiếp trong thời cổ 
giữa vùng quê hương chúng ta với đất châu Mỹ. 

Nửa thế kỷ nữa trôi qua, chúng ta thấy xuất 
hiện thêm một số sách Pháp ngữ nghiên cứu rất 
công phu về thuyền bè Việt Nam xuất hiện. Đáng 
kể nhất là những công trình sau đây: 

- Bateaux en Indochine của Jean Poujade, 
Testelin, Saigon, 1940. 


?8 Erancois Edmond Pâris. Essai sur la construction navale des 
peuples extra européens. Nhà sách Arthur Bertrand: Paris 
xuất bản khoảng năm 1841-1843. 


42 


- Esquisse d'une Ethnographie Navale des 
peuples annamites cùa Pierre Paris, Le Bulletin 
des Amis du Vieux Hué no. 14, Octobre décembre 
1942; in lai ở Rotterdam, Holland 1955. 

- Voiliers d'Indochine của J. B. Piétri, S. I. L. I., 
Saigon, 1949”°. 

- Bois et Bateaux du Vietnam của Françoise 
Aubaile- Sallenave, Paris, 1987. 

Riêng Pierre Paris thật xứng danh là một 
nhà Khảo cổ hàng hải uyên bác. Ông cung cấp 
thêm tập tài liệu nhan để L'Amérique pré 
colombienne et l'Asie méridionale?°. Qua 60 trang 
báo, óng Pierre Paris dá manh mé phát biéu nhiéu 
điều hiển nhiên vé ảnh hưởng văn hoá Đông 
Dương hiện diện tại châu Mỹ, đặc biệt qua những 
phương tiện hàng hải. 

Tiếp theo những người Pháp đó, nhiều học 
giả Âu Mỹ khác cũng bị hấp dẫn và say mê nghiên 
cứu đủ mọi loại thuyền bè mà họ nhìn thấy khắp 
nơi tại nước ta. 

Chúng ta biết rằng thuyền bè là những vật 
dụng chóng hư nát. Với tiến bộ kỹ thuật, sự hiểu 
biết về kiến trúc gia tăng, ghe thuyền luôn luôn 
thay hình đổi dạng. Chiếc bè tre và cánh buồm 
mành chiếu đã gần như biến mất. Sắt thép cùng 


29 Bản dịch tiếng Việt: Thuyền buóm Đông Dương. Đỗ Thái 
Bình dịch. NXB Trẻ 2015. 

3° Pierre Paris. L'Amérique pré colombienne et l'Asie 
méridionale. Dáng tái trén hai só Bulletin de la Société des 
Etudes Indochinoises 17(2), tr. 1-36; 18(1), tr. 1-25 [Hanoi], 
hai năm 1942-1943. 


43 


máy móc không bao lâu sé thay thé con thuyền 
gỗ, các công trình nghiên cứu ghe thuyền nước ta 
trong các thế kỷ vừa qua thật sự quý báu biết bao. 


3 


«x97 


e 


A 
— 
d E 
4 


Hình 7 Hình ảnh một chiếc bè thời cổ. 
Minh họa từ Thu Shu Chi Chheng. 


1.12. Khoảng trống trong lịch sử biển Trung 
Hoa 

Ngay từ xa xưa, Trung Hoa thường sinh hoạt 
cô lập trong lục địa. Fitzgerald viết rằng: “Có rất ít 
chứng cớ về chuyện người Trung Hoa đã từng giao 
tiếp hay biết đến sự hiện diện của các dân tộc khác 
ởxa cho đến thé kỷ thứ 2 trước công nguyên °'!. 

Nhà sử hoc C. P. Fitzgerald cùng khá nhiều 


3! Stan Steiner. Fusang, The Chinese Who Built America. 
New York. 1979, tr. 17. Nguyén ván cáu dán chüng cüa 
Stan Steiner nhu sau: "From the depth of his quandary, he 
(C. P. Fitzgerald) concluded"... there is little evidence that 
the Chinese had any contact with distant foreign people or 
knew of their existence before the second century B. C." 


44 


nhà sử học Âu Mỹ khác, trong khi nghiên cứu về 
sử ký Trung Hoa, đã than thở qua nhiều câu 
tương tự như: “Thật khó mà phân biệt những hư 
thực trong sử sách thời sơ kỳ của Trung Hoa với 
các loại "sử liệu” thật sơ sài và hoàn toàn do trí 
tưởng tượng nặn ra. Sử Trung Hoa gồm toàn là 
truyện truyền kỳ và huyền thoại. Ngay các sách 
Sử ký có đề cả tên tác giả cũng dáng nghi ngo". 

Cho đến hồi gần đây, hoạt động hàng hải, 
kể cả ngành viễn duyên thường không được coi 
trọng và không được sử sách Trung Hoa nói tới. 
Sử ký Trung Hoa không những có nhiều điểm 
đáng nghi ngờ mà còn có những khoảng trống lớn 
về hải sử. Học giả Âu Mỹ thường phát biểu là hải 
sử không bao giờ có tại Trung Hoa. Dĩ nhiên, 
người Tàu vì thế cũng không cung cấp được tài 
liệu chi tiết gì quý báu về sinh hoạt hàng hải dân 
ta thời cổ. 

Rủi hơn nữa, nước ta bị Trung Hoa đô hộ cả 
ngàn năm. Vì sách lược xâm lăng, người Tàu đã cố 
ý huỷ hoại đi nhiều chứng tích văn hoá xưa của 
dân tộc ta, kể cả những tài liệu quý giá về hàng 
hải cùng những sinh hoạt thuỷ sinh khác. 

3 Stan Steiner Fusang. Sdd, tr. 17. “Many of the historians 
of the West have long found it difficult to contemplate, 
much less to encompass, the vast panorama o exploration 
and commerce that was created in early China. The 
ancients' history was too full of myth and legend. And these 
tales were so vague that even those who knew them did no 
know their meaning. Nor were the bone markings and cave 


scratches that the archaeologists were so fond of much 
more precise. Even the written history was suspect. " 


45 


1.13. Ánh hưởng xấu của tư tưởng cuc đoan 
Trung Hoa 

Người Trung Hoa vốn tin rằng nước họ là 
Trung Nguyên, dân Hán là trung tâm văn hoá đã 
khai hoá nhân loại. Văn hào Lỗ Tấn từng đả kích 
tư tưởng của đồng bào nước ông như: “Cực đoan, 
ca tụng quá khứ đến độ tự lừa dối mình °. 

Theo ông Cao Thế Dung, dân tộc Việt Nam 
đã bị các sử gia Trung Hoa trình bày rất sai lạc, 
cho rằng dân Việt chỉ là dân nô lệ Trung Hoa, 
được hưởng ánh sáng văn minh Trung Hoa, được 
người Hán dạy cho đủ thứ nhất là được hấp thụ 
Hán học và Nho giáo”°. 

Khi theo đòi nghiên bút, nhiều nho sĩ Việt 
Nam đã nhận chịu những ảnh hưởng tai hại từ 
Hán học. Có thời kỳ, cách học tập của mình làm 
cho người mình không biết được sử xứ mình. Học 
giả Trần trọng Kim chắc đã rất buồn khi ông 
than: “Bất kỳ lớn nhỏ, hé ai cắp sách di học thì chỉ 
học sử Trung Hoa, chứ không học sử nước nhà. 
Rồi thơ phú văn minh gì cũng lấy điển tích ở sử 
1rung Hoa, chứ chuyện nước mình thì nhất thiết 
không nói đến. Người mình có ý lấy chuyện nước 
nhà làm nhỏ mon không cán phải biết làm gi. 

Khi chúng ta nói đến ảnh hưởng Trung Hoa 


33 Lỗ Tấn Toàn tập. Thượng Hải. 1948, tr. 26. Dẫn lại trong 
Tự hào là người Việt Nam qua Chứng liệu Văn hoá Lịch sử, 
Cao Thế Dung, Florida. 1989, Tựa, tr. ii. 

** Cao Thé Dung. Tự hào là người Việt Nam qua Chứng liệu 
Văn hoá Lịch sử. Florida. 1989, tr. 14. 

3 Trần Trọng Kim. Sdd. Tựa cuốn sách. 


46 


cüng là nói dén Nho hoc. Triét gia Kim Dinh viét 
ráng: Thóng thuóng thi Nho giáo duoc coi nhu là 
sáng khói do Khổng tử. Với người Tàu thì Nho với 
Khổng đồng nghĩa, điều đó còn được tăng cường 
hơn nữa khi truyền ra nước ngoài. Nói với người 
Âu Mỹ về Nho thì phải dùng chữ Confucianism 
phiên âm từ chữ Khổng Phu tử.?8 

Một số nhỏ người Việt Nam có thể ca tụng 
Nho giáo như "khuôn vàng thước ngọc" cho cách 
xử thế, Khổng tử như vị "Vạn thế Sư biểu", nhờ có 
Khổng giáo mà quốc gia Việt Nam tồn tại. Có vị 
còn muốn dựng lại các Khổng Miếu hay nhận Nho 
giáo là văn hoá Việt, trong khi ngay ở Trung Hoa 
là quê hương Khổng tử, người Tàu đã phải bảo 
nhau quên Khổng, lập phong trào phê phán 
Khổng để mong quốc gia tiến bộ hon.” 


1.14. Hán Nho và Việt Nho 

Triết gia Kim Định, với công trình nghiên 
cứu nghiêm túc một đời người với 32 tác phẩm 
triết học, đã xác tín Nho Giáo đã có từ rất lâu, 
trước khi Trung Hoa lập quốc, tức là trước khi có 
một dân tộc là Tàu xuất hiện. Nho xuất phát từ 
thời khuyết sử. Đó là Hoàng Nho thuộc Tam 
Hoàng từ 4480-3080 TCN và Di Nho từ vua Thuán 
2255 - vua Vũ 2205 TCN. Ông cho rằng Hán Nho 


3 Kim Định. Gốc Rễ Triết Việt. An Việt Houston. 1990, tr. 
61. 

3 Laurence A. Schneider. Ku Chieh-kang and China's New 
History, Nationalism and the Quest for Alternative 
Traditions. University of California Press. 1971. 


47 


cüng là Khóng Giáo tir nhà Chu 1122 TCN nhung 
bi sa doa vói su xuyén tac cüa nhà Hán. 

Vé dia bàn cüa Viét Nho thói có, óng Kim 
Dinh viết rằng: Sử gia thường chú ý đến nước Tàu 
từ Tán Hán vé sau mà quên hån đi rằng trước đời 
Tán không có đế quốc Tàu nào cả mà chỉ là có 
nhiều nước nhỏ, vào lối thế kỷ VI trước Công 
nguyên là tứ cường: Tề, Tần, Sở, Việt; trong đó có 
lúc Việt mạnh nhất. Nhiều học giả cho rằng nếu 
không vướng nước Sở thì Việt đã củng cố xong 
liên bang án từ Chiết Giang qua Phúc Kiến, 
Quảng Đông tới Bắc phần. Năm 473 Việt đã diệt 
được Ngô và sáp nhập xong nước này (miền Nam 
Dương Tủ). Ông Eickstedt nhận xét: nhiều học giả 
nói tới Trung Hoa trước đời Tần Thuỷ Hoàng là 
nói về chuyện không tưởng, lúc ấy chỉ có đế quốc 
Thái (tức Việt). Giáo sư Wiens cho câu đó là đúng 
sự thực và cần phải chấp nhận một lần cho dứt 
khoát. Sự thực đó giúp ta hiểu được là Việt tộc đã 
mất dịp nắm lại chủ quyền trên toàn lãnh thổ chịu 
ảnh hưởng chữ Nho của mình.3° 


1.15. Xin hãy để cho Khổng tử được yên nghỉ 
bên Tàu 

Một số nhỏ người Việt Nam trí thức đôi khi 
có những cái nhìn chủ quan về ảnh hưởng Khổng 
Mạnh. Thật ra đối với đại đa số dân Việt chúng ta, 
không những họ đã không chịu thấm nhuần triết 


3# Kim Định. Triết Lý Cái Đình. Nguồn Sáng, Sài Gòn. 1971, 
Chương VIII Việt Triết Giang. 


48 


lý Khổng Mạnh mà vì bản năng sinh tồn không 
muốn bị mất đi nguồn gốc tổ tiên, người dân quê 
còn liên tục chống đối lại một cách thực sự mãnh 
liệt. 

Các học giả ngoại quốc nhờ đứng ở ngoài 
nhìn vào nên có những nhận xét khách quan hơn. 
Charles F. Keyes cho rằng chính quyền lúc xưa sở 
dĩ thất bại trong việc áp đặt trật tự Nho giáo vì cả 
cái "thế giới" mà trong đó người Việt sinh hoạt đã 
phát triển đến một nền trật tự xã hội (ổn định) 
khác biệt hẳn (Khổng giáo) ngay từ thời nguyên 
thuỷ. ?? 

Steven J. Hood cho rằng nước Trung Hoa 
hay "Đế quốc Đại Hán" là quốc gia theo Khổng 
giáo và nước Việt Nam độc lập đã phản kháng lại 
các phương cách Khổng hoá và Hán hoá thật 
mãnh liệt. ° 

Keyes cũng đồng ý với Alexander Woodside 
trong một nhận xét đúng đắn khác cho rằng theo 
với đường Nam tiến, người dân Miền Nam tiếp 
nhận thêm ảnh hưởng Khmer và ảnh hưởng Phật 
giáo; trong khi đó ảnh hưởng Khổng giáo giảm bớt 


3? Charles F. Keyes. The Golden Peninsula, Culture and 
Adaptation in Mainland Southeast Asia. Macmillan 
Publishing Co., Inc. New York. 1977, tr. 194. 

^ Steven J. Hood. Dragon Entangled, Indochina and the 
China-Vietnam War. M. E. Sharpe Inc., New York, London. 
1992, tr. 5. Nguyén ván Anh ngü: "The endemic political 
crisis that plagued the rulers of traditional Vietnam was a 
consequence, in part, of unsuccessful efforts to impose a 
Confucian-derived ideal order on a world very different 
from that which the order had originally been developed. " 


49 


đi so với những người dân Trung, dân Bác. *! 

Như vậy, khi muốn tìm hiểu rõ ràng gốc rễ 
văn hoá Việt xưa, một số sách vở Nho gia cần tạm 
bỏ lại sang một bên. 


1.16. Văn minh Nước của Đông Nam Á rất cổ 
xưa 

Người Việt Nam cùng với một số dân khác 
của Đông Nam Á đã sinh sống quanh khu vực 
Biển Đông từ hàng chục ngàn năm trước đây. 
Ngay từ khi xuất hiện, họ sinh hoạt cạnh bờ nước, 
đương nhiên rất giỏi đi biển. Nền văn minh hàng 
hải của dân ta phát sinh từ nhu cầu vận chuyển 
trong một vùng đất đai luôn luôn bị ngập nước. 
Tiến trình của ngành hàng hải khởi thuỷ từ buổi 
bình minh của nhân loại, đã liên tục phát triển 
suốt khoảng thời gian hàng sáu, bảy chục ngàn 
năm qua. 

Sắc thái Nước lại chỉ xuất hiện đậm đà ở 
Đông Nam Á mà không có ở bất cứ vùng nào khác 
trên địa cầu. Văn minh Nước này có tính cách bản 
địa bắt rễ tại chỗ, không nhận ảnh hưởng từ bất 
cứ một nguồn hay gốc nào khác ở ngoài. Tính 
chất nước của dân Việt ta khác biệt hắn với các 
nền văn minh khác, có lé cổ kính hơn cả bất cứ 


^! Alexander Woodside. Vietnam and the Chinese Model: A 
Comparative Study of Nguyen and Ch'ing. Cambridge, 
Harvard University Press. 1971, tr. 220. Nguyén ván: It was 
ever more true in southern Vietnam which "was more 
Cambodian, more Buddhist, less Confucian, less Sino- 
Vietnamese than the central and the north." 


50 


một nền văn minh cổ kính nào khác của nhân loại. 
Điều chắc chắn nhất: Văn hoá Nước Việt Nam di 
trước nền văn hoá lục địa của Trung Hoa và cả Ấn 
Độ nhiều thiên kỷ. 

Tám ảnh hưởng của hàng hải đối với đời 
sống như đã trình bày, thật là quan trọng, nếu 
không muốn nói là "tối yếu” cho sự tiến bộ của 
nhân loại. Lich sử chứng minh rằng thời đại den 
tối sở dĩ qua đi được là nhờ con người tái phát 
triển hàng hải, mở rộng giao thương đường biển. 
42 

Nhưng có lẽ vì vô tình, loài người có thể đã 
không biết hay đã quên rằng dân Việt thời cổ là 
tác giả của các phát minh ghe thuyền cùng tất cả 
những trang cu quan yếu dùng di bién nhu buóm, 
lái, xiém... Suy luán ra, tién nhàn chüng ta dà 
dóng góp nhümg cóng trinh to lón trong viéc phát 
triển nén văn minh nhân loai hiện nay. Công trinh 
vi dai nhu váy rát ít duoc nhác nhó tói! 

Ai ai cüng biét ráng trén trái dát này, néu 
khóng có nuóc thi khóng có cuóc sóng. Riéng vói 
loài nguói, néu khóng có phát trién thi khóng có 
văn minh. Trước khi có xe lửa, sự vận chuyển 
đường thuỷ nắm giữ vai trò quan trọng nhất. 

Cho dù chúng tôi không thấy sách sử nói 
đến hàng hải Việt... trong tiền sử học, chúng tôi 
vẫn mong mỏi một ngày nào đó, sách vở Việt Nam 


42 


Stephen C. Jett. Diffusion Versus Independent 
Development. Sưu tâp C. L. Riley et al. (eds.). Man Across 
the Sea. Austin and London. 1971, tr. 5-53. 


51 


và thé giói bát dáu ghi chép lai nhüng buóc di lón 
của hàng hải Việt thời có, và hon thé nữa nhận ra 
được công trạng đích thực của tiền nhân chúng ta 
đóng góp vào đà tiến bộ của nhân loại. 


1.17. Khoảng trống văn học: Cổ hàng hải 

Cho dù cố công lục lọi tất cả các thư viện 
trong nước cũng như ở ngoài nước, người ta khó 
có thể tìm thấy một cuốn sách hay một tập tài liệu 
nào bàn luận đây đủ đến những dé tài này, 

Có rất nhiều cách giải thích hiện tượng 
khan hiếm sách vở về cổ hàng hải Việt Nam. Sau 
đây là một số lý do được chúng tôi chú ý nhiều 
nhất: 

- Thứ nhất, nước Việt Nam nằm trong vùng 
nhiệt đới. Từ lâu một số đông nhà khoa học quốc 
tế hay quốc nội đã"yên chí” mặc nhiên cho rằng 
vùng nhiệt đới không thể là nơi có thể phát sinh 
những nguồn gốc văn minh nhân loại. 

Học giả Sumet Jumsai (Thái Lan) thấy rằng 
thiên kiến này sai lầm. Từ 10.000 năm trước, tại 
khu vực vòng đai giới hạn bởi hai vĩ tuyến: 20 độ 
Bắc và 20 độ Nam, con người đã khởi sự nhiều 
tiến bộ đáng kể. Học giả này đặc biệt đã hết lời ca 
tụng nền văn minh nước của vùng Tây bộ Thái 
binh Dương, tức Đông Nam Á^. 

- Thứ hai, ở xứ ta các sách khảo cổ rất khan 
hiếm, nhất là cổ sử và đặc biệt thật khó tìm các 
tài liệu về cổ hàng hải. Những nhà nghiên cứu 
3 Sumet Jumsai. Sdd, tr. 1-2. Lời giới thiệu. 

52 


hàng hải, sau khi bỏ nhiều công lao tìm kiếm mà 
không thấy tài liệu, đành bỏ cuộc. 

Ông Bình nguyên Lộc (tên thật là Tô Văn 
Tuấn, 1914-1987) cũng đã từng lưu tâm đến một 
trong những lý do khan hiếm tài liệu cổ sử ở nước 
ta khi viết rằng: "... Các sử gia Pháp Việt lại dùng 
sử liệu của một nước văn minh trước ta là sử 
Trung Hoa... Nhưng sử Trung Hoa lại mù mờ... 
Chỉ đọc tới Sử ký của Tư Mã Thiên rồi thôi. Tổ 
tiên ta thì lâu đời hơn Tư Mã Thiên đến ba ngàn 
năm, làm thé nào mà biết duoc sự thật ”*:. 

- Thứ ba, về khía cạnh hàng hải, sự khiếm 
khuyết tài liệu còn trầm trọng hơn. Ảnh hưởng 
của nền văn hoá "lục địa” của Trung Hoa sau 
hàng ngàn năm Bắc thuộc đã chôn vùi nhiều 
thành tích hàng hải quá khứ và giết chết hầu hết 
những phát kiến mới mẻ của sinh hoạt này ngay 
từ trong trứng nước... 

Các nhà sử học Trung Hoa thường sinh sống 
suốt đời trong nội địa nên thiếu thốn hẳn các kiến 
thức về hàng hải. Sách Trung Hoa tuy thiên kinh 
vạn quyển, nhưng không thấy có mấy đoạn ghi 
chép về tàu thuyền hay sông nước. Ngay cả 
Khổng tử (551-479 TCN) là vị bác học uyên bác số 
một của Trung Hoa thời cổ, người đã san định lại 
các kinh Thi, Thư, Lễ, Dịch cùng biên soạn kinh 
Xuân Thu, cũng không một lần bàn đến hàng hải. 
Joseph Needham đề cập đế sự kiện này rõ ràng 


^ Bình Nguyên lộc. Nguồn gốc Mã lai của dán tộc Việt nam. 
Bách Bộc, Sài Gòn. 1971, tr. 8. 


53 


trong pho sách lón nhát cüa óng.^ 


1.18. Sinh hoat xua khóng có trong sách vó 

Giới trí thức Việt Nam thời xưa chịu ảnh 
hưởng Hán học rất đậm. Vì sự thăng tiến qua con 
đường khoa hoạn, hầu hết các nhà nho đã tiếp tục 
cái học khoa cử. Rất ít người thoát ra khỏi khuôn 
sáo từ chương của kinh điển Trung Hoa để tìm 
tòi, suy luận và phát huy nền văn hoá đặc thù dân 
tộc. 

Nam Thiên Nguyễn Đức Sách rất có lý 
trong khi viết rằng: “Lịch sử minh xác răng đại đa 
số dân Việt có một nếp sống riêng, khác biệt với 
nhiều điều thường thấy trong sách vở. Sở dĩ có 
tình trạng này, vì xã hội Việt thời trước gồm hai 
hạng người: hạng biết chữ và hạng không biết 
chữ. Hạng biết chữ là những người đã học chữ 
Nho, đọc nhiều sách của Trung Hoa, và theo 
Khổng học. Hạng không biết chữ là hạng không 
biết đọc viết, không biết sách vở, mà chỉ biết sống 
theo truyền thống của tổ tiên. 

Với sự phúc tạp của chữ Nho, hạng không 
biết chữ chiếm hơn 95% dân số. Tuy nhiên, dầu 


^» Một đoạn phụ chú của Joseph Needham, viết kiểu "khôi hài" 
như sau về Khổng TỦ: "The great Legge, in his translation 
(The Chinese Classics, Vol 1:Confucian Analects), trang 38, 
made out that Confucius intended to get on a raft and drift 
aimlessly at sea. Doubtless he did not know of the existence of 
excellent sailing-rafts, but it was a pity to generate yet one 
more unnecessarily fatuous Occidental conception of 
China. "Science and Civilization in China, Vol. 4, Part IIT: Civil 
Engineering and Nautics", tr. 396. 


S4 


hon 9596 dán chüng sóng theo nhüng phong tuc 
và niém tin riéng, ho ván khóng duoc biét dén 
bằng hang 5% biết đọc biết viết, và biết ghi chép 
thành sách vở. 

Do đó, nếu chỉ căn cứ vào sách vở để tìm 
hiểu, chúng ta chỉ biết được nếp sống của 5% dân 
Việt, và sé có nhiều nhận định sai làm về văn hoá 
Việt”? 


1.19. Biết tìm đâu trường thiên anh hùng ca 
hàng hải? 

Người Việt thời cổ cho dù không sống cả đời 
trên ghe thuyền hay sông biển, thì cũng suốt đời 
sinh hoạt cạnh bờ nước. Tuy vậy, chúng ta rất tiếc 
rằng nền văn học nước nhà đã có nhiều khoảng 
trống vắng. Sinh hoạt hàng hải, dù thực sự là một 
phần quan trọng, đã bị chúng ta xem nhẹ, bỏ rơi 
mất đâu đó nơi nào?! 

Những chuyến đi biển hàng ngàn vạn hải lý 
của tiền nhân cũng không để lại nhiều dấu vết 
trong truyền thuyết, huyền thoại hay trong cổ tích 
Việt Nam. Những trường thiên anh hùng ca của 
dân Việt trên khắp mặt đại dương thật sự muôn 
ngàn lần oai hùng hơn những chuyến đi của 
Ulysses trong Odysseus (anh hùng ca Hy Lạp của 
Homer) mà hải trinh chỉ quanh quán vài nơi ở 
vùng biển nhỏ hẹp Điạ trung Hải, phía nam Hy 


* Nguyễn Đức Sách. Kinh Việt, Sứ điệp Hạnh phúc của Văn 
hoá Việt. Nhà xuất bản Hoa Tiên Rồng Brisbane Australia. 
1993, Lời Mở, tr. 5. 


55 


Lap mà thói. 


d E 22 
^ Circe $ T XN 
` >> Cyclops Nate AS ~ 
The Sirens ? OFN - 2> 
“ N f . y GREECE i$ ga ^ ft; 
“ p Y ye À Z x2 + 
/ * ji \ > gu s H ag 
; 2g ey ` ANA S 
^ J “lthaka E t x 
; E O * - c s \ JRA 
pÍ À 4 Pd Y, `, 
> Sicily C | "d s" uU 4 >. $e “N 
4 ME B VA s 4207 ye 
$ H ha Y ) - qu^ ^ Pari 
1 d dl > A 
i M T .‹ 
k ¿ mm tem "as $ 
TUNISIA SSS S a Lf 
¿ pu E 
Af =” Odysseus Journey From Troy To Itha 


Mediterranean Sea 


Hinh 8 Hái trinh cüa Ulysses trong Dia trung Hái. 


Vi các sinh hoạt của tiền nhân chúng ta đã 
gắn chặt với Biển Đông qua nhiều ngàn năm, 
chúng tôi luôn luôn tin tưởng rằng khi nghiên cứu 
những hoạt động thời cổ của người Việt trên sông 
hồ biển cả, người ta có thể khám phá ra được 
nhiều yếu tố căn bản liên hệ đến gốc rễ của dân 
tộc. Tổ tiên Việt tộc là một trong những giống 
người đầu tiên đã sinh tồn được trong môi trường 
nước, đã thành công trong việc phát triển các 
sinh hoạt nửa cạn nửa nước. Nền Văn hoá Nước 
chính là nền văn hoá nguyên thuỷ của ta, tương 
đối được miễn nhiễm, ít bị các lớp sơn văn hoá 
ngoại bang phủ lấp. 


1.20. Hàng hải và rễ văn hoá bản địa của dân 
tộc 

Cho đến ngày nay vấn đề nguồn gốc dân tộc 
Việt Nam vẫn chưa có giả thuyết nào được coi là 
56 


vững chác^. Nhân cơ hội bàn đến hàng hải thói cổ, 
chúng tôi xin nói thêm vài câu thanh đạm về nguồn 
gốc bản địa của dân tộc, gọi là một chút đóng góp 
nhỏ nhoi cho sự tầm khảo thật quan trọng và vĩ đại 
này. 

Nhân bàn về cổ hàng hải, chúng tôi xin lạm 
bàn thêm chút ít về gốc rễ của người Việt Nam 
liên hệ đến nước. Tuy vậy, phần trình bày này có 
tính cách phụ thuộc, chi nói ngắn gọn về cái Ré 
người Việt. Sở dĩ như vậy cũng có lý do: chúng tôi 
có ý tránh né các danh từ "lón" có tính cách quá 
xác quyết như nguồn gốc, dân tộc, Việt Nam. Lại 
vì các lý do khác liên hệ đến luận lý cũng như yếu 
tố thời gian, chúng tôi xin phép tạm dùng những 
chữ rễ, chữ người, chữ Việt cho có được sự "nới 
lỏng” khi viết. 

Chúng tôi xin nói cho rõ ràng là hầu hết 
những kiến thức ở đây được chiếu qua "lăng kính 
hàng hải”. Vì dựa trên quan điểm hàng hải này, 
chúng tôi đã có ý vượt qua giới hạn bốn, năm 
ngàn năm văn hiến. Chúng ta hãy cùng nhau đi xa 
hơn nữa về quá khứ, tìm gốc gác người Việt từ 
thời núi lửa Tobia phun lửa ở Indonesia, tức 72 
ngàn năm trước Công nguyên. Cái rễ dân tộc 
cũng có thể còn già hơn nữa. Rễ lại có thể đã khởi 
nguyên từ khi những người Đông Nam Á phát 
triển khả năng hải hành, vượt được biển qua lục 
địa Úc Châu, rồi lục địa Mỹ Châu chục ngàn năm 


47 Nguyễn Khắc Ngữ. Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam. Nghiên 
Cứu Sử Địa, Montréal. 1985, tr. 131-136. 


57 


trước đây. 

Khi đó dân ta, tuy mới lập thành các bộ lạc, 
có kinh nghiệm hành thuỷ nhưng chưa lập quốc 
và thế giới cũng chưa có nước nào ra đời. Danh từ 
dân tộc hay người nước nào, quốc gia hay đất 
nước nào khó mà xác định cho được dứt khoát. 


1.21. Những thận trọng cần thiết 

Danh-tự "Việt” là tên để gọi dân tộc và 
quốc-gia chúng ta, nhưng cũng có những điều 
giói-han cán duoc cẩn-trọng khi phát-biéu tu- 
tuóng vé nguón-góc. Cháng han nhu khóng vi 
danh hiéu "Viét" này mà vói-vá cho ráng chüng ta 
là con cháu dàn nuóc Viét thói Chién quóc. Hai 
giống dân, Việt của Câu Tiễn và Việt của Hùng 
Vương là các chi tộc khác nhau thuộc nhóm"Bách 
Việt”. Chúng tôi để cao sự thận-trọng khi chúng 
ta lập thuyết, gán ghép nguồn-gốc chủng này, 
chủng kia. 

Nhà sử học Phạm Văn Sơn đã từng đưa một 
kết luận xác quyết rằng: Việt ngữ và Việt chủng là 
một chủng tộc và một ngôn ngữ riêng biệt.?° 
Chúng tôi đề cao sự thận trọng khi chúng ta lập 
thuyết, không nên vội vàng gán ghép nguồn gốc 
dân tộc Việt Nam chúng ta đi ra từ chủng này, 
chủng nọ. 

Nhà sử học Trần trọng Kim lưu ý chúng ta 
những điểm tế nhị khác như tránh dùng từ "An 
Nam". Ông viết: ^..Cüng như tên "An Nam" là 


48 Phạm Văn Sơn. Việt sử Toàn thư. Sài gòn, 1960, tr.473. 
58 


tiếng người Tàu đời nhà Đường (618 907) dùng 
goi dân ta. Hai chữ "An Nam" (này) có ngụ ý phải 
thần phục nước Tàu.” 

Riêng quốc hiệu chính thức Việt Nam mà 
chúng ta đang dùng ngày hôm nay là một danh từ 
rất mới. Tên "Việt Nam” chỉ được triều đình Mãn 
Thanh"ban (?)" cho vào năm 1802°. Đây lại thêm 
một điểm tế nhị nữa và trước sau gì cũng có tranh 
luận trong tương lai. 

Người viết chỉ xin bàn đến những sinh hoạt 
nước của người Việt cổ trong những khung cảnh 
có thể nói là tổng quát như vậy mà thôi. Phần 
tranh luận "Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam" ngày 
nay có xác thực đúng thật là con cháu chính 
thống (hay bà con) của giống dân hàng hải siêu 
việt như vậy hay không sẽ vẫn còn đòi hỏi sự 
nghiên cứu thêm với nhiều tâm trí, thời gian, tiên 
bạc... 


1.22. Nước trong buổi bình minh của dân tộc 
Các công trình liên hệ đến việc dẫn nước 
xuất hiện ngay từ thuở bình minh của nhân loại. 
William Norton cho rằng tai Cận Đông nơi thường 
được gọi là "Cái Nôi Văn minh”, tổ chức điều hành 
việc phân phối nước cho dân chúng vào thời xa 
xưa cách nay 5.000 năm đã phức tạp. °! 
Nhiều ngàn năm trước, khi khởi sự canh 
?? Trần Trong Kim. Sdd, tr.4. 
5 Phạm Văn Sơn. Sdd, tr.593. 


°' Wiliam Norton. Human Geography. Oxford University 
Press, Ontario, Canada. 1995, tr. 149. 


59 


nóng, con người phái lo liệu cách dẫn nước vào 
vườn ruộng. Một số nhà khảo cổ học lý luận rằng 
công tác này rất hệ trọng cho sự sinh tồn của 
cộng đồng. Nhu cầu Nước đòi hỏi một tổ chức 
điều hành và hình thức quốc gia ra đời. 


E ạt 


-= 
Hin 


"= -i " 


h 9 Cóng trinh dua nuóc vào ruóng. | 


Thời lập quốc, dân ta đã khói sự với các sinh 
hoạt với nước. Người Việt Nam tiếp tục dùng chữ 
Nước để chỉ quốc gia cho đến ngày nay. 

Tổ tiên ta, giống Lạc Việt nổi danh giỏi việc 
dẫn nước, theo ông Bình nguyên Lộc là nhờ chiếm 
được địa bàn có nhiều sông ngòi nhất ở Á Đông, 
chính họ phát minh ra kỹ thuật dẫn thuỷ xuất 
điền và nhập điển cho toàn cõi Á Đông gió mùa 
(Asie des moussons)?. Học giả người Pháp, ông 
Henry Maspéro, nói rằng cổ sử Trung Hoa nhìn 
nhận đã phải học với họ. 

Các học giả Nhật Bản gợi ý rằng Lạc là ở từ 


? Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 307. 
60 


Viét "lach" hay "rach," có nghià là "dé," "kinh 
rach," "thüy dao." Viéc dào muong dán nuóc nhát 
dinh là buóc dáu tién làm cho nhüng vüng dám 
lầy ở miền Bắc Việt Nam thành cày cấy được. 
Những mương rạch có cửa chắn nước chắc phải là 
thiết yếu để điều chỉnh việc dán nước.°5 

Joseph Buttinger cho rằng những công trình 
thuỷ lợi ở Việt Nam khởi sự trước cả thời kỳ người 
Việt lập nên quốc gia Văn Lang."! 

jean Chesneaux ví người Việt như “người Hà 
Lan tại Viễn Đông ®°. Hiển nhiên về công trinh thì 
có sự tương tự, nhưng về thời gian thì dân ta còn 
tiến bộ hơn người Hà Lan hàng ngàn năm trước. 
Helen B. Lamb đồng ý với Jean Chesneaux, cho 
rằng công việc đắp đê, khai kinh rạch đòi hỏi một 
chính quyền mạnh mé ngay từ thời xa xưa.°Ê 

D. R. SarDesai tìm ra hai yếu tố tạo dựng 
nên xã hội Việt Nam là (1) chống chọi với thiên 
nhiên và (2) đối đầu với cường địch phương Bắc. 
Trước Công nguyên, đê điều chống lũ lụt và kinh 
đào dẫn nước vào ruộng vùng châu thổ sông Hồng 
tạo thành một hệ thống thật rắc rối phải do một 


5 Taylor, Keith Weller. The Birth of Vietnam, University of 
California Press. 1983. 

5t Joseph Buttinger. Vietnam: A Political History. Frederick 
A. Praeder, Publishers, New York Washington. 1968, tr. 18. 
5 Jean Chesneaux. Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne. Paris. 1955. 

5 Helen B. Lamb. Vietnam's Will to Live Resistance to 
Foreign Aggression from Early Times Through the 
Nineteenth Century. Monthly Review Press, New York and 
London. 1972. 


61 


thứ chính quyền trung ương điều hành. Những 
quá trình tranh đấu này đã tạo dựng nên dân tộc 
Việt, một giống người cương quyết, kiên cường và 
cứng cói vào bậc nhất thế giới.” 

Trước khi trở thành những đệ tử Khổng 
Mạnh lỗi lạc, Phật tử thuần thành, Công giáo 
chân chính...; người Việt chúng ta đã là những 
người Việt có văn hoá, tín ngưỡng riêng biệt của 
chúng ta. Văn hoá Nước ảnh hưởng đến Tôn giáo 
và Triết lý dân tộc là đề tài lớn làm chúng tôi luôn 
quan tâm, xin được trình bày một số chỉ tiết trong 
sách này cũng như trong một số bài viết khác. 


1.23. Ảnh hưởng hàng hải, hồn của nước. 

Văn Lang là danh hiệu nước ta thời đại 
Hùng Vương. Đồ đồng đã có từ thiên niên kỷ thứ 3 
trước công nguyên (TCN), đồ đồng Đông Sơn phát 
triển rực rỡ vào thiên kỷ thứ nhất trước công 
nguyên tiêu biểu cho nền văn hoá của dân tộc ta 
thời kỳ mở nước và dựng nuóc.?? Đó là thời mà dân 
ấy đã có vua chúa, có Lạc Vương, Lạc Tướng, Lạc 
Hầu, đã biết kỹ thuật đồng pha, và giỏi nghệ 
thuật chế tạo đồ đồng, tức đã văn minh rồi.°° 

Đồng thau của cổ vật Đông Sơn là một hợp 
kim đặc biệt, khác hàn của Tàu hay của Án Độ, của 


5 D. R. SarDesai. Viet Nam & The Struggle for National 
identity, Westview Press. Colorado. 1992, tr. 9-11. 

° Pham Minh Huyền, Nguyễn Văn Huyén, Trinh Sinh. 
Trống Đông Sơn. Viện Khảo cổ Học, Hà Nội. 1987, tr. 231. 
5 Bình Nguyên lộc. Sdd, tr.13. 


62 


Tây phuong thời dó.9? 

Khi kháo sát ván hoá thói Dóng Son, nhiéu 
hoc giả, gồm cả Đông phương lẫn Tây phuong nhu 
Chikamouri, Bezacier, Manuel, và nhất là Keith 
Weller Taylor°! đã đồng ý rằng: “Các hình vé và 
trang trí trên trống đồng Đông Sơn luôn luôn tạo 
nên ý tưởng về những biểu tượng của nghệ thuật 
hàng hải, đồng thời chứng minh một cách không 
thể lầm lẫn về tầm ảnh hưởng của một thế lực 
dua trên cán bản của bién cả”. 

C. P. Fitzgerald từng ca tung dân Việt hết lời 
trong cuốn sử ký bàn về các âm mưu bành trướng 
của Trung Hoa trên đường Nam xâm. Theo nhà sử 
học này, người Việt chuyên nghề hàng hải, là giống 
dân chiến đấu thật can đảm, đã liên tục chống lại 
những đoàn quân đế quốc xâm lược hung hãn nhất. 
Fitzgerald giải thích rằng tinh thân bất khuất của 
dân Việt sở dĩ có được là nhờ sự trui rèn qua nhiều 
năm tháng rất dài khi phục vụ hải nghiệp. Giống 
dân này xuất hiện rất lâu trước thời công nguyên, 
ngay từ những trang đầu của sử ký, đã từng dùng 
tàu thuyền vượt biển đi xa, thường xuyên đối đầu 
với sóng gió bão bùng. 

Stain Steiner, ngoài việc diễn đạt lai ý 
tưởng của Fitzgerald còn ví von rằng người Việt 
chiến đấu diệt ngoại xâm bằng vào những xung 
lực vũ bão như họ đã từng dùng chống với giông 


© Bình Nguyên lộc. Sdd, tr. 12. 
°! Keith Weller Taylor. Sđd. 


63 


tố ngoài dai dương.°? 

Khi hiểu như các trí giả này, chúng ta thấy 
tinh thần tập đoàn của thuỷ thủ đã tạo thành góc 
rễ cho sự đoàn kết quốc gia suốt bốn ngàn năm 
lịch sử. 

Keith Weller Taylor có lẽ là người tuyên bố 
mạnh bạo nhất, ông khẳng định rằng: tâm lý cơ 
bản của xã hội Việt thời cổ là quyền tối cao của xứ 
sở đến từ biển khơi qua hình ảnh Lạc Long Quân là 
vị thần biển cả. Khái niệm về một cái hồn Nước là 
quyền lực chính trị và chính thống đã dự vào việc 
tạo dựng tập thể dân tộc Việt Nam trong thời tiền 
sử. Quan niệm (Lạc Long Quân = vua nước) này 
chính là dấu hiệu sớm nhất đã cho thấy rằng người 
Việt là một dân tộc đặc thù và tự giác.® Taylor 
nhấn mạnh đến thực thể này một lần nữa khi viết 
lại đoạn văn trên vào vị trí đặc biệt, câu cuối cùng 
của bìa sau cuốn sách. 


Keith Weller Taylor is Professor of Vietnamese Studies, Cornell 


University 


(irit being the source of political power and 
e Vietnamese people in preistoric times 
ese as a distinct and self-conscious people 
€ art of the Dong-son bronze drums, where sea birds 
and amphibians surround boats bearing warriors 


UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS 


Berkeley 94720 / www.ucpress.edu 


Hình 10 Bìa cuối cuốn sách The Birth of Vietnam. 


8? Stain Steiner. Sdd, tr. 70. 
8$ Keith Weller Taylor. Sdd, tr. 7. 


64 


1.24. Lành thó óm dài theo bó bién 

Trir các quóc gia hài dáo thuóng có bó bién 
dài, khóng có nuóc nào nám trén luc dia mà hinh 
thé dát nuóc lai dài mà chiéu ngang lai hep nhu 
Viét Nam. 

Một nửa bién cương Việt Nam là bó bién, 
hình chữ S như con rồng rắn quẫy khúc trong 
Biển Đông. Da số dân chúng sóng dọc theo bờ 
biển nên các nhà địa lý đặt cho nước Việt Nam là 
một nước "bán thuỷ sinh" nghĩa là đời sống của 
dân chài cũng quan trọng như đời sống của nông 
dàn. 9 

Sinh hoạt hàng hải Việt Nam đã duoc ghi 
nhận rõ ràng nhất trên các di vật Đông Sơn kể từ 
7 thé kỷ trước Công nguyên. Theo sách Tróng 
Đông Son®: "Không gian của xã hội Văn Lang - Âu 
Lạc là không gian của Văn hoá Đông Sơn, cũng là 
không gian tìm được nhiều trống Đông Sơn nhất 
và tồn tại nhiều trống cổ nhất. Đó là vùng Bắc 
Việt Nam và khu vực Nam Hoa Nam. " 

Thời gian của Đông Sơn là thời đại Hùng 
Vương. Những sinh hoạt lúc đó được ghi nhận qua 
nhiều hình ảnh trên trống đồng.°8 

Như tổ tiên là Lạc Long Quân gần 5.000 
năm về trước, chúng ta nhận Biển Đông là quê 


%4 Cửu long Giang, Toan Ánh. Sdd, tr. 37. 

$5 Pham Minh Huyền, Nguyễn Văn Huyén, Trinh Sinh. Sdd, 
tr. 231. 

$6 Lê Nhâm Tuyết, Một số phong tuc thời Hùng Vương qua 
những hình ảnh trên trống đồng, Tạp chí Khảo cổ số 14. 
1974, tr. 61. 


65 


hương.” Có thé đây là đặc điểm dáng nói về 
truyền thống nước và nhớ Tổ nhớ Tông của những 
người con Hồng cháu Lạc. Trong khi ôm lấy Biển 
Đông, cho dù không mở được biên cương về Bắc 
lấy lại Quảng Đông, Phúc Kiến; chúng ta cũng đã 
thành công trong kế hoạch "Nam Tiến", đi tới tận 
cùng bán đảo Đông Dương nơi mũi Cà Mau. 

Nhìn bản đồ Đông Á, chúng ta có nhận xét 
khá lý thú, và tìm ra cái độc đáo của người Việt 
Nam. Trong kế hoạch bành trướng, Trung Hoa cứ 
hướng mãi về lục địa, mở mang lãnh thổ đến tận 
Trung Á. Nước Lâm Ấp rút sâu vào rừng núi Ai 
Lao, con cháu rời xa biển cả rồi bị diệt vong. Rồi 
đến lúc các quốc gia Phù Nam, Chân Lạp suy 
thoái, dân họ cũng lùi dán vào nội dia Campuchia 
và ngày nay không còn thể nhớ các quốc gia Phù 
Nam, Chân Lạp nữa. Chỉ có người Việt Nam duy 
nhất hướng theo vùng duyên hải và dân tộc chúng 
ta đã đi hết con đường cho đến tận mũi Cà Mau, 
biển Hà tiên. Quê hương ta cứ nằm cạnh biển khơi 
và lãnh thổ mãi mãi được ở sát bên bờ đại dương. 
Không có quốc gia nào nằm bên bờ lục địa mà lại 
có thành tích vươn dài vươn xa như Việt Nam 
chúng ta vậy. 

Ngày nay, tuy diện tích nước ta nhỏ hơn 
Thái Lan và Nam Dương, nhưng suốt chiều dài 


$7 D. R. SarDesai. Viet Nam & The Struggle for National 
Identity. Westview Press Colorado. 1992, tr. 9. Nguyén ván: 
"According to one of the numerous legends concerning the 
origin of their state, a Vietnamese prince named Lac Long 
Quan came to northern Vietnam from his home in the sea". 


66 


lịch sử hon hai ngàn năm qua, dân Việt đã luôn 
luôn đóng những vai trò quan trọng nhất trong 
vùng Viễn Đông. Và... dù có một hành lang nhỏ 
hẹp ở miền Trung, biển vẫn là đường giao tiếp 
chính giữa Bắc và Nam, đó là yếu tố then chốt 
hợp nhất dân tộc Việt Nam trong một môi trường 
kinh té 9. Đường biển vẫn tuong trung cho 
phuong tién chuyén vàn chính düng lién lac Bác 
Nam. Biển Đông vì thé đúng là yếu tố then chốt 
hợp nhất quốc gia Việt Nam trong một môi trường 
kinh tế chung. ”° 


$8 Joseph Buttinger. Vietnam: A Political History. Frederick 
A. Praeder, Publishers; New York Washington. 1968, tr. 3. 

$9 Chỗ hẹp nhất chi rộng có 30 hải lý, tức 1/ 30 chiều dài cá 
nước (900 hải lý). (Funk & Wagnalls New Encyclopedia, Vol. 
23, New York. 1992, tir muc: Vietnam.) 

7° Jean Chesneaux. Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne. Paris. 1955. Malcolm Salmon dich ra Anh ngữ: 
The Vietnamese Nation - Contribution to a History by Jean 
Chesneaux, Sydney. 1966. Nguyên văn: “Even more than the 
often narrow coastal corridor of Central Viet Nam, the sea 
represents the main line of communication between north and 
south- it is therefore an essential element of Vietnamese 
national unity in the economic sphere". 


67 


Hinh 11 Trén bán dó có Dóng Nam Á thói Tiền sử 
Việt Nam nàm ngay khu vực trung ương. 


1.25. Nước: một hướng đi trở lại cội nguồn 
Chúng tôi muốn nói nhiều đến sinh hoạt 
hàng hải của những dân cư thời cổ xưa đã từng 
liên tục sống trên khắp vùng Đông Á. Vùng đất 
sinh hoạt của họ kéo dài từ cửa sông Hoài đến lưu 
vực sông Cửu Long sang tận quần đảo Nam 
Dương. Những nhà khảo cổ cho rằng trên một 
vùng rộng lớn như vậy, tuy các nhóm người có sự 
khác biệt nhưng lại chung sống tương đối hoà hợp 
với nhau. Trong đó, tập thể đông nhất là những 
người Lạc Việt, một trong những giống "dân hàng 
hải” tiền tiến bậc nhất của nhân loại. Không có 
chứng tích nào, dù là nhỏ bé nhất đã cho thấy 


68 


rằng ho từng bi một chủng tộc khác truy diệt, ít 
nhất cho đến khi người Trung Hoa xuất hiện, làm 
biến đổi hoàn toàn bộ mặt Đông Á và ảnh hưởng 
đến cả nếp sinh hoạt của dân cư vùng Đông Nam 
A. 

Nếu đã tin tưởng rằng Những gì của César 
phải trả lại cho César, nhần loại cần suy luận lại 
và ghi nhận công lao của dân Việt về những phát 
minh hàng hải. Phần đóng góp này đáng kể như 
thiết yếu trong tiến trình văn minh của loài người. 

Chúng tôi cũng ý thức rằng những di sản 
dân tộc quý báu như vậy cần phải được bảo tồn và 
phát huy. Chúng tôi kêu gọi các nhà nghiên cứu 
về mọi ngành văn hoá như khảo cổ, sử ký, địa dư 
nước nhà ; nên dành thêm nỗ lực nghiên cứu, 
cùng hợp sức nhau để tạo lập được nhiều kết quả 
tốt đẹp. 


1.26. Tôn giáo và triết lý dân tộc 

Thế giới bên kia trần thế được thể hiện qua 
những dòng nước chảy hay nằm sâu ở phía bên 
kia bờ biển cá. Y niệm mênh mông về bầu trời 
cũng trải dài như mặt đại dương. Không còn ai 
nghỉ ngờ rằng con thuyền chính là phương tiện 
đưa hồn người liên lạc với thế giới bên kia”1. 

Tình yêu quê hương đã buộc chặt đời người 
Việt vào với làng mạc. Người Việt yêu nước họ, 
^" Anthony Christie. The diverse traditions of South East 
Asia. Trong cuón sách The Dawn of Civilization, edited by 


Stuart Piggott, Thames and Hudson Limited, London 1961, 
tr. 298. 


69 


dân ho đậm đà, nhờ vậy toàn dân hop thành một 
khối. Paul Mus ví “sự thống nhất của dân tộc Việt 
như một sợi dây xích”. Người Việt thuở xa xưa 
sống đời hải hồ, cũng thương yêu đồng bào của họ 
không kém. Chúng tôi dịch thoát ý một đoạn văn 
kể chuyện trong cuốn sách Nam Hoa Kinh của 
Trang Tử (thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên) làm 
chứng. Đoạn văn này là lời của một vị Đạo gia nói 
với Ngô Công nước Nguy: “Ngài đã từng nghe 
người ta kể chuyện vế giống dân Việt chuyên di 
giang hồ nay đây mai đó hay không? 

Khi người Việt xa quê hương nhiều ngày, họ 
vui khi nhìn thấy người thân quen. Khi họ xa quê 
hương nhiều tuần nhiều tháng, họ sung sướng khi 
gặp được người đã gặp gỡ ở nhà. Nhưng thời gian 
trôi qua, khi xa quê suốt cả năm, họ hân hoan tột 
độ dù cho chỉ gặp được một người nào đó trông 
giống như người bản xứ của họ. Càng xa nhà càng 
lâu, giống dân Việt này lại càng nhung nhớ, càng 
có lòng thân ái với đồng bào của họ hơn. Thưa 
Ngài, chuyện thật như vậy đó!””” 

Nhân khi kể câu chuyện này, Needham và 
các đồng tác giả pho sách Science and 
Civilisation in China muốn đưa ra như một chứng 
cớ là người Việt thời Chiến Quốc đã xây dựng 
được cả một hệ thống gồm nhiều hải trình viễn 


7 Paul Mus. Vietnam: Sociologie d'une guerre. Paris. 1950, 
tr. 236. 
73 Joseph Needham. Sdd, tr. 444. 


70 


thuong di nhiều nơi. 7* 

Văn hoá của dân tóc Việt đậm nét thảo móc, 
nặng màu hàng hải, không thích phí phạm nhân 
lực cũng như tránh việc làm khô cạn năng lượng 
thiên nhiên. Những nét đặc thù văn hoá này đứng 
một mình một phương riêng rẽ, không những 
khác với nền văn hoá căn bản "đất đai” của 
phương Tây mà còn hoàn toàn dị biệt với nền văn 
hoá "đô hội” của phương Đông. 

Kiến trúc Việt thường nhẹ nhàng. Có rất ít 
người Việt Nam cảm thấy giận hay buồn vì quốc 
gia họ không có những kiến trúc đồ sô như Đế 
Thiên Đế Thích của Campuchia hay Vạn Lý 
Trường Thành của Trung Hoa”. 

Không phải chỉ người dân thường mới có 
quan niệm xây cất nhẹ nhàng mà cả những bậc 
vua chúa đầy quyền uy cũng không thích kiến 
trúc nặng nề đồ sộ. Sử nước ta ghi rằng Bình Định 
Vương Lê Lợi không tán thành những việc xây cất 
tổn hao nhân lực và tài sản như vậy. 

Chúng ta đồng ý với học giả Buckminster 
Euller trong câu phát biểu có tính chất triết lý của 
ông như sau: Những dân tộc Đông Nam Á (trong 
đó có dân Việt Nam) khác biệt với những giống 
7 Nguyên văn Needham viết nhu sau: “Indeed it is more 
than likely that the foundations of this maritime trade had 
already been built (as suggested above, tr. 441) by the 
people of Yüeh in the Warring States period. A passage in 
Chuang Tzu, seemingly often misunderstood, may be 
brought". 


75 Pham Kim Vinh. The Vietnamese Culture, An 
Introduction. USA. 1994, tr. 118. 


71 


dán khác vi ho duoc thién nhién ban phát cho cái 
bản năng của loai dân nước, dân thuyền. Ho đã 
từng nắm được chân lý về sự "kết hợp cách cấu 
trúc vật liệu nhe" áp dụng vào đời sống”°. 

Trước khi uy quyền Thiên tử tràn tới áp đặt 
khắp nơi nền giáo lý Khổng Mạnh cho mục đích sau 
cùng của Trung Hoa là "bình thiên hạ”, xã hội ta đã 
có văn hoá riêng, rất khai phóng và tôn trọng nhân 
quyền. Theo với tiêu chuẩn hiện thời, nền văn hoá 
căn bản của chúng ta lúc xưa có lẽ đã đạt đến mức 
độ hoàn mỹ mà ít có nơi nào ngoài Đông Nam Á đã 
thực hiện được. 

Học giả E. P. Patanne nhận thấy người 
Đông Nam Á không hiếu chiến, thường chấp nhận 
cho các giống dân khác hội nhập vào (xã hội hay) 
lãnh thổ của họ và để những người mới đến sống 
theo cách riêng của họ”. 

Dân ta không bao giờ có tư tưởng nhất định 
phải "đồng hoá” các chủng tộc khác như tư tưởng 
ngàn đời "sắt máu” của dân Trung Hoa. Patanne 
cũng đồng ý với Wilhelm G. Solheim về nhiều 
điều cao đẹp trong nếp sống thực của người Đông 
Nam Á thời cổ. Theo hai ông, làng mạc (tuy) có 
sinh hoạt tự trị (nhưng vẫn) kèm theo triết lý 
dung dưỡng cho những người bên cạnh cũng được 
sinh hoạt theo các nền văn hoá khác biệt. 


7° Sumet Jumsai. Sdd, tr. 174. 
” E, P. Patanne. The Philippines in the World of Southeast 
Asia A Cultural History. Quezon City, Philippines. 1972. 


72 


1.27. Phong tuc, tập quán được bảo tồn 

Joseph Buttinger, khi phân tích về tinh thần 
tự chủ của dân ta, đã viết: Truóc hết, cả khói dân 
qué có lé vào khoảng 90 phần trăm dân số, đã 
chấp nhận rất ít các ảnh hưởng do biện pháp áp 
đặt nhằm đồng hoá người Việt thành người Trung 
Hoa. Dân Việt tuy không chối bỏ những cải tiến 
về kỹ thuật nhưng chống đối lại sự áp đặt các 
phong tục Trung Hoa. Lý do chống sự Hán hoá, 
không còn nghi ngờ gì nữa, tiềm tàng ở trong cái 
sức mạnh của nền văn hoá bản địa. Nền văn hoá 
này đã nảy nở rất lâu đời trong quá khú, trước khi 
Trung Hoa đến xâm lăng. Một điều nữa là sinh 
hoạt đời sống người Việt vẫn giống như xưa, 
không thay đối “°. 

Paul Mus và Paul Isoart, hai học giả người 
Pháp, đã cùng nhận thấy rằng có hai khuynh 
hướng sống khác nhau trong thời Bắc thuộc. 
Người Việt ở tầng lớp cao, tuy bắt chước nếp sống 
Trung Hoa, nhưng cố công khám phá những ưu 
điểm bí mật trong văn hoá của kẻ thống trị. Kết 
quả làm sau này đã mang lại sự độc lập chính trị. 
Tầng lớp thấp hơn tuy cùng nhắm đến mục đích 
tự chủ như vậy nhưng lại hành động theo chiều 
hướng ngược lại. Những người dân quê thường 
không chấp nhận các sinh hoạt kiểu Trung Hoa, 
vẫn giữ nếp sống riêng biệt của ngày xưa, xa lạ 
với cách sống của người Trung Hoa”. 

Khi dân Việt vẫn còn tiếp tục là những nông 


78 Joseph Buttinger. Sdd, tr. 35. 
73 


dân sống canh bó nước, những người thuyền chài 
đánh cá trên sông hồ hay những người hành nghề 
hàng hải ngoài biển cả, họ cứ tiếp tục gìn giữ mọi 
phong tục, tập quán của tổ tiên. Với truyền thống 
và tinh thần tự chủ, dân Việt không chịu làm nô lệ 
ngoại bang, tiếp tục vùng lên nhiều lần và cuối 
cùng đã thành công khi dành lại nền độc lập vào 
thế kỷ thứ mười. 


1.28. Môi trường nước và bản chất dân tộc 

Căn cứ vào thơ ca truyền miệng bình dân để 
nhận định về tâm hồn người Việt Nam, giáo sư 
Phạm Việt Tuyền thấy rằng người Việt yêu mến 
trời đất, vạn vật, thiên nhiên®°9. 

Cả chục ngàn năm trước, trong vùng "đồng 
bằng” Biển Đông nửa cạn nửa nước, người dân di 
chuyển đây đó. Đâu cũng là nhà. Trước đây hơn 
5.000 năm, nước Trung Hoa chưa thành hình thì 
làm gì mà đã có người Trung Hoa. 

Nhiều người lại cho rằng ý tưởng "bốn biển 
là anh em hay tứ hải giai huynh đệ” là của người 
Trung Hoa. Điều này thực sự sai lầm vì các lý do 
sau đây: 

Người Trung Hoa nguyên thuỷ là giống dân 
gắn chặt với đất liền. Ý tưởng của họ rất mù mờ 
về biển cả. Chẳng hạn như các học giả Trung Hoa 


7 Paul Isoart. Le Phénomène national vietnamien: De 
l'indépendance unitaire à l'indépendance fractioné. Paris. 
1961, tr. 47. 

*? Pham Viét Tuyén. Viét Nam: Dé Ngü Thién ky, USA. 1994, 
tr. 30. 


74 


thường nói cáu"tam son, tứ hải, nhất phán điền”. 

Vì bản chất lục địa cho nên đến hết nhà 
Thanh, dù đã hoàn thành mộng xâm lược và xây 
dựng được một đế quốc vĩ đại nhất thế giới rồi, 
nhưng họ vẫn tự cô lập, không giao thương và 
không cần biết đến sinh hoạt của các dân tộc 
khác ở ngoài biên cương nước họ. 

Các người Tàu ra nước ngoài nhiều vào hai 
thế kỷ trước đây, nhất là vào Mỹ kiếm công ăn 
việc làm, lập thành nhóm, thành bang hội; không 
hội nhập với dân bản xứ. Ngày nay, trong một thế 
giới rộng mở hơn, người sinh viên du học Trung 
Hoa vẫn túm nhau lại, không giao du với người 
chung quanh. Học cho giỏi để rồi về nước, lại chui 
vào cái môi trường chật hẹp cũ hay sao? Ngành 
tâm lý học đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không 
giải quyết được vấn nạn này.?! 


1.29. Thiên hạ tất cà của người Trung Hoa 
sao? 

Xin kể chuyện hơn 400 năm xưa. 

Trên tường phòng khách của ngôi nhà 
truyền giáo, cố đạo Matteo Ricci (1552-1610) có 
treo một tấm bản đồ thế giới, trong đó có Trung 
Hoa. Ông đã nhận định về kiến thức người Tàu 
như sau: “Trong số những nước lớn, Trung Hoa là 


81 Meirong Liu. Addressing the Mental Health Problems of 
Chinese International College Students in the United 
States. 

www .journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/art 
icle/.../205. 


75 


nuóc có nén thuong mai kém nhát; thuc váy, có 
thể nói ho hầu như không có giao lưu nào với thế 
giới bên ngoài và hậu quả là họ mù tịt không biết 
gì về thế giới nói chung. Thực ra, họ cũng có 
những hoạ đồ giống như bản đồ này và họ cho đó 
là cả thế giới, nhưng thế giới của họ chỉ là 15 tỉnh 
của Trung Hoa và trên phần biển chung quanh 
bản đồ, họ cũng vé ra một vài hòn đảo và đặt tên 
cho chúng bằng cái tên của những vương quốc 
khác nhau mà họ được nghe nói đến. Tất cả 
những hòn đảo này gộp lại cũng không to băng 
tinh nhỏ nhất của Trung Hoa. Với một kiến thức 
hạn ché như thế, không lạ gì họ huénh hoang nói 
răng nước họ là cả thế giới và họ gọi đó là Thiên 
hạ, nghĩa là tất cả những gì ở dưới bầu troi." 

Cố đạo Matteo Ricci nhạo rằng: “Khi họ biết 
Trung Hoa chỉ là một phần của phương Đông to 
lớn, họ cho rằng ý tưởng này là khác xa với ý 
tưởng của họ, hoàn toàn vô lý. Họ muốn tìm đọc 
về những chuyện này, để có thể đánh giá tốt hơn. " 


2 Daniel Boorstin. A History of Man's Search to Know His 
World and Himself. 1983. 


76 


T m NOTR 4 2 
Hinh 12 Hai có dao Matteo Ricci (phái) và Johann 
Adam Schall von Bell (trái). Giữa là tám bán đồ 
Trung Hoa. 


Cuộc đời máu muc của người Trung Hoa đặt 
lý tưởng vào"Tu, Tề, Trị, Bình”. Đối với họ, ngoài 
Trung Nguyên là Tứ Di. Khi quyết chí bình thiên 
hạ, người Trung Nguyên khó mà bạn bè anh em 
với mọi giống người nơi bốn bể. 


1.30. Người Việt sinh hoạt với biển, giang hồ 
và hiếu khách 

Người Việt lúc xưa sinh hoạt với biển, mang 
nặng truyền thống giang hồ. 

Đất Việt lúc xưa là một xứ sở duyên hải. 
Không có một đồng bằng nào có đông dân cư mà 
lại nằm xa biển. Do đó biển cả có mặt thường trực 
trong đời sống của người Việt. Hải sản, muối và 
cá là thực phẩm chính yếu hàng ngày®. 


8$ Jean Chesneaux. Sdd. 
77 


Người Tây phuong nhận ra đặc tính"bón 
biển anh em” này của người Việt ngay khi họ tiếp 
xúc với Đông Á. Trên nhiều phương diện, người 
Việt khác hơn người Trung Hoa, đặc biệt là lòng 
hiếu khách. 

Các màu sắc huy hoàng của văn hoá dân tộc 
đáng kể ra như sau: bốn biển là nhà, thờ kính tổ 
tiên, nam nữ bình đẳng, kính người già, giúp đỡ 
người yếu đuối hoạn nạn, nặng tình quê hương, 
trọng nghĩa không vì lợi hay vì phù thịnh, yêu 
mến thiên nhiên, hiền hoà nhưng can đảm v. v... 

Sách vở Trung Hoa và Tây phương từng đề 
cập đến đặc tính của người Việt thích giúp người. 

Theo ông Thái văn Kiểm, tục lệ xăm mình 
của người Việt đã có từ ngàn xưa vì sách Sử Ký 
của Tư Mã Thiên đời Hán đã từng ghi: "Tién phát, 
văn thân, thác ti, tả nhậm" (Cắt tóc ngắn, vé 
mình, vòng tay (cung kính), cài nút áo phía trái). 
Ấy là bốn đặc tính của dân Việt Giao Chỉ. Tục lệ 
đã chấm dứt đời vua Trần Anh Tông (1293-1314) 
anh ruột công chúa Huyền Trân, và cũng là người 
đầu tiên đã dám cãi lệnh vua cha, nhất định 
không chịu xăm mình. 

Vốn là những người hành thuỷ lâu đời, người 
Việt hết sức giúp đỡ các tàu thuyền qua lại vùng 
biển của họ. Người Việt rất hiếu khách, thường 
mời khách dùng những món đổ quý giá. Câu cách 
ngôn “tiền khách, hậu chủ” (mời khách trước, chủ 
đi sau) chứng minh điểm này. 

Những thương gia Tây phương làm chứng 


78 


cho tinh thần giúp đỡ kẻ hoan nan thật cao của 
người Việt. Cuốn nhật ký của thương nhân từng 
buôn bán với vùng này vào khoảng thời gian 
1690-1700, viết rằng: “Khi một thương thuyền 
nào đó bị đắm ở đây, số còn may mắn vì được dân 
Việt Nam giúp đố hon bát cứ ở một noi nào khác. 
Thuyền bè của họ chạy ra chạy vào săn nhặt các 
vật liệu, người ta dùng lưới để thu hồi hàng hoá bị 
chìm. Thật là không còn một nỗ lực nào mà họ 
không cố gắng làm để sửa chữa lại con tàu cho 
được tốt như xưa "^, 


tu mu 
Eu ua 
— ma na uae 
3 SCALE IN MILES 
`... 


Hinh 13 Vi trí tương ứng giữa lãnh thổ nguyên 
thuỷ của Trung Nguyên (Hạ, Thương, Chu) và địa 


%4 Taboulet Georges, La geste francaise en Indochine (Paris. 
1955), Vol. 1, tr. 87. 


79 


bàn sinh hoạt của dán tộc Việt. 


Theo cổ sử Trung Hoa, dân tộc Việt trải dài 
từ Ngô Việt (Nam bán đảo Sơn Đông nay là tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc ngày nay) tới Việt Thường 
(cực nam là tỉnh Khánh Hòa, Việt nam ngày nay). 
Bản đồ lấy trong sách China's March Towards the 
Tropics, Harold J. Wiens, Conn, 1954. 


80 


Chương 2 - Hàng hải, truyền thống 
lâu đời Việt Nam 


2.1. Những người đầu tiên sống với biển cả 

Một số người trong chúng ta có thể mặc 
cảm về trình độ yếu kém của ngành hàng hải xứ 
ta hiện nay so với các nước tiền tiến trên thế giới 
mà quên rằng tổ tiên giống Việt đã qua thời gian 
dài trong quá khứ, luôn luôn đi tiên phong trong 
lãnh vực quan trọng này. 

J. B. Piétri khi làm thanh tra ngư nghiệp ở 
Đông Dương sau Thế chiến II, đã đưa ra một nhận 
xét tưởng như mờ nhạt nhưng ngẫm ra rất chí lý 
khi giải thích cho những người nước ngoài nhầm 
tưởng dân Việt Nam ghét biển, sợ sóng gió như 
sau: "Trên một vùng bién mà gióng báo bao trùm 
thường xuyên nhất trên thế giới với khu duyên hà 
được mệnh danh là Bãi Sắt (Côte de Fer) như vậy, 
chúng ta bắt gặp nhiều cách thức hàng hải gan dạ 
nhất và đồng thời cũng cổ lỗ nhất. Một ngư phủ 
Hà Tinh mình trần trui, khoác theo một cái lưới 
nhỏ chéo vai, cưỡi trên một thân cây tre, xông ra 
khơi vừa bơi vừa lưới suốt một khoảng xa từ 3 đến 
6 hải lý (và đó là công việc thường xuyên). Còn 
nữa, anh ta lại dùng cần câu cá, làm việc cả ngày 
dưới cái nắng mặt trời gay gắt, liên tục lắc lu; trồi 
lên hụp xuống, vật lộn suốt ngày theo những 
lượng sóng lớn lao. Người ngư phủ này mãi đến 
tối mịt mới trở về nhà, thân xác tơi tả nhưng lại 
81 


sán sàng ra di vào sáng hóm sau". 


European arvsrs depicion of Taino fishermen. Woodcut from 


Hinh 1 4 Tương tự nhu ngư phủ Hà Tĩnh, hai người 
Da Đỏ Taino mình trần trụi, kéo lưới trong vùng 
biến Caribbean (1563). 


Kiểu đi biển từ thời loài người biết đi biển 
như vậy đã kéo dài bao nhiêu thế kỷ? Chính trên 
vùng biển này ta gặp loại "ghe bè”, một loại bè 
bằng bương tre thô sơ có hai hoặc ba buồm, chỗ 
cắm cột buồm thay đổi được tương tự loại bè ở Pê 
ru bên kia Thái binh Dương.Š° 


Bè Tre Sám Sơn, Thanh Hoá A 
(theo P. Paris) 


Hinh 15 Bé Sám Son, Thanh Hoá. 


85 J. B. Piétri. Voiliers d'indochine. Saigon. 1949. Tr 1. 
82 


w^ uw 


Hinh 16 Tem tho hinh ghe thuyén Viét Nam. 


Những hinh ảnh kể trên nói lén được phán 
nào tỉnh thần can đảm theo truyền thống của 
những người dân Việt Nam sinh nhai bằng ngư 
nghiệp mà Piétri đã tặng cho cái danh dự là 
những “con người đầu tiên sống với biển cả”. 


2.2. Người Việt cổ là những ngư dân tài giỏi từ 
cổ thời. 

Ông A. Gruvel (Pháp), khi nghiên cứu về 
cách thức đánh cá thời tiền sử của người Việt cho 
rằng người Việt cổ là những ngư dân tài giỏi. Đặc 
biệt có tới 8 bức hình vừa vẽ tay vừa do máy ảnh 
83 


chụp những cánh ngu dân hoạt động ở Bác phán 
(Tonkin) và Trung phần (Annam) Việt Nam?6 như 
sau: 

Pl, VIII Fig. 16 Tonkin Bac Kan Barrage et pièges 
à poissons 

Fig. 17 Tonkin Péche à aide du "Péo" 

Fig. 18 Annam Carrelets sur sampans, en action 
(Rivière des Perfume) 

Fig. 23 Pécheur armé du 
Giám (Tonkin) (Voir A. 
Gruvel: L'Indo Chine. Ses 
richesses marines et fluviales, 
Paris 1925 (p. 166 et 
suivantes) 

Fig. 31 Tonkin. Radeaux de 
bambou pour la péche à 
l'épervier 

Fig. 32 Tonkin. Langson. 
Radeau porteur d'un grand 
carrelet 

Fig. 51 Village de pécheur 
sur la bord de la mer (Tonkin) 
Fig. 52 Sampan annamite en baie d' Along 
(Tonkin). 


Hinh 17 Nguoi luói cá Viét Nam 


38 A. Gruvel. Pêche dans la Préhistoire dans lAntiquité et 
chez les peuples primitifs. Paris, 1928. 


84 


' AUTOMATIC ' FISHING CANOE 


-] Canoe with white board or canvas sloping 
into water. Net is slung along opposite side. 
W Bamboo bow makes railing noise, Used at 
—]night with a lamp. When fish hear the rattle 
==|and swim over white board, they become 
esL frightened and leap into tho boat or the net. 


Hinh 18 Cách bắt cá này làm nhiều người nước 
ngoài đến thám Việt Nam máy trăm năm trước, 

ngạc nhiên và thán phục. Ngư dân chỉ cần thắp đèn 

lên, gõ cây là cá tự nhiên nhảy vào đầy thuyền. 


Sau đây bài viết đi xa hơn một chút, nói 
nhiều hơn đến những khung cảnh rộng rãi hơn 
nữa. Đó là sự trình bày về các truyền thống và 
hoạt động hàng hải viễn duyên lúc xưa của dân 
tộc ta. 


2.3. Người Việt, giống dân siêu việt 

Lời ca ngợi "Người Việt là giống dân siêu 
việt” có lé bị nhiều người cho là "dai ngôn”, vi họ 
không mấy tin tưởng là một phát biểu đúng đắn. 
Tuy vậy, những khám phá mới đây chứng minh 
điều đó đã một thời là sự thực. Tiền nhân chúng 
ta đã từng dẫn đầu nhân loại trong một số lãnh 
vực mà quan trọng nhất là về các sinh hoạt hàng 
hải, canh nông và luyện kim. 

Có một vài quan điểm xét theo ngữ 
vựng,"Việt” được hiểu như siêu việt. Danh tự 
"Việt” có nghĩa là vượt như vượt biển, vượt sông, 
vượt khó khăn... 


85 


Một dinh nghĩa khác tuong tự vé danh từ 
Việt Nam như sau: Danh tự Việt là tiếng phát âm 
của một chữ có nghĩa là ở ngoài, ở xa. Cũng còn 
nghĩa là vượt, đi qua, giữ cho đúng. Danh tự Nam 
nghĩa là phương Nam, có lẽ để chỉ sự khác biệt 
giữa các tộc Việt khác ở lại sinh sống trên xứ 
Trung Hoa và tộc Việt đã bỏ đất, di chuyển về 
Nam”. 

Quan diém riêng cùa chúng tôi sé duoc 
trình bày ở chương sau, hơi khác với các quan 
điểm trên ở hai điểm sau: 

(1) Hầu hết người Việt là một giống dân bản 
địa vùng Biển Đông, khi nước biển dâng lên vào 
cuối thời Băng Đá mười mấy ngàn năm trước, tiền 
nhân ta đã tập trung lại sinh sống tại châu thổ 
sông Hồng, sông Mã. Cùng hoàn cảnh ấy, các 
giống dân Biển Đông khác bị dồn về phía Nam lục 
địa Trung Hoa. Khoảng 5000 năm trước hình thành 
nên quốc gia cổ đại của người Việt nước Văn Lang 
phía nam sông Dương Tử. Sau này người Trung hoa 
mới xuất hiện, họ gọi nước Việt dưới nhiều tên: Văn 
Lang, Lạc Việt, Nam Man, Nam Giao, Giao Chỉ, 
Việt Thường... Sau nhà nước Văn Lang của các Vua 
Hùng là đến nhà nước Âu Lạc của An Dương 
Vương. Năm 221 trước Công nguyên nhà Tần tấn 
công nước Âu Lạc ở phương Nam và thống nhất 
Trung hoa. Năm 210 trước Công nguyên khi Tần 
Thủy Hoàng mất, người Việt ở các vùng đất khác 


?7 Helen West. Insight Guide Vietnam. Singapore. 1995, tr. 
28. 


86 


nhau giành độc lập, lập nén nhiều nước Việt khác 
nhau như: Nam Việt, Lư Việt, Đông Việt, Điền Việt, 
Sơn Việt, Mân Việt, Đằng Việt, Tây Âu Lạc, Nhiễm 
Bảng, Trách, Cung Đô (Việt Thủy), Tạc Đô, Dạ 
Lang, Ai Lao, Bác Nam... và tiên nhân chúng ta 
trong giai đoạn này được gọi là người Bách Việt, 
trăm nước Việt hay trăm dân tộc Việt. 

(2) Vùng châu thổ của người Việt thuận tiện 
cho sự sinh hoạt, cho nên một số dân đã đổ đến 
sinh sống. Trong thành phần di dân sau này, các 
sắc dân Bách Việt chiếm tỷ lệ cao nhất. Dân này 
cùng thuộc khu vực ảnh hưởng của văn hoá Hoà 
bình với các đặc tính chủng tộc và Văn hoá Nước 
khá tương tự với dân bản xứ chúng ta. 


2.4. Hoà bình Đông Sơn, địa danh không bé 
nhỏ 

Trên bản đồ Đông Nam Á nói riêng và Thế 
giới nói chung, thị xã Hoà bình (Bắc phần) và làng 
Đông Sơn (Trung phần) là hai địa danh bé nhỏ mà 
từ lâu thường bị lịch sử quên lãng. Tuy vậy, những 
khám phá mới thuộc ngành khảo cổ trong vòng 
hai, ba thập niên vừa qua cho thấy nhiều chứng 
cớ là dân cư ở đó trong thời cổ là giống dân tiên 
tiến bậc nhất của nhân loại trong hai lãnh vực 
nông nghiệp và hàng hải. 

Ngày nay, địa danh Hoà Bình - Đông Sơn 
của Bắc Việt Nam được dùng trong các ngành 
khảo cổ như sự tượng trưng cho văn hoá toàn 


87 


vùng Đông Nam Á**, Trong khảo cổ học, vùng này 
không những bao gồm lãnh thổ Đông Nam Á hiện 
thời mà còn nới rộng ra các miền châu thổ của 
những con sông Hoài, Dương Tử và Tây Giang. 


2.5. Tiếng Trung Hoa, tiếng Việt và đặc điểm 
ngôn ngữ 

Ngôn ngữ đóng những vai trò quan trọng 
trong tiến trình văn minh. 

Ngoài việc đào xới đất cát, mò lặn đáy biển 
tìm tòi cổ vật, một trong những phương pháp mà 
các nhà khoa học thường dùng trong môn khảo cổ 
học là truy nguyên nguồn gốc ngôn ngữ: 

^.. Những ý kiến gây sung sốt nhiều nhất 
do những người Mỹ đưa ra. Chẳng hạn, Tiến sĩ 
nhân chủng học Paul K. Benedict đã truy tầm ra 
được nguồn góc của nhiều tiéng?? trước kia người 
ta cứ tưởng rằng người Đông Nam Á đã vay mượn 
của người Trung Hoa. Ông tin rằng phải đúng ra ở 
chiều ngược lại, những tiếng đó là ngôn ngữ Đông 
Nam Á cho người Trung Hoa vay mượn. Những 
tiếng căn bản đó biểu thị sự tiến triển của nền 
văn minh như cái cày và hạt giống, nấu nung và 
đồ gốm, búa riu và ghe thuyền, sắt và vàng... ^? 


8 Charles A. Fisher, South East Asia, A Social, Economic 
and Political Geography, Great Britain, second edition. 
1966, tr. 7. 

3 word: tiếng, chữ, lời, danh từ Anh Việt Tự điển, Nguyễn 
Văn Khôn, Khai Trí, Sài Gòn. 1967 

?? Paul K. Benedict, National Geographic, Vol. 139, No. 3, 
March 1971, tr 306. 


88 


Chỉ ở trong ngón ngữ, tài năng bản xứ của 
người Việt mới tự chứng thực. Ảnh hưởng của 
Trung Hoa chế ngự trong chữ viết và tiếng nói ở 
bình diện chính thức, kéo dài cho mãi đến khi độc 
lập, tiếng Việt mới dần già chiếm ngôi vị chủ yếu. 

Tác giả Paul Benedict đã gọi một cách hợp 
lý rằng Hoa ngữ là tiếng La Tinh và Hy Lap của 
Viễn Đông, nơi mà tiếng Nhật, tiếng Hàn quốc, và 
tiếng An Nam đã trở nên Trung Hoa hóa y như 
các ngôn ngữ bên Âu Châu được la tỉnh hóa. 

Tuy vậy khi nghiên cứu Việt ngữ, người ta 
đã tìm ra nhiều minh chứng là trong thời cổ, trình 
độ sinh hoạt của dân ta rất là tiến bộ. Ngôn ngữ 
ta lúc xưa khác biệt hån với Hoa ngữ. Đặc biệt 
hơn nữa, Việt ngữ nhuộm rất đậm màu hàng hải 
và nông nghiệp. Chúng tôi sẽ xin bàn một cách 
rộng rãi hơn về một số đặc điểm của ngôn ngữ 
Việt Nam trong những đoạn và chương tiếp theo 
sau. 


2.6. Các nhà nông tiên tiến 

Người Việt gây giống rau cỏ, bầu bí, cây trái 
từ những loại cỏ dại, dây rừng, cây hoang làm 
thực phẩm nuôi thân, mở đường cho loài người 
bước lên nền văn minh nông nghiệp. 

Đối với sinh vật và nhất là con người, không 
có gì quý trọng hơn là chính cái thân thể của 
mình. Dân ta hẳn đã suy ngẫm chín chắn đến mức 
độ sâu xa nào đó mới gọi tên các bộ phận trong 
thân thể là lá (lá gan, lá phổi, lá lách, lá mía...), là 


89 


quả là trái (quà tim, trái thận...) 

Sử Việt và sử Trung Hoa thời trước đều ghi 
chép rằng người Trung Hoa đã dạy người Việt 
cách thức làm ruộng và trước thời Bắc thuộc, dân 
ta chỉ biết dùng cuốc bằng đá. Ngành khảo cổ 
ngày nay khám phá nhiều chứng cớ khác hẳn. 
Năm 1957, người ta tìm được tại thành Cổ Loa 
ngoài những mũi tên đồng, rìu đồng, còn có ba 
lưỡi cày bằng đồng. Sự khám phá ra lưỡi cày đồng 
chứng minh sự tiến bộ trong ngành nông nghiệp ở 
vùng châu thổ sông Hóng?' nhiều thé kỷ trước 
công nguyên. 

Theo Huyền sử, chúng ta thuộc dòng giống 
vua Thần Nông, tức con cháu Thần nông nghiệp. 
Điểm này lại phù hợp với truyền thuyết của người 
Đông Á. Vua Thần Nông là người họ Khương, mộ 
chôn ở gò đất Thương Ngô, Trường Sa; đất ấy trước 
đời Tần Hán là đất đai của người Việt, không phải 
đất Hoa Ha.?? 


?! Pham Cao Dương. Lịch sử dán tộc Việt Nam, quyển 1, 
Truyền thống Việt, Hoa Kỳ. 1987, tr. 5. 

2 Trân Quốc Vượng. Trong Cõi, Những ý kiến vé lich sử, 
truyền thống và hiện trạng dân tộc của một nhà sử học 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993, tr 54-55. 


90 


Hinh 19 Thán Nóng ném ihade: 


Vào cuói thâp niên 1940 có nhiêu cuóc 
nghiên cứu mới vé thảo móc hữu dung ở Đông 
Nam Á, trong đó công việc của một người Nga, 
ông N. I. Vavlov rất đáng được chú ý. Trong nhiều 
năm kiên trì, Vavlov đã cố gắng thuyết phục giới 
Khoa học rằng Đông Nam Á đúng là một trung 
tâm nông nghiệp của Cựu thế giới. Vùng này đã 
trồng trọt những loại cây nhiệt đới và bán nhiệt 
đới đầu tiên, sản xuất trái và củ để ăn. Ngoài việc 
tạo dựng nền nông nghiệp lúa nước, vườn cây ăn 
trái, ruộng khoai sắn; người Đông Nam Á còn 
được biết đến vì công trình gia súc hoá loài heo và 
gà vịt, tức là những con vật chăn nuôi căn bản của 
loài nguoói.?? 

Về địa lý, Việt Nam là một dải đất nối liền 
hai vùng đất mà khoa học đã xác nhận là hai 


3 N. I. Vavlov. The Origin, Variation, immunity, and 
Breeding of Cultivated Plants (translated from the Russian 
by K. S. Chester). Chronica Botanica, Vol. 13, Nos. 1-6. 
1949/50. 


91 


trung tâm phát xuất nông nghiệp: Trung Hoa và 
Đông Nam Á. Cho dù rằng chỉ một trung tâm nào 
đó là chỗ khởi nguyên việc trồng trọt của nhân 
loại thì vùng đất người Việt sinh sống thời cổ cũng 
hiển nhiên là những vị trí quan trọng trong tiến 
trình văn minh của nhân loại. 


2.7. Các nhà Hàng hải tài danh 

Người Việt yêu cây cỏ rất nhiều mà yêu 

sông biển cũng không kém. Sử sách Việt Nam và 
Trung Hoa đều cho biết: 
“Người Việt cổ sinh hoạt dưới nước nhiều hơn ở 
trên cạn nên bơi lội rất giỏi biết làm các thứ 
thuyền nhỏ là Linh và thứ thuyền nhỏ thân dài là 
Dinh, thuyền lớn goi là Tu lu; thuyền có lầu tức 
Lâu thuyền và thứ thuyền có gắn mũi qua túc là 
Qua thuyền... " 

Theo Hoài Nam Vương Lưu An đời Hán, thì 
người Việt rất thạo thuỷ chiến, rất quen dùng 
thuyền, ở trên cạn ít mà ở dưới nước nhiều. Họ cắt 
tóc, xâm mình, đóng khố ngắn để tiện bơi lội, tay 
áo cộc để tiện chèo thuyền”!. 

Đồng ruộng của dân ta phần lớn là đồng 
ruộng ngập nước. Lạc Long Quân, một vị vua "anh 
hùng văn hoá” đã dạy dân Lạc Việt trồng cấy trên 
ruộng ngập nước. Ruộng này gọi là ruộng Lạc. 
Một thời điểm quan trọng của nền văn hoá đó là 
khi dân ta biết lợi dụng thuỷ triều để "dẫn thuỷ 


% Phạm Văn Sơn. Sdd, tr. 23, 28. 
92 


nhập điền” vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên". 

Dân ta gắn chặt với nước, liên hệ nhiều đến 
nước, nhà thơ Viên Linh phát biểu ý nghĩa đó 
trong dịp tái phát hành tập thơ "Thuỷ Mộ Quan” 
tai Paris tháng 7-1992 như sau: ".. tói tự hỏi tại 
sao phụ nữ ta, dân tộc ta phải theo nhau tìm vào 
sóng nước như thế? Mới thấy ngay từ trang nhất 
của Lịch sử và Huyền sử dân tộc, đã là mặt nước, 
là Động Đình Hồ. Ngay từ đầu, ta sống với thuỷ 
quái, nên có tục vẽ mình. Những cái chết được 
nhắc nhở nhiều là những cái chết nơi đáy nước. 
An Dương Vương mất nước, chém công chúa rồi 
nhảy vào lòng biển. Trọng Thuỷ nhảy xuống giếng 
chết sau khi biết My Châu đã không còn. Truyện 
Son Tinh, Thuỷ Tinh. Cái chết của Hai Bà ở Hát 
Giang. Những mối oan tình thác nơi sông nước 
như Trương Chỉ My Nương, thiếu phụ Nam 
Xương, hồn Vong phu, nàng Tô Thị v.v... Và sóng 
Gianh chia cắt sơn hà, Bến Hải phân đôi đất nước 
v.v... Những trâu vàng hồ Tây, những hồ Hoàn 
Kiếm, những đầm Dạ Trạch, những Chử Đồng Tử 
sống trần truồng ngoài biển xưa và những người 
nữ loã lồ trên các hoang đảo bây giờ... "96 

Người Cổ Việt sống trên sông hồ, biển cả, 
họ yêu nước đến độ gọi tổ quốc, quê hương, lãnh 
thổ, quốc gia là nước. Giống dân này làm nhà trên 
?*5 Ronald J. Cima. Vietnam: A Country Study (Area 
Handbook Series), US Government Printing Office, 
Washington D. C. 1989, tr. 7. 


% Thuy Khê. Nhà thơ Viên linh nói về"Thuỷ Mộ Quan". Hồn 
Việt Vol. 17, No. 107, August 1992. 


93 


mặt nước, canh bó nước, hành nghề chài lưới lặn 
lội trong nước, sinh sống với tôm cá là sinh vật 
của nước. Cả đời họ gắn liền với nước, nước nuôi 
sống họ, nước cũng bảo vệ họ và nhiều khi thân 
xác họ cũng chìm theo dòng nước... 

Vì nhu cầu sinh hoạt trên nước và cũng có 
thể vì yêu thích nước, người Việt đã đóng góp rất 
nhiều phát minh hay cải tiến kỹ thuật liên hệ đến 
ghe thuyền, nhiều ít làm thay đổi dòng lịch sử 
nhân loại. 

Theo Học giả Trung Hoa Chang Kwang 
Chih: “Văn minh miền Đông Nam có bản chất 
hướng về biển cả và được biết qua sử sách, người 
Bách Việt (có biệt danh là) các Nhà Hàng hải (tài 
danh), khác biệt với người Trung Hoa miền Bắc là 
dân gắn bó chặt ché với đất lién'?". 

Nhiều tài liệu Âu Mỹ chứng minh Việt Nam là 
vùng đất phát sinh hầu hết những phương tiện đầu 
tiên về vận chuyển đường thuỷ mà chúng tôi xin 
trình bày ở những chương sau. 


°” C Kwang chih. Chinese Prehistory in Pacific Perpective: 
Some Hypotheses and Problems. 1959, Harvard Journal of 
Asiatic Studies 22, tr. 100-149. 


94 


Hinh 20 Địa bàn sinh sóng trước đây 3.000 năm 
theo sir Trung Hoa và Viét Nam: nguói Trung Hoa 
phía Bác sóng Duong Tử trong đất liền và người 
Việt phía Nam sóng Duong Tử gắn liền với nước 
với bờ biển. 


2.8. Truyền thống trải dài trong không gian và 
thời gian 

Theo truyền thuyết nhà Hồng Bàng là dòng 
vua đầu tiên trị vì giống dân Lạc Việt từ năm 
2879 đến năm 258 trước công nguyên, như vậy 
nước ta đã có gần 5.000 năm lập quốc. Tuy vậy 
những khám phá mới mẻ trong ngành khảo cổ 
càng ngày càng đưa thêm ra các bằng chứng về 
sự hiện diện của tổ tiên chúng ta trên đất nước 
Việt Nam trong những khoảng thời gian dài trước 


95 


dó rát làu. 

Người Việt di bién từ thời Đồ Đá. Người Việt 
là những dân cư sinh hoạt quanh vùng Biển Đông 
từ thời Băng Đá xa xưa. 

Các tài liệu khảo cổ cho ta thấy một sự liên 
tục của tiến trình văn minh và sự hiện diện của 
giống Việt trên bờ Biển Đông Á đã từ một thời 
gian hàng chục ngàn năm trước công nguyên. 

Hai ngành địa chất học và hải dương học 
hiện nay đã tiến bộ rất nhiều. Những kiến thức và 
phương tiện mới mẻ giúp nhân loại khám phá ra 
được rất nhiều điều bí mật trong quá khứ, đặc 
biệt từ thời Băng Đá. 

William Meacham đã dua ra hinh ảnh khá 
chi tiét vé su hinh thành nén ván minh dác thü 
hàng hải của dân Việt. Sau đây là tóm lược một số 
điểm quan trọng trong thuyết của Meacham: 

Vào thời Băng Đá hơn một chục ngàn năm 
trước đây đã có dân cư dọc bờ Đông Á, sinh sống 
nhờ cách bắt sò hến, tôm cá. Meacham cho rằng 
họ là tiền nhân giống Việt sau này. 

Khi nước biển dâng cao, bờ biển từ hàng 
trăm dặm Anh ngoài khơi, rút gần về vị trí như 
hiện nay. Sự gia tăng mật độ dân số tạo nên nhiều 
dịp trao đổi tư tưởng, cải tiến kỹ thuật. Trong khi 
thay đổi môi trường sinh sống như vậy, một nền 


96 


ván minh hàng hái dà phát trién. Thuyén di ven 
bién đầu tiên có lẽ là loai bé tre, xuất hiện khoảng 
10.000 năm trước công nguyên. 

Tại Bắc phần Việt Nam, theo định tuổi bằng 
Carbon 14, cho thấy nền văn minh đồ đá Hoà bình 
đã tiến triển trong khoảng thời gian 9.000 - 5.600 
năm trước công nguyên, Bắc Sơn 8.300 - 5.900 
năm trước công nguyên, liên tục qua nhiều nền 
văn minh; sau này tới thời Đồ Đồng của Phùng 
Nguyên 3.000 - 1.500 năm trước công nguyên, rồi 
Đông Sơn 500 năm trước công nguyên, rõ ràng 
nhuóm màu sắc hàng hái?*. 


2.9. Người bién Orang Laut 

Giống nhu dàn du muc nay đây mai đó trên 
đất liền, trong vùng bién Đông Nam Á lúc xưa 
cũng có những bộ lạc thường xuyên di chuyển 
sinh sống lang thang trên biển. Danh từ chỉ danh 
cho họ là "Người biển” (Orang Laut), có thể nói là 
trái nghĩa với Người rừng, Dã nhân (Orang 
Outang) sống trên rừng núi. 

Theo nhà nghiên cứu hàng hải Clinton R. 
Edwards, thuyền độc mộc ở Đông Nam Á có từ 
10.000 năm trước đây. Căn cứ vào cách thức kiến 
tạo thuyền ván kết mà ông cho là rất phong phú, 
xuất hiện cùng thời với thuyền độc mộc, Edwards 


?8 William Meacham. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia, suu tàp The Origins of Chinese 
Civilization, edited by David N. Keightley. London 1983, tr 
147-175. 


97 


tin tưởng rằng truyền thống di bién của Người 
biển Orang Laut đã khởi sự nhiều ngàn năm trước 
khi người Đông Nam Á phát triển nông nghiệp? 

Truyền thống hàng hải của người Lạc Việt 
chúng ta đi từ truyền thống của "người biển”. Dân 
ta xứng đáng được suy tôn là tiền tiến trong việc 
kiến tạo ghe thuyền. Kỹ thuật khởi đi từ việc đóng 
những loại bè thô sơ, rồi đến thuyền độc mộc và 
đặc biệt đã đạt đến kỹ thuật hoàn thiện nhất 
trong các loại thuyền ván kết. 

Sau nhiều ngàn năm "hải du”, có những 
nhóm Người biển định cư lại trên các vùng duyên 
hải, duyên hà; nhưng vẫn còn nhiều nhóm tiếp tục 
cuộc sống trên sông nước, biển cả. Sự phân phối 
trống đồng Đông Sơn di nhiều noi xa xôi trong 
thiên kỷ thứ nhất trước công nguyên đúng là 
chứng cớ hiển nhiên của truyền thống hàng hải 
này. 


2.10. Truyền thống biểu hiện trong ngôn ngữ, 
nghệ thuật 

Trong ngôn ngữ Việt Nam, những tiếng: 
nước, sông, biển, sóng, gió, buồm, lái v.v... rất 
nhiều. Những từ ngữ hàng hải được dùng dioi 
nhiều hinh thúc để biểu lộ tư tưởng, có nhiều 
nghĩa đen, nghĩa bóng khác nhau. Qua ngôn ngữ 
bình dân cũng như qua văn chương, người ta thấy 


*? Clinton R. Edwards. Pre-European Voyaging in the 
Pacific, trong sưu tập Early Chinese Art and its Possible 
influence in the Pacific Basin, Vol. 3. 1972, tr 843-887. 


98 


án hién dáu dó nhiéu hinh ánh, my tir lién hé dén 
các hoạt động trên sóng nước. Những người nước 
ngoài đọc sách Việt, nghe người Việt nói đều ghi 
nhận đặc điểm này. Hai Học giả Pierre Huard và 
Maurice Durand thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ 
là những người Pháp đóng góp nhiều cho các 
công trình khảo cứu văn hoá Việt Nam cũng đã 
từng xác nhận rằng tiếng Việt rất phong phú các 
từ ngữ hàng hải!??. 

Victor Croizat, Đại tá Thuỷ quân Lục chiến 
Mỹ, còn có một nhận xét khá đặc biệt về ngôn 
ngữ những miền khai nguyên của Việt Nam. Ông 
thấy rằng dân cư từ vùng châu thổ sông Hồng đến 
khu vực đèo Hải vân dễ bị nhận ra là những dân 
duyên hải sinh sống bằng ngư nghiệp vì tiếng nói 
của họ đầy ngón từ hành thuỷ!1°!, 

Chúng ta đã sống sát với Trung Hoa lại bị 
họ đô hộ cả ngàn năm, văn hóa ta đã chịu nhiều 
ảnh hưởng của họ, nhất là phần ngôn ngữ triết 
học, văn chương. Tuy vậy dân ta vẫn lưu giữ được 
hầu như toàn bộ tiếng nói bình dân rất gần với 
thời tiền đô hộ. Đặc biệt nhất là ngôn ngữ hàng 
hải, vì mang tính chất đặc thù dân tộc nên người 
ta vẫn còn tìm thấy nhiều tiếng hoàn toàn là ngôn 


199 Pierre Huard và Maurice Durand. Connaissance du Việt 
Nam. Hanoi. 1954, tr 232. 

1? Victor Croizat, The Brown Water Navy, The River and 
Coastal War in Indo China and Vietnam, 1948-1972. 
Blanford Press. 1984, tr 23. 


99 


ngữ có nhân. 

Ngôn ngữ chúng ta chắc chắn đã nhuốm 
màu sắc hàng hải đậm nét từ lâu đời. Thứ ngôn 
ngữ hàng hải này không những chỉ nhận thấy ở 
bán đảo Hoa Ấn mà có thể đã được tiền nhân 
chúng ta đem ởi truyền bá rất xa trên các bước 
đường hải hành viễn duyên hay xuyên dương. Nhà 
ngôn ngữ học Paul Rivet chứng minh rằng ngôn 
ngữ Đông Nam Á mang tính chất hàng hải đã theo 
đường biển đi tới tận Nhật Bản, Tasmania, Địa 
trung hải, châu Phi, châu My!??, 


7 LOẠN xÀ 


Thái “hỉnh~=Dướng 


—_—> 


BA 
BD 


p d i 
Hinh 21 Ngôn ngữ Đông Nam Á ánh hưởng khắp 
nơi theo đường biển. 


Những hình ảnh sông, hồ, biển, nước... gắn 
liền với thân phận người dân Việt chúng ta đầy 


1? Paul Rivet. Sumérien et Océanien, trong Collection 
linguistique, publiée par la Société de la linguistique de 
Paris 24, Paris. 1929. 


100 


dẫy trong huyền sử, lịch sử, đời sóng đã duoc 
nhiều văn, thi, nhạc, hoạ sĩ say mê diễn tả dưới 
nhiều hình thức. Các hình ảnh hàng hải sống thực 
ấy cũng là những đề tài phong phú cho các ngành 
nghệ thuật khác. Về nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia 
đoạt nhiều giải thưởng quốc tế Trần Cao Lĩnh viết 
rằng: “Nếu nói biển Việt Nam là một trong những 
kho tài nguyên sung túc cho xứ sở thì với nhiếp 
ảnh, biển Việt Nam cũng là một nguồn vô tận 
cung cấp cho nghệ sĩ những đề tài phong phú 
nhaár 

Lói nói cüa anh hüng hào kiét nuóc ta tràn 
ngập bởi gió, sóng, bién, bó... Thí du nhu câu: "Ta 
muốn cưỡi con gió manh, dap đường sóng di 
chém cá tràng kinh ở Bể Đông, quét sach bờ cói, 
để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm 
bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì 
thiếp người ta". Đó là lời bà Triệu thi Chinh nói 
khi khói binh đánh quân Ngô (năm 248). 1% 


1 Trân Cao Lĩnh. Việt Nam Qué hương Muôn Thuở, My 
Country Forever. France. 1984, tr 27. 
19% Trần Trong Kim. Sdd, tr 47. 


101 


Hinh 22 Hinh ánh Bà Triéu qua tranh dán gian. 


2.11. Giải trí cũng trên sông, trên nước 

Truyền thống hàng hải của dân Việt cũng 
thể hiện cả trong những cách giải trí của thời cổ 
mà người ta còn thấy tiếp tục tồn tại đến ngày 
nay. Những ngày hội nước dưới nhiều hình thức 
diễn ra ở nhiều nơi trên quê hương ta. 

Đây là cảnh đua thuyền, múa hát và múa rối 
nước tại kinh thành Thăng Long, được mô tả trong 
bài văn bia Sùng Thiện Diên Linh (Duy Tiên Nam 
Hà, khắc năm 1121): 

“Hàng nghìn chiếc thuyền bơi giữa dòng 
nhanh như chớp, muôn tiếng trống khua hoà nhịp 
với tiếng nước như sấm động... Làn nước rung 
rinh. Rùa vàng nói lên đội ba quả núi, nước cháy 
nhịp nhàng, lộ vân trên vỏ và xoè bốn chân, nhe 
răng, trợn mắt, phun nước biểu diễn Điệu say sưa 
trên mặt nước tràn đầy... Các thần tiên xuất hiện, 
nét mặt nhuần nhị thanh tân, há phải đâu vẻ đẹp 
của người trần thế. Tay nhỏ nhắn, mềm mại múa 


102 


diéu hói phong. Nhíu máy biéc ca khüc ván hói. 
Chim phượng có sừng họp nhau thành đội ra múa 
may, phô diễn. Hươu họp thành đàn ởi lại nhảy 
nhót... "0? 
Hát chèo 

Hát chèo không sử dụng sân khấu trong rap 
hát hay đứng ngoài trời mà sử dụng sân đình làng 
lộ thiên, trải chiếu lên trên để trình diễn. Diễn 
trên chiếu như vậy thường được gọi là “chiếu 
chèo”. Và cả ngay từ ngữ chèo có lé nó duoc doc 
trại ra từ chữ trạo, và trạo là tiếng Hán có nghĩa là 
chèo, như chèo thuyền. 


ARR 
MÖT TRÍN CUUI 


Mat chée Cai- ương 


Hinh 23 Chèo duoc doc trai ra từ chữ trao, có 
nghĩa là chèo, 
như chèo thuyền. 
Hát hò 


195 Mai Lân biên khảo. Qué hương Bốn ngàn năm, Thuỷ quán 
Hải quân các thời xa xưa. Lướt Sóng Xuân Mậu Dần. 1998, 
tr 105-121. 


103 


Trén sóng rach, hó ao, dóng ruóng Viét 
Nam những ngày thanh bình, người dán qué trong 
khi chéo thuyén, dánh cá, gát hái thuóng hay hát 
hò. Một người cũng hát mà nhiều người cũng hát. 
Một điệu hát có thể được nhiều người láy lại một 
hai câu ở cuối khúc bài hát. Hò khoan là tiếng hò 
sau câu hát để những người hát cùng nhau mà ra 
sức. 

Có nhiều điệu hò như hò mái đẩy, mái nhì, 
hò chèo ghe... Tất cả đều rất trữ tinh và nặng tru 
những màu sắc sông hồ, đồng ruộng quê hương. 
Nhạc sĩ Trần Văn Khê sắp xếp kiểu hát hò này vào 
loại "Đối ca Nam Nữ" và cho biết loại đối ca như 
vậy đã ảnh hưởng ra tất cả các nước Đông Nam Á. 
Ông viết: "Ó Việt Nam, những câu hò đối đáp trên 
những con sông dài, hò chèo ghe Hậu Giang, hò 
mái đấy, hò mái nhì miền Trung, hò sông Mã ở 
Thanh Hoá... "098 

Nhạc sĩ Trần Quang Hải, trong bài "Dân ca 
Việt Nam", viết: Ở tỉnh Bến Tre, có thể có loại hò 
như sau: 

Hò ó øo Xứ nào vui cho bằng xứ Cù Lao, ớ ợ 

Hò ớ ợ Tiếng muỗi kêu như ống sáo thói 

Bông mọc như hàng rào sương lý, óc 

Hoặc xuyên qua câu hò, chúng ta có thể 
biết người hò thuộc địa phương nào như: 

Ho, óo. 


106 Trân Văn Khê. Âm nhạc Đông Nam Á. Nhà xuất bản Đông 
Nam A. 1986. 


104 


Ghe anh nhỏ mũi tráng lườn 

Ở trên Gia Định xuống vườn thám em, ớ c. 

Miền Trung là nơi tập trung của nhiều loại 
hò và nhiều giai điệu hơn hai miền Bắc và Nam. 
Ngoài loại hò làm việc, hò đối, còn có hò đưa đám 
mạ. Ở Thanh Hoá có hò sông Mã được chia làm 
năm loại hò tùy theo giai đoạn: hò rời bến, hò đò 
ngược, hò đò xuôi, hò mắc cạn, hò cập bến, với 
các đoạn kể, xô nhịp nhàng theo nhịp một, nhịp 
hai. 

Trong khi chèo thuyền, chúng ta còn được 
nghe các loại hò mái xấp, hò mái nhì, hò mái đẩy. 
Có giả thuyết cho rằng mái có nghĩa là mái chèo, 
và còn có giả thuyết khác nữa cho rằng mái là đàn 
bà đối với trống là đàn ông. Còn xấp có nghĩa là 
mau hơn, nhì có nghĩa là đôi, là phải hát hai lần, 
còn đẩy có nghĩa là làm cho thuyền đi tới. Ở vùng 
Thừa Thiên, Quảng Trị còn nghe hò mái ba nghĩa 
là phải hát ba lần. 197 


1 Trần Quang Hải, mạng cá nhân http://tranquanghai. info/ 
2010. Paris, Pháp. 


105 


Hinh 24 Hò bà trao. 
Bơi chải, dua thuyền 

Tục đua thuyền (bơi chải Hay bơi trải) rất 
phổ thông ở nước ta. Ông Phan kế Bính trình bày 
tục này như sau: 

"Gần hồ gần sông thì thi bơi chải, nắm sáu 
chiếc thuyền hoặc mươi chiếc, họ hay làm đầu 
rồng đuôi tôm bằng giấy để trên đầu thuyền và 
dưới đuôi thuyền, gọi là thuyền rồng. Mỗi thuyền 
độ chín mười người (mỗi người) cầm một cái bơi 
chèo, và có một người đứng đuôi thuyền cầm lái. 
Người thuyền nào mặc áo sắc riêng thuyền ấy. 
Giữa sông hoặc giữa hồ có cắm một lá cờ và treo 
một bánh pháo. Thuyền sắp đều một hàng. Có 
người cầm trống, hễ nghe mấy tiếng trống hoặc 
phất cờ thì đua nhau mà bơi. Thuyền nào bơi mau 
ra chỗ cắm cờ, đốt bánh pháo, nhổ được lá cờ đem 


106 


vào thì duoc giải ".198 


Hình 25 Đua thuyền trên sông. 


Thuyén trải có 1 mái lái và 9 mái chèo, tên gọi từ mũi xuóng 
te đuôi thuyền lần lượt là: phách nhất, phách nhì, phách ba, mái tư, 
Š. — mái năm. mái sáu (lòng nước). đốc ba. đốc nhỉ, đốc nhật 


"S 
Hinh 26 Thuyén trái dms Hành Thión bà lễ 
hội Chùa Keo. 


Đua thuyền cũng có tính cách kể truyện lịch 
sử như tại Hoa Lư, Ninh Bình. Hàng năm vào rằm 
tháng hai khi dân làng mở hội kỷ niệm Đinh Tiên 
Hoàng Đế tại đền vua thì cũng có cuộc thi thuyền 
trên sông Hoàng Long Giang để nhớ lại những 
hoạt động cùng chiến công trên sông nước hồi 


108 


Phan Kế Bính. Việt Nam Phong tục. Sống Mới, Arizona. 
1983. 


107 


xua. Cuóc thi dua rát vui và các khách tráy hói rát 
thích thú. 
Rối nước 

Ít có hình thức trình diễn nghệ thuật nào ở 
Việt Nam mà lại gắn liền với thiên nhiên, với đời 
sống, với các sinh hoạt trên sông nước cho bằng 
rối nước ở thôn quê nước ta. 

Các trò diễn được trình bày trên một sân 
khấu đặc biệt chỉ thấy ở Việt Nam, đó là mặt nước 
của sông, hồ hay ngay tại ao làng. Có lẽ rối nước 
đã khởi sự từ thời thượng cổ. Sử sách tuy chép lại 
nhưng hơi trễ: vào thời Tiền Lê (980-1009), triều 
đình làm lễ mừng sinh nhật vua Lê Đại Hành, cho 
tạo dựng núi giả ba ngọn ở giữa sông với các cảnh 
"chim bay, thú chạy, tiên nữ múa... Có các ca công, 
nhạc công ngồi trên đó ca hát, chơi đàn... 

Rối nước khá phong phú, mỗi nơi, mỗi 
phường trình diễn mỗi khác. Các hoạt động nghề 
nghiệp: Ngư, Tiều, Canh, Độc; các sinh hoạt văn 
hoá: đua thuyên, đô vật, dua leo thang, đánh 
kiếm, đua ngựa... ; trích đoạn các tích chèo, tuóng 
cổ, diễn tích lịch sử như Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Bà 
Triệu, Trần Hưng Đạo, thuỷ chiến Bạch Đăng... 

Hình ảnh quen thuộc nhất của rối nước 
truyền thống là chú Téu. Nhân vật hóm hinh, 
thông minh này là hình ảnh tiêu biểu của người 
dân quê Việt Nam, thường đảm nhiệm vai trò giáo 
đầu và kết thúc buổi diễn. Sự kết hợp của tài điều 
khiển những con rối nước chạy, nhẩy, múa may 


108 


trình diễn trên mặt nước phối hop với âm nhac, 
pháo hoa, lửa đuốc... được phản quang trên mặt 
nước làm tăng thêm vẻ lộng lẫy và sức hấp dẫn. 

Múa rối nước đã được mang đi trình diễn ở 
Tây phương. Loại sân khấu cổ truyền này đã 
chinh phục công chúng Pháp, Italia... Nhật báo 
Paris Quotidien viết: “Đây là một sản phẩm đặc 
biệt của một đất nước vùng nhiệt đới, khí hậu 
nóng và ám, có rất nhiều sông ngòi, hồ ao... "99 

Múa rối có nhiều hình thức và là đặc thù của 
toàn vùng Đông Nam Á tuy vậy hiện nay chỉ ở Việt 
Nam, người ta mới còn thấy rối nước. Điểm này 
song hành với trống đồng cùng nhiều chứng tích 
ghe thuyền chứng minh rằng xứ ta chính là một 
trong những trung tâm hàng hải nguyên thuỷ của 
nhân loại. 

Bắt cá 

Bắt cá hay đánh cá là nghề nghiệp lâu đời, 
có trước nóng lâm. Trong những ngày hội lớn, 
nhiều nơi ở nước ta thường tổ chức những cuộc 
vui có mang hình thức ngư nghiệp như bắt cá 
trong ao, bắt trạch trong chum v. v... 

Du khách nước ngoài rất ngạc nhiên khi 
thấy rằng những lần hội hè, những cuộc thi đua 
có tính chất sông hồ, cá nước, đồng ruộng tương 
tự như vậy lôi cuốn dân chúng tham gia, dự khán 
thật đông đảo. Khởi sự từ những ngày khai 
nguyên dân tộc, truyền thống hàng hải, ngư 
nghiệp cùng nông nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức 


1? Lich Văn hoá Việt Nam, Sài Gòn, 1988. Tr 433. 
109 


dóng bào ta. 


-— 


Hinh 27 Cánh bát cá. 


2.12. Truyén thóng và huyén thoai 

Khi nói tới các truyền thuyết dân tóc, người 
ta không thể lãng quên mà không đề cập tới 
những truyền thuyết liên hệ đến hàng hải. Người 
Việt Nam ngày nay kể nhiều truyện rất cổ xưa cho 
con cháu nghe để lưu truyền lại cho đời sau. Các 
truyền thuyết xưa nhất của dân tộc đều là những 
truyện cổ tích mà nội dung có gốc rễ sâu đậm về 
hàng hải. Xin lược kê một số nhỏ như sau: 

Dân ta khởi đi từ Động Đình Hồ: Vua Kinh 
Dương Vương đi đánh giặc qua đây, lấy con gái 
Vua Cha Bát Hải Động Đình là Mẫu Thượng Ngàn 
(hay còn gọi là Long Mẫu) và sinh ra vua Lạc 
Long Quân. 


110 


Boc trám trüng sinh trám con: 50 con lén 
nüi, 50 con xuóng bién. 

Người Văn Lang làm nghề chài lưới, vua bát 
dân lấy chàm vẽ mình để thuồng luồng tưởng 
rằng đồng loại mà không làm hại. 

Thuyền của dân ta vẽ hai con mắt, có ý để 
cho các thuỷ quái ở sông, ở bể không quấy nhiễu 
đến. 

Truyện Thuỷ tỉnh đánh nhau với Sơn tỉnh 

Keith Weller Taylor viết rằng những truyền 
thống đầu tiên của nước ta liên hệ tới một nền 
văn hoá hàng hải!!°. Taylor trích dẫn từ cuốn sách 
Lĩnh Nam Trích Quái kể lại những truyền thuyết 
về những vua lập quốc Việt Nam là truyền nhân 
của giống rồng, gốc gác từ biển cả. 

Khi bàn chuyện “Từ huyền tích đến lịch sử”, 
nhà sử học Trần Quốc Vượng đã chú ý nhiều đến 
sự phân tích nhân vật huyền thoại Lạc Long Quân. 
Ngoài việc đồng ý với nhà"Huyền thoại học tài 
danh Cao Huy Đỉnh” cùng gọi nhân vật này là "Bố 
Rồng Lạc hay Vua Rồng Lạc”, ông Trần còn phát 
biểu một ý tưởng mới như sau: "Theo ý tôi, Lạc 
Long Quân là vị anh hùng văn hoá lớn nhất của 
Thần thoại Việt Nam, từ biển tới, từ sông lên, diệt 
"Ngư tinh", "Mộc tinh". "Hồ tinh", khai sáng miền 
châu thổ sông Hồng. Lạc Long Quân cũng là vị 
anh hùng văn hoá đầu tiên chống sự xâm lấn của 
phương Bắc (Đế Lai), bảo hộ lãnh thổ riêng cho 


119 Keith Weller Taylor. Sdd. 
111 


con cháu dựng nước. "!!, 

Nhin lai cói nguón ván hoá Viét Nam, nhà 
Địa ly hoc Pháp Yves Lacoste đã có ý gắn "dia lý” 
nước ta cùng với sự ra đời của những truyền 
thuyết dân tộc: “Đặc điểm lớn nhất của những 
truyền thuyết ấy (Lạc Long Quân và Âu Cơ, Sơn 
tinh Thuỷ tinh) là những mối quan hệ chặt ché 
giữa núi rừng và đồng bằng, ít nhiều nửa cạn, nủa 
nước”.!12 


Hình 28 Sơn tinh, Thuy tinh dánh mes 


Ngay cả truyền thuyết nguồn gốc trống đồng 
cũng liên hệ đến hàng hải. Ông Bình nguyên Lộc 
cho chúng ta biết như sau: Người Mường kể rằng 
vua Yit (Vua Việt Hùng Vương) có hai người con gái 
cô Ngân và cô Nga. Hai cô đi tắm thấy một trống 
đồng thau trôi trên mặt biển rồi tắp vào bờ. Hai cô 
cho vua cha hay tin đó, và vua Yit cho người mang 
trống về. Nhà vua cho gọi thợ ở từ phương Đông, từ 


111 Trần Quốc Vượng. Sdd. 
112 Lịch Văn hoá Việt Nam. Sdd, tr 442. 


112 


phương Tây, từ phuong Bác và từ phuong Nam, dua 
đồng, dua thau, dua khuôn, báo ho đúc 1960 cái 
trống rồi phát cho các lãnh chúa mỗi người một cái. 
113 

Xuất xứ trống đồng như vậy rõ rệt có liên hệ 
tới nghề hàng hải. Theo ông Bình nguyên Lộc, 
trống đồng đã do những dân qua lại trên biển 
chuyên chở tới. Sau khi thợ đúc từ bốn phương trở 
về nỗ lực làm việc, mấy ngàn trống đồng được 
phân phối cho các lãnh chúa. Ít nhất hàng trăm, 
có thể hàng ngàn chiếc đã theo các lãnh chúa đó 
vượt biển đi khắp nơi duyên hải hay hải đảo xa 
xăm ngoài đại dương như khoa khảo cổ đã tìm 
thấy ngày nay. 

Truyền thuyết về nguồn gốc Đinh Bộ Lĩnh, vị 
vua đầu tiên của nước Đại Cồ Việt, tuy có vẻ hoang 
đường nhưng nội dung đề cập đến Thần Sông Nước 
với rồng, rái cá. Keith Taylor viết về niềm tin "Thuỷ 
thần quyền” của người Việt thời xưa trong bài 
"Authority and Legitimacy in 11 th Century 
Vietnam". Sách có chép truyện kể rằng Đinh Bộ 
Lĩnh thoát chết khi được hai con Thần Long cứu 
sống. Có người tin rằng cha Ông ta là loài rái cá, 
nhờ xương cốt cha mình được táng vào linh huyệt 
nén Dinh Bộ Linh đã trở thành một vi Đế vương.11* 


113 Bình Nguyên Lộc. Sdd. tr 745. 

114 Nguyên văn viết trong cuốn sách Southeast Asia in the 9th 
to 14th Centuries, edited by David G. Marr and A. C. Milner, 
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. 1986; nhu 
sau: "The stories recorded about Dinh Bo Linh's boyhood 
stress supernatural intervention The young Bộ Linh is saved 


113 


Rồng, Rùa, Sông, Hồ, Nước... xuất hiện 
nhiều lần và được ghi chép trong sử sách nước ta. 

Năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lu ra 
Đại La. Khi thuyền đến nơi, tạm đỗ dưới thành, có 
rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự (Ngô Sĩ Liên, Đại 
Việt Sử ký toàn thư, Bản dịch của Cao Huy Du, Hà 
Nội, 197, trang 191). Nhà vua đổi tên Đại La 
thành Thăng Long và xuống chiếu nói rằng: “Đó 
là nơi trung tâm Nước ta, đúng là thế Rồng cuộn, 
Hő ngôi... có địa thế núi sông sau trước... " 

Sử ta chép Thần Kim Quy hay Rùa Vàng phù 
trợ xây thành, diệt ma quỷ, bảo vệ Âu Lac!'^. Thần 
Rùa được thờ tại nhiều nơi, nổi tiếng linh thiêng 
nhất tại hô Hoàn Kiếm. 


2.13. Truyền thống nước và tín ngưỡng 

Khi mọi sinh hoạt đời sống được bao trùm 
trong môi trường nước, tín ngưỡng của dân ta liên 
hệ tới Nước. 
Nữ thần, Tam toà Thánh mẫu 

Bên trời Tây, tại Địa trung hải, Hy Lạp là một 
trong những quốc gia có truyền thống hàng hải lâu 


from death by the sudden appearance of two dragons. His 
father is thought to have been an otter, linking him with 
aquatic powers and the belief, firmly established in 
Vietnamese mythology, that sovereign authority derives from 
the watery realm His rise to power follows burial of his 
father's bones in a geomantically potent spot". 

15 Understanding Vietnam, University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles. 1993, tr 8. 


114 


đời nhất. Thân thoai Hy Lap nói đến ba ngôi vé 
Thién thán, Dia thán và Thuy thán. 

Ó Viét Nam, hé thóng nit thán chiém dia vi 
quan trong. Bà Trời hay Đức Mẫu Thiên Phủ đứng 
đầu Tam toà Thánh Mẫu. Hai vùng Đất và Nước 
thuộc phạm vi Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thuỷ 
Phủ. 

Cảm quan vũ trụ của tổ tiên người Việt 
chúng ta mang những nét đậm màu sông nước 
biển cả. Mẫu Thượng Ngàn chỉ trách nhiệm vùng 
rừng núi hay Vùng Cao. Trong khi đó, Mẫu Thuỷ 
Phủ thường được gọi là Đức Mẫu Thoải, có khu 
vực trách nhiệm rộng lớn hơn nhiều. Vị nữ thần 
này cai quản toàn thể Vùng Thấp, bao gồm từ 
đồng bằng với sông hồ ra đến ngoài biển cả mênh 
mông!!°. 

Tác giả Bùi Văn Nguyên cũng cho biết thêm 
nhiều vị thần Việt Nam liên hệ đến nước và biển. 
Sau đây là các đoạn văn Ông đề cập đến các nữ 
thần "biển”: 

“Sau khi Phật giáo ảnh hưởng vào xứ ta, 
Phật bà Quán Thế Âm được các thuỷ thủ và 
thương nhân Việt Nam, cũng như Án Độ từ trước 
đó, coi như vị thần cứu mạng ngoài biển khơi. 


116 Bùi Văn Nguyên. Việt Nam Truyện Cổ với Triết lý Tinh 
thương. Hà Nội. 1991. 


115 


Cũng vậy, Đúc Nam Hải Quán Thé Âm, một biệt 
danh khác của Ngài, có phạm vi quản trị chủ yếu 
của họ Việt Thường xua, trải dài ven Biển Đông từ 
hồ Động Đình đến dinh Thứu Lĩnh trên dáy Ngàn 
Hóng". 

Thờ Nước, lập đền thờ Rồng, Rắn khắp noi. 

Cư dân Việt Nam luôn tôn thờ nước như một 
trong những lực lượng tự nhiên quan trọng nhất. 
Đó là Mẹ Nước, Bà Thủy, hay Mẫu Thoải (biến âm 
từ chữ Thüy), rồi Bà Chúa Sông, Bà Chúa Lach. 
Sợ thiếu nước, người Việt thường xuyên cầu mưa 
thông qua việc thờ các bà Mây Mưa Sấm Chớp, 
thờ tượng cóc; qua việc rước nước, đánh trống 
đồng, đốt pháo... tất cả đều nhằm nhắc nhở Trời 
làm mưa.!1” 

Vì ảnh hưởng của sinh hoạt đi vào tín 
ngưỡng, dân ta lập đền thờ Rồng Rắn khắp nơi, 
đồng hoá thuỷ quái với anh hùng dân tộc. Giáo sư 
Trần Quốc Vượng nhận ra rằng: 

“Dọc sông ngòi miền Bắc sông con, sông cái 
đâu chẳng có đền thờ rắn hay rồng (cho dù với xu 
hướng "lịch sử hoá”, rắn rồng đã hoá thành tướng 
Hùng Vương, tướng bà Trưng, tướng Triệu Việt 
Vương...) Và bao quanh những đền thờ đó hội 
nước, hội đua thuyền cầu mưa. Rắn rồng, thuồng 
luồng, cá sấu... là biểu tượng của nước, của Thần 


17 Trần Ngọc Thêm, Nước, Văn hóa và Hội nhập. Trong 
cuốn sách: "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế". Trường ĐH KHXH và NV & NXB Tp. Hồ Chí 
Minh, 2003. 


116 


nước, của Mua gióng ?'°. 


E ta cS B — = we. 
+ Deer: rd m RE 


biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dán ta. 


2.14. Thôn xóm và đô thị Việt Nam cạnh bờ 
nước 

Một trong những nét rõ rệt của nền vấn 
minh nước tìm thấy ở Việt Nam là tổ chức làng 
xóm, dó thị ven bờ nước. 

Từ đời thượng cổ, những xóm làng Việt đều 
nằm dọc theo hai bờ sông, kinh, rạch. Trong đồng 
bằng sông Hồng, sông Mã; các làng có lũy tre 
xanh vây quanh nhưng vẫn mở xuống bến nước 
ven sông. Phần lớn các đô thị nước ta đã đi từ sự 
phát triển vượt bực của những làng xã có đường 
thông thương tiện lợi ra biển. 

Làng nổi tiếng nhất trong ngành khảo cổ là 
Đông Son. Làng này nằm bên bờ sông Mã và cận 
kề Biển Đông, ngày xưa là một bến cảng sầm uất. 
Từ Đông Son, Lach Trường, nhiều tàu thuyên Lac 
Việt đã khởi sự những chuyến hải hành vượt Biển 
Đông, di thật xa, hàng trăm, hàng ngàn hải lý. 


118 Garden Grove, Sdd, tr 13. 
117 


Thüy thán có mót vi trí quan trong trong 
thần tích Việt Nam. Đặc biệt là thành phó, làng 
xóm nằm giữa sóng và ao hồ như sông Hồng, sóng 
Mã, sóng Dáy, sông Tô Lich, sóng Kim Ngưu, hồ 
Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu, 
hồ Hoàn Kiếm, đầm Nhất Dạ, đầm Thuỷ tú, phá 
Tam Giang... thì Thủy thần lại càng có vai trò quan 
trọng trong hệ thống thần linh. 


Làng Thuỷ cơ 

Một loại làng đặc biệt của Việt Nam là làng 
thuỷ cơ. Làng này không giống các làng trên cạn 
mà được thành lập dưới nước. Những làng này 
gồm nhiều nhà nổi trên mặt sông hay hồ. Làng 
thuỷ cơ còn gọi là làng Vạn, làng Chài!!? 


Xóm van chải Tan Thịnh tren song Da. canh cau Hoa Binh 


Hinh 30 Mót xóm van chài duói chán cáu tinh Hoà 
Binh. 


119 Cửu Long Giang và Toan Ánh. Sdd, tr 6. 
118 


Dân cư các làng này làm nghề chài lưới hay 
sinh sóng báng các nghé nghiép khác lién hé dén 
sóng nước. Ó mién Nam, mót làng nói tuong tu 
được thấy gần Tân Phú và quốc lộ 20. 

Hai ông Cửu Long Giang và Toan Ánh đã 
trích dẫn tài liệu của học giả Đào Duy Anh viết về 
hệ thống hành chánh của các làng thuỷ cơ trong 
tiền bán thế kỷ 20 trở về trước như sau: 

Theo nguyên lý thì làng chài nào cũng phụ 
thuộc với một xã thôn trên cạn. Trong trường hợp 
này, làng chài chỉ là một thôn của làng khác. 

Thực ra làng chài vốn là một làng riêng mà 
nhà nước chỉ bắt theo về một xã thôn trên đất để 
tiện việc thu thuế cho nên những dân thuỷ cơ tuy 
phải đóng sưu thuế cho lý trưởng mà vẫn không 
có liên lạc gì với xã thôn ấy cả. Làng thuỷ cơ 
thường là một đơn vị hành chánh độc lập có đủ tổ 
chức như một xã thôn, hoặc thống thuộc vào một 
tổng với các làng ở cạn hoặc nhiều làng họp thành 
một tổng thuỷ cơ riêng!?9. 

Làng thuỷ cơ Việt Nam mang tính chất lưu 


120 Đào Duy Anh. Việt Nam Văn hoá Sử cương, NXB Bốn 
Phương. 1961 


119 


động và có nhiều nét đặc thù như các tổ chức 
thôn xóm của các bộ lạc Hải du (Sea Nomads) 
thuộc các đảo nằm về phía Nam của Biển Đông. 


Đồ thị cạnh bờ nước 

Theo Giáo sư Trần Quốc Vượng, tính chất 
bán đảo của Việt Nam nổi bật nhất Đông Nam Á. 
Ông mô tả các đô thị cổ Việt Nam đều có một đặc 
điểm chung là nằm giữa những tuyến đường thuỷ: 

Việt Trì là đô thị cổ nhất Việt Nam, mà vùng 
chung quanh đó được gọi là Đất Tổ, xuất hiện vào 
thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Việt Trì, thành 
phố nằm trên ngã ba các con sông Hồng, sông Đà 
và sông Lô, ngay trong thời đại các vua Hùng đã 
trở thành đô thị dịch trạm với hệ thống thuyền 
mảng dưới sông và hệ thống voi gùi trên đường bộ 
xuyên sơn. 

Ta có thể gọi Hà Nội là thành phố sông. Nói 
đúng hơn, Hà Nội cổ là thành phố sông hồ: Hồ 
Tây, Hồ Gươm, Thuyền Quang, Bây Mẫu v.v...??! 

Kinh đô Thăng Long là trung tâm thương 
mại quốc tế lớn nhất của Việt Nam và cũng của 
Đông Nam Á suốt thời trung cổ. Dân số các đô thị 
loại này tăng lên rất nhiều khi giới thương buôn 
và hành thuỷ nước ngoài ghé tàu cặp bến, đặc 
biệt tùy theo mùa gió thuận tiện. Theo tài liệu của 
Samuel Baron viết lại vào đầu thế kỷ 18, đường 
phố Thăng Long rất đông đảo trong những phiên 
chợ vào các ngày mùng một và ngày rằm âm lịch. 


12! Trần Quốc Vượng. Sdd, tr 76-102. 
120 


Một số du khách nước ngoài dà nghĩ rằng kinh đô 
nước Việt đông người nhất thế giới vào những 
ngày này. Muốn đi 100 bước cũng phải tốn mất 
nửa giờ.!?2 

Giáo sư Peter Bellwood nhận xét về phát 
triển hải thương của người Việt Nam, ước lượng 
dân cư kinh đô nước ta vượt con số 100.000 người 
trong các thế kỷ 15 đến 18, sau khi nhà Lê mở 
rộng tường thành tới 10km đường kính.'? 

Mạng lưới giao thông thủy thuận lợi 

Cổ Loa, trung tâm của nước Âu Lạc, nằm 
giữa vùng châu thổ, là nơi hội tụ của nhiều đường 
sông rạch, vị trí có nhiều mặt ưu thế hơn Việt Trì, 
nhất là gần biển hơn. 

Sau cuộc xâm lược của Hán Vũ Đế, các cảng 
Luy Lâu rồi Long Biên ở hạ lưu sông Hồng và Lạch 
Trường ở hạ lưu sông Mã đã thành hình. Các đô thị 
này đều gần biển và là những cảng thị sầm uất và 
lớn lao vào hạng nhất nhì trên Biển Đông. 

Từ Thăng Long đi ra khắp nơi, với mạng lưới 
giao thông cơ bản là đường thuỷ, phương tiện chủ 
yếu là thuyền. Với mạng lưới sông thông thương 
với nhau, giao thông thuỷ rất thuận lợi. Thuyền từ 
sông Đáy vào sông Nhuệ rồi "lên Kinh” bằng sông 
122 Samuel Baron. A Description of the Kingdom of Tonqeen. 
Trong A Collection of Voyages and Travels, ed. A. and W. 
Churchill, London. 1703-32, IV. 3. Abbe Richard, Histoire 
naturelle, civile et politique du Tonquin, Paris. 1778. Tr 1- 
25 Noi Tarling. The Cambridge History of Southeast 


Asia, Vol. 1 From Early times to C 1800. Cambridge 
University Press. 1992, tr 472-473. 


121 


Tô hoặc ngược lai từ quân cảng Đông Bộ Đầu và 
thương cảng ở cửa sông Tô trên sông Nhị, qua 
sông Tô, sang sông Nhuệ rồi xuống sông Đáy mà 
ra biển vào Nam, hay xuôi sông Đuống, sông Dâu 
xuống Lục Đầu Giang mà ra Hải Đông, Hạ Long 
biển Bắc...!? 

Trước Thăng Long, thủ đô nước ta đã đóng 
tai Hoa Lu. Khi quốc gia vừa tái lập duoc nén tự 
chủ, nhà Đinh đã đóng đô ngay trên bờ con sông 
Hoàng Long Giang, từ nơi này chạy ra Biển Đông 
chỉ chừng hơn mười hải lý. Theo cuốn sách Đại 
Việt Sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, thương 
thuyền thuộc nhiều nước cặp bến Hoa Lư buôn 
bán tấp nập. Hải thương tiếp tục bành trướng 
đúng như truyền thống ngàn đời của dân tộc. 


2.15. Nước ta, hình ảnh con Rồng vươn dài ôm 
lấy biển 

Quan sát bản đồ thế giới trên phần lục địa, 
người ta không thể tìm thấy một quốc gia nào 
được sở hữu một vùng bờ biển quan trọng về mọi 
mặt, không những dài mà lại lắm tài nguyên như 
Việt Nam. Theo Giáo sư Joseph R. Morgan của đại 
học UC Berkley và luật sư Mark J. Valencia của 
Viện Nghiên cứu Đông Tây ở Hawaii, Việt Nam có 
tới 2.828 hải lý (tức 5.237 km) bờ biển”. Tỷ lệ bờ 


124 Trần Quốc Vượng. Đô Thi Cổ Việt Nam. Trích từ quyển 
Trong CÓi 

Nxb. Trăm Hoa, California, My, 1993. 

125 Joseph R. Morgan & Mark J. Valencia. Atlas for Marine 
Policy in Southern Asian Seas, University of California 


122 


bién nuóc ta so vói dién 

tích lánh thó cao hon háu 

hét các quóc gia khác trén 
thé giói. 

Hinh 31Rồng Biển 

Đông 


Tâm hồn và sinh hoạt 
Việt Nam gắn liền với biển. 
joseph Buttinger ước lượng 
rằng đại đa số người Việt 
Nam sống sát với biển 
trong vòng 50 hải lý.!25 

Như quá khứ đã 
chứng minh, cả trong hiện 
tại lẫn tương lai Việt Nam sẽ không thé nào xa cách 
vói bién cá. Trong nhümg giai doan sinh tir hay tón 
vong của đất nước, người Việt chúng ta cũng cứ 
bám lấy biển. Một trong những biểu hiện dễ thấy 
nhất là trên đường mở nước, tiền nhân chúng đã 
lần từng bước men theo bờ biển để tiến tới. Cuộc 
Nam Tiến chính là biểu hiện của một con rồng vươn 
dài ôm lấy Biển Đông. 


2.16. Thần ra lệnh cho thuyền vượt sóng, 
xuyên vút qua núi 

Dân Việt khi Nam tiến, thấy bờ biển và núi 
non miền Trung hùng vĩ quá. Phong cảnh mới tuy 


Press. 1983. 
126 Joseph Buttinger. Sdd, tr 15. 


123 


gây nhiều ý tưởng mới, nhưng một án tuong mái 
mãi vẫn còn về hình ảnh mạnh mẽ của những con 
thuyền vượt biển khơi. 

Về Trà Bồng (Quảng Ngãi) nói đến núi Răng 
Cưa thì ai ai cũng biết. Núi Răng Cưa thuộc xã 
Trà Hiệp, hơi chếch về phía Tây bắc huyện Trà 
Bồng, và bên cạnh huyện Trà Mi của tỉnh Quảng 
Nam láng giềng. Núi Răng Cưa nổi tiếng không 
chỉ vì độ cao mà chính là vì hình dạng độc đáo của 
nó. 

Truyện cổ tích dân bản địa kể rằng, xưa có 
một nàng công chúa con vua trời (Mặt Ngây) xinh 
đẹp nhưng thích phiêu lưu, thích cưỡi ngựa, bắn 
cung, đua thuyền. Nàng tâu xin vua cha cho thần 
mưa phun nước ngập hết khắp nơi, khắp vùng Trà 
Bồng chỉ còn mấy ngọn núi là nhô đầu lên khỏi 
mặt nước. Công chúa cùng đoàn nữ tì mặc sức bơi 
thuyền rong chơi trên mặt nước mênh mông như 
biển cả. Mỗi lần qua một ngọn núi, nàng đều ngỏ 
lời xin thân núi cho mình chèo thuyền vượt qua. 
Lần nào thần núi cũng nể mặt mở cửa cho đi, lâu 
dần nàng đâm ra hách dịch, cứ tự tiện cho lính mở 
cửa để băng qua. Đến lần nọ, thần núi giận lắm, 
bèn đóng chặt cửa. Mặt Ngây cả giận ra lệnh cho 
ba chiếc thuyền xuyên vút qua núi, núi liền lở 
thành ba đường mà thuyền chỉ hơi chòng chành. 
Ba đường do mũi thuyền cắt ra ấy có hình dạng 
như những chiếc răng cưa của lưỡi cưa nên gọi là 
núi Răng Cua. 


124 


“uy đu Thopi Thuyën Xé Mid 
AAA 


Hinh 32 Ráng núi Ráng Cua có nhüng dinh nhon 
hoát, gáy nén mót án tuong rát manh mé và khó 
quên: Thuyền vượt sóng, xuyên vút qua núi. 


2.17. Hàng hải và tỉnh thần thượng võ 

Truyền thống hàng hải hun đúc cho người 
Việt Nam nhiều đức tính. Trong hàng ngũ, người 
lính Việt giữ truyền thống, tôn trọng kỷ luật như 
một thành viên của thuỷ thủ đoàn. Khi đối diện 
địch quân, họ can đảm, nhanh trí khôn và biết 
chụp lấy thời cơ như người đi biển đối diện phong 
ba bão táp ngoài khơi. Các du khách đến thăm xứ 
ta xưa nay đều khen ngợi rằng dân ta rất hiền hoà 
hiếu khách. Tuy vậy khi hồn nước kêu gọi, như 
một phép lạ, họ lập tức trở nên người lính can 
đảm và kỷ luật trong quân ngũ. 

D. R. SarDesai đã giải thích lý lé tại sao dân 
Việt lại đặc biệt cương quyết, kiên cường và cứng 
cỏi hơn các dân tộc khác. Có hai lý do: xã hội ta 
phải luôn luôn chống chọi với thiên nhiên và đối 
đầu với cường dich phuong Bác.!?? 


127D, R. SarDesai. Sđd, tr 9-11. 
125 


Sóng trong mói truóng bao quanh bói nuóc, 
chống với thiên tai vốn là sự tranh đấu cam go. 
Để sống còn, người Việt ta luôn luôn kết hợp lại 
trong tập thể làng xã hay quốc gia mà thường 
được gọi một cách thân ái là nhà nước. 

Theo Joseph Buttinger, nhiều yếu tố kết hợp 
lại đã tao thành những người Việt Nam không tinh 
thần vị ky cá nhân!”. Tập thể lớn như quân đội 
hay nhỏ nhu nhóm tuần dinh cũng là những khói 
đồng nhất trong khi chiến đấu. 

Cao Thế Dung đã viết cuốn Việt Nam binh 
sử võ đạo dé dé cao tinh thần thượng võ của dân 
ta!?*. Trong đó tác giả đã đặc biệt dé cao truyền 
thống sông nước của đồng bào ta suốt dòng lịch 
SỬ. 

Theo linh mục Cristophoro Borri ngoài tính 
hiếu khách, người Việt Nam vượt trội người Trung 
Hoa vé sự nhanh trí khôn và can đảm.139 

Cha Alexandre de Rhodes, như ta đã biết 
rất cảm phục dân ta trong mọi sinh hoạt, cũng 
đặc biệt khen ngợi người lính Việt giỏi hơn người 
lính Trung Hoa rất nhiéu.?! 


128 Joseph Buttinger, Sdd, tr 15-16. 

129 Cao Thế Dung. Việt Nam Binh sử Võ dao. Arizona. 1993, 
tr 298. 

130 Helen B. Lamb. Vietnam's Will to Live Resistance to 
Foreign Aggression from Early Times Through the 
Nineteenth Century. Monthly Review Press, New York and 
London. 1972, tr 9-10. Xem thém Les Européens qui ont vu 
le Vieux Hué: Cristophoro Borri trong Bulletin des Amis du 
Vieux Hué, Juillet Decembre. 1931. 


126 


2.18. Hàng hài trong dóng sinh mang cua dàn 
tóc 

Người Việt di bién khi phán lớn nhân loại 
còn sống hoang sơ trong hâm, trong hang. Kỹ 
thuật làm tàu thuyền và kiến thức hải hành của 
chúng ta tiến bộ tới mức độ đủ khả năng vượt 
biển, đi truyền bá ảnh hưởng văn minh Việt tộc 
lan rộng khắp Thái binh Dương và Ấn Độ Dương 
trong lúc các nước giáu mạnh hôm nay còn chưa 
lập quốc. 

Bàn về đức tính của các sắc dân Việt 
(Yüeh), mà ông goi là "dân bién cả”, Stan Steiner 
đã nức nó khen ngợi nhu sau: “..Những truyền 
thống hải hành tạo nén cho dân Việt tinh thần tự 
tin và độc lập. Họ chiến đấu chống ngoại xâm 
cùng với một xung lực (dũng mãnh) như họ đã 
dùng để chiến đấu chống bão tố ngoài biển 
khơi”.!32 

Việt tuyệt thư, sách có Trung Hoa, đã dé 
cập đến đến sự cam go của người Trung Hoa 
trong nỗ lực ép đặt luật lệ thống trị lên các dân 
miền Nam thời Xuân Thu. Hình ảnh của dân Việt 
được mô tả là một giống dân hàng hải với các sinh 


131 Solange Hertz (translated into English). Rhodes of Việt 
Nam, The Travels and Missions of Father Alexander de 
Rhodes in China and Other Kingdoms of the Orient. The 
Newman Press, Westminster, Maryland. 1966, tr 44. Xem 
thém: Voyages et Missions du Pére Alexandre de Rhodes, S. 
J., nouvelle edition, conforme à la première de 1653, 
annotée par le Pére H. Gourdain. Lille. 1884, tr 66-67. 

1? Stan Steiner. Sdd, tr 71. 


127 


hoạt thật hào hùng nhu tính tinh khinh bac, xem 
thuóng cái chét, giong thuyén vuot bién, düng 
đường thuỷ tán công chớp nhoáng quân thü... 
“Người Việt bản chất thích nhàn hạ (?!), ghét luật 
lệ. Họ viễn hành đến những nơi xa xăm bằng 
đường thuỷ, dùng thuyền như ta (ý nói người 
Trung Hoa) dùng xe, dùng chèo nhu ta dùng 
ngụa. Khi đến, họ đi như gió thổi tới; khi họ rút lui 
thì ta khó mà rượt đuổi theo”. 

Cùng một ý tưởng đó, nhà quân sử Phạm Văn 
Sơn đã viết rằng: Người Hán có ý ghé sợ tinh thần 
quật cường của Việt tộc, luôn luôn chống trả kịch 
liệt các cuộc xâm lăng của họ.!33 

Nhà thơ Tế Hanh (1921-2009) viết về: “Quê 
Hương, làng chài lưới" của ông nhu sau:Làng tôi 
vốn làm nghề chài lưới 

Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông 

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 

Dân trai tráng bơi thuyền di đánh cá 

Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã 

Phăng mái chèo mạnh mế vượt trường giang 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 


Rướn thân trắng bao la thâu góp gió 
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 
“Nhờ ơn trời bién lặng cá đầy ghe" 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng 
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng 


133 Phạm Văn Sơn. Sdd, tr 24. 
128 


Cá thân hinh nồng thở vi xa xăm 

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ 
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm xuôi 
Thoáng con thuyền ré sóng chạy ra khơi 
1ôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! 


Sau này, tuy người Trung Hoa xâm chiếm 
lãnh thổ của dân tộc Việt nhưng họ đã không thể 
làm tiêu tan được truyền thống hàng hải của dân 
tộc Việt. Cũng trong cuốn sách The Nanhai Trade 
được dẫn chứng nhiều lân trong cuốn sách này, 
Học giả Wang Gungwu, tuy có thể có nguồn gốc 
liên hệ Trung Hoa, nhưng lại rất khách quan, đã 
mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ công lý cho những 
người Việt thời đó như sau: 

^.. Thuc sự phần cốt cán trong những hoạt 
động hàng hải dọc theo bờ biển Trung Hoa đều là 
của người Việt. Vì hầu hết dân cư miền Nam chưa 
bị Trung Hoa hoá... Vậy thật là lầm lẫn nếu gọi 
những người Việt hành nghề thuỷ thủ và kiến trúc 
tàu thuyền trong giai đoạn này là người Trung 
Quốc với chỉ một lý do là lãnh thổ của họ bị đặt 
dưới sự cai trị của người Trung Hoa”.1” 

Cùng ý kiến trên, Meacham cũng đề nghị 
phân biệt rõ ràng người Tàu và người Việt. Người 
nước Việt thời Xuân thu và Chiến Quốc không thể 
nào gọi là người Trung Hoa. Trong khoa Khảo Cổ, 


134 Wang Gungwu. Sdd. 
129 


việc tuy khó nhưng sự thực là những nguoi "Man" 
như vậy chỉ có thể bị đồng hoá thành người Tàu 
sau một thời gian chuyển bién dần dần.1°° 

Qua nhiều giai đoạn lập quốc tiếp nối vong 
quốc, người dân Việt đã chiến đấu, phản kháng, 
chống đối, chạy giặc, tị nạn vì ngoại xâm, đào 
thoát vì bị truy diệt, tan tác khắp nơi... Ngoài các 
đoàn thuyền xuôi Nam, không thiếu những toán 
chạy về phía Đông ra biển lớn. Những dân di tản 
theo ngả này, nhờ đại hải lưu và gió mùa đưa đẩy, 
có nhiều cơ hội giạt sang châu Mỹ. Danh từ 
"thuyền nhân” xuất hiện đã nhiều ngàn năm xưa! 

Thời Bắc thuộc, trong khi đồng bào trên đất 
liền bị lầm than dưới ách đô hộ của người Trung 
Hoa, một số người Việt ngang tàng, không chịu 
khuất phục, sinh sống trên tàu thuyền, nay đây 
mai đó. Một khi đã ra khơi, giữa trời và nước, 
không còn áp lực của "thiên triều” Trung Quốc, 
người thuỷ thủ Việt vẫy vùng khắp mặt biển khơi, 


1355 Nguyên văn của Wang Gungwu: Though the Yüeh of the 
pre Han era may have acquired on occasion some of the 
trappings of Chinese civilization, most of the Yüeh peoples 
(including the inhabitants of the state/territory of Yüeh in 
the Spring and Autumn and Warring States periods) should 
not be considered"Chinese" - if, that is, the term is to be 
defined by cultural content, which seems the only 
meaningful | definition for anthropological historical 
purposes. The most compelling data that could be advanced 
in support of the barbarian status of the Yüeh is the fact 
that their contemporaries of the central states considered 
them so. It was a very gradual process of assimilation that 
finally conferred on them Chinese status (Creel 1970: 194- 
241). 


130 


vẫn giữ gin nền văn hoá nguyên thuỷ. Những tinh 
thần, truyền thống đó chắc hàn đã góp công trong 
việc tái lập nền tự chủ và xây dựng quốc gia 
chúng ta sau này. 


2.19. Truyền thống không thể quên lãng 

Các sách cổ Trung Hoa chép: người Việt có 
sở trường về thuỷ chiến. Điều này làm ta nhận 
thấy dân tộc ta quả có tài chiến đấu đặc biệt về 
mặt thuỷ trong các cuộc xung đột với Trung Quốc 
từ 20 thế kỷ nay. 

Ngoại xâm đã không thể áp đặt các sinh 
hoạt Trung Nguyên và làm mất truyền thống 
hàng hải độc đáo của dân tộc. Tuy vậy mà có lé 
chính chúng ta đã dán dán tự làm suy giảm 
truyền thống cao quý đó trong thời gian gần một 
ngàn năm trở lại đây. 

Nếu cứ tiếp tục sự nghiệp hàng hải của tiền 
nhân, Việt Sử hẳn đã đổi dòng, nước Việt ta chẳng 
những không bị tái đô hộ, mà chắc chắn đã tiến 
bộ và giàu có hơn hiện tại rất nhiều. Dân ta đáng 
lý ra, được thêm niềm kiêu hãnh trước thế giới, 
năm châu. 

Bản đồ thế giới hôm nay không còn ghi 
"Bán đảo Vàng”, địa danh huy hoàng"huyền thoại 
Cattigara” cũng đã biến mất trong hải sử kim 
thời, nhưng quan trọng hơn nhiều là quá khứ bay 
đi, không còn ghi nhiều dấu tích ngày xưa. Thật 
nguy hiểm cho dân Việt, mỗi khi nói tới hải hành, 
13$ Phạm Văn Sơn. Sdd, tr 23. 

131 


vién duong, dóng tàu vuot bién, xóng pha báo tÓ... 
chúng ta cảm thấy xa lạ, như không một chút liên 
hệ nào. 

Chưa có nhà sử học nào đưa ra quan niệm là 
nước ta vẫn tồn tại sau hàng ngàn năm Bắc thuộc 
vì nhờ vào truyền thống hàng hải lâu đời của dân 
tộc, nhưng không một ai trong chúng ta có thể 
phủ nhận được một sự thật hiển nhiên rằng đứng 
ra ngoài hàng trăm giống dân bị Trung Hoa đồng 
hoá hay tiêu diệt, chỉ còn mỗi một giống dân hàng 
hải tiền tiến là Việt nam sống sót mà thôi. 


du, Dl iet + 


All. 1590 Fr.163t Fr dibut XVNIS (70G Esp 1777, 


Hinh 33 Một số ký hiệu vượt sóng và vượt bién 
bằng đò hay tàu thuyền được ghi trong sách vở và 
đặc biệt là trên các hải đồ từ nhiều thế kỷ trước 
đây. 

Việt tộc vốn không phải được khai sinh và 
nuôi dưỡng trong sự nghiệp hải hồ để rồi... 


bị"chết” dần trên cạn. Hàng hải không thể nào là 
truyền thống bị lãng quên. 


132 


133 


Chương 3 - Những cái nhìn mới mé 
về Đồng Nam A và Việt tộc 


3.1. Hàng hải và văn minh 

Hàng hải giữ một vai trò quan trọng trong 
tiến trình văn minh của nhân loại. Đã có người đề 
nghị nên gọi hành tinh chúng ta đang trú ngụ là 
"trái nước”, thay cho "trái đất” vì lý do biển cả 
chiếm tới 7 phần 10 bề mặt quả cầu này. Nhà 
nghiên cứu hàng hải người Nga Sergei Mikhalkov 
đã phát biểu: “Giả sử biển cả khô cạn mà thay 
bằng sa mạc, núi non thì có lé những phát kiến về 
địa lý phải chậm lai hàng thế ký”. 

Theo Việt Nam Tự điển của Hội Khai trí Tiến 
Đức, Hà Nội, 1931, trang 626: Văn minh được định 
nghĩa là văn vẻ sáng sủa, nói về xã hội hay thời đại 
đã khai hoá đến một trình độ cao. 

Văn minh nhân loại trực tiếp liên hệ đến sự 
di chuyển. Chính vì lý do thực vật không di 
chuyển được nên đà tiến hoá không theo nhịp 
điệu như động vật nói chung, nhân loại nói riêng. 
Thoạt tiên, con người di chuyển bằng chân rồi 
tiến tới việc dùng ngựa để cưỡi hay làm xe do súc 
vật kéo. Trên đất, người ta không vận chuyển 
được nhiều, khu vực hoạt động nhỏ hẹp vì bị giới 
hạn bởi sông hồ, núi non, rừng rậm, sa mạc... Nếu 
so với sự phát triển đường bién thì “vận chuyển 


137 Đỗ Thái Bình. Sdd. 
134 


trên đất liền phát triển với một mức độ chậm 
chạp hơn nhiều... Sự vận chuyển đường bộ được 
cải thiện rất ít cho mãi tới năm 1825, khi kỹ sư 
người Anh George Stephenson áp dụng máy hơi 
nước dé chạy một đầu máy xe lửa. "139, 


EU 


TY 


aa cm 


Hinh 34 Khánh Ye mem xe TP AU quóc 
nám 1825 


Trong thói gian nhiéu ngàn nám truóc dáy, 
nén văn minh nhân loai đã nhờ vả rất nhiều ở 
những tiến triển trong việc vận chuyển hàng hải. 
Các phát minh về kỹ thuật hải hành và kiến trúc 
tàu bè, vì đó giữ vai trò thiết yếu làm thay đổi đời 
sống con người. Những nền văn minh lớn của 
nhân loại đã khởi sự sát biển và cạnh bờ sông. 
Các dân miền sơn cước hay cao nguyên khó có cơ 
hội tiến triển nhanh chóng như dân các vùng 
duyên hà, duyên hải. 

Từ khi dạng thức quốc gia thành hình, lịch 
sử đã chứng minh hùng hồn rằng quyền lực trên 
biển định nghĩa một cường quốc và không có một 


55 Funk & Wagnalls New Encyclopedia, Vol. 23, New York. 
1992, tir muc: Transportation. 


135 


quóc gia nào mà dia thé bi bao quanh bói dát lién 
lai có thé tró thành mót nuóc hüng manh. 


3.2. Nóng nghiép, ngu nghiép và vàn minh 

Hoc giá Laurence J. Ma dóng y vói Carl 
Sauer, dá viét ráng nhüng nóng gia dáu tién phái 
là các dân cư của những vùng duyên hải. Carl 
Sauer đã có lần phát biểu mạnh mẽ ý tưởng cho 
rằng những con người đầu tiên biết trồng cấy 
chắc chắn là những giống dân đánh cá sinh sống 
dọc theo những bờ sông hay cạnh các hồ nước 
ngọt. Carl Sauer là nhà địa lý học Hoa Kỳ nổi 
tiếng về thảo mộc Đông Nam Á. Theo Kwang Chih 
Chang, Sauer giữ một ý hướng mới khi tuyên bố 
rằng Đông Nam Á chính là trung tâm nông nghiệp 
đầu tiên của thế giới.1?° 

Giả thuyết về sự thuần hoá cây cỏ và khởi 
sự canh nông ở Đông Nam Á rất quan trọng vì 
giới nhà khoa học đồng ý rằng nền văn minh đầu 
tiên của loài người phát triển ở nơi nào canh nông 
phát triển.1!9 


3.3. Nước và sinh vật 

Trái đất là hành tinh độc nhất được biết cho 
đến nay, là nơi có chứa nhiều nước. Sự hình thành 
của thực và sinh vật đi từ môi trường nước. Nước 


139 Kwang Chih Chang. A Working Hypothesis for the Early 
Cultural History of South China. Academia Sinica Institute 
of Ethnology, No. 7. 1959, tr 75-103. 
12 Wiliam Norton. Human Geography. Oxford University 
Press, Ontario, Canada. 1995, tr 149. 


136 


nhiéu nhát ngoài bién. Trong nhiét dó binh 
thường, nước là vật chất duy nhất trong vũ trụ 
hiện hữu dưới cả ba thể đặc, lỏng và hơi. Nước là 
thành phần chính yếu của sự sống, có tới 50-90 
phần trăm trọng lượng của sinh thực vật làm bằng 
nước. !*! 

Theo Giáo Sư Trần Ngọc Thêm: Nước là một 
loại vật chất cực kỳ đặc biệt. Trên địa cầu, nhìn 
xung quanh chỉ thấy có nước và đất. Tuy cả hai 
đều rất quan trọng, song về khối lượng thì nước 
nhiều hơn đất. Nước tự do chiếm 3/4 bề mặt trái 
đất, với thé tích gần 1,4 tỷ m?. Lượng nước thám 
trong lòng đất còn nhiều hơn: trong lớp vỏ bao 
của địa cầu chứa tới 200 tỷ km?, tức là gấp 150 
lần lượng nước trên bề mặt. Ngay cả đá cũng 
chứa nước: trong đá trầm tích có 16% nước, còn 
trong đá granit và bazan có 5,3% (Lê Duy 1978). 
Đó là chưa kể đến nước trong các túi nước ngầm, 
nước băng hà, hơi nước trong lòng đất và khí 
quyển. Như vậy, nếu tính theo khối lượng, trái đất 
của chúng ta phải gọi là “trái nước” thì mới đúng. 

Trong cấu trúc động thực vật thì nước 
chiếm 95-99% trọng lượng các loài cây dưới nước, 
80% trọng lượng các loài cá, 70% trọng lượng các 
loài cây trên cạn, 65-75% trọng lượng con người 
và các loài động vật. Trong cơ thể người và động 
vật, nước chiếm 95% trọng lượng huyết tương (Lê 
Duy 1978). Xét theo ty lệ nước, có lé con người và 
moi sinh vật đều xứng dáng duoc gọi là “thủy 


141 Funk & Wagnalls New Encyclopedia, từ muc Water. 
137 


våt” 1142 


3.4. Bước tiến hoá quan trong của con người: 
Bơi lội 

Trong khi thiên nhiên tạo ra nhiều sinh vật 
sống suốt đời dưới nước, đã có một số loài động 
vật trên cạn nhờ sự tiến hoá mà có được khả năng 
bơi lội trong nước. Riêng nhân loại vì cơ thể 
chúng ta quá ư đặc biệt, nên đã gặp khó khăn 
trong khi muốn di chuyển vượt qua những vùng 
nước dù là nhỏ hẹp. 

Thành tích bơi lội của con người đầu tiên 
đáng kể là một kỳ công. Học giả Paul Johnstone, 
một cựu Sĩ quan thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, 
đã diễn giải công trình tập tành bơi lội đó như 
sau: 

^... Có điểm đáng nói về việc tập bơi lội của 
loài động vật hai chân. Khi tổ tiên xa xôi của 
chúng ta khởi sự đúng thẳng lên, di chuyển hoàn 
toàn bằng hai chân, một bước tiến hoá khá dài đã 
xảy ra. Giống Homo Sapien nhờ có hai tay được tự 
do để chế tạo dụng cụ và sau đó, trí tuệ mới tiến 
bó dán dán. Nhưng cũng trong lúc đó, con người 
đã để mất đi một khả năng của loài vật bốn chân, 
vừa di bó được trên mặt đất vừa bơi lội dưới nước 
với cùng những cử động của bốn chân một cách 
tương tự. Ngay những con khỉ dã nhân, chỉ mới có 
12 Trần Ngọc Thêm. Nước, Văn hóa và Hội nhập. Trong 
cuốn sách: "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội 


nhập quốc tế". Trường ĐH KHXH và NV & NXB Tp. Hồ Chí 
Minh, 2003. 


138 


khá náng nhu vóng hai tay hay dám vào nguc, mà 
cũng dá không thích nước hay có thé nói là sợ 
nuóc. 

Một thí du tốt nhu ở sở thú, những con thú 
loại này thường chịu sự quản thúc trên các hòn 
đảo mà bao quanh chỉ có một vùng nước nông 
cạn. Khả năng bơi lội được trong nước đúng là 
một sự tiến bộ lớn mà nhân loại phải nhờ vào sự 
luyện tập lâu bền mới đạt được. 

Paul Johnstone cho rằng người ta phải biết 
bơi trước rồi mới dám di bè. Ông viết: Khi một con 
người nào đó muốn vượt qua một vùng biển như 
eo Gibraltar chẳng hạn, cho dù anh ta có ôm một 
khúc cây làm phao hay cưỡi một chiếc bè, cũng 
không ai dám thử nếu như anh ta chưa có được 
một cái khả năng bơi lội như vậy 1. 


3.5. Những thành tích vượt biển lần đầu tiên 

Theo học giả Hoa Kỳ James Fisher viết vào 
năm1954: chỉ trong thời gian rất "gần đây”, loài 
người mới khói sự việc chinh phuc biển cả. Trong 
khi sinh vật ngoài biển đã qua nhiều triệu (đến 
vài tỷ) năm tiến hoá, nhân loại chỉ mới xuất hiện 
vượt biển chừng 40.000 năm qua. 

Một thời gian rất dài trước khi biết cách gia 
súc hoá loài vật, thuần hoá cây cỏ và trồng cấy, 
loài người đã tự thành lập những cộng đồng nhỏ 
bé sinh sống cạnh bờ sông biển. Họ gom nhặt 


143 Paul Johnstone, Sean McGrail. The Sea Craft of 
Prehistory. Routledge, London and New York. 1988, tr 3. 


139 


rong bién, xién cá, báy chim, bát só hén. Ho tim 
duoc thuc phám dé sóng cón, nhung cüng gáp 
hiểm nguy. Con người dần dần hiểu biết chút ít vé 
sự lên xuống của mực nước thuỷ triều, những 
điểm báo trước của giông bão... Người ta cũng 
học hỏi cách sử dụng những nguyên liệu có sẵn ở 
duyên hải để làm ra quần áo, nơi trú ẩn, vũ khí và 
cả đồ trang sức nữa. 

Rồi một ngày nào đó, người ta bớt sợ hãi sức 
mạnh thiên nhiên và nảy ra ý nghĩ cần vượt biển 
để sang bờ bến mới. Phương tiện đi thám hiểm là 
khúc gỗ làm phao, sau là bè, rồi tiến tới chiếc 
thuyền độc móc!^.. 

Những bằng chứng trước đây cho thấy việc 
loài người đi biển khởi sự từ 40.000 năm trước 
(1954) rồi tăng lên 60.000 (cuối những năm 
1980s khi thuyết di dân sang châu Úc được công 
nhận). Nay báo Daily Mail trích lời các quan chức 
thuộc Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết kết quả của 
cuộc khảo sát Mỹ hy Lạp đã chứng minh con 
người từng vượt Địa trung hải bằng thuyền 
130.000 năm trước, tức sớm hơn mấy chục ngàn 
năm so với những gì chúng ta từng nhận thức. 
Các nhà khảo cổ Mỹ và Hy Lạp tìm thấy rìu và 
những công cụ bằng đá khác của loài người có 
tuổi ít nhất 130.000 năm ở hòn đảo Crete, cách 
đất liền Hy Lạp 40 hải lý. Muốn tới đó bắt buộc 
người Neanderthals phải dùng thuyền. 


144 James Fisher. The Wonderful World, the Adventure of the 
Earth We Live On. USA. 1954, tr 32. 


140 


Michael Marshall cho rằng người 
Neanderthals có thé hái hành xa bó, dà dé lai 
cóng cu báng dá trén nhiéu dáo vüng Bia trung 
hải. 145 


EEuin Crete the prove that man sailed the sea 130.000 years ago 


Hinh 35 Chứng cứ người có Neanderthals vượt 
bién bằng thuyền 130.000 năm trước. 


2.6. Thuyết Địa đàng Phi châu và chỉ dấu Văn 
hoá Nước 

Phần đông các nhà khoa học ngày nay đồng 
ý rằng loài người phát sinh tại châu Phi. Khoảng 
giữa 500.000 và 1.000.000 năm trước, tổ tiên 
giống người hiện đại bắt đầu rời xa vùng rừng cây 
ở Phi châu nhiệt đới để đến sinh sống tại các nơi 
Bắc Phi, châu Âu, châu Á'^. Ngay trong những 
giai đoạn di dân đầu tiên này, thật khó mà tin 
rằng con người ta chỉ biết có một phương tiện là 
bơi lội để vượt qua những dòng nước ngăn chặn 


45 Michael Marshall. Neanderthals were Ancient Mariners/ 
Báo New Scientist, 29 February 2012: Neanderthals lived 
around the Mediterranean from 300,000 years ago. Their 
distinctive "Mousterian" stone tools are found on the Greek 
mainland and, intriguingly, have also been found on the 
Greek islands of Lefkada, Kefalonia and Zakynthos. 

146 Grahame Clark and Stuart Piggott. Prehistoric Societies. 
Penguin. 1970, tr 346. 


141 


lối đi của họ!“”. Nhu vậy, chắc chán là những phát 
minh thô sơ về thuyền bè đầu tiên đã được thực 
hiện từ hàng trăm ngàn năm qua. 

Ta hãy xem xét những tuyến đường nhân loại 
phân tán từ châu Phi toả ra khắp mặt địa cầu. Khác 
biệt với các lối dẫn đi Nam Phi, Bắc Á hay châu Âu, 
con đường đến Đông Nam Á luôn luôn tiếp xúc với 
nước. Đây là đoạn đường dài nhất, nhưng con người 
lại đi nhanh nhất. Người ta đã băng ngang qua 
nhiều biển nội địa và nhiều con sông lớn, phải vượt 
những vùng đồng lây, cũng nhu phải lần mò đi dọc 
theo các vùng duyên hải. 

Một yếu tố thời gian gây tranh cãi là sự có 
mặt thật sớm của người homo Erectus tại Java 
(700.000 năm) và người Homo Sapien tại Úc 
(50.000 - 70.000 năm), trước Châu Âu và Bắc Á rất 
lâu. Điều này chỉ có thể giải thích là từ gốc gác ở 
châu Phi, một số người tiền sử đã nhờ môi trường 
nước mà di dân nhanh hơn những người vượt sa 
mạc, núi non, rừng rậm trong nội địa. 

Quần áo chưa có để che thân, con người khó 
mà tồn tại với nhiệt độ thường thường là dưới số 
không. Người tiền sử không di dân theo tình trạng 
mà ta có thể thấy ngày nay. Theo bản năng sinh 
tồn, chỗ nào không hợp thì người ta bỏ đi, tìm nơi 
khác dễ sống hơn. 

Với người tiền sử, bờ biển có những ưu 
điểm như nhiều đồ ăn hải sản. Sò, ốc, tôm, cá... là 
thực phẩm dễ kiếm, khí hậu ấm áp điều hoà cả 


147 Paul Johnstone, Sean McGrail. Sdd, tr 3. 
142 


năm, lai tương đối ít thú dữ săn người ăn thịt. 


Hình 36 Đường di dân phía Nam, dọc duyên hải từ 
châu Phi qua Đông Nam A duoc Oppenheimer, 
Wells!'“° và nhiều nhà nghiên cứu khác đồng ý 


Dân duyên hải, vì sinh hoạt trong môi 
trường nước, thường bị vô tình trôi giạt. Họ cũng 
cố ý nương theo những khúc cây trôi nổi, dùng bè 
vượt qua những vùng nước di kiếm án. Vì nhiều lé, 
đương nhiên người duyên hải phải tàn mát nhanh 
hơn. Họ có khả năng và nhiều cơ hội để di chuyển 
xa hơn, nhanh hơn những người sống bên trong 
đất liền có núi cao rừng rậm cản trở. 

Khi muốn vượt dãy núi, di dân thường phải 
mất nhiều đời. Nhưng khi họ di chuyển hay bị trôi 
giat trên sóng biển, chuyện lại khác hån. Cho dù 
di dân có cố ý vượt biển hay vô tình bị gió bão 
cuốn hay dòng nước trôi, chỉ trong vài ngày họ có 
thể đi xa hàng đôi ba chục cây số dễ dàng. 

14 Spencer Wells. The Journey of Man: A Genetic Odyssey. 
Princeton University Press, 2004. Tr 68-69 
143 


Thời gian di dân chừng mươi ngàn năm, 
người hiện đại có thể hoàn tất hành trình từ Phi 
châu sang Đông Nam A. 


sang Úc. 


Ngay từ những bước đầu di chuyển khỏi 
châu Phi toả ra phía Đông của địa câu, người 
Đông Nam Á đã hơn hán những nhóm di dân khác 
về những kinh nghiệm sinh hoạt với nước, với 
sông, với biển. Họ quen sinh tồn nơi duyên hải, 
sống bằng hải sản, di chuyển bằng phuơng tiện 
tại chỗ. Khi mò mẫm kiếm ăn, kiến thức thuỷ sinh 
phải tăng tiến. 

3.7. Địa hình và các đặc điểm của văn hoá 
Đông Nam Á 

Biển Đông, cái nôi văn hoá, cũng là môi 

144 


trường thuận tiện cho nén hàng hải Đông Nam Á. 
Để có thêm chi tiết về các sinh hoạt hàng hải thời 
cổ Việt Nam, chúng ta cần xem xét đến quá trình 
lịch sử của nền văn minh Đông Nam Á. 

Đông Nam Á ngày nay bao gồm các nước 
Việt Nam, Ai Lao, Cambodge, Thái Lan, Miến 
Điện, Mã lai Á, Tân gia Ba, Brunei, Nam dương, 
Phi luật Tân. Theo các nhà khảo cổ, Đông Nam Á 
thời tiền sử bao gồm thêm Đài Loan và vùng Nam 
sông Dương Tử. Peter Bellwood phát biểu rằng 
người ta không thể hiểu những tiến triển Đông 
Nam Á lúc xưa nếu không đề cập tới khu vực Hoa 
Nam!^, 

Sự tiến hoá của các chủng loại con người 
khác nhau tùy theo môi trường sinh sống. Dân cư 
vùng Đông Nam Á vì môi trường "nửa cạn, nửa 
nước” đã đứng riêng biệt hán ra ngoài sinh hoạt 
những vùng khác trên thế giới. Trong lãnh vực 
"Văn hoá Nước” này, chiều hướng phát triển 
mạnh ngành hàng hải khởi sự ngay từ thời Băng 
Đá. 

Theo Sumet Jumsai, dé sinh tồn được trong 
cuối thời Băng Đá, con người vùng này đã phải 
khắc phục sự biến đổi của địa thế. Đất đai không 
những cứ nhỏ dần vì nước lụt, lại còn bị nước chia 
cắt ra nhiều mảnh. Dân cư bắt buộc phải sống 
không trên mặt nước thì cũng cạnh bờ nước. 
Muốn sống sót, họ phải giữ mối liên lạc đoàn kết 
và chỉ có một cách là phát triển các nghề sinh 


149 Nicolas Tarling. Sdd, tr 56-57. 
145 


nhai lién hé vói "nuóc". (Naga: Cultural Origins in 
Siam and the West Pacific, Singapore, Oxford 
University Press, 1988) 

Sau đây là lược duyệt một số lý thuyết khác 
bàn về những đặc điểm sinh hoạt Đông Nam Á 
trong thời cổ. 


3.8. Nhận định của Peter Bellwood. 

Giáo sư Peter Bellwood viết trong cuốn sách 
The Cambridge History of Southeast Asia, Vol. 1 
From Early times to C 1800 ( edited by Nicolas 
Tarling, Cambridge University Press: 1992, p. 56- 
57), tiền sử Đông Nam Á có những ánh hưởng quan 
trọng đối với toàn thể thế giới vì nhiều lý do như 
sau: 

Vùng Đông Nam Á ghi nhận sự tiến hoá của 
loài người di từ những loài "khi" nhân hình 
hominids. Tiến trình này đã bắt đầu từ hàng triệu 
năm trước. 


Hinh 38 Sự tiến hoá của loài người di từ những 
loài "khi" nhân hinh hominids. 


Người Đông Nam Á đã thuc hiện những 
146 


thành tích vượt bién di dán đầu tiên của loài 
người. Nhiều chuyến hải hành ra khơi, đi từ lục 
địa Đông Nam Á sang châu Úc và ra các đảo 
ngoài Thái bình dương khởi sự cách đây ít nhất là 
40.000 năm. 

Di dân Đông Nam Á toả rộng và nhanh 

Khi muốn vượt dãy núi, di dân thường phải 
mất nhiều đời. Nhưng khi họ di chuyển hay bị trôi 
giạt trên sông biển vùng Đông Nam Á, chuyện lại 
khác hẳn. Cho dù di dân có cố ý vượt bién hay vô 
tình bị gió bão cuốn hay dòng nước trôi, chỉ trong 
vài ngày họ có thể đi xa hàng đôi ba chục cây số 
dễ dàng. 

Với những cái nhìn mới mẻ về môi trường 
nước như lược qua ở trên, những nhà nghiên cứu 
hiểu tại sao di dân Đông Nam Á nói chung (dân 
Việt nói riêng) có địa bàn rộng và di chuyển 
nhanh ra khắp vùng. Đồng thời, ta không ngạc 
nhiên khi họ đạt được một số thành quả căn bản 
về văn hoá như cuốn sách này cố gắng trình bày. 


Đường Phương Bác 


Hình 39 Sao chép đoạn Hình 40 Loài người từ 
147 


cháu Phi sang Dóng Nam Á di theo bó bién, sóng 
bàng hái sán. 

Khu vực phía Bắc của Đông Nam Á, trong 
đó có vùng Bắc Việt Nam nắm giữ nhiều yếu tố 
chứng minh cho sự khởi nguyên việc cấy lúa cùng 
thuần hoá các loại khoai lang, khoai sọ và trồng 
chuối, mía... 

Đông Nam Á là khu vực được các nhà ngữ 
học đặc biệt lưu tâm nghiên cứu. Đây là nơi phát 
nguyên hai loại ngôn ngữ Nam Đảo, Nam Á mà 
địa bàn ảnh hưởng đã lan rộng nhất, hơn nửa 
vòng trái đất từ Madagascar tới Easter Island. 


3.9. Nghiên cứu của Wilhelm G. Solheim II và 
Peter T. White 

Tap chí National Geographic, Vol. 139, No. 
3 xuất bản tháng 3 năm 1971 với chủ dé vé Đất 
đai và Dân chúng vùng Đông Nam Á (The Lands 
and Peoples of Southeast Asia) đã đăng tải hai bài 
viết rất có giá trị mà nội dung liên hệ rất nhiều 
đến người Việt chúng ta: một bài của Peter T. 
White, nhan dé Mosaic of Cultures và bài thứ hai 
cua tién si Wilhelm G. Solheim II, nhan dé New 
Light on a Forgotten Past. 

Phần bién khảo của White vé những màu 
sác ván minh ó Dóng Nam Á góm Mién Bién, Thái 
Lan, Ai Lao, Cambodia, Viét Nam bao góm nhiéu 
nhận xét rất xác dáng. Bài này trải dài suốt 34 
trang, kém theo mót só hinh ánh chup bói W. E. 
Garrett. Noi trang 306 cüa Tap chí, tác già dác 


148 


biệt trinh bày y kiến của Tiến sĩ Nhân chủng hoc 
Paul K. Benedict về nguyên do và lý thuyết cho 
rằng: “đã có nhiều sự trao đổi văn hoá giữa người 
Trung Hoa và những cư dân thời cổ của Đông 
Nam Á, với (vai trò của) người Trung Hoa là kẻ 
được thừa hưởng hơn là người đã ban phát”. 

Bài viết có hình ảnh dẫn chứng của Tiến sĩ 
Solheim ngắn hơn. Tuy ngắn gọn trong 10 trang 
(từ trang 330 đến trang 339), nhưng nội dung của 
tài liệu này đáng được kể là bao gồm nhiều khám 
phá mới mẻ. Nhà khảo cổ lừng danh có biệt hiệu 
là Mr. Southeast Asia này đã tuyên cáo 9 điểm 
liên hệ chung đến toàn vùng Đông Nam Á như là 
những giả thuyết cần được chứng nghiệm thêm. 
Năm điểm đầu đề cập tới nền văn minh mà trung 
tâm ở tỉnh Hoà bình của Việt Nam như sau: 

(1) Khai sinh nền nông nghiệp của nhân loại 
(the first domestication of plants in the world) 
15.000 năm trước công nguyên. 

(2) Truyền bá kỹ thuật đá mài sang châu Úc 
20.000 năm trước công nguyên. 

(3) Có thể đã phát sinh đồ gốm đưa qua 
Nhật, cổ xưa hơn 10.000 năm trước công nguyên. 

(4) Ảnh hưởng tạo lập lên nền văn minh 
Yangshao (Ngưỡng Thiều, miền bắc Trung Hoa). 

(5) Cho đến nén văn minh Lungshan (Long 
Sơn) cũng do ảnh hưởng bộc phát của Hoà bình từ 
phía Nam đem lại. 


149 


Hinh 41 Bảng thời gian ghi những phát triển của 
nhân loại, theo đó người Đông Nam Á đã đặt 
những viên đá đầu tiên trong tiến trình xây dựng 
văn minh. 


Bốn điểm nhận xét còn lại liên hệ trực tiếp 
đến những tiến bộ về hàng hải của dân Đông Nam 
Á thời cổ, trong đó nhiều điểm đặc biệt liên hệ 
đến dân Việt như sau: 

- Thuyền độc mộc có thể đã được sử dụng 
trên sông ngòi Đông Nam Á hơn 5.000 năm trước 
công nguyên. Có lé không quá cổ xưa hơn 4.000 
năm trước công nguyên, loại thuyền "nhiều thân” 
(outrigger) được sáng chế ở Đông Nam Á, làm gia 
tăng sự vững bền cần thiết khi di chuyển trên 
biển. Tôi (lời Tiến sĩ Solheim) tin rằng phương 
tiện người ta dùng di chuyển ra khỏi vùng là bằng 
ghe thuyền, khởi sự khoảng 4.000 năm trước công 
nguyên tiếp theo sau các chuyến đi tình cờ từ 
Đông Nam Á đến Đài Loan hay Nhật Bản, mang 
sang Nhật nền nông nghiệp trồng khoai sọ và có 


150 


lé cả những giống hoa màu khác. 
Americi 1 


\ 
| 
tang 


— 
Mera 
dn 
(nts 
tor 
Prae 


AUEIEALIA 


Siberia 
"j 


Hinh 42 Ảnh hưởng văn minh Hoà bình và Đông 

Sơn ghi nhận qua những dấu tích của (1) Đồ đá 

mài, (2) Cây cỏ, (3) Trống đồng, (4) Nghệ thuật, 
151 


(4) Đường bién qua châu My. 

- Vào khoáng thói gian truóc 3.000 nám 
trước Công nguyên, những dân tóc thông thạo 
việc sử dụng ghe thuyền ở Đông Nam Á đã xâm 
nhập các đảo Nam dương và Phi luật Tân. Họ 
mang theo nền nghệ thuật có kiểu của những 
hình kỷ hà xoáy ốc, tam giác, chữ nhật trên các 
mẫu trang trí vẽ trên đồ gốm, khắc trên gỗ, xâm 
trên mình, trên vải bố dệt bằng vỏ cây và sau này 
trên cả vải vóc. Những kiểu mẫu kỷ hà này được 
tìm thấy trên các đồ đồng Đông Sơn. 

- Người Đông Nam Á cũng di chuyển cả 
sang phương Tây, tới tận Madagascar có lẽ vào 
khoảng 2.000 năm trước đây. Hình như là họ cũng 
đã phân phối một số cây trái quan trọng cho nền 
kinh tế vùng Đông châu Phi. 

- Đồng thời, sự liên lạc giao tiếp giữa vùng 
đất Việt và vùng Địa trung hải, có lé bằng đường 
biển là do kết quả của sự phát triển thương mại. 
Nhiều vật dụng bằng đồng có vẻ như nguồn gốc 
từ miền Đông Địa trung hải đã được tìm thấy ở 
Đông Sơn. 


3.10. Bò biển Á Đông thời Hậu Băng Hà 

Các nhà địa chất học cho biết trong quá khứ, 
địa cầu chúng ta đang ở đã trải qua nhiều thời kỳ 
nhiệt độ thay đổi nóng và lạnh chen kẽ nhau. Trong 
thời kỳ "lạnh” gần đây nhất, có tới hơn một phần tư 
mặt đất bị bao phủ bởi băng đá, nhiều nơi dầy hàng 
ngàn bộ Anh. Sau đó, vào khoảng 35.000 năm trở 


152 


lại đây, khi nhiệt độ tăng, băng dá tan dân thành ra 
nước, khiến cho muc nước bién dâng lên cao. Hiện 
nay trái đất đang trải qua giai đoạn mà khoa địa 
chát goi là "Hậu Băng Hà” (Post Glacial Epoch)159. 

Sách The Maritime History of the World mà 
Duncan Haws & Alex A. Hurst là tác giả, ấn hành 
tai Sussex, 1985, trang 6 cho ta biét vé chu ky 
các thói Báng Dá và chu ky các thói ky thoi tiét 
xấu trên mặt địa cầu như sau: 

1. Theo lý thuyết của Drayson thì chu kỳ 
của các thời Băng Đá (Ice Ages) là 31.756 năm. 

2. Theo cách tính của Otto Pettersen thì 
thuỷ triều có biên độ lớn nhất theo"sóng mặt 
trăng” (highest 'moon wave' tides) sẽ xảy ra mỗi 
1.800 năm một lần kéo theo những thời kỳ thời 
tiết xấu. 

Các nhà khoa học cho biết là chúng ta đang 
sống trong thời gian chen kẽ giữa hai thời Băng 
Đá, lớp băng đá khổng lồ cuối cùng đã tan cách 
nay khoảng 10.000 năm. Nếu đồng hồ khí hậu trái 
đất chạy đều thì chúng ta dang di dàn đến thời 
Băng Đá kế tiếp trong vòng 5.000 năm tới.!°! 

Còn theo chu kỳ Otto Pettersen 1.800 năm, 
trái đất đang trong thời kỳ thời tiết xấu. Vài nhà 
khảo cổ nói rằng cách nay 2, 3 ngàn năm, thời tiết 
thật tốt và biển cả ít sóng gió. Khi đó, việc hải 
hành cận duyên hay xuyên dương của tiền nhân 
150 Funk & Wagnalls New Encyclopedia, từ muc Quarternary 
Period. 


151 John Gribbin. Coming Soon: Another Ice Age, Scientists 
Tell Why. Science Digest, Dec 1982: tr 73-75. 


153 


chüng ta có lé dé dàng hon báy gió rát nhiéu. 


Mr P R7 m 7,409077) 
f "77 7 AA 
przy , xế" y 
L “4 Gl E 4 TỶ hune, 77d 2 
erri, ER au == 2 
—Ă- = 


" 
2 

É- 

M 


27 
a e. £ " 
LE 


E TIE E. fe. 

Hinh 43 Băng dá hiện dang bao phủ 10% địa cầu. 

Vài chục ngàn năm về trước, lớp băng đá có lúc 

đã chiếm tới 30% bề mặt trái đất, nhiều nơi dầy 
tới cả cây số. 


Tại châu Á, vào khoảng 16.000 năm trước 
đây, khi mực nước biển dâng lên nhanh thì những 
cư dân sinh sống tại vùng duyên hải Đông Á phải 
dồn về những vùng đất cao hơn. Một số lớn di 
chuyển nhiều vé khu vực phía Bắc.!? Vùng châu 
thổ sông Hồng, sông Mã có lẽ đã hội tụ nhiều yếu 
tố thuận tiện nhất cho sự phát triển ở Đông Nam 
Á, ngay từ những ngày xa xưa đó! 

Cho đến khoảng 4.000 năm trước công 
nguyên, cả một dải đất rộng tới hàng trăm dặm 
Anh ở Đông và Đông Nam châu Á bị ngập dưới 
biển Thái bình dương. Vì diện tích đất sinh sống 
bị suy giảm nên mật độ dân số gia tăng. Nhiều 
tiếp xúc, trao đổi, va chạm giữa con người với 
nhau trong một môi trường mới đã tạo nên những 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tình trạng 
sinh sống; đà tiến bộ văn minh do đó mà tăng 


1? Sumet Jumsai. Sdd, tr 4. 
154 


dán. 

Nhiéu vüng khác trén thé giói cüng trái qua 
những hiện tuong thiên nhiên tương tự nhưng tại 
sao văn minh vùng đất Đông và Đông Nam Á lại 
phát triển sớm sủa và đặc biệt tiến mạnh về 
phương diện hàng hải. Sau đây ta hãy nghe sự 
giải thích của một số nhà khoa học: 


3.11. Thuyết của Chester Gorman 

Gorman nghiên cứu những phương tiện mưu 
sinh của dân chúng vùng văn minh Hoà bình, thấy 
rằng khi mực nước dâng lên thì xảy ra hiện tượng 
di dân và thay đổi văn hoá. Những người đang 
sinh sống miền biển chạy tràn vào các vùng đất 
cao, chỗ những thung lũng nhỏ hẹp bao quanh bởi 
các dãy núi đá vôi. Khu vực này từ trước đã có 
những người thuộc nền văn minh Hoà bình sinh 
sống bằng cách săn bắn, hái lượm và trồng trọt. 
Mực nước cao vào cuối thời Băng Đá cũng đẩy 
những dân cư vùng thềm lục địa thuộc "biển” 
Sunda chạy ngược lên các dòng sông. Thời gian 
này, chừng 6.500 năm trước, số lượng thực phẩm 
cung cấp bởi việc trồng trọt ruộng khô và săn bắn 
không đủ cho sự gia tăng dân số. Con người phải 
có phương pháp mới để sản xuất thêm thực phẩm, 
và người ta gia súc hoá được loài trâu cùng loài 
heo. Kết quả là trong suốt thời gian khoảng 1.500 
năm sau đó, cư dân Hoà bình đã dán dân di 
chuyển từ thung lũng miền núi xuống vùng đồng 
bằng. Yếu tố quan trọng nhất cho đà phát triển là 


155 


su ra dói cüa các gióng cáy cho hat. Các loai ngü 
cóc sau này thích hop cho các ruóng nuóc. 3.500 
năm trước công nguyên, hiển nhiên đã có sự 
trồng trọt cây lúa'°3. 


Eurasiatic Steppe Cultures 2 Eo" 


i i | sờ 
ha Li yat S 
Hinh 44 Bán đồ hinh thé vùng Đông và Nam cháu 
Á trong thời Băng Đá, muc nước hàng trăm thước 
thấp hơn hiện nay. Bờ biển lúc đó phẳng, nước 
nóng. 
Thuyết này cho rằng một số dân Đông Nam 
Á khởi sự trước hết bằng cuộc sống ở duyên hải, 
sau này hội nhập với dân miền cao nguyên, nhưng 
rồi sau cùng trở về lại vùng đồng bằng gần biển. 
Tại Việt Nam, người ta quan sát được tiến 
trình chuyển dịch này rất rõ-ràng. Nhờ phù sa bồi 
đắp, các vùng châu thổ vẫn tiếp tục vươn dài ra, 
dân cư theo đó tiến từ từ ra phía Biển Đông. 


153 Chester Norman. The Hoabinhian and After: Subsistence 
Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and 
Early Periods. Báo World Archaeology 2, No. 3. 1971, tr 
300-320. 


156 


3.12. Thuyết của Wilheim G. Solheim II 

Solheim là mót nhà kháo có rát nói tiéng 
trong nhóm các hoc giả cho rằng Đông Nam Á thời 
cổ chính là nơi phát sinh những đường hàng hải 
giao tiếp với các nơi ở dọc bờ biển châu Á, châu 
Âu, châu Phi, châu Đại dương và ở cả châu Mỹ. 
Solheim lý luận rằng chỉ có sự kiện Đông Nam Á 
giữ vai trò trung tâm phân tán như trục một cái 
bánh xe tòe ra khắp phía, mới giải thích được hiện 
tượng lịch sử là tại sao các chủng tộc khác biệt của 
loài người sống xa cách nhau trên khắp thế giới lại 
có nhiều sự tương đồng giữa những sinh hoạt văn 
hoá như vậy'°!. 

Trước Solheim gần 40 năm, nhà ngữ học nổi 
tiếng người Pháp Paul Rivet rất say mê nghiên 
cứu những ngôn ngü mang nặng đặc tính hàng 
hải ở Đông Nam Á cũng đã có nhận xét giống như 
vậy: "Tir Đông Nam Á, một thú ngôn ngữ đã duoc 
truyền bá đi bằng đường hàng hải đến Nhật Bản, 
Tasmania, Địa trung hải, cháu Phi và châu My", 

Giả thuyết về tiến trình khởi nguyên hàng 
hải nơi quê hương ta được Solheim đề cập nhiều 
lần qua các tài liệu nghiên cứu mà Gerald Cannon 
Hickey đã tóm tắt lại như sau: Khoảng 4.000 năm 
trước công nguyên, thuyên nhiều thân outrigger 
đã được dân chúng vùng duyên hà sáng tạo và sử 


154 Wilheim G. Solheim II. World Ethnographic Sample, A 
Possible Historical Explanation. Báo American 
Anthropologist 70. 1968, tr 569. 

155 Paul Rivet. Sdd. 


157 


dụng khắp các sông ngòi trong nội dia. Solheim 
đoan chắc là một số dân chúng can đảm đã mạo 
hiểm ra khơi, những lân xuất phát đầu tiên đi từ 
khu vực giữa vùng duyên hải Hoa Nam và Trung 
phần! Việt Nam. Gió báo và hải lưu cuốn trôi 
một số người tới các đảo Nhật Bản, trong khi 
những nhóm khác bị quét sang Phi luật Tân, Nam 
dương và Melanesia. Tiếp theo, những toán dân 
chúng di chuyển tới các đảo ngoài Thái bình 
dương và Madagascar. Một thiên kỷ trước công 
nguyên, những làng xã trong nội địa Đông Nam Á 
lớn dần và ở vài nơi đang phát triển thành các thị 
tứ.!?? 

Giả thuyết trên đây cũng giải thích lý lẽ tại 
sao ngôn ngữ Đông Nam Á, trong đó có nhóm 
quan trọng nhất là Mon Khmer, lại gây duoc tâm 
ảnh hưởng trên một địa bàn rộng lớn đến độ mà ít 
người ngờ tới. 


3.13. Thuyết của William Meacham 

William Meacham không phải là hoc giả đầu 
tiên đã liên kết sự lên xuống mực nước biển với sự 
phát triển hàng hải ở Đông Nam Á, nhưng ông 
phân tích rõ ràng nhất về những sinh hoạt "Nước” 
của các chủng Việt cuối thời Băng Đá. 

Meacham nghiên cứu bản đồ địa hình đáy 


156 Bắc phán, Trung phần hay Nam phần cũng là Bác bộ, 
Trung bộ hay Nam bộ. 

17 Gerald Cannon Hickey. Sons of the Mountain, 
Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands to 1954, 
Yale University Press. 1982, tr 52. 


158 


biển và cho biết rằng lúc xưa bờ Biển Đông Á 
tương đối bằng phẳng, ít đảo, không nhiều ghềnh 
đá, chẳng có nhiều vịnh, do đó các dòng hải lưu 
chảy khá điều hoà. Khoảng 12.000 năm trước 
công nguyên, bè tre có thể đã xuất hiện. Theo 
nhu cầu lúc đó, sự di chuyển của con người chỉ 
giới hạn trong vùng cận duyên. Nhờ bờ biển ít 
hiểm trở và tầm nước nóng cạn, có lé người ta chi 
cần sử dụng mái chèo hay cây chống để đẩy 
thuyền di. Khi đó, chắc chua có su phát minh ra 
buồm hay bánh lái. 


Hình 45 So sánh bờ biển xưa bằng phẳng và nay 
lóm chởm, sau khi nước dáng lên. 


Trong vùng Đông và Đông Nam châu Á vào 
thời tiền sử, cư dân người Việt là nhóm đông đảo 
và quan trọng nhất. Địa hình khu vực sinh hoạt 
của tiền nhân ta khi mực nước lên cao được 
Meacham mô tả như sau: 

".. Rồi nước bién dâng cao dán dán. Khi 


159 


mực nước gần dat đến mức độ nhu hiện nay, 
chừng 25 mét, bờ bién đã lùi sâu hàn vào lục địa, 
gặp đúng chó địa thế lóm chóm, lồi lõm. Bờ bién 
lúc này trở nên vòng vèo, ít bãi phẳng, nhiều 
ghềnh đá, kèm theo sự xuất hiện của nhiều vịnh 
lõm vào, nhiều eo đất nhô ra, nhiều hải đảo thành 
hình và đá ngầm hiện diện ở khắp nơi. Sự di 
chuyển bằng thuyền bè trở nên càng ngày càng 
cần thiết và cũng khó khăn hơn. Vài nhóm dân cư 
bị kẹt trên các đảo có thể đã bị cắt đút liên lạc, 
không thông thương được với xã hội bên ngoài, 
nhiều nhóm khác lại phải di chuyển thật xa để tìm 
kiếm những nguồn cung cấp thực phẩm hay vật 
dụng cho nhu cầu sinh sống theo thói quen của 
họ. Các trở ngại, khó khăn đó đã thúc đẩy con 
người phải phát minh ra những cánh buồm, những 
bánh lái, những loại thuyền nhiều thân và nhiều 
cơ phận điều khiển khác để việc đi biển được an 
toàn hon, tránh bi thổi trôi ra ngoài khơi ”.'!°8 


158 William Meacham. Sdd, tr 147-175. 
160 


' a e, 
A EE N trở VO. n 
Hinh 46 Rất nhiều đảo nhỏ nằm doc theo bờ bién, 
đặc biệt chi chít trong vịnh Hạ Long. 


| A | rift or Steep Slopes 


Low Watec Sand ov Mud 
i| Over 200m. +] Sand Dunes 


Hinh 47 Bờ bién Vinh Bác Bộ ngày nay có địa thé 
lóm chóm. 


161 


3.14. Thuyết của Carl Sauer 

Sau khi duyệt xét lại những biến chuyển về 
địa thế bờ biển Đông Á vào khoảng thời gian từ 
15.000 năm trước công nguyên đến 4.000 trước 
Công nguyên, nhà địa lý học Carl Sauer đi đến 
kết luận đề cao tỉnh thần tiến bộ của dân cư 
giống Việt (Yüeh) ở vùng đất đó như sau: “Mực 
nước biển dâng cao làm tăng thêm nhịp bồi đắp 
phù sa lên những khu thung lũng duyên hà trong 
khi các vùng đất thấp tiếp tục bị ngập lụt. Dân cư 
khi xưa ở rải rác thì lúc này thu lại thành các vùng 
cư trú dọc theo những nguồn nước... Một thế giới 
mới đã thành hình, sự thay đối môi trường vật lý 
địa dư đã trở thành cơ hội thuận tiện tối đa cho 
những dân thích phiêu lưu và mong tiến bộ... 
Người dân bỏ sự nhàn rỗi và nhờ trí óc tò mò để 
tìm thử nghiệm, một cộng đồng như vậy chỉ cần 
một thời gian ngắn để chuyển tiếp từ ngư nghiệp 
sang thẳng nông nghiệp ”'°°. 

Carl Sauer cùng với Meacham đã đôi lần 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự phát triển 
ngư nghiệp, hàng hải trong tiến trình văn minh Á 
Đông thời cổ. Học giả này còn đặc biệt nhận ra 
rằng khu Đông Nam Á, khác biệt hån với các nơi 
khác trên thế giới là vùng đất có tới hai vụ gió 
mùa, Đông Bắc và Tây Nam trong một năm, nên 


159 Cark Scuer. Environment and Culture During the Last 
Deglaciation, trong Proceedings of the American 
Philosophical Society Vol. 92. 1948, tr 65-77 


162 


hoàn cánh rát thuán loi cho su phát trién các 
ngành nóng nghiệp, ngư nghiệp và hàng hải1®°. 


$ 


IÑ L'INDOCHINE A 
= 


e 2° 


YE x Ty - z z : A NC SEENA 
Hinh 48 Hai mùa gió ở Việt Nam theo J. B. Piétri. 


Vi gió có hai mùa nén viéc hái hành vién 
duyén khi di cüng nhu khi vé rát tión loi. Hàng 
hải phát triển kéo theo sự bành truóng thuong 
mại. Su trao đổi hàng hoá nâng cao kỹ thuật chế 
tạo phẩm vật. Sau này, trống đồng chính là thành 
160 Carl Sauer. Agricultural Origins and Dispersals. 
American Geographical Society. New York. 1952, tr 24-25. 
163 


tích rõ ràng nhất, chứng minh khả năng hàng hải 
của tiền nhân đã mang nền văn minh Lạc Việt đi 
truyền bá khắp nơi. 


3.15. Dân cư sinh hoạt với nước 

Môi trường sinh hoạt của Đông Nam Á rất 
độc đáo. Vì đặc tính sinh hoạt khác biệt với các 
dân cư vùng khác trên thế giới, dân Đông Nam Á 
thường được một số nhà nghiên cứu đặt cho một 
biệt danh là Dân Nước (Water People). 

Sumet Jumsai cho răng vào cuối thời Băng 
Đá, khi nước dâng lên, phán bờ đất cứ lùi dân; vi 
dân chúng có chung một khả năng sinh hoạt với 
nước nên họ có tình đoàn kết. Từ ngoài biển, họ 
kéo nhau di chuyển vào các vùng cao hơn bằng 
cách di chuyển dọc theo các con sông như Hồng 
Hà, Mekong, Chao Phraya'°!. 


161 Sumet Jumsai. Sdd, tr 5. 
164 


Map showing routes of human migration from the Sooth-East Asian Continent inta ˆ X. 1 
tbe continental intertor at the end of the Ice Age: i 


Hinh 49 Bán dó ghi nhận ERE đường dr dán từ 
ngoài biển vào đất liền trong thời hậu Bang Đá: 1. 
Theo Hồng Hà 2. Theo sông Mekong 3. Theo sông 

Chao Phraya 4. Theo các dòng sông cổ xưa từ 
vùng bién Bali 152. 


Lea E. Williams lý luận rằng nhờ những 
hoàn cảnh chung quanh thuận lợi, cũng như khối 
óc năng động của chính họ, người Đông Nam Á đã 
đạt đến một trình độ kỹ thuật cao. Những khả 
năng về tự tồn trên biển và sản xuất nông phẩm 
là kết quả của những phát triển đặc thù Đông 
Nam Á. Rất có thể là dân cư vùng này đã sớm đạt 
đến những tình trạng tiến bộ tương tự như ở vùng 
Bán nguyệt phì nhiêu. 


162 Đường vẽ đậm nét hinh dung bờ biển thời Băng Đá và 
đường không liên tục vẽ bờ biển hiện thời. 


165 


Khoa kháo có khám phá ráng Dóng Nam Á 
đã trồng cấy cây lúa, gia súc hoá súc vật từ 
khoảng 7.000 năm trước công nguyên, tức là đi 
trước những nền văn minh khác. Luyện kim ở 
vùng Đông Bắc Thái Lan/ Bắc Việt Nam tiến bộ 
ngay thời 3.000 năm trước công nguyên, tức hàng 
ngàn năm trước nghề đúc đồng Trung Hoa. Thực 
tế, kỹ thuật luyện kim và nông nghiệp có thể đã 
được mang vào Trung Hoa thời tiền sử từ nền văn 
hoá tiến bộ phương Nam. Tương tự, chữ viết cũng 
truyền bá như váày!9*. 


3.16. Màu da và thể lực người Đông Nam Á 
vượt người Âu 

Da trắng chịu biển, chịu nóng kém. Người 
Anh và người Âu khác, lập nghiệp ở những vùng 
gần nhiệt đới... Nam Phi và châu Úc thường bi 
ung thư da và nhiều chứng bệnh của nhiệt đới. 

Thông thường người da trắng cao gầy chịu 
lạnh kém và sức chịu đựng của họ cũng yếu dưới 
ánh nắng gay gắt... Sự dinh dưỡng của người Âu 
cần nhiều thịt, không thích hợp với đồ ăn biển 
như tôm cá... Khi nhận định về nhược điểm thể 
lực của giống Bạch chủng trong nghề đi biển, 
George F. Carter đã viết trên quan điểm chính 
ông là một người gốc Caucasian như sau: Chúng 
ta (dân da trắng) thường hay đánh giá thấp về 
khả năng sinh tồn trên biển cả của loài người. 


1683 Lea E. Williams. Southeast Asia: A History. Oxford 
University Press, New York. 1976, tr 25. 


166 


(Chi riéng) gióng Caucasian dác biét khóng thích 
nghỉ với biển, kể cá trên hai phương diện: tâm lý 
không chuẩn bị và văn hoá không phù hợp. Trong 
nhiều trường hợp, màu da (chúng ta) quá sáng, 
không chịu đựng được sự dãi dầu sương nắng gió 
mưa. Vì dùng mực thước của giống dân ta, nên 
khi suy xét khả năng những giống dân khác (về 
nghề di biển), chúng ta thực sự đã sai lâm. Bỏ 
ngoài yếu tố nhiễm sắc của làn da, nhiều nhóm 
chủng tộc vì phải thường xuyên di chuyển qua lại 
những vùng non nước xa khơi, họ thâu lượm thêm 
nhiều kiến thức, cũng như tăng khả năng thích 
hop hơn với biển cá!**. 


3.17. Hải hành với mây gió và trăng sao 

Dân Đông Nam Á là những nhà hàng hải đi 
biển có tài năng. Kiến thức và kinh nghiệm hải 
hành đã được cha truyền con nối từ thế hệ này 
qua thế hệ khác. 

Keith Taylor diễn tả khả năng đi biển của 
dân Đông Nam Á như sau: Họ thường vượt biển đi 
xa hàng ngàn hải lý không cần la bàn hay hải đồ. 
Họ hải hành với mây gió và trăng sao; bằng cách 
ngắm nhìn hình sắc mây trời, xem màu nước biển, 
ước tính biên độ và chu kỳ sóng lừng trên mặt 
biển. Họ cũng có thể định vị trí hải đảo ngay khi 
còn xa cách tới 30 dặm nhờ quan sát sự sinh hoạt 


19 (George F. Carter. On Pre Columbian Discoveries of 
America, báo Anthrological Journal of Canada, Vol. 19, No. 
2. 1981, tr 15. 


167 


của các loài chim trên trời, các sinh vật hay thuc 
vật sinh sống dưới biển. Chiều sóng thay đổi cũng 
như sự biến dạng của sóng biển cũng giúp họ tìm 
ra bó.!6* 

Giáo sư Peter Bellwood mà tài liệu được dẫn 
chứng ở trên, còn là học giả có uy tín rất lớn 
trong công trình khảo cứu lịch sử chinh phục Thái 
bình dương của loài người. Bellwood cũng như 
nhiều Học giả khác cho rằng một trong những 
thành tích hàng hải lớn lao và cổ xưa nhất của 
nhân loại thực hiện được khi người Đông Nam Á 
vượt biển tới châu Úc 


Voyaging was an important part of the culture in ancient 
Polynesia. Voyagers sailed thousands of miles over the vast 
ocean, using the stars in the sky to navigate their canoes. 
These voyaging stories tell of ancient voyagers and other 
characters of the past discovery and settlement of Hawari. 


Hinh 50 Dân cư thói cổ vùng cháu Đại duong di 
biển thường xuyên, xa nhiều ngàn hải lý. 


165 


Keith Weller Taylor. Madagascar in the Ancient Malayo 
Polynesian Myth. 1976: tr 30, 45-46, in Explorations in 
Early Southeast Asian History: The Origins of southeast 
Asian Statecraft Hall, Kenneth, and John K. Whitmore, eds. 
1976.. Ann Arbor: University of Michigan, Center for South 
and Southeast Asian Studies. 


168 


Trong chương mở đầu của cuốn sách "Man's 
Conquest of the Pacific", Peter Bellwood đã phác 
hoa những bién chuyển sinh hoạt ở Đông Nam Á 
trong thời tiền sử như sau: 

1. Loài người đã sinh hoạt tại vùng Đông 
châu Á và phía Đông của Nam dương từ khoảng 2 
triệu năm trước. Chừng 40.000 năm xưa, có 
những nhóm người Đông Nam Á đã vượt được eo 
biển Banda để xâm nhập vùng New Guinea, châu 
Úc. Sau đó loài người chinh phục tiếp các hải đảo 
khác ngoài Thái bình dương. 

2. Người Đông Nam Á đã khởi sự trồng trọt, 
xã hội văn minh đã vượt qua thời Đồ Đá, thời kim 
loại trước khi ảnh hưởng Ấn Độ và Trung Hoa lan 
tràn tới. Những tiến bộ đáng kể này diễn ra trong 
giai đoạn từ 10.000 năm đến 2.000 năm trước 
đây.!98 


3.18. Từ trung tâm, người Đông Nam Á phân 
tán các nơi 

Năm 1944, R. Buckminster Fuller cho ra 
mắt một tập tài liệu nhan dé Fluid Geography căn 
cứ vào những quan sát và kinh nghiệm của nhiều 
năm lái thuyền buồm. Fuller khám phá ra những 
hải lộ con người dùng thời xưa. Những kết quả 
nghiên cứu này được coi là mới la vào thời đó!°”. 
166 Peter Bellwood. Man's Conquest of the Pacific, The 
Prehistoric of Southeast Asia and Oceania. Oxford 
University Press. 1979, tr 22. 


17 R, Buckminster Fuller. Fluid Geography, in The 
Buckminster Fuller Reader, (Ed. James Meller). London: 


169 


Fuller trinh bày Đông Nam Á như một trung tâm 
truyén bá ván minh vào thói Hàu Báng Dá. 

Thế hệ đầu tiên của người di Biển Đông 
Nam Á, dùng bè thả trôi theo những dòng hải lưu 
đi dọc bờ biển đến những nơi thuận tiện. 

Thé hệ thứ hai biết dùng buóm vuông loại 
căn bản chạy xuôi theo mùa gió Tây Nam vào mùa 
Hạ và Đông Bắc vào mùa Đông, đổ bộ sang bờ 
biển Trung Hoa và các đảo Nhật Bản. 

Thé hé sau nữa, khi biết dùng buóm chay 
vát có khả năng đi ngược chiều gió để hải hành đi 
khắp nơi. Trong giai đoạn này, các loại thuyền hai 
thân hay có thân phụ outriggers ra đời. Người 
Đông Nam Á mở ra những hải lộ đi các nơi trên 
hai đại dương Ấn Độ và Thái Bình. Trên Ấn Độ 
Dương, người Đông Nam Á đã đi hết con đường 
cho đến tận biển Ba Tư và Địa trung hải. 

Với cách lý luận này, Fuller đi đến những 
kết luận mới lạ và dễ dàng thuyết phục mọi người 
như sau: 

Những hải lộ di dân mang lại hệ quả mà ta 
thấy ngày nay về mật độ dân cư của thế giới ngày 
nay. Bờ nước châu Á tập trung tới 54 phần trăm 
nhân loại mặc dù chỉ chiếm có 5 phần trăm diện 
tích địa câu. 1°68 


Pelican Books. 1972. 

1688 These migratory directions seem to be corroborated by 
the world's present overall demographic distribution. The 
'Asian water front' altogether holds 54 per cent of all 
humanity although it is only 5 per cent of the Earth's total 
surface (Fig. 4 -Dymaxion world map and population 


170 


: E \ j 
£ Are ne De NN ; za 
p SN b 
D 
dry Cowan "m Sử de 
xe <J 
AR 


Hinh 51 Thuyét Buckminster Fuller vé håi lô phán 
tán dán cu. Khi nuóc bién dáng cao, tir Bién Dóng 
di dán di ra kháp noi theo các giai doan phát minh 
thuyền bè, buóm, xiếm... 
Ba thế hệ thuyền di bién (a, b, c) của người Đông 
Nam Á ra khắp nơi. 

- Ngoài khu vực "bờ nước châu Á”, phần còn 
lại của nhân loại sinh sống rải rác xa nhau. Căn 
cứ trên những hải lộ vận chuyển và mật độ dân 
cư, Fuller kết luận rằng văn minh Bắc Á, châu Âu 
và châu Mỹ chỉ tương đối xảy ra mới đây mà 
thôi.!°? 


densities.) 

169 Nguyên văn trích từ Naga: Cultural Origins in Siam and 
the West Pacific, tr 7: Other geographic units contain fewer 
people as they become more distant from the 'Asian water 
front'. Fuller concludes that the northernly civilizations in 
Asia Europe, and America are relatively recent.. (This and 
many other points, especially in this introduction, were 
made by Professor Fuller in his intended introduction to 
this book. However, they are also his recurring theme in R. 


171 


3.19. Dóng Nam Á, noi phát trién hàng hài 
sớm nhất 

Khoa học tìm ra nhiều chứng tích vững chắc 
chứng tỏ Đông Nam Á là nơi con người phát triển 
hàng hải sớm nhất nhất. 

Brian M. Fagan cho rằng trong cùng một 
vòng đai xích đạo, khu Đông Nam Á đã trải qua 
nhiều thay đổi sâu xa hơn so với châu Phi vùng 
nhiệt đới sau thời Băng đá, mực nước biển dâng 
lên nhanh nhận chìm các vùng đất thấp, làm mọi 
sinh hoạt của con người thay đổi. 

Trước đó, loài người đã định cư tại vùng 
đồng bằng khô ráo Sunda, tập trung dọc bờ bién, 
bờ hồ hay cạnh sông ngòi. Nguồn thực phẩm điều 
hoà lấy từ sông biển. Tre được dùng chế biến 
thành nhiều thứ dụng cụ. Người ta lấy dây rừng 
buộc các cây tre, cây tràm, đước làm ra bè. Bè có 
thể dùng như cái sàn để người ta sinh sống trên 
đó, dùng di chuyển để đi kiếm tôm cá, hào ốc. Rất 
có thể bè đã được sử dụng như phương tiện vượt 
eo biển Sahul tới châu Úc. 

Ngày nay dùng computer ước định, các 
chuyên viên thấy rằng vào mùa gió Bấc, người 
tiền sử có thể mất 7 ngày thả trôi từ Timor để đến 
châu Úc. Qua nhiều ngàn năm, do vô tình hay cố 
ý, sẽ phải có những nhóm gồm cả đàn ông lẫn đàn 
bà sang được châu Úc. 

Irwin, G. ; Brickler, S. ; và Quirke, P. phát 


Buckminster Fuller. Critical Path. St. Martin's Press, New 
York. 1981). 


172 


biéu ráng: "Vüng Sunda Sahul là cái nói hàng hái 
siéu dáng sán sinh nhüng nhà hàng hái tién 
tiến”... Không phái là ngẫu nhiên mà dân cư miền 
Tây của Thái bình dương lại mạo hiểm ra khơi một 
thời gian dài trước khi người Tây phương có tham 
vọng thực hiện những chuyến di trong vùng Địa 
trung hải 14.000 năm trước đây ””°. Brian M. 
Fagan cũng có những ý tưởng về những chuyến 
viễn duyên như vậy.!” 


3.20. Thể chế Tù trưởng Việt thành hình đầu 
tiên ở Đông Nam Á 

Khi nghiên cứu kỹ những khu vực duyên hà, 
duyên hải cũng như hải đảo, các nhà khảo cứu đã 
nhận rằng không có một nơi nào khác trên địa 
cầu lại có được một môi trường thuận lợi cho việc 
phát triển hàng hải cho bằng vùng Đông Nam Á. 

Nếu lại xem xét bản đồ vùng Đông Nam Á 
này, người ta thấy khu vực hội tụ nhiều ưu điểm 
nhất chính là cái "bao lơn” Đông Dương. Nhờ nằm 
trên ven bìa châu Á, ngoài việc được hưởng dụng 
ưu điểm của vùng duyên hà duyên hải, bán đảo 
Việt Nam còn có lợi điểm về giao thương hàng hải 
như một hải đảo ở ngoài biển khơi1”?. 


70 Irwin, G., Brickler, S., and Quirke, P. 1990. Pacific 
Voyaging by Canoe and Computer. Antiquity 64 (242), tr 34- 
50 


7 Brian M. Fagan. People of the Earth, An Introduction 
World Prehistory. Harper Collin Publishers, New York. 
1992, tr 279. 

72 Keith Weller Taylor. Sdd, tr 137-182. 


173 


Truóc dáy, mót só hoc già Pháp khóng dü 
tài liệu nghiên cứu dá nghi ngờ sự hiện diện của 
nước Văn Lang. Trong nhiều thập niên, có vài 
cuốn sách sử địa ghi Phù Nam là quốc gia đầu 
tiên của Đông Nam Á. Ngày nay, những thành tựu 
quý giá nhất của giới khảo cổ học Việt Nam đã 
làm sáng tỏ được sự phát sinh và phát triển tại 
chỗ của nền văn minh châu thổ sông Hồng, với bề 
dầy thời gian diễn tiến vài thiên niên kỷ trước 
công nguyên tới một vài thế kỷ sau công 
nguyén!?, Dấu tích các vua Hùng và nền văn 
minh Đông Sơn đã đặt lại vị trí nước Văn Lang lên 
hàng quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á và thế 
giới. 

Theo Ông Đỗ trọng Huề, Cổ thư Trung Quốc 
nói tới Hùng Vương là các vua đầu tiên của dân 
Lạc Việt ta, theo thứ tự thời gian, gồm có: 

1) Giao châu Ngoại Vực ký: soạn trong thế 
kỷ thứ 4, hiện nay không còn, nhưng được cuốn 
Thuỷ kinh chú dẫn lại. 

2) Nam Việt chí. do Thẩm hoài Viễn soạn 
trong đời Hậu Nguy (thé kỷ thứ 5) hiện nay không 
còn, nhưng được cuốn Thái bình hoàn vũ ký trích 

3) Thuỷ kinh chú: của Lịch đạo Nguyên, đời 
Bắc Ngụy (thế kỷ thứ 5), dẫn cuốn sách Giao 
Châu Ngoại Vực Ký. 

4) Thái bình hoàn vũ ký: của Nhạc Sử, đời 
Tống (thế kỷ thứ X), dẫn cuốn sách Nam Việt 


173 Trần Quốc Vượng. Sdd, tr 54-55. 
174 


Chf”. 

Trong thòi gian gân đây, môt sõ học giå 
nuóc ngoài nhu Thomas Hodgkin dá thãy ráng thói 
gian thuc su khai sinh nuóc Viét có lé khóng sai vói 
huyền sử là mấy. Hodgkin nghĩ rằng vào quãng 
2.000 năm trước công nguyên!” đáng kể là hợp lý. 

Ít nhất, người ta cũng có thể kết luận là các 
nền văn minh Hoà Bình, Đông Sơn hay các tộc 
người Việt có thể chế tù trưởng lãnh đạo dân 
chúng đầu tiên trong vùng Đông vả Đông Nam Á. 


3.21. Việt chủng cổ nhất Đông Nam Á 

Như đã nói ở đoạn trên, tài liệu cổ nhất viết 
về dân Lạc Việt chúng ta là Giao Châu Ngoại Vực 
Ký (thế kỷ 4), được sách Thủy Kinh Chú (thế kỷ 6) 
dẫn lại như sau: "Thời xưa khi Giao Chỉ chưa có 
quận huyện, thì đất đai có Lạc Điền, ruộng ấy là 
ruộng (cầy cấy) theo con nước thủy triều. Dân 
khai khẩn ruộng ấy mà ăn nên gọi là Lạc Dân. Có 
Lạc Vương, Lạc Hầu làm chủ các quận huyện..." 

Theo các giáo sư học giả ngày nay thì chữ 
"lạc" trong Lạc Việt bắt nguồn từ lak hay nak 
nghĩa là "nước" trong tiếng Việt cổ. Cũng theo lập 
luận ấy thì địa cư của ta tên gọi là Nước, vua ta 
Lạc Vương như Lạc Long Quân gọi là Vua Nước. 

Về nhân chủng, Giáo sư Ballinger và đồng 
nghiệp nghiên cứu mtDNA của 7 dân tộc Đông 
Nam Á đã kết luận Việt Nam thuộc chủng 


174 Hương Trà, Đỗ trọng Huê, NXB Hoa lu, 1968, tr 119. 
75 Thomas Hodgkin, Vietnam: The Revolutionary Path, St 
Martin's Press, New York. 1981, tr 10. 


175 


Mongoloid phuong Nam, và là trung tám của 
mtDNA tir dó lan toá ra kháp vüng Thái Binh 
Duong". 

Theo TS Nguyễn Văn Vịnh, người Việt có ty 
lệ cao nhất về biến đổi di truyền; có đủ 4 
Haplotype chính gồm A, B, C, D và không có cặp 
căn bản số 9 giữa 2 thể di truyền COII/ tRNA.LYS 
mà các nhà di truyền học gọi là “Đột biến đặc biệt 
Á châu” nên được xem là một trong những dân tộc 
cổ nhất Đông Nam Á.!79 


176 TS Nguyễn Văn Vịnh. Giải má gene người Việt có. Báo 
Đất Việt. Cập nhật lúc :8:04 AM, 12/10/2012 


176 


Chương 4 - Những phát minh của 
dân Việt về ghe thuyền ảnh hưởng 
đến lich sử thế giới 


4.1. Khái quát về lịch sử ghe thuyền 

Cũng vì mặt địa cầu được bao phủ bởi nước 
và đất nên hầu hết các sinh vật chỉ được chọn một 
môi trường để sinh sống hoặc trên đất hoặc trong 
nước. Ngoài loài lưỡng thê (amphibia) có thể vừa 
ở nước vừa ở cạn, duy chỉ có con người ta, nhờ ở 
bộ óc phát minh ra nhiều sáng kiến nên đã tìm 
cách ngự trị được cả hai môi trường nước và đất. 

Mấy chục ngàn năm trước đây, ai là người 
can đảm trèo lên một khúc cây trôi nổi để làm 
chuyến du lịch đầu tiên trên mặt nước? Chúng ta 
đã và sẽ chẳng bao giờ tìm ra tên cậu bé nào, ông 
hay bà nào, quê hương xứ sở ở đâu... vì những 
thành tích của nhân loại trong công trình chinh 
phục mặt nước đã khởi sự quá xa xưa vào thời tiền 
sử. 


Hinh 52 Khúc cây và người tiền si.!/7 


GO IE no, y sơ 
[SES E P IN 


Hinh 53 Người tiền sử di be, rất 
con cá sấu đuổi theo mà lạc xa noi cư trú. 


Từ khúc cây trôi, có lé con người phải mát 
nhiều suy nghĩ và thời gian để biết dùng dây rừng 
bện dăm ba cây vào nhau thành những chiếc bè, 
chiếc mảng, mà nhờ đó họ di chuyển xa hơn, an 
toàn hơn vì khó bị lật nhào xuống nước. Bao nhiêu 
ngàn năm trước đây, một phát minh lớn xuất hiện 
trong việc khoét rỗng thân cây làm thuyền, vừa 
nhẹ nhàng vừa chở được nhiều hơn. 

Để di chuyển khúc cây trôi đi trên mặt 
nước, con người đầu tiên chỉ có một khả năng là 
dùng chân đạp và tay quào trong nước. Sau đấy, 
anh chàng"thuỷ thủ” nào đó biết dùng đến cây 
sào để đẩy thuyền ra xa bờ hay dùng nó chống 
xuống đáy sông mà đẩy thuyền đi. Đến những chỗ 
quá sâu, cây sào thành ra vô dụng vì không cham 


177 Walter Buehr. Ships and Life at Sea, From Galley to 
Turbine. New York, Charles Scribner's Sons. 1953, tr 1. 


178 


đáy, con người lai suy nghi tạo ra chiếc boi chèo. 

Theo sự tình cờ, nhờ sự dò dẫm và hơn nữa, 
do trí thông minh, óc suy xét mà con người phát 
minh ra cánh buồm, lợi dung gió làm sức đẩy 
thuyền thay cho những bắp thịt cùng mái chèo. 
Thuyền bè lại biến đổi nhiều kiểu, ngày thêm to 
lớn, thành ra những con tàu. Các chiếc tàu tiếp 
tục biến hoá theo với nhu cầu hàng hải của nhân 
loại. Để đẩy tàu, sau khi biết dùng cánh buồm, 
người ta lại tìm cách sử dụng máy hơi nước, động 
cơ nội thiêu, máy turbine, động cơ nguyên tử... 

Tàu thuyền ngày nay đi từ những khúc cây 
trôi nổi chuyển biến mà thành hình. Một quá trình 
tiến hoá lâu dài và gian khổ đã trải qua, giống 
như mọi tiến trình khi loài người cố vươn lên nền 
văn minh tân tiến ngày nay. 


CVN-21 conceptual diagram improved Weapon 
Enhanced Snip  & Matenal Handing 
icm. SetDefense niegraied Hand 


Enhanced Fhght Deck 


DDCX) concepmal diagram 


Hinh 54 Hàng Khóng Máu Ham và Khu Truc Ham 
cua thé ky thứ 21. 


179 


Thát khó tuóng tuong duoc ráng thé giói 
chúng ta mà lại không có biển, không có thuyền bè. 
Lỡ ra trong một ngày"đại hoạ” nào đó, bất chợt mọi 
vận chuyển đường thuỷ bị ngưng lại, tất cả nhu cầu 
sinh tồn của nhân loại như gạo thóc, rau cỏ, máy 
móc, dầu mỏ, kim loại... cứ đứng nguyên cạnh bờ 
nước, im lìm nơi bến thuyền hay nhà kho thương 
cảng thì thế giới này phải đảo lộn và rồi sụp đổ 
nhanh chóng. Không những từ buổi bình minh của 
con người trên trái đất, phát minh hàng hải đã từng 
là yếu tố căn bản phát triển văn minh; các hoạt 
động hàng hải vẫn tiếp tục nắm giữ một phần lớn 
"sinh mạng” nhân loại... 


4.2. Đặt lại vấn đề: Công lao của người Việt 

Nếu cứ tiếp tục câu chuyện tiến hoá ghe 
thuyền một cách khái quát như kể trên, chúng ta 
khó có thể tưởng tượng rằng người Việt đã đóng 
góp một vai trò quan trọng nào trong đó. Tuy 
nhiên, nếu dành ra một số thời giờ xem xét, 
nghiên cứu, chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều 
hiểu biết ít ai ngờ tới. 

Bài sưu khảo sau đây không những chỉ kể 
lại các sự kiện thông thường và cũ kỹ như vẫn 
thường được đọc thấy xưa nay mà nhằm đào sâu 
vào đề tài, sưu tầm, phân tích và tổng hợp những 
tài liệu khoa học mới nhất liên hệ đến cổ sử để 
khám phá, trình bày những kỳ công của người 
Việt trong việc phát minh và cải tiến kỹ thuật kiến 


180 


trúc ghe thuyền. Người viết cũng cố gắng dua ra 
một nhãn quan hoàn toàn mới mẻ và xác đáng về 
những công trình quý báu của tiền nhân, đồng 
thời lạm bàn một ít minh chứng là người Việt đã 
tới châu Mỹ từ rất lâu đời. Những đóng góp này 
của tổ tiên chúng ta trong tiến trình văn minh 
nhân loại nói chung và hàng hải nói riêng, thật là 
to lớn và quan trọng mà vì nhiều lý do, từ lâu bị 
loài người vô tình quên lãng. 


4.3. Những phát minh lón mà nhân loại hầu 
như quên lãng 

Sử Việt không ghi chép, nhưng tiền nhân 
người Việt đã thực sự đóng góp nhiều công lao to 
lớn trong sự phát triển ngành hàng hải của nhân 
loại. Nếu các công trình nghiên cứu sau đây là 
xác thực thì ngay từ thời Đồ Đá tiếp tục sang thời 
Kim khí, hầu hết các phát minh quan trọng về tàu 
thuyền đều do người Việt thực hiện. 

Văn minh và hàng hải có liên hệ với nhau. 
Sự tiến triển trong kỹ thuật chế tác ghe tàu làm 
tăng tiến khả năng vận chuyển và mở đường cho 
nhiều hoạt động khác của loài người. Chương 
này đề cập đến những công trình khai phá của 
người Việt trong lãnh vực phát minh các phương 
tiện đường thuỷ. 


4.4. Phát minh cùng hoàn thiện bè đi biển 
Một số học giả đã cố công tìm kiếm xem 
ngay sau giai đoạn khúc cây trôi, tiến trình của 


181 


ghe thuyén dién ra thé nào. Có thé nhu ó Üc, thó 
dàn düng dát sét trét hai dáu mót tám vó cáy, 
trước khi biết dùng dây buộc hay khâu kín cả hai 
đầu lại thành chiếc thuyền. 


Hinh 56 Ba kiểu TNR vỏ cây 


Bè mảng có thể được làm từ bất cứ thứ gì 


182 


đủ nhe để nói duoc nhu: những tám ván gỗ, 
những thân cây lớn hay nhỏ nhu lau sáy. Bé mảng 
là phương tiện giao thông thủy lâu đời nhất. 
Không giống như thuyền, bè mảng là các cấu trúc 
không kín nước; chúng nổi được nhờ tính nổi tự 
nhiên của vật liệu làm nên chúng. Bè mảng có thể 
tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới, với hình 
dạng và kích thước hết sức khác nhau. 


Hình 57 Ba cây gỗ Balsa hay ba cây chuối ghép 
với nhau thành bè. 


Tại các nơi trên thế giới, thuyền độc mộc 
hay bè cũng có thể là những phương tiện được 
nghĩ ra đầu tiên. Riêng ở Đông Nam Á, Tiến sĩ 
Wilheim G. Solheim đã ước lượng là thuyền độc 
mộc được sử dụng trên sông ngòi hơn 5.000 năm 
trước công nguyên, thuyền nhiều thân (outrigger) 


183 


duoc sáng ché, xua hon 4.000 nám truóc cóng 
nguyén, có thé di bién; viéc di chuyén ra khói 
vüng, khoáng 4.000 truóc cóng nguyén thuc hién 
báng ghe thuyén (National Geographic, Vol. 139, 
No. 3, March 1971) 

Những nhà khoa hoc nghiên cứu vé lịch sử 
hàng hải Đông Nam Á hầu hết đồng ý rằng tiền 
thân của ghe thuyền trong vùng là bè mảng. Bè là 
đặc trưng của Việt tộc. Bè chắc chắn do dân Việt 
sáng tạo vì các lý do sau đây: 

- Về nhân chủng: 

Các nhà nhân chủng học cho biết trước đây 
8, 9 ngàn năm ở Đông Nam Á đã có sự phân tán 
dân cư. Sau thời đại băng giá, khi mực nước biển 
dần dần dâng cao lên như hiện nay, các đợt sóng 
người khởi đi từ địa bàn của nước Văn Lang thời 
cổ, qua Đài Loan năm 9.000 trước công nguyên, 
Philippines 5.500 trước công nguyên..., tới Fiji vào 
quãng năm 1.300 trước công nguyên!”°. Bè mảng 
cũng là phương tiện di chuyển từ đất liền ra biển, 
hiển nhiên phải do giống Việt cổ đó phát minh và 
cải tiến theo nhu cầu đòi hỏi. 


178 Edwin Doran, Jr. Wangka. Austronesian Canoe Origins. 
A&M University Press. Texas. 1981. 


184 


Hinh 58 Bản đồ di dán theo Edwin Doran. 


- Vé kháo có: 

Trong thói cổ ở Đông Nam Á, bè mảng chay 
buóm có khá náng di bién dà xuát hién noi khu 
vực sinh sống của người Việt, hay trong vùng ảnh 
hưởng của văn hóa Hoà bình/ Đông sơn như Đài 
Loan, Nam dương!”?. 

- Về kiến trúc: 

Trước thế kỷ 20, một trong những loại bè 
mảng hải hành hoàn chỉnh nhất của nhân loại 
hoạt động ở Trung phần Việt Nam. Bè này có 3 
buồm, 4 cây xiếm và bánh lái. Ngoài ra bè của 
Ecuador, Nam Mỹ với 2 buồm và 9 cây xiếm cũng 
được kể là có kỹ thuật cao. Các loại bè này có thể 
đi chếch ngược với gió và cũng có thể đổi và giữ 
hướng chạy bằng cách sử dụng những cây xiếm. 
Khả năng lái bè và một số loại thuyền buồm có 
179 Edwin Doran Jr. The Sailing Raft as Great Tradition. Sưu 
tập Man Across the Sea. Austin. 1971. 

185 


gắn xiếm của Việt Nam một cách tự động, không 
cần người lái, cũng đã được một số du khách và 
Hoc giả Pháp báo cáo từ thé ky 1819, 

Qua các ly do dó, Edwin Doran, Jr. và 
Stephen C. Jett đã lập luận rằng giao tiếp xảy ra 
trước nhất giữa Á và châu Mỹ có thể đã thực hiện 
được nhờ những chiếc bé chạy buóm có trang bị 
cây xiếm (dagger board sailing rafts) Doran cũng 
nhờ tài liệu của Ling, 1956; Estrada and Megger, 
1961; Richard Bowen, 1953; đi đến kết luận rằng 
kỹ thuật kiến trúc và sử dụng bè chạy buồm ở Việt 
Nam, Đài loan và Ecuador (châu Mỹ) quá giống 
nhau và quá phức tạp đến mức không thể nào có 
thể được phát triển riêng biệt. 

Tóm lại phải có sự giao tiếp trực tiếp giữa 
nước Việt cổ và châu Mỹ. Vì kỹ thuật đi biển tại 
châu Mỹ vốn được coi là lạc hậu, việc chủ động về 
hải hành có thể do tiền nhân người Việt hay Bách 
Việt thực hiện. 


180 Pierre Huard et Maurice Durand. Sdd, tr 232. 
186 


Hinh 59 Mươi cây luồng ghép thành bè Việt Nam 


Loa bự 75. Mara Az bea, 
eorotwdizo cd stood ast xe a aa 


Pads V Pata mls 


Hinh 60 Bè cháu My: kiến trúc và cách thức vận 
chuyển băng buồm và xiếm tương tự với bè Việt 
Nam 


- Về ngôn ngữ: 

Theo tài liệu Việt Nam Tự điển, hội Khai Trí 
Tiến Đức xuất bản ở Hà Nội những năm 1931- 
1937: Tre, gỗ, nứa ghép lại thả sông, thả biển; 
người Việt kêu là "bè”. 

Đi theo âm "bè” hay "mảng”, ta thấy người 
Trung Hoa ngày nay sống trong lãnh thổ của Cổ 
Việt kêu "B'ai”, "Palsam”; thổ dân Đài Loan gọi là 
"P'ai”, người Đại hàn kêu "Palson”, dân Polynesia 
gọi là "Paepae”, người Ecuador kêu "Balsa”, người 
Brazil goi là "Jangada". Tài liệu với chi tiết về 
ngôn ngữ này được trình bày bởi Ling Shun Shêng 
vào năm 1956 qua bài viết Formosa Sea Going 
Raft and its Origin in Ancient China.!?! Ngoài ra, 


18! Ling Shun Shéng. Formosa Sea Going Raft and its Origin 
in Ancient China. Trong Bulletin of the Institute of 


187 


thổ dân duyên hải Siberia gọi thuyén độc móc 
thông dụng trong vùng là "Baidars”, người 
Eskimo gọi là "Umiaks”, dân quần đảo Salomon 
kêu loại ghe bản xứ của họ là "Mon”. Đường biển 
nối các địa danh này có thể là hải lộ mà cổ nhân 
thường xuyên qua lại. 


4.5. Phát minh bánh lái 

Một mẫu thuyền bằng đồ gốm, có đầy đủ 
bánh lái và trục bánh lái nằm giữa đuôi thuyền 
được tìm thấy ở Quảng Châu, gần kinh đô Phiên 
Ngung của nước Nam Việt trong thời nhà Triệu 
(cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên). Phát minh 
quan trọng về lái thuyền chắc chắn khởi sự trước 
đó khá lâu vì hình dạng và cách thiết trí xem ra 
đã hoàn thiện. 

Tại đồng bằng sông Hồng, sông Mã; người 
Lạc Việt đã phát minh và sử dụng bánh lái cho tàu 
thuyền hàng thế kỷ trước thời gian này. Hình ảnh 
bánh lái đã xuất hiện trên trống đồng Đông sơn. 
Vì vùng Quảng Châu là đất của người Việt cổ sinh 
sống trước kia, nên người ta tìm ra mẫu thuyền có 
bánh lái ở đó. 

Ảnh hưởng to lớn đến ngành hàng hải như 
vậy mà chỉ được người châu Âu biết đến và áp 
dụng vào thế kỷ thứ 12. Một số nhà sử học cận 
đại phát biểu rằng chiếc bánh lái sau khi gắn vào 
đuôi tàu Tây phương đã đẩy mạnh thời đại thám 


Ethnology, Academia Sinica, 1. 1956: tr. 25-54. 
188 


hiém cüng khám phá dát la và di nhién sau dó, 
bành truóng chế độ thuộc địa. Văn minh Tây 
phương, thường được gọi là "Rise of the White” 
bắt đầu bộc phát mạnh cũng từ đấy. 

Trên đường đi tìm chứng cớ hiển nhiên về 
tiến trình của Việt tộc trong việc phát minh bánh 
lái, người ta có thể tìm đến các trống đồng Đông 
sơn. Những trống này, xuất hiện nhiều thế kỷ 
trước công nguyên, có khắc hình các chiến thuyền 
mà ở dưới chỗ đuôi có gắn một mảnh ván. Những 
thân thuyền rất thon nhẹ như lướt trên mặt nước, 
bộ phận này được dùng để điều khiển cho thuyền 
đi thẳng. Bánh lái như vậy xem ra còn hơi nhỏ và 
có lẽ đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. 


€ The rudder. The stern-post rudder is found in model boats 
dating from the first century B.C. in the Canton area, though 
Chinese boats did not have a stern post as such—it was rather 
box shaped. The rudder reached Europe in the twelfth century 


Hinh 61 Bánh lái trén mót máu thuyén nguoi Viét 
ở Quảng Châu với phán ghi chú “không phải của 
người Trung Hoa" (China's Civilization, Arthur 
Cotterell & David Morgan, New York, 1975) 


189 


Cùng suy luận như vậy, Per Sorensen cho 
rằng quan sát những hình thuyền trên trống 
đồng, người ta nhận thấy có sự cải tiến kỹ thuật 
bánh lái theo thời gian. Trên trống loại OB 89 
(Tam Ongbah, Thái Lan), bánh lái như được gắn 
vào một cái trục ở đuôi thuyền. Trên trống Hữu 
Chung (Việt Nam), bánh lái được thiết trí tương tự 
như một số ghe thuyền ngày nay. Những thay đổi 
này mở đường cho những khả năng hải hành 
ngoài bién róng!??. 


Hinh 62 Trang cu kiéu bánh lái duoc gán noi lái 
các thuyền trên trống đồng Đông son. 


Theo những khám phá kể trên, từ thời văn 


!? Per Sorensen. Kettledrums of Heger Type I: Some 
Observations, in Southeast Asian Archaeology 1986, edited 
by Ian và Emily Glover, BAR International Series 61. 1990, 
tr 195-196. 


190 


minh Đông son, dân Việt chúng ta đã phát minh 
ra cách thức điều chỉnh độ sâu của các bánh lái 
và cây xiếm. Đến nay, những trang cụ độc đáo 
này còn sử dụng trên các loại bè vùng từ cửa sông 
Thái bình đến Cửa Việt, trên các ghe bầu, ghe 
nang,... chạy khắp nơi trong nước. 


4.6. Chế tác buồm đi trước thời đại 

Một số nhà khoa học, trong đó có Edwin 
Doran Jr., Christian J. Buys & Sheli O. Smith dà 
phát biểu rằng cánh buồm đầu tiên xuất hiện đâu 
đó giữa vùng bién New Guinea và Đông dương'33. 
Đồ gốm và đá mài tìm thấy trên các đảo trong 
vùng này chứng minh những giao tiếp bằng đường 
biển đã xảy ra trước khoảng thời gian 1.500 trước 
công nguyên. (Doran, 1973: trang 49) Khuynh 
hướng chung ngày nay đã xác nhận rằng đồ gốm, 
đá mài và các tiến triển văn minh đầu tiên đã khởi 
đi từ vùng bìa lục địa tại Việt Nam. 

Khảo cổ học tuy xác nhận buồm hình chữ 
nhật đã có ở Ai cập 4.000 năm trước công nguyên 
nhưng cũng cho biết dáng vẻ ấy ít thay đổi suốt 
mấy ngàn năm sau đó. Thuyền Ai cập có thể rất to 
lớn nhưng thường thường di chuyển được nhờ mái 
chèo và chỉ hải hành cận duyên. Qua đến ngày tàn 
của đế quốc này (khoảng 1.200 trước công 
nguyên), loại thuyền buồm thực sự của người đảo 


183 Christian J. Buys and Sheli O. Smith. Chinese Batten Lug 
Sails. Mariner's Mirror, August 1980, tr 244-245. 


191 


Crete cũng nhu dân xứ Phoenicia mới xuất hiện'#!. 


alt 


EoYfrtiax Boat 


4060 9.C. Or earlier 


EcGvrüuas SEAGOING Sme 
About t$00 KC. 


Hinh 63 Thuyén buóm Ai Cáp. 

Ở Á Đông, người ta có thể thừa nhận trong 
khoảng thiên kỷ thứ 4 hay thứ 3 trước công 
nguyên, người Đông dương (và những dân cư sống 
ở phía Nam đất Tàu ngày nay) đã sử dụng ghe 
thuyền di bién!?. Theo lé đương nhiên, bè mảng 
chạy buồm có khả năng đi biển đã xuất hiện trước 
khi ấy một thời gian (Doran, 1971). Vì người Trung 
Hoa thời đó còn đang sinh sống trên thượng nguồn 
sông Hoàng Hà, rất xa biển; những thành tích này 
hẳn nhiên phải do người Việt, lúc đó đang cư ngụ ở 
vùng duyên hải, thực hiện. Các tác giả trên đồng ý 
rằng kỹ thuật chạy buồm Á Đông đã ảnh hưởng 
sang Tây phương, ngược lại với chiều hướng suy 
tưởng thông thường. 

Nhà khảo cổ Malcolm F. Farmer, trong khi 
đi tìm nguồn gốc thuyền bè, đã thấy rằng Vịnh 
Bắc Bộ là nơi có chứng cớ nhiều truyền thống liên 
hệ nhất giữa những loại bè thời cổ với thuyền độc 


184 The Sailing Ship, Six Thousand Years of History; Romola 
& R. C. Anderson, New York. 1963, tr 17-31. 
1855 Christian J. Buys and Sheli O. Smith. Sđd. 


192 


móc và vói các ghe thuyén kién trüc có suón, có 
khung sau này. 

Farmer cho ráng chính trén các loai bé, 
người ta đã phát minh cánh buồm đầu tiên. Chắc 
chắn “Bè có trang bị buồm” là phương tiện viễn 
duyên đầu tiên của nhân loại 89. 

Theo Robert Temple, tác giả cuốn sách The 
Genius of China 3.000 years of Science, 
Discovery and Invention xuất bàn ở New York, 
1986 thi su tién trién vi dai nhát vé ky thuát chay 
buóm là ở chó người Á Đông đã di từ chiếc buóm 
đơn độc, vuông vức hình chữ nhật chuyển sang 
loại buồm với những cây nẹp ngang, có thể trở 
mạn để đón gió ở cả mặt sau (fore and aft rig lug 
sails) mà nhờ đó thuyền có thể chạy chếch ngược 
về hướng gió (to sail into the wind). Ông cũng cho 
rằng: “Không ngoa khi nói răng thế thượng phong 
của Hải quân Anh phần lớn nhờ ở tình trạng sẵn 
sàng áp dụng những phát minh (Á Đông) nhanh 
hơn các cường quốc châu Âu khác”. 


SQVARE 
Ô SAILS " 
-— A de— 0 t -— 
T 
© QD 


DIAGRAM SHOWING DIFFERENCE BETWEEN SQUARE 
SAILS AND FORE-AND-AFT SAILS 


FORE & AFT 
SAILS 


LI 


186 Malcolm F. Farmer. Origin and Development of Water 
Craft, trong Anthropological Journal of Canada 7(2). 1969, 
tr 22-26. 


193 


Hình 64 Cách sử dung buồm chữ nhật thời cổ của 
châu Âu khác với buóm "fore and aft" của Á Đông. 


"EST 
Fore-and-aft sails anu 24” 
(atecn, lug, 1 | 
sprit, gaff) — NW by N 
45 apt Ny, 
` 


Full-rigzged ship 
62° ` 


Post-Renaissancc 
square rig (W by N),. WNW 
n ~ 


Hinh 65 So sánh khá năng chạy ngược gió của các 
loại buóm, lưu ý "fore and aft" giúp thuyền di sát 
45 độ so với hướng gió thói tới. (Needham, tr 


594.) 


Hé thóng cót buóm 

Sách Nam Châu Di Vật Chí của Van Chấn 
chép như sau: Người ngoại vực gọi thuyền là p'o, 
thuyền lớn dài hơn 20 trượng, cao hơn mặt nước 2- 
3 truong, trông như cái nhà lâu, chở duoc 600-700 
người, hàng vạn hộc 260 tấn sản vật. Người ở cõi 
ngoài tùy theo thuyền to nhỏ mà làm buồm, căng 
phía trước, phía sau. Có thứ cây lộ dầu to như cửa 
sổ dài hơn 1 trượng, đem dệt làm buồm. Bốn buồm 


194 


không phải căng thẳng hàng vé phía trước mà đặt 
xiên nghiêng, tụ họp với nhau để gió thổi vào; Khi 
gió thổi vào phía sau hất mạnh vào buồm thì các 
buồm đều được sức gió. Nếu thuyền cần chạy gấp 
thì tiện mà tăng giảm số buồm, kéo lệch đi để lấy 
sức gió, không sợ nguy hiểm”. 

Cuốn sách Nam Châu Dị Vật Chí của Vạn 
Chấn (Wang Chen) cho rằng: "vào thé kỷ thứ 315, 
tàu thuyền ở Bắc và Bắc Trung phần Việt Nam đã 
rất tiến bộ, chở được tới 700 người và 260 tấn hàng 
hoá, mang bốn buồm không đặt thẳng một hàng 
dọc nên đón được nhiều gió từ những hướng khác 
nhau" 9$, 

Ngày nay, ó Viét Nam, dü nhiéu ghe thuyén 
đã trang bị động cơ, chúng ta vẫn thấy một số 
lượng phong phú đủ cả các loại thuyền bè chạy 
buồm còn được sử dụng. Đặc biệt có ba loại buóm 
sau đây đáng được đề cập đến: 

- Buồm tai trâu: 

Thuyền vùng Cửa Lò, Trung phần dùng một 
187 Trầm huong di nhiên là một thổ sản nổi tiếng của nước 
ta, mà Nam Châu Dị Vật Chí do Vạn Chấn viết vào khoảng 
năm 290 và Đạo Thế dẫn trong Pháp Uyển Châu Lâm 36 tờ 
573c24-574a3 cho biết thế này: “Mộc hương sản-xuất ở 
Nhật Nam, muốn lấy nó thì nên trước phải chặt cây cho nó 
nàm trên đất khá lâu, vỏ bên ngoài hủ xám di, cái lòng bên 
trong của nó cúng, để vào nước liền chìm, nên gọi là trầm 
hương, cái khúc giữa cái lòng và vỏ thì không cứng thuần 
cho lắm, để vào nước thì không nổi không chìm, cùng ngang 
với nước, nên gọi là chiêm hương, còn cái vỏ rất thô vụn thì 
gọi là tạm hương”. 

'8 Joseph Needham, Wang Ling and Lu Gwei Djen. Science 
and Civilization of China, quyén 4, Cambridge. 1971 tr 600. 


195 


loai buóm mà hinh dáng rát la lüng vói kién trüc 
độc đáo mà nhiều du khách châu Âu dà dé cập 
đến trong một số tài liệu, sách vở. Buồm giống 
như một cái tai khổng lồ với nhiều đường nẹp to 
ra như nan quạt. Đặc điểm này được ghi nhận lần 
đầu tiên trên hải đồ phương Tây năm 1787 qua 
hình vẽ một chiếc ghe mành rất mỹ thuật với đây 
đủ buồm, bánh lái và một cây xiếm mà lời ghi chú 
cho là hoạt động như bánh lái. 


Ü'apres la Carte de le FLOCH de la CARRIERE de 1787.Léaende: 
« l, bateau pecheur, vu par le Iravers, au plus pres, ayantsa 
dérive L planche, qui lại sert aussi de gouvernail» 


Hinh 66 Hinh thuyền với buôm tai trâu 
(Carte de le Floch de la Carriere) 


Trong khi khảo sát các loai ghe thuyên, 
Pierre Paris dá rát ngac nhién khi tháy cánh 
buóm của thổ dân Nam Mỹ vùng hồ Titicaca 
không thể ngẫu nhiên quá giống buồm Cửa Lò. 
Ông xác nhận đó là sự tương cận Việt và Nam 
Mỹ.!°9 


189 Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Navale des 
peuples annamites. Le Bulletin des Amis du Vieux Hué no. 
14, Octobre Décembre 1942; in lai ó Rotterdam, Holland. 


196 


Hinh 67 Buóm tai trâu Việt Nam, vùng Cửa Lò và 
buóm châu Mỹ, vùng hồ Titicaca hình dáng tương 
tự. 

- Buóm cánh doi: 

Buóm cánh doi xuất hiện lâu đời ở Bác phán 
Việt Nam và vùng Quảng Đông (đất cũ của dé 
quốc Nam Việt). Robert Temple cùng nhiều nhà 
hàng hải khác đã ca ngợi như một loại buồm hoàn 
hảo (finest sail ever invented). Cổ nhân phải là 
những nhà sáng ché thiên tài hiếm có. Thực vậy, 
nhân loại phải doi chờ nhiều ngàn năm cho đến 
thời gian gân đây "computer design" mới cho 
phép chứng minh được rằng kiểu buồm này tốt 
nhất. Cánh buồm trên windsurfer giữ kỷ lục về 
vận tốc ngày nay (tới hơn 40 gút) cũng giống hệt 
loại cánh doi! 


1955, tr 40-41. 
197 


Hinh 68 Hinh dáng buóm cánh doi tuong tw nhw 
buóm windsurfer. 

- Buóm ti giác: 

Chüng loai Má Lai, trong dó Viét tóc là 
thành phán quan trong có lién hé, chác chán là 
những người đầu tiên sử dung loại buóm tứ giác 
cân bằng (balanced lug sail). Linda Norene 
Shaffer cho rằng phát minh này có ý nghĩa gây 
ảnh hưởng toàn cầu. Cũng theo học giả Shaffer, 
cánh buồm bản xứ của Đông Nam Á này đã truyền 
sang thế giới của người Å Ráp. Hinh dáng cánh 
buồm chuyển từ tứ giác sang tam giác, thường 
được gọi là cánh buồm la tinh (lateen sail). Ảnh 
hưởng sau này vào Địa trung hải vào thế kỷ thứ 
hai, băng ngang biển sang các nước ven bờ Đại 
Tây Duong vào thé kỷ thứ 15.19? 


19 Linda Norene Shaffer. The Origin of Ancient American 
Cultures. Iowa State University Press. 1983. Tr 13-14. 


198 


Hinh 69 Buóm tứ giác là loai buóm rất hữu hiệu, 
duoc dùng nhiều nhất tại bờ biển Việt Nam. 


4.7. Đóng tàu vỏ kim loại 

Theo Webster's Concise Encyclopedia (Time 
line. Ship Chronology), phương Tây khởi sự đóng 
tàu vỏ thép vào năm 1777, tại Yorkshire, England. 

Về tàu chiến bọc thép, hai chiếc đầu tiên của 
phương Tây là các pháo dinh Phlegeton và Nemesis 
dà duoc đóng cho công ty Đông Ân người Anh. 
Trong khi các chiến dinh này chỉ mới ha thuỷ cách 
đây chưa đến hai thế kỷ, tức là vào năm 1839; 
người Việt đã có tàu chiến vỏ bọc bằng kim loại từ 
rất xa xưa. 


199 


=—- E 


Hinh 70 HMS. Nemesis xung kích trong trân Nha 
phién Chién tranh vói Trung Hoa năm 1941. 


Cách dáy hon 2.500 nám, ky thuât dó dóng 
ở Triết Giang và đặc biệt hơn ở Đông sơn đều đã 
rất tiến bộ. Theo Lâm Áp ký dẫn ở Thuy kinh chú: 
người Lạc Việt cũng đúc cả thuyền bằng đồng 
nüa!?', Học giả Mercier nói rằng chỉ có dân Việt 
mới đúc nguyên khối được những vật dụng quá to 
lớn bằng kỹ thuật và dụng cụ thô sơ. Sách Hậu 
Hán Thư cũng ghi "Dân Lạc Việt có đúc thuyền 
bằng dóng"?. 

Sách Science and Civilization in China, Vol. 
4, (Cambridge àn hành 1971: 656, 665) liét ké các 
tài liệu có thư Trung Hoa nhu Lâm Âp Ky, Thuỷ 
Kinh Chú, Thái bình hoàn Vũ Ký, Phương Vật chí... 
đã đề cập đến tàu thuyền của người cổ Việt làm 
1 Phạm Văn Son. Sdd, tr 33. 
1 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr 423. 
200 


báng dóng, báng sát. 

Cho dù rằng ta có thé không chấp nhận giá 
thuyét nuóc Viét thói Chién quóc bén Tàu là tién 
thân của quốc gia chúng ta ngày nay nhưng cũng 
nên biết qua rằng nước Việt vùng Chekiang (Triết 
Giang ngày nay) thành lập một trong những đoàn 
quân thuỷ đầu tiên ở Á Đông. Vào năm 472 trước 
công nguyên, hải quân nước Việt này là lực lượng 
mạnh nhất thời chiến quóc!??. Quân đội luôn luôn 
chiến đấu trên thuyền, không bao giờ dùng ngựa 
hay chiến xa. Chiến hạm thời đó có chiếc bọc 
đồng. 

Về tàu sắt, Ông Phạm Văn Sơn, Bộ Tổng 
tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chép: 
"Thời nhà Hồ, Quý Ly cho sửa lai các chiến 
thuyền theo lối mới gọi là thuyền Cổ Lâu, thuyền 
lớn đóng bằng sắt ở trên có sàn di, ở dưới cứ hai 
người chèo cùng đẩy một giầm rất tiện cho việc 
chiến đấu (1405-1406)”. 1* 


4.8. Kỹ thuật kiến trúc hiện đại 

Nhiều nhà nghiên cứu hàng hải Âu mỹ đồng 
ý với quan điểm của Clinton R. Edwards rằng bờ 
biển Việt Nam và Hoa Nam chính là nơi quy tụ 
nhiều kiểu ghe thuyền phong phú hơn bất cứ nơi 
nào khác trên thế giới, kiến trúc tàu bè Việt Nam 


1*3 G, R. G. Worcester. The Junks & Sampans of the Yangtze. 
Naval Institute Press, Annapolis. 1971, tr. 607. 

1^ Pham Văn Son. Quán Luc Việt Nam chóng Bác Xám và 
Nam Tiến, Quyển IL, Bộ TTM/ QLVNCH. 1969. Trung tâm 
Văn Khó Quân Đội VNCH in lại năm 1972. 


201 


rất độc đáo và đã đạt đến trinh độ kỹ thuật cao 
ngay từ thời cổ. 

Edwards cho rằng những Người biển (Orang 
Laut) ở Đông Nam Á thuộc những bộ lạc hải du 
(Sea nomads) phát triển truyền thống hàng hải 
trước khi chính họ mở mang nông nghiệp. 

Tuy vậy nhân loại ít lưu tâm tới quá trình đó 
nếu như trong khoảng bốn thập niên trở lại đây 
không có phong trào nghiên cứu những giao tiếp 
Á Mỹ trước thời Christopher Columbus. Một trong 
những học giả uy tín nhất là Robert Heine 
Geldern đã nhận ra nhiều mối liên hệ văn hoá 
giữa châu Mỹ và bờ biển Á Đông mà trong đó nền 
văn hoá Đông sơn của Việt Nam rất đậm nét'”°. Vì 
giao tiếp chỉ có thể thực hiện được bằng đường 
biển nên người ta cần tìm hiểu kỹ thuật kiến trúc 
ghe thuyền. Đó là lý do thúc đẩy các nhà xuất bản 
cho in các cuốn sách nghiên cứu mới và tái bản 
những sách cũ mà tài liệu liên hệ đến nền hàng 
hải thời cổ của nước ta!?5, 

Thành quả phát minh của người Việt trong 
công tác kiến trúc tàu bè như sau: 

Kiến trúc mềm dẻo 

Trong một tài liệu giá trị mang tên là Bois 
et Bateaux du Vietnam, tác già Frangoise Aubaile 
Sallenave dé cập rất ky lưỡng đến cách thức đóng 


19 Robert Heine Geldern. American Metallurgy and the Old 
World, sưu tập Early Chinese Art and its Possible Influence 
in the Pacific Basin, Vol. 3. Taiwan, 1972. 

1% Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Navale des 
Peuples Annamites. Rotterdam, Holland. 1955. 


202 


ghe Việt Nam. Theo tác giả này, hai đặc tính tiên 
quyết trong việc kiến trúc là ghe tàu phải nhẹ 
nhàng và có sức chịu đựng. Cả hai ưu điểm này 
đều tìm thấy ở các loại thuyền Việt Nam. Trong 
khi kỹ thuật phương Tây cố gắng cải tiến làm sao 
cho sườn và vỏ tàu được cứng cáp thì người Việt 
Nam từ nhiều ngàn năm qua, vẫn tiếp tục giữ 
truyền thống đóng tàu cho mềm dẻo. Bà 
Sallenave cũng như những kỹ thuật gia kim thời 
mới đây đã khám phá ra rằng muốn kiến trúc 
cứng cáp thì vật liệu đóng thuyền phải nặng, quán 
tính do đó cũng tăng theo, dễ bị bể vỡ vì sóng gió; 
thuyền nhẹ và mềm dẻo thì lực tác dụng của sóng 
nước được phân phối đều trên toàn thể thân 
thuyền nên sức chịu đựng gia tăng và thuyền 
được bền bỉ hơn. 


LA COMPARAISON 
entre 


La construction d'extréme-orientale 2 La construction européenne 


— = 


- 
tờ 


Hình 71 So sánh kiến trúc tàu bè Việt Nam và 
cháu Au. 


Thuyén gó khàu 
Cüng trong quan niém kién trüc có truyén 
203 


và dóc dáo nhu trén, nguói Viét dá phát trién khá 
năng vượt buc trong việc ché tao nhiều loại 
thuyền không có cả khung hay sườn mà chỉ với 
một cách đơn giản là kết những mảnh ván gỗ vào 
nhau bằng dây. Những mối dây này được kết vào 
bên trong nén phía ngoài vỏ thuyén vẫn phẳng 
phiu. 

Pierre Yves Manguin viét trong bài Sewn 
Plank Craft of South East Asia A Preliminary 
Survey dáng ở sưu tập Sewn Plank Boats 
Archaeological and Ethnographic papers based 
on those presented to a conference at Greenwich 
in November, 1984, edited by Sean McGrail and 
Eric Kentley, Greenwich, 1985 nhu sau: "Nhiéu 
du khách người châu Âu vào thé kỷ thứ 17 và 18 
đã dé cập đến các thuyền của Việt Nam bằng ván 
khâu lại với nhau. Thuyền này chạy biển hay cận 
duyên, được gọi là Sinja (thuyền gia), thường đi 
lại buôn bán với Thái Lan và có nhiều tại Trung 
phần Việt Nam. Một vài chiếc chuyên chở tới 150 
tấn hàng hóa”. 

Manguin cho rằng kỹ thuật đóng ghe loại 
này đã lan truyền khắp các đảo Thái bình dương. 
Nơi trang 338 của cuốn sách trên, ông còn ước 
đoán rằng vào thời gian người Ai cập đóng chiếc 
tàu cho hoàng gia Cheops (2.600 trước công 
nguyên), dân Đông Nam Á khởi sự hải hành ra các 
đảo ngoài Thái bình dương bằng thuyền, có thể 
phỏng định là loại thuyền ván khâu. 

Loại ghe này được sử dụng vài nơi trên thế 


204 


giới kể cả Nam Mỹ, nhưng không ở đâu ghe dat 
kỹ thuật cao và trọng tải lớn như tại Việt Nam. 


M 


Hinh 72 Kién trüc thuyén ván kháu Viét Nam, có 
loai chuyén chó duoc 150 tán hàng hoá. 


Thuyén dáy mé 

Theo cuốn sách Thanh thư vé tàu thuyền cán 
duyén mién nam Viét Nam thi "thuyén có dáy mé 
là loại thuyền Việt Nam thông dung nhất. Hai lối 
kiến trúc thường được dùng là đáy mê với mạn 
thuyền bằng ván be và vỏ thuyền hoàn toàn băng 
mê. Loại thuyền có vỏ bằng tre dan này nhe hơn 
loại gỗ, dễ thấm dầu chai, chịu duoc sóng cồn, sức 
dội khi ủi bãi và không bị mọt ăn. Hơn nữa tre rất 
dễ tìm và rẻ hơn loại gỗ tốt, còn đáy tre đan lại dễ 
thay, vừa nhanh lại vừa rẻ tiền. Đáy nan dùng được 
chừng 5 năm. Kiến trúc đan bằng nan tre phổ cập 
rất rộng rãi với các cỡ ghe thuyền lớn nhỏ, nhiều 
kiểu như canoes, dinghies, thuyền thúng, thuyền 
buôn và thuyền đánh cá các loại”. 


205 


E— 
Retractable stemboard in slotied item past 

C. cây xiêm có thể kéo lần được trong l6 mùi cé xổ rinh 

(hay goi là lui ha} Retractable rudder in slotted &tern poit ~} 

à : Binh lái eó thể kéo lên được trong ló Ii tú xé rằnh 


Wfexen-sbaznhaa basket hull 
Yö thuyền bång mt 


Hinh 73 Thuyền bằng nan tre và gỗ. Loại này có 
cáy xiém müi (thuong goi là lui ha). 


Ông Trần Ứng Long là "xảo thủ” đóng chiếc 
thuyền đầu tiên có vỏ mê mềm dẻo ở Hà Đông 
năm 9681”, 

Tương truyền, ông Long là bộ tướng của vua 
Đinh Tiên Hoàng (960-980). Khi Sứ quân Đỗ Cảnh 
Thạc bị đuổi gấp phải chạy trốn qua Nhuệ Giang. 
Thạc qua được sông, ra lệnh đốt hết thuyền bè. 
Tướng Trần Ứng Long nghĩ ra cách cho lính đốn tre 
để đan thứ thuyền nan rồi lấy nhựa bôi vào thân 
thuyền. Nhờ đó, ông đưa được quân lính qua sông 
và đuổi bát được Đỗ Cảnh Thac!®. 

Vì các loại tre, nứa, trúc, giang, bương... đã 
được dùng trong việc đan lát từ nhiều ngàn năm 
trước đó ở Việt Nam, nên ta có ý nghĩ rằng ông 
Trần ứng Long có thể đã góp công nhiều trong 
việc cải tiến và hoàn thiện loại ghe này. Thuỷ tổ 
thực sự ghe mê phải là người Việt nào đó, sinh 
17 Encyclopaedia of Asian Civilizations, Vol. 9, Louis 
Frederic. 1984, Paris, tir muc Trán Ung Long. 


19$9 Nguyễn Huyền Anh. Việt Nam danh nhân từ điển. Zieleks 
Co., Texas. 1981, trang 483. 


206 


sống trước thời ấy rất xa xưa. 

Jean Yves Claeys cho biết nhiều ghe thuyền 
ở vùng Nha Trang có toàn thân làm bằng tre. Chỉ 
có phần trên làm bằng gỗ. Vỏ thuyền mê có thể 
bền bỉ tới 20 năm nếu được sử dụng và bảo trì 
đúng cách!??, 

Người Việt Nam là dân tộc độc nhất đã phát 
triển và hoàn thiện đủ mọi loại ghe thuyền bằng 
tre này”?9, 

Cách chuyên chở kỳ dị 

Bên cạnh chuyện vỏ thuyền mê như vừa nói, 
người ta còn nhận xét ra rằng người da đỏ trong 
thời cổ, cùng như người Việt đều biết đan tre hay 
dây rừng thành thùng rất kín và rất tiện lợi cho 
việc tích trữ nước dùng trên thuyền. Đặc biệt hơn, 
cả hai giống dân đều thích chuyên chở các chum, 
vại, chai, bình, lu, lọ, tĩnh để chứa đủ mọi loại 
chất lỏng thực phẩm và vài vật dụng khác. 

Điều này tưởng như kỳ dị, nhưng thật ra là 
một vấn dé kỹ thuật. Trong ngành kiến trúc tàu 
bè cận đại, người ta rất sợ vật liệu di động và tác 
dụng mặt thoáng có thể làm lật tàu. Vì thế. Tàu 
chuyên chở phải chia ra nhiều ngăn để đựng đồ 
hay nhiều khoang để chứa dầu, chứa nước. Tiền 
nhân của chúng ta chắc biết nhiều về thuỷ động 
và động học nên đã bỏ đồ đạc vào thùng, vại cũng 
như đồ uống hay nước mắm vào các lu, lọ. Hiểu 
19 Jean Yves Claeys. L'Annamite et la mer. 1942, Bulletins 
et travaux, instituit Indochinois pour l'étude de l'homme, 5, 


tr 17-28. 
200 Pierre Paris. Sdd. 


207 


biét này chác dá duoc mang qua cháu My trong 
những chuyến hải hành. 

Theo Dick Edgar Ibarra Grasso thi "hinh 
ánh chiéc ghe vói nhiéu ngàn tinh nuóc mám trén 
sóng Cửu Long không lạ lùng gi ở Nam My trong 
hàng ngàn nám nay". 


Hinh 74 Thuyền trên sông Đồng Nai chuyên chở 
chum, vại. 


Long, 


208 


DIBUJO PROVE NIENTE DE UNA VASIJA DE LA CULTURA MOCHICA. cosa ^oria dal Pero 


CE 


Nam My (Hinh Grasso dùng để chứng minh sự 
tương đồng A My) 


Thuyền nhiều khoang kín nước 

Theo Malcolm F. Farmer, không những bè 
máng là thü "phuong tién nói" dáu tién duoc 
trang bi buồm; bé mảng còn là tiền thân của các 
loại ghe thuyén có nhiều khoang kín nước ngày 
nay.?! Tất cả tàu thuyền hiện đại đều kiến trúc 
thành nhiều ngăn. Người Trung Hoa đã cố ý"nhận 
vơ” nhưng người Việt chúng ta mới thực sự đúng 
là tác giả của phát minh quan trọng này. Lý lễ kể 
ra như sau: 

Bè tre tự nó, theo kiến trúc là một loại 
phương tiện nổi gồm nhiều ngăn kín nước là 
những lóng tre. Người Việt là giống dân độc nhất 
sử dụng đủ các loại tre, bương trong mọi kiến 
trúc ghe thuyền. 

Bè là phương tiện nổi đầu tiên xuất hiện ở 
người Đông Nam Á. Người tiền sử rất có thể đã 


201 Malcolm F. Farmer. Sđd, tr 22-26. 
209 


dùng nó để vượt bién sang cháu Úc từ 40.000- 
50.000 năm trước. Người Việt phát triển những 
kiểu bè mà kỹ thuật tân tiến nhất với nhiều buồm, 
nhiều xiếm và có khả năng tự động giữ hướng đi. 

Khoa khảo cổ cho biết những thuyền có 
khoang kín đầu tiên tìm thấy tại Hoa Nam, nơi 
người Việt cư ngụ lúc xưa. Người Việt có loại 
thuyền rất cổ là Thuyền Ô vì kiến tạo bằng nhiều 
ô (khoang) kín nước. 

Người Việt khởi sự việc đánh cá trước cả 
thời Băng đá; trong khi người Hoa còn sinh sống 
trong nội địa. Ngư phủ Việt từ lâu chứa cá tươi 
trong ngăn đựng nước. Đó là một loại khoang kín 
nước vậy. 


Khoang dungcátfudi [NE 
(có m "— N E 
ud IA] 7 


——-—¬¬ 


Hình 77 Ngăn chúa cá tươi trên thuyền. 


Thuyền của Việt Nam không những đã được 
kiến trúc nhiều ngăn, người Việt còn thấu triệt 
nguyên lý cân bằng tàu thuyền. Chúng ta đựng 
các chất lỏng trong bình, chai, lọ tĩnh trước khi 
xếp vào khoang thuyền; chúng ta đã nắm được 
một kỹ thuật còn cao hơn cả ngăn kín nước nữa. 


210 


Uu điểm siêu việt của kiến trúc 

Stephen C. Jett, một Hoc giả uy tín chuyên 
khảo về khả năng vượt biển của nhân loại về thời 
cổ, đã phát biểu trong bài Diffusion versus 
Independent Development thuộc sưu tập Man 
Across the Ocean, trang 10 nhu sau: “.. sức tác 
dụng của sóng gió tăng theo với quán tính của 
những con thuyền nặng nề và do đó cũng làm cho 
nó dễ bị bể vỡ hơn. Một con thuyền nhỏ nhưng 
kiến trúc tốt, dễ dàng hoàn tất việc vượt đại 
dương, đặc biệt hay hơn nếu kiến trúc lại mềm 
dẻo, ty như các loại bé ghép bằng thân cây và loại 
thuyền kết bởi ván gỗ (flexible construction as 
lashed log rafts and sewn plank boats)..." Đặc 
tính kiến trúc và cả hai loai ghe thuyền ưu việt kể 
trên đồng thời đều hiện hữu tại ở Việt Nam. 


4.9. Cây xiếm, phát minh đảo lộn hàng hải. 

Sau khi người Bắc Phi và châu Âu biết sử 
dụng buồm tứ giác, họ nhờ gió đẩy thuyền đi, 
nhưng cánh buồm thường thường trở thành vô 
dụng vì không mấy khi thuyền hoàn toàn thuận 
gió xuôi. Người Địa trung hải vì đó, phát triển tối 
đa năng lực chèo thuyền của những kẻ nô lệ, có 
thuyền trang bị tới 5, 6 hàng chèo và hàng trăm 
chiếc giầm. Cuộc đời người chèo thuyền thật nặng 
nhọc, quá khốn khổ và rất ngắn ngủi. Họ phải làm 
việc dưới roi vọt, miệng bị nút chặt, chân khoá 
trong xiéng xích, thiếu thốn thực phẩm; ít người 
sống quá 3 năm và khi kiệt lực rồi, chủ quăng xác 


211 


^ n 
xuóng bién. 


DANA 
A E S SN 


Detail of bireme showing apostis 
Hinh 78 NÓ lệ chèo thuyền trên chiến thuyền La 
mã. 


Mỗi khi hải chiến, hạm đội nào biết lợi dụng 
vị trí trên gió, giương được cánh buồm lên, phóng 
thẳng tới địch là hạm đội đó nắm chắc phần 
thắng. Nhiều huyền thoại khoa trương về khả 
năng buồm dân Vikings trong khi hải hành, nhưng 
từ lúc có "đường hầm thử gió” (wind tunnel test), 
người ta thấy rằng nếu gió thổi xuôi mà chếch ra 
khỏi lái thuyền hơn ba chục độ, thì cánh buồm trở 
thành vô dụng vì thuyền bị giạt đi ngoài hải đạo 
quá xa.??? 


202 Sibylla Haasum. Viking atidens segling och navigation. 
1974, tài liéu trong North European Archaeology 4: 61-71, 
University of Stockholm; Ole Crumlin Petersen. The ships of 


212 


Cho đến thé kỷ thứ 15, dù đã có nhiều cải 
tiến trong kỹ thuật kiến trúc, ngoài khả năng 
thông thường chạy xuôi gió, tàu thuyền châu Âu 
cũng chỉ có thể lợi dụng gió ngang và đành bỏ 
cuộc khi gió mạnh thổi ngược chiều. 

Cùng trong sưu tập Man Across the Ocean 
dẫn chứng ở đoạn trên, Stephen C. Jett cho rằng: 
“các ghe Á Đông, nếu nói đến vận tốc chạy biển, 
vượt xa chiếc thuyền chạy nhanh nhất trên thế 
giới mà còn đi ngược lại được gần với hướng gió 
hon bất cứ một chiếc thuyền buóm nào khác”. 
Ngoài hệ thống buóm hữu hiệu, cây xiếm đã góp 
công không nhỏ trong những thành tích làm tăng 
tiến khả năng hải hành. 

Cây xiếm giúp thuyền hải hành sát hướng gió 

Sách Science and Civilisation, quyển 4, 
trang 618, cho biết hai cái "phù bán" duoc gắn 
bên hông một loại hài ham của hài quân nước Việt 
cổ. Pho sách Thái Bạch Âm Kinh (Thai Pai Yin 
Ching) viết năm 759 và một số các cuốn sách Tàu 
khác nữa nhu Khoa Thuật Kính Nguyên (Ko Chih 
Ching Yuan) và Hải Vật Di Minh Chí (Hai Wu I 
Ming Chi) mó tà khá ró ràng vé mót loai "phü 
bản” như đôi cánh chim. Nhờ trang cụ này, các 
tàu chién cüa nguói Viét có thé bay trén mát 
sóng, không thé nào chim được, cho dù hải hành 
the Vikings. Trong suu tập The Vikings, Proceedings of the 
Symposium of the Faculty of Arts of Uppsala University, June 
6-9, 1977 và Ole Crumlin Petersen. Viking Shipbuilding and 


Seamanship, báo cáo Proceedings of the Eighth Viking 
Congress, Arhus, 24-31 August 1977. 


213 


trong báo táp. Phü bàn nhu váy chi vào các cáy 
xiém (leeboards and centerboards). 


Hinh 79 Cáy xiém (leeboards) loai này mang hinh 
ảnh "phù bán" trong cổ thư. 


Cây xiếm dùng để chống với lực giạt ngang 
của gió, giúp cho thuyền có thể đi tới chếch ngược 
với hướng gió thổi đến. Nhờ phương pháp chạy chữ 
chi, cho dù gió hoàn toàn nghịch chiều với hải đạo 
phải đi, người ta vẫn có thể tới bến. Người phương 
Tây bắt đầu áp dụng kỹ thuật này vào đầu thế kỷ 
thứ 172%. Cây xiếm dùng dé chống với luc giat 
ngang của gió, giúp cho thuyền có thể đi tới chếch 


?03 Edwin Doran Jr. The Origin of Leeboards. Tạp chí 
Mariner's Mirror No 53. 1967. 


214 


ngược với hướng gió thổi đến. Nhờ phuong pháp 
chạy chữ chi, cho dù gió hoàn toàn nghịch chiều với 
hải đạo phải đi, người ta vẫn có thể tới bến. Người 
phương Tây bắt đầu áp dụng kỹ thuật này vào đầu 
thé ky thứ 17?% 


` Dutch Trent 


Hinh 80 Cáy xiém trén thuyén Hà Lan Cutter và 
Treat” 


Tró lai vói các hình thuyên trên tróng dóng 
Đông sơn, ta thấy tiên thân của những cây xiém 
cũng đã xuất hiện. Vì trên những thuyền này 
không có người chèo, nên ta cũng có thể hiểu 
được là thuyền chạy bằng buồm. Ngoài mái chèo 


204 Edwin Doran Jr. The Origin of Leeboards. Tạp chí 
Mariner's Mirror No 53. 1967. 
205 Walter Buehr. Sdd, tr 4. 


215 


lái ở đuôi và mũi, cả đuôi thuyền lẫn mũi thuyền 
đều có những bộ phận đưa ra như mảnh ván nhằm 
chống với sức giạt. Tổng hợp tác dụng của nước 
trên các trang cụ này đủ để giúp cho thuyền giữ 
một hướng cố định, nhờ đó thuyền có thể chạy 
thẳng về phía trước. Hình ảnh này không khác 
mấy với hình ảnh những loại trang cụ trên bè 
mảng hay thuyền buồm ngày nay: Bè ở Bắc và 
Trung Việt Nam có tới 3 hay 4 cây xiếm, còn loại 
thuyền buồm tiêu biểu ngày nay ở Trung phần 
Việt Nam có bánh lái cùng cây xiếm hình đoản 
đao (dagger board) đặt trong hai lỗ khoét ra ở cả 
mũi lẫn lái. Loại xiếm ấy không choán chỗ và tỏ ra 
rất hữu hiệu trong việc vận chuyển. Cũng như 
bánh lái, tầm sâu của xiếm có thể điều chỉnh được 
dễ dàng nên thuyền có thể đi vào trong sông rạch 
hay những nơi bờ bién nóng cạn. 


216 


Hinh 81 Nhiéu th uyén trang bi bánh lái cùng cây 

xiém hinh doán dao hién dién trén các con sóng 

vào Sài Gòn hay Nam Vang. Hinh trên chup năm 
1925. 


Già thuyét vé nguón góc cáy xiém này 
khóng trái nguoc vói già thuyét nguón góc bánh 
lái được nêu ở một đoạn trên, nó phát biểu thêm 
rằng cả bánh lái và cây xiếm đều có thể đã được 
dân Việt phát minh nhiều thế kỷ trước công 
nguyên. Cho đến nay, chứng tích này trên trống 
đồng Đông Sơn vẫn là cổ nhất và hiển nhiên nhất 
về lái và xiếm. 


217 


Hinh 82 (Trên) Thuyền Đông sơn, ngoài 2 chèo dé 
lái ra (1), còn có 2 trang cụ như cây xiếm dùng 
chống giạt (2). Cột buồm nằm ở nửa phần thuyền 
phía trước (3). 

(Dưới) Ghe Nang (nan?) ở Trung phần Việt Nam 
với giả thuyết về sự tiến hoá của bánh lái và cây 
xiếm, đi từ những trang cụ đã có từ thời cổ. 


Những cây xiếm hình dáng tương tự, kể cả 
thứ như đoản đao, cũng tìm thấy ở châu Mỹ. Các 
nhà khảo cổ tin rằng đã có thời chúng được coi 
như thiêng liêng, làm đồ thờ cúng. Cả một hệ 
thống xiếm và buồm phức tạp do thổ dân Nam Mỹ 
sử dụng trên các bè Balsa trước thời Columbus 
làm nhiều nhà khoa học kinh ngạc và đồng ý là đã 
có sự liên hệ Á Mỹ trong thời cổ. 


218 


This Ecuador raft strongly resembles the raft of a kind 
long used in Annam 


Hinh 83 Bé ở Nam cháu My với hệ thống 9 cây 
xiém và mót buóm, có chiéc düng hai buóm. 


Phát trién dü moi loai xiém 

Người Việt đã phát triển đủ moi loai xiếm. 
Ngoài loại "phù bản” thời cổ, loại "mũi, lái” nói 
trong đoạn trên người ta còn thấy những loại sau: 

Xiếm đặt giữa thuyền: 

Loại này khá thông dụng. Các hải thuyền 
Hải quân Việt Nam Cộng hòa cho đến thập niên 
1960 còn sử dụng xiếm ở giữa thuyền 
(centerboard) 


ayin Zaang- PAE ui 
; Dhan- Thit, 


219 


Hinh 84 Cây xiém đặt ở giữa các thuyền Quảng 
Khê. và Phan Thiết. 


Hình 85 Hải thuyền Việt Nam Cộng hòa với hai 
buồm và cây xiếm, năm 1962. Có lé đây là hinh 
ảnh những cây xiếm cuối cùng đặt trên một chiến 

thuyền. 


Bánh lái lớn 

Phần đông các loại thuyền lớn vùng vịnh Hạ 
Long và giáp giới với Tàu đều được gắn những bánh 
lái lớn quá khổ. Nhờ có một diện tích lớn, nó hoạt 
động như một cây xiếm trong việc chống sức giạt. 
Để cho dễ dàng khi bẻ qua lại, người ta khoét ra 
nhiều lỗ xuyên qua bánh lái hầu giảm sức cản của 
nước. 


220 


Hinh 86 Bánh lái lớn trên thuyén Müi Ngoc, hoat 
động ở vùng bién giáp Trung Quốc. 


Người nước ngoài thường ngộ nhận cho rằng 
việc khoét lỗ này là phát minh của người Trung 
Hoa, nhưng không chắc gì đúng vì bánh lái vốn là 
sáng kiến của người Việt cổ từ rất lâu đời. 


Hệ thống nhiều cây xiếm. 

Thuyền có xiếm, ở các nơi khác, thường được 
trang bị một cây xiếm, nhưng ở xứ ta thuyền bè có 
thể được gắn nhiều xiếm: 

a- Hệ thống hai xiếm đồng thời ở mũi và ở 
lái. Cách này chỉ thấy trên các loại thuyền Việt 
Nam (Thanh thư về tàu thuyền cận duyên miền 
nam Việt Nam, trang 73) 

b- Hệ thống vận chuyển (đẩy thuyền và lái 
thuyền) phối hợp nhiều tới 4 cây xiếm, một chiếc 
bánh lái (hay chèo lái) và ba lá buồm. Trên các bè 
mảng Trung và Bắc phần Việt Nam, cách thiết trí 
này là một phát kiến đặc thù, giúp cho việc vận 
221 


chuyén trén bién thát dé dàng. 

Khi bánh lái gài tháng lại, chiếc bé như 
duoc trang bi bói 5 cáy xiém và nhó diéu chinh 
tám sâu của xiém, người ta có thé giữ cho chiếc 
bé giữ đúng hướng di so với chiều gió, không cần 
người bẻ lái. Dễ dàng hơn nữa nếu cả ba cánh 
buồm đều khả dụng. 

Nhìn sang bè châu Mỹ, người ta thấy Thor 
Hayerdahl đã bỏ nhiều công lao nghiên cứu và 
cũng tìm ra rằng bè Nam Mỹ vốn có khả năng 
không cần dùng mái chèo hay bánh lái, mà vẫn 
giữ hướng đi một cách tự động so với chiều gió. 
Kỹ thuật này có lé bị lãng quên hồi mới gần đây. 
Phương thức vận chuyển bằng cách điều chỉnh 
tầm sâu những cây xiếm được Hayerdahl diễn tả 
rõ ràng bằng hình vé.?96 

Phát hiện này rất quan trọng dùng chứng 
minh rằng các bè Á và Mỹ phải cùng một nguồn 
gốc, suy rộng ra người Việt chắc chắn đã đến 
châu Mỹ trong thời cổ. 


?06 Thor Hayerdahl. Sdd. 
222 


The principles of guara cavigatien. 

Hinh 87 Chi vói 2 cáp xiém, chiéc bé Nam My có 
thé giữ hướng di dễ dàng dù chí duoc trang bi 
mót buóm (Hinh cüa Thor Hayerdahl trong Early 

Man and the Ocean, New York, 1979) 


Ngoài bién róng, khi gió müa thói déu dàn, 


223 


nhiều thuyén Việt Nam giữ hướng di khá tốt, gần 
như không phải dùng đến tay lái. Kỹ thuật này có 
thể nói là cách lái tự động (auto pilot) đầu tiên 
của nhân loại. 


4.10. Phát sinh Outrigger 

Outrigger là những thân phụ nằm bên ngoài 
phần thân chính yếu. Chúng tác dụng như những 
phao nổi làm tăng thêm sự bền vững cho thuyền, 
tránh cho thuyền khỏi lật úp. 

Ngày nay ta không thấy loại ghe thuyền hai, 
ba thân ở Việt Nam; nhưng được cho biết là dân 
ta ngày xưa có sử dụng (theo báo cáo của 
Advanced Research Project Agency, cuốn sách 
junk Blue Book: A Handbook of Junks of South 
Vietnam, 1962, trang A 1-5) Cuón tu dién 
"Webster's New Twentieth Century Dictionary" 
luu hành kháp thé giói gán mót thé ky qua trong 
từ mục "GãY'YOU”, ghi là "một kiểu thuyền Việt 
Nam loại outrigger".??7 


207 Hinh vé cho tháy ró là chiéc Ghe Bàu. Có lé Webster's sai 
vì nhầm lẫn các cây buộc ở thân thuyền dé tránh lắc là 
outrigger chăng? 


224 


gáy'you, n. [Anglo-Ind.] a narrow, flat-bot- 


tomed Annamese fishing boat. It has an out- 
rigger and either two or three masts, and is 
provided with a movable roof amidships. 


Hinh 88 Tw dién Webster's ghi Gáy'you là 
outrigger cüa Viét Nam. 


Haddon, A. C. và Hornell, James hop soan 
một bộ sách lớn nhan dé Canoes of Oceania, năm 
1938, quyén 3 Definition of Terms, General 
Survey, and Conclusion, in lai ở Honolulu, 1975; 
trong đó có phán bàn luận là loại thuyền với hai 
thân phụ (double outrigger) xuất xứ từ những cây 
bương kém hai bên hông thuyền của Việt Nam. 
Hai mảnh ván be thuyền dùng làm đường di lại 
khi chống sào đẩy thuyển chạy trong sông 
(sponson) cũng có thể là tiền thân của hai thân 
phụ này. Các ông cũng nghĩ rằng loại double 
outrigger cổ hơn các loại thuyền nhiều thân khác 
như single outrigger và double canoe. 

Nếu như công trình khảo cứu là xác thực thì 
phát minh này của người Việt ngay từ trước công 
nguyên đã lan rộng ra gần khắp hai mặt đại 
dương (Ân Độ dương, Thái bình dương), ba dai luc 
(Á, Phi, Mỹ); từ bờ châu Phi, Mã đảo sang tới Nam 


225 


My, từ Ha uy Di xuống đến New Zealand. Diện 
tích vüng bién này róng lón néu dem so sánh vói 
toàn thé nhüng vüng dát lién mà loài nguói cu trü 
duoc trong thói dó. 


lSloumiaseis | 
| Ces ma nar | 
Hinh 89 Bån dó phán bó bé và outriggers. 


Edwin Doran, Jr. khóng dóng y vói Haddon 
và Hornell về thứ tự phát minh. Ông cho là thuyền 
double canoe có truóc single outrigger và double 
outrigger nhung cũng nhận ra rằng double 
outrigger khói nguyén tir Viét Nam (Wangka, 
Austronesian Canoe Origins, Texas A&M 
University Press, 1981: 90-92) Doran còn dán 
chúng tir Peter Bellwood (Man's Conquest of the 
Pacific, New York, 1979) dé nghi luu tâm dén 
những liên hé của văn minh Đông son: "Vi bản đồ 
phân phối các trống đồng Đông sơn di các nơi lại 
phù hợp chặt chế với việc sử dụng buồm tứ giác 
"boom lugsail”, người ta đã đặt giả thuyết là có sự 
di chuyển về phía Nam và phía Đông của loại 


226 


double outrigger khói di từ trung tâm cái tiến tai 
Trung phán Viét Nam". 


Hinh 90 Thuyén Viét Nam vói các cây bương hai 

bên hông (1) có thể là tiền thân của loại Double 

Outrigger với hai thân phụ thường thấy ngoài hải 
đảo DNA (2) 


Trong cuón sách Water Transport: Origins 
and Early Evolution, James Hornell cho tháy có 
hai loai thuyén ó Viét Nam và Columbia, Nam My 
giống nhau. Cả hai nơi đều dùng những thân cây 
như bương tre hay balsa buộc dọc theo hồng 
thuyền, cao không chạm mặt nước, trừ khi thuyền 
nghiêng di, thành ra vật nổi chống lắc làm cán 
bằng thuyén"?9$, 

Chứng tích này cũng hùng hồn biện luận 
giao tiếp Việt Mỹ mang lại nhiều ảnh hưởng đến 
đời sống con người trong địa bàn rộng lớn từ 


28 James Hornell. Water Transport: Origins and Early 
Evolution. Cambridge. 1946, tr 268-269. 


227 


Dóng Nam Á tói Nam cháu My. 


Hình 91 Cũng như ghe thuyền Việt Nam, ghe 
thuyền ở Nam Mỹ cũng thường sử dụng hai cây 
gỗ nhe (như Balsa) kém hai bên dé chống lắc. ^? 


4.11. Tàu máy hơi nước 

Nhìn tổng quát, chúng ta thấy trình độ kỹ 
thuật kiến trúc hàng hải của Việt Nam sau thời 
Ông Trần Ứng Long dường như tiến chậm hẳn lại 
và đôi khi đến mức độ thut lùi, rõ rệt nhất là bài 
thuỷ lượng của các tàu thuyền giảm xuống rõ rệt, 
nhỏ bé hơn xưa rất nhiều. 

Trong một thời gian dài ngàn năm mê man 
đó, vậy mà cũng có người còn tỉnh. Sự tỉnh thức 
này chỉ ngắn ngủi, công trình là một ngọn đèn 
được thắp lên giữa đêm tối, ánh sáng tuy không 
toả được xa, được lâu, chẳng phá tan được đêm 
dài tăm tối, nhưng cũng nên ghi nhận ở đây, đó là 
nỗ lực đóng tàu máy đầu tiên ở nước ta. 

29 Paul Johnstone, Sean McGrail. The Sea Craft of 
Prehistory. Routledge, London and New York. 1988. 
228 


Theo Đỗ Thái Binh: “..Vào năm 1839, túc là 
chi khoáng 30 nám sau chiéc tàu cüa Fulton, tàu 
máy hơi của nước ta cũng dá xuất hiện bên cầu 
Ngự sử ở Huế. Ngay từ những ngày đầu chập 
chững của Tàu máy hơi nước, những người Việt 
Nam khéo léo là Vũ Duy Trinh và Hoàng Thanh 
Lịch đã chỉ huy đóng nổi con tàu. Trước những 
khó khăn lớn về tài chính mà không được chính 
quyền ủng hộ, công trình này dá phải bỏ dở... "°? 


Hình 92 Bức hình này của Đức, hoạ 3 loại thuyền: 
thuyền chạy máy, thuyền chèo tay và thuyền chạy 
buồm.?!! 


210 Đỗ Thái Binh. Sdd, tr... 

211 Ghi chú: "Ed lebe die Schifffahrt!" [Navigation Lives!] 
Berlin: A. Felgner, 1877. 10 x 14 3/4. Lithograph. Original 
hand colorA delightful German print extolling ships and 
navigation. The print shows three types of vessels on a 
river. In the foreground is a small skiff propelled with an 
oar. Sailing by is a sailing barge that looks to be a house 
boat, complete with family of father, mother, child and dog. 


229 


Hinh 93 Sơ đồ tàu máy hoi nước cua Fitch, 1787. 


Một sáng ché khác của Trang Bóng tức 
Bảng nhãn Vũ Duy Thanh tự thực hiện lấy, vào 
cuối thập niên 1850. Đó là chiến thuyền "Thuy xa 
Mộc thành”, vận chuyển bằng máy, thành tàu rất 
dày đóng toàn bằng gỗ mun, trên có một cái chòi 
bát giác, tám mặt bố trí tám khẩu đại bác. Ngày 
hoàn thành, ông cho hạ thuỷ ở cửa bể Thuận An, 
dưới sự chứng kiến của đông đảo quan khách. Kết 
quả tốt, nhưng cũng như vụ "tàu hơi nước”, công 
trình này không có tiến triển. 


4.12. Mái chèo 

Cách bơi chèo bằng tay có lé đã xuất hiện 
lâu tới hơn 10.000 năm. Ở xứ ta, bơi chèo, mái 
chèo gồm đủ loại, đủ kiểu. Nhờ tiếp tục cải tiến 
cách sử dụng, người Việt cho dù chèo, dù lái hay 
đồng thời vừa lái vừa chèo, đều hướng mặt về 
phía trước, cách nào họ cũng vận chuyển con 
thuyền được dễ dàng, thảnh thơi và nhanh nhẹn. 


Beyond that is a steam passenger ferry heading in the 
opposite direction. The legend"Vorwarts [Onward], 1877" 
appears on the side of the barge. German verse is given 
below the image of this charming print. 


230 


Thuyén truóng John White, cüng là mót Dai uy 
của hải quân Hoa Ky, trong khi dẫn dao thuong 
thuyền S. S. Franklin đến Việt Nam buôn bán 
năm 1819-1820, đã nhiều lần ca tụng trong cuốn 
sách của ông về cách chèo thuyền của ta. ?!? 

Chiếc bơi chèo (tay) là tiền thân của cái mái 
chèo (hay giám) sau này được buộc vào cọc 
(chéo). Thoat coi, mái chéo xem ra thi rát tám 
thường, ít ai để ý đến giá trị của nó trên phuong 
diện lịch sử văn minh. Pierre Paris không nghĩ 
như vậy. Qua cuốn sách Phác thảo dân tộc học 
Thuyền bè Việt Nam được chúng tôi đề cập nhiều 
lần trong cuốn sách này, có vẻ không đồng ý như 
vậy. Ông lưu ý chúng ta nên để tâm sâu xa hơn 
đến chỉ tiết, chẳng hạn như các loại cây chèo sau 
đây: 
- Loại "bơi chèo kép” sử dụng được cả hai đầu có 
qué hương ở lục dia cháu My (.. on puisse 
considérer le Continent americain comme la 
patrie de la pagaie double). 
- Loai boi chéo này cüng tim tháy tai Viét Nam. 

Óng chup hinh boi chéo kép ó Hué dé 
chứng minh rằng có giao tiếp của con người từ 
châu Mỹ sang đất Việt từ thời cổ. 

Đi theo các địa danh mà Paris cung cấp về 


?? John White. A Voyage to Cochinchina. 1824. In lai Oxford 
University Press. 1972. O chương 5, White viết: "I really 
admire the skillful way in which the Vietnamese manage 
their ships. Their oars are longer, more flexible, and better 
proportioned than ours. They row very gracefully to the 
rhythmic songs of which I learned the meaning later". 


231 


"pagaie double", thêm vi trí của Cổ Việt, người ta 
sé vé ra duoc mót vóng lién tiép theo bó Thái binh 
duong, khói di từ Việt Nam (Thuận An) qua Cổ 
Việt, quán đảo Aleutian Islands, Alaska (của người 
Eskimo), San Francisco, Santa Barbara, Trung 
My, xuóng Chili và mót ngà qua Venezuela (vüng 
phía Dóng sóng Orinoco). 

Với nhiều chứng cớ hỗ trợ khác nữa, chúng 
ta được phép nghĩ rằng đường giao lưu Á Mỹ này 
có thể do tổ tiên người Việt chúng ta thực hiện 
bằng đường biển. 


"- 
> 
= , 


Hình 94 Bơi chèo kép Việt Nam (hình của Pierre 
Paris). 


232 


Hinh 95 Bơi chèo kép của dán Eskimo 


Hinh 96 B Boi Tee kp. cua thổ dân lúc xưa vùng 
vịnh San Francisco. 


Hinh 97 Boi chao) pem của thổ dân vùng Santa 
Barbara, California. 


Tai Viét Nam có loai chéo don ngang hóng 
hay sau lái. Nguói chéo thuyén thuóng nhin vé 
truóc nhumg cüng có khi quay vé phía sau trén 
thuyén bón giám, sáu giám. 

Có nhiéu loai mái chéo, ké tir müi thuyén 
chuyén dán vé lái thuyén nhu: 

- Chéo mũi, cái chèo ở mũi thuyền. 

- Chèo ngọn, cũng như cái chèo mũi. 

- Chèo phách, cái chèo ở dưới chèo mũi. 

- Chèo giữa, cái chèo ở giữa thuyền. 


233 


- Chéo đốc, cái chèo phía sau thuyền, ở gần 
lái. 

- Chèo lái, cái chèo ở cuối cùng thuyền để 
thay cái lái. 

- Chéo bánh, cũng như cái chèo lái. ?13 


4.13. Tính chất liên tục của Phát minh cùng 
Công trinh hoàn thiện Ky thuật 

Căn cứ vào những phát minh hàng hải, các 
nhà nghiên cứu thấy rằng không có nơi nào trên 
thế giới hội tụ đầy đủ mọi loại ghe thuyền to, nhỏ; 
thân đơn, kép; mọi loại xiếm mũi, lái, giữa; mọi 
loại bơi chèo và mái chèo mũi, lái, giữa; mọi loại 
buóm vuông, tam giác, đơn kép... nhu tại Việt 
Nam. 

Đủ moi loại trang cụ cùng nhau tồn tại ở 
Việt Nam. Người ta thấy trang cụ thô sơ nhất là 
cách ôm một cây tre bơi bằng tay, đạp bằng chân 
ra khơi đâm cá. Người ta cũng thấy loại thuyền 
hoà bị nhất, phức tạp nhất như thân gỗ vỏ mê tre, 
trang bị năm buồm, có lái, có xiếm, phao phụ bên 
hông thuyền và tự động giữ lấy hướng di. 

Việt Nam trong cộng đồng nhân loại hiện 
nay là một nước nhỏ bé. Khi nói tới Việt Nam, 
người ta tưởng như không có nhiều điều đáng đề 
cập đến những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật. Sự 
kiện này không hoàn toàn đúng khi nghĩ đến 
ngành hàng hải. Kể từ thời cổ đến nay, dân Việt 


213 Viét Nam Tự điển, hội Khai Trí Tiến Đức xuất bản ở Hà 
Nội những năm 1931-1937. 


234 


dà cài tién duoc loai ghe buóm dén müc dó hoàn 
thién, dóng góp rát nhiéu trong lánh vuc này và 
ảnh hưởng của nó lan rộng ra khắp thế giới, nhiều 
ít thúc đẩy nền văn minh và làm thay đổi dòng 
lịch sử nhân loại. 


4.14. Tính cách nhân bản trong sinh hoạt 
hàng hải Việt 

Dựa vào những tài liệu khả hữu, phương 
tiện hạn hẹp, lại chỉ được nghiên cứu sơ sài, người 
viết xin tóm lược hai nhận xét sau đây có tính 
cách "triết lý” đặc thù về phát minh hàng hải Việt 
trong thời cổ: 

Tính cách nhân bản và thiên nhiên. 
Trong khi tung hoành trên biển cả kiểu "giang 
sơn nào anh hùng ấy” nhưng dân Việt không làm 
hải tặc, không chứng cớ nào buộc tội tổ tiên ta về 
cướp bóc tài sản hay bắt bớ nô lệ dù chỉ là để 
chèo thuyền. Tỉnh thần sáng tạo của dân ta hướng 
về nhân bản và thuận theo thiên nhiên. Phát minh 
như buồm, xiếm... mục đích là lợi dung sức gió 
thay cho sức người khỏi phải lao lực trên mái 
chèo. Kiến trúc tàu bè mềm dẻo để toàn thể thân 
thuyền hấp thụ sức mạnh của sóng gió, nhờ đó 
thuyền được bền bỉ và cũng giúp thuỷ thủ đỡ mệt 
mỏi vì sức dội. 

Tính cách Thảo mộc. Người Việt yêu nước 
và cũng yêu cây cỏ. Phát minh liên hệ đến kiến 
trúc tàu bè dùng toàn nguyên liệu thảo mộc tại 
địa phương. Dù là giống dân tiên phong trong 


235 


lánh vuc luyén kim dóng và sát, nhung cho dén 
thói dai gán dáy nguói Viét Nam ván hoàn toàn 
khóng düng dén kim loai hay khoáng chát, dü chi 
một chiếc dinh hay một lớp son xảm trong khi 
đóng ráp ghe thuyền. 

Hải sử phần Cổ Việt hoàn toàn còn là những 
vùng đất chưa được khai thác nhưng đầy các điều 
hữu ích và thích thú. Trên đường đi tìm về nguồn 
gốc, thiết tưởng người dân Việt chúng ta nên 
dành ra một chút thời giờ và tiền bạc nghiên cứu 
rộng rãi hơn lãnh vực này. 


236 


Chuong 5 - Khoàng tróng vàn hoc 
dàn ta: Những thành tích hàng hải 


5.1. Nhümg thành tích hién hách cüa tién nhàn 

Ngày nay, trong nhüng buói lé lac, da só 
các vi duoc lén dién dàn dé nói thi háu hét déu ca 
tung những chiến công hiển hách của của tiên 
nhân.?! Tuy vậy, qua hàng trăm, ngàn bài diễn 
văn người ta chưa thấy hoạt động hàng hải của tổ 
tiên được nhắc nhở tới. 


Hình 98 Lễ hội ca tụng chiến công hiển hách của 
tiền nhân. 


Trong những công trình dựng nước, mở 
nước, giữ nước trên vùng đất nước quê hương mà 
sông biển bao trùm khắp nơi, sự hy sinh vì nghĩa 
vụ với “thân xác tử sĩ chìm theo sóng nước” nhiều 
hơn số người “da ngựa bọc thây”. Cũng ít ai từng 
? Vương Kỳ Sơn. Lời nói đầu Việt Nam Đệ Ngũ Thiên Ky, 
Trung tâm Văn hoá Việt Nam, USA. 1994. 

237 


nhác tói cóng lao nguói chién binh suót nhümg 
nám tháng dài dáu süc vói ba dào, thi gan cüng 
sương gió ngoài khơi dé báo vệ hải bién, giữ gin 
an ninh cho hệ thống đường thủy, hay khuyếch 
trương hải thương mong cho nước giàu, dân 
mạnh... 

Và tuyệt nhiên, chưa bao giờ có ai nhắc nhở 
tới thành tích hiển hách bậc nhất trong lịch sử 
loài người mà chúng tôi xin kể sau đây: những 
chuyến đi xuyên dương nhiều ngàn năm trước của 
tiền nhân Việt tộc. 


5.2. Thương mại và văn hóa 

Trong khi sinh hoạt với sông biển, người 
Việt cổ đã tạo dựng được nhiều thành tích vĩ đại. 
Những truyền thống hàng hải lâu đời của dân tộc 
vẫn còn tồn tại đến ngày nay, cho dù nhiều thành 
tích của tiền nhân đã bị thời gian chôn vùi vào 
quên lãng. 

Thật thế, ảnh hưởng của các nền văn minh 
thời cổ Hòa bình, Đông sơn rất bao la. Vết tích 
các nền văn minh này đi lên Đài Loan, Nhật Bản, 
Siberi; qua Philippines, vùng Da Đảo; xuống Nam 
dương, châu Úc và sang tận Madagascar, châu 
Phi... ?? Việc buôn bán đường bién đã lôi kéo theo 
sự truyền bá văn hóa trên các bờ biển và hải đảo 
xa vắng mà đôi chán con người không thể tới duoc 
bằng đường bộ. 


215 Wilheim G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic, Vol 139, No 3. March 1971, tr. 330. 


238 


Vì muc nước bién vẫn giữ độ cao nhu hiện 
nay từ chuc ngàn năm qua, ?'? cổ nhân chúng ta 
nhất định phải nhờ đến ghe thuyền và đường 
hàng hải mới di chuyển xa được. Trong thời tiền 
sử, khi trình độ kỹ thuật đi biển của các dân tộc 
láng giéng còn thô sơ kém cói, dân Việt rất xứng 
đáng để được ghi nhận công lao hàng đầu về hải 
nghiệp. 


Hình 99 Những tiến bộ của Đông Nam Á so với các 
nơi khác trên thế giới 


5.3. Người Việt đè bẹp bão tố 

Người Việt có sự liên hệ văn hóa với Trung 
Hoa rất sớm, ít nhất cũng kể từ khi nhà Tần xâm 
lược phương Nam, thế kỷ 3 trước Công nguyên. 
Những nhận xét của họ về hàng hải Việt thời cổ 
đã được chúng tôi dé cập trong một số bài viết 
khác nhau. Sau đây người viết xin trình bày khả 
năng hàng hải của dân ta qua những lời phê bình 
216 J. Chappell and N. J. Shackleton, Oxygen isotopes and 
Sea Level. Nature No. 324. 1966, tr. 137-140. 
239 


của người phuong Tây. 

Nhiều lời khen ngợi dân Việt đi biển được 
dẫn lại trong cuốn sách của Jean Chesneaux, cuốn 
Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne?" rằng người Việt Nam là những 
thủy thủ giỏi nhất vùng Viễn đông. Bản dịch Anh 
ngữ nhan dé: The Vietnamese Nation 
Contribution to a History?!*. 


5.4. Nhật ky của George Windsor Earl 

Nhà hàng hải George Windsor Earl viết 
trong số nhật ky của ông trên đường dẫn lộ một 
chiếc thương thuyền đến Singapore vào đầu thế 
kỷ thứ 18 như sau: 

^.. Báo táp thật dữ dội ngoài biển khơi, 
thiếu chút nữa thì thương thuyền của chúng tôi bị 
gáy đổ cả cột buóm. Thời tiết đã tiếp tục xấu như 
thế trong nhiều ngày. Vậy mà khi đang thận trọng 
dẫn tàu vào eo biển, chúng tôi chợt nhận ra 6 
chiếc thuyén nhỏ của người Việt Nam đang 


27 Jean Chesneaux. Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne. Paris. 1955. Malcolm Salmon dich ra Anh 
ngü: The Vietnamese Nation - Contribution to a History by 
Jean Chesneaux, Sydney. 1966. 

?!#Irong bán dịch tiếng Anh, Malcolm Salmon dịch lời Jean 
Chesneaux nhu sau: "The American Captain White, who visited 
Saigon in 1820, and admired in the docks there one hundred and 
fifty galleys in very good condition, reported that "the Annamites 
are certainly the ablest builders of ships, and finish their work 
with great precision”, That intelligent and accurate observer, 
Crawfurd, notes for his part in 1822 that"the Cochin chinese 
stand out as the best sailors in the Far East." (tr. 54.) 


240 


giuong hết moi cánh buóm, cứ thản nhiên như 
không, tiến thẳng tới trước. Mấy người mại bản 
Trung Hoa di trên tàu chúng tôi đứng sững sờ 
ngắm nhìn những dàn buóm no gió một hồi... rồi 
sau khi nhận diện được, họ la lên một cách thán 
phuc: “Lại mấy người Việt đấy, thật ly quá trời... ”. 
Tôi nghĩ (lời thuyền trưởng George Windsor Earl): 
Mấy người Việt đó đang lèo lái những con thuyền 
bé nhỏ mà cách thúc vận chuyển để vượt sóng 
lượn gió thật là tài tình. 

Tài ba của họ không thua kém bất cứ một 
thủy thủ đoàn hạng nhất nào của toàn khu vực 
châu Âu. Đoàn thuyền bé tí teo đó không có một 
chiếc nào vượt quá 50 tấn, vậy mà những người ởi 
biển này có thể đè bẹp cả sóng gió Biển Đông vào 
giữa mùa bão tố. Đã qua 20 năm rồi, rất ít thương 
thuyền nào của công ty chúng tôi dám thử hải 
hành trong giữa mùa biển động như vậy... 

Ông còn viết thêm nhiều câu rất cảm n động, 
thí dụ như: “Thật thú vị nếu được quen biết với 
những người Việt Nam này. Tính tình họ năng 
động, ngôn từ lại hoạt bát như dân Pháp. Khi đến 
buôn bán ở Singapore, họ đã phải khéo léo trong 
sự cạnh tranh. Hoàn cảnh sinh hoạt của họ thật 
sự khó khăn vì chính sách bế môn toả cảng của 
triều đình Việt Nam. Họ rất can đảm khi xuất 
dương. Thuyền họ lại không trang bị vũ khí và 
như thế có thể là miếng mồi ngon cho bọn hải 


241 


v 


tãc. "9 

Vinh dự thay cho truyền thống của ngành 
hàng hải Việt Nam! Những câu khen ngợi đó có 
thể nói là không tiếc lời. Sự suy tôn về nghề 
nghiệp, để cao về nhân cách cùng khâm phục 
lòng can đảm như vậy rất hiếm hoi trong giới 
hành thủy. Người Việt như chúng ta ngày nay, 
nghe thấy cũng còn hãnh diện lây. 


Hinh 100 Thuyền buóm di biển của Việt Nam 
trong cuốn sách 
Voiliers d'Indochine. 


5.5. Thủy thủ Việt trong báo cáo của John 
Crawfurd 

Bác sĩ Crawfurd được chính phủ Anh đề cử 
làm đại sứ tại hai kinh đô Bangkok và Huế năm 
1822. Tuy bị thất bại trong công tác thành lập 
một thương điếm tại Việt Nam, nhưng ông vẫn giữ 
những cảm tình sâu đậm với giới hành thủy Việt 
219 George Windsor Earl. The Eastern Seas on Voyages and 
Adventures in the Indian Archipelago in 1832-33-34. 


London. 1837, Reprinted, Oxford University Press, London 
New York 1971, tr. 197-198. 


242 


Nam. Bác sĩ Crawfurd có nhận xét vé khả năng 
hàng hải của dân ta trong mục báo cáo số 145 
như sau: 

^.. Nếu như người Việt Nam duoc phép tự 
do viễn dương thì người ta không thể tìm đâu ra 
được một sắc dân nào nữa ở Á Đông mà lại có đầy 
đủ những đúc tính để trở thành các nhà hàng hải 
siêu đẳng như vậy... Tính họ không những cương 
quyết, năng hoạt động, tôn trọng hạn kỳ, mà lại 
luôn luôn vui vẻ chiều lòng khách hàng... Ghe tàu 
của họ được các nhà chuyên môn xét đoán và mô 
tả như là những loại thuyền tốt nhất trong khu 
vực Đông Án, kiến trúc rất chắc chắn, đủ súc hải 
hành ngay cả những khi thời tiết xấu nhất”. 

Thêm vào các nhân chứng người Anh này, 
hai người Pháp là Chaigneau và Vannier đã làm 
quan trong triều đình Việt Nam và cũng đã từng 
làm hạm trưởng các chiến hạm loại trang bị 16 
súng đại bác với thủy thủ hoàn toàn Việt Nam, 
bảo đảm rằng họ là những thủy thủ can đảm và 
thật lành nghề ?? 


5.6. Nhận xét của John White 

Thuyền trưởng White là một trong những 
nhà hàng hải Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam vào 
năm 1820. Ông có dịp thăm viếng thủy xưởng sau 
này là hải quân Công xưởng Sài Gòn, cho biết 
220 Altair Lamb. The Mandarin Road to Old Hué. London. 
1970, tr. 263-264. 
243 


người Việt Nam là những nhà kiến trúc tàu bé có 
khả năng kỹ thuật cao nhất, hoàn tất công tác 
thật chính xác. 

John White còn xem xét các ván gỗ đóng 
thuyền, ông rất ngạc nhiên là những hải xưởng 
Việt Nam thời đó lại có đầy đủ vật liệu cho việc 
kiến trúc đến cả loại tàu lớn nhất như Frigate (tức 
loại chiến hạm chủ lực của hải quân Hoa kỳ sử 
dụng vào đầu thế kỷ 19). Ông tận mắt nhìn thấy 
một tấm gỗ dài rộng tới 120 ft x 4 ft. Vì khổ này 
lớn quá, gỗ lại rất tốt; vị thuyền trưởng Mỹ suy ra 
rằng rừng Việt Nam có những loại cây gỗ dùng 
đóng tàu thuyền tốt nhất thế giới. ??! 


5.7. Hải sử và từ điển Bách khoa 

Chính sử của nước ta ghi lại được một số hoạt 
động hàng hải lẻ tẻ, nhưng tiếc rằng phần viễn 
duyên rất ít tài liệu và đặc biệt các hoạt động xuyên 
dương của dân ta chưa bao giờ được đề cập đến. 
Những người nước ngoài, khi muốn tìm hiểu về 
truyền thống hàng hải của người Việt trong thời cổ, 
đã gặp nhiều khó khăn. 

Cho đến hậu bán thế kỷ 20 này mới có một 
người Việt Nam đầu tiên viết một cuốn sử nhỏ bằng 
ngoại ngữ với mấy đoạn dé cập sơ sài đến các hoạt 
động hải thương của dân ta ở Nam hải trong thời 
Bắc thuộc. Đó là ông Lê Thành Khôi với cuốn Le 
Vietnam, Histoire et Civilisation, xuất bản năm 
1955 ở Paris, France. Vậy mà sách của ông còn bi 


221 John White. Sdd. 
244 


một tác giả khác cũng người Việt Nam phê bình là 
nói quá đáng. Không phải chỉ người nước ngoài 
không biết đến nền cổ hàng hải Việt mà có cả 
những người Việt cũng khiếm khuyết những kiến 
thức tương tự như vậy! 

Muốn di tìm những thành tích to lớn hon nữa 
của cổ nhân, chúng ta cần cố công lục lọi thêm tài 
liệu qua sách vở quốc tế. May mắn thay, trong cộng 
đồng nhân loại không thiếu những học giả quan 
cú hững vấn đề hệ trọng này. 


p 


Hinh 101 Bán dó ghi nhân vi trí tim tháy tróng 
đồng Đông Sơn. 


Bách khoa từ điển The New Encyclopaedia 
Britanica xuất bản những năm gần đây, về từ mục 
Dongson Culture ghi như sau: “Đông sơn không 
những chỉ riêng là văn minh đồ đồng mà cũng có 
đồ sắt nữa. Người Đông sơn cũng nổi bật với công 
trình bằng đá khối... Đông sơn là dân đi biển, có 
thể đã hải hành và thương mại khắp vùng Đông 


245 


Nam cháu Á”. 

Chüng tích quan trong cüa nén ván hóa 
Đông son ghi nhận trên các trống đồng cũng cho 
ta nhìn thấy một phân nào khía cạnh truyền thống 
hàng hải của cổ nhân. Quang cảnh được trình bày 
rất phong phú trên hầu hết các cổ vật còn sót đến 
ngày nay là sự sinh hoạt trên thuyên. Có người 
chuẩn bị tác chiến, có người như nhảy múa cùng 
bày chim, đặc biệt lại có người giã gạo. Chắc đây 
là những chuyến đi xa, kéo dài hàng tháng đến 
những vùng đất xa lạ nên họ vừa đi vừa chuẩn bị 
thức ăn. ?? 


2 -Hinh thuyền trén thần thạp Đảo Thịnh 


Hình 102 Hình thuyền trên một chiếc thạp đồng 
Đông Son. 


5.8. Hải trình Địa trung hải - Đông dương 
Trong cuốn sách The Junks & Sampans of 
the Yangtze, G.R.G. Worcester đã viết vé hải lộ 
thông thuong từ châu Âu qua Ả Rập, Ấn Độ đến 
Vịnh Bắc Bộ, cho rằng Hà Nội đúng là trạm hải 
hành cuối cùng giữa phương Tây và Đông Á trong 


222 Đỗ thái Binh. Sdd, tr. 9. 
246 


thói có. Worcester hinh dung mót "hái trinh to 
lua" nhu sau: ^..có thể dá có những ánh hưởng 
qua giao tiếp đường bién rất sớm súa với dán Địa 
trung hải, vì người ta tin rằng những thương gia 
Phoenicia trên hải trình tìm kiếm “đường tơ lụa”, 
đã tới Đông dương vào năm 650 trước Công 
nguyên. “222 

Vào thời đó, nước Văn Lang của chúng ta 
đang lúc hưng thịnh và do các vua Hùng tri vì. ^^ 


À XP Sàn? Ta 


Hình 103 Những hải trình tơ lụ 
hải và Đông Á mà trạm chót là Cattigara?^?? 


Hán sử chép rằng vua Vũ Đế tạo lập một 
đường biển tới Ấn Độ và vào năm 140 trước công 
nguyên, chuyến hàng gồm có vàng và tơ lụa được 
đem tới một thành phố gần Madras. 2?8 

Phương tiện chuyên chở cho đường hàng 
723 G, R. G. Worcester. The Junks & Sampans of the Yangtze. 
Naval Institute Press, Annapolis. 1971, tr. 21. 
224 Trần Trong Kim. Sdd, tr. 11. 


225 Vẽ theo "Exploring Our Country", Stuart Hamer, Follett, 
Ahlschwede, Gross, Sacramento 1956: 25 


247 


hải này do người Việt (mà Tàu thường gọi là Nam 
Man) phụ trách. Để phân biệt Tàu / Việt trong 
hàng hải, chúng ta đọc được hai ý kiến chính xác 
sau đây: 

- Lin Yu, viết trong nguyệt san T'ien Hsia 
Monthly, cho y kién ráng lác xua nguói Man di 
tàu bién. Cho dén cuói triéu dai Luu tóng (Nam 
triều, năm 420-479), có thể người Trung Hoa mới 
bắt đầu đóng tàu thuyền cho việc hải thương. 

- Friedrich Hirth và W. W. Rockhill, tác giả 
của nhiều cuốn sách và bài khảo cứu về hàng hải 
châu Á, quả quyết rằng vào đầu Công nguyên, 
không thể có một tàu thuyền nào của Trung Hoa 
hoạt động trong Ân Độ Dương, mặc dù người 
Trung Hoa thường quá giang theo tàu thuyền của 
dân (Nam) Man.?? 


26 G, R. G. Worcester. The Junks & Sampans of the Yangtze. 
Naval Institute Press, Annapolis. 1971, tr. 21. 

227 Xem "Chao Ju-kua: His work on the Chinese and Arab 
trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu 
Fan Chih", Friedrich Hirth & W. W. Rochill, St Petersburg. 
1911; và các bài khác của W. W. Rockhill, trong T'ung Pao 
năm 1914 (số 15: 419), năm 1915 (số 16: 61, 236, 374, 435, 
604). Cüng có thé xem "China's Discovery of Africa", J. J. L. 
Duyvendak, London, Probsthain. 1949. 


248 


4 Ko "^ 
Hinh 104 Trong thời gian dài, hải trinh từ Địa 
trung hải sang Đông Á chỉ đi tới trạm chót là 
Cattigara. Sau đó hàng hóa theo đường bộ sang 
Trung Hoa.””? 


5.9. Dân bàn dia Việt và dàn di cư đều là dân 
Nước, dân Thuyền, nhung không phải người 
Trung Hoa. 

Khảo cổ học đã đề cập đến các “dân nước, 
dân thuyền” tại hai vùng châu thổ Sông Hồng và 
Sông Mã. Trong thời gian nhiều thế kỷ trước và 
sau công nguyên, đất nước ta cũng nhận thêm 
nhiều người di cư tới, họ cũng là những dân hàng 
hải. Về nhân loại học, ông Cl. Madrolle trong bài 
Le Tonkin Ancien? đã phát biểu ý kiến là ở Phúc 
228 J, W. McGrindle. Ancient India as Described by Ptolemy. 
New Delhi, First Reprint. 1885. 

729 Claudius Madrolle. Le Tonkin ancien. Ecole francaise 


d'Extréme-Orient, 1937.Series: BEFEO. 37.2, 1937, tr. 263- 
332. 


249 


Kiến có một nhóm Việt tóc làm nghề chài lưới, 
hàng hải đã dùng thuyền gỗ hay mảng tre có 
buồm, hàng năm theo gió mùa, nhân gió bấc phiêu 
lưu theo dọc miền duyên hải rồi ghé vào miền 
trung châu sông Nhị, sông Mã (Việt Nam). Nhóm 
này cũng có phen xuống cả Nam dương, rồi lại 
nhân tiết gió nồm quay về căn cứ. Một số đã ở lại 
sinh sống... ??? 

Sau này, tuy người Trung Hoa xâm chiếm 
được lãnh thổ nước ta nhưng họ đã không thể làm 
tiêu tan được truyền thống hàng hải của dân tộc 
Việt. Trong cuốn sách Nanhai Trade, hoc giả 
Wang Gungwu, tuy có thể có nguồn gốc liên hệ 
Trung Hoa, nhưng lại rất khách quan, đã mạnh 
mé lên tiếng bảo vệ công lý cho những người Việt 
thời đó như sau: 

^.. Thuc sự phần cốt cán trong những hoạt 
động hàng hải dọc theo bờ biển Trung Hoa đều là 
của người Việt. Vì hầu hết dân cư miền Nam chưa 
bị Tàu hóa... Vậy thật là lầm lẫn nếu gọi những 
người Việt hành nghề thủy thủ và kiến trúc tàu 
thuyền trong giai đoạn này là người Trung Quốc 
với chỉ một lý do là lãnh thổ của họ bị đặt dưới sự 
cai trị của người Trung Hoa".??! 


5.10. Kẻ Chợ (Hà Nội) trên bản đồ Ptolemy 
Sau cuộc viễn chinh của Alexandre đại đế 
(336-323 trước Công nguyên) sang Ấn Độ, nhiều 


230 Phạm Văn Sơn. Sdd, tr.29. 
?! Wang Gungwu. Sdd, tr. 23. 


250 


giao tiếp dà xảy ra giữa Á-Âu, người Hy Lạp biết 
thêm nhiều sinh hoạt của người châu Á. 
Eratosthene (275-195 trước Công nguyên) viết 
sách Geographia??, Ptolemy (khoảng 100-170 
trước Công nguyên) phát triển môn địa lý, viết 
sách và hình dung ra một bản đồ thế giới mà tận 
cùng về phía Đông Đông Nam là bán đảo Vàng 
Chersonese là Đông duong?? và hải cảng 
Kattigara (kinh độ 117 độ Đông, vĩ độ 8 độ Nam 
Kinh tuyến gốc lấy từ đảo Ferro (islands of the 
Blest quần đảo Canary). Nhiều người cho rằng 
bán đảo Vàng là Đông dương và Kattigara (hay 
Cattigara, Catigara) chỉ Kẻ Chợ (Kesho), Long 
Biên (Lugin) hay Hà Nội ngày nay. ?** 

Riêng về từ ngữ hàng hải, ta có thể hiểu 
theo như nghĩa người Bắc Âu: Kati là tàu thuyền, 
Gata là hải đạo ”°°. Như vậy chữ Kattigara nghĩa là 
chỗ hải cảng tàu thuyền hải hành tới. 

Ông Bình nguyên Lộc không thoả mãn với vị 
trí ước đoán cho rằng Kattigara nằm trong vùng 
Kẻ Chợ Hà Nội, mà nghĩ rằng Kattigara có thể là 
Kẻ Thị Gay, tức thành phố ghe thuyền. Ông suy ra 


232 Nguyễn Khắc Ngữ. Bồ đào Nha, Tây ban Nha và Hòa lan 
giao tiếp với Đại Việt. Montréal. 1988, tr. 16. 

Tự điển Larousse ghi: Eratosthene (v. 274- v. 192 av. J. C.). 
Theo Funk & Wagnalls New Encyclopedia: Eratosthene 
(276-196 B. C.) 

233 Nguyễn Khắc Ngữ. Sdd, tr. 16. 

2334 Colonel G. E. Gerini. Recherches on Ptolemy's 
Geography of Eastern Asia. M. R. A. S. London. 1909. 

?5 David & Charles and Adrian Room. Places Names of the 
World. New Jersey. 1974, tr. 115. 


251 


tén Kattigara chính là dia danh cüa thuong cáng 
Hòn Gay như ta vẫn goi ngày nay.?35 

M.J. Ferrar tính lai khoáng cách dua theo 
Marinus dé chứng minh  Cattigara Sina 
(Kattigara) là Quảng Châu, ở cửa sóng Châu 
Giang, Quảng Đông (tức Kinh đô Phiên Ngung 00 
của Nam việt cũ trước đây ).?3” 


Kat tỉga ra = “ba sông quặt lại”, ở Việt Trì 

Địa danh Kattigara cũng đã được ông Hà 
Hữu Nga nghiên cứu. [Kat tiga ra] là một cụm từ 
Việt cổ hoàn toàn, trong đó kat = quặt (ss. vật 
(Việt Trì), quật, quát), tira = ba (ss. tba); ra = 
sông, cửa sông (ss. rào). Kattigara nghĩa là 
“(vùng) ba sông quặt lại”, tức vùng ngã ba sông ở 
Việt Trì. 

Ông Hà Hữu Nga dẫn giải:Kat được dùng để 
mô tả dòng Hắc Long - sông Đà chảy vật lại, quật 
lại, quát lại, quay lại, từ phía tây nam ngược lên 
phía bắc; dòng Thanh Long - sông Lô từ phía 
đông lượn sát Việt Trì quành về phía tây bọc lấy 
Bạch Hạc; còn dòng Xích Long - sông Hồng đón 
nước Đà giang rồi lượn vòng hẳn về phía đông 
hợp lưu với Lô giang, trở thành ba con rồng 
thiêng quần chầu ôm lấy vùng Đất tổ, tạo thành 


236 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 610. 

237 Ferrar M.J. 2010. The maps of Claudius Ptolemy explained 
with a resolution of the place names including Cattigara. India 
Intra et Extra Ganggem -  Sinea and  Taprobane. 
http://www.cartographyunchained.com/cartographicalabstract 
s.html 


252 


một Đại huyệt dao Kattigara. 

Ba con sông lớn: sông Hồng, sông Đà và 
sông Lô bồi đắp sinh khí cho vùng đất cổ kinh đô 
Phong Châu, dân Việt ngàn đời sau còn biết về cội 
nguồn”. 


72 ( M E. ` 
Hinh 105 Ngã ba Bach Hac, tại Việt Tri, Phú Tho, 
noi sóng Lô hợp dòng với sóng Hồng. 


Việc xác định xem thương cảng Kattigara ở 
đâu vẫn chưa thực hiện được. Theo ý một vài nhà 
nghiên cứu, khi biết đúng vị trí, những cuộc khai 
quật chắc chắn sẽ mang lại thêm nhiều hiểu biết 
mới và giúp chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi 
chưa có giải đáp về thành quả hàng hải và thương 
mại của người Việt cổ. 

Tác giả cuốn sách Ancient India as 
Described by Ptolemy là J.W. McCrindle, cũng 
238 Quốc Việt. Ky sự sông Hồng Kỳ 3: Kinh đô đầu tiên. Báo 
Tuổi Trẻ online 24/09/2008. 

253 


đồng y Kattigara là Hà nội. Noi trang 9, lời tác giả 
ghi chú: “Trung Hoa trong gần 1.000 năm đã 
được biết như là quốc gia nằm trong nội địa châu 
Á (inner Asia)". Tại trang 26, ông viết: ^.. với lý 


thuyét ráng Kattigara, diém xa nhát vé phía Dóng 
tới duoc bằng đường bién, phải nằm gần hay trên 
cùng kinh tuyến với với nước Tàu, điểm xa nhất đi 
đến được qua đất liền”. ??° 


— - 


Hinh 106 Bản đồ thế giới, h 
Ptolemy. 


- 


inh dung theo 


?3 John Watson Mc Crindle. Sdd. 
254 


ec. 
VI» 


p2 


Hinh 107 Vi trí Cattigara trên các bán đồ cổ cháu 
Áu (phóng theo "Ancient History Atlas" Michael 
Grant, Cartograph by Arthur Bank, Mcmillan 
Publishing Co. Inc. New York, 1971: 75). 


TIẾP... 


Hinh 108 Vịnh Hạ Long ngày nay. 


255 


Người châu Âu thời đó, khi nghi đến Đông 
phương hàng hải là nghĩ đến vùng đất quê hương 
chúng ta nhiều của cải, đầy vàng bạc châu báu, 
và cửa biển chính thông thương ở Hà nội ngày 
nay. Từ trước thời Bắc thuộc, lưu vực sông Hồng, 
sông Mã đã là những trung tâm hàng hải cùng 
thương mại phồn thịnh, hàng hóa đi khắp nơi và 
có liên lạc nhiều với phương Tây. Mối giao thương 
này chắc chắn sâu đậm đến mức độ tất cả những 
bản đồ thế giới do phương Tây ấn hành suốt 13 
thế kỷ sau đó, đều cố ghi địa danh Kattigara. Tuy 
vậy tất cả bản đồ, cũng như cầu đồ đã vẽ vị trí 
của Á Đông quá gần với châu Âu. Các hải đồ này 
cho thấy hình dạng bán đảo Hoa Ấn thật sai lầm 
kèm với vị trí hải cảng nước ta nằm trên tọa độ 
quá xa về hướng Đông (sai tới 55 độ kinh tuyến) 
và cũng quá xa về hướng Nam (sai tới 30 độ vĩ 
tuyến). 

Colombo và Magellan trên bờ châu Mỹ 

Lý do sự lầm lẫn lớn lao của Ptolemy được 
Robert R. Newton phân tách và giải đáp chính xác 
trong The Crime of Claudius Ptolemy ấn hành 
năm 1977. 

Dù Ptolemy thật su mắc “trọng tội” 
(crime)?? hay không, “hào quang” Kattigara vẫn 
nằm trong tâm tưởng những nhà hàng hải phương 
Tây thời Trung cổ, nhiều ít thúc đẩy việc thực 
hiện những chuyến viễn hành và gián tiếp đưa 


24 Robert R. Newton, John Hopkins. The Crime of Claudius 
Ptolemy. University Press, Maryland, USA. 1977. 


256 


dén bién có Colombo tim ra chàu My. Ai ai bén 
châu Âu cứ cũng tưởng rằng nếu giong buóm hải 
hành về hướng tây tây nam là sẽ tới được “Hải 
cảng Hà Nội”. Họ nghĩ châu Á nằm rất gần đâu 
đó ở bờ bên kia của Đại Tây Dương! 

Cho đến khi qua đời vào năm 1506, 
Cristoforo Colon Colombo không bao giờ từ bỏ 
niềm tin tưởng là ông đã thực sự đặt chân tới ven 
bờ biển cháu Á?". Xem xét những tài liệu giai 
đoạn đó còn để lại, người ta thấy các nhà hàng hải 
châu Âu thời Trung Cổ bận tâm rất nhiều đến việc 
làm sao đưa tàu tới được Kattigara. 

Chắc chắn là phải có sự phán quyết nào đó 
của Colombo (Cristoforo Colon) rằng “hải cảng 
ước mơ” của người Việt chúng ta nằm gần đâu đó 
trên hải trình thám hiểm, nên người em của ông 
là Bartholomew Colombo (Bartolome Colon) mới 
ghi tên Cattigara một cách phỏng định (?) lên bản 
đồ vùng đất xa lạ “Tân thế giới”, tức Nam châu 
Mỹ. 

Magellan cũng lưu tâm đến vị trí Cattigara 
rất nhiều. Sau khi từ Đại Tây Dương vào được Thái 
bình dương, ông dẫn hải đội dọc theo bờ biển Chí 
Lợi, viên thư ký giữ tài liệu hải hành của ông là 
Pigafetta có vẻ bi quan khi nói rằng: “Cái mũi đất 
Cattigara mà ngay cả những nhà “Vũ trụ học” (!) 
cũng chưa nhìn thấy thì lúc này không những chẳng 
thể nào tìm ra mà (chúng ta) cũng không thể tưởng 


241 Garner Soule. Christopher Columbus - On the Green Sea 
of Darkness. U. S. A. 1988. 


257 


tuong duoc là nó ở vào chó nào!”?⁄2 

Trong khi báng ngang qua Thái binh duong, 
Magellan ra lénh cho doàn tàu di hoi chéch lén 
phía Bác bán cáu dé tiép tuc hy vong tim ra cáng 
mo ước này nhưng cuối cùng dành thất bai. Đoàn 
thám hiểm gồm toàn những tay lang bạt kỳ hồ đó, 
không những chẳng thấy Cattigara, mà nhiều người 
đã cùng chung số phận với Magellan, đành bỏ xác 
lại ở vùng đảo Philippines. 

Thật lạ lùng là sau chuyến đi của Marco 
Polo (thế kỷ 13), các nhà địa lý đã không sửa được 
bản đồ cho đúng, mà cả sau khi Magellan mất 
mạng trên đường đi vòng quanh thế giới (năm 
1521), tọa độ địa dư của Kattigara vẫn giữ nguyên 
như cũ. Địa danh hải cảng này (hay Hà Nội cũng 
vậy) do đó được tiếp tục ghi trên châu Mỹ trong 
nhiều thế kỷ. 


vựng | senis nt vc Tout 
ly T24} lệ sát 
rina o! race» to Xứ e! vatis 
Mc rael 2 


cst E RS / l MONDO N p Vo 
Hinh 109 Hinh phác tháo bói Bartolome Colon 
(Colombo) nám 1505. Cattigarra duoc phóng dinh 


242 Gordon Speck. Myth and New World Explorations. 
Washington. 1979, tr. 281. 


258 


là ở Nam my. 


pa 

Y SEGUNDO CAOQUIS Of BARTOLOME COLON. de 18508 
æ Camgara aparece en o^ lugar que seria el Sor de Panamá 
- | Amdvsce del Norte contimia hundida con el extremo de Asia 


ins del 
c Vad "a 


Para — boca del dragon 
de cambal! (Rostro) Hermoso 
de aqua golfo temno 
n 


40 


MONDO NO' 


LA MAGEN MA MUNDO (ill %4 FONMIU COróe BEOUN 
KH can sai: 
Marmane ĐH nh Darase 


Hình 111 Dựa theo bản vẽ của Bartolome, Grasso 
vẽ lại hình thể địa cầu “giả tưởng”. Từ phải sang 
trái: Âu Châu, Tân Thế giới, Cattigara (Á Châu), 

Ấn Độ, và Phi Châu. 


5.11. Thương mại ở Nam Hải 

Đã có nhiều cuốn sách do người Âu Á Mỹ đề 
cập đến các hoạt động thương mại vùng Đông 
Nam Á, nhiều ít nói tới những kỳ công của người 
Việt cổ trong ngành hàng hải, cận duyên cũng 
như viễn duyên. 

Như ta biết, trong suốt dòng lịch sử Á Đông, 


259 


dân Trung Hoa và dân Việt Nam là hai thé lực 
chính đối đầu nhau lâu nhất trên biển cả. Tuy vậy, 
nhưng thực ra chỉ có người Việt độc hành vì người 
Trung Hoa lúc xưa không liên hệ nhiều đến hàng 
hải. 

Trong cuốn sách Eighth Voyage of the 
Dragon History of China's Quest for Sea Power, 
hài quán Hoc hiéu Annapolis án hành nám 1982, 
Bruce Swanson đã mở đề chương 1 như sau: “Lich 
sử hàng hải Trung Hoa trong ngàn năm qua biểu 
thị đặc tính noi sự đối kháng giữa hai thuc thé văn 
minh lớn: nước Tàu có tính cách lục địa, ảnh 
hưởng Khổng tử và nước Tàu có liên quan đến 
biển. (Nước Tàu) ở phần trên bộc phát từ khi 
thống nhất trung tâm miền Bắc, gồm nhiều nước 
khác biệt hồi chiến quốc, vào năm 221 trước Công 
nguyên. Suốt hai ngàn năm sau đó, hai triều đại 
nhà Hán (220 trước công nguyên đến năm 221) và 
nhà Đường (618-907) dá biến đổi Trung Hoa 
thành một đế quốc tráng lệ, có căn bản văn hóa 
lục địa (landbased cultural empire)".?* 

Sau dó Bruce Swanson lai mó dáu chuong 2 
với lời khẳng dinh: “Thời dai hàng hải của Trung 
Hoa thực sự bắt đầu vào thế kỷ thứ 8, thứ 9 khi 
dân số miền Bắc nước Tàu tăng lên tới ba lần và 
khí hậu thay đổi làm suy giảm số lượng đất canh 


Z ^H 


tac”. 


243 Bruce Swanson. Eighth Voyage of the Dragon - History of 
China's Quest for Sea Power. Naval Institute Press, 
Annapolis. 1982. 


260 


Trên quan điểm của một người Á Đông, 
Wang Gungwu đã làm một cuộc nghiên cứu về 
giao thương thời cổ trong biển Nam Hải. Sau đó, 
vào tháng 6 năm 1956, để phổ biến kết quả của 
công trình đó, cơ sở xuất bản của Journal of the 
Malayan Branch Royal Asiatic Society cho phát 
hành một tập sách nhan đề The Nanhai Trade A 
Study of the Early History of the Chinese Trade in 
the South China Sea*"*, 

Wang mô tả khá đầy đủ về những hoạt động 
hàng hải trong khoảng 11 thế kỷ trước khi thành 
lập triều đại nhà Tống, năm 960. Theo đó, thổ dân 
người Việt, sau khi đế quốc Nam Việt của nhà 
Triệu bị sụp đổ, vẫn tiếp tục nắm giữ hầu hết 
ngành hàng hải dọc duyên hải hay đường viễn 
duyên đến các nước Đông Nam Á và Ân Độ, như 
đã từng nắm giữ trước kia. Đặc biệt hải cảng sầm 
uất hàng đầu vùng Đông Nam Á vẫn là Luy Lâu 
hay Long Biên (Hà Nội ngày nay) với vùng hậu 
cảng trù phú nhất đế quốc là quận Giao chỉ. Quận 
này đóng góp thuế má cho Hoàng đế Trung Hoa 
rất đáng kể, số dân đỉnh của Giao chỉ cao hơn 
tổng số tất cả số dàn dinh của 6 quận khác còn lai 
ở miền Nam Trung Quốc cộng chung. 

Mọi hàng hóa chuyên chở đường biển ra vô 
nước Tàu đều từ Giao chỉ mà ra vô. Đôi khi Quảng 
Châu được chia sẻ một phần nhỏ hoạt động hàng 
hải nhưng người Việt cũng vẫn luôn luôn nắm giữ 
hết hệ thống thương thuyền. 


244 Wang Gungwu. Sdd, tr.23. 
261 


Phải đợi đến thời Ngũ Dé (907-960) và nhà 
Tống (960-1279) những thương buôn mới, người 
Trung Hoa gốc Việt (Chinese Yüeh) bắt đầu xuất 
hiện. Họ là người Việt bị Tàu hóa hay người Trung 
Hoa bị tiêm nhiễm thói thích biển của người Việt 
bằng cách lập nghiệp chung với họ. 2° 


5.12. Đường biển đi Đông Nam Á và đi Siberia 

Người phương Tây thường nói “cứ có thuyền 
là đi biển được”. Người Việt đóng được thuyền; 
mà thuyền người Việt lại thật tốt. Việc hải thương 
của dân Việt trong thời thượng cổ cùng các dân 
cư khác nằm quanh vùng Biển Đông rất phồn 
thịnh. Các hoạt động hàng hải vẫn tiếp tục tiến 
triển ngay cả thời gian sau khi nước ta bị Trung 
Hoa đô hộ. 


, MARITIME TRADE ca, $00-- 100 B.C. 


245 Wang Gungwu. Sdd, tr. 115. 
262 


Hinh 112 Trống Đông son và những hải trình 
thương mại vùng Đông Á và Nam Á trước Công 
nguyên.Z“5 


Trước công nguyên 6, 7 thế kỷ, chiến 
thuyền Lạc Việt thời Hùng Vương đã có hai sàn, 
những cây nỏ thần được thiết trí ở trên, người 
chèo và lái ở dưới. Nhiều kiểu thuyền trang bị đầy 
đủ cả bánh lái phía đuôi, mái chèo lái bên cạnh, 
cây xiếm cố định... Hình ảnh được ghi khắc trên 
nhiều chiếc trống đồng tìm thấy tại lưu vực các 
sông Mã, sông Hồng. ?^ 

Cùng thời này, Trung Hoa đang trải qua giai 
đoạn Xuân thu Chiến quốc. Tại một nước Việt 
khác mà vua là Việt Vương Câu tiễn, thủy quân 
rất mạnh. Quân đội nhà vua thường được vận 
chuyển bằng đường thủy để hành quân xa căn cứ 
hàng trăm hải lý. ?“ 

Trong những thiên kỷ trước Công nguyên, 
người Việt theo nghề hàng hải đã giao thương với 
nhiều nơi rất xa ở vùng Bắc Thái bình dương mà 
dấu tích buôn bán được ghi nhận rõ ràng như ngà 
voi, đồ sắt tại Đại Hàn và Siberia (Ballinger, 
1978: 73; Bandi, 1969: 76) Joseph Needham cùng 
các cộng sự viên của ông người Trung Hoa cho 
rằng dân Việt đã thám hiểm khắp Thái bình 
246 Hinh trong cuốn sách Nu Sun: Asian - American Voyages, 
500 BC của Gunnar Thompson, 1989. 

2417 Viên Khảo cổ hoc. Tróng Đông Son, Hà Nội. 1987. 


248 Patrick Huyghe. Columbus Was Last. New York. 1992, tr. 
85. 


263 


dương, sang tới tận Bắc và Nam Mỹ. 29 


5.13. Đường biển tới châu Úc và New Zealand 

Như mọi người đã biết, thổ dân Úc là người 
gốc từ Đông Nam Á. Tổ tiên họ đã dùng thuyền bè 
vượt biển sang lục địa này 60.000 năm xưa. 

Theo Tiến sĩ Wilheim G. Solheim II, người 
Đông Nam Á thuộc nền văn minh Hòa bình đã 
mang ảnh hưởng sang châu Úc qua những đồ đá 
mài mà ông ước lượng từ hơn 20 ngàn năm trước. 
250 

Người Việt cũng tới cả New Zealand. Trong 
những cuộc nghiên cứu văn hóa nghệ thuật vào 
năm 1937, Heine Geldern tìm thấy có nhiều liên 
hệ trực tiếp giữa các dân cư quần đảo Marquesas 
và vùng Đông Á khoảng 600 năm trước Công 
nguyên. Sau đó Geldern lại còn nói rõ ràng hơn, 
là người Việt vùng Hoa Nam có thể đã hải hành 
tới New Zealand vào khoảng 3 thế kỷ trước Công 
nguyên. 

Tuy New Zealand gần những quần đảo 
Polynesia, Mélanesia nhưng nghệ thuật người 
Maori tại đó lại tương tự như nghệ thuật của 
những người Việt cổ ở một nơi xa xăm là Hoa 
Nam.”®! 


? Joseph Needham, Wang Ling, and Lu Gwei-Djen. Sdd, tr. 
441. 

250 Wilheim G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic, Vol 139, No 3. March 1971, tr. 330. 

2351 Heine Geldern R. 1937, L'art prébouddhique de la Chine 
et de l'Asie du sud-est et son influence en Oceanie. Revue 


264 


5.14. Hải trinh đi Hồng hải và Dia trung hải 

Trong số các nhà nghiên cứu hàng hải có 
một học giả người Đức, ông Herrmann A. đã theo 
dõi những hoạt động viễn dương của dân Việt thời 
cổ. Ông cho rằng họ buôn bán với bến Adulis ở 
Hồng Hải mà sử Trung Hoa ghi là Huang Chih 
(ngày nay là hài cảng Massawa).?°2 

Tài liệu của ông Herrmann viết vào năm 
1913 vẫn còn được bàn cãi. Gần đây, khi các giả 
thuyết “Đông Nam A, một cái nôi văn minh nhân 
loại” bắt đầu được phổ biến rộng rãi, Tiến sĩ 
Wilheim G. Solheim II lấy căn cứ vào chứng tích 
khảo cổ mới nhất, tin tưởng rằng đã có những liên 
lạc trực tiếp giữa Việt Nam và Địa trung hải hơn 
2.000 năm trước đây. ?3 

Nhờ hải thương, văn hóa được trao đổi giữa 
hai vùng Ba Tư (Persia)/ Trung Đông và Việt Nam/ 
Đông dương. Những ảnh hưởng sâu đậm trên một 
số khía cạnh sinh hoạt kể từ trước công nguyên đã 
des Arts Asiatiques 11:177-206. 1966, A note on relations 
between the art styles of the Maori and of ancient China. 
Tap chí WBKL- Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und 
Linguistik 15, tr. 45-68. 
2 Herrmann A. Ein Alter Seeverkehr zw. Abessinien u. Süd 
china bis zum Beginn unserer Zeitre chnung, ZGEB, 
Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde (Berlin. 1913, 553) 
suggested that Huang chih could have been the port of 
Adulis (mod. Massawa in the Red Sea), in which case Ssu 
chhéng-Pu would be the oldest Chinese mention of East 
Africa (Dàn lai trong Science and Civilisation in China, 
Volume 4, tr. 444.) 


253 Wilheim G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic, Vol 139, No 3. March 1971, tr. 330. 


265 


duoc học giả Shahab Setudeh nejad tường trinh 
trong bài "Cultural and Cosmological Impact of 
Sasanian Civilization in Vietnam and Peninsular 
Areas of Southeast Asia". ?** 

Những di tích đào duoc tai (vùng văn hóa) 
Đông son miền Bắc Việt Nam cho thấy chúng xuất 
xứ từ Địa trung hải. Tôi (lời Solheim) ngờ rằng 
người ta chuyển chúng qua đường hàng hải... Rất 
có thể từ rất sớm, 2.000 năm trước công nguyên 
hay trước nữa, những người Đông Nam Á chuyên 
nghề di biển đã đến bó biển Ân Độ, và việc hải 
thương sau đó càng tiến xa hơn nữa... ?55 


5.15. Đường biển tới châu Phi 

Các nhà khảo cứu Âu Á Mỹ ngày nay nghiên 
cứu các sách sử Trung Hoa, Ân Độ, La Mã để tìm 
hiểu về thương mại ở Ân Độ duong trong những 
thiên kỷ trước công nguyên. Nhiều người tin 
tưởng rằng dân Việt cổ là những nhà thương buôn 
gan dạ, đã vượt biển tới các đảo ngoài Ấn Độ 
dương và di xa tới tận Ethiopia thuộc châu Phi. 

Sách sử đầu tiên ghi chép đến những 
chuyến đi Á Phi này là pho Tiên Hán Thư của Ban 
Cố và Ban Chiêu, những đoạn có ghi nơi khởi 


?54 Shahab Setudeh-Nejad. Cultural and Cosmological 
Impact of Sasanian Civilization in Vietnam and Peninsular 
Areas of Southeast Asia. Trong báo Asian Culture, Asian 
Pacific Culture Quarterly, Vol. XXIV, No. 4, Winter 1996, tr. 
37-41. 

255 Wilheim G. Solheim II. Reworking Southeast Asian 
Prehistory. Paideuma. 15: 125-139) 1969, tr. 137). 


266 


hành và bến quay về của “Sứ” Tàu quá giang như 
sau: “Từ Nhật Nam, Giao chỉ di bằng thuyền buôn 
người Man năm tháng sau tới xứ Tu Yuan... Nếu 
không bị cướp, bi giết, gặp báo hay chết đuối, 
nhiều chuyến di dài tới nhiều năm... Người ta nói 
phía Nam xứ Huang Chih là xứ Ssu Chhéng Pu. 
Đến chó này thi “Sứ Hán" quay vé".?*6 
Vào nám 1696, Hoc già Pháp Louis Lecomte 
viét trong cuón sách Nouveaux Mémoires sur 
l'état présent de la Chine?” rằng những dân cư 
lúc xưa ở đất Trung Hoa (ngày nay) dá hải hành 
khắp Án Độ duong và khám phá cả mũi Hảo vọng 
(Good Hope)?! 
MEME... Lc 


Hinh 113 Gành dá müi Háo vong (Good Hope). 
Nguói giói Hán tu có thé tham kháo các 
sách cüa Tàu. Vói tính tu cao tu dai, coi nhe nghé 
hàng hải, Sử thần Trung Hoa thường có ý phân 
biệt các sinh hoạt của thuyền nhân người Man và 


256 Joseph Needham, Wang Ling, and Lu Gwei-Djen. Sdd, tr. 
443-444. 

257 Louis Lecomte. Nouveaux Mémoires sur l'état présent de 
la Chine. Anisson, Paris. 1696, tr. 230. 

258 Dẫn lại trong Science and Civilisation in China, Volume 
4, tr. 379. 


267 


các sinh hoạt của người Trung Hoa như sứ thân 
Trung nguyên. 

Người biết tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban 
Nha; có thể đọc các cuốn sách hay bài viết của 
Needham, Wang Gungwu, Pelliot, Duyvendak, 
Grasso... dé tim hiéu vé các chuyén vién duong 
của tiền nhân Việt tóc. Những hoc giả sau này có 
lẽ đã làm người Trung Hoa rất buồn vì họ phân 
tích còn rõ ràng hơn nữa về vai trò của thuyền 
chủ cùng thủy thủ đoàn người Việt ra khỏi “sứ 
đoàn” quá giang người Trung nguyên. 


5.16. Đường biển tới châu Mỹ 

Căn cứ vào khả năng hàng hải tiền tiến của 
giống dân Việt, đồng thời tìm thấy nhiều điểm 
tương đồng Mỹ Việt trước thời đại Colombo, khá 
đông các nhà nghiên cứu Âu mỹ đưa ra giả thuyết 
là người Việt cổ đã cùng với người Trung Hoa 
khám phá và khai thác châu Mỹ nhiều ngàn năm 
trước đây. Nói tổng quát, các nhà khoa học kim 
thời hầu hết đã chấp nhận giả thuyết có sự giao 
tiếp hiển nhiên giữa Á Mỹ, nhưng khi đi sâu vào 
chi tiết thì họ vẫn còn những điểm bất đồng. 

Khi vai trò của Việt trong công trình khám 
phá châu Mỹ lu mờ trước cái bóng to lớn của một 
Tàu quá “vĩ đại” thì cũng có người tìm ra được 
những lý do xác thực và lý luận thích đáng để phủ 
nhận sự hiện hữu của Trung Hoa trong công trình 
đó. 

Ta hãy xem một trong những nghiên cứu 


268 


tiêu biểu nhất, đó là bán báo cáo của Alphonso 
Caso trinh bày trong tập san Congreso 
internacional de Americanista, phát hành tại 
Mexico năm 1962, trong đó, Caso danh thép lập 
luận: “Không một điều nào chứng tỏ duoc răng 
dân chúng đời nhà Thương (Shang) có thể đi xa 
hơn ngoài bờ biển và việc xuyên dương rõ ràng là 
khói phải hỏi tới. Người Trung Hoa đời nhà 
Thương, cũng như đời nhà Chu (Chou) đúng là 
dân ở trong đất liền, không phải dân sống ngoài 
biển. Do đó người Trung Hoa không thể nào là 
một yếu tố trong việc phát minh chữ viết và lịch 
toán ở Trung Mỹ”. ?°° 

Về phần người Việt, những khả năng về 
viễn dương của cổ nhân, dù chưa được cả thế 
giới chính thức suy tôn, nhưng cũng chẳng bao 
giờ bị phủ nhận. Trong hai năm liên tiếp 1942- 
1943, một học giả Pháp quốc đứng hàng đầu về 
kiến trúc thuyền bè Việt Nam, ông Pierre Paris 
đã mạnh mẽ phát biểu về những ảnh hưởng văn 
hóa Đồng dương hiện diện tại châu My. Hai bài 
khảo cứu dài tới hơn 60 trang được đăng tải trên 
bưu báo của hội Học thuật Đông dương các năm 
1942-1943. ?60 


259 Alphonso Caso. Relations between the Old and the New 
World: A Note on Methodology. Tập san Congreso 
internacional de Americanista, Mexico City. 1962. 

?9? Pierre Paris. L'Amérique précolombienne et l'Asie 
méridionale, trong Bulletin de la Société des Etudes 
Indochinoises No. 17(2) tr. 1-36; No. 18(1), tr. 1-25 
[Hanoi]. 


269 


Ngoài ra lai còn có nhiều hoc giả nước khác, 
trên đường tìm kiếm sự thật, đã và đang cố công 
nghiên cứu đến những khả năng, phương tiện, hải 
đạo... mà dân Việt đã dùng để đến châu Mỹ. Sau 
đây xin lược kê một số nhỏ các việc làm đó: 

a. Những vòng cung ngôn ngữ ghe thuyền 

Để hỗ trợ cho những giả thuyết về di dân 
bằng ghe thuyền từ vùng Đông Nam Á đi ra khắp 
nơi, người ta thường xem xét đến cách gọi tên ghe 
thuyền làm bằng chứng: 

(1) Tiếng”Bè” 

Đi theo âm “bè” hay “mảng”, ta thấy người 
Trung Hoa ngày nay sống trong lãnh thổ của Cổ 
Việt kêu “B'ai”,”Palsam”; thổ dân Đài Loan gọi là 
“P'ai”, người Đại hàn kêu “Palson”, dân Polynesia 
gọi là “Paepae”, người Ecuador kêu “Balsa”, 
người Brazil gọi là “Jangada”. Tài liệu với chi tiết 
về ngôn ngữ này được trình bày bởi Ling Shun 
Shêng vào năm 1956?9, Thổ dân duyên hải 
Siberia kêu thuyền độc mộc thông dụng trong 
vùng là “Baidars”, người Eskimo goi là "Umiaks", 
dân quần đảo Salomon kêu loại ghe bản xứ của họ 
là “Mon”. 

(2) tiéng"Ghe" 

Sau đây ta xét tiếp đến tiéng"Ghe". Stephen 


261 Ling Shun-Shéng. Sdd, tr. 25-54. 
270 


C Jett?? lấy thêm tài liệu tir Ling ??? : 1956: 47 và 
Thompson?* 1950: 73 - cho biét thó dàn các noi 
gọi như sau: 

“Banga” ở Đài Loan, “Banca” ở Philippines, 
“Pongayi” ở Nam Ấn, “Pongo” ở Oaxaca, Mễ Tây 
Cơ; “Bongo” ở Panama, “Panga” ở vùng duyên hải 
xứ Colombia. Theo đó, ta nhận ra rằng âm hưởng 
“Ghe” tìm ra ở khắp hai đại dương, tới cả Bắc, 
Trung và Nam châu Mỹ. 

Ngoài tiếng “bè”, tiếng “ghe” ra, âm hưởng 
những ngôn ngữ hàng hải khác cũng mang những 
dấu vết tương đồng như cây “lui hạ”, người Nam 
Mỹ kêu là “Guara”, “Nước” họ gọi là "Unu" còn 
“khoảng xa” thì được kêu là “Kora”. 

Những con đường biển người xưa sử dụng 
đến nay còn ghi lại các dấu vết trên sinh hoạt của 
thổ dân. Bản đồ thế giới về hàng hải thời cổ rõ 
ràng cho thấy đã có một vòng cung liên tục ghi 
những dấu tích phát triển đủ loại thuyền bè đi từ 
nước Việt cổ qua Đài loan lên Bắc Thái bình 
dương (Kayak, Umiak) qua vùng Đông Bắc Mỹ, 
California (Dug out, Canoe), Trung Mỹ, Nam Mỹ 
(Balsa). 


262 Stephen C. Jett. Diffusion versus Independent 
Development: The Bases of Controversy, in Man Across the 
Ocean: Problems of Pre columbian Contacts, edited by 
Carroll L. Riley, et al. University of Texas Press. Austin. 
1971, tr. 36-37. 

263 Ling Shun-Shéng. Sdd, tr. 36. 

264 J. Eric S Thompson. Canoes and Navigation of the Maya 
and their Neighbors, Jour. Royal Anthropol. inst.. 1950, No. 
79, tr. 69-78. 


271 


Công cna Nhdi-Bdn, Mái cong 


"INORTHWESTIEN 
AMERICA 


CERCVMPACIPIC NAVIGATION? 
There are marked resembisnces deni Bama C 
Maori of New Zealand end of the Indisns of the north 
toas! of North America. prida adn ave aing tope sud 
houses. ny rad A t E Aa Di CROA, 2049.) 


Hinh Nhà Mai cong trên Trồng 
Đông- Sam 


Totem, Jarai - Việi-Nam FOG 


Hình 114 Hình thuyền thân cong, mái nhà cong 
và totem được tìm thấy trên khắp vòng cung Thái 
binh dương trong thời có^9? 

Bên phía Đại tây Dương, những chuyến 
xuyên dương có lé không nhiều lắm. Clinton 
Edwards đã không thấy những hình ảnh tương tự 
như vậy xuất hiện. ?96 
b. Nhà nghiên cứu Dick Edgar Ibarra Grasso 

Dick Edgar Ibarra Grasso dà chüng minh 
ảnh hưởng Đông sơn lan tràn khắp các nơi ở Thái 


25 Hình lấy từ bán-dó của Covarrubias, 1940: thuyền thân 
cong, totem, nhà ở New Zealand và Bắc Mỹ. Hình lấy từ 
cuốn sách Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam: mái 
nhà cong trên Trống Đông Sơn, Thuyền và nhà của người 
Lạc Việt. 

?66 Clinton Edwards. Sdd. 


272 


binh duong, ró rét qua Trung My và Nam My. 

Dick Edgar Ibarra Grasso bắt đầu viết rất 
nhiều sách kể tir tháp niên 1930 cho đến hồi gần 
đây. Vào những năm của thập niên 1980, Grasso 
công bố rất nhiều tài liệu mới mẻ liên hệ đến tầm 
ảnh hưởng của văn hóa Đông sơn trên đất châu 
Mỹ làm sửng sốt các giới khoa học. 

Trong cuốn sách ưng ý nhất của ông, 
America en la Prehistoria Mundial" (Châu My 
trong thé giói tién su), Grasso dua ra quan niém 
dứt khoát không thể có sự cô lập ở châu Mỹ, tôi 
(lời Grasso) cho rằng những người chấp nhận lý 
thuyết văn minh biệt lập là điên, không biết lý lẽ. 
Sách gồm 6 chương thì có tới hai chương chú tâm 
bàn luận đến ảnh hưởng Đông Nam Á trên đất 
châu Mỹ. Chương I bàn tới các liên hệ văn hóa 
xuyên dương mà Đông sơn là một nguồn chính. 
Đến chương IV, Grasso đưa ra hai giả thuyết về: 

(1) Những thương nhân Cattigara (tiếng gọi 
hải cảng cổ xưa ở Bắc Việt Nam thời Đông sơn) đã 
mang kỹ thuật luyện kim tới Nam Mỹ. 

(2) Phải có nhiều di dân đến Tân thế giới 
bằng cách dùng hải lộ xuyên Thái bình dương. 

Đã có nhiều nhà nghiên cứu viết tiếng Tây 
Ban Nha phát biểu cùng ý kiến với Grasso. Học 
giả Pedro Bosch Gimpera cho rằng nền văn minh 
Đông sơn đã mang lại những hiểu biết về kỹ thuật 


267 Dick Edgar Ibarra Grasso. America en la Prehistoria 
Mundial. Buenos Aires. 1982. 


273 


luyện kim cho vùng Chavin ở Peru. 268 
c. Nhà nghién cüu Edwin Doran Jr. 

Edwin Doran Jr. tìm ra những ảnh hướng 
kién trüc ghe thuyén Viét ra chàu Dai duong. 

Người Việt có mát tai Uc, tai New Zealand, 
cüng truyén bá ành huóng ky thuát ghe thuyén ra 
châu Đại duong. Edwin Doran, Jr., một chuyên gia 
về ghe thuyền thế giới, cho rằng nguyên thủy của 
loại thuyền nhiều thân rải rác khắp Thái bình 
dương và cũng thấy ở Ân Độ dương có lé phát 
xuất từ Việt Nam.?9? Doran rất nổi tiếng nhờ đã 
khám phá ra nhiều hiểu biết mới lạ về khả năng 
vượt đại dương của bè và ghe nhỏ. Ông và 
Stephen Jett đồng ý với nhau là liên lạc giao tiếp 
xảy ra trước nhất giữa Á và châu Mỹ có thể qua 
phương tiện là những chiếc bè chạy buồm có gắn 
cây xiếm như thường thấy ở Trung phần Việt Nam 
và Đài Loan. ?79 
d. Nhà nghiên cứu Robert Von Heine Geldern 

Trong suốt một phần tư thế kỷ kể từ 1939 

(1928?), ông đã viết rất nhiều về giao tiếp Á mỹ. 
Ông liệt kê thành hệ thống những điểm tương 
đồng, lưu tâm khá nhiều đến nền văn minh Đông 
sơn. Ông cho rằng những dân đi biển ở Đông Á tới 
28 Pedro Bosch Gimpera. Paralelos Transpacificos de las 
atas culturas americanas y su cronologia. Anales de 
Anthropologia 7, tr. 43-89. Mexico. 1970. 
269 Edwin Doran, Jr. Wangka: Austronesian Canoe Origines. 
Texas. 1981. 
2" Doran, Edwin Jr. The Sailing Raft as a Great Tradition, 


sưu tập Man Across the Sea: Problems of Pre columbian 
Contacts, edited by Carol L. Riley, Austin. 1971. 


274 


cháu Mỹ trước hết, người Ấn nhờ hoc hỏi kinh 
nghiệm người di trước, cũng vượt Thái bình dương 
đến sau. Tàu thuyền Đông Nam Á và Ấn Độ có thể 
cũng hải hành về hướng Tây, vượt cả Đại Tây 
Dương tới Mỹ một cách ngẫu nhién.?"! 
e. Nhà báo Kuno Knobl 

Kuno Knöbl là một phóng viên Đức làm cho Đài 
truyền hình Úc, sau khi thấy “chùm dây buộc nút” 
(knotted cords kết thằng) trong viện Bảo tàng ở 
Huế giống y hệt loại Quipu của Peru, nhìn nhận 
ra rằng đã có sự giao tiếp trực tiếp giữa hai nơi. 
Dé chứng minh niềm tin của mình là đúng, Knóbl 
đứng ra quyên góp tiền bạc, đóng thuyền buóm 
theo kiểu thời cổ Đế quốc Nam Việt với thủy thủ 
đoàn 8 người từ Hồng Kông đi châu Mỹ. Con hà 
(teredo), một loại sâu gỗ thân mềm, đục thủng 
ván gỗ làm hư hỏng vỏ thuyền trước khi tới bờ 


?! Công trình của Robert von Heine-Geldern rất đồ sô, chi 
xin kể vài tác phẩm tiêu biểu: 

1952, Across the Pacific, Ronald Press: New York. 

1964. Asiatische und mesoamerikanische Hochkulturen 
[Asiatic and Mesoamerican Advanced Civilizations] trong 
Festschrift für Ad. E. Jensen, edited by Eike Haberland, 
Meinhard Schuster, and Helmut Straube. 1:173-191, Klaus 
Renner: Munich. 

1951, Significant Parallels in the Symbolic Arts of Southern 
Asia and Middle America trong "The Civilizations of Ancient 
America; Selected Papers of the 29th international Congress 
of Americanists" (New York. 1949), edited by Sol Tax, pages 
299-309, University of Chicago Press: Chicago. [Spanish 
translation: Paralelos significativos en el arte simbólico del 
sur de Asia y de Mesoamerica, Tlatoani 1(5-6) (1952), tr. 
29-35 (Mexico)]. 


275 


bién châu Mỹ, phải nhờ thương thuyền cứu giúp. 
Sách viết bằng Đức ngữ, nhan dé Thái Cực, bàn 
dịch Anh ngữ: Tai Ki, Journey to the Point of No 
Return. 7”? 


Hình 115 Thuyền buồm theo kiểu thời cổ của dân 
Việt cổ 


f. Tiến sĩ Gunnar Thompson 

Ông là người sáng lập Nu Sun Institute?”3, 
dự trù thiết lập một bảo tàng viện về viễn dương, 
một trung tâm nghiên cứu về một Thái bình 
dương Hòa bình và một tờ báo định kỳ, xuất bản 
mỗi ba tháng. Sẽ có một chuyến hải hành Hòa 
bình tưởng niệm những lần Nu Sun vượt Thái bình 
dương. Cuộc di này sẽ dùng tàu thuyên kiểu Á 
Đông, khói hành từ Đông duong qua Nhật, Siberi, 


272 Kuno Knóbl. Tai Ki, Journey to the Point of No Return. 
Bản dich do Rita và Robert Kimber phu trách, nhà xuất bản 
Little, Brown and Company. Boston. 1976. 

273 Văn phòng liên lạc: 4974 North Fresno Street, Suite 136, 
Fresno, CA 93726. 


276 


Canada, Hoa Ky, Mé Táy Co, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua và trở lại qua ngả 
Polynesia. 

Thompson viét cuón sách Nu Sun, Asian 
American Voyages 500 B. C., tin tưởng rằng người 
Á Đông, lãnh dao bởi những nhân vật huyền thoại 
như Đô đốc Nu Sun (Nguyễn Sơn), đã hải hành tới 
Guatemala và Honduras khởi sự từ năm 500 trước 
Công nguyên, thiết lập một thuộc địa thương mại 
giữa dân bộ lạc Maya, họ sống thật hòa hợp và 
giúp phát triển nền văn minh ở Tân thế giới. Công 
trình biên khảo của tác giả rất công phu, đặc biệt 
cung cấp nhiều hình vẽ chỉ tiết, trải dài khắp cả 
cuốn sách, chứng minh hùng hồn sự thật hiển 
nhiên về giao tiếp Á Mỹ. 


z "di | F4 


4 


Ki £66 12QUI2AON - ÁbjN 
ngns Hoy Puyog aup o ai 


Hinh 116 Hải trinh của bè tre khởi hành tir Sá. 


m Son 


binh duong. 


ái 


vuot Th 


278 


Truyén thóng hàng hái có Viét, ván minh 
Đông son duoc để cập đến rất nhiều. Theo 
Thompson,?* con đường hàng hải Á Mỹ mà cổ nhân 
sử dụng trên Thái bình dương là theo chiều kim 
đồng hồ, với dòng nước và gió mùa rất thuận lợi 
cho các tàu thuyền buôn bán qua lại suốt thời gian 
dài nhiều ngàn năm. 


g. Nhà thám hiểm Tim Severin 

Vì thán phục học thuyết “xuyên dương” của 
Joseph Needham nên ông đã quyết tâm chứng 
minh rằng người Á châu đã tới Mỹ nhiều ngàn 
năm trước đây. Ông là một nhà văn Ái Nhĩ Lan rất 
ưa thích việc khảo cứu về hàng hải. Chiếc bè của 
Severin được đóng tại Sầm Son, Thanh Hóa, Việt 
Nam gồm có 220 cây luồng buộc lại với nhau 
bằng những dây leo trong rừng dài tới 46km, đặc 
biệt không dùng đến một chiếc dinh nào bằng kim 
loại. Thủy thủ đoàn gồm có 5 người, trong đó có 
một người Việt Nam, đã lái chiếc bè này bằng 
cách điều chỉnh độ nông sâu của 10 chiếc xiếm. 
Họ đã hải hành qua 5.500 hải lý, tức là gần hết 
hải trình xuyên Thái bình dương 6.500 hải lý thì 
chiếc bé bị bể. 7 


274 Gunnar Thompson. Nu-Sun, Asian-American Voyages 500 
B. C. Fresno. 1989. 

?5 Tim Severin. The China Voyage Across the Pacific by 
Bamboo Raft. Addison- Wesley Publishing Company. July 
1995. Cuốn sách này được Đỗ Thái Binh và Vũ Diệu Linh 
dịch sang tiếng Việt với tiêu đề Bè tre Việt Nam du ký. Nxb 
Trẻ ấn hành 2014. 


279 


5.17. Càng di xa, càng thém nhó qué huong 
dàm dà 

Người Việt yêu nước, yêu dàn thật đậm đà. 
Tình yêu quê hương đã buộc chặt đời họ vào làng 
nước. Paul Mus ví sự thống nhất của dân tộc Việt 
như một sợi dây xích. ?76 

Người Việt thuở xa xưa sống đời hải hồ, 
cũng thương yêu đồng bào của họ không kém. 
Chúng tôi dịch thoát một đoạn văn kể chuyện 
trong sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử (thế kỷ 
thứ 4 trước Công nguyên) để làm chứng. 

Phần trích dẫn này là lời của một vị Đạo gia 
nói với Ngô Công nước Vệ : 

“Ngài đã từng nghe người ta kể chuyện về 
giống dân Việt chuyên di giang hồ nay đây mai đó 
hay không? 

Khi người Việt xa quê hương nhiều ngày, họ 
vui khi nhìn thấy người thân. Khi họ xa quê hương 
nhiều tuần nhiều tháng, họ sung sướng khi gặp 
được người đã từng gặp gỡ một lần ở quê nhà. 
Nhưng thời gian cứ trôi qua, khi xa quê hương 
suốt cả năm dài, họ hân hoan tột độ cho dù chỉ 
gặp được một người nào đó trông hơi giống như 
người bản xứ của họ. Càng xa nhà càng lâu, giống 
dân Việt này lại càng nhung nhớ, càng có lòng 
thân ái với đồng bào của họ hơn. Thưa Ngài, 
chuyện thật như vậy dó! 77 

Nhân khi kể câu chuyện này, Needham và 


276 Pau] Mus. Sdd, tr. 236. 
277 Joseph Needham. Sdd, tr. 444. 


280 


các dóng tác già pho sách Science and 
Civilisation in China muốn dua ra như một chứng 
cớ là người Việt vào thời Chiến quốc (403-256 
trước Công nguyên) đã xây dựng được cả một hệ 
thống gồm nhiều hải trình viễn thuong.?7? 


5.18. Người Việt tùng xuyên duong hàng ngàn 
năm trước 

Nhiều nhà nghiên cứu đã mang ra ánh sáng 
những ý kiến mới mẻ về sự hiện diện của di dân 
nói chung và người Việt nói riêng trên đất Mỹ 
châu từ nhiều ngàn năm qua. Một số tài liệu điển 
hình?” như sau: 
(1) Arnold Channing và Frederick J. Tabor 
Frost cho rằng các phế tích Mayan cũng cổ như 
các phế tích ở Ai Cập. Các kiến trúc sư đầu tiên là 
những Phật tử di dân từ Bán đảo Hoa Ân và Nam 
dương đến Trung Mỹ bằng tàu, mỗi chiếc chở 
được hai hay ba trăm người. Trong khu vực 150 
dặm Anh gần Copan, những công trình điêu khắc 
mang nặng các nét thuần túy Đông duong.??? 


?? Nguyén-ván: "Indeed it is more than likely that the 
foundations of this maritime trade had already been built 
(as suggested above, trang 441) by the people of Yüeh in 
the Warring States period. A passage in Chuang Tzu, 
seemingly often misunderstood, may be brought" (Science 
and Civilisation in China Volume 4, tr. 444). 

27 Luót Sóng số 25. 30/4/1995, Tượng Phát Nổi Trôi, tr. 95- 
110. 

280 Channing Arnold và Frederick J. Tabor Frost. The 
American Egypt: A Record of Travel in Yucatan. New York 
& London. 1909. 


281 


(2) Joseph Campbell hoa bàn dó duóng di dàn 
tir Dóng Á qua My cháu ngang quán dáo Aleutian, 
Alaska, Bác, Trung và Nam My tói Ecuador. Óng 
quả quyết có nhiều chứng cớ hiển nhiên không 
chối cãi được là những người Đông Á, trong đó có 
Bắc Việt Nam, Cambodia, Tàu, Nhật đã khởi sự di 
cư sang Mỹ từ thời Cựu thạch, khoảng 3.000 năm 
trước Công nguyén.??! 

(3) William Henry Holmes phát biểu sự đồng ý 
với lý luận của nhiều học giả khác mà ông nhắc 
đến làm dẫn chứng rằng:di dân Á châu chiếm hầu 
hết thành phần di dân đến Mỹ châu. Tuy vậy, 
Holmes nói rằng ta không nên bỏ qua sự khả hữu 
của các di dân khác thuộc giống Bạch chủng, Đa 
đảo và cả Hắc chủng nữa”°2 

(4) Stephen C. Jett, ngoài sự trình bày những 
nét tương đồng Đông Nam Á Nam Mỹ về nhiều 
phương diện mà ông lập thành hệ thống chặt chẽ, 
lại còn đưa ra sự so sánh về các yếu tố nhân hình 
của giống người Mã lai và dân Nam Mỹ. Jett dé 
nghị có thêm thử nghiệm cho giả thuyết về sự di 
dân ngang qua Thái bình dương. Trong khi chờ 
đợi có thêm chứng cớ hiển nhiên khác nữa, ông 
nhận rằng chỉ có các cuộc di dân như vậy mới là 
cách giải thích có thể chấp nhận được về những 


281 Joseph Campbel. Historical Atlas of World Mythology. 
San Francisco. 1983, tr. 194. 

?2 Wiliam Henry Holmes. Bearing of Archeological 
Evidence on the Place of Origin and on the Question of the 
unity or Plurality of the American Race. Báo American 
Anthropologist 14. 1912, tr. 30-36. 


282 


sự giống nhau như in hệt bao gồm cả các lãnh vực 
chủng tộc, văn hóa, thảo mộc giữa Mỹ châu nhiệt 
đới và vùng Mã lai. ?9? 

(5) Rafique Ali Jairazbhoy đưa ra chứng cớ về 
di dân từ khu vực của Trung Hoa và Ai Cập đã 
đóng góp cho nền văn minh Mỹ châu. Ông có một 
nhận xét rất đặc biệt rằng ảnh hưởng của văn 
minh Trung Hoa không thực sự sâu đậm nhưng 
bàng bạc khắp nơi trong mọi lãnh vực của đời 
sóng Mỹ châu. ?* 

(6) Paul Shao, học giả gốc Trung Hoa, trình bày 
trên quan điểm nghệ thuật thời cổ, sinh hoạt Á 
Đông và Mỹ châu có thật nhiều sự tương đồng sâu 
sắc, cả đến trong các lãnh vực triết lý, tôn giáo.?9* 

Theo Paul Shao, tuy có văn minh Trung Hoa 
trên đất Mỹ nhưng những di dân Á Đông mang 
văn minh di truyền bá phần lớn lại không phải 
người Trung Hoa thuần túy mà là các giống dân 
khác như Đồng Di, Nam Man... 

Shao là một trong số các tác giả hiếm hoi 
đưa ra dé nghị nghiên cứu kỹ lưỡng vai trò khai 
phá Mỹ châu của tị nạn Việt chúng ta, đặc biệt là 
các “thuyền nhân” trốn chạy ngoại xâm. Nhiều 
biến cố trong cổ sử Á Đông được ông mang ra 
283 Stephen C. Jett. Malaysia and Tropical America: Some 
Racial, Cultural, and Ethnobotanical Comparaisons. Báo cáo 
Proceedings of the 37th international Congress of 
Americanists. Argentina 1966, 4, tr. 133-177. 

?* Rafique, Ali Jairazbhoy. Old World Origins of American 
Civilization. Vol. 1, New Jersey & London 1974. 


?5 Pau] Shao. The Origin of Ancient American Cultures. 
Iowa State University Press. 1983. 


283 


phân tích và bàn nhiều đến những người Việt vượt 
thoát ra Biển Đông từ 4.000 năm xưa. 


xe. 
Lil] uae 


Pent, san sai 
SCALE IN MILES 
kì 250 


Hinh 117 Theo sử Trung Hoa, địa bàn sinh hoạt 
cua người Việt trải dài từ Ngô Việt - Nam bán đảo 
Sơn Đông ( nay là tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tới 

Việt Thường (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam ngày 
nay). 


(7) Oswald Menghin dành thời giờ viết nhiều về 
thuyền nhân vượt biển từ Á qua Mỹ, khá nhiều chỉ 
tiết liên hệ đến văn minh Đông sơn. Theo 
Menghin, đã có nhiều đợt di dân bằng đường biển 
khắp nơi. Riêng những người di cư từ Đông dương 
và Hoa Nam đã tới Mỹ bằng nhiều dot, kéo dài 
? Bản đồ lấy trong cuốn sách China's March Towards the 
Tropics, Harold J. Wiens, Conn, 1954. 

284 


trong suót khoáng thói gian tir 3.000 nám truóc 
công nguyên cho đến năm 1.000.?* 

(8) Grafton Elliot Smith nhận ra rằng văn minh 
Mỹ châu trước thời Colombo không hoàn toàn có 
tính cách bản xứ mà phần chính còn được gây 
cảm hứng từ những di dân vượt Thái bình dương 
suốt trong mười hai thế kỷ sau khi Thiên chúa 
giáng sinh và có lẽ 2 hay 3 thế kỷ trước đó nữa. 
Smith viết nơi các trang 117-129: “Những sự hiển 
nhiên chỉ dấu cho biết Đông dương là nguồn cảm 
hứng chính cho văn minh Maya “2°. Ông chú tâm 
đến bán đảo Hoa Ân mà ông cho rằng việc nghiên 
cứu vùng Đông dương cần thiết hơn là hướng nỗ 
lực đó qua phía Ấn Độ. 


5.19. Kiến thức giúp các nhà Mỹ châu học 

Tân thế giới Mỹ châu là lục địa cô lập, hoàn 
toàn bị ngăn cách với Cựu thế giới bằng các đại 
dương. Vì giao tiếp văn hóa giữa hai nơi chỉ có thể 
thực hiện được bằng đường biển nên người ta cần 
tìm hiểu kỹ thuật kiến trúc ghe thuyền. Đó là lý 
do thúc đẩy những nhà xuất bản cho in các sách 
nghiên cứu mới và tái bản những sách cũ mà tài 
liệu liên hệ đến nền hàng hải cổ thời của Việt 
Nam chúng ta. “9 

Khi phát hành sách của Pierre Paris, Cơ sở 


?7 Oswald Menghin. Relaciones transpacificas de America 
Precolombina. Báo Runa 10 (1-2). 1967, tr. 83-97. 

288 Grafton Elliot Smith. Elephants and Ethnologists: Asiatic 
Origines of the Maya Ruins. London & New York. 1924, tr. 
1-2. 


285 


xuát bán cüa Museum voor Land-en Volkenkunde 
en Maritiem Museum "Prins Hendrik" ké trén 
cüng góp y kién trong phán Avantpropos ráng 
thuyén bé tir Dóng Á và Dóng Nam Á dà hái hành 
qua lai cháu Mỹ trong khoáng từ năm 1.000 trước 
Cóng nguyén. dén nám 1.200 sau Cóng nguyén. 

Trong lúc nghiên cứu vé liên hệ nghệ thuật 
giữa Á Đông và châu Mỹ, một số Học giả Âu mỹ 
đã thắc mắc tại sao các ảnh hưởng đó lại chấm 
dứt vào khoảng năm 1.000 như trường hợp 
Oswald Menghin phát biểu ở trên. Các nhà khảo 
cổ tên tuổi như Robert Heine geldern, Gordon F. 
Ekholm, Gordon R. Willey khi kháo sát ván minh 
có Trung mỹ cũng có những nghi vấn tuong tự. ?9?? 

Dựa vào sử Trung Hoa và Việt Nam, người 
ta tìm kiếm ra được những câu trả lời hữu lý như 
sau: 

- Những đợt di tản xuống phương Nam của 
người Việt khởi sự vào thời người Trung Hoa bắt 
đầu bành trướng xuống phương Nam (sau năm 
221 trước Công nguyên). 

- Người Việt trốn chạy bằng đường biển, đã 
mang ảnh hưởng văn hóa Á Đông đi khắp nơi, đặc 
biệt có những nhóm tới cả châu Mỹ. 

- Người Việt tiếp tục ra đi vì người Trung 


2839 Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Navale des 
Peuples Annamites. Deuxième Edition, Rotterdam, Holland. 
1955, tr. 3-4 (Avant-Propos). 

29 Xem Handbook of Middle American Indians, Vol. 4: 
Archaeological Frontiers and External Connections; University 
of Texas Press, Austin. 1966, tr. 293. 


286 


Hoa cai tri dán ta mót cách tàn ác. 

- Dòng người di cư chi ngưng lại khi người 
Việt đạt được mộng ước quốc gia độc lập ở vùng 
châu thổ sông Hồng, sông Mã vào thế kỷ thứ 10. 
Khi không có người ra đi, ảnh hưởng văn hóa nghệ 
thuật sang châu Mỹ đương nhiên cũng chấm dứt. 

Vì cơn quốc biến, người Việt đành chấp nhận 
phải giang hồ xa quê hương. Nhung tinh thần yêu 
nước và quyết sống chết vì quê hương của dân tộc 
Việt sau khi quốc gia dành được độc lập lại thật là 
cao. Joseph Buttinger xác nhận trong giai đoạn 
1.000-1.500 không có một người Việt nào đành lòng 
rời xa gia đình, làng mạc quê hương mà theo giấc 
mo đi tìm đất lạ. ??! 


5.20. Những hải lộ của di dân thời Hậu Băng 
hà 

Vận tải thủy là yếu tố thiết yếu cho nền văn 
minh nhân loại. Âu Á xem ra khó gặp gỡ nhau, 
nếu không nhờ những cánh buồm no gió. Và... nếu 
không có bánh lái gắn vào đuôi tàu thuyền, châu 
Mỹ có thể vẫn còn là lục địa xa lạ đối với nhân 
loại sinh sống tại Cựu lục địa. 

Tuy vậy còn có nhiều khía cạnh quan trọng 
hơn nữa về việc vận chuyển trên biển, đặc biệt 


?! Joseph Buttinger. A Political History. Frederick A. 
Praeder Publishers, New York- Washington. 1968, tr. 15. 
Nguyên văn Anh ngữ nhu sau: “...But a Vietnamese of the 
year 1000 or 1500 would never have dreamed of leaving his 
family or native village to go out by himself in search of 
land.” 


287 


ngay trong buổi bình minh của văn minh nhân 
loại. 

Năm 1944, R. Buckminster Fuller cho ra 
mắt một tập tài liệu nhan dé Fluid Geography căn 
cứ vào những quan sát và kinh nghiệm của nhiều 
năm lái thuyền buóm. Fuller tuyên bố dà khám 
phá ra những hải lộ con người từng sử dụng hàng 
chục ngàn năm trước. Những kết quả nghiên cứu 
này xem như rất lạ vào thời đó và vẫn còn được 
coi là mới đến hôm nay. Theo Fuller, Đông Nam Á 
là trung tâm truyền bá văn minh vào thời Hậu 
Băng hà. 

Theo Buckminster Fuller, làn sóng di dân đã 
dùng thuyền bè đi xa tới các đảo Thái bình dương, 
phía Tây qua tận châu Phi. 

Chúng tôi xin viết tóm tắt các hải lộ di dân 
do Fuller? hệ thống hóa như sau: 

- Thế hệ đầu tiên của người đi biển Đông 
Nam Á, dùng bè thả trôi từ Biển Đông theo những 
dòng hải lưu đi dọc bờ biển đến những nơi thuận 
tiện trong vùng. 

- Thế hệ thứ hai biết dùng buóm vuông loại 
căn bản chạy xuôi theo mùa gió Tây Nam vào mùa 
Hạ và Đông Bắc vào mùa Đông, đổ bộ sang bờ 
biển Trung Hoa và các đảo Nhật Bản. 

- Thé hé sau nữa, khi biết dùng buóm chay 
vát có khả năng đi chếch ngược chiều gió để hải 
hành đi khắp nơi. Trong giai đoạn này, các loại 
thuyền hai thân hay có thân phụ outriggers ra 


292 R, Buckminster Fuller. Sdd, tr. 135. 
288 


đời. Người Đông Nam Á mở ra những hải lộ di các 
nơi trên hai đại dương Ân Độ và Thái Bình. Trên 
Ấn Độ Dương, người Đông Nam Á đã đi hết con 
đường cho đến tận biển Ba Tư và Địa trung hải. 

Với cách lý luận này, Fuller đi đến những 
kết luán?? mới lạ và dé dàng thuyết phuc moi 
người như sau: 

- Những hải lộ di dân mang lại một hệ quả: 
ta thấy ngày nay mật độ dân cư của thế giới 
không được phân phối đồng đều. Bờ nước châu Á 
tập trung tới 54 phần trăm nhân loại mặc dù chỉ 
chiếm có 5 phần trăm diện tích địa cầu. 

- Ngoài khu vực “bờ nước châu Á”, phần còn 
lại của nhân loại rất thưa thớt, sinh sống rải rác 
và xa cách nhau. Căn cứ trên những hải lộ vận 
chuyển và mật độ dân cư, Euller kết luận rằng 
văn minh Bắc Á, châu Âu và châu Mỹ chỉ tương 
đối xảy ra mới đây. ?°* 


5.21. Dân số và tầm quan trọng của dân tộc 
Việt thời cổ 

Địa bàn dân tộc Việt thời cổ không những 
bao bọc tới gần 40 phần trăm vùng”bờ nước châu 
Á” mà lại chiếm trọn khu vực thuận hảo nhất cho 
sự sinh hoạt. Nếu thuyết Fuller chính xác, nó 
cũng đưa đến các hệ quả hiển nhiên như sau: 

Dân tộc Việt một chủng loại tương đối đồng 


?3 Sumet Jumsai. Naga, tr. 7. 
29%% R. Buckminster Fuller and Kiyoshi Kuromiya. Critical 
Path. St. Martin's Press. New York. 1981. 


289 


nhát có thé cüng là chüng dóng dáo nhát nhàn 
loai trong các thiên ky thứ 3 hay thứ 4 trước công 
nguyén. Uóc tính theo ty lé Fuller, Viét chüng có 
thể chiếm đến khoáng 15-20% dân số thé giới. Hỗ 
trợ cho thuyết này, thống kê thời nhà Hán trong 
sách Hán thư cho thấy đã có cả triệu người tại 
châu thổ sông Hồng (lúc đó còn hẹp) vào đầu 
Công nguyên. 


290 


Dymaxion World Map and Population Densities (Buckminster Fuller) 


và Dia-bán Bách-Viêt 

Hinh 118 Bản đồ của Fuller chứng minh sự liên hé 
giữa nguồn gốc văn minh, di dân và mật độ dân 

số. Lưu ý rằng địa bàn rộng lớn và quan trọng của 
Cổ Việt nằm trong vùng “bờ nước Châu Á” (Sách 


291 


Naga) 


Bản đồ của Fuller chứng minh sự liên hé 
giữa nguồn gốc văn minh, di dân và mật độ nhân 
số, lưu ý địa bàn rộng lớn và quan trọng của Cổ 
Việt trong vùng ”bờ nước châu Á” (Sách Naga). 

Biển Đông của Việt Nam là chiếc động cơ 
một thời đã đẩy đưa cái nôi văn minh loài người. 

Người Việt có lẽ đã nắm vai trò độc bá hàng 
hải. Nếu căn cứ trên sử liệu, trong thời kỳ đó 
người Ả Rập và Ấn Độ chưa xuất hiện giao thương 
trên biển. 

Hỗ trợ cho thuyết này là thuyết của Paul 
Rivet về ngôn ngữ Đông Nam Á (mà nhóm quan 
trọng nhất là Mon Khmer/ Việt Nam) đã được 
truyền bá đi bằng đường hàng hải đến Nhật Bản, 
Tasmania, Địa trung hải, châu Phi và châu Mỹ”. 


292 


A 


Thái =bình~Dương 


Ậ 


\ 


Melanesian 


^ 
Australian 


(4 -tÁ‹ugắt vë nging DHA di Gleis nai thes duchuo dngrhat 
Hinh 119 Nhóm quan trong nhát trong các ngón 
ngữ Đông Nam Á là Mon khmer/ Việt Nam dá duoc 
truyền bá di bằng đường hàng hải đến Nhật Bán, 
Tasmania, Địa trung hải, Phi Châu và Mỹ Châu. 

Nhà ngôn ngữ học này có lẽ là Học giả kiên 
trì nhất trong việc cố gắng thuyết phục mọi người 
hãy tin tưởng nơi chứng cớ ngôn ngữ khi muốn đi 
tìm sự thực về mối giao tiếp giữa Cựu và Tân thế 
giới. 

Trong những công trình nghiên cứu của 
Rivet, người ta lưu tâm tới một khám phá hoàn 
toàn mới lạ về tâm quan hệ mật thiết giữa ngôn 
ngữ và hàng hải. Sau khi chứng minh rằng có 
nhiều giống dân đã “khám phá” Mỹ Châu trước 
Colombo, Rivet căn cứ vào phương pháp từ nguyên 
ngữ hoc để đưa ra thuyết sau đây: "Tir trung tám 


293 


vùng Đông Nam Á, một thứ ngón ngữ duoc truyền 
bá đi bằng đường hàng hải đến khắp nơi như Nhật 
Bản, Tasmania, Địa trung hải, Phi Châu và Mỹ 
Châu”. Cuốn sách này lấy những từ ngữ Sumérien 
làm mốc rồi tìm một chuỗi danh từ tương đương 
của các thứ tiếng Melanesian, Polynesian, Nam 
dương Munda, Mon Khmer, Australian, 
Tasmanian và Ainu dé so sánh và di dén két luán 
rằng Đông Nam Á chính là nơi xuất xứ những 
chuỗi từ ngữ đó. ?°° 

Nhân đây, xin có dịp nhắc lại là ngôn ngữ 
Môn/Khmer đã nhiều lần được giới ngôn ngữ học 
đề nghị phải chỉnh lại cho đúng là Mon-Annam 
ngay từ thời Việt Nam thuộc Pháp cuối thế kỷ thứ 
19 (như Logan 1850, Forbes 1881 đã dé cập) và 
sang thế kỷ 20 vẫn còn được bàn luận qua lại, 
theo như một dẫn chứng dưới đây. 


A linguistie unity in the Mon-Khmer group (then 
called Mon-Annam) waes first pointed out by Logan and 
others and established on a sure footing by Keane in 1880. 
Forbes in his work, Comparative Grammar of the Languages 
of Further India (1881), íncontestably proved the exis- 
tence of this linguistic unity. In 1888 Müller * continued 
the same study further. Kuhn in 1889 while emphasising 
on this linguistic unity remarked ? “what is more 
strikiog 1s the relation with Annamite; there is undeniable 
relation. of the monosyllabic group: Khasi-Mon-Khmer 
with Kolh, Nancowry, snd the dialects of the aborigines 
of Malacca.” 


295 Paul Rivet. Sumerien et Oceanien. Trong Collection 
linguistique. Paris. 1929. 


294 


Hinh 120 Hinh sao chép doan ván trong sách "Pre- 
Aryan and Pre-Dravidian in India" cüa Sylvain Lévi, 
Jean Przyluski, Jules Bloch.1929, trang i- Introduction. 


I1 


Hinh 121 Người Mon (Mién) và Việt Nam không 
những gần nhau từ hồi tiền sử mà dưới thói nhà 
Nguyễn, Mường Lữ của Việt Nam chiếm một phần 
đất Miến (Diến Điện). Bản đồ trên do Thierry 

khảo sát và vẽ, in năm 1835. 


5.22. Nhớ về các chuyến vạn lý xuyên dương 
Mang tâm trạng một thuyền nhân xa xứ nhớ 
tới những ngày xuân của tiền nhân nơi đất khách 
trong các chuyến hải hành vạn lý xuyên dương đã 
bị đời quên lãng, chúng tôi xin chép lại đây những 
thành tích lẫy lừng của tổ tiên dân Việt ta và cũng 


295 


là những anh hùng bién cả ngày xưa. 

Tuy vậy bài viết này, như đã được trình bày 
kèm theo với nhiều dẫn chứng, không phải là 
truyện giả tưởng. 

Chúng ta đồng ý với học giả Buckminster 
Euller trong câu phát biểu có tính chất triết lý của 
ông như sau: những dân tộc Đông Nam Á (trong 
đó thành phần cốt cán là dân Việt Nam) đứng biệt 
lập với những giống dân khác vì họ được thiên 
nhiên ban phát cho cái bản năng của loại dân 
nước, dân thuyền. Họ đã từng nắm được chân lý 
kiến trúc bằng cách kết hợp những vật liệu nhẹ” 
áp dung vào đời sống. ?? 

Đi theo quan niệm của Buckminster Fuller, 
chúng ta cũng như ông, cùng mong rằng vì sự 
sống còn của nhân loại trong tương lai, con người 
nên noi theo chân lý “Nước” đó mà tiết kiệm vật 
liệu, năng luong v.v... ?°7 


2% Sumet Jumsai. Naga, Epilogue. 
297 Sumet Jumsai. Naga, tr. 174. 


296 


^ A tm lọt Societ Aun Contient 
cergared mo fe dovt 


Hinh 1 22 Dién tích "luc dia" Dóng Nam Á thói 
Băng dá rộng lớn hon toàn thể nước Trung Hoa 
hiện thời 9.561.000 km2 (3.691.521 dặm vuông) 

hay hai lần lớn hơn châu Âu (1.905.000 dặm 
vuông). 


Nền văn học dân tộc, theo đúng nghĩa phải 
phản ảnh các sinh hoạt của dân tộc ấy. Tuy vậy văn 
học nước ta đã có một khoảng trống quá lớn về 
hàng hải.? Ngày xưa, nền Văn hóa Nước tiền tiến 
của nhân loại đã khởi sự tại vùng quê hương chúng 
ta. Cho đến nay, sinh hoạt sông biển vẫn tiếp tục 
quan trọng biết là nhường nào. Thế nhưng, văn học 


^? Trong Nguồn gốc Mã lai của Dân tộc Việt Nam, Sài Gòn. 
1971, tác giả Bình Nguyên lộc có đưa ra ý kiến tương tự. 


297 


dà vó tinh làng quén. 

Triết ly sóng của dàn tộc chúng ta thật là cao 
và đã có sẵn. Theo một số Học giả đương thời, 
người Việt là giống dân cư bản địa tại vùng Biển 
Dóng?? với nén “Văn hóa Nước“. Xin hãy ngưng 
việc tìm kiếm những thuyết “hão huyền” nào đó ở 
Tàu, ở Tây... 

Và cũng đã đến lúc chúng ta không còn thể 
đọc tiền sử của Việt Nam một cách lầm lẫn, để lạc 
mất quá khứ và nguồn gốc dân tộc. 

Cho dù bài này không thuyết phục hoàn 
toàn được độc giả theo ý người viết, chúng tôi 
luôn luôn giữ vững niềm tin tưởng rằng với các 
chứng liệu mỗi ngày mỗi nhiều thêm, rồi ra sẽ có 
những người viết khác chứng minh sự thực. 


29 Xem William Meacham, Origins and Development of the 
Yüeh Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on 
the Mainland of East Asia, sưu tập The Origins of Chinese 
Civilization, edited by David N. Keightley, London 1983, tr. 
147-175. 


298 


Viét Nam nàm ngay khu vuc trung uong. 


299 


Chương 6 - Người Việt thói có và 
hàng hải 


6.1. Sông và biển ngày xưa 

Hiện nay, đời sống người Việt dán dán 
nhuốm đậm thêm màu sắc văn minh thành thị. Vì 
vậy nhiều người đã tưởng rằng dân Việt cũng chỉ 
là một thứ dân “lục địa” bình thường như hầu hết 
các dân tộc khác trên thế giới. Khá hơn một chút, 
họ có thé nghĩ rằng chỉ có một phán dân số ở 
miền đồng quê nước ta sống với bờ biển, sông 
rạch như tổ tiên họ đã từng một thời sinh tồn với 
ngư nghiệp. Tệ hại hơn, có người nghĩ rằng dân 
Việt sợ biển. 


Hình 124 Cảnh sông nước Việt Nam (Voyage to 
Cochinchina, John White, ấn bản 1824. Oxford 
University Press in lại 1972). 


300 


Chương này nối tiếp chương Hàng hải, 
truyền thống lâu đời Việt Nam” có chút ước vọng 
nêu ra những minh chứng về sự hiện hữu của một 
trong những truyền thống đặc biệt và lâu đời nhất 
của dân tộc: truyền thống hàng hải. Chúng tôi 
muốn nhân cơ hội này để kêu gọi đồng bào lưu 
tâm gìn giữ cái gia sản quý báu này, đồng thời 
chúng tôi cũng muốn nói với một số người nước 
ngoài đã thăm viếng xứ sở chúng ta nhưng không 
thấu hiểu truyền thống đặc thù này của dân Việt, 
rằng: “xin đừng vì thấy một vài thủy thủ chúng tôi 
ngày nay đi biển say sóng, hay một số người nước 
chúng tôi lúc này có vẻ như không mấy thích hàng 
hải mà vội quên di là người Việt đã khói sự dòng 
sinh mệnh dân tộc bằng cuộc sống với biển cả 
hàng chục ngàn năm trước đây”. 


6.2. Những dân cư hiếu hòa nhưng bất hạnh 

Tổ tiên người Việt Nam cũng như tổ tiên 
những người Đông Nam Á khác, đã cư trú tại vùng 
đất hiện tại từ rất lâu đời. Tuy có nhận thêm một 
vài ảnh hưởng sinh hoạt từ ngoài đem vào nhưng 
những yếu tố văn hóa căn bản và chính yếu tại địa 
phương vẫn tồn tại đến ngày nay. 

Trong khi nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á 
thời cổ, các nhà khoa học đều đồng ý ở một điểm 
là tuy có nhiều tranh chấp, xung đột giới hạn giữa 
những bộ lạc; nhưng chiến tranh diệt chủng đã 
thực sự không bao giờ xảy ra trong vùng. Người 
Đông Nam Á sinh sống tương đối hòa thuận với 


301 


nhau hơn tất cà mọi giống người ở những noi khác 
trên quà địa cầu này. Giáo su D. G. Hall thuộc 
Viện dai hoc Luân Đôn cho rằng phần đông các 
nhóm chủng tộc chính vẫn còn cư ngụ ở vùng đất 
cũ mà tổ tiên họ đã chiếm cứ từ những ngày xưa. 

Cũng có những toán dân di cư di từ nơi này 
đến nơi khác nhưng di dân đã không tạo nên quá 
nhiều xáo trộn ghê gớm cho môi trường sinh 
sống. Hall miêu tả những hoạt động đó nhu sau: 
^.. Nhưng đây không phải là các cuộc di dán theo 
đúng với cái nghĩa thông thường. Sự di chuyển rất 
chậm chap, dán di cư di theo nhiều dot kéo dài, 
cùng với sự đồng hóa giữa dân chinh phuc và bị 
chinh phục. Trong thời gian ấy, dán cư đến chiếm 
ngụ trước sử dụng ngôn ngữ và thích nghỉ với tập 
tục của đợt người di cư vào sau. Hiếm thấy trường 
hợp nào họ tiêu diệt hay trục xuất nhau và cũng 
không có sự thay thế đại quy mô của cả một khối 
lượng lớn vì lý do chủng tộc. Như vậy yếu tố căn 
bản về nhân chủng của dân cư vùng lục địa Hoa 
Án vẫn là giống Mã lai Nam dương”. 

. Đông duong còn duoc goi là bán đảo Hoa 
Ấn vi lý do vùng đất này nhận ảnh hưởng của hai 
văn hóa lớn Trung Hoa và Ấn Độ. So sánh phương 
pháp xâm nhập của người Trung Hoa và người Ấn, 
các nhà sử học nhận thấy nhiều điểm khác nhau. 
George Coedès viết rằng: “Người Trung Hoa lo 
xâm chiếm và sát nhập: quân đội chiếm cứ đất 
dai, quan lai reo rác ánh sáng văn minh... Sự du 
nhập và len lỏi của Án Độ thì thường bao giờ cũng 


302 


ôn hòa, không ở đâu có sự tàn phá... Người Án Độ 
không hề dùng quân sự chiếm cứ sát nhập một 
nước nào... Văn minh Án Độ du nhập ôn hòa, ngay 
từ khởi đầu đã tới sát ngay những nơi mà thuyền 
buôn của họ neo lại... Những nước mà Ân Độ đã 
chiếm được một cách ôn hòa bằng uy tín của văn 
hóa thì vẫn giữ nguyên được cá tính và tiếp tục 
phát triển, tùy theo tinh thần riêng của mình.. 29, 

Nước Việt thật bất hạnh vì không có cái may 
mắn của các xứ khác ở Đông Nam Á. Nước ta bị 
Tàu xâm lăng nhiều lần, bị cai trị khắc nghiệt và 
cố ý đồng hóa trong suốt thời gian dài tới hơn một 
ngàn năm. Ông Lê Văn Siêu, tác giả cuốn sách 
Văn minh Việt Nam cho cái cảnh nguy khốn của 
dân ta là đã “mấp mé ở miệng hố mà 99 nước Việt 
khác đã bị vùi sâu để sát nhập vĩnh viễn vào bản 
đồ của Trung Hoa”. 


9? Coedés George. Histoire ancienne des états Hindouisés 
d'Extréme Orient. 1944, tr. 41-42. 


303 


Hinh 125 Ánh huóng hai nén ván hóa Trung Hoa 
và Án Độ 
vào Dóng duong. 


Trong khi dó thi ké tir truóc Cóng nguyén, 
dân Ấn, dân Ả rập, dán Mã lai và dân Việt đã giao 
tiếp. Chủng tộc tuy khác biệt nhưng tất cả đã 
cùng gặp nhau ở sự ưa thích nếp sống hàng hải, 
muốn thánh thoi an nhàn và thù ghét chiến tranh. 
Bỗng nhiên, người Trung Hoa từ phương Bắc tràn 
xuống. Tính tình dân đó không giống dân địa 
phương, họ rất hiếu chiến và chỉ lo xâm lược hầu 
phát triển một đế quốc lục địa. Người Trung Hoa 
mang theo đến nước ta, chiến tranh, tàn phá, giết 
chóc, truy diệt... Quan niệm sắt máu của dân Việt 
ta sau này đối với các nước láng giéng hay với 


304 


chính nguói dóng chüng néu có, thi theo các Hoc 
giả kim thời, cũng là do ảnh hưởng tàn hai từ 
người Trung Hoa đem lại mà thôi. 

Tuy không may mắn, nhưng dân tộc chúng 
ta vẫn tranh đấu và nhờ đó quốc gia chúng ta vẫn 
tồn tại cho đến ngày nay. Một trong những yếu tố 
quyết định đến sự trường tồn của dân tộc có lẽ đã 
“âm thầm” nằm dưới danh nghĩa “truyền thống 
hàng hải”. Nhân đề cập đến ảnh hưởng văn hóa 
Ấn Độ và Trung Hoa vào Việt Nam, chúng tôi xin 
mạn phép góp vào hai nhận xét liên hệ đến hàng 
hải như sau: 

Như các nước Đông Nam Á khác, nước Việt 
chưa bao giờ bị Ấn Độ đô hộ nhưng ảnh hưởng 
văn minh hàng hải của khối Ấn Độ, Ả Rập, Mã Lai 
lại rõ rệt tại nước ta. Hai cuốn sách có uy tín và 
quen thuộc với giới hàng hải Việt Nam Cộng hòa 
vào hai thập niên 1960 và 1970 đã bàn đến những 
ảnh hưởng này về ghe thuyền một cách rành rẽ 
là: 

Junk Blue Book: A Handbook of Junks of 
South Vietnam (Advanced Research Projects 
Agency, DOD, Washington D. C., 1962) 

Thanh thw vé tàu thuyén Cán duyén Mién 
Nam Viét Nam, Blue Book of Coastal Vessels, 
South Vietnam (Remote Area Conflict Information 
Center, Columbus, Ohio, 1967) 


305 


Historical tafuences oa South Vietnamese Boat De v. Chinese junk 
Y Losi Thuyền 
Hoa Nam 


$ 
t Western S 
Kỹ-thuật Tây Phuêng 
Arah-Inélan dhew : .—.— 


osi Thuyền r^ — dep arini trao 
Legi Thuyền Hidasi — asc "a 


Hinh 126 Cách kiến trúc ghe thuyền Việt Nam với 
các ánh hưởng: (1) Hoa Nam từ phía Bắc xuống. 
(2) Án, Á Ráp, Mã Lai, từ phía Tây Nam lai. (3) Ky 
thuát máy móc phuong Táy. 


(2) Nuóc Viét bi nói thuóc Trung Hoa cá 
ngàn năm. Tuy vậy, nhờ tinh thân dân tộc vững 
mạnh, mức độ người Việt bị người Trung Hoa 
đồng hóa đã không sâu đậm quá đến độ như 
người ta vẫn thường tưởng tượng xưa nay. Để 
đánh giá sự thành công hay thất bại của chính 
sách “Hán hóa” đó chúng ta cần phải có thêm 
những công trình nghiên cứu sâu xa hơn và rồi 
chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn đến nhiều cuộc tranh 
luận như đã từng xảy ra trước đây. Dù sao chăng 
nữa, sự kiện hiển nhiên vẫn là ảnh hưởng văn 
minh hàng hải của Việt tộc còn tiếp tục bao trùm 
khắp các vùng duyên hà, duyên hải Trung Hoa 
cho đến ngày nay. Trên khía cạnh đặc thù hàng 
hải, ta có thể yên tâm mạnh mẽ phát biểu rằng 
người Việt dù đã bị mất một phần đất cho Tàu, 


306 


cüng dà vó tinh khóng tính toán mà lai thành 
công trong việc đồng hóa người Trung Hoa vé nếp 
sóng bién cá, sóng nuóc. Sinh hoat trén bén, duói 
thuyén sóng hó bién nuóc vüng Hoa Nam mà ta 
thấy ngày nay di từ ảnh hưởng hàng hải của giống 
Việt. 

Những tài liệu nghiên cứu có đề cập tới ảnh 
hưởng “hàng hải thuần túy của người Việt” trên 
đất Trung Hoa đã được khảo cứu rất nhiều. Sau 
đây ta chỉ xin nêu ra ba tập sách giá trị, có uy tín 
mà các giới nghiên cứu hàng hải đều biết như là 
những tài liệu căn bản: 

- The Junks & Sampans of the Yangtze, G. R. G. 
Worcester, Naval Institute Press, Annapolis 1971. 
- Eighth Voyage of the Dragon History of 
China's Quest for Sea Power, Bruce Swanson, 
Annapolis, 1982. 

- The Nanhai Trade A Study of the Early 
History of the Chinese Trade in the South China 
Sea, Wang Gungwu, Journal of the Malayan 
Branch Royal Asiatic Society, Kuala Lumpur 
1959. 

Ngày nay các quóc gia Dóng Nam Á doàn 
kết được với nhau cũng là vì nhiều lý do sâu xa, 
liên hệ đến gốc rễ văn hóa và chủng loại. Dân Việt 
Nam vì vị trí đặc biệt, dù chưa từng chính thức 
đại diện cho toàn khối, nhưng đã từng có công lớn 
trong việc ngăn chặn tai nạn Hán hóa, giữ cho các 


307 


quóc gia Dóng Nam Á báo toàn duoc nén tu chü. 
301 


6.3. Dân Việt thời Đồ Đá 

Văn minh của người Việt mà sách vở phương 
Tây ghi là Yüeh hay Yueh hay Yue tuy rất cổ xưa 
và đã tràn lan khắp vùng Đông Á rộng lớn nhưng 
nhất định không phải là nguyên nhân chính phát 
xuất ra nền văn minh Trung Quốc thời nguyên 
thủy. Cổ sử ghi như vậy có thể coi là chính xác vì 
văn minh Trung Quốc khởi thủy xa vùng duyên 
hải, tức là chỗ mà dân Việt cùng các giống dân 
miền biển khác sinh sống từ trước đó rất lâu. Sau 
này đến thời Xuân thu Chiến quốc, tuy người Việt 
có chịu ảnh hưởng phần nào văn minh Tàu nhưng 


31 Hoc giả Hoàng Văn Chí đã bàn về thành tích đó trong 
đoạn văn tiếng Anh mà chúng tôi xin chép lại nguyên văn 
như sau: "The map of China and Vietnam suggests the 
image of a huge funnel whose cone is the mainland of 
China, with Vietnam as the long narrow spout. This analogy 
has historical relevance, for throughout history the Chinese 
have repeatedly attempted to pour through the Vietnamese 
corridor, the only land route to the rice growing plains of 
South east Asia. The Vietnamese have always managed to 
drive them back. The successive incursions of China's 
expansionist dynasties the Han, the Mongol deploying 
Khublai Khan's seemingly irresistible hordes, the Ming and 
the Manchu were halted by Vietnamese arms. in so doing, 
the Vietnamese have not only secured their own 
Independence, but have also saved the whole of south east 
Asia from a gradual but unrelenting process of Han hwa, or 
'Hanisation'." (From Colonialism to Cummunism, a Case 
History of North VietNam, Frederich / Praeger Publisher, 
New York & London 1964, tr. 5-6). 


308 


không thé nào gọi ho là người Trung Hoa được. ??? 

Theo các tài liéu kháo có mói dáy nhát, 
người Việt là giống dân từ thời Băng dá, đã sinh 
sống dọc theo duyên hải Đông Á. Vùng này kéo 
dài từ vùng châu thổ sông Hoài qua sông Dương 
Tử, Tây Giang, Hồng Hà và có lẽ đến cả vùng cửa 
sông Mê Kông nữa. 

Trong cổ sử, đôi khi người Trung Hoa dùng 
danh từ “Việt” để gọi chung dân cư sống ở phía 
Nam sông Dương Tử. Ngày nay, họ vẫn gọi ngôn 
ngữ vùng Quảng Đông là Việt ngữ. Vùng biển 
người Việt vẫy vùng lúc xưa bao quanh Quảng 
Đông và Nam Phúc Kiến được mang danh là Việt 
Dương. Cho đến đời Minh, cuốn sách Yüeh Yang 
Chen Lu Chi bàn về các phương vị độ la bàn từ, 
còn nói là góp nhặt tài liệu tại Việt Dương tức 
biển Quảng Đông. 

Từ xưa đến nay, đã có nhiều vùng đất, nhiều 
tộc dân mang tên Việt này, Việt nọ, và tất cả cùng 
có một đặc điểm đồng nhất là ưa thích hàng hải. 

Việt Nam ta ngày nay liên hệ ra sao đối với 
"Yüeh" (theo phương Tây), với Việt thời Xuân Thu 
hay Bách Việt theo người Trung Hoa?® hay đại 


392 William Meacham. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia. Suu táp The Origins of Chinese 
Civilization, edited by David N. Keightley. London. 1983, tr. 
149. 

39 Trong Góc Ré Triết Việt Triết gia Kim Định viết: Chữ Việt 
này có lâu trước cả chữ Bách Việt gặp thấy ở sách cổ của 
Tàu như Kinh Thu, Ngô Việt Xuân Thu... 

309 


loai như váy cần những nghiên cứu sâu sắc hon. Ở 
đây chúng ta xin tạm gác chuyện đó lại một bên, 
để đi theo các nhà khảo cổ học hỏi trước hết về 
các nền văn minh bản địa Hòa bình, Bắc Sơn. 


Hình 127 Địa bàn sinh hoạt rộng lớn của người 
Việt cổ, dọc theo châu thổ những sông Hoài, sông 
Dương Tú, Tây giang và Hồng Hà. 


Tạp chí Khảo cổ học (Hà Nội 1976. 2: 18) 
cho biết Bắc Việt Nam là nơi mà việc “định tuổi” 
các cổ vật được coi là đầy đủ và chính xác nhất ở 


310 


trong vùng Đông và Đông Nam châu Á. Theo đó, 
hai nền văn minh chính có số tuổi hơi trùng nhau: 
Hòa bình 9.000 - 5.600 trước công nguyên và Bắc 
Sơn 8.300 - 5.900 trước công nguyên. 

Về các di vật của hai nền văn minh này, 
những nhà khảo cổ tìm thấy các rìu đá mài khá 
nhẫn, các đồ gốm kiểu quấn thừng. Người ta đã 
gia súc hóa loài trâu và canh tác các loại cây có 
củ cùng trồng lúa trên sườn đồi °9%. 

Wilhelm G. Solheim II lại tin rằng dân 
chúng nền văn minh Hòa bình có thể đã biết 
trồng trọt 15.000 năm trước công nguyên. 
Solheim cũng cho là thuyền độc mộc được dùng ở 
Đông Nam Á 5.000 năm trước công nguyên, 
thuyền có thân phụ (outrigger) xuất hiện 4.000 
năm trước Công nguyên, đồng thời những chuyến 
hải hành ngẫu nhiên từ Đông Nam Á đến Đài 
Loan, Nhật Bản cũng đã xảy ra, dân cư Hòa bình 
mang đến các đảo này cách thức trồng khoai 
so?9?». 

Vào một dip khác, Solheim dua ra giả 
thuyét là trong thói gian dài nhiéu ngàn nám, dàn 
cu nội dia cũng nhu dân cư duyên hải cùng song 
song đạt được những tiến bộ trong việc cải thiện 
sự sinh hoạt. Nhóm Hòa bình, sau hàng ngàn năm 
phát triển, đã rời nơi cư trú quen thuộc của họ tại 
vùng núi non mà di chuyển xuống vùng thung 


304 Jeramy N. C. S. Davidson 1975. Sdd, tr. 80 - 99. 
35 Wilhelm G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past, 
báo National Geographic. March 1971. 


311 


lüng duyén hà, sau dó tiép tuc ra tói duyén hài và 
cuối cùng giống dân này hiển nhiên đã sống với 
môi trường biển cả. Solheim lấy dẫn chứng cho sự 
đi dân này từ nguyên do: khoa khảo cổ không tìm 
thấy một chứng tích cụ thể nào về sự cư trú của 
con người ở vùng bình nguyên lúc cổ xưa?99. 

Malcolm F. Farmer căn cứ vào những chứng 
tích đã tìm thấy từ trước của James Hornell, G. R. 
S. Worcester, Clinton R. Edward, A. C. Haddon v. 
v. ; quả quyết rằng Vinh Bắc Bộ và Hoa Nam là 
vùng có nhiều phát minh trước hết của nhân loại 
liên hệ đến ghe thuyền. Nói về bè trên thế giới, 
Farmer phát biểu rằng: “Sự phân phối bè khắp 
Thái bình dương đã cho thấy bè là phương tiện 
đầu tiên dùng cho những chuyến di xa. Bè cũng là 
thứ ghe thuyền đầu tiên chay được nhờ buóm 
(không phải do sức người chèo chống nữa)”. 

Sau đó khi kể đến kỹ thuật khâu kết các 
tấm ván với nhau, rồi phát minh đóng thuyền có 
khung và sườn, Farmer nhận thấy giống dân hàng 
hải vùng ấy biết phối hợp kỹ thuật xa gần, mới cũ. 
Farmer viết đại lược như sau: “Có lé ở Vịnh Bắc 
Bộ và ở Hoa Nam, truyền thống thuyền độc mộc 
đã hòa hợp với truyền thống bè, và truyền thống 
đóng thuyền bằng khung, bằng sườn ảnh hưởng 
từ cả hai thứ trên... Trong trường hợp ghe thuyền, 
những vấn đề căn bản nhiều hay ít gì cũng đều 


5$ Wilhelm G. Solheim II. An Earlier Agricultural 
Revolution, trong Scientific American 226. 4. 1972, tr. 34 - 
41. 


312 


rộng mở dé con người có cơ hội chứng tỏ duoc 
khả năng kiến tạo của mình. Thuyền bè đáng 
được kể là chứng tích thành công to lớn của loài 
người ”. 


Hình 128 Bè được phân phối khắp Thái bình 
dương. 


Khi bàn về những chuyến vượt Thái bình 
dương thời cổ xưa, Carleton S. Coon cho rằng 
trong tiền bán thiên kỷ thứ 3 trước công nguyên, 
mặt biển rất êm; đó là giai đoạn mà thời tiết lý 
tưởng cho việc hải hành?*?, Nếu có giả thuyết nào 
nói về người Đông Nam Á hay người Việt đến 
châu Mỹ ngay trong thời đại đồ đá thì cũng có thể 
là chuyện hữu lý. 
3°” Malcolm F. Farmer. Sdd, tr. 22 - 26. 

308 Carleton S. Coon. The Story of Man From the First 


Human to Primitive Culture and Beyond, New York. 1955, 
tr. 359. 


313 


Vé trang cu trén thuyén bé, cuón sách The 
Junks and Sampans of the Yangtze (US Naval 
Institute Press, Annapolis, 1971) cho biét vào 
khoáng nám 2.000 truóc Cóng nguyén, neo duoc 
sử dụng lần đầu tiên (có lé loại neo bằng dá). Gần 
đây bằng các phương pháp định tuổi lớp Mangan 
tích lũy trên mặt neo đá tìm thấy ở bờ Tây nước 
Mỹ và phân tích chất đá, ông Clermont Charmain 
Đại học California cho rằng có thể khẳng định 
người phương Nam Trung Hoa 3.000 năm trước 
đây đã đến châu Mỹ. Suy ra, kỹ thuật dùng dây để 
buộc thuyền, để kết vật liệu với nhau đến lúc đó 
chắc đã hoàn thiện lắm. 


Hình 129 Các loại neo đá này tìm thấy ở bờ biển 
California vào thập niên 1970 được nhiều nhà 
khảo cổ tin tưởng là có xuất xứ từ Đông Á 3.000 
năm xưa”. 


6.4. Dân Việt thời Đồ Đồng 

Nhờ thâu lượm được khá nhiều tài liệu khảo 
cổ, ngày nay người ta đã lập được một bảng liệt 
kê thời gian diễn tiến các nền văn minh ở Bắc Việt 
3° Stone Anchors: Asiatic Shipwrecks off the California 


Coast, Anthropological Journal of Canada, Vol. 18, No. 3, 
1980: 20. 


314 


Nam. Theo tác giá Meacham: Nén ván minh Dàu 
Duong (4.000 - 3.000 truóc Cóng nguyén) dánh 
dấu vết tích sinh sống đầu tiên của cổ nhân trên 
bình nguyên sông Hóng?"?. Sau đó đến Phùng 
Nguyên (3.000 - 1.500 trước Công nguyên), là nền 
văn minh căn bản khai nguyên cho thời Đồ Đồng 
của nước ta. Chứng tích về sự tiến triển kỹ thuật 
qua Gò Bông (2.000 trước Công nguyên) liên tục 
qua Đồng Đậu, Gò Mun, và cuối cùng là Đông sơn 
(700 trước Công nguyên), thời cực thịnh của đồ 
đồng Lạc Việt. 

Trong giai đoạn văn minh tiên Đông sơn, 
nhiều học giả phương Tây ghi nhận sự phát minh 
một cách thức kiến trúc ghe thuyền đặc biệt Đông 
Nam Á, đó là cách kết ván lại với nhau hay gỗ 
khâu (sewn plank boat) Pierre Yves Manguin tìm 
ra rằng kỹ thuật này đã lan truyền khắp Thái bình 
dương, tác giả ước đoán cả niên đại tiền nhân ta 
mạo hiểm ra khơi như sau: “Vào thời gian người Ai 
Cập đóng tàu cho hoàng gia Cheops (2.600 nàm 
trước Công nguyên) thì ở bờ bên kia Ấn Độ Dương, 
người Đông Nam Á đã giương buồm khởi hành ra 
Thái bình dương, có thể phỏng định là bằng các 
loại thuyền ván kết ”11. 

310 Meacham, William. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia, sưu tập "The Origins of Chinese 
Civilization", edited by David N. Keightley. London. 1983, 
tr. 157, 160. 

311 Pierre Yves Manguin. Sewn Plank Craft of South East 


Asia, trong suu táp Sewn Plank Boats, tóng két các phüc 
trình của Hội nghi khảo có và nhân chủng ở Greenwich 


315 


Những tài liệu bàn đến tính cách hàng hải 
của Đông sơn thật phong phú. Khi bàn đến “Ảnh 
hưởng Đông sơn và Văn hóa Việt tại châu Mỹ” của 
chúng tôi xin lược duyệt một phần nhỏ những 
công trình nghiên cứu có tính cách quốc tế toàn 
cầu đó. Trong các nền văn minh thời cổ của nhân 
loại, Đông sơn nổi bật hơn tất cả vì ảnh hưởng 
rộng lớn của nó đi qua nhiều mặt đại dương. 


Hinh —€— trên tang trông dang Hoang-ha 


NS à d AKF Ta 


aat | Ed | 
Dem 17777! 


Ân; um 
P d MRNA aie 9i 3) 
"^ =1 y m. 


Hinh d «4 trên tang trồng dong Ngọc -16 
Hinh 130 Hầu hết các trống đồng Đông sơn đều 
có ghi lại những hoạt động hàng hải. 


Qua những chứng tích trên trống đồng và 
các sản phẩm khác của Đồng sơn, người ta ghi 
nhận được các tiến triển vượt bực về kỹ thuật kiến 
trúc ghe thuyền. Những phát minh này có lẽ đã 
làm đảo lộn cả kỹ nghệ hàng hải và đưa người 
Việt chúng ta đi xa hơn người phương Tây hàng 
ngàn năm tiền tiến hơn trong nghề đi biển: 

- Cánh buồm được phát minh không những 
đã thay thế cho bắp thịt khỏi phải chèo thuyền mà 
còn giúp con người thực hiện những chuyến đi xa, 
có thể nói là gần như vô tận vào thời đó. Buồm 
tháng 12. 1984, edited by Sean McGrail and Eric Kentley, 
Greenwich. 1985, tr. 319-343. 

316 


hinh vuóng dói qua hinh tü giác, bón canh dài 
ngán khác nhau và quan trong hon hét là cách 
treo buóm dé nguói thüy thü có thé düng duoc cá 
hai mát của cánh buóm (fore and aft), hầu đón gió 
tót hon. 

- Cáy xiém duoc phát minh dé chóng vói dó 
giat, giáp cho thuyén buóm di chéch nguoc vói 
chiều gió. Nhờ đó người ta có khả năng hải hành 
theo mọi hướng và thuyền bè không còn bị lệ 
thuộc quá nhiều vào hướng gió. Từ đây, người 
thủy thủ hết lo sợ bị sóng gió ngăn chận đường 
về. 


6.5. Người Việt thời Xuân thu Chiến quốc 

Theo sử sách Trung Hoa, trước khi nước Tàu 
bành truóng, người Việt (Yüeh) đã từng chiếm ngu 
những vùng đất rộng từ duyên hải Sơn đông qua 
Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc 
Kiến, Hồ Nam, xuống Nam rặng núi Lĩnh nam, 
qua tận Bác Việt.?12 

Vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, một số 
thị tộc Việt ở Chiết Giang thành lập nước Việt do 
một nhà quý tóc ho Mi lãnh đạo. Buổi đầu trên 
bốn thế kỷ, nước Việt chỉ là một nước phụ dung 


31? Nguyên-văn: From the Chinese records, the Yüeh people 
must have occupied areas from coastal Shan tung through 
Chiang su, An hui, Chiang hsi, Che chiang, Fu chien, 
Hunan, south of the ranges in Ling nan, and down to 
Tongking. (Harold J. Wiens. China's March towards the 
Tropics. Yale University, 1954, tr. 114.) 


317 


của nước Ngô, nhung đến đời Câu Tién phá được 
Ngô, xưng bá miền Giang Hoài. Nước Việt vào 
thời cường thịnh gồm cả Triết giang và Giang Tây, 
phía Bắc tới sát bán đảo Sơn Đông. Nước này chỉ 
tồn tại được 600 năm, nhưng những thành tích 
hàng hải của người nước Việt thời Xuân thu đáng 
được kể là rất to lớn. Chúng tôi xin lược duyệt vài 
điểm như sau: 

Vì nhu cầu phòng thủ, lực lượng hải quân 
đầu tiên của Á Đông, với tổ chức đúng nghĩa của 
nó, được thành lập có lẽ ngay từ khi nước Việt lập 
quốc (thế kỷ 9 trước công nguyên) Sử Trung Quốc 
đã đề cập đến hoạt động của hải quân này vào 
năm 472 trước công nguyên°!3. 

Thời Chiến quốc, hai nước Ngô và Sở cùng 
trang bị thủy quân. Các tác giả Joseph Needham, 
Wang Ling, Lu Gwei Djen cho là hai tổ chức đó có 
trước hải quân nước Việt, nhưng quyết đoán là hải 
quân nước Việt thực sự hoạt động ngoài biển và 
chắc chắn hùng mạnh nhất. Vua Câu Tiễn lập một 
hạm đội 300 chiến thuyền với 8.000 thủy thủ và 
một hạm đội khác gồm toàn lâu thuyền, quân số 
hơn 3.000 người. 314 

Theo Hậu Hán Thư và Thái bình hoàn Vũ 
Ký, ngoài việc chế tạo lâu thuyền, nước Việt còn 
kiến trúc chiến hạm bọc đồng. Theo Việt tuyệt 
thư, thuyền chạy buóm thời đó dài tới 120 bộ Anh. 


333 G. R. G. Worcester. The Junks and Sampans of the 
Yangtze. Annapolis. 1971. 
34^ Needham SCC, Vol. 4. Cambridge 1971, tr. 440. 


318 


315 


A model of a battleship used by the state of Yue during the 
Warring States period in China between 475 BCE to 221 BCE. From the 


| 
(Zhejiang Provincial Museum in Hangzhou, Zhejiang province, China. 


Hinh 131 Lâu thuyền chay buóm của nước Việt 
thời Chiến quốc. 


Sách Hải Vật Di Minh Chí của Trung Hoa 
cũng đề cập tới các phù bản như cánh bay được 
gắn trên các hải ham nước Việt. 316 Tàu đồng và 
cây xiếm chắc đã được phát minh từ trước, song 
song với nhiều tiến triển về trang cụ hàng hải 
khác, nhưng rất tiếc ngày nay ta không còn có thể 
tìm ra thêm chứng cớ. Tuy vậy, đây thực sự là lần 
đầu tiên những tiến trình hàng hải quan trọng 
như vậy được ghi chép trong sử sách nhân loại. 

Dấu vết giao thương của người Việt sang 
đến Đại Hàn, lên tận Siberi, thường xuyên qua lại 
khắp Đông dương. Họ cũng đã thám hiểm Thái 
bình duong. ?!” 

Nếu lý thuyết của Otto Petterson đúng thì 
315 Needham SCC, Vol. 4. Cambridge 1971, các tr. 440, 665. 


316 Needham SCC, Vol. 4. Cambridge 1971, tr. 618. 
317 Needham SCC, Vol. 4. Cambridge 1971, tr. 441. 


319 


thời tiết trên bién 2, 3 ngàn năm trước đây rất tốt. 
Nhờ yên sóng, lặng gió; những người Cổ Việt thời 
Xuân Thu hay tiền nhân của họ có nhiều cơ hội 
sinh tồn trên những đường hải hành xuyên dương 
hơn chúng ta ngày nay. 


6.6. Đế quốc Nam Việt thời Triệu Đà 

Nhà sử học Trần trọng Kim ghi chép nhà 
Triệu (207-111 trước Công nguyên) vào giai đoạn 
“Thượng cổ Thời đại” trong sử nước ta và chỉ kể 
Bắc thuộc Thời đại là từ năm 111 trước công 
nguyên đến 931 sau Công nguyên mà thói?!?. Một 
vài nhà sử học không đồng ý như vậy và cho rằng 
nước ta đã bị Bắc thuộc kể từ năm 207 trước công 
nguyên. 

Khoảng trước năm 179 trước Công nguyên, 
Triệu Đà xâm lược nước Âu Lạc của dân tộc Việt 
rồi sáp nhập vào nước Nam Việt. Lê Văn Hưu, sau 
đó là các nhà sử học Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên 
đều cho rằng Triệu Đà là vua nước Việt, xếp 'kỷ 
nhà Triệu' như một triều đại chính thống trong 
lịch sử Đại Việt. Đây là một sự nhầm lẫn. Đến thế 
ky 18, Ngô Thi Sy (1726-1780) trong cuốn Việt sử 
Tiêu Án mới bác bỏ sai lầm này, khẳng định Triệu 
Đà "thực chưa từng làm vua nước ta” vì "nước Việt 
ở miền Nam Hải, Quế Lâm” không ở vị trí nước 
Việt Nam ngày nay. 

Chúng tôi không dám bàn đến việc chính 
danh của nhà Triệu hay quốc hiệu Nam Việt (Nan 


31$ Trần Trong Kim. Sdd. 
320 


Yüeh) trong quan niệm sử hoc mà chi xin ghi chép 
lai mót vài y kién khách quan bén lé, duom sác 
thái hàng hải mà thôi: 

Triệu Đà, vua sáng lập nhà Triệu, vốn là 
một tướng nhà Tần. gia đình họ Triệu đã sống ở 
đất Việt được hai đời và rất có thể ông là một 
người mang hai dòng máu. Vài nhà sử học cho 
rằng mẹ của ông là một người Việt (Yüeh). Theo 
phụ hệ, Triệu Đà cũng như tất cả con cháu ông là 
người Trung nguyên, nhưng nếu căn cứ vào tục lệ 
bản xứ của chế độ mẫu hệ thời đó, Triệu Đà là 
dân Việt. Ông lấy vợ bản xứ và có con là Trọng 
Thuỷ. Người con trưởng này kết hôn với My Châu 
là công chúa của Âu Lạc, gây ra mối thiên tình sử 
đầy máu và nước mắt. Vua thứ hai nhà Triệu là 
Văn Vương, con trai của My Châu lại càng không 
thể gọi là người Hán. Sau đó là ba vua, Minh 
Vương, Ai Vương, Dương Vương thì chỉ có Ai 
Vương dính chút máu Hán (con Cù thị), còn lại 
các vì vua kia phải đúng là người Việt bản xứ và 
không thể là... Tàu được. 

Sử ghi rằng Triệu Đà tổ chức quốc gia theo 
khuôn khổ Trung Quốc, nhưng họ Triệu coi Giao 
chỉ và Cửu Chân thuộc giang sơn Nam Việt không 
như các nhà Hán, nhà Đường trước sau phân biệt 
Trung nguyên và ngoại di. Công trình khuyếch 
trương hàng hải của ông rất đáng kể và cũng nhờ 
đó quốc gia trở nên giàu có và nhà vua đủ khả 
năng tấn công quận Trường Sa.?'? 


31? Wang Gungwu. Sdd. 
321 


Theo ý của nhà sử hoc Hoa Ky, Joseph 
Buttinger, Triệu Đà sống theo tập tuc Việt và dà 
cho hành hinh những quan chức trung thành với 
nhà Hán??, 

Có lẽ nhờ kế thừa truyền thống lâu đời yêu 
biển từ đàng ngoại, nên Triệu Đà mở mang ngành 
thương mại thật phát đạt và hải quân Nam Việt 
thời đó khá mạnh. Theo các tác giả của Science 
and Civilisation of China (Vol. 4, phán phụ chú 
trang 441), Tể tướng như Lữ gia mang chức tướng 
hải quân Nam Việt (Admiral of Nan Yüeh). 


Ngay khi kinh đô Phiên Ngung thất thủ, vua 
tôi nhà Triệu có cả “Đô đốc” Lữ gia cố rút về phía 
Giao chỉ (quê ngoại tổ) bằng phương tiện hải 
quân. Không may cho họ, khi bị rượt đuổi tới Vịnh 
Bắc Bộ, thì tất cả đều bị bắt và bị giết (Sử ký, Hán 
sử) Wang Gungwu trong cuốn sách Nanhai Trade 
kể ở trên, có nói đến vi sự phản bội của một số 
thương nhân và quan chức Nam Việt (kể cả ngành 
hải thương) nên Nam Việt mới bị sụp đổ nhanh 
chóng như vậy. 

Đoạn sử thời nhà Triệu này hiển nhiên đều do 
các Sử quan Trung Hoa ghi chép lại nên có nhiều 
điều chủ quan, sai lệch. Những điều đáng nói là về 
trình độ sinh hoạt của Nam Việt không quá thấp 
kém như họ đã ghi nhận vì các chứng tích sau đây: 
(1) Ngoại thương 


32 Joseph Buttinger. A Dragon Defiant: A Short History of 
Vietnam. New York. 1972, tr. 28. 


322 


“Phi thuong bất phú”, ai cũng công nhận là 
sự giàu có đi từ buôn bán. Nền ngoại thương của 
Nam Việt chắc chắn vượt trội hơn nhà Hán rất 
nhiều. Trình độ kỹ thuật hàng hải khá tiến bộ, 
bánh lái đã được gắn trên lái tàu thuyền, các 
chuyến viễn duyên mang sự giao thương, trao đổi 
hàng hóa đi khắp nơi ở Đông và Đông Nam Á, 
phía tây tới cả Ấn Độ. Nhà Hán không có một cửa 
khẩu nào quan trọng như những hải cảng sámuát 
ở Quảng Châu, Giao chỉ và Cửu Chân. 

Theo quan điểm mới của một số học giả kim 
thời thì cũng chỉ vì không có đường ngõ buôn bán 
thông thương qua vùng Đông Nam Á mà người 
Trung Hoa đã xâm lược đất Việt. Dù thủy thổ 
phương Nam không thích hợp cho dân phương 
Bắc, nước Tàu vẫn bắt buộc phải bành trướng 
lãnh thổ về phía Nam Đông Nam mà tìm một 
hướng ra biển. 

(2) Khảo cổ. 


Tháng 6 năm 1983, nhờ ngẫu nhiên người ta 
khai quật được một ngôi mộ cổ về phía Nam 
thành quảng Châu. Đó là nơi an nghỉ của vua Văn 
Đế (Emperor Wen Di) mà sử ta gọi là Triệu Văn 
Vương, vị hoàng đế thứ nhì của nhà Triệu, cháu 
Triệu Đà, con của My Châu và Trọng Thủy. Nhờ 
khảo sát những di vật tìm thấy, lên tới hơn một 
ngàn món chia thành nhiều loại, người ta biết 
thêm rất nhiều về trình độ kỹ thuật của dân Việt 


323 


vé dói nhà Triéu: 

Thán thé nhà vua duoc bao boc trong mót 
bó quán áo báng ngoc thach, kháu may báng 
những soi to. Rất nhiều vàng bac châu báu mà 
phẩm chất và kỹ thuật trạm trổ hoàn thiện nhất Á 
Đông trong thời đó. 

30 viên bích ngọc lớn tới 30 cm đường kính. 

Hai gương đồng, cái nhỏ 30 cm, cái lớn tới 
41 cm đường kính. Gương này lớn nhất trong đời 
nhà Hán. 

Ngoài 10 thanh kiếm để bên cạnh nhà vua, 
một thanh trường kiếm khác đặt nơi gian phòng 
chính, dài tới 1.40 m. Thanh kiếm này đúc bằng 
thép, không có kiếm nào của nhà Hán dài hơn. 

Rất nhiều vật dụng và vũ khí, áo giáp làm 
bằng đồng và sắt. 

Một miếng kính màu xanh nhạt, dài 9.5 cm, 
rộng 4.5 cm, dầy 3 mm. Miếng kính này trong suốt 
và tốt như những sản phẩm ngày nay, cũng là 
miếng kính cổ nhất mà người ta được biết. 

Nhiều vật dụng bằng ngà voi, bạc, những 
viên bi thủy tinh..., xuất xứ từ các vùng xa xôi tai 
Trung Á và Nam Á. 


324 


-— € ^ 
. À * L4 ` -* E 
The huge stone door v ed [rom the entrance passage.d Pur 
Ee osi AB ` % =< 


Hình 132 Lối vào cổ mộ vua Triệu Văn Vương. 


Khi loan tin này trên tờ báo China 
Reconstructs, phát hành tháng 11 năm 1984, nhà 
khảo cổ Huang Miaozhang có nhận xét như sau: 

Kỹ thuật luyện kim đồng và sắt của dân 
Nam Việt rất cao, họ chế tạo vật dụng và sản xuất 
nhiều loại vũ khí để trang bị quân đội. 

Nam Việt có đủ các vật dụng tốt, kỹ thuật 
làm vàng ngọc khá, nhà Triệu không thiếu thốn 
thứ gì, cũng đầy đủ như bên nhà Hán vậy. 

Nhà Triệu mở mang việc hải thương rất 
rộng lớn, mặc dù không dùng tiền đồng để mua 
bán. 


6.7. Người Việt thời Bắc thuộc 

Sau khi đế quốc Nam Việt thất thủ, dân 
chúng bị đặt dưới sự thống trị của ngoại bang 
nhưng hoạt động hải thương của dân ta vẫn tiếp 
tục phát đạt. C. G. F. Simkin đã tóm lựa các tài 


325 


liệu, sử sách và dua ra hinh ảnh Bắc Việt Nam vào 
các thé ky dáu cóng nguyén trong cuón sách 
Traditional Trade of Asia, Oxford University Press 
ấn hành tai London năm 1968 như sau: 

“Hàng hóa nước ngoài tràn nhập các thương 
cảng miền Nam, nhiều phái bộ thương mại và 
ngoại giao duoc gửi di, khói hành từ đó qua Mã 
Lai, Ấn Độ, đến cả châu Phi; mang về nhiều ngọc 
ngà châu báu, chim quý, thú vật lạ, việc trao đổi 
dùng vàng và tơ lụa. Vào thế kỷ thứ nhất, các 
thương thuyền Ân Độ qua lại nhiều nơi dọc biển 
Nam Hải; một số tàu buôn đầu tiên của họ chắc 
chắn đã mạo hiểm tới đó từ những thế kỷ trước 
nữa. Riêng người Trung Hoa chỉ thực sự dám xông 
pha ra biển vào thế kỷ thứ 4” (trang 36-37). 


Qu 


Hinh 133 Một kiểu thuyền Dhow Án Độ/ Á Ráp 


Tất cả việc hải thuong thói nhà Hán đều do 
dân bản xứ giống Đông Nam Á, mang hàng hóa từ 
vùng (ngày nay là) Hải Phòng đến các cảng Mã 
326 


Lai. Sách Tàu thé ky thứ 5 cho biết thị trường 
buôn bán giữa Đông phương và phương Tây ở đó 
rất sầmuất, thường xuyên có tới 10.000 thương 
khách đủ loại, người Ấn, người Parthia và nhiều 
người đến từ nhiều vương quốc xa lạ khác (trang 
37). 

Hai hải cảng Zabae và Kittigara mà Ptolemy 
đề cập trong các cuốn sách của ông, theo Hudson 
(sách Europe and China) chính là ở vùng Sài Gòn 
và vùng Hà Nội. Hán sử ghi chép về cuộc hải 
hành của một thương gia phương Tây đến xứ ta, 
321 tiếp theo đó là chuyến đi bằng đường biển của 
phái đoàn ngoại giao do hoàng đế La Mã gửi sang 
Trung Hoa, nhập cảnh qua ngả Giao chỉ. 


3! Thương gia này là Alexander. Sách Geography của 
Ptolemy ghi chép về những chuyến hải hành trên Biển Đông 
đến “bán đảo Vàng” Mã lai/ Đông Dương. Việc cung cấp tên 
vị Thuyền Trưởng Alexander nảy thật hiếm hoi, 


327 


butt "n " 
KUE .. ". CWM'ÜAM (/ 
e + P * 
-— ; CM'Ag 
sue * ang 


eno NANHA I 
4OO MILES 


Ports, markets and major trade routes, T'ang ond Five Dynatfits w a. ia: 
Hinh 134 Vi trí của các cảng thời Bắc thuộc. Cho 
đến đời Ngũ Đại, cảng Giao chỉ vẫn còn quan 
trọng, có đường lộ dẫn thẳng đến thủ phủ và kinh 
dô Tràng An. 


Hán sử cho biết chỉ tiết rõ ràng là nước ta có 
những hải cảng quan trọng, buôn bán phát đạt. 
Cũng từ Giao chỉ, hoàng đế Trung Hoa đã thâu 
nhận nhiều cống phẩm quý giá và lạ lùng đến từ 
nhiều nơi, trong đó có cả một con tê giác còn sống 
khỏe mạnh mang tới cho vườn thú của ông. Nhiều 
thế kỷ sau đó, Quảng Châu mới lần lân khởi sự 
thành hải khẩu (trang 44-45). 


6.8. Việc đánh Đài Loan, nước Ngô Việt, Việt 
328 


phi và hài tác 

Sau khi nước Việt ở Giang Hoài và nước 
Nam Việt ở Luóng Quảng bi Trung Hoa tiêu diệt, 
một số dân Việt bi đồng hóa nhung vẫn còn những 
bộ lạc Việt sống tản mát ở ven biển Trung Hoa 
tiếp tục gìn giữ truyền thống hàng hải cũ, không 
hội nhập xã hội mới. Xin kể những chứng cớ điển 
hình sau: 

(1) Nhà hàng hải đầu tiên được ghi danh 
trong sử Trung Quốc không phải là người Trung 
Hoa mà lại là người Nam Man họ Hà (hay Hồi), 
một vị Hạm trưởng có công trong chiến dịch 
chiếm cứ Đài Loan (607-610) thời nhà Đường 
(Nanhai Trade, Wang Gungwu, Kuala Lampur, 
1958, tr. 64). 

(2) Nhờ những hoạt động hải thuong phát 
triển mạnh mẽ nên dân chúng khắp vùng Đông và 
Đông Nam châu Á dễ dàng hiểu biết nhau và ngôn 
ngữ Mon Khmer cho đến thế kỷ thứ 7 vẫn còn 
thông dụng. Khi đánh Đài loan (Liễu Châu), nhà 
Tuỳ đã dùng một số khá đông người giống Mã Lai, 
nói tiếng Mon Khmer. Nhóm này vì hiểu ngôn ngữ 
Liễu Châu rành rẽ nên đã được gửi đi thương 
thuyết. (Nanhai Trade, tr. 65) Xin ghi thêm là tiếng 
Việt thường được các nhà ngữ học xếp vào nhóm 
Mon Khmer. 

(3) Dân Việt vùng Chiết Giang có thời đã nổi 
lên với sự lãnh đạo của Tiền Cù dựng lên nước 
Ngô Việt vào cuối đời Ngũ Đại (907-960), đến đời 


329 


Tống Thái Tông phải quy thuận nhà Tóng.?? 

(4) Khi Mông Cổ thanh toán được nhà Kim, 
chiếm đóng xong miền Bắc Trung Hoa; họ kiến 
trúc chiến hạm và cố gắng học hỏi kỹ thuật hải 
chiến, mục đích tiêu diệt cho được hải lực của nhà 
Nam Tống. Cuối cùng cho đến năm 1279, Hốt tất 
Liệt đã phải quyết định tuyển lựa người của 
những bộ lạc Việt làm đoàn viên hải quân. Với 
thành phần sĩ quan người Mông Cổ, hải quân 
Mông Cổ (mà đoàn viên là gốc Việt) đã chiến 
thắng hải quân Nam Tống (cũng gồm các dân 
hàng hải vùng Hoa Nam) một trận quyết định tại 
Yaishan gần Canton.?? 

(5) Ngày nay dấu tích Việt vẫn còn tồn tại 
nhiều nơi bên Trung Quốc, có vùng người dân vẫn 
nghĩ họ là truyền nhân Việt tộc, ngôn ngữ Quảng 
Đông gọi là Việt ngữ. 

Về truyền thống hàng hải và ý chí bất khuất, 
Việt (Quảng Đông) và Việt Nam chúng ta vẫn có 
điểm tương đồng. Chính quyền Trung Hoa có lẽ vì 
vậy nên để nhiều vùng đất tự trị. Một số chứng cớ 
dân Hoa Nam liên hệ đến “Việt hàng hải” như sau: 

Mới hơn một thế kỷ trước đây, cuộc phản 
loạn Thái bình thiên quốc khởi sự từ Quảng Đông, 
tự lập được 15 năm (1850-1864), đem binh trải 
qua 16 tỉnh, làm chủ kinh đô Nam Kinh hơn 10 


32 Phan Khoang. Trung Quốc Sử Cương. Hồng Phát Chợ Lớn 
1958. In lại Đại Nam, California. 1985, tr. 192. 
323 Bruce Swanson. Sdd. 


330 


năm. ?4 Loạn này mang danh là Việt phi hay Việt 
khấu, gồm có nhiều thành phần dân chúng miền 
Nam muốn bảo vệ nền văn hóa riêng biệt của địa 
phương họ, đối kháng với vương quyền nhà Thanh. 
Chiến dịch của Việt phỉ sở dĩ thành công nhất là 
trong giai đoạn đầu nhờ họ biết áp dụng chiến 
thuật dùng tàu thuyền chuyển quân theo đường 
sông và đường biển, tấn công quân đội nhà Thanh 
một cách chớp nhoáng. ??? 


NAVAL, C*CAGIS EMT AND CAP" uRE OF IMPEPMIALIST QuUREOATS at wo-stt 5 


E ole ems `, ET, / Kam 
CHÀO e EE s ¬.. dH 
ipt rte . ˆ 
/ d 
j 


Hinh 135 Mót trán dánh trón sóng cüa Thái binh 
thién quóc. 


Hải tặc 

Các nhà nghiên cứu phương Tây như Dian H. 
Murray hay Bruce Swanson thường kể tên những 
nhà hàng hải, đô đốc nổi danh của Trung Quốc với 
nguyên quán trong vùng người Việt cư ngụ trước 
đây tại miền Hoa Nam như Phúc Kiến, Quảng 
Đông, Vân Nam. Một số tác giả khác cũng tìm ra 
3 Phan Khoang. Sđd. 


3 Vincent Y. C. Shih. The Taiping ideology, its Sources, 
interpretations and influences. 1967. 


331 


rằng “thuyền nhân” ở Trung Hoa là dòng dõi người 
Việt cổ. Hải tặc hoạt động dọc bờ biển Trung Hoa 
một thời, gồm một số người tự nhận là gốc Việt. 
Nhóm này đã là một lực lượng chiến đấu dưới cờ 
Tây Sơn, họ rất trung thành với Quang Trung 
Hoàng Đế và tận tụy cho đến ngày cuối cùng của 
triều đại Quang Toản”. 


* WEE SS p BESTES 
Hinh 136 Hái tác bién Trung Hoa (Revue Maritime 
No. 76, Aout 1952: 1012) 


6.9. Nguoi Viét thói tu chü 

Nhüng thành tích chóng dói Trung Hoa ké 
trên tuy có oanh liệt nhung vẫn không thám vào 
đâu nếu so sánh với những chiến công vĩ đại mà 
nhân dân ta đã dành được để mang lại nền tự chủ 
cho dân tộc. Điều đáng nói là lúc nào các hoạt 
động hàng hải cũng gắn liền với dòng sinh mạng 
dân tộc. Việt sử ghi chép rất nhiều, ở đây chúng 
tôi chỉ xin ghi lại vài sự kiện điển hình lấy trong 
3° Dian H. Murray. Pirates of the South China Coast. 1790- 
1810. Stanford University Press. 1987. 
332 


các cuốn sách Việt Nam Sử Lược của Trần trong 
Kim và Việt Nam Danh Nhân Từ Điển của Nguyễn 
Huyền Anh. 


Dạ Trạch Vương 

Người Việt chúng ta có lẽ là giống dân đầu 
tiên biết khai thác thành công kỹ thuật du kích 
chiến trên đồng lầy, hồ ao, sông rạch. Về bằng 
chứng, người viết xin kể đến truyện ông Triệu 
Quang Phục, vị anh hùng có công giải phóng dân 
tộc khỏi ách thống trị của nhà Lương bên Tàu vào 
thế kỷ thứ 5. 

Chiến công lừng lẫy nhất của vị vua này 
(458-471) là ở đầm Dạ Trạch. Ông đã biết khéo 
léo phối hợp khả năng tác chiến trong sông rạch 
của dân ta cùng với chiến thuật du kích mà thành 
công: 

“Dạ Trạch là chỗ đồng lầy, chung quanh cỏ 
mọc như rừng, ở giữa có bãi cát làm nhà ở được. 
Triệu Quang Phục vào ở đấy ngày nấp ẩn, tối thì 
cho lính chở thuyền độc mộc ra đánh quân của 
(tướng Tàu) Trần Bá Tiên, cướp lấy lương thực về 
nuôi quân sĩ. Trần Bá Tiên đánh mãi không được. 
Người thời bấy giờ gọi Triệu Quang Phục là Dạ 
Trạch Vương ^“”. 


327 Trần Trọng Kim. Sdd, tr. 54. 
333 


Hinh 137 Da Trạch Vương hanh quán (chup lai từ 
cuốn sách của tác giả Bùi Văn Bảo). 


Ngô Vương Quyền và Bạch Đằng Giang 

Ngô Vương Quyền là người đã rửa được cái 
nhục hơn ngàn năm nước ta bị Tàu đô hộ và mở 
đường cho các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần về sau này 
được tự chủ ở trời Nam. Chiến công của nhà Ngô 
dành lại nền độc lập cũng lại do một trận thủy 
chiến, trong đó rõ ràng khả năng hành thủy siêu 
việt của quân dân ta là yếu tố tất thắng: 

“Khi quân Hoằng Tháo (Thái tử nhà Nam 
Hán) vào gần đến sóng Bạch Đằng thì bên này 
Ngô quyền đã giết được Kiểu Công Tiễn (938), rồi 
một mặt truyền lệnh cho quân sĩ phải hết sức 
phòng bị một mặt thì sai người lấy gỗ cặp sắt 
nhọn, cắm ngầm ở dưới lòng sông Bạch Đăng, 
xong rồi chờ đến lúc nước thủy triều lên, cho 
quân ra khiêu chiến. Quán Nam Hán đuổi theo, 
đến lúc nước xuống, Ngô Quyền hồi quân đánh ập 
lai, quân Nam Hán thua chay, bao nhiêu thuyền 


334 


mắc vào cọc gỗ thủng mát cả, người chết quá nua. 
Hoằng Tháo bị Ngô Quyền bắt được, đem về giết 
di. 

Hán chü (dang thán chinh dán quán tiép 
ứng) duoc tin ấy, khóc òa lên, rồi dem quán về 
Phiên Ngung, không dám sang quấy nhiễu 
nữa 35. 


Hán. 


Đúng 350 năm sau, tức năm 1288, một trận 
thủy chiến đại quy mô khác nữa lại tái diễn trên 
cùng địa điểm với cùng chiến thuật do Hưng đạo 
Đại Vương chủ soái. Trận thắng này hết sức oanh 
liệt, quân ta tịch thu được hơn 400 chiến thuyền 
và bắt sống đến vài vạn binh sĩ Mông Cổ. Mộng 
Nam xâm của giống Thát Đát từ đó hoàn toàn tan 
rã. 


328 Trần Trong Kim. Sdd, tr. 68. 
335 


thắng năm 1288 


Phát minh thuyền mê thời Đỉnh Bộ Lĩnh 

Năm Mậu Thìn (968), sau khi dẹp yên loạn 
12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, 
xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại 
Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, lấy niên hiệu là Thái 
bình vào năm 970. Vị Hoàng đế đầu tiên này chia 
quân thành 10 đạo, mỗi đạo 100.000 lính. Vì 
chiến trường thời đó bao trùm hoàn toàn trong 
vùng sông rạch và bờ biển, kinh đô cũng nằm 
cạnh sông, lại có lần phải xung đột với hải quân 
Chiêm Thành??? nên ta có thể yên chí phỏng đoán 
rằng nhà vua có nhiều lính thủy và đội hải quân 
phải hung mạnh. 

Hai học giả Durant Pierre Huard và 
Maurice Durand nghĩ rằng nhờ có quân thủy, vua 
nhà Đinh đã toàn thắng địch quân. Đội chiến 
thuyền thời đó có khả năng chuyên chở quân sĩ 
39 Tên goi khác: Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm Pa, 
336 


vượt sông ngòi, đầm lây dé đổ bó thần tốc”°°. 

Sức mạnh quân sự của Đại Cổ Việt bảo đảm 
an ninh cho dân chúng. Lần đầu tiên nước ta được 
thái bình thực sự đúng như niên hiệu hoàng đế 
tuyên đặt, người Việt đã phát hiện thêm những 
tiến bộ về kỹ thuật. Phát minh đáng kể nhất thời 
đó là việc chế tạo cùng hoàn thiện các ghe thuyền 
đi sông và đi biển có vỏ làm bằng mê tre. 

Thần phả và các tài liệu lịch sử tản mát đâu 
đó cho biết tên của nhà phát minh chính yếu là 
ông Trần Ứng Long quê ở Hà Dóng?". Kỹ thuật 
kiến tạo này rất quan trọng cho sự sinh hoạt của 
dân Việt. Sau hơn mười thế kỷ cho đến ngày nay, 
dân ta vẫn tiếp tục dùng tre, bương, giang, nứa 
trong việc đóng nhiều kiểu ghe thuyền khác nhau 
sử dụng ở khắp nơi trên quê hương. Nhà hàng hải 
Pháp Pierre Paris đã viết rằng: “ngày nay chúng 
ta có thể tin chắc “huyền thoại” Trần Ứhg Long là 
có thực và rằng người Việt Nam đúng là dân tộc 
duy nhất đã phát triển và hoàn thiện loại ghe 
thuyền mé tre này ”””. 


330 Pierre Huard và Maurice Durand. Sdd, tr. 225. 

33 Joseph Needham, SCC Vol. 4, Part III Cambridge 1971: 
385; Bulletin de l'I. I. E. H.. 1939, II: 212; Les Cultes 
Annamites, Dumoutier, pp 97-99; Revue Indochinoise du 30 
mai 1905, tr. 690-692. 

32 Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Naval des 
Peuples Annamites. Rotterdam, Holland. 1955, tr. 26. 


337 


2E 
Hinh 140 Hai chiéc thuyén vó mé trién lám tai Hà 
Nội dịp Tết 2009. 


Chiến thuyền bọc sắt của Hồ Quý Ly 

Đọc sử Việt Nam, ai ai cũng đồng ý rằng vị 
vua có nhiều óc sang tạo nhất về kỹ thuật và 
nhiều tư tưởng nhất về việc canh tân quốc gia là 
Hồ Quý Ly (Nhà Hồ 1400-1407) Tuy chỉ giữ được 
uy quyền quốc gia trong một thời gian ngắn ngủi 
trước khi cha con họ Hồ bị quân Minh bắt đem 
sang Tàu, nhưng nhà vua đây óc cách mạng” này 
đã phát minh phương tiện và cải tiến hải lực nhiều 
hơn bất cứ một vị vua nào khác trong suốt dòng 
lịch sử nước Việt. Chúng ta hãy cùng đọc những 
dòng sau đây: 

^.. Còn như thủy binh để giữ mặt sóng, mặt 
bể thì Quý Ly bắt làm những thuyền lớn ở trên có 
sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thật 
tiện lợi cho sự chiến đấu. Quý Ly lại đặt ra bốn 
kho để chúa đồ quân khí và bắt những người xảo 
nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và 
những chỗ hiểm yếu ở trong sông lớn đều bắt lấy 
338 


gỗ đóng coc dé ngu bi quán giặc ”?°. 

Về chiến thuyền thời đó, nhà quân sử Pham 
Văn Sơn cho biết thêm chi tiết nhu sau: “Quý Ly 
cho sửa lại các chiến thuyền theo lối mới gọi là 
thuyền Cổ Lâu, thuyền lớn đóng bằng sắt ở trên 
có sàn đi, ở dưới cứ hai người chèo cùng đẩy một 
giầm rất tiện cho việc chiến đấu (1405-1406) 5°. 

Vì con của Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng (hay 
Lê Trừng) lúc đó đã chế tạo được súng Thần sang 
nên ta có thể đặt giả thuyết là chiến hạm to lớn 
thời nhà Hồ được gắn đại pháo bắn tên lửa. Theo 
cuốn sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê quý Đôn, ta 
biết thêm vài chi tiết về phát minh của Hồ 
Nguyên Trừng với những ảnh hưởng lớn của nó 
trong các hoạt động quân sự toàn vùng Đông Á 
vào thời gian đó như sau: 

“Binh chí trong Minh sử nói: “.. Đời vua 
Thành Tổ nhà Minh (1403-1424), đánh nước Giao 
chi, duoc phép đúc thần cơ sang pháo... Súng có 
nhiều cỡ. Lớn thì kéo bằng xe, nhỏ thì dùng giá gỗ 
hay vác lên vai. Súng lớn tiện cho việc chiếm giữ, 
súng nhỏ lợi cho việc chiến đấu. Súng là binh khí 
cần cho việc hành quân”. 

... Sách Thông ký nói: “... Sau khi Nam phạt, 
bắt được Hồ Quý Ly, biết được phép chế thần 
sang, bắn bằng tên lủa, thì (vua nhà Minh) lập ra 
Thần cơ doanh. Thế là ba đại doanh”. 

.. Sách Cô thụ biéu đàm nói: "Nhà Minh 


333 Trần Trong Kim. Sdd, tr. 190. 
53 Pham Ván Son. Sdd, tr. 201. 


339 


cho Lê Trừng, là con Quy Ly làm Hộ Bộ Thương 
Thư. Trừng khéo chế súng, chế ra thần sang cho 
triều đình, cho nén nay tế binh khí đều phải tế 
Trùng”. — 

.. Áy là binh khí nước Nam truyền sang 
Trung Quốc, thực từ Lê Trừng trước. 

... Minh sử chép: “Trong niên biểu của Thất 
khanh (7 vi quan to), có nói Lê Trừng làm Binh bó 
Thượng thư ””. 


E 
o- mm 


Hinh 141 Những chiếc tàu của nhà Minh có thé 
dá duoc thiét trí thán sang dai pháo. (Hinh nhó là 
thuyền Santa Maria 85 feet của Columbus). 


Tàu chiến bằng sát của nhà Hồ chỉ được thé 
giới phương Tây nối gót theo sau vào năm 1839, 
tức hơn 4 thế kỷ sau đó, khi chiến đĩnh bọc thép 
Phlegeton được hạ thủy ở Anh quốc. 

Thần sang đại pháo, sản phẩm sáng tạo của 
53 Vân Đài Loại Ngữ, Bàn dịch và chú giải của Phạm Vũ, Lê 
Hiền, Nhà sách Tự lực, Sài Gòn, 1973: 238-239) 
340 


nguói Viét, khóng nhüng dá nám vai tró quan 
trong trong quân sử vùng đất Đông Á, mà lại còn 
là một yếu tố tăng cường vũ lực giúp hải quân nhà 
Minh viễn dương hải hành 7 chuyến, có lần tới tận 
Madagascar và châu Phi, thực hiện giác móng dai 
phá Tây Duong (1405-1433) Theo J. V. G. Mills thì 
những cây đại pháo bắn tên lửa đều đã được gắn 
trên các bảo thuyền khổng lồ thời ấy. Đó là những 
dàn hải pháo chính yếu của ham đội Trịnh Hòa. 


Ming dynasty est. at Nanking 
1421 Capital moved to Peking 


1522 Mongol incursions and 
o Japanese sea pirate 
1966 attacks 


[_] China 1400 
[7] China 1644 


anton 
1 Philippines 
._ Sp.1564 
p> 


1A 


Cheng-ho's naval i A 
expeditions 1405-33 ! SE (Nhà, Pahit ` bề 


Hình 142 Những Hải lộ của Hạm đội Trịnh Hòa 
trong bối cảnh mặt biến thời nhà Minh. 


6.10. Người Việt thế nào, hở ông Tôn? 
Trước khi sang phần kết luận, chúng tôi xin 
mượn một câu chuyện đối thoại giữa hai người 


3° Ma Huan Ying Yai Sheng Lan. The Overall Survey of the 
Ocean's Shores [1433], Cambridge University Press. 1970, 
tr. 309. 


341 


nuóc ngoài vào dáu thé ky này dé nói lén niém 
kiêu hãnh của dân tộc chúng ta về nguồn gốc. 

Chuyện sau đây chép lại đại ý phần lược 
thuật của hoc giả Hoàng Văn Chí°°”: 

“Trong một buổi tiếp tân ông Tôn Dật Tiên 
(sau này là Tổng thống và Quốc phụ Trung Hoa 
Dân Quốc) tại Đông Kinh năm 1911 do chính sách 
Nhật Ki Tsuyoshi Inukai khoản đãi, chủ nhân có ý 
thử thách nên hỏi nhà lãnh đạo Trung Hoa: “Ông 
nghĩ thé nào về người Việt Nam?". Họ Tôn trong 
lúc bất ý, trả lời: “Người Việt Nam bản chất vốn là 
dân nô lệ. Họ hết bị chúng tôi cai trị lại bị người 
Pháp cai trị. Giống dân ấy không thể có được một 
tương lai sáng sủa”. Inukai nói: “Tôi không đồng ý 
với ông ở điểm này. Mặc dầu chưa được độc lập 
lúc này, họ là giống dân duy nhất trong “Bách 
Việt” đã thành công chống lại chính sách Hán 
hóa. Một dân tộc như vậy sớm muộn gì cũng sẽ 
đành lại được độc lập”. Họ Tôn nghe vậy bèn lặng 
thinh vì chợt hiểu ra rằng bị mắc lõm. Inukai biết 
rõ ông người Quảng Đông, mà đối với người Việt 
thì họ rất coi nhẹ những sắc dân bị Hán hóa hoàn 
toàn đến độ không những quên cả nguồn gốc văn 
hóa cũ của mình (rất có thể là văn hóa Bách Việt) 
mà còn tự nhận họ là người Trung Hoa nữa”. Ông 
Lê Dư, một người Việt tị nạn do Inukai đỡ đầu kể 
lại như vậy”. 


37 Hoàng Văn Chí. From Colonialism to Communism, a Case 
History of North Vietnam. Frederich, Praeger Publisher, New 
York & London. 1964, tr. 5. 


342 


6.11. Người Việt, dân hàng hải tiền tiến 

Sách hàng hải thế giới thường chỉ liệt kê 
người Vikings và người Polynesians là những dân 
hàng hải kiên cường và tài ba nhất. Nhân loại sẽ 
bất công nếu quên kể đến dân Việt. Khi tổ tiên 
người Việt chúng ta xông pha, vùng vẫy trên mặt 
đại dương, dân Vikings chưa tạo thành bộ lạc và 
người Polynesian còn là những nhóm dân lang 
thang đâu đó trong lúc quần đảo mà ngày nay họ 
chiếm ngự chưa có vết chân người. 

Mấy chục ngàn năm trước đây, Địa trung 
hải chỉ như một cái hồ nước kẹt giữa ba đại châu 
Âu, Á, Phi. Khi mực nước dâng cao lên và eo biển 
Gibraltar mở rộng, sự biến đổi địa thế đã tạo nên 
Địa trung hải với hình dáng gần giống như hiện 
nay cùng sự khai sinh của nhiều nền văn minh 
nhuốm màu sắc hàng hải như ở Crete, Phoenicia, 
Hi Lạp, Carthage, La Mã... Tuy vậy, địa bàn hàng 
hải của những dân cư đó, nếu nói riêng rẽ ra từng 
sắc tộc một, xem ra chỉ ở một địa bàn thật hạn 
hẹp và hoạt động trong một thời gian quá ngắn 
ngủi nếu so sánh với những thành tích vĩ đại suốt 
mấy ngàn năm của dân Việt ở Á Đông. 

Dựa trên các dữ kiện mà một phần đã được 
kể ở trên, cùng với hy vọng là các tài liệu đem 
dùng dẫn chứng được chính xác, chúng ta có thể 
tổng hợp lại và đưa ra những giả thuyết sau đây: 

Loài người cũng như mọi sinh vật khác 
muốn tồn tại phải có nước, mà nước dùng uống 
được phải là nước ngọt. Ngay khi khởi đầu cuộc 


343 


dinh cu lần đầu tiên, chắc chắn con người dá chon 
vị trí để dừng chân lại là những khu vực nằm sát 
dòng nước hay hồ ao. Khi những nhóm người sống 
tập trung, đà phát triển lớn dần và dạng thức 
quốc gia thành hình. Người Việt gọi quốc gia là 
“nước”. Chữ nước này nói lên cái quan niệm về 
quốc gia đã thành hình từ rất lâu nơi người Việt 
có xưa. 


344 


Néu nói dén nguón góc chüng tóc, có lé 
chüng ta khóng nén quá chát ché trong giai doan 
hữu sử, với những khoáng thời gian một vài ngàn 
năm thời tự chủ hay bốn, năm ngàn năm thường 
gọi là văn hiến v. v... để quyết đoán mà phải nghĩ 
xa hơn tới các khoảng thời gian tiền sử cổ xưa 
trước nữa, khi những chữ như nước, đất nước, nhà 
nước... bắt đầu xuất hiện trong ngôn ngữ Việt. 

Những giả thuyết nguồn gốc dân ta từ nước 
Việt thời Xuân Thu, từ nhóm Bách Việt Hoa Nam 
sót lại, từ giống Mã Lai ở Nam dương di cư lên, từ 
Tây Tạng chuyển dịch qua, hay từ Hoa Bắc xuống 
với đợt 1, đợt 2 v. v... đều không thể hoàn toàn 
đáp ứng đúng câu giải đáp nguồn gốc chính của 
dân tộc. Chắc chắn những cuộc di dân tương tự 
như vậy đã đưa nhiều người từ các miền xa đến 
đất Việt Nam. Các nhà khoa học đương thời đã xa 
gần đồng ý lý lé xác đáng của sự hợp chủng. Thé 
nên phần chính yếu về nguồn, về gốc rễ dân tộc 
không thể chỉ tính ở những sự pha trộn sắc tộc 
vài, ba, bốn hay năm ngàn năm gần đây mà cần đi 
lùi lại những khoảng thời gian về trước; 7, 8 hay 
mươi ngàn năm trước nữa. Ta cũng chẳng phải đi 
tìm đâu xa xôi mà nhắm nỗ lực vào việc truy tầm 
nguồn gốc giống dân bản địa trong thời Băng đá 
tan rã, ngay tại vị trí nước Việt hiện thời. 

Tên nước ta ngày nay là Việt Nam. Danh từ 
“kép” này thật ra chỉ mới xuất hiện vào thời cận 
đại, lại không phải là tên tự dân ta đặt lấy mà 
nguyên do từ sắc chỉ cho phép bởi nhà Thanh. 


345 


Chüng tói khóng dü kién thác dé xác dinh chuyén 
chính danh, chi xin phát biéu mót su thuc là danh 
tự Việt có trước danh từ Việt Nam. Độc giả có thé 
thấy chúng tôi dùng rất nhiều lần chữ “đơn âm” 
Việt như nước Việt, người Việt... trong cuốn sách 
này. 


346 


Văn hóa của dân tộc ta có tính cách liên tuc 
và rất có thể là một thứ văn hóa cổ kính nhất của 
nhân loại, nếu dựa vào quan điểm “Văn hóa 
Nước” gốc rễ và hàng hải truyền thống dân tộc 
xét trên một vài khía cạnh như vậy, đáng được kể 
là xưa hơn cả Ai cập, Ba tư, Hi Lạp, La Mã, Ấn 
Độ... và chắc chắn nhất ở một điểm, cổ kính hơn 
nền “văn hóa lục địa” của Trung Hoa rất nhiều. 

Cùng ý kiến như đã trình bày ở phần đầu, cá 
nhân người viết cũng kêu gọi các học giả nước 
ngoài kỹ lưỡng hơn khi nghiên cứu về truyện thần 
thoại nước Việt chúng ta để tránh những ngộ 
nhận tương tự như trường hợp trong một cuốn 
sách đã viết: ^.. huyền thoại như vậy nhận rằng 
những vua Việt Nam (họ Hồng Bàng 2879-258 
trước Công nguyên) trong suốt thời gian 2.621 
năm là các con cháu của một bà mẹ người Trung 
Hoa”??? 

Mặc dầu dấu tích sinh sống của con người 
trong thời Băng đá tại vùng duyên hải phía Đông 
châu Á đã bị đại dương chôn vùi dưới đáy nước 
sâu từ hàng chục ngàn năm qua (như David G. 
Marr đã nói)? nhưng những dấu tích còn lại của 
tiền nhân chúng ta trên bờ biển hiện nay cũng đã 
đủ để chứng minh rằng giống Việt là một chủng 
tộc rất xưa cũ, đồng thời cũng là chủng tộc tiền 
tiến trong các hoạt động hàng hải. Thời gian này 


338 Joseph Buttinger. Sdd, tr. 27. 
3° David G. Marr. Vietnam, World Bibliographical Series, 
Vol 147 - Clio Press, England, 1992, p xvi. 


347 


tính ra nhiều ngàn năm trước khi người dân Trung 
nguyên đầu tiên phát xuất từ Trung A?^", di 
chuyển qua lập nghiệp cạnh sông Hoàng Hà. 


Nhưng odi mắc cân kiết là sông Hoàng Hà, Tả sông - 
Hán, sông. Hoki, sóng VỊ, Định HÀ, Linh và đất Ngũ........ 
Lĩnh, núi Kinh, nước Biag Åu, nuc TâV Âm, nic Mfn Việt 
ES d 
p NN 
k e WCTRÀN trúc Lộc 204 TCN 
"X ` ^ _ m T. 
9 LUN 
p” "scd ⁄— 
NUOC THUC kẻ TA 
UE 50 ¬ 
P x 
\ AP L8, 
cuf A. - : 
¬ — s osos "x 
` 


CN 


Hinh 143 Bản đồ này trích trong cuốn sách 
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam của Bình 
nguyên Lộc với những địa danh cần biết về liên 
hệ hai chủng Bách việt và Hán tộc. Chúng tôi ghi 
thêm vị trí Trận Xi Vưu thắng ở Trác Lộc. Rất có 
thể biến cố dân nông nghiệp bị thua này, đã thay 
đối lịch sử, làm nên Trung Hoa ngày nay 


3° Phan Khoang. Sdd, tr. 3-4. 
348 


Chuong 7 - Ánh huóng Bóng son và 
văn hóa Việt qua mặt các đại dương 
theo quan điểm hàng hải 


Hình 144 Một phần mặt và tang một trống đồng 
Đồng Sơn, 


7.1. Văn minh độc lập hay phân tán? 

Nhân loại gồm nhiều chủng tộc khác nhau 
sống khắp nơi trên mặt địa cầu. Châu Mỹ nằm ở 
vị trí ngăn cách với các châu khác bằng đại dương 
nên có người cho rằng lục địa này đã bị cô lập về 
văn hóa cho đến thời Colombo. 

Ý tưởng có hay không có giao tiếp giữa Tân 
và Cựu thế giới dà được nghiên cứu lặp di lặp lại 
nhiều lân. Có giả thuyết bác bỏ quan niệm giao 
tiếp văn hóa, cho rằng châu Mỹ biệt lập, nền văn 
hóa ở đây tạo lập bởi thổ dân da đỏ, các phát 
minh hoàn toàn độc lập và nếu có tương đồng 
trong nhiều khía cạnh văn minh thì chỉ là sự tình 
cờ, không phải ảnh hưởng từ ngoài đem vào. 


349 


Hinh 145 Nhiéu máu tuong bàng dát nung tuong 
tự như trên tim thấy tại khắp noi ở cháu My. Giá 
thuyết đặt ra: nhiều sắc dân đã đến đây trước thời 
Colombo. 


Phái “Phát triển Độc lập” này có vẻ như 
càng ngày càng suy yếu, trong khi phái “Văn 
minh phân tán” đã mang ra thêm nhiều chứng cớ 
vững chắc về giao tiếp với châu Mỹ trong thời cổ. 
Có học giả trong phái Phân tán cho rằng ngay cả 
người da đỏ châu Mỹ cũng không phải thuộc một 
sắc dân duy nhất mà đã được pha trộn từ nhiều 
chủng tộc với nguồn gốc phát nguyên từ Cựu lục 
địa. 

Paul R. Cheesman và Millie F. Cheesman 
cho ráng giá thuyét nhiéu giao tiép trong thói có 
dang tháng thé ró ràng và càng ngày càng duoc 


350 


nhiều người công nhận. Ông bà Cheesman viết: 
^.. trong nhiều năm qua, hầu hết các báo tàng 
viện ở Hoa Kỳ thường trưng bày những bản đồ với 
chỉ dẫn là chỉ có một nguồn gốc của người da đỏ 
châu Mỹ là những di dân đi ngang qua eo biển 
Bering. Tuy vậy, đến hôm nay thì các bảo tàng 
viện lớn treo đầy những bản đồ, hình vẽ xác nhận 
sự khả hữu về các chuyến hải hành di dân băng 
ngang cả Đại Tây Dương lẫn Thái binh dương di 
từ Cựu thế giới sang Tán thế giới trong thời cổ ””“. 

Sự so sánh các nền văn minh thời cổ trên 
thế giới với nhau là một sự thích thú, lôi cuốn rất 
đông đảo giới nhà khoa học. Trong khuôn khổ đề 
tài, chúng ta lựa tìm các tài liệu được coi là xác 
đáng về mối tương đồng văn hóa Việt Mỹ mà 
những nhà nghiên cứu khắp nơi đã khám phá ra. 
Sau đây là một số báo cáo và giả thuyết tiêu biểu. 


31 Paul R. Cheesman và Millie F. Cheesman, Ancient 
American Indians Their Origins, Civilizations & Old World 
Connections. Utah. 1991. 


351 


dn DIRECCION DE LAS CORRIENTES Y VIENTOS PREV ALECHINTES 
umm iori uencias cocronaces 


Hinh 146 Những liên lac, giao tiếp thời cổ giữa 
Tân và Cựu thế giới theo G. F. Carter. 


7.2. Ván minh thói có Viét Nam 

Theo ông Nguyễn Khác Ngữ, văn minh cổ 
nước ta có thể chia ra làm hai thời kỳ: đồ đá và 
kim loại. 
Thời Đồ Đá 

Trong giai đoạn khai nguyên của dân tộc, 
con người chỉ biết dùng đá làm đồ dùng. Vào 
cuối thời kỳ này, con người khởi sự sản xuất lấy 
thực phẩm bằng cách trồng trọt, nuôi thú vật. 
Thời Đồ Đá ở nước ta bắt đầu cách nay khoảng 
300.000 năm. Di tích được tìm thấy ở nhiều nơi 
như Núi Đọ, Xuân Lộc, Sơn Vi, Bắc Sơn, Mường 
Hoa, Hạ Long, Sa Huỳnh nhưng có lé quan trong 
hơn hết ở Bắc Sơn và Hòa bình. Tên Bắc Sơn và 
Hòa Bình do đó thường được nhắc nhở đến nhiều 
nhất như là một tên gọi những nền văn minh 
trước thời kim loại. 
Thời kim loại 

Cách nay khoảng 5.000 năm, dân ta biết 
cách luyện kim, văn minh Việt tộc đi vào thời kim 
loại. Văn minh Phùng nguyên vùng thung lũng 
sông Hồng vào khoảng 3 thiên kỷ trước công 
nguyên chuyển từ thời Đồ Đá sang qua thời Đồ 
Đồng. Vào giữa thiên kỷ thứ 2 trước Công 
nguyên, Phùng nguyên chuyển qua Đồng Đậu, 
rồi Gò Mun. Bảy thế kỷ trước Công nguyên, Đông 
Sơn trong thung lũng sông Mã phát triển mạnh, 
tượng trưng cho thời cực thịnh của mỹ thuật 
người Lạc Việt, đồ đồng và đồ sắt đều thấy xuất 


353 


Ed trong giai donn này. 


Sd SITES IN ` 
j VIETNAM 


Hinh 147 Vi trí Đông son, Hòa binh, Bác Sơn, Sa 
Huynh và Oc Eo trong dia bàn Dóng Nam A. 


Trong khi nghiên cứu văn hóa của người 
Việt vào thời tiền sử, các nhà khoa học nhận thấy 
rằng địa bàn ảnh hưởng những nền văn hóa này 
rất rộng rãi, không chỉ giới hạn trong cương vực 
phần lãnh thổ Việt Nam ngày nay mà cần mở rộng 
ra phía Bắc đến Hoa Nam, sang khu vực Sông 
Hoài, phía Tây qua Thái Lan, Miến Điện; phía 
Đông và Nam với cả vùng Đông Nam Á cùng châu 
Đại dương. 


354 


Yén Mái (1978) CHINA 
Nũ(-Dụ (1962. ) 


Quân Yên (19376) q 
Xuân Lộc i1971} 
Hàng Gòa (1963 


Ệ 


HoàfinnitSZE. ) | 
Hang D&ag (1965) 
Sag Sàm 0975: 
Xóm Trai (1981) 
Lang Vàch (1929 
Coa Maong (1976) 
Múi Mà (1977) 
Thiim Ho 178721 


? 
KAMPUCHEA Ha«yg Chos (1972) 


A. Lower Paleolithic 
A cave wilh human remmaias 
A Sonviian 
Y Hoabinhian 
= Bocsonman 


Sonviian surface sies 


caves and rock shelters 
in limesrona foundations 


Hinh 148 Địa điểm khai quát các cổ vật thời Đồ 
Đá. 
355 


Dua vào các két quá cüa ngành kháo có, 
Tiến si Wilhelm G. Solheim II, Giáo su của trường 
Dai hoc Hawaii trong khi di tim kiém trà lói cho 
câu hỏi: “Văn minh khói sự từ noi nào?", đã cho 
rằng Đông Nam Á là giống người đầu tiên biết 
làm đồ gốm, mài đá và đánh bóng đá thành vật 
dụng, trồng lúa và đúc đồng: ^.. TÓ tiên ho đã 
trồng cây, ché tạo dung cụ bằng dá mài nhãn, 
nung đồ gốm nhiều ngàn năm trước người Cận 
Đông, Ấn Độ hay Trung Hoa “2. 


7.3. Chỗ đứng Đông son trong văn minh Việt 
và Đông Nam Á 

Danh từ Đông sơn thường được các nhà 
khoa hoc nói đến nhiều nhất khi dé cập tới văn 
minh Việt Nam. Đông sơn đôi khi bị hiểu quá hạn 
hẹp trong không gian là nền văn minh cổ xưa ở 
vùng châu thổ tả ngan sông Mã. Có lúc Đồng son 
lại được suy luận ra quá rộng rãi về thời gian suốt 
thời cổ nước Việt. Magdalene Von Dewall viết 
rằng: “Từ ngữ văn minh Đông sơn, xem ra như đã 
được dùng một cách tiện lợi trong một thời gian 
dài để bao trùm nhiều khía cạnh khác biệt về thời 
gian, vùng ảnh hưởng, phát triển văn hóa, sự 
chuyển hướng tôn giáo, xã hói..., vậy cán duoc xét 


32 New light on a forgotten past, Báo National Geographic, 
Vol 129 No 3, tháng 3/1971, tr. 331-332. 


356 


lai cho đúng nghĩa S3. 


Hình 149 Trống đồng Đông sơn tìm thấy nhiều 
nơi ở Đông Nam Á. Những vị trí ghi nhận riêng về 
loại trống số 1, Hager. 


Những tài liệu liên hệ đến Đông sơn sau đây 
được trích ra từ cuốn sách Mỹ thuật cổ truyền 
Việt Nam của Nguyễn Khắc Ngữ, Montreal 1981: 

Mỹ thuật Đông sơn đã có một tầm ảnh 
hưởng rất rộng. Riêng ở Đông sơn, các nhà khảo 
cổ đã tìm được hàng ngàn dụng cụ kim loại đủ 
33 Decorative Concepts and Stylistic Principles in the 
Bronze Art of Tien, suu tàp Early Chinese and its Possible 


Influence in the Pacific Basin, edited by Noel Barnard & 
Douglas Fraser, Vol. 2: Asia, Hongkong 1974. 


357 


kiểu. Ngoài ra ở các vùng Hoa Nam, Lào, Cám 
bốt, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Nam dương, 
người ta cũng tìm thấy nhiều dụng cụ có sắc thái 
tương tự chứng tỏ rằng mỹ thuật Đông sơn đã chỉ 
phối khắp cả vùng Đông Nam Á. 

Theo các nhà sử học Hà Nội thì thời kỳ này 
chính là thời kỳ Hùng Vương. 

Các di tích đào được rất nhiều nhưng có 4 
thứ được coi là rất mỹ thuật là: rìu đồng, trống 
đồng, thạp đồng và đồ gốm. 

Nghệ thuật trang trí thời Mỹ thuật Đông 
sơn có thể coi là rất phong phú. Trong các đồ 
gốm, đồ đồng tìm được trong thời kỳ này phần lớn 
được trang trí bằng các hình kỷ hà rất đẹp, đủ 
kiểu. 


ch 


Hình 150 Những mẫu trang trí tiêu biểu thời 
Đông sơn theo ông Nguyễn Khắc Ngữ. 


358 


7.4. Chỗ đứng của Đông son trong văn minh 
nhân loại 

Mitchell Beazley khẳng định về đặc tính 
hoàn toàn Việt Nam của Đông sơn trong The 
World Atlas of Archaeology, xuất bản ở London, 
1985: ^.. Viét Nam di vào thói Dó Dóng rát sóm 
và hoàn toàn độc lập với vùng Bắc Trung Hoa, tuy 
cùng thời nhưng văn minh Tàu phát triển trong 
phạm vi lầu đài đô thị (Context of the city palace) 
Ở giai đoạn đầu của thời Đồ Đồng, cho đến thế kỷ 
thứ 8, thứ 7 trước công nguyên, tại Trung phần 
Việt Nam, xuất hiện một nền văn minh được xây 
dựng trên căn bản của hệ thống làng xã (network 
of villages) sản xuất những vật dụng bằng đồng 
nhỏ bé... ”. 

Những cuộc khám phá gần đây về khảo cổ 
cho ta biết rõ ràng hơn về tiến trình các nền văn 
minh tiền sử Việt Nam. Nhà sử học Phạm Cao 
Dương, khi xét đến tính cách liên tục của văn minh 
Việt Nam đã phát biểu như sau: “Sự khám phá ra 
sự phát triển liên tục này đã đánh đổ những chủ 
trương trước kia cho răng văn minh Đông sơn 
không do các dân bản địa kiến tạo mà có những 
nguồn góc ngoai lai như Hallstatt thuộc châu Âu 
hay sông Hoài thuộc Trung Quốc, bên cạnh nhiều 
lý do”. 

Ngoài lý lẽ như ông Phạm Cao Dương nêu 
ra, giả thuyết Hallstatt ảnh hưởng sang Á Đông 
không thể nào đứng vững vì yếu tố thời gian. 
34 Pham Cao Dương. Sdd, tr. 52. 

359 


Bách khoa Tir dién ghi nhu sau: ^Hallstatt là tén 
một làng ở nước Áo mà người ta đào duoc nhiều 
cổ vật bằng kim loại được sản xuất trong khoảng 
thời gian 1.000 - 400 năm trước công nguyên 
(Funk & Wagnalls New Encyclopedia, từ mục 
Hallstatt). Các nén ván minh Hallstatt và Sóng 
Hoài tuy cổ tai dia phuong cháu Âu hay Trung 
Hoa, nhung khó có thể cổ bằng văn minh Đông 
Nam Á là noi mà dó dóng có lé dá xuát hién 5.000 
năm xưa 5. 

Theo một cách nhìn riêng biệt, các nhà 
nghiên cứu hàng hải rất ngạc nhiên không hiểu 
tại sao lại có giả thuyết “nguồn gốc ngoại lai” như 
Hallstatt chẳng hạn. Những hình tượng trên các 
trống đồng, rìu đồng hay thống đồng Đông sơn 
chỉ ghi nhận sự sinh hoạt của một sắc dân sống 
cạnh bờ nước, với thuyền, với chim. 

Hoàn toàn không có một nét nhỏ nào dù 
gần hay xa đề cập đến sinh hoạt của những dân 
cư vùng đồi núi ở châu Âu hay Trung nguyên. 

Như ta đã biết văn minh Đông sơn khởi sự 
gần một thiên kỷ trước công nguyên là sự nối tiếp 
của các nền văn minh bản địa Hòa bình, Phùng 
Nguyên... với các dấu tích còn cổ hơn nữa, đến 
nhiều ngàn năm trước đó. Trong thời gian này, 
người Trung Hoa có lẽ mới từ chân núi Côn Luân, 
thung lũng Tarim chạy qua, chưa thể phát triển ra 
khỏi thượng lưu sông Hoàng Hà. Paul K. Benedict 


35 Wilhelm G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic Magazine, March 1971, tr. 338. 


360 


dóng y vói Solheim cho ráng ky thuát dó dóng Lac 
Việt đã cao siêu vào giữa thiên ky thứ 3 trước 
Công nguyên, vào khoảng 1.000 năm trước khi 
những vật dụng bằng đồng xuất hiện ở Trung 
Hoa. 

Những quan niệm cổ điển tương tự như vậy 
đang được xét lại và thấy không còn hữu lý. 


LA MIGRACION “PONTICA” DE PUEBLOS 
INDOGERMANOS HACIA CHINA Y DONG- 
SON. según R. Heine Geldern, Die 


`. 

IU 0j 

Hinh 151 Theo R. Heine Geldern, Dóng son nhán 

ánh hưởng tir châu Âu. Đây là một sai lầm lớn 
trong ngành khảo cổ. 


Chữ căn bản trong ngữ vựng của những nền 
văn minh kỹ thuật tiền tiến Lạc Việt này là “đồng”. 
Trước đây, người ta đã tưởng" đồng” là ngôn ngữ 
Trung Hoa, điều đó không düng."Dóng" (copper, 
brass) nguyên thủy là tiếng Thái, Lý (dĩ nhiên cả 
Việt nữa) mà người Trung Hoa mượn cho vào ngồn 


361 


ngữ cua họ3⁄9. 


Paul K. Benedict -1975 Austro-Thai Language and Culture, With a Glossary of Roots 
COPPER This root has always been treated as a simple loan from Chinese 
to Thai. but the evidence now points conclusively to an AT origin. The Thai, 
root is not *doorj but dhorj/dluatj, in view of Dioi iuarj 


T *doo “copper (Lao BT Tho-Nung), copper/bronze (WT), 
brass (Ahom Kh.), gold (Si.)" (not used alone in Shan); also 
(Si.) *dooy yam "gold" ( *yam "gold" c"dark/red"); (Shan Si.) 
*dooy ?deer "copper" (*?deey "red^); (Shan Si.) *dooy hhan 

Hinh 152 Nguyên ngữ “đồng” theo Paul K. 

Benedict 


Các nén ván minh Viét dá chói sáng kháp 
mién Dóng và Dóng Nam Á truóc khi Tàu nam 
xâm khá lâu. Sau đó, khi Trung Hoa xua quân 
chiếm nước ta, họ chính là một trong các nguyên 
nhân tiêu diệt nền văn minh Đông sơn và đồng 
thời cũng làm suy thoái đà tiến bộ của dân Việt 
chúng ta. 

Khi bàn về biến cố người Trung Hoa có âm 
mưu muốn xóa nhòa văn minh Việt, Giáo sư 
Nguyễn Đăng Thục đưa ra ánh sáng một chứng cớ 
lịch sử như sau: “Nhờ những tiền đồng còn sót lại 
cùng các chứng tích đào được ở Đông sơn về thời 
Hai bà Trưng (năm 40-43), các nhà khảo cổ đã 
giải thích là hang động Đông sơn bị tướng Tàu Mã 
Viện phá hủy... sự khủng bố của Mã Viện chắc 


3° Pau] K. Benedict. Austro Thai, Language and Agriculture 
with a Glossary of Roots, HRAF. 1975, tr. 139-140. 


362 


chán rất khiếp đảm 2. 

Ông Bình nguyên Lộc chắc cũng nghĩ đến sự 
tàn sát dân “Lạc Việt Đông sơn” của Mã Viện khi 
viết rằng: “Hiện nay ở Philippines có ba nhóm 
người mà khoa học rất bối rối, không biết sắp họ 
vào hạng Cổ hay Kim, chính vì tình trạng hoả canh 
và luân canh của họ. Đó là ba nhóm lgorotes, 
Ifugaos và Bontok mà ông O. Jansé nghi là đồng 
bào của Hai bà Trưng di cư sang, sau cuộc tàn sát 
của Mã Viện”. Theo O. Jansé và Willoquet thì một 
số (người Lạc Việt) chạy sang Philippines??*. 

Giáo sư Keyes mà cuốn sách được dẫn 
chứng trong bài này còn nghĩ rằng nhiều đợt di 
dân đã từ vùng văn hóa Hòa bình đi sang các đảo. 
Những người này khởi sự rời bỏ lục địa ra biển khi 
vùng đất này xuất hiện những nhóm người có đặc 
tính nhân hình thuần chủng Mông Cổ (Mongoloid) 
Nam tiến. 


7.5. Làng xã Đông sơn và hàng hải Lạc Việt 
Khoa khảo cổ mới chỉ biết nhiều đến quá 
trình văn minh của Việt tộc cũng như các giống 
dân khác trong vùng Đông Nam Á trong thời gian 
gần đây. Tuy vậy, ngay khi theo vết ảnh hưởng 
của trống đồng Đông sơn, hầu hết các nhà nghiên 
cứu đều ngạc nhiên khi phát hiện ra là dân Việt 
đã có cả một hệ thống vận chuyển đường biển tối 


37 The Origins of the Vietnamese People, trong Vietnam 
Culture Series No 10, Bó Ngoai giao VNCH. 1960. 
348 Binh Nguyên Lộc. Sdd, tr. 194. 


363 


tân bậc nhất cua nhân loại ngay vào thiên ky thứ 
nhất trước Công nguyên. 

Theo Charles F. Keyes viết trong The 
Golden Peninsula, New York, 1977; thì trong thời 
cổ, Việt Nam là nơi phát khởi nền văn minh trải 
rộng khắp Đông Nam Á, Keyes xác định hai điểm 
sau: 

Quá trình văn hóa thời tiên sử của toàn 
vùng Đông Nam Á thường được chia ra làm những 
giai đoạn mà chỉ danh từng giai đoạn lấy từ địa 
danh các vị trí khảo cổ tiêu biểu nhất như Hòa 
bình, Bắc Sơn, Đông sơn; tất cả đều nằm trong 
Bác phần Việt Nam.?? 

Thời đại đồ đồng xuất hiện vào khoảng 
3.000 đến 2.500 năm trước công nguyên ở Đông 
Nam Á, nghĩa là khởi sự sớm hơn Trung Hoa và 
Ấn Độ. Lúc trước người ta tưởng việc đúc đồng là 
nghề nghiệp của dân thành phố, nhưng thực ra 
các vật dụng bằng đồng đều do dân trong các 
làng mạc sản xuất. Biểu tượng chính của giai 
đoạn này là trống đồng tìm thấy ở nhiều nơi xa 
xăm như Sulawesi thuộc quần đảo Nam dương. 
Những trống đồng như vậy đều được đúc tại vùng 
đất Đông sơn nhỏ hẹp của Việt Nam, từ đó trống 
được phân đi khắp Đông Nam Á theo đường hải 
thương.” 

Trong cuốn sách The Birth of Vietnam, xuất 
3° Charles F. Keyes. The Golden Peninsula, Culture and 
Adaptation in Mainland Southeast Asia, New York. 1977, tr. 


182. 
39? Charles F. Keyes. Sdd, tr. 16. 


364 


bàn bói University of California Press, 1983; Keith 
Weller Taylor dựa trên ý kiến của các học giả 
khác có nói rằng: “Bỏ qua khía cạnh kỹ thuật, văn 
minh Đông sơn ảnh hưởng manh mé từ những tiếp 
xúc hàng hải. Các hình vé và trang trí trên trống 
đồng Đông sơn luôn luôn tạo nên ý tưởng về 
những biểu tượng của nghệ thuật hàng hải 
(Chikamouri, p. 90). Các thuyền chở đầy thủy thủ 
và chiến sĩ bao quanh bởi hải điểu và các loài hải 
sinh khác chứng minh một cách không thể lầm 
lẫn về tám ảnh hưởng của một thé lực dựa trên 
cán bản của biển cả ””°!. 


quýt nhau trong mỹ thuật Đông sơn. 


33! Bezacier, Manuel, figs. 75-78. 104-5. 109-10. 113-15. 
365 


Chichen tiza, Femple of the Warriors, + aH pining vf a sca-coast village, before 1050(7) 
A > p m 3 


Hinh 1 54 Thuyén và "mE cüng có Bou my ; thuật 
cháu My thói có. 


Nền văn minh Đông son không những chi 
phối các sinh hoạt con người toàn vùng Đông 
Nam Á mà còn ảnh hưởng xa hơn, ra các đảo Thái 
bình dương và đến cả châu Mỹ. Điều cần thiết 
phải nhấn mạnh là Đông sơn, đặc biệt hơn một số 
các nền văn minh khác ở chỗ nó nhuốm màu sắc 
hàng hải, hướng về biển cả hơn là đất liền. Cũng 
nhờ đó, Đông sơn trở thành một trong các nền 
văn minh có địa bàn rộng rãi bao la nhất trong 
lịch sử nhân loại. Cho dù các văn minh Cận Đông, 
Ai cập, Ân Độ, Trung Hoa, Hy Lạp, La Mã... có 
chói sáng, có vĩ đại mấy đi nữa; cũng chưa bao giờ 
được kể là đã đi xuyên đại dương, vượt ngang qua 
nhiều đại lục. 


366 


7.6. Đông sơn, nén văn minh độc nhất: Vận 
chuyển xuyên đương 

Với những căn bản hiểu biết cổ điển, nhiều 
nhà khảo cổ trước đây có quan niệm rằng Đông 
sơn chỉ giống như một cái đuôi của những nền 
văn minh khác như từ Tàu xuống, từ Hắc Hải qua. 
Oswald Menghin cũng vậy, nhưng đã đặc biệt 
khám phá ra rằng chỉ nhờ đường biển, văn minh 
mới thoát khỏi đất liền Cựu lục địa truyền sang 
được châu Mỹ mà dấu vết rõ ràng nhất là sự khởi 
đi từ Đông sơn. 

Menghin chắc chắn đã làm một số người 
ngạc nhiên nhưng giúp họ nhận chân một sự thực 
không chối cãi được là: dù văn minh có phát khởi 
ở đâu chăng nữa, có rực rỡ đến thế nào đi nữa, sự 
truyền bá cũng cần một nền văn minh hàng hải 
làm phương tiện chuyên chở qua biển cả ra hải 
đảo xa xăm, vượt đại dương tới đất mới như châu 
Mỹ”? (Relaciones transpaciñcas de America 
precolumbina, Báo Runa 10(1-2), 1967: 83-97) 

Menghin cũng ước đoán những thuyền nhân 
vượt biển từ Đông Á xuyên Thái bình dương từ 
năm 2.000 trước Công nguyên, nghĩa là thời văn 
minh Phùng Nguyên, trước cả lúc khởi thủy văn 
minh Đông sơn. Bài viết bằng tiếng Đức đăng ở 
một sưu tập in tai Bonn. 

Những quan niệm sai lầm rằng “Đông sơn là 
một cái đuôi của những nền văn minh khác” có 
thể giải thích duoc qua lý lé hàng hải. Dân Việt cổ 
33? Oswald Menghin. Sdd, tr. 83-97. 

367 


khi vién duong nhiéu noi gán kháp hoàn cáu, 
cüng trao dói ván hóa, nghé thuát. Tién si 
Wilheim G. Solheim II tin tuóng ráng dà có nhüng 
liên lạc trực tiếp giữa Việt Nam và Địa trung hải 
hơn 2.000 năm trước dáy??. Nhiều hoc giả khác 
cho rằng người Việt những vùng Sông Hoài, sông 
Mã đã giao thương với châu Phi. Nghệ thuật Việt 
rất đa dạng, đương nhiên bao trùm nhiều nét 
mang về từ hải ngoại. 

Đối với một số người Việt chúng ta, chuyện 
văn hóa Việt nói chung, Đông sơn nói riêng, ảnh 
hưởng qua Ấn Độ Dương, đi khắp Thái bình dương 
sang tới châu Mỹ, có lẽ ít được nghe tới, nhưng 
nếu vào thư viện lục lọi, ta sẽ thấy tài liệu, sách 
vở liên hệ khá đồi dào. 

Từ ít lâu nay, đã có những nhà khoa học 
chuyên tâm nghiên cứu hay đề cập tới những hoạt 
động này. Sau đây chúng tôi trình bày các chứng 
tích xuyên Thái bình dương của người Việt. 


7.7. Ý kiến của Dick Edgar Ibarra Grasso 

Một trong những học giả Nam Mỹ, chuyên 
tâm nghiên cứu về giao tiếp giữa Cựu và Tân thế 
giới lúc thời cổ, Dick Edgar Ibarra Grasso bắt đầu 
viết rất nhiều cuốn sách kể từ thập niên 1940 cho 
đến nay. Vào những năm gần đây, Grasso công bố 
rất nhiều tài liệu mới mẻ liên hệ đến tầm ảnh 
hưởng của văn hóa Đông sơn trên đất châu Mỹ 


33 Wilheim G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic, Vol 139, No 3, March 1971: 330. 


368 


làm sửng sốt các giới khoa học. 

Trong cuốn America en la Prehistoria 
Mundial (châu Mỹ trong thế giới tiền sử), Grasso 
đưa ra quan niệm dứt khoát không thể có sự cô 
lập ở châu Mỹ. Tôi (lời Grasso) cho rằng những 
người chấp nhận lý thuyết văn minh biệt lập là 
điên, không biết lý lé. Sách gồm 6 chương thì có 
tới hai chương chú tâm bàn luận đến ảnh hưởng 
Đông Nam Á trên đất châu Mỹ. Chương I bàn tới 
các liên hệ văn hóa xuyên dương mà Đông sơn là 
một nguồn chính. Đến chương IV, Grasso đưa ra 
hai giả thuyết về: 

(1) Những thương nhân Cattigara (tiếng gọi 
hải cảng cổ xưa ở Bắc Việt Nam thời Đông sơn) đã 
mang kỹ thuật luyện kim tới Nam Mỹ. 

(2) Phải có nhiều di dân đến Tân thế giới 
bằng cách dùng hải lộ xuyên Thái bình dương. 


FUNDIDOR DE METALES 
ENTRE LOS AZTECAS. 


Cattigara y la gran metalurgia del oro en 
América. primera aparición de la metalurgial 
de fundición y del bronce. 


Hinh 155 Giá thuyết của Ibarra Grasso: ky thuát 
luyện kim ở My do thương nhân Việt tir Cattigara 


369 


mang tới bằng đường bién. 

Hình ảnh làng xã và đời sống người dân 

Như đã đề cập ở trên, tỉnh thần làng xã là 
một trong những di sản thiêng liêng của dân tộc 
đã đậm nét ngay từ trước thời Đông sơn. Ibarra 
Grasso đưa ra các hình ảnh ở châu Mỹ với làng 
xóm tương tự, nơi đình chung hay nhà công cộng 
với cái mái cong (trang 235) Về mỹ nghệ, ông 
trưng bày cán dao khắc mặt người của dân Inca 
(trang 256) giống như hình Thần núi Nưa (hay là 
bức tượng đẹp nhất của Việt tộc theo Triết gia 
Kim định), đầu cái trâm cài tóc ở Peru và 
Argentina với các hình xoắn ốc tiêu biểu Đông sơn 
(trang 113), các bình 3 chân đế (trang 54-55), 
người thổi sáo với cách quấn khăn kiểu cổ Việt 
trên đầu ở Mexico (trang 62), con dao quắm di 
rừng ở Lima (trang 109), bè Việt Nam và bè 
Ecuador (trang 186) 


370 


mne 


Hinh 156 Thó dán cháu Mj ci cüng như dân Đông 

sơn đều cùng có tỉnh thần hòa đồng làng xã. Căn 

nhà lớn giữa xóm là nhà cộng đồng sử dụng như 
đình ở Việt Nam. 


BORNEO 


Dagger handle. bronze. 5th-3rd c. 
Bc. Dóng-són. Hist. Mus., Hanoi 
NOROESTE 
ARGENTINA 


Hinh 157 (Trái) Cán dao có My và cán dao có 
Viét. 
Trâm cài đầu của Nam My mang hinh ánh My 
thuật Đông son. 


371 


£L USO DEL PANTALONCITO MICENICO EN JALISCO. MEXICO. Tes 
Según H. von Wirrwng, The Shaft Tomb Figures of West 

Mexico. lắm i Alto 18 pulgadas Representa a un músico com ^ My 

unà flaula de doble tubo Interesa el reducido pantalón que lleva, 
que parece uno de nuestros pantalones de baño, cuya forma 
aparece igual en Micenas e Indochina. Éste pantaloncko no ^ 
aperece en otros lugares de América que conorcamos. 


Hinh 158 Người thói sáo đôi với khán quán đầu ở 
Mexico. Người thợ mộc Việt Nam quấn khăn “mỏ 
riu" tuong tự.. 


Ánh hưởng ngược lai tir My vé Việt 

Có thé nói vé nguyên tắc nghiên cứu, Ibarra 
Grasso đứng riêng rẽ. Ông nổi bật hẳn lên ở đặc 
điểm đã để tâm nhiều đến những ảnh hưởng văn 
hóa đi trong chiều ngược lại: từ châu Mỹ sang qua 
Đông dương. Ông cho rằng sau những chuyến hải 
hành sang châu Mỹ, cổ nhân vùng này đã mang 
về nhà kiến trúc “vòm cung giả” false arch, vòm 
cửa kiểu lá ba nhánh (tri foliate form portals), 
kiến thức về con số không và nhiều nét văn hóa 
khác. Sau đó, người Đông dương lại đem phán 
phối tiếp những kiến thức đó qua Ấn Độ, rồi tới 
châu Âu cũng bằng đường biển. 

Bánh xe và vòm cửa “tò vò” không mấy 


372 


thóng dung, mác dáu nguói có cháu My cüng có 
những hiểu biết này. 


FORMAS DEL ARCO FALSO EN LA LA 
ARQUITECTURA MAYA. EI merca fii faiso 
peneratmente se cansidera coma da de 
engen más antiguo que el areo 

verdadoro, pero èn realidad mnbhostos 
eparecan conjuntamente y se desasserrohiian 
en lorma paralala o simultánea £t £A 

Asiria antigun ambas comienzan qn on gor 
procesa de desorrolfo, que legem è r8 
Micenns y hasta los mayas. Nos irs interesa 
desiacar ia forma E. dc Palangue, re, quoc 
spareniamente nos muestra fa forforms i 
más amigue dal orco Irifoliado: si; si asida 
es ciario. y mơ hay formas más ani 0nfigưira$ 
en Asia del Sur, este farma đe &eeea dug 
Palenque habría sido difundida do do alii al 
Sur de Asia y Jos árabes Ip Hfvarvarrt i a 
Europa, donde lfegó a Ígirnar parrawre 
fundamentat de! arte gdrco 


Hinh 159 Cùng một thứ “vòm cung giả” ở My và ở 
Đông dương. 


Hình 160 Và một thứ “vòm của kiểu lá ba nhánh” ở 
Mỹ và ở Cựu Lục địa. 


7.8. Những liên hệ về sinh hoạt xảy ra rất sớm 
Theo một số nhà nghiên cứu, sự liên hệ giữa 

Đông Nam Á và châu Mỹ có thể đã xảy ra cách 

đây nhiều ngàn năm, ngay từ thời Đồ Đá. 

Chế biến vỏ cây và may mặc 

373 


Có nhiều hoạt động sản xuất của con người 
khởi sự từ rất xa xưa vào thời tiền sử vẫn còn tiếp 
tục cho đến ngày nay. Trong đó, ta có thể nói đến 
việc chế biến vỏ cây thành vật dụng như quần áo, 
giấy, bao, túi, dây buộc... 

Paul Tolstoy, sau khi điều tra, so sánh cách 
sử dụng vỏ cây đáp ứng cho nhu cầu đời sống ở 
Trung Mỹ và Đông dương, đã đi đến kết luận rằng 
kỹ thuật này phát nguyên từ Đông Nam Á. Niềm 
tin tưởng của Tolstoy căn cứ ở sự tương đồng trên 
các khía cạnh của ngành kỹ nghệ này như cách 
cung cấp, chế biến nguyên liệu, dụng cụ sử dụng, 
vận chuyển vật phẩm..., ông còn đi sâu vào chỉ 
tiết như mẹo cắt cành cây, hình dáng, cách ghép 
mộng và vật liệu làm nên dụng cụ... 


374 


FIGURE I. Dark basters of Sovihemti Aria and. MÍcpnomevk, A^ Bode, Central Celebes (Leyden 
1456-38. 4 courtesy of S. Kooijman); B: Diiring, Vier Nem (after Colom 1934. PL 7); C. Halmebcre 
fafter. Kukeutht 1896. PL 4-17). Dc Central Amcrice (AMNI 30-9414): E: Posso. Ceuhef Celebes 
jefter Adriani and Kruyt 1901, PE 1-3). F> Mesoamerica (efter Lenz 1948. Fie. 73): €: Ceha, 
Pilipnwmes (after Beyer 1958, Fig. 2Ó bị} H: Ponwco. Vera Cruz, Merico- (AMNH 30 244885). Scale 
liL 4-2: seale (2), EM, [Reproduced fre Transactions of the New York Academy of Sciences wh 
And permissóon. / 


Hinh 161 Dung cu düng trong ky nghé ché bién 
vỏ cây ở Di linh, Việt Nam và ở My có hình dáng 
và công dụng tương đồng. 


Tolstoy nghĩ rằng kỹ thuật này du nhập từ 
Đông Nam Á tới châu Mỹ vào đầu thiên kỷ thứ 
nhất trước công nguyên. Chứng cớ hiển nhiên 
không chối cãi là dụng cụ trong nghề này tại 
Mexico và Di Linh Việt Nam có thể nói là in hệt 
nhau.®° 
354 Paul Tolstoy. Cultural Parallels Between Southeast Asia 
and Mesoamerica in the Manufacture of Bark Cloth. Trong 
375 


Đồ dùng và quán áo duoc làm hay may từ 
vật liệu dệt ra bởi vỏ cây cũng lại tuong tu như 
dây thừng, khố, váy, áo tơi lá... 


Rìu đá và rìu đồng 

Rìu đá là một dụng cụ của người tiền sử, 
được nhiều nhà khảo cổ lưu tâm tới. Tài liệu rìu 
đá Việt Nam đến nay đã có khá nhiều. Đại cương 
mỹ thuật thời Đồ Đá được ông Nguyễn Khắc Ngữ 
trình bày trong cuốn sách My thuật Cổ truyền 
Việt Nam, nhiều hình vẽ như rìu đá ở Núi Đọ, rìu 
đá Xuân Lộc thời Cựu thạch; rìu đá ở Tam hang 
thời Trung thạch; rìu có tay cầm ở Bầu Tró và Đa 
Phúc thời Tân thạch. Loại rìu đá sau cùng này 
được các nhà khảo cổ xếp đồng thời với các di tích 
về đồ gốm tìm thấy ở Da Bút, Sa Huỳnh, Xuân Lộc 
và các di tích khác ở Bắc Sơn, Hạ Long. Tất cả đã 
có cách nay khoảng 5.000 năm. 

Vì các riu đá này được mài nhãn nhui, khá 
sắc bén, có cả vai và cán để cầm nên cũng chứng 
tỏ rằng người xưa đã có kỹ thuật, và hai nơi biệt 
lập nhau khó mà tạo ra cùng một kiểu mẫu. 


Transactions of the New York Academy of Sciences Vol. 25. 
April 1963, tr. 646-662. 


376 


DONO 
COS 5501 


Stone axes: - 394: Vietnam (efter Colani, 1936); 398: northwestern Argentina 
(after Boman, 1908). Stone exex or spades: - 40A: Vietnam (after Coleni, 193€]; 
40B: stone spades, northwestern Argentine (Berman, 1936), 


Hinh 162 Riu dá Viét và My. 


Y kiến của Daniel Randall Beirne 

Trong một bài khảo cứu rất công phu, 
Daniel R. Beirne đưa ra nhiều lý luận và dẫn 
chứng gồm có bản đồ và hình vẽ mô tả rõ ràng là 
riu búa làm bằng đá cũng nhu làm bằng đồng ở 
Đông Nam Á và ở châu Mỹ giống hệt nhau. Đáng 
kể là loại búa đồng bản rộng có khoét một lỗ tròn 
nhỏ cùng tìm thấy ở Ecuador, Peru và Việt Nam. 
Qua một số chứng tích mà người ta mang ra định 
tuổi thì thấy rằng những rìu búa châu Á cổ hơn 
thứ cùng loại châu Mỹ, thời gian sai biệt đủ nói 
lên là chúng đã có thể được phân phối từ Đông 
sơn. Sự giao tiếp giữa Đông Á và Peru, theo đó đã 
xảy ra trong khoảng từ 400 năm trước công 
nguyên đến năm 500. 

Daniel R. Beirne cũng nghiên cứu cả cách 
thức gắn cán cho những dụng cụ này và thấy rằng 
trong vài trường hợp, có sự sáng tạo tại địa 
phương. Sau cùng với nhiều sự kiện hữu lý, ông 


377 


dà dán do và két luán ráng: ^.. su tuong dóng vé 
riu búa của vùng duyên hải Đông Bác Nam My và 
Đông Nam Á đủ khiến cho lý thuyết ngẫu nhiên 
thuần túy” nên được ngưng và xem xét lại”. 
(Cultural Patterning as Revealed by a Study of 
Pre columbian Ax and Adz Hafting in the Old and 
New Worlds", Sưu tập Man across the Sea, edited 
by Carroll L. Riley, Austin, 1971) 


Perforated tang, wide-blade cutting axes. à, Stone, c, 
Copper axes from Ecuador (after Rivet and Verneau, 1912). b, 
Copper cutting tool, Milagro phase, Ecuador (after Mergers, 1966}. 
il, |, Copper, Pery and Eeuadar, d, Inca (Univ. of Penn. Museum: 
Smithsonian): f, 400 D.c. (after Heine-Geldern, 19541. g, h, Copper 
and gold (after Rivet and Verneau, 1912). k, Copper ax, Izcuiadlor 
(after Mepgers, 1966). I, Stone, Ga., USA (Smithsnnian), sn, Stone, 
Ecuador (Univ. o£ Penn. Museum]. c, Bronze, Tankin, Vietnam, 
Donason (might be socketed; aher Janse, 1953). 


Hinh 163 Riu dá và riu đồng ở My và ở Việt tuong 
tự. 


378 


24a 24b 


24A- Sockered bronze spade, Celebet, Dong- 
son culture (after Von der Heop. 1941), 

24B: socketed copper spode, Pen 

fafter. Baessler. 1906), 


23A: Socketed bronze axe, Laos, Dong-son culture fofter 
Jense, 1933]; . 
23B:socketed copper axe, Peru (after Baessler, 1906), 


Hinh 164 1 Thuóng là dung cụ đào đất ở My và Việt 
cũng giống nhau. 


Ý kiến của Robert von Heine Geldern 

Trong bài American Metallurgy and the Old 
World (Sưu tập Early Chinese Art and its Possible 
Influence in the Pacific Basin, edited by Noel 
Barnard, Vol. 3: Oceania and the Americas, 
Taipei, 1972), Geldern đoan chắc: “Chúng ta khó 
mà sai lầm khi nói rằng những dung cụ dá mài ở 
Argentina, cũng như của Peru và Ecuador ảnh 
hưởng từ Đông sơn” và “... Một số di dân châu Á 
đã định cư ở Bolivia và Argentina. Chỉ sự kiện này 
mới giải thích được là tại sao một số lượng khá lớn 
đồ bằng đồng có những tính chất song song với 
châu Á tìm thấy ở đất này... ”. 


Luyện kim vùng Chavin, 500 năm trước Công 
nguyên 

Pedro Bosch Gimpera cho đăng các bài viết 
về cổ châu Mỹ bằng nhiều ngoại ngữ trên các báo 
379 


tại những noi khác nhau như Tây Ban Nha, Mễ 
Tây Cơ, Đức, Pháp, Guatemala... Gimpera tin 
tưởng việc làm đồ vàng, đồ đồng lần đầu tiên của 
xứ Peru vào khoảng năm 500 trước công nguyên 
là những ảnh hưởng đến từ văn minh Đông sơn. 
Những hiểu biết về kỹ thuật luyện kim này đã 
được mang vào Chavin, Peru qua đường biển Thái 
bình duong.?? 


According to archaeologists, there is no question that metallurgy 
in the Andean area of South America was far superior to anything found 
elsewhere in the Western Hemisphere and rivaled that ofthe of the Old World. 


Hinh 165 Ky thuật luyện kim ở Nam My rất tiến 


bó truóc thói Colombo 


7.9. Ánh huóng Lach Truóng và Óc Eo dén My 
Ngày nay Lach Trường và Óc Eo là những 
dia danh nhó bé, khó tháy duoc trén các bàn dó 
tổng quát. Tuy vậy trong thiên ky thứ nhất trước 
công nguyên, những hải cảng này rất quan trọng. 
Từ đó, người Việt cùng các người Đông dương 
khác đã có những hoạt động thương mại liên lạc 
với nhiều nơi xa xăm trên thế giới. Quá khứ huy 
hoàng này bị che lấp cho đến tiền bán thế kỷ 20 


355 Pedro Bosch Gimpera. Sdd, tr. 43-89. 
380 


này. 

Tai Lach Truóng, tinh Thanh Hóa và Óc Eo, 
vùng Hà Tiên Châu Đốc; người ta đã đào thấy 
những dấu tích ghi nhận sự buôn bán sâmuất 
trong một thời gian dài nhiều thế kỷ trước công 
nguyên. Khoa khảo cổ khám phá tại hai địa điểm 
này đủ các loại sản phẩm nhập cảng đến từ các 
nước Đông Nam Á, từ Trung Hoa và cả từ La Mã 
cùng các xứ khác ở Địa trung hải mang đến bằng 
đường biển. 

Gần đây, khi khảo sát cổ vật tại Lạch Trường, 
Olov R. Janse khám phá ra tầm ảnh hưởng của văn 
minh Đông sơn (mà Lach trường là một chi nhánh) 
còn rộng rãi hơn là người ta vẫn tin tưởng trước kia: 
“Văn hóa Lạch Trường, Đông sơn cũng như Óc Eo 
có nhiều chi nhánh đi khắp các đảo ở Thái bình 
dương và ảnh hưởng của chúng còn tìm ra dấu tích 
ở người da đỏ châu Mỹ, đặc biệt liên hệ đến văn 
minh dân Inca”. Ba trong nhiều dẫn chứng mà 
Janse dem ra trinh bày như sau: 

(1) Binh cám nhang 

Các binh lọ có hinh viên tru và ba chân dé 
cùng tim thấy ở cả Thanh Hóa lẫn Guatemala. Các 
loại này làm bằng đồ gốm hay bằng đồng, dùng dé 
cắm những cây nhang trên bàn thờ. Căn cứ trên 
hình dáng, Janse nghĩ rằng các bình nhang này 
555 Olov R. Janse. The Lach Trường Culture Western 
Affinities and Connections With the Cultures of Ancient 
Chu. Sưu tập Early Chinese Art and its Possible Influence 


in the Pacific Basin, edited by Noel Barnard & Douglas 
Fraser, Vol. 1. Hongkong. 1974. 


381 


thoát thai từ những ống tre, buong đã được dùng 
trước đó rất lâu. 


A: cylindrical jar of white baked ware and elezed. Tomb No. 1, Laeh-fruðing. 
Jj: cylindrical tripods o] the Esperznze period, Guatemala 
(after Heine-Geidern, 19581209] 

Hinh 166 Những bình cắm nhang ở Thanh hóa 

thời Đông sơn và ở Guatemala. 
(2) Chân đèn 
Những cái cây chân đèn do hai phần là các 

hình chóp nón gắn vào nhau, làm bằng sành; đặc 
biệt phần đế được khoét nhiều lỗ hình tam giác 
tìm được trong những ngôi mộ cổ ở Bỉm Sơn, 
Thanh Hóa cũng lại thấy tại Columbia, Nam Mỹ 


A: lamp of white earthenware covered with piste, Tomb B), Đừng orc B: lemp of white 
were, tian period. Tomb of Archive /Beccminh) Norih Vietnam (Tonkin): D: oncient potitry 
pottery vessel, Luzon, Philippines; E- pottery vessel, Colombia jefier Heme-Gekdern, 1955: 205), 


Hinh 167 Những cây chán đèn ở Việt Nam và ở 
Mỹ 


382 


(3) Lưới trời 

Quan niệm có tính cách triết lý về “màng 
lưới trời” được trình bày qua những hình trên nắp 
bình sành, sứ cổ tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cũng 
tương tự như vậy, hình lưới trời với hai ngôi sao 7 
cánh dưới đáy chiếc bình có dạng một cái trống 
tìm thấy ở Bim Sơn. Janse dẫn chứng tài liệu của 
Fraser (1919: I, 1, 316) cho rằng đó cũng là điểm 
trùng hợp thấy trong văn hóa cổ Inca, Nam Mỹ. 


Mea cả*2⁄4-4a« L) 


GS 
us. Z1 


24 cả #iảm- Sau 


Hinh 168 Mạng lưới trời 


7.10. Nối kết nghệ thuật châu Mỹ và Đông son 

Việt Nam Tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức 
định nghĩa: Nghệ thuật là các môn học về mỹ 
thuật: Nghệ thuật ngày càng tiến. 

Funk & Wagnalls New Encyclopedia định 
nghĩa chữ nghệ thuật (Art) theo hai cách: (1) Hoạt 
động có tính cách giới hạn về sự khéo léo hay mở 
rộng đến cách nhìn ra thế giới. (2) Nghệ thuật 
theo nghĩa rộng rãi, liên hệ đến cả hai sự khéo léo 
và óc sáng tạo trong những lãnh vực như văn 
chương, trình diễn, thị giác. 


383 


Dưới đây là một số ý kiến vé mối giao tiếp 
nghệ thuật giữa cổ châu Mỹ và Đông sơn. 


Ý kiến của Douglas Fraser và Robert Von 
Heine Geldern 

Nghệ thuật thời cổ của nhân loại ảnh hưởng 
lẫn nhau, không phải chỉ giữa các nền văn minh 
Cựu lục địa mà còn qua lại sang Tân thế giới. Đó 
là tóm lược sự trình bày của Douglas Fraser trong 
những cuốn sách và bài viết được đăng trên nhiều 
báo chí. Đáng nói đến hon cả là cuốn Primitive 
Art, New York, 1962 mà phần cuối, từ trang 247, 
Fraser biểu lộ sự ngạc nhiên khi tìm ra rất nhiều 
chỉ tiết hình tượng và ý tưởng nghệ thuật châu Mỹ 
không những liên hệ chặt chẽ với Á Đông mà nhịp 
điệu thăng trầm lại còn phù hợp với biến chuyển ở 
Á Đông một cách không sai chạy. Ông cho rằng 
Valdia, Chavin, Monte Alban, Olmec, Mayan của 
Mỹ nối kết với Đông sơn của Việt Nam và Tây Chu 
của Tàu. 

Robert Von Heine Geldern cũng phát biểu 
nhận xét như Fraser, khi quan sát các bình lọ xưa 
bằng cẩm thạch tìm được ở Honduras và những 
tác phẩm nghệ thuật cổ trong phế tích Tajin tại 
Vera Cruz đã nói rằng: “Văn minh Đông sơn của 
Bắc Đông dương chính là một trong những nguồn 
gốc dẫn tới nền nghệ thuật có châu My". 


Trang trí kiểu Đông sơn 
Đông sơn nổi bật với những trang trí hình 


384 


ky hà đủ kiểu rất dep. Những máu vẽ này đã xuất 
hiện trước đó rất lâu, trên các đồ gốm từ thời văn 
minh Phùng nguyên (2 - 3 thiên kỷ trước Công 
nguyễn), được Đồng sơn phong phú hóa thêm lên. 
Ảnh hưởng nghệ thuật này vẫn tiếp tục được ưa 
thích cho đến ngày nay tại Việt Nam. Đặc biệt là 
hình xoắn ốc S có thể coi là một trong các biểu 
tượng chính yếu mà các nhà khảo cổ thường dùng 
như những dấu vết theo dõi tầm ảnh hưởng Đông 
sơn. 

Người ta thấy các mẫu trang trí tương tự 
được sử dụng rải rác nhiều nơi ở Đông Nam Á, ở 
châu Đại dương. Dấu vết trang trí Đông sơn cũng 
thấy xuất hiện trên những tác phẩm nghệ thuật 
cổ xưa ở Trung và Nam Mỹ. 


UNA EMBARCACION TIPICA DEL EGEO En INDONESIA 


r A Do 
(Coloubew 19 


385 


Hinh 169 Mẫu trang trí điển hình chữ S, chữ X 
của Đông sơn cũng thấy lại trên thuyền ở Nam 
dương, trên đồ sành sứ Châu Mỹ 


RA 
Cnr RE ed 
E ap C pt ——— J 


ASIA MESO-AMERICA. 


Hinh 170 Máu trang trí trong my thuát Dóng son 
và Trung My rát gióng nhau 


7.11. Lién hé chir viét cüa có Viét và có My 
chàu 

Việc người Việt xuyên duong sang châu My 
có thể tìm thấy qua một số chứng cớ liên hệ đến 
chữ viết như trình bày sau đây: 
(1) Chùm dây kết nút 

Trước khi phát minh ra chữ viết, nhân loại 
đã cố tìm cách ghi chép, tính toán. Ở xứ ta vào 
thời thượng cổ,”chưa biết chữ viết, người Việt 
nghĩ được một cách hay nhất là sử dụng một hệ 
thống dây buộc nút để có một khả năng nào đó 


386 


dùng liên lac"??? 

Bằng cách sử dụng một chùm dây, kết 
những sợi dây màu sắc, độ dài khác nhau, buộc 
những nút theo một quy luật nào đó; người ta có 
thể ghi chép lại các biến cố, lưu trữ tài liệu, làm 
việc kế toán, gửi tin tức... Dân Peru gọi dụng cụ 
này là “Qui'pu”. Người Việt cổ chúng ta dùng loại 
“Kết nút” này từ đời Hùng Vương, có khi được gọi 
là “Kết thằng”. 


THE INCA AND THE ORGANIZATION OF THÉ EMPIRE 


Inta officials; 
(hom left to 
right) a provincial 
governor, ane of his 
UÀ. administrative. aids 
V anda quipucamavoc 


Hinh 171 Hinh mót loai quipu ở Nam My, thứ này 
cũng tương tự như chùm dây kết nút trung bày ở 
viện bảo tàng Huế 


Kuno Knöbl là một trong nhiều người đã 
xiết bao kinh ngạc khi thấy chùm kết nút trưng 
bày ở Bảo tàng Huế giống in hệt như loại quipu 
của Peru. Knöbl quả quyết rằng đã có sự giao tiếp 


357 Jean Chesneaux. Sdd, tr. 18. 
387 


thẳng giữa hai noi, nén đóng thuyền kiểu cổ từ 
Hồng Kông đi Mỹ dé chứng minh??? 

Chữ Quipu được phiên âm theo Tti điển 
Websters New Twentieth Century là Kẽ'pu, âm 
hưởng sát với âm Kết Nút của Việt Nam. Sự tương 
đồng ngôn ngữ này cũng có thể là một bằng 
chứng tốt tăng cường cho giả thuyết người Việt đã 
mang văn hóa tới châu Mỹ. 

(2) Chữ viết tượng hình 

Khó mà biết chắc chắn được thời gian nào 
dân ta khởi sự dùng chữ viết, nhưng có thể yên 
tâm đoán rằng một hình thức chữ viết nào đó đã 
xuất hiện ở nước ta 3.500 năm trước đây. Một vài 
chỉ tiết liên hệ được tìm ra như sau: 

“Câu truyện cống rùa thần” được chép 
trong sách Cương Mục Tién Biên của Kim Lý 
Tường và sách Thông chí của Trịnh Tiều, theo đó 
đời vua Đường Nghiêu bên Tàu (2357-2258 trước 
công nguyên), họ Việt Thường có đến chầu và 
cống con rùa thần, sống tới cả ngàn năm, lưng có 
mang chữ viết ghi việc từ khi trời đất có mở 
mang. Vua Nghiêu sai người chép lại gọi là lịch 


` ^ 


rua . 


358 Kuno Knöbl. Sdd. 
388 


Hinh 172 Rùa là linh vật đối với người Việt 


Truyện này có thể là xác thực. Nếu vậy nó 
cho chúng ta chứng cớ rằng giống dân ở bán đảo 
Hoa Ấn, trong đó có người Việt đã sáng chế một 
hình thức chữ viết, biết ghi chép lịch sử và hiểu 
cách lịch toán vào thiên kỷ thứ 3 trước công 
nguyên. Người Trung Hoa đã từ đó bắt chước, hay 
ít nhất cũng dựa vào rồi phát triển tỉnh vi thêm. 
Riêng về kiến thức thiên văn, đương nhiên tổ tiên 
ta phải thấu hiểu khoa học căn bản này trước khi 
tiến qua lịch toán và phát triển hàng hải. Nhà sử 
hoc D. G. E. Hall nói về sinh hoạt của người cổ 
Việt như sau: “Dân thuộc văn hóa Đông sơn phát 
triển cao độ khả năng hàng hải và kiến trúc tàu 
bè, họ là những nhà hàng hải gan dạ với số vốn 


389 


hiểu biết nào đó vé thiên Văn học”. ??? 

Các nghiên đựng mực, giá cắm bút, thẻ tre 
và cả những con rùa bằng đồng rất mỹ thuật, 
tượng trưng cho một thứ văn tự tiến bộ được đào 
thấy tại các di tích Đông sơn như Lạch Trường. 
Phải cần thêm các công trình khảo cổ khác nữa về 
văn tự cổ nước ta nhưng các di vật này chứng tỏ 
một thứ chữ viết nào đó đã được người Lạc Việt 
viết trên giấy, trên lụa trước khi Trung Hoa nam 
xâm khá lâu. 


Bronze (hik#fleAf in the form of à rorfoite from the TT, 
tomb at Bim són. (Yhanh-hoaj, Victrem-Man Period, 


Hinh 173 Một cổ vật của Lach Trường: hình rùa 
mang nghiên muc. 


Trên đường đi tìm văn tự thời cổ nước ta, 
chúng tôi tìm thấy vài ba điều lý thú đã được khai 
phá như sau: Chữ viết của Việt Mường. 

John Colet & Joshua Eliot cho rằng:Tiếng 
Mường và tiếng Việt giống nhau đến độ người ta 


35? D. G. E. Hall. A History of South East Asia, Fourth Edition. 
London 1961, tr. 8. 


390 


xếp chúng nằm trong một nhóm ngôn ngữ là Việt 
Mường. Thời xưa, người Mường có chữ viết riêng 
của họ?®9, 

Theo ông Bình nguyên Lộc thì nhiều đoạn 
trong quyển sách Lĩnh Nam Dật Sử viết bằng 
tiếng Mường”®!. Ngoài ra, ông cho thêm các chi 
tiết sau: 

- Người Thái Den và người Mường vùng sông Đà 
đều có văn tự. 

- Sách do tướng Trần Nhật Duật tìm thấy năm 
1280, có lẽ được viết vào khoảng 1180. 

- Thuở ấy tiếng Mường và tiếng Việt chưa tách rời 
xa nhau như ngày nay. 

(3) Chữ viết của Nam Chiếu 

Theo Giáo sư Nguyễn Khác kham?? viết 
trong cuốn sách rất móng Characteristics of 
Vietnamese Culture: Người Thái của xứ Nam 
chiếu sử dụng một loại văn tự mà cách viết tương 
tự như chữ Phạn và Pali, khác với chữ Nho của 
Trung Hoa. 

Chữ viết của Nam Chiếu được chúng tôi 
nhắc đến ở đây có vài lý do liên hệ xa xôi đến văn 
tự cổ nước ta: 

Theo Tiến sĩ nhân chủng học kiêm Bác sĩ y 
khoa Paul K. Benedict, người ta nên gọi chung 
ngôn ngữ của Đông Nam Á là Nam Thái, trong đó 


362 


30 Vietnam Handbook, Footprint Handbooks, Bath BA2- 
3DZ, England, February 1997. 

3! Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 724-729. 

362 Nguyễn Khắc Kham. "Characteristics of Vietnamese 
Culture" American Friends of Vietnam. 1960. 


391 


gồm cả Việt Mường, Thái?9?, 

Thời nhà Đường ở Trung Hoa, xứ Nam 
Chiếu vùng Vân Nam sát với Bắc Việt, sau này là 
Nước Đại Lý có dân là người Thái, nhiều lân xâm 
chiếm Giao Châu. ?94 


Người Thái cũng là một sắc dân thiểu số 
khá đông ở nước ta. 

Nhà Nho nước ta có lẽ vì thấy chữ Nho 
Trung Hoa tiện lợi hơn nên loại văn tự cổ của 
người Việt (tương tự như của Mường hay của Nam 
Chiếu) đã rơi dần vào quên lãng. Ý kiến sau cùng 
này được chúng tôi học hỏi từ nhà sử học Trần 
trọng Kim khi cu than: “Mình chỉ dinh ninh rằng 
người ta hơn mình, mình chỉ bắt chước người ta là 
đủ "365. 

Sau khi ngó qua Tàu, ta nén nhin sang cháu 
My và dùng bài khảo cứu của Emma C. Bunker 
làm tài liệu. Nữ tác gia này không giải thích sự 
giao tiếp Á Mỹ diễn ra như thế nào, nhưng xuyên 
qua cổ vật là một tấm bảng đồng tìm thấy ở Vân 
Nam, đã xác nhận rằng loại chữ viết cổ theo cách 
tượng hình của dân Việt thời Đông sơn, tương tự 
như chữ viết của dân Aztecs. Hình vẽ này được 
trình bày nơi trang 296, bài The Tien Culture and 
Some Aspects of its Relationship to the Dongson 


363 Pau] K. Benedict. Sdd. 
3€ Phạm Văn Son. Sdd, tr. 140-145. 
35 Trần Trong Kim. Sdd, tr. 77-78. 


392 


Culture?^^?, Sau đó, noi trang 309, bà Bunker lại 
cung cáp thém hinh só 11 trinh bày mót doàn sán 
bán trén mót tác phám khám xà cir gióng nhu 
cách vé của người Trung My. 
Pictographic writing from the Yüsh culture: 
an engraved strip of bronze from tomb no. 
13 at Shih-chai Shan in Yunnan,ca. —2nd 
century (after R. C. Rudolph "Regional Report: 
China Mainland — An Important Dong-Son 
Site in Yunnan [Shih-chai Shan] ", Asian 
Perspectives (Honolulu), 4 (no. 1), p. 41). 


Hinh 174 Tám bảng đồng ghi chữ tuong hình thời 
Đông sơn, trong tài liệu của Emma C. Bunker 


Cowrte container with a hunting 
procession —Heser I profile. After 
CKKHE 1956... eere 


Hinh 175 Đoàn săn bắn ở vùng Vân Nam, cũng 
trong cuốn sách của Emma C. Bunker 


366 Sưu tập Early Chinese Art and its Possible Influence in 
the Pacific Basin, edited by Noel Barnard, Vol. 2: Asia, New 
York. 1972. 


393 


(4) Chữ tuong hinh, chữ quy ước 

Chữ Việt cổ nằm trong một lãnh vực nghiên 
cứu còn rất phôi thai. Những báo cáo mới đây của 
Hà Văn Tấn trình bày các chữ tượng hình tìm ra ở 
Quảng Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Mường Hoa. 
Những dấu vết tiền sử với hình vẽ có tính cách 
quy-ước thấy tại Kim Bảng, Yên Lạc (Quảng Bình), 
các hình, nét khắc trên những đồ đồng Đông sơn 
theo ông Hà Văn Tấn, cũng có thể là chữ cổ Việt 
Nam. Ông nhận ra rằng loại chữ cổ Việt vào thời 
đó đang chuyển hóa từ chữ tượng hình sang chữ 
quy ước như đọc được trên các lưỡi cày và khí giới 
tìm được ở vùng Thanh Hóa. Những chữ tượng 
hình, có cả dáng nòng nọc (khoa đẩu tự) lẫn chữ 
viết quy-ước thời cổ Việt Nam cũng có nhiều dáng, 
nét giống như chữ cổ của người da đỏ. 


394 


ndr ch) tủy Ne (Lake Titicaca} pietographic writing. 


"o Canta py) J| 45 LEE 
47.9 
inso yw 


hinh ed Alf chếh qura corbe’ ia ew" pietographic writing trom Peru. 


=$% 5A RHEO 
E & r3 
jw Kkkt XX| T E~r 


Hinh 176 Carter nói tìm thấy nhiều chữ Việt 
(Annamese/ Chinese characters) ở Peru 


Sau khi tiếp xúc với người Trung Hoa, dân 
Việt chắc chắn có nhận ảnh hưởng văn tự của họ. 
George F. Carter tìm thấy nhiều chữ Việt 
(Annamese/ Chinese characters) trên những 
phiến bia đá ở Peru. Dé cho chắc chán, Carter gửi 
các mẫu chữ “An Nam/ Trung Hoa” này qua Đài 
Loan nhờ xác nhận. Tiến sĩ Shen shun Ling trả lời 
Carter rằng những chữ này hiển nhiên đã có hồi 
năm 500 theo Tây lịch?5”. 


38 George F. Carter. Chinese Contacts with America: Fu 
Shang Again, trong Anthropological Journal of Canada 
14(1): tr. 10-24. 


395 


Two characters cut on two small stelae are of considerable 
(Fig. 3a). Patron states that M. R. Steen of the Ecole Francaise d'Extreme 
Orient read these as "hou tang, quelqu'un se dresse”, The tang exacti 
duplicates the rang in a Chinese and Anamese - ded against evil influences, 
pierre qui ose resister, se dresser, (Fig. 3b), Patron was impressed. wi 


1^ NM NA 

da IEn ^p^ 

- ĦA A r2 

E EE b fi EH 

Figure 3. a) characters from the back of a stele in Peru. b) characters frorn| 
and Annam that are pari of a magical spell. 

Hinh 177 Dẫn chứng của Carter vé chữ "Annam" 

tại châu Mỹ 


7.12. Ngôn ngữ Việt và châu My 

Ngôn ngữ Việt có lẽ cũng đã để lại một vài 
dấu vết tại châu Mỹ. 
- Ngôn ngữ Việt trong Mon Khmer 

Đồng ý với hầu hết các nhà khoa học kim 
thời, Giáo sư Nguyễn Đăng Thục cho biết: 
- Về nhân chủng học chúng ta gần với Đông Nam 
Á hơn là với người Trung Hoa. 
- Về ngôn ngữ, trừ những chữ Hán Việt mà chúng 
ta mượn của Tàu dùng trong văn chương, hầu hết 
những chữ căn bản đều cùng nguồn gốc với 
những tiếng người Lào, Thái, Cao Miên, Chàm, 
Mã Lai hay Miến Điện. Ngôn ngữ chúng ta xuất 
phát từ loại ngôn ngữ Môn Khmer, cũng rất gần 
với ngôn ngữ của người Thái, người Mọi trên Cao 
nguyên Việt Nam3%3. 

Theo Bình nguyên Lộc, bác sĩ Reynaud 
38 Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa. The Origins of the 


Vietnamese People, Vietnam Culture Series No 10. Saigon, 
1960. 


396 


(Etude des phonémes vietnamiens B. S. E. I.) dà 
nhấn manh vé sự kiện ngữ vựng Miên Việt giống 
nhau quá nhiều?5°. 

Paul K. Benedict xếp ngôn ngữ Việt cạnh 
Mon Khmer và cho rằng hai loại này cùng một 
nguồn gốc. Ông gọi chung ngôn ngữ của Đông 
Nam Á là Nam Thái Austro Thai?”9, 

Anthony Reid cũng bàn đến liên hệ ngôn 
ngữ và hàng hải cùng thương mại. Ông cho rằng 
nhóm Mon Khmer vào thời tiền sử có địa bàn rộng 
rãi hơn ngày nay, cho dù chỉ tính nguyên trong 
vùng đất liền Đông Nam Á?", Y Read ngầm nói 
rằng nếu tính đến cả vùng ảnh hưởng của Mon 
Khmer ra ngoài hải đảo nữa thì địa bàn sẽ rộng vô 
kể. Reid cũng giải thích tại sao các nhà ngữ học 
trước đây lại sai lâm khi xếp Việt ngữ vào nhóm 
Hoa Tạng. Tiếng Việt đúng là ngôn ngữ Nam Á, 
còn giọng (có vẻ như Hoa Tạng) chỉ mới thay đổi 
chút ít trong thời gian gần đây. 


369 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 473. 

57 Paul K. Benedict. Austro Thai Language and Culture 
with a Glossary of Roots, HRAF Press. 1975. 

3! Anthony Reid. Southeast Asia in the Age of Commerce 
1540-1680, Volume One: The Lands Below the Winds. Yale 
University Press. 1988, tr. 3. 


397 


Thai 


Kadai 
Indonesian Chinese 
Proto-Austric—4 Mon-Khmer Sino-Tibetan / ['Tibeto Burman 
Annamite |Karen 
?Miao-Yao 


"H. Maspero, Études sur la phonttique hislorique de la langue aunamie (Bull. de l'Ecole 
Francaise d'Extréme-Orient, t. 12, 1912), pp. 1-126, was so impressed by the monosyllalilcs and 
tores oí Annamite that he postulated a genetic kinship with Thai, even in the face of the dumi- 
nant Mon- Khmer lexical element. Przyluski, in Les Langnes du Monde (eit. supra), rightly leaks 
with Maspero ơn this poiat and classifies Annamite with Mon- Khmer, 


Hinh 178 Báng xép loai ngón ngit Dóng Nam Á 
theo Paul K. Benedict và Henry H. Maspero 


Trong phán tién bán thé ky này, các nhà 
ngữ hoc đã gặp khó khán khi cố phân loại các 
ngôn ngữ vùng Đông Nam Á. Ngoài một số nhà 
ngữ học người Âu cho rằng tiếng Việt thuộc loại 
Hoa Tạng như nói ở trên, một số nữa xếp vào ngữ 
Tạng Miến. Lại còn có người khác, nghĩ rằng ngôn 
ngữ ta cũng ảnh hưởng từ châu Âu nên xếp vào 
loại Altaic hay Alpine v.v... 

Hai ba thập niên trước đây, Giáo sư Nguyễn 
Bạt Tuy tìm ra rằng ngôn ngữ ta không giống Việt 
ngữ Quảng Đông. Ông cũng phân biệt Giao chợ tức 
Việt Nam và Giao Mường tức người Mường. Học giả 
họ Nguyễn đề nghị gọi quê ta là đất Giao. 


Çi làm tray zem pln za gya, “Chi làm irai dim nghin da ngwa 
Jew Thấy xân ñẹ tựa hồn maw.Gieo Thái son nhe hea hông mao. 
Zå hà dew búk ciêa bàw, Già nhà deo bức chiết bào, 
Théd roy köw VỊ àwsàw jó thu. hát roi ciu Vi do do gió thu.” 


398 


Hinh 179 Một đoạn viết chữ quốc ngữ theo 
Nguyễn Bạt Tụy (1949). 


gis human migrations followed tepogra- 
huc structure (from Grifheh Taylor: 2) 


Hinh 180 Bán đồ chỉ vùng di dán tại Đông Nam Á, 
nguoi Viét trong khu Malay Alpine. 


Tiéng Viét trong dia bàn Dóng Nam Á và ành 
hưởng có thể dà sang châu My. 

Óng Binh nguyén Lóc cho ráng vi nguón góc 
dân tộc Việt Nam tir chủng Mã Lai, nén ngón ngữ 
chúng ta gần với Chàm, Cao Miên, Nam dươngŸ””..., 
và cả với các sắc dân Nam Á??... 

Ông Bình nguyên Lộc có bàn đến một số điều 
liên hệ của thứ ngôn ngữ này với ngôn ngữ của thổ 
dân châu Mỹ như sau: “... Maya là phiên âm của 
Tây Ban Nha, chớ thật ra thì họ (dân Maya) tự xưng 


372 Indonesia. 

#3 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 324. Ông cẩn thận ghi như 
sau: Chú ý: Austro Asiatique chỉ có nghĩa là người Á Đông 
phương Nam, chớ không có nghĩa gì là Úc Á, như tất cả các 
sách Việt đều đã dịch sai như thế. 


399 


là Má Y A và ho cüng là Má Lai... Quà thát thé, ho 
có ngón ngữ giống hệt ngón ngữ của Mã Lai Nam 
dương. Mà nhu vậy thì họ di cư sang My châu 
không lâu lối 2.500 năm nay mà thôi... Thế mà 
người Mayar gọi lúa là Padi, y hệt người Nam 
dương... Chỉ còn một chỉ tiết chưa thể biết là họ di 
cư từ Hoa Nam, sau khi nước Việt tan rã, hay từ 
Nam dương, vì danh từ Pady đã duoc sáng tác tại 
Hoa Nam. Đến Nam dương thì họ đã có danh từ ấy 
rồi, và đây là bằng chứng: Mường: Pơ Đuông, 
Chàm: Pơ Đai, Giarai: Pơ Đai, Nam dương: Pa Đi. 
Danh từ Po Duóng của người Mường, nay đã mất Po 
vì ảnh hưởng độc âm của Việt Nam, và thêm dấu 
sắc thành Đuống (sông Duóng) vì ảnh hưởng đa 
thinh của Việt Nam”. 

Về liên hệ Maya và Đông sơn, ông Bình 
nguyên Lộc đưa ý kiến như sau: “Người Mayar 
cũng thờ mặt trời như người Đông sơn, và ho hoàn 
toàn không biết con ngựa thuở họ bị Tây Ban Nha 
chinh phục, túc họ không từ phía Bắc mà di cư, vi 
ở phuong Bắc Mông Cổ nuôi ngựa rất nhiêu”. 


374 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 370. 
400 


Hinh 181 Hinh ánh Mặt Trời của Nguõi Maya và 
Nguoi Đóng son. 


Văn pham Việt ngữ thường duoc nhận xét là 
những gì rất rắc rối đến độ có thể nói rằng 
“không có văn phạm”, ngữ pháp của ta khó mà 
xếp vào những quy luật nhất đinh, câu trúc không 
chặt chẽ như tiếng Trung Hoa hay các tiếng châu 
Âu. Theo Bách khoa Từ điển Funk & Wagnalls 
New Encyclopedia, tir muc American Indian 
Languages thi trong các ngón ngữ thổ dân châu 
Mỹ, văn pham không đồng nhất, thứ tự danh tự 
tĩnh tự và cả thứ tự trong từng câu: chủ từ, động 
từ, túc từ; cũng thường lung tung, chẳng thể nào 
xếp thành quy luật được. 

Đi từ những dẫn chứng của Edward Sapir 
(The similarity of Chinese and Indian Languages, 
báo Science 62, 1925) nói vé loai ngón ngữ Hoa 
Tang có liên hệ với ngón ngữ Nadene ở vùng 
Đông Bắc Mỹ, Regna Darnell và Dell Hymes đưa 
ra các kết luận đại ý như sau: “Trên căn bản, ta 
thấy Nadene không thuộc vào dòng ngôn ngữ 


401 


chung của các dán da đỏ cháu My... Nadene có 
những chi tiết tuong đồng với ngón ngữ người 
Đông dương”. Nadene là tiếng nói của các giống 
dân Athapascan, Tlingit và Haida; sóng doc theo 
bờ Thái bình duong từ phía Nam Alaska, qua 
Canada dén California. 

Hyde Clarke khi nghiên cứu vé ngôn ngữ và 
truyện thần thoại cổ châu Mỹ cho rằng có ba đợt 
di dân chính đến Tân thế giới mà một đợt đi từ 
Đông Nam Á?”. 

Frederic Williams Christian công bố: “Hiển 
nhiên có sự hiện diện của ngôn ngữ Mã Lai, Nam 
dương cùng vài loại khác trộn lẫn trong ngôn ngữ 
thổ dán Nam Mỹ ””5. 


75 Les Origines des langues, de la mythologie et de la 
civilisation de l'Amerique, dans l'ancient monde, báo cáo 
Proceedings of the 2nd International Congress of 
Americanists, Luxemgurg. 1877. 1, tr. 157-158. 

376 Journal of Transactions of the Victoria Institute 40. 1908, 
tr. 240-248. 


402 


POLYNESIAN MIGRATION 
——5000 to 3000 $.c. 


sả” ^ ~ By 1000 a.c. 
xã œ 4D. 100 to 200 
TT" 94A0.700 to 800 
Hinh 182 Bán dó ghi thói gian con nguoi dén sinh 
sóng trén các dáo Thái binh duong. Vi mói có 
người ở cách nay không lâu, châu Dai duong 
không thể là cây cầu chuyển tiếp văn hóa từ châu 
Á đến Mỹ. 


Một trong các công trình nghiên cứu liên hệ 
về sự hiện diện của ngôn ngữ Mon Khmer ở châu 
Mỹ là của Alfredo Trombetti. Trong một bài viết, 
tuy đã hơi cũ nhưng còn giá trị, Trombetti đã báo 
cáo tìm thấy chứng cớ ngôn ngữ Đông dương, đặc 
biệt là nhóm Mon Khmer chính là cái sườn cho 
ngôn ngữ của người da đỏ châu Mỹ. Loại ngôn 
ngữ này bao trùm toàn thể Đông Á trước khi có sự 
hiện diện của loại ngôn ngữ Altaic. Vì lý do châu 
Đại dương mới chỉ có người định cư sau này nên 
không thể chỉ dấu đã là gạch nối giữ Đông Nam Á 


403 


và châu Mỹ”. 


7.13. Ngôn ngữ Đông Nam Á và hàng hải viễn 
dương toàn cầu. 

Nhà ngôn ngữ học Paul Rivet có lẽ là học 
giả kiên trì nhất trong việc cố gắng thuyết phục 
mọi người hãy tin tưởng nơi chứng cớ ngôn ngữ 
khi muốn di tìm sự thuc về mối giao tiếp giữa Cựu 
và Tân thế giới. 

Trong những công trình nghiên cứu của 
Rivet, người ta lưu tâm tới một khám phá hoàn 
toàn mới lạ về tầm quan hệ mật thiết giữa ngôn 
ngữ và hàng hải. Sau khi chứng minh rằng nhiều 
giống dân đến châu Mỹ trước Colombo, Rivet đã 
căn cứ vào phương pháp từ nguyên ngữ học để 
đưa ra thuyết sau đây: “Từ trung tâm vùng Đông 
Nam Á, một thứ ngôn ngữ được truyền bá đi bằng 
đường hàng hải đến khắp nơi như Nhật Bản, 
Tasmania, Địa trung hải, cháu Phi và cháu My". 
Cuốn sách này lấy những từ ngữ Sumérien làm 
mốc rồi tìm một chuỗi danh từ tương đương của 
các thứ tiếng Melanesian, Polynesian, Indonesian, 
Munda, Mon Khmer, Australian, Tasmanian và 
Ainu để so sánh và đi đến kết luận rằng Đông 
Nam Á chính là nơi xuất xứ những chuỗi từ ngữ 
dó?78. 


37 Proceedings of the 22nd International Congress of 
Americanists, Rome. 1926 (1), tr. 169-246. 

38 Paul Rivet. Sumerien et Oceanien, Collection 
linguistique, án hành bói La Société de Linguistique de 
Paris 24. Librarie Ancienne Honoré Champion. Paris. 1929. 


404 


Polynesian | 


T hảI-binh-Dương 


Đại-tây-Dương 


elanesian 


—— e 
N i Aog: Z2 


Hình 183 Giả thuyết về ngôn ngữ Đông Nam Á đi 
khắp nơi theo đường hàng hải 

Tóm lại, sự liên hệ ngôn ngữ Việt Mỹ cần 
thêm nhiều nghiên cứu sâu xa, trong đó sự hiện 
diện của học giả người Việt Nam, đặc biệt là các 
nhà ngữ học không thể thiếu được. Nỗ lực trong 
lãnh vực hoạt động này có thể đưa lại nhiều kết 
quả bất ngờ, không những giúp chúng ta tiến tới 
trong nhiều lãnh vực khoa học khác mà còn tạo 
được niềm tự tin cho dân tộc. 


7.14. Chứng cớ hàng hải Đông Sơn ở Mỹ 

Các nhà khảo cổ đồng ý với nhau trên quan 
điểm là Đông sơn liên hệ nhiều đến hàng hải, ảnh 
hưởng lại lan rộng đi khắp nơi, nhưng sự khảo cứu 
trên phương tiện chuyên chở như thuyền bè, hải lộ 
đi lại, kỹ thuật hải hành v.v... còn rất sơ sài. Ta biết 
rằng sự truyền bá văn minh qua mặt đại dương phải 
nhờ đường biển, vậy cần có sự hiểu biết cặn kẽ trên 
những phương diện lệ thuộc như trên. Vì thuyền bè 


405 


lúc xưa làm bằng tre hay gỗ, dễ dàng bị mục nát, ở 
xứ ta cũng như ở Trung và Nam Mỹ, khí hậu lại 
nóng và ẩm, các chứng tích khó mà tồn tại. 

Một đề nghị xin đưa ra ở đây là trong khi 
khảo cứu các ảnh hưởng văn minh Đông sơn trên 
một vùng đất nào đó, các nhà khoa học cũng cần 
lưu tâm tìm kiếm các dấu vết liên hệ đến phương 
tiện đã chuyên chở nó tới. Vả chăng hàng hải chính 
là một trong những yếu tố văn hóa. Hiểu biết hàng 
hải nhiều ít sẽ bổ túc cho tất cả các kiến thức nào 
khác trong ngành khảo cổ. 


Hinh 164 Ghe thuyền cổ thường đóng bằng tre, 
gỗ là những vật liệu chóng tiêu nát, nhất là tại 
những vùng nóng và ẩm ướt như Việt Nam 


Sự liên hệ văn hóa Á Mỹ qua trung gian 
Đông sơn, nếu có trên khía cạnh hàng hải, xin 
được trình bày trong một dịp khác, tuy vậy một 
vài chi tiết tương tự cũng nằm rải rác đâu đó 


406 


trong tập sách này. Các tài liệu so cứu này cần 
được định giá lại. Nếu thấy sai, công việc này 
được dep di và trở thành kinh nghiệm để người 
sau không mắc phải. Trường hợp một vài phần 
hữu lý có thể dùng nghiên cứu rộng rãi thêm. 


7.15. Có một hình thúc đế quốc Lạc Việt bao 
trùm đại dương chăng? 

Đề tài giả tưởng như vậy có thể một ngày 
nào đó sẽ gây nhiều cảm hứng cho nhiều giới văn 
nghệ sĩ sáng tác sau này. Những chứng cớ về một 
đế quốc Lạc Việt rộng lớn nhất trong lịch sử nhân 
loại rải rác đó đây khá vững chắc. Sự hiện hữu 
của đế quốc Văn Lang nằm vắt ngang qua mặt hai 
đại dương Thái bình và Ấn Độ như vậy ít nhất 
cũng có nhiều dấu tích hiển nhiên hơn hån huyền 
thoại các đại lục Atlantis, Mu... 

Sau đây là góp nhặt những đoạn văn của 
ông Bình nguyên Lộc mà khi sắp xếp lại ta có thể 
hình dung ra vùng sinh sống của người Lạc Việt 
trải dài từ Siberi, dọc bờ châu Á Sang khắp hải 
đảo Đông Nam Á, qua Nam Ấn, xuống tận 
Madagascar. Chứng tích ông kể ra gồm có trống 
đồng Đông sơn tượng trưng quyền hành lãnh 
chúa, cây Độc huyền cầm ở Nam Án, truyện cổ 
tích núi đá vôi Hòa bình ở Mã Lai, Nam dương; 
cách vác nước bằng ống tre ở Madagascar. 

. Ông H. Parmentier đã ước đoán rằng 
trống đồng là quà tấn phong của vua Hùng Vương 


407 


ban cho các lành chüáa?^, 

... Các lãnh chúa đi Vân Nam, Nam duong... 

.. Trống đồng dà tim thấy ở Tây Bá Loi Á 
(?)... 

.. Chỉ có ba dân tộc là có cây Độc huyền 
cầm, đó là dân Việt, dân Mã lai ở Nam dương, và 
dân Malayalam ở Nam Ấn (trang 423)... Lại còn 
hai chứng minh khác nữa cho thấy người Mã lai ở 
Indonésia và ở Madagascar (tức người Hovas 
ngày nay) là người Lạc Việt từ đất Việt di cư tới 
đó, bằng vào một truyện cổ tích Hòa bình... và 
bằng vào việc “vác nước” của người Hovas. “Vác 
nước” là phương pháp lấy nước mà trên thế giới 
chỉ có hai dân tộc là có làm là dân Mường và dân 
Hovas mà người Mường là cái gạch nối liền giữa 
dân Đông sơn Lạc việt và dân Việt Nam ngày 


nay...?99 
Độc Huyền Cám 
\ 
trải bẩu , ` 
a Ẩn Độ tÌ 


Việt Nam 


Hình 185 Các cây Độc huyền cầm, đó là dân Việt 
Nam, dân Mã lai ở Nam dương, và dân Malayalam 
ở Nam Án 

379 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 758. 
380 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 423-424. 
408 


.. Hiện nay ở Madagascar, người Hova, dân 
tộc thuộc cấp lãnh đạo các nhóm da đen ở 
Madagascar không có đen da và họ vác nước 
bằng ống tre y hệt như người Muóng??!. 


Hình 1 86 Việc gánh ống bương nước của người 
Mường và vác nước của người Hovas 


Huyền thoại Bà Cua Kon (Bà chúa con gái) 
kể rằng một cô con gái Mường lấy vua Hùng 
Vương, sau góa chồng trở về làng, mất đi, và hiển 
thánh nhờ hai con cá vàng. Truyện Putri Sdaong 
(của Mã Lai-Indonésia) cũng giống hệt như vậy và 
điều đáng chú ý hơn hết là Mã Lai-Indonésia 
không có núi đá vôi mà vẫn lấy khung cảnh núi đá 
vôi của vùng Hòa bình của ta. 

Theo ông Bình nguyên Lộc thì người Lạc 
Việt khởi sự di cư từ vịnh Thanh Hóa Nghệ An. 
Nhưng di tới Nam Dương rồi vẫn chưa yên thân vi 


38! Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 348. 
409 


rồi ho còn phải di cu lần thứ ba di Mã Đảo (tức 
Madagascar) và Mỹ châu để biến thành người 
Hova và người Maya?”. 

Chúng tôi xin độc giả cứ tiếp tục câu 
chuyện theo óc giả tưởng riêng của quý vị và 
mong rằng những thiên anh hùng ca tương lai còn 
hùng tráng hơn nữa. Tuy nhiên chương này phải 
trở về phần kết luận. 


7.16. Văn minh cổ Việt bao trùm hầu khắp mặt 
địa cầu 

Văn minh thời cổ Việt hiển nhiên đã chứng 
minh hùng hồn về một nền hàng hải tiền tiến 
trước khi Tàu Nam xâm. Thảm nạn vong quốc làm 
thay đổi tận gốc rễ sự sinh hoạt “hàng hải” của 
dân Lạc Việt và dân dán đưa đất nước ta vào sâu 
trong quỹ đạo “lục địa” của Trung Hoa. 

Con đường đi tới sự xác nhận nguồn gốc 
dân tộc cũng như văn minh Việt Nam có lẽ còn 
dài, chưa chấm dứt. Cho đến nay, vẫn còn nhiều 
giả thuyết tiếp tục được đặt ra. Có giả thuyết khá 
lạ như chúng ta là dân hòa hợp giữa giống Mã Lai 
và da trắng (Malaya Alpine). Theo thuyết này, 
giống da trắng đã đến Việt Nam đi từ dãy núi 
Caucase xuống Bắc Việt ngang qua Tây Tạng. 
Một giả thuyết khác, văn hóa Việt Nam cũng như 
Trung Hoa chịu ảnh hưởng châu Âu, một nhóm 
người thuộc nền văn minh Pontic Hắc hải di dân 
qua phía Bắc biển Caspian, vượt giẫy Thiên Sơn 


382 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 761. 
410 


vào Tân cương sang Bác Việt Nam, trong lúc một 
nhánh khác đi vào Bắc Trung Hoa... 


SOUTHERN EXPANSIC )N 
CHINESE PEOPLE 


^o Foe 


A 3 : m S 
Hinh 187 Bìa cuốn sách của C. P. Fitzgerald The 
Southern Expansion of the Chinese People trinh 
bày con Rồng Trung Hoa hung hãn tiến về Nam 


Tuy nhiên, Đông sơn dù nhiều ít liên hệ đến 
những vấn đề to lớn này, lại may mắn ở một điểm 
là chưa có đề nghị nào thật sự hữu lý, mang đặt ra 
ngoài sinh hoạt Việt Nam. Trong khi đề cập tới 
văn minh Việt tộc, người ta thường thường nói 
đến Đông sơn một cách đương nhiên như sự tiêu 
biểu của nền văn hóa dân tộc ta. 

Đề tài “Ảnh hưởng văn minh Việt Nam nói 
chung, Đông sơn nói riêng tại Mỹ” thoạt nghe có 
vẻ kỳ lạ, nhưng xét kỹ thì thấy trong đó có rất 
nhiều điều thích thú. Qua một cái nhìn mới, rộng 


411 


rái và cói mó, con nguói có thé tao duoc nhüng su 
hiểu biết mới. Nhờ sự so sánh hai nén văn hóa có 
xưa, chúng ta hy vọng tìm ra con đường ngày xưa 
và những đóng góp nếu có, của tổ tiên chúng ta 
trong công trình khai phá châu Mỹ. 

Sự tương đồng văn minh thật sự là yếu tố 
quan trọng đưa đến kết luận có giao tiếp giữa hai 
giống dân nhưng không phải là quyết định chung 
thẩm. Dáng vẻ giống nhau giữa hai người không 
kết luận rằng họ là anh em ruột. Công trình 
nghiên cứu những liên hệ văn hóa rất bao la, cần 
phải lập thành hệ thống, cần đi sâu xa vào chỉ tiết 
và nhất là cần những kiến thức chuyên môn trong 
nhiều lãnh vực mà một cá nhân riêng rẽ không 
làm nổi... 

Vì văn hóa bao trùm mọi lãnh vực của đời 
sống mà đời sống thì có muôn ngàn khía cạnh nên 
những nghiên cứu liên hệ đòi hỏi những nỗ lực lớn 
lao, có thể nói gần như vô tận. 


412 


Chương 8 - Những tháng trầm trong 
hàng hải và sinh hoạt bién của Việt 
Nam 


8.1. Sống chung với biển 

Từ bao đời nay, biển đã đóng vai trò to lớn 
trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam. 
Biển mang lại nguồn sống và in đậm dấu vết trong 
đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng người Việt, 
nhưng biển cũng tiềm ẩn nhiều tai ương, bất trắc. 

Hiện nay biển và văn hóa biển có vai trò mũi 
nhọn trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, đặc 
biệt là an ninh quốc phòng. Nhà nước chủ trương 
xây dựng Việt Nam thành một quốc gia biển, nhưng 
chúng ta chưa có một chính sách đắc dụng và hiệu 
quả trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia biển cho 
đất nuóc.?9? 

Chương này xin trình bày một số nét về sự 
thăng trầm trong hàng hải và sinh hoạt biển của 
người Việt Nam. 


8.2. Sự thuận lợi mang đến tiến bộ 

Bác sĩ Pierre Huard đã từng phát biểu rằng: 
“, Cũng như các sinh vật, các nhóm dán tộc đã 
trải qua nhiều giai đoạn tiến triển y hệt như nhau. 
Đôi khi chỉ nhờ những nguyên nhân địa phương và 
ngẫu nhiên nó giúp vài dân tộc trội hơn các dân 
383 Trần Đức Thanh Sơn. Hướng Biển. Báo Tuổi Trẻ. Số Xuân 
2011. 
413 


tộc khác'^**, 

Vi bàn dén các sinh hoat sóng nuóc, chüng 
tôi xin nói đến một số các nguyên nhân đã ngẫu 
nhiên hội tụ lại trên vùng đất Việt Nam. Những 
môi trường sinh sống thuận lợi đã mang lại những 
sự tiến bộ của nền hàng hải Việt trong thời cổ. 
Tuy vậy chúng tôi không bỏ qua một yếu tố quan 
trọng về khả năng trí tuệ vượt bậc của tiền nhân 
chúng ta mà nhiều học giả quốc tế đã từng ca 
tụng không tiếc lời. 

Trải qua nhiều ngàn năm, khi môi trường 
sinh sống thay đổi, những nguyên nhân thuận lợi 
biến mất và sự suy thoái hàng hải xứ ta đã xảy ra. 
Chúng tôi mạn phép thêm thắt một số ý kiến cá 
nhân. 


8.3. Ngành hàng hải thế giới 
Hiện nay ngành hàng hải thế giới phát triển 
mạnh, trong khi đó ngành hàng hải của Việt Nam 
đang bị lùi lại quá xa trong cộng đồng nhân loại. 
Nếu giả thuyết được đưa ra trong sách này 
đúng sự thực, truyền thống hàng hải là một 


384 Nguyên văn: Aucune culture ne doit avoir honte d'elle 
méme, pas plus qu'elle ne saurait mépriser les autres. 
comme les vivants, les groupes ethniques ont passé par les 
mémes phases de développement. Souvenir ce sont les 
causes locales et fortuites qui ont permis à certains de 
dépasser franchement les autres. Presque toujours, à 
l'échelle historique, cette performance, plus ou moins 
réussie, ou plus ou moins longue, ne s'est jamais 
définitivement stabilisée et on ne compte plus les 
civilizations mortes. 


414 


truyền thống lâu dài của dân tộc Việt. Vậy tai sao 
người Việt ít khi tự hào và không hay nói lên cái 
truyền thống đó của mình. Nhiều nhà nghiên cứu 
hàng hải rất ngạc nhiên về điểm này. 

Trên quan điểm của một người Việt Nam có 
chút kiến thức tổng quát về hàng hải, chúng tôi 
thường thắc mắc đến những lý do tạo nên sự 
thăng trầm của ngành này. Khi khởi sự bài viết, 
tâm tư chúng tôi mang chút tham vọng đem ra 
phân tích một số sự kiện tại sao dân ta ngày nay 
thờ ơ với hàng hải, sau nữa cố gắng nêu ra các giả 
thuyết về sự suy thoái của nghề đi biển xứ Việt. 
Tuy vậy, đôi khi chúng tôi cảm thấy ngại ngần vì 
lý luận không đủ vững chắc khi cố gắng giải thích 
hiện tượng suy thoái hàng hải ở xứ ta. 

Dù ngại như thế nhưng vì nội dung cuốn 
sách bó buộc chúng tôi phải trình bày nhiều ít về 
các nguyên nhân của sự thăng trầm đó. 

Dựa trên cái gì mà chúng tôi nói đến suy 
thoái? Những người có tuổi kể cho chúng tôi hay 
rằng hồi các cụ còn nhỏ, ngành hàng hải của 
chúng ta không có gì đáng kể. Ngày nay, nước 
Việt Nam có các chiến hạm như loại Khu trục 
Hạm, có đội thương thuyền gồm nhiều tàu và 
chiếc lớn có trọng tấn lên tới hàng chục ngàn tấn. 
Mỗi khi nhìn ra các nước ngoài một cách rộng rãi, 
chúng ta sẽ không nghĩ như vậy nữa. 

Ngay những nước láng giéng mà xưa kia ta 
tưởng rằng lạc hậu, thì nay ngành hàng hải của 
họ cũng đã vượt qua chúng ta rất xa, chưa nói chi 


415 


đến những cường quốc mà khả năng của ho gấp 
trăm lần hơn chúng ta nữa. 


8.4. Chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải 

Trong nỗ lực "Nam tiến” dân ta đã dừng lại ở 
Hà Tiên, vào thời điểm khi Pháp qua xâm lược”%®ề. 
Nhờ có lực lượng hải quân hùng mạnh đáng nể của 
họ, triều đình Huế tiếp tục giữ chủ quyền các đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa Tây Sa... ở ngoài khơi 

Tuy vậy cuộc Nam tiến đã không làm tăng 
tiến ngành hàng hải như mong đợi. Một số kinh tế 
gia cho rằng khi lãnh thổ mở rộng thì nhờ miền 
Nam phì nhiêu mà nước ta tự túc được thực phẩm. 
Ngành viễn duyên không chỉ nhằm nhập cảng một 
thứ hàng hoá là gạo thóc, nhưng sự đòi hỏi của 
con người không phải chỉ gồm có nhu cầu ăn 
uống. Viễn dương vẫn không xuất hiện những con 
tàu lớn. Còn trong nội địa, người dân vẫn chỉ dùng 
ghe thuyền nhỏ di lại trên sông rạch, chó nào 
không tiện đường bộ mà thôi. . 

Đại Việt sử ký chép: Tháng Sáu năm Ất Dậu 
(985) vua Lê Đại Hành cho làm giả sơn đặt trên 
bè nổi giữa sông gọi là Nam Son dé di thuyên 
chung quanh ngoạn thưởng trong dịp lễ sinh nhật. 
Ta không nên chỉ hiểu nghĩa đen về hình thức 
rằng đấy là một trò chơi mà cần hiểu theo nghĩa 
tượng trưng đó là một lễ chúc thọ, theo chữ "Thọ 
tỷ Nam Sơn” và cần hiểu thêm theo nghĩa không 


39 Lê Văn Siêu, Việt Nam văn minh sử, Sống Mới xuất bản, 
Arizona 1983, tr. 42-43. 


416 


bộc lộ ra của cái y muốn nghênh ngang một cõi, 
chẳng chịu khuất phục người Trung Hoa ở phía 
Bắc Hải”. 


8.5. Nguyên do tổng quát 

Nhìn chung nhân loại, người ta thấy rằng vì 
sự có cải tiến kỹ thuật, số người làm nghề nông 
giảm nhiều. Ở Hoa Kỳ số nông dân hiện nay đã 
xuống dưới tỷ lệ 5 phần trăm dân số, nhưng nông 
phẩm không những vẫn thặng dư và còn được 
xuất cảng rất nhiều. Cùng tình trạng đó, tỷ lệ 
người hành nghề đi biển và đánh cá cũng xuống 
thấp. Tuy vậy việc hải thương và sản xuất ngư sản 
luôn luôn dư thừa. 

Ở nước ta, hoạt động hải thương và ngư 
nghiệp đều yếu kém. Người Việt chúng ta nên tìm 
hiểu nguyên do tại sao. 

Sau đây là một số lý lé của nhà sử học Trần 
trọng Kim??? khi bàn về dia thế nước Nam và cách 
ăn ở của người mình. Ông viết: 

Phàm phong tục và chính trị là do sự học 
thuật và tông giáo mà ra. Mà người mình đã theo 
học thuật và tông giáo của Tàu thì điều gì cũng 
noi theo Tàu hết... nhưng xét ra thì điều gì mình 
cũng thua kém Tàu, mà người mình không thấy có 
tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho thật xuất 
sắc, gọi là có cái tỉnh thần riêng của nòi giống 


3# Lê Văn Siêu, Việt Nam văn minh sử, Sống Mới xuất bản 
1983, tr. 38-39. 
387 Trần Trọng Kim. Sdd, tr. 77-78. 


417 


minh, là tai làm sao? 

Có lé một là tại địa thé nước Nam ta, hai là 
cách án ở của người minh. 

Phàm sự tiến hoá của một xã hội cũng như 
công việc của một người làm, phải có cái gì nó 
đun đẩy mình, nó bắt phải cố sức tiến hoá thì mới 
tiến hoá được. Sự đun đẩy ấy là sự cần dùng và sự 
đua tranh. 

Nếu không có cần dùng thì không có cố gắng, 
không cố gắng thì không tiến hoá. Nếu không có 
đua tranh thì không có tìm kiếm, không tìm kiếm thì 
không tài giỏi. Sự lý tất nhiên là vậy. 

Xem như nước Nam ta, thì hai cái yếu điểm 
ấy đều kém cả. Người mình ở về xứ nóng nực, 
cách ăn mặc giản dị, đơn sơ, không phải cần lao lo 
nghĩ cũng đủ sống, cho nên ai cũng thích nhàn 
lạc, quý hồ khỏi chết thì thôi, chứ không muốn lao 
tâm, lao lực lắm như những người ở nước văn 
minh khác. Tính người mình như thế, thì hễ ai có 
cái gì, mình chỉ bắt chước được mà thôi, chứ 
không phát khởi bày đặt ra được điều gì nữa. 

Còn như sự đua tranh, phải có nhiều người, 
nhiều nước thì mới đua tranh được. Nhưng ở nước 
ta ở phía đông thì có bể, ở phía tây, phía nam, thì 
những người Mường, người Lào là những người 
văn minh kém mình cả, còn ở phía bắc có nước 
Tàu là hơn mình, nhưng Tàu lại to quá, sự giao 
thông với mình thì cách trở sơn xuyên, đường sá 
khó khăn không tiện, chỉ có quan tư thỉnh thoảng 
đi lại mà thôi, chứ dân trong nước không mấy khi 


418 


ra đến ngoài bờ cõi nước nhà. Người mà cả đời 
không đi đến đâu, mắt không thấy cái hay cái dở 
của người thì tiến hoá làm sao được? Mà sự học 
của mình thì ai cũng yên chí rằng cái gì đã là của 
Tàu là hay, là tốt hơn cả: từ sự tư tưởng cho chí 
công việc làm, điều gì mình cũng muốn lấy Tàu 
làm gương. Hễ ai bắt chước được Tàu là giỏi, 
không bắt chước được là dở. Cách mình sùng mộ 
văn minh của Tàu như thế, cho nên không chịu so 
sánh cái hơn cái kém, không tìm cách mà phát 
minh những điều hay tốt ra, chi dinh ninh rằng 
người ta hơn mình, mình chỉ bắt chước người ta là 
đủ. 

Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự 
học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ 
tiến hoá của mình tất là phải chậm chạp và việc gì 
cũng phải thua kém người ta vậy. 


8.6. Nguyên nhân địa lý 

Nhiều nhà địa lý và nhân chủng học đã 
nhiều công nghiên cứu và kết luận rằng: các yếu 
tố về thổ địa và vị trí địa dư có ảnh hưởng quyết 
định trong vận mạng và sự tiến hoá của một dân 
tộc. Dựa trên quan niệm này, họ cho rằng: nền 
văn minh Việt Nam đặt trên vị trí "bình nguyên 
nhiệt đới” (Une civilisation de plaine tropicale). 

Ông Thái Văn Kiểm viết như trên và tiếp: 
Các nhà nhân chủng học nhận thấy một thông lệ: 
những dân tộc sống ở các bình nguyên nhiệt đới, vì 
ảnh hưởng khí hậu nóng lạnh, mưa gió bất thường, 


419 


nên tính tinh bac nhược, lãnh đạm, ít muốn nỗ lực 
và không cố gắng lâu dài. May thay dân tộc Việt 
Nam đã thoát khỏi thông lệ bạc nhược đó, nhờ hấp 
thụ được của tổ tiên nòi giống những đức tính cần 
cù nhẫn nại, kiên tâm trì chí, không lùi bước trước 
gian nan, không chịu bỏ dở nửa đường (bán đồ nhi 
phế), trật keo này bày keo khác, quyết tâm đi tới 
dích??5, 

Chúng tôi tuy đồng ý một phần với ông Thái 
Văn Kiểm nhưng một phần khác, lại thấy rằng yếu 
tố địa dư đó không có ảnh hưởng gì đến sự suy 
giảm hàng hải. Biết đâu sự thăng trầm của nền 
hàng hải xứ ta lại chẳng phải vì khí hậu nóng lạnh 
hay mưa gió bất thường mà phát sinh ra vậy! 


8.7. Những ảnh hưởng riêng biệt 

Sự suy thoái về hàng hải Việt Nam trong 
thời cận đại cũng đã được nhận xét bởi một số 
người Âu mỹ. Phần đông đã quy lỗi cho sự ngăn 
cấm của chính quyền. "Bế môn toả cảng” một thời 
là chính sách chung của các triều đình Việt Nam, 
Trung Hoa, Nhật Bản. 

Học giả Jean Chesneaux thuộc trường Ecole 
Pratique des Hautes Etudes Sorbonne, Paris đã 
viết trong cuốn sách Contribution à l'histoire de 


399 Những đặc điểm của nén văn minh Việt Nam, trong 
Tuyển Tập Ngôn ngữ Văn tự Việt Nam, Báo Dòng Việt, San 
José, 1993, tr. 141-151. 

420 


la nation vietnamienne??, noi các trang 53-54, 
nhu sau: 

: Trong một bản báo cáo cho công ty Đông 
Ấn của người Anh vào năm 1822, Bác sĩ Crawfurd 
đã cho biết khả năng hành thuỷ của người Việt rất 
cao nhưng sự hoạt động ngoài biển lại rất hạn 
chế. Lời giải thích của ông được tóm lược lại như 
sau: “... Khi người Việt Nam (Cochin China) muốn 
được viễn dương xuất ngoại, họ phải có giấy phép 
đặc biệt. Một số ít người Việt đã đến Trung Hoa 
và trong vòng hai ba năm nay, các thương gia Việt 
cũng ghé thăm mấy hải cảng có nhiều người 
phương Tây buôn bán ở eo biển Malacca và Tân 
Gia Ba. Tôi xin lưu ý rằng nếu người Việt Nam 
được phép tự do viễn dương thì ta không thể tìm 
ra được một sắc dân nào nữa ở Á Đông có đầy đủ 
đức tính để trở thành những nhà hàng hải siêu 
đẳng như vậy... Người Việt Nam mặc dầu không 
được phép dễ dàng xuất dương, vẫn thường xuyên 
hải hành, nối kín những vùng trong đế quốc của 
họ với nhau". 


8.8. Hàng hải với sự suy thoái thương mại. 
Trong hoạt động thương mại, những phương 
tiện vận chuyển hàng hoá và nhất là vận chuyển 
đường thuỷ rất quan trọng. Từ lâu, ngành buôn bán 
nước ta đã suy đồi; mà buôn bán đi xuống thì hàng 
3° Jean Chesneaux. Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne. Paris. 1955. Malcolm Salmon dich ra Anh 


ngữ: "The Vietnamese Nation - Contribution to a History by 
Jean Chesneaux". Sydney. 1966. 


421 


hái tát phái suy. Óng Phan Ké Bính giái thích su suy 
dói dó, trong mót cuón sách viét nhüng nám 1913- 
1914 như sau: 

“Xét ra việc buôn bán của ta không được 
thịnh vượng bằng các nước cũng bởi nhiều cớ: 

Một là vì ta không biết trọng nghề buôn 
bán. Phần nhiều người (Việt) chỉ nô nức về đường 
công danh sĩ hoạn mà coi nghề buôn bán là một 
nghề khinh thường... 

Hai là vì nhát tính không dám ởi xa. Một bước 
cũng không dám dời đi đâu... Còn chỉ những lo nước 
độc ma thiêng, hoặc là phong ba bất trắc mà quanh 
năm chí tối, bán quẩn buôn quanh... 

Ba là vì không có lòng thành thuc, nhất là 
những kẻ gian tham, của một nói thách lên mười để 
lừa những người kho dại... 

Bốn là vì không có lòng kiên nhẫn. Ta buôn 
bán, động hơi thấy lỗ vốn một chút hoặc hơi vấp 
váp điều gì thì đã ngã lòng ngay... 

Năm là vì ưa phù hoa, lấy sĩ diện với ngoài. 
Ai buôn bán được kha khá phát tài đã vội vàng 
đối ngay bộ dáng cũ. Cửa nhà trang súc rực rỡ, 
coi ra dáng đại phú gia rồi... 

Vì các nỗi trên này mà đường buôn bán suy 
nhược, trách nào mà bao nhiêu lợi quyền chẳng 
vào tay người khác." 


8.9. Hàng hải suy thoái theo sự suy thoái công 
nghệ 


39? Phan Kế Bính, Sdd, tr. 278-281. 
422 


Hải hành hay kiến trúc tàu thuyền là những 
ngành công nghệ. Những hoạt động này thông 
thường chịu chung số phận suy thoái cùng với các 
ngành công nghệ khác trong thời gian gần đây. 

Cũng ông Phan Kế Bính đã viết: “Đường 
công nghệ của ta thì kém lắm. 

.. Nước ta công nghệ thì cũng chẳng thiếu 
thức gì nhưng chỉ vì người mình không biết quý 
trọng công nghệ... Chỉ theo lối cũ nghìn năm xưa 
chớ không nghi duoc cách thức mới nào nữa”. 

Ông Phan, sau khi kêu gọi đồng bào trau dồi 
nghề nghiệp, tăng tiến công nghệ để nước nhà thịnh 
vượng, đã than rằng: 

“Tục ngữ có câu rằng: "Nhất nghệ tinh, 
nhất thân vinh”. Lại có câu răng: "Ruộng bề bề 
không bằng có nghề trong tay”. Than ôi! cổ nhân 
ta đã có những câu ấy mà ta không biết trọng là 
cớ sao vậy?” 

Pierre Paris??!', khi khảo sát về những biến 
chuyển trong quá khứ và tương lai của hàng hải 
Việt Nam đã thấy rất khó khăn trong việc giải 
thích tại sao người Việt không xuất dương viễn 
hành mà lai quanh quán sinh hoạt trong nội hải. 
Paris có ý cho rằng vì lúc nào dân ta cũng thấy có 
sẵn những phương tiện nước ngoài tốt hơn, trước 
là người Trung Hoa sau này là người Pháp, nên 
không phát triển đường biển. 

31 Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Naval des 
Peuples Annamites. Rotterdam, Holland. 1955, tr. 40-41. Le 


Bulletin des Amis du Vieux Hué no. 14, Octobre Décembre 
1942 in lai nguyén cá cuón sách này. 


423 


Khi mói nghe, lói nói này khó mà lot tai, 
nhưng có lé đúng. Nguoi Việt chúng ta ngày nay 
hoc hành ván giói giang, bát chuóc cüng nhanh 
nhung sau dó, khi ra làm viéc thuóng thiéu óc 
phát minh hay ít sáng kién. Có lé khi mói truóng 
sinh sóng thay dói thi nhuoc diém này mói thay 
dói duoc cháng? 


8.10. Khi địa bàn Cổ Việt bi thu nhỏ 

Thói có dàn Viét có tuy thua thót hon ngày 
nay, nhưng tràn lan sinh sống nhiều noi. Họ 
không bị kiểm chế trên khắp một khu vực trải dài 
tới nhiều ngàn cây số. Đang sinh hoạt thoải mái ở 
nơi rộng rãi, nay vì sự xuất hiện của Trung Hoa, 
bỗng dưng những dân Việt ấy bị dồn ép thu nhỏ 
địa bàn, nhiều biến đổi chắc chắn phải xảy ra. 

Trên đà bành trướng, người Trung Hoa đẩy 
lui các chủng tộc khác về phía Nam. Vùng hoạt 
động tự do trên biển của dân Việt cũng vì vậy mà bị 
thu nhỏ lại. Sau đó khi những quốc gia vùng Nam Á 
hình thành, vùng bién này lai càng nhỏ thêm nữa. 

Giống như dân du mục di chuyển mãi phải 
dừng chân lập trại canh nông và chăn nuôi, những 
bó lạc người biển (sea nomads) lang thang mãi rồi 
đến lúc đã phải ngừng lại định cư bên bờ sông bờ 
biển vừa đánh cá vừa trồng trọt, tự động hoà 
nhập vào một xã hội lớn lao hơn. 

Cùng lúc ấy, nền nông nghiệp phát triển 
mạnh nhờ kỹ thuật trồng trọt tăng tiến và cũng 
nhờ con người gia súc hoá được loài trâu. Đời 


424 


sống trên đồng ruộng no đủ hon và cũng an toàn 
hơn đời sống trên biển cả. Cuộc sống nông thôn 
có lẽ đã lôi cuốn nhiều người bỏ nghiệp hàng hải. 

Muốn hiểu sự lôi cuốn việc định cư tại vùng 
châu thổ sông Hồng mạnh mẽ đến thế nào, chúng 
ta có thể mở sử sách và tìm thấy khá nhiều tài 
liệu. 

Đất nhỏ hẹp nhưng dân dinh Giao chỉ đã trở 
nên đông đảo, hơn tất cả các quận huyện khác mà 
nhà Hán chiếm được ở phương Nam cộng lại. 

Người vùng Hoa Nam di cư sang Việt Nam 
theo nhiều đợt sóng không ngừng nghỉ suốt nhiều 
thế kỷ. Đất nước ta phì nhiêu, dễ sinh sống là nơi 
hấp dẫn nhiều người kéo đến. 

Trong hai nhóm chính, nhóm theo nông 
nghiệp phát triển về các sinh hoạt văn hoá với đà 
tiến khá nhanh... còn nhóm theo nghề hàng hải có 
lé phát triển chậm chap hơn và đôi khi còn suy 
thoái nữa. 

Lúc trước, vì di chuyển sống trong vùng 
biển rộng lớn từ ôn đới qua nhiệt đới, đến nay khi 
đứng lại trên vùng bình nguyên nhiệt đới nóng và 
ẩm, có lẽ... họ bị tác hại nhiều nhất. Vì ảnh hưởng 
môi trường sinh sống không thích hợp cho nên đời 
sống dân biển của ta càng ngày càng thêm nghèo 
nàn và kém cỏi, thiếu cả học hành và trình độ văn 
hoá thật lạc hậu so với dân sống trên cạn. 

Ngọn đòn mãnh liệt nhất đánh vào ngành 
hàng hải xảy ra khi dân tộc ta thoát ách đô hộ, 
dành được độc lập sau ngàn năm mất quyền tự 


425 


chủ vào thé ky thứ X. Ngày ta có một quê huong, 
một đất Tổ thuc sự để sống, mát hẳn tu tưởng 
lang thang sông biển. Khi đó, người người quy tụ 
lại định cư, an vui lập nghiệp, xây dựng làng nước 
thôn xóm, đẩy mạnh canh tác lúa nước trên những 
vùng đất phì nhiêu sông Hồng, Sông Mã. 

Một ý kiến chính xác của GS.TSKH. Trần 
Ngọc Thêm rất phù hợp là từ thế kỷ thứ X đến 
nay, năng lực văn hoá biển của người Việt đã trở 
nên suy thoái. Theo nguyên lý lựa chọn thì lý do 
suy thoái có thể là do đất liền đủ nuôi sống nên 
con người không cần đến bién.?? 


8.11. Suy thoái hàng hải theo truyền thuyết? 
Khi nghiên cứu truyền thuyết người ta có 
thể hiểu được tiến trình hình thành của một dân 
tộc. Đó là ý kiến của Keith Weller Taylor khi viết 
cuốn sách The Birth of Vietnam?3. Trong chương 
đầu tiên (I- Lac Lords), Taylor bàn ngay đến 
những cách nhìn của ông về truyền thống hàng 
hải Việt Nam qua những truyện thần thoại đầu 
tiên của dân tộc chúng ta. Theo đó những vua 
Hùng truyền đi từ Lạc Long quân. Ông vua Rồng 
này quê từ ngoài biển cả đi vào, giúp dân trừ yêu 
quái trên đất liền, dạy dân cách trồng lúa để ăn, 
may quán áo để mặc. Sau này Lac Long quân đã 


32 Trần Ngọc Thêm. Văn Hóa Biển Đảo và Văn hóa Biển 
Đảo ở Khánh Hòa - Cái nhìn Nha Trang 2011. Festival Biển 
Ngày 15-6-2011. 

393 Keith Weller Taylor. The Birth of Vietnam. University of 
California Press. 1983. 


426 


lấy Âu Co thuộc giống tiên làm vo, nhưng ông 
thường trở về lại Thuỷ cung. 

Nguồn gốc Hùng Vương như vậy cho thấy 
rõ ràng nền tảng căn bản của dân tộc liên hệ đến 
một nhóm dân đi biển. Nhóm này hội nhập vào 
cuộc sống định cư trên đất liền. Vì Rồng và Tiên 
không thể ăn ở với nhau lâu dài được nên gia đình 
đã phải phân đôi: năm mươi con theo bố xuống 
biển, năm mươi con theo mẹ lên núi. Sự chia ly 
này nói lên những nỗi khó khăn trong giai đoạn 
hình thành nước Việt ta ở vùng châu thổ sông 
Hồng, sông Mã. | 


cung. 


Hinh 189 T. ruyén thuyét nám muoi con theo bó 
427 


xuống bién, năm mươi con theo me lên núi. 


Một khuôn mặt thần thoại lớn của dân ta là 
Tản Viên - thần ngự trị vùng núi Tản Viên, tương 
tự như núi "Olympus” trong thần thoại Hy Lạp. 
Thần này là con Lạc Long Quân và Âu Cơ, đã theo 
cha xuống biển nhưng lại trở về đất liền, chiếm 
ngự vùng núi cao Tản Viên. Linh thần rất hiển 
linh, thường giúp việc "trừ bạo, an dân”. Truyện 
này tương tự huyền thoại dân Bornéo, có lẽ nói 
đến trở ngại xảy ra trên bước đường của những 
nhóm dân muốn tiến ra biển trở lại, có nhiều 
nhóm quay ra khai phá núi rừng. 

Truyện Thánh Gióng án cơm thật nhiều, lớn 
như thổi tượng trưng cho sự thịnh Vượng của nền 
nông nghiệp lúa gạo. Chiến công cầm roi sắt đánh 
tan giặc Ân của vị thánh này biểu thị tình trạng 
một quốc gia hùng mạnh. Nhân dân nhờ đất đai 
màu mỡ nên việc trồng trọt tốt đẹp và nhờ kỹ 
thuật luyện kim tiến triển nên đủ sức phòng thủ 
chống ngoại xâm. Suy diễn ra, chúng ta thấy hoạt 
động hàng hải đã sút giảm và xã hội dần dần 
nhuốm thêm "màu lục địa”, mở mang đất đai, 
phát triển nông nghiệp, cải tiến việc chế sắt, 
luyện đồng. 


428 


Mah 
Hinh 190 Thánh Gióng cám roi sát dánh tan giác 
Án. 
Roi sát gáy, Thánh nhó tre dánh tiép. 


Huyén thoai dám Nhát Da Trach cüng có lé 
liên hệ đến việc hải thuong. Câu chuyện nhắc lại 
thái độ đố ky của vua với thương gia cùng luật lệ 
khắt khe ngăn cấm việc buôn bán: Công chúa 
Tiên Dung, con vua Hùng. Nhờ buôn bán đường 
biển, dinh cơ của họ rất to lớn, trang hoàng mỹ lệ 
hơn cả cung điện vua chúa. Nhà Vua sai quân đến 
hỏi tội, nhưng khi đến nơi, lâu đài đâu chẳng thấy. 
Sau một đêm, tất cả đã biến đi, chỉ còn lại một cái 
đầm lây lội mênh mông, cây cối rậm rạp không có 
lối ra vô. 

Vua chúa vốn không coi trọng thương gia, 
xem thường việc buôn bán, cấm hải thương, ngăn 
chặn hải hành viễn dương. Những dân đi biển như 
Chử Đồng Tử dù có lấy được vợ là công chúa, dù 
giầu sang tột đỉnh cũng đành phải trốn chạy để 
bảo vệ sinh mạng mình và vợ con! Một khi không 
được nâng đỡ, hoạt động hàng hải khó có cơ phát 
triển. 

Truyền thuyết Son Tinh, Thuy Tĩnh nếu 
429 


cüng hiéu theo chiéu huóng tuong tu nhu trén thi 
đúng là một biến có khác nữa. Truyện này đánh 
dấu một thời điểm quyết định trong sự tranh đua 
hơn kém giữa hàng hải và nông nghiệp. Sơn Tỉnh 
và Thuy Tinh vốn là bạn thân với nhau (giống như 
hàng hải và nông nghiệp thời ấy) nhưng vì dành 
vợ nên đã trở thành kẻ thù, đến nỗi phải đánh 
nhau. Sự bại trận của Thuỷ Tinh với binh tôm 
tướng cá chết thật nhiều, đánh dấu bước suy thoái 
của hoạt động hàng hải. 

Kết quả trận chiến cũng cho thấy sự ưu 
thắng rõ rệt của nếp sống định cư trên đất liền 
vượt trên cuộc đời hải du lang thang trên biển. 
Thuỷ Tinh dù nhớ hận xưa, tuy hàng năm còn 
dâng nước lên tấn công Sơn Tỉnh, nhưng vô ích... 

Truyện cũng giống như những lần dân ta 
hưng phục lại khả năng hàng hải nhưng rồi cũng 
chẳng đi tới đâu và kết cuộc lại không ảnh hưởng 
bao nhiêu đến đời sống thường ngày của dân tộc. 
Hàng hải đã mất đi chỗ đứng quan trọng của nó 
trong đời sống dân tộc. Từ đây, dân đi biển đã 
dừng lại đồng bằng sông Nhị, sông Mã; chấp 
nhận cuộc sống trên cạn, quên dần đi những ngày 
tháng lang thang trên biển cả để hình thành một 
quốc gia mang nặng tính chất nông nghiệp. 

Ý ông Trần Quốc Vượng: “Việc Sơn tỉnh 
thắng Thuỷ tinh vượt lên trên sự phán ánh việc 
chống lũ lụt, đắp đê phòng lũ lụt của người Việt 
cổ (có người còn cắt nghĩa "Thuỷ tỉnh” là biểu 
tượng "biển tiến” đột ngột, là "giặc biển” v.v... 


430 


nhung nhu váy là khóng cát nghia duoc vi sao hai 
thé luc Non Nuóc này vón là ban rói mói chuyén 
thành thù. Theo tôi (lời ông Trần Quốc Vượng) có 
thể hiểu là sự biểu hiện cái ưu thế chính trị của 
miền đất cao núi Tản, địa bàn gốc của mẹ Âu, vua 
Hùng, cũng như của Hai bà Trưng sau này đối với 
miền đất thấp lúc bấy giờ... 3% 


8.12. Bản chất thường tồn 

Việt sử Toàn thư của Phạm Văn Sơn viết về 
nghề nghiệp sinh sống của dân Việt ta thời cổ: 
“Nghề đánh cá là nghề căn bản, người Giao chỉ ở 
nơi đầm lây hay đất bồi đã biết trồng trọt và làm 
ruộng”. ??» 

Ông Đào Duy Anh viết trong Việt Nam Văn 
hoá Sử Cương như sau: “Văn hoá của ta còn một 
tính chát trọng yếu nữa là tính thường tôn 
(permanence). Văn hoá thời xưa thế nào thì đời 
nay vẫn thế, cơ hồ không vì thời gian mà thay đối 
chút nào, đó lại cũng là kết quả của sự sinh hoạt 
nông nghiệp vậy. Vô luận về phương diện nào, ta 
vẫn thấy quá khứ còn sống ở hiện tại cái tỉnh 
thần tồn cổ ấy vốn làm cho xã hội ta không tiến 
bộ được mau chóng như xã hội phương Tây... " 

Như vậy"cái quá khứ” trong xã hội ta theo 
ông Đào có căn bản là nông nghiệp. Các sinh hoạt 
nông nghiệp hướng về việc định cư để khai thác 
34 Trần Quốc Vượng. Trong Cói Những ý kiến vé lịch sử, 
truyền thống và hiện trạng dân tộc của một nhà sử học 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993, tr. 62. 

395 Phạm Văn Sơn. Việt Sử Toàn Thư, Sài Gòn. 1960. 


431 


hoa màu thó sán. 

Thật ra trước giai đoạn nóng nghiệp, dàn ta 
sống bằng cách mò tôm, bắt ốc, đánh cá. Sinh 
hoạt ngư nghiệp có lẽ đã suy giảm khi nông 
nghiệp phát đạt. Khi thấy việc canh tác đất đai 
không nguy hiểm nhiều đến sinh mạng mà nguồn 
cung cấp thực phẩm lại được điều đặn, bảo đảm 
hơn; người ta bớt ra khơi. Sinh hoạt hàng hải cũng 
xuống theo khi người dân ở quá lâu và quen thuộc 
nếp sống trên cạn. 

Trước khi tiến hoá đến một nén văn hoá 
nông nghiệp, hầu hết dân ta đã từng sống bằng 
cách góp nhặt ốc, hến, tôm, cá. Cũng có nhiều 
nhóm bộ lạc từng lang thang hải du đây đó nhưng 
sinh hoạt trên biển đã không gây đậm nét, dù vết 
tích có còn trong ký ức. 

Dù sao chăng nữa, một khi đã chẳng nhận 
ra tầm quan trọng của hoạt động này, người dân 
ta cũng vì tính thường tồn, đã tiếp tục coi nhẹ 
việc giao thương buôn bán trên biển. Hàng hải 
làm sao tiến bộ được như Âu Tây? 

Ta đang trên đà lục địa hoá chăng? Lục địa 
ta chiếm ngụ lại không rộng rãi. Phía Bắc thì 
đụng Trung Hoa, phía Tây bi dày Trường Sơn 
chặn lại. Chỉ còn biển phía Đông và phía Nam để 
mở mang, giao thương buôn bán. 


8.13. Đặc tính người Nam Đảo và người Nam Á 
Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm có nhận xét về các 
tộc người Nam Đảo, người Nam Á và lý do ngại 


432 


bién nhu sau dáy: 

Nếu sự thừa nhận quốc tế này về vai trò của 
người Việt Nam xưa trên đại dương là đúng thì có 
thể có hai tình huống xảy ra: 

Một là từ thế kỷ thứ X đến nay năng lực văn 
hoá biển đó của người Việt đã trở nên suy thoái. 
Theo nguyên lý lựa chọn thì lý do suy thoái có thể 
là do đất liền đủ nuôi sống nên con người không 
cần đến biển. Nhưng như vậy thì sẽ không giải 
thích được tại sao vẫn đất ấy, người ấy, biển ấy 
mà người Việt trước đó lại thạo biển? 

Tình huống thứ hai là người Việt Nam thạo 
biển trước thế kỷ X và người Việt ngại biển sau 
thế kỷ X là những nhóm cư dân khác nhau. Có vẻ 
phù hợp với giả thuyết này là sự kiện vào thời tiền 
sử, từng có các cuộc di dân lớn của cư dân nói 
ngôn ngữ Nam Đảo (Austronesia) từ khu vực nay 
là Đài Loan và đông nam Trung Quốc (vùng cư trú 
của người Bách Việt: Phúc Kiến, Triều Châu, 
Quảng Đông) xuống vùng nay là Việt Nam (với cư 
dân bản địa là người nói ngôn ngữ Nam Á), và 
Đông Nam Á hải đảo. Mà người Nam Đảo thì là 
chủ nhân có tiếng của đại dương (có những bộ lạc 
được mệnh danh là “hải du” - Sea nomads). Mặt 
khác, sau đó có những nhóm người Nam Đảo nói 
ngôn ngữ Mã Lai - Da Đảo (Malayo polynesia) 
mang theo văn hóa biển đặc trưng tiếp tục thâm 
nhập từ hướng biển vào đất liền và sống cộng cư 
với cư dân Nam Á bản địa trên suốt một dải ven 
biển từ vùng nay là Quảng Bình đến Nam Bộ Việt 


433 


Nam [Lương Ninh 2004]. Nhu thé, phải chăng cư 
dân Đông Sơn thạo biển chính là các tộc người 
Nam Đảo, còn cư dân ngại biển là người Nam 
Á 2396 


8.14. Vàn có nhüng chính sách khón ngoan 

Trong khi niém tu hào vé mót truyén thóng 
văn hóa bién, vé thành tuu khai thác và chinh 
phuc bién của người Việt không duoc nuôi dưỡng, 
chăm sóc và trao truyền cho các thế hệ kế cận thì 
ước vọng về một quốc gia biển sẽ khó thành hiện 
thực. Muốn có một "vị thế đại dương” cho quốc 
gia, trước hết cần phải bảo tồn nền "văn hóa biển 
cận duyên”. Theo ông Trần Đức Thanh Sơn, Việt 
Nam có thể thi hành những biện pháp tốt hơn 
hiện nay để phát triển biển. 

Nước Nhật Bản, và đặc biệt là người dân 
Lưu Câu (Ryukyu) có những chính sách khôn 
ngoan trong việc bảo tồn và phát huy nền văn hóa 
biển ở Okinawa. Trong lịch sử, người Ryukyu coi 
hải thương và khai thác biển là những nghề chính 
để mưu sinh. Biển ảnh hưởng toàn diện lên đời 
sống kinh tế, xã hội và văn hóa của vương quốc 
Ryukyu. Nền văn hóa biển ấy được người Ryukyu 
bảo tồn và tiếp nối qua nhiều thế hệ; được tái 
hiện một cách sống động, thông qua các hiện vật, 
tư liệu thành văn, phim ảnh và những tổ hợp kiến 


3 Trần Ngọc Thêm. Văn Hóa Biển Đảo và Văn hóa Biển 
Đảo ở Khánh Hòa Cái nhìn Nha Trang 2011. Festival Biển 
Ngày 15-6-2011. 


434 


trúc phục dung trong các báo tàng về văn hóa 
bién ở Okinawa.?? 

Cüng vói viéc phát trién ngành kinh té du 
lich bién, Gíáo Su Trán Ngoc Thém dé nghi náng 
cáp Báo tàng Sinh vát Bién ó Vién Hái duong hoc, 
việc xây dựng một Bảo tàng Văn hoá Biển và một 
Viện Nghiên cứu Văn hoá Biển chắc chắn sẽ 
nhanh chóng biến Khánh Hòa trở thành thủ đô 
văn hoá biển trong một quốc gia biển có tầm cỡ ở 
khu vực Đông Nam Á. 


Việu Viện NC j Học viện 
Hài đương học Vàn hoá Biến Hải quản 
x | ⁄ 
Báo tàng Bảo tàng Kinh tế 
Sinh vật Bién Văn hoà Biến , Du lịch Biễn 
——. ` [ E a 


Kbánh Hòa - “Thủ đô” Biến 
của Quốc gia Biển tuong lai trong khu vực Dóng Nam Á 
Hình 191 Mô hình xây dựng Khánh Hòa thành 
"thủ đô" Bién?? 


Chương 9 - Người Việt và người 
Trung Hoa thời cổ trong giả thuyết 
dàn A Đông vượt Thái bình duong 


3 Trân Đức Thanh Sơn. Hướng Biển. Báo Tuổi Trẻ. Số Xuân 
2011. 
http://tuoitre.vn/TetOnline2011/Du-Xuan/421806/Huong- 
bien.html. 

399 GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm. Văn Hóa Biển Đảo và Văn 
hóa Biển Đảo ở Khánh Hòa - Cái nhìn Nha Trang 2011. 
Eestival Biển Ngày 15-6-2011. 


435 


[ o ou ose ooo 
Hinh 192 Hinh thuyé g trong cuón 
sách Nu son. 


9.1. Những ngộ nhận: hàng hải Việt hay hàng 
hải Trung Hoa 

Trong thời thượng và trung cổ, Trung Quốc 
không có một khái niệm rõ rệt về biển cả mà chỉ 
nuôi tham vọng bành trướng trên đất liền. Thời 
Xuân Thu, Chiến quốc, người Trung Quốc tưởng 
rằng nước Tầu là trung tâm thế giới, các nước 
chung quanh đều man di mọi rợ. Chính vì thế mà 
họ tự gọi mình là Trung Quốc, tức nước ở trung 
tâm. Hai chữ"thiên hạ” (dưới vòm trời) là nói về 
những dân tộc sống trong vùng lục địa Trung Hoa 
và những tiểu quốc chung quanh thần phục nước 
Tầu. Ở phía đông là biển cả vô tận, chỉ được mô tả 
trong những truyện thần kỳ, nơi những người phi 
thường mạo hiểm đi tìm thuốc trường sinh. 

Khi càng khác Trung Hoa bao nhiêu, thì 
người Đông Nam Á như Mã Lai, Việt Nam càng có 
sắc thái biệt lập. 


436 


9.2. Huyén thoai ván hoá Trung Hoa có bao 
nhiêu 

Người Trung Hoa nguyên thuỷ không phải 
giống dân bản địa của Đông Á, theo nhà nghiên 
cứu hàng hải G. R. G. Worcester, dân tộc Trung 
Hoa mới tới vùng đất ngày nay khoảng bốn hay 
năm ngàn năm. Họ không phải sắc dân đầu tiên 
đến đó, tuy nhiên lần lần biết dùng áp lực không 
ngừng nghỉ, người Trung Hoa đã thành công 
trong việc xua đuổi các bộ lạc bản xứ lên vùng 
rừng núi. Cho đến nay, những khu vực phía Nam 
và phía Tây Bắc nước Trung Hoa, nhiều sắc dân 
cổ xưa vẫn còn cố thủ chống lại kẻ thù truyền 
kiếp là người Trung Hoa.??? 

Người Việt chúng ta may mắn hơn các 
chủng tộc khốn khổ này. Tiền nhân ta không phải 
chạy trốn lên núi như họ mà đã kéo nhau chạy ùa 
ra sông, ra biển. Nhờ con đường thoát hiểm khác 
biệt này an toàn hơn cho sinh mạng, chúng ta là 
chủng tộc duy nhất ở Hoa Nam không bị Trung 
Hoa đồng hoá. Dân tộc Việt Nam nhờ vào "nước”, 
đã duy trì được nòi giống và quý hoá nhất là tạo 
59? Worcester, G. R. G. Sail and Sweep in China. London: 
Her Majesty's Stationery Office. 1966, tr. 115. Nguyén-ván 
tiéng Anh: "Sail and Sweep in China" nhu sau: "The Chinese 
race is supposed to have come into the country some four 
or five thousand years ago. They were not the first arrivals, 
however; but gradually, by ceaseless pressure, the Chinese 
succeeded in driving the aboriginal tribes up into the 
mountains. Large tracts in south and southwest China are 


still occupied by the former inhabitants, who persistently 
hold out against their traditional enemies, the Chinese." 


437 


dung lai duoc nén dóc láp quóc gia nhiéu lán suyt 
mát vào tay giác. 

Con duóng bién buón bán các dó gia vi 
(Spice route) không qua đến Táu mà chỉ đến 
Trung và Bắc Việt Nam rồi mới theo đường bộ mà 
sang nam Trung Hoa.^? 


wi S W China 


Europe 
Me b ^ " 


d 


Hinh 193 Con đường bién Spice route qua lại Âu 
Cháu / Bác Viét Nam, rói theo duóng bó sang 
Trung Hoa. 


Thé giói thuóng tuóng ráng ván hoá Trung 
Hoa hoàn toàn do người Hán lập ra. Giáo sư Lê 
Đình Thông nhận ra điều này khi ông viết: Từ lâu 
tôi đã đi đến kết luận rằng Trung Hoa đã nhận 
được nhiều đóng góp của Đông Nam Á (các văn 
hoá ở miền Nam sông Dương Tử), nhưng vì người 
Hán đã chiếm lãnh thổ ngày nay của Trung Quốc 
và, vì có chữ viết, đã viết lịch sử theo cách nhìn của 
họ (coi các dân tộc khác là man di) nên thế giới 
thường tưởng rằng văn hoá Trung Hoa hoàn toàn 


^"René Grousset. Sdd, tr. 79. 
438 


do người Hán lập ra. Mới gần đây thói các nhà sử 
học và khảo cổ học mới nhận có sự đóng góp của 
nhiều văn hoá trong sự hình thành của văn hoá 
Trung Hoa, như trong hai quyển sách xuất bản 
năm 1999: Yang Xiaoneng, với tác phẩm The 
Golden Age of Chinese Archaeology (Washington); 
M. Loewe và E.L. Shangh nessy, vói tác phám The 
Cambridge History of Ancient China: From the 
origins of Civilization to 221 B.C. (Cambridge 
University Press).^?! 


9.3. Dân Trung Hoa, người đến trễ ở Đông 
Nam Á 

Trung Hoa để tâm chú ý đến Đông Nam Á 
khá trễ. Người Trung Hoa chỉ biết đến các sinh 
hoạt Đông Nam Á từ khi xâm lăng Nam Việt. 
Anthony Christie cho rằng kiến thức thời đó của 
Trung Hoa về Đông Nam Á không hơn gì người 
phương Tây là mấy. Sách vở Trung Hoa còn sót lại 
đến nay cho thấy các đoạn văn ghi chép lại toàn 
là những truyện huyền bí hay hoang đường. 
Chẳng hạn như: ở đó con người sống sung sướng 
trong lòng biển, lại có những giống người có đuôi, 
phương Nam là nơi trường sinh bất tử, những xứ 
sở này quá xa, nằm về phía Nam của mặt trời; nhà 
cửa đều quay về hướng Bác v.v...*?? 


^" Lê Thành Khôi. Đọc quyển Tìm về bản sắc văn hoá Việt 
Nam của Trần Ngọc Thêm. Bài đăng trên tạp chí Diễn Đàn 
(Paris) số tháng 2. 2003. http://perso.wanadoo.fr/diendan. 

^? Anthony Christie. The Sea locked Lands, The diverse 
traditions of South East Asia trong tập sách The Dawn of 


439 


Dựa vào những kiến thức khảo có Đông 
Nam Á càng ngày càng nhiều, nên vào năm 1969, 
Wilhelm G. Solheim II đã viết như sau: 

“Những di tích đào được tại vùng văn hoá 
Đông sơn miền Bắc Việt Nam cho thấy có nhiều 
đồ vật xuất xứ từ Địa trung hải. Tôi (lời Solheim) 
ngờ rằng người ta chuyển hàng hoá này qua 
đường hàng hải... Rất có thể từ rất sớm, khoảng 
2.000 năm trước công nguyên hay trước nữa, 
những người Đông Nam Á chuyên nghề đi biển đã 
đến bờ biển Ấn Độ, và việc hải thương càng tiến 
xa hơn nữa... “ *°3 


9.4. Trung Hoa rất mới, được bao bọc bốn bề 
bởi Đại dương 

Nếu ta nói với người Tàu là Trung Hoa rất 
non trẻ so với các dân tộc khác thì nhất định vì 
đầu óc quen khép kín và tự tôn quá đáng, họ nhất 
định không nhận. Nhưng thực ra có quá nhiều 
chứng cớ xác nhận như vậy: 

Trong bản đồ Phân tán Ngôn ngữ chính thời 


Civilization, S. Piggott (ed), London. 1961, tr. 291. 

^3 Nguyên văn: "Other elements present in the site of 
Dongson (North Vietnam] strongly suggest Mediterranean 
origins and / suspect that these came by sea trade between 
China and the Roman world... Very possibly as early as 
2000 B. C, or earlier, the moving Southeast Asian sea 
people were in contact with the east coast of India and 
gradually became involved in sea trade." (Dàn lai trong 
"Nao, Junk, and Vaka: Boats and Culture History" Edwin 
Doran, Jr., December 11. 1973, College Station, Texas, tr. 
27-26). 


440 


côt, tiếng Trung Hoa không được kể vào đây vi 
chi tuong dói mói có sau này. 
- => 


G2722 p vp 7 d 


Khi xem xét cấu trúc hàm răng với quá trinh tiến 
hoá của cặp mắt, các nhà chuyên món xếp Trung 
Hoa vào nhóm người Tân Mongoloid (Neo 
mongoloids). 


44 The Human Mosaic, A Thematic Introduction to Cultural 
Geography, 7th Edition. Terry G. Jordan, Mona Domosh, 
Lester Rowntree (Longman, New York, 1997, tr. 177). 


441 


Hinh 195 Vùng màu đỏ là noi sinh sóng của người 
Mongoloid nguyên thuỷ di dân theo bờ biển từ 
châu Phi đến. 


Những tài liệu nhân chủng từ hàng thế kỷ 
qua, tương tự như tấm bản đồ dưới đây ghi rằng 
trước khi có các giống dân chủng Mongoloid 
phương Bắc như Trung Hoa, Mông Cổ... người 
Đông Nam Á thuộc giống Mongoloid nguyên thuỷ 
đã xuất hiện và di dân ra Thái Bình Dương. 


442 


- 


T E—— 
^W. 


| 


T esi 


Hinh 196 Chüng Mongoloid nguyén thuy di dán ra 
Thái Binh Duong. 


443 


Hinh 197 Bán đồ nước Tàu trong Bách khoa Từ 
điển Chang huang (1562-1577) bao quanh là biển. 
Vì không có ý thức rõ ràng về biển cả, người cổ 
Trung Hoa, tin rằng nước họ ở trung tâm thế giới, 
bao bọc bốn bề bởi đại dương. Các nước khác năm 
ngoài bia Trung nguyén.^? 


45 T, Walter Wallbank, Alastair M. Taylor, Nels M. Bailkey. 
Civilization -Past and Present. Scott, Foresman and 
Company, Glenview, Illinois. 1967. 


444 


9.5. Mói lién hé Á My và tuong quan Hoa Viét 
trong thói có 

Trái nguoc vói quan niém tin tuóng thóng 
thường của chúng ta vé sự biệt lập không giao 
tiếp của người dân châu Mỹ thời cổ, nhiều nhà 
nghiên cứu kim thời đã chứng minh rằng nhờ 
đường bộ và đường thuỷ, ngay từ khi xuất hiện 
trên trái đất, loài người đã di chuyển thường 
xuyên khắp nơi. Theo luận chứng đó, không có 
chuyện dân cư một vùng đất nào đó trên địa cầu 
lại hoàn toàn bị cô lập với cộng đồng nhân loại dù 
trong những thời gian hàng nhiều ngàn năm trước 
đây, châu Mỹ cũng không nằm trong trường hợp 
biệt lệ và chẳng phải là một nơi bất khả xâm 
phạm. Lục địa này đã từng đón, đưa nhiều người 
của cựu lục địa đến và đi. 

Có chứng cớ khảo cổ hiển nhiên cho thấy 
người Đông Á không những đã khám phá và 
chiếm ngụ châu Mỹ nhiều đợt bằng đường bộ qua 
"cây cầu Beringa” mà còn tiếp tục thường xuyên 
liên lạc với châu Mỹ bằng đường biển trước khi 
Colombo tìm thấy quân đảo Bahamas, ngoài khơi 
châu Mỹ. 

Nhiều chỉ tiết sâu xa về liên hệ Đông Á thời 
cổ và châu Mỹ có thể tìm ra nếu chúng ta hình 
dung được hình ảnh thực sự của hai vùng đất này 
trong thời cổ. Số lượng các tài liệu nghiên cứu về 
sinh hoạt châu Mỹ trước thời Colombo càng ngày 
càng nhiều. Nhờ công lao và nhờ tiền bạc được bỏ 


445 


ra một cách vô tận, người ta đã biết khá chính xác 
về đời sống, văn minh dân chúng ở đó thời cổ. 
Riêng hình ảnh của châu Á nói chung và vùng đất 
Cổ Việt nói riêng xem ra chưa được nghiên cứu rõ 
ràng cho lắm. Trong khi chờ đợi những khám phá 
mới la hơn, để có một khái niệm cán thiết tối 
thiểu, người ta thường phải cầu cứu đến những 
sách sử đã có sẵn mà quan trọng hơn hết là các 
sách thời cổ xưa cũ. 

Trong những đoạn sau đây, chúng tôi xin 
trình bày một số yếu tố về đời sống, sinh hoạt, vị 
trí địa dư, cùng biến chuyển lịch sử của người 
Trung Hoa và người Việt trong những thiên kỷ 
trước đây. Dựa trên những kiến thức này, chúng 
ta có thể suy luận thêm ra những mối liên hệ của 
hai giống dân chính yếu của vùng Đông Á này với 
thổ dân châu Mỹ cổ thời đã có thể xảy ra như thế 
nào? 


9.6. Từ tương đồng Á Mỹ suy ra tương đồng 
Việt Mỹ 

Suốt thời gian mấy trăm năm sau khi 
Colombo đổ bộ lên các đảo ở phía Đông châu Mỹ, 
nhân loại rất ít để ý tìm tòi những sự liên hệ cổ 
xưa giữa Tân và Cựu Thế giới nói chung và liên hệ 
Á Mỹ châu nói riêng. Chỉ có một trường hợp hãn 
hữu là về chuyến đi của nhà sư Huệ Sanh (Hui 
shen) được De Guignès khơi lại vào thế kỷ thứ 18. 
Học giả người Pháp này, sau khi đọc Sử ký nhà 
Lương, đã viết lai trong tập tài liệu "Recherches 


446 


sur les navigations des Chinois du cóte de 
l'Amérique, et sur quelques peuples situés à 
l'extrémité Orientale de l'Asie" ráng tàu thuyén Á 
Dóng thuóng qua lai các xir Chàu My. Nhà Su Hué 
Sanh, khi đặt chân tới vùng đất Mexico đã gặp 
các nhà su Pakistan đến đó từ truóc.* Nhưng câu 
chuyện đó cũng như nhiều truyện thân thoại, 
không được giới khoa học gia lưu tâm và sau đó 
dần dần đi vào quên lãng. 

Đột nhiên, trong khoảng ba bốn thập niên 
thế kỷ 20, người ta lại thấy có nhiều nỗ lực nghiên 
cứu đến một đề tài hết sức rộng rãi về sự phân 
tán các nền văn minh trên thế giới. Riêng phân 
những chứng cớ giao tiếp giữa hai đại lục Á Mỹ 
được một số học giả trình bày thật dồi dào chỉ tiết 
với các lý luận vững chắc đến độ có thể thuyết 
phục được hầu hết mọi giới nhà khoa học khắp 
thế giới tin tưởng là đúng. 

Chương khảo cứu này căn cứ trên sự kiện là 
người Việt trong thời cổ là giống dân tiền tiến 
trong ngành hàng hải, ngoài văn hoá nguyên thuỷ 
của một chi tộc Nam dương / Mã Lai, còn nhuốm 
màu văn hoá Ấn Độ và Trung Hoa. Vì họ viễn 
dương nhiều nơi xa lạ, thời gian bôi xoá cũng 
không hết nên ở đâu đó phải còn ít nhiều dấu 
tích. Từ quan niệm đó, chúng ta có thể lợi dụng 
những tài liệu có sẵn như nói trên làm phương 


406 Bài của De Guignés được đăng trong Tập san Mémoires 
de Littérature, tirés des Registres de l'Académie Royale des 
Inscriptions et Belles Lettres, tập 28, Paris, 1761. 


447 


tiện tăng cường cho lý luận hầu cố gắng di tới kết 
luận: trong những công trình khám phá châu Mỹ 
chắc chắn có sự tham dự của người Việt Cổ. 


9.7. Hình ảnh Trung Hoa, Việt qua tài liệu sử 
sách. 

Cách nay ba, bốn ngàn năm; bản đồ hình 
thể các quốc gia vùng Đông Á không có vẻ gì 
tương tự như được trình bày trên những bản đồ 
mà ta thấy ngày nay. Thời đó hai sắc dân chính, 
đông đảo nhất, có nhiều hoạt động gây ảnh hưởng 
lớn lao đến mọi chủng tộc trong vùng là người 
Việt ở phía Nam sông Dương Tử và người Trung 
Hoa đầu tiên ở phía Bắc sông Vị, sông Hoài, sau 
đó mới xuống phía Bắc sông Dương Tử. 

a. Tổng quát về người Hán và người Việt 

Để hiểu phần nào nguồn gốc khác nhau của 
người Hán và người Việt, chúng ta dùng tài liệu 
sau đây của hai ông Cửu Long Giang và Toan 
Ánh: 

“Thời thượng có, sử Trung Hoa nói rằng: 
xưa kia tổ tiên dòng Hán Tộc từ phía Nam núi 
Thiên Sơn, đến đánh đuổi người Tam Miêu phải 
chạy vào rừng núi để chiếm lấy lưu vực sông 
Hoàng Hà. Người Tam Miêu hoặc chạy vào rừng 
hoặc lui xuống phía Nam. Tới các đời Nghiêu, 
Thuấn, Hạ, Thương, sử Trung Hoa có nói đến các 
giống Man di (dòng dõi của giống Tam Miêu?) ở 
lưu vực sông Dương Tử: Được khai hoá sớm hơn 
cả là nhóm Giao chi. Nhóm này sống tán mác 


448 


thành nhiều Quốc gia phôi thai mà cuối đời Chu, 
người Trung Hoa gọi là Bách Việt. Về sau các bộ 
lạc Bách Việt bị Hán tộc (người Trung Hoa chính 
thống) thôn tính và đồng hoá hết dần, chỉ trừ 
nhóm Lạc Việt cư ngụ ở trung châu sông Nhị và 
sông Mã là thoát nạn Hán hoá, nên vẫn giữ được 
những đặc tính Việt tộc. Do đó, sau khi nhà Hán 
thôn tính được Lạc Việt, họ vẫn gọi Lạc Việt là 
Giao chỉ. Theo một số học giả, chữ Giao chỉ có hai 
nghĩa: Đất của người Giao và đất của giống người 
có hai ngón chân cái giao nhau." 

Sau sử ký của Tư Mã Thiên gọi dân tộc Việt 
là Âu Việt, còn theo cuốn sách Địa dư chí thì đời 
Chu, Giao chỉ gọi là Lạc Việt, đời Tần gọi là Tây 
Âu. 

Căn cứ vào những nét sử Trung Hoa trên 
đây thì ta thấy rằng dân tộc Việt Nam ta không 
cùng nòi giống với người Hán Tộc như nhiều 
người vẫn lầm tưởng.??” 

b. Địa bàn nguyên thuỷ của người Trung Hoa 

Bỏ qua những truyện thần thoại truyền 
thuyết như Bàn Cổ, Hữu Sào quá xa xôi, mơ hồ, 
người ta có thể tin tưởng vào giả thuyết mới nhất 
về nguyên lai của người Trung Hoa là từ vùng 
thung lũng Tarim, chân núi Côn lôn di chuyển qua 
phương Đông, đuổi người Miêu tộc là thổ nhân 
lưu vực sông Hoàng Hà mà chiếm lấy đất. Người 
Trung Hoa tự gọi nước họ là Trung Quốc, sử của 


Cửu Long Giang và Toan Ánh. Người Việt Đất Việt. Sài Gòn 
1967, tr. 35-36. 


449 


ho ghi nhận có mười bón dòng vua thống nhất cả 
nước là: Đường, Ngu, Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, 
Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Từ 
đời Tây Chu (1130-770 trước Công nguyên) trở về 
trước, người Trung Hoa chỉ chiếm lưu vực sông 
Hoàng Hà, sang đời Xuân Thu, rồi Chiến quốc, 
thôn tính đất Ba thục, lưu vực Trường giang từ đó 
mới phát dat. 49? 


Pan Gu separating tbe Hearen and Forth 


Hinh 198 Theo truyén thuyét Trung Hoa: Bàn CÓ 
tách Trời Đất khói cảnh hỗn mang. Sau đó Bàn Cổ 
tạc đá để tạo dựng muôn loài. 


^5 Phan Khoang. 7rung Quốc Sử Cương. Hồng Phát Chợ Lớn 
1958. In lại Đại Nam, California. 1985, tr. 1. 


450 


Trong giai đoạn đầu mới lập quốc qua các 
đời Đường Ngu, Hạ; lãnh thổ Trung Hoa nằm sát 
sông Hoàng Hà, còn rất nhỏ hẹp. Cho đến đời nhà 
Thương, nước Trung Hoa tuy có mở lớn hơn 
nhưng cũng chỉ vào khoảng tối đa mỗi chiều 
chừng 400km x 300km, tức vài ba trăm dặm mỗi 
chiều.9 

Nhà sử học Phan huy Chú đọc sử Trung 
Hoa, thấy diện tích đất đai các đời nhà Thương và 
nhà Chu rất hạn hẹp:Vua Thành Thang chỉ có 70 
dặm đất, Văn Vương chỉ có 100 dặm đất mà làm 
vua thiên hạ. 41° 

Nước Trung Hoa hồi đó ở xa duyên hải và 
người dân Trung Hoa còn rất lạ lùng với biển cả. 
Cũng vào thời này, người Việt tuy chưa tạo được 
hình thức quốc gia chặt chẽ nhưng có lẽ đông đảo 
hơn người Trung Hoa rất nhiều và đất đai họ 
chiếm ngụ nhất định bao la to lớn, ít nhất cũng 
rộng gấp hàng chục lần so với nước Trung Hoa 
nguyên thuy.^!! 


^49 Speiser Werner Chine. Esprit et Société. Albin Michel. 
(1963). 

41? Phan Huy Chú. Sdd, tr. 27. 

411 John King Fairbank. Sdd, hình 6, tr. 36. 


451 


PE ` 
A d 
eu A 
" ă XT 
c f 
vj 
L7] v 
De / 
t D / 
` tu Àj 1 


Hinh 199 Lãnh thó nuóc Trung Hoa thói Ha, 
Thương, Chu (bản đồ Fairbank, trang 36), có lễ 
chỉ vào khoáng 10.000 km”. 


c. Sự giao tiếp văn minh Hoa Việt. 

Người ta biết rất ít về sinh hoạt của miền 
Nam Trung Quốc thời tiền sử, nhưng điều rõ ràng 
qua sách sử, tài liệu của người Trung Hoa thì cả 
Bắc lẫn Nam đều đã cùng khởi sự một nền văn 
minh và nền văn minh Trung Quốc xuất hiện 
trong lịch sử 2.000 năm trước công nguyên là kết 
quả của sự tiến triển lâu dài từ những xung đột, 
xáo trộn, và trao đổi giữa các nền văn minh Nam 
và Bắc mà trong đó, miền Nam có thể đã nẩy nở 
sớm sủa hơn và có thể vượt trội hơn“1!?. 

Điều này cũng có thể giải thích được sự kiện 
đặc biệt là tại sao văn minh Trung Quốc lại đã 


41? H. G. Wells. Sdd, tr. 142. 
452 


phát trién nháy vot qua thói Dó Dá mà sang ngay 
nền văn minh đồ đồng. Vì lý do lich sử nhân loại 
đã chứng minh là không thể có một nền văn minh 
nào tự động đốt giai đoạn, vượt thời gian như vậy; 
nên các nhà khảo cổ tin tưởng rằng nước Trung 
Hoa phải nhận được những ảnh hưởng văn minh, 
sự trợ giúp kỹ thuật nào đó từ ngoài vào. Theo kết 
quả nghiên cứu của những nhà khoa học đương 
thời, vì địa thế hiểm trở về phía tây và tây nam 
ngăn chặn, người Trung Hoa thời cổ chắc không 
nhận được dễ dàng ảnh hưởng văn minh Lưỡng 
Hà hay văn minh Ân Độ là các nền văn minh tiền 
tiến hơn họ mang lại. Nếu văn minh không đến từ 
phương Bắc, vì dân ở đó lạc hậu, lại không đến 
được từ phía Tây như vậy, hiển nhiên là Trung 
Hoa đã được tăng cường từ nền văn minh phương 
Nam. Nền văn minh này nhuốm màu sắc hàng 
hải, lúc đó đang ở cao độ và sát ngay bên cạnh. 
Như được mô tả trong các sách cổ, người dân địa 
phương đó căn tính hiền hoà, phóng khoáng, đời 
sống lại giản dị nên từ địa vị"sư phụ”, cả giống 
dân này dễ dàng bị"đồ đệ” trở mặt, thôn tính, đô 
hộ và đồng hoá. 

Qua những công trình khảo cứu gần đây, 
các nhà khoa học đã có thể phân biệt được nhiều 
yếu tố cấu tạo đã khai sinh nên nền văn minh 
Trung Hoa thời tiên khởi. Theo Joseph Needham 
và Wolfram Eberhard có 6 yếu tố mà ngoài ba yếu 
tố cấu tạo đến từ phía Bắc và phía Tây như (1) 
văn minh Yangshao (Ngưỡng Thiều) và Lungshan 


453 


(Long son) có tính chất của các sắc dán Tungus 
Mãn Châu, Mông Cổ (Proto Tungusic), (2) văn 
minh du mục kiểu Thổ Nhi Ky (Proto Turkic), (3) 
văn minh Tây tạng (Proto tibetan); còn lại là 3 
thành tố khác (4-6) thật quan trọng đến từ những 
vùng duyên hải phương Nam và Đông Nam. Ba 
nền văn minh này có tính chất đại dương hàng hải 
và có thể nhập chung lại với nhau dưới một danh 
từ là văn minh Việt (Yüeh)*!3. 

Một số người Trung Hoa có lẽ rất bối rối, 
không mấy thích số sách vở, tài liệu to lớn của 
những học giả danh tiếng như Eberhart, 
Needham, Fairgrieve. Tuy vậy, người Trung Hoa 
không thể nào phủ nhận được là trên vùng đất 
Đông Á này, Trung Hoa là kẻ đến sau. Những 
người Trung Hoa "đầu tiên” đã phải học hỏi 
những giống người sinh sống ở đó trước họ, mà 
trong đó, giống Việt là dân tiền tiến nhất. 

Thời nguyên thuỷ, những người Trung Hoa 
sinh sống ở vùng lưu vực ngã ba sông Hoàng Hà 
và sông Vị khá lâu, rồi sau này mới di chuyển dần 
xuống phía Nam. Khu vực này hầu hết là vùng đất 
cát màu vàng, lại ở xa biển, không có được địa thế 
tốt giúp cho nền văn minh phát triển. Đời sống 
của người Trung Hoa luôn luôn gặp khó khăn, 
thường bị nạn đói kém gây ra bởi hạn hán hay 
ngập lụt, tính họ lại hiếu chiến nên chiến tranh cứ 
liên miên, không dễ gì có thể tiến hoá vượt bậc. 


#13 Joseph Needham. Science and Civilisation in China, Vol. 
1, Introductory Orientations. Cambridge, UK. 1954, tr. 89. 


454 


Vậy văn minh phuong Nam là thuộc giống 
dân nào? Trong bốn sắc người chính là Liêu, Dao, 
Thái và Việt thì giống Việt đông đảo nhất, tiến bộ 
nhất, chiếm địa bàn màu mỡ dọc duyên hải phía 
Đông Nam và làm chủ mọi hoạt động về hàng hải. 
Từ thời thượng cổ, đã có nhiều nhóm Việt sinh sống 
tản mác. Đến thiên niên kỷ thứ ba trước công 
nguyên, người Việt đã thành lập quốc gia sơ khai 
đầu tiên mà sử ta gọi là nước Văn Lang, đến năm 
258 trước công nguyên được đổi tên gọi là nước Âu 
Lạc, cương vực từ Nam sông Dương Tử đến Hồ Tôn 
(Hồ Tôn Lê Sáp - phía Bắc nước Campuchia ngày 
nay). Âu Lạc tồn tại gần 3.000 năm, cho đến năm 
221 trước Công nguyên, bị nhà Tán xâm lược. Các 
vùng đất bị nhà Tán chiếm, đến đời nhà Chu người 
Việt nổi dậy giành độc lập, lập ra các quốc gia 
Đông Việt hay Đông Âu, Mân Việt, Nam Việt, Tây 
Việt hay Tây Âu và Lạc Việt... sử Tàu gọi các nước 
này là Bách Việt. 

d. Tính quật cường nhuốm màu sắc hàng hải 
của dân Việt. 

C. P. Fitzgerald cho biết nơi trang 20, cuốn 
sách "The Southern Expansion of the Chinese 
People: Southern Fields and Southern Ocean, 
Praeger Publishers xuất bản năm 1972 như sau: 
“Dân Việt (Yüeh) trong thời cổ sống trải rộng, dọc 
theo bờ biển phía đông châu Á, có thể một nhánh 
của họ đã trở nên một thành phần cấu tạo ra dân 
tộc Nhật sau này”. 


455 


Hinh 200 Địa bàn sinh sóng của các sắc dán vùng 
Hoa Nam theo sử liệu. Người Việt đông đảo nhất, 
chiếm địa bàn rộng rái, phì nhiêu nhất (Bản đồ 
Wiens). 


Fitzgerald cũng bàn luận vé sự liên hé giữa 
người Yüeh (Việt) mà ông gọi là "dân hàng hải, 
những bá chủ của biển cả” và nước Việt Nam: 
"Yũeh là giống dân mà vương quốc của họ mang 
tên lúc xưa ở duyên hải miền Đông châu Á... Việt 
Nam là trung tâm mới của Yüeh và danh từ Việt 
chỉ giản di là phát âm địa phương như chữ Yüeh 
cua Trung Hoa”. ** 

Tài liệu mới nhất của khoa khảo có hoc cho 


^^ C, P. Fitzgerald. The Southern Expansion of the Chinese 
People: Southern Fields and Southern Ocean. Praeger 
Publishers, New York. 1972. 


456 


biết người Việt là giống dàn đầu tiên chiếm ngự 
vùng Đông Á, ít nhất cũng đã khởi sự từ thời Băng 
đá, nghĩa là hàng chục ngàn năm trước công 
nguyên. Nếp sinh hoạt hàng hải Việt Nam được 
chúng tôi mô tả trong chương "Người Việt thời cổ 
và hàng hải”. 

Lúc đầu người Trung Hoa lập quốc ở vùng 
trung nguồn sông Hoàng Hà, lãnh thổ của họ tuy 
nhỏ bé nhưng tổ chức lại rất vững chắc. Sau đó, 
giống dân hiếu chiến này bành trướng lãnh thổ, 
đồng hoá hay đẩy lùi các dân bản xứ ra xa. Dần 
dần toàn thể một vùng bao la ở Đông Á, trong đó 
có đất đai của người Bách Việt, đã bị người Trung 
Hoa chiếm đoạt hầu hết. 

Dù phải chịu đựng nhiều thất bại liên tiếp 
trong chiến trận, những thành tích chống xâm 
lăng của tổ tiên người Việt đáng được kể là oanh 
liệt nhất trong những sắc dân bị trị mà chúng tôi 
xin lược duyệt như sau: 

Nhờ kiểm soát được biển cả, lại có núi non 
hiểm trở bao bọc nên dân Việt, khác biệt với các 
giống dân láng giềng khác, đã bảo vệ được chủ 
quyền, chống với sự xâm lược từ phương Bắc 
trong một thời gian khá lâu. Nước Việt của Câu 
Tiễn hay còn gọi là Việt Ngô (tách ra từ nước Văn 
Lang, từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công 
nguyên) trong thời cường thịnh đã từng mở mang 
bành trướng lãnh thổ tới lưu vực sông Hoàng hà, 
sát bán đảo Sơn Đông. Vua Việt Câu Tiễn phá 
được Ngô, xưng Bá miền Giang Hoài (năm 402 


457 


trước Công nguyên). Sự hùng manh của hải quân 
đã giúp nhà vua tiêu diệt kẻ thù, sự phát đạt của 
ngành hải thương cũng đã một thời tạo nên được 
(những) nước Việt phồn thịnh. Sau này nước Việt 
của Câu Tiễn suy, bị Sở thôn tính, chấm dứt 600 
năm lịch sử tự chủ. 

Tiếp theo đó ít lâu trong Bách Việt, những 
nhóm khác nhau như Đông Việt, Mân Việt và Nam 
Việt lại thành lập các quốc gia có tổ chức trước 
thời nhà Tân đem quân vượt núi Ngũ lĩnh xuống 
Nam xâm. Người bản xứ ở đất Việt không chịu để 
người Trung Hoa cai trị, trốn vào rừng ở. Được ít 
lâu quân của Đồ Thư, vốn là người ở phương Bắc, 
không chịu được thuỷ thổ, phải bệnh rất nhiều. 
Bấy giờ người Việt thừa thế nổi lên giết được Đồ 
Thư. Nhà Tần thắng ở nhiều nơi, gồm thâu lục 
quốc, thống nhất Trung nguyên, nhưng đại bại ở 
miền Nam. Tiếp theo, nhà Tần bị rối loạn, lãnh thổ 
lại qua phân, vài tiểu quốc Việt dành lấy độc lập 
như Đông Việt, Mân Việt và Nam Việt... 

Sau đó, Mân Việt và Đông Việt xung đột với 
nhau, tạo cơ hội tốt cho Hán kiêm tính*^. Riêng 
Nam Việt, dưới thời Triệu Đà gồm cả Quế Lâm, 
Nam Hải, (bắc đông bắc Quảng Đông, đông bắc 
Quảng Tây ngày nay), Giao chỉ (miền Bắc Việt 
nam, tây bắc và nam Quảng Tây; đông nam 
Quảng Đông; đảo Hải Nam) và Cửu chân (miền 
Trung Việt Nam, đông nước Lào, đông nam Vân 
Nam) thời cực thịnh lãnh thổ còn thêm Tây Âu 


#15 Phạm Văn Sơn. Việt Sử Toàn Thư. Sài Gòn. 1960. 
458 


Lạc (phía tây tỉnh Hồ Nam, phía đông tinh Quảng 
Châu, Trung Quốc ngày nay) và Mân Việt (Phúc 
Kiến) là một đế quốc rộng lớn, thế lực đang kể, 
mang quân đánh cả nước chư hầu Trường Sa và 
ngang nhiên tranh hùng với nhà Hán. Nam Việt 
tồn tại gần một trăm năm, sụp đổ vào năm 111 
trước công nguyên khi Lộ Bác Đức và Dương Bộc 
mang quân thuỷ bộ tấn công, dân chúng Nam 
Việt bị rơi vào vòng nô lệ. 

Vào đời Ngũ Đại (Lương, Đường, Tấn, Hán, 
Chu) thế kỷ thứ X, nhân nước Trung Hoa loạn lạc, 
ở Triết giang có Tiền Cù (Tiền Lưu) đứng lên lập 
quốc, lấy tên là Ngô Việt. Nước Ngô Việt này giữ 
được nền tự chủ không lâu và đến đời Tống Thái 
Tôn, phải xin quy thuận nhà Tống. 


9.8. Những vùng đất mang tên Việt 

Trong những thiên kỷ trước Công nguyên, 
người Việt theo nghề hàng hải đã giao thương với 
nhiều nơi rất xa ở vùng Bắc Thái bình dương mà 
dấu tích buôn bán được ghi nhận rõ ràng như ngà 
voi, đồ sắt tại Dai Hàn và Siberia'!*. 

Riêng về những hải trình đi về miền Đông 
Nam Á, ta có tài liệu của Cl. Madrolle. Trong bài 
Le Tonkin ancien, B. E. F. E. A. XXXVII nhà khoa 
học này đã phát biểu khá năng hành thuỷ của vài 


46 Ballinger. 1978: 73; Bandi. 1969: 76): Joseph Needham 
cùng các cộng sự viên của ông người Trung Hoa cho rằng 
dân Việt đã thám hiểm khắp Thái Bình Dương, sang tới tận 
Bắc và Nam My (Science and Civilization in China Vol. 4, 
Cambridge. 1971: 441. 


459 


bó lac Viét thói xua nhu sau: ".. Ó Phüc kién có 
những nhóm Việt tóc làm nghề chài lưới, hàng hải 
đã dùng thuyền gỗ hay mảng tre có buồm, hàng 
năm theo gió mùa, nhân gió bấc phiêu lưu theo dọc 
miền duyên hải rồi ghé vào miền trung châu sông 
Nhị sông Mã (Việt Nam). Nhóm này đã có phen 
vượt biển xuống cả Nam dương, rồi lại nhân gió 
nóm quay về cán cứ... " 

Vì những nhóm Việt tộc di chuyển khắp nơi 
như vậy nén có nhiều địa danh khác nhau và chi 
tộc sống xa nhau mang những danh hiệu liên hệ 
đến Việt. Chúng tôi xin kể một ít tên trích trong 
cuốn Hùng Việt sử ca của Giáo sư Kim định xuất 
bản năm 1984 như sau: 

Phía đông là Di Việt, Điểu Việt vùng Giang 
Tô; U Việt (Chiết Giang), Dương Việt (Giang Tây), 
Đông Việt (Quảng Việt, cũng gọi là Nam Việt), 
Lạc Việt (Bắc Việt Nam) Phía tây là Việt Thường 
(Trung Việt), Tây Việt, Âu Việt (Vân Nam); Bộc 
Việt, Mân Việt (Châu Kinh)*”, 


47 Kim Định. Hùng Việt Sử ca. Sài Gòn. 1984. 
460 


1- CỔ Tưng ( kiểm } 
Li sk 
3. Cổ Turkic { Thổ Nit Kỳ } 


Hinh 201 Nhiều vùng đất mang tên Việt cho đến đời 
Tần. 


461 


dy 


ui 
— 
ine ^^ 
"ss gang ` x v 
HW b 
DAA C 
NGÒ SVIT. ` 
NEM, \ - Vit e 
RO A à 
— Mei ED o o 
m UI 
BNET à 
“ TII "v Tav 
LAC VIỆT ET 


^M “4 
r^ 
LG A Eu 


Hinh 202 Mót bán dó khác vé các vüng dát Viét có. 


Sách Sơ học vấn tân (Bắt đầu học hỏi đến), 
một cuốn sách nổi tiếng dùng dạy chữ Nho do 
người nước Nam làm, xuất bản vào hạ bán thế kỷ 
19, có một đoạn trong phần thứ hai nói về cổ hiệu 
nước ta như sau: “Kỳ tại quốc bản, cổ hiệu Việt 
Thường; Đường cái An Nam, Hán xung Nam 
Việt... ". (nghĩa: Ở nước ta, xưa gọi là Việt Thường, 
nhà Đường đổi làm An Nam, nhà Hán gọi là Nam 
Viêt..."418, 

48 Duong Quảng Hàm, Việt Nam Văn Hoc Sử Yếu, Trung 
tâm Học liệu, Bộ Giáo Dục. 1968, tr. 25-26. 
462 


Y kiến của nhà Quân sử Pham Văn Son vé 
sự ghi chép chính xác của cổ sử Trung Hoa khi dé 
cập đến người Việt thời xưa nhu sau: “... Còn nói 
người Việt đến trên bán đảo Đông dương và người 
Việt có mặt ở lưu vực sông Dương Tử có là một 
hay không thì ta có thể nghĩ rằng sử sách của 
người Hán chép chưa dễ có sai lầm. Họ là dân tộc 
láng giéng đã dung chạm nhiều với chúng ta, 
không thể nào họ lại có những sự biên chép vu vơ 
được. Tập đoàn của người Việt ở những thuở xa 
xôi của lịch sử đã có thể chia ra một đôi nhóm 
cùng với nhiều tập đoàn huynh đệ Mélanésia Nam 
dương phiêu lưu lên bán đảo Đông dương qua 
miền Bắc Án Độ rồi chuyển dịch qua vùng Chiết 
Giang hoặc đã có tập đoàn Việt tộc từ ngoài Thái 
bình dương nhập vào vùng Phúc Kiến cũng như 
một số Nam dương khác đến lập nghiệp an cư tại 
các quần đảo Đông Bắc nước Trung Hoa lập ra 
nước Nhật ngày nay ^!°. 

Nguồn gốc quốc gia, dân tộc, ngôn ngữ luôn 
luôn là những đề tài gây nhiều tranh luận sôi nổi. 
Nhiều giả thuyết ngày nay đã đi rất xa, như Giáo 
sư ngôn ngữ dân tộc học Nguyễn Bạt Tụy cho 
rằng dân ta không phải là Việt (như Yüeh ở Hoa 
Nam) đề nghị dùng tiếng Giao để chỉ đất Việt 
chúng ta và Keo để chỉ tiếng Việt. Các sách của 
ông viết bằng Việt ngữ và Pháp ngữ không tìm 
thấy ở California, tiêu dé đáng lưu y nhu Nos 


^41? Phạm Văn Son. Quán lực Việt Nam Dưới các Triều Đại 
Phong Kiến. Bộ TTM/ QLVNCH. 1968, tr. 17. 


463 


Recherches Linguistiques en Giaolande (ou Viet 
nam)” (Những tim tòi của chúng tôi về ngữ hoc 
đất Giao hay Việt Nam), (trích tài liệu của báo 
Việt Nam Tự do) 

Giáo sư Nguyễn Đăng Thục cũng lập một 
thuyết khác mà một vài chi tiết đi quá xa, so sánh 
với chính quan niệm chung Đông Nam Á mà ông 
đã từng đề ra. Sau đây là nguyên văn phần tóm 
lược của ông trong một bài viết tiếng Anh: "We, 
the Vietnamese of to day, are descendants of the 
Au Lac people, who were Indonesians coming from 
Europe. They reached here through Tibet and 
Yunnan. The Au Lac people were not Viet, 
descendants of Viet vuong Cau tien who migrated 
from Lake Dong dinh". (Người Việt chúng ta ngày 
nay là dòng dõi Âu Lạc, một giống dân Nam duong 
từ châu Âu đến đây qua ngả Tây Tạng và Vân 
Nam. Âu Lạc không phải Việt, (tức không phải) 
dòng dõi Việt vương Câu Tiễn di dân đến từ Động 
đình Hồ.12° 


9.9. Quốc hiệu nước ta 

Phần tranh luận về gốc tích của người Việt 
Nam liên hệ ra sao với châu Âu hay với những 
nước Việt cổ như ý của Giáo sư Nguyễn Đăng 
Thục kể ở trên, xin được miễn trình bày tiếp tục 
một cách dài dòng ở đây. Tuy nhiên khi xét theo 


?9 Nguyễn Đăng Thuc. The Origins of the Vietnamese 
People. Vietnam Culture Series No 10, Bộ Ngoại giao 
VNCH, Saigon 1960. 


464 


sử sách, chúng ta có thé lược qua quốc hiệu nước 
ta trong những thời tự chủ như sau đây: Đời Hồng 
Bàng là Văn Lang, nhà Thục là Âu lạc, nhà Đinh là 
Đại cổ Việt, nhà Lý là Đại Việt, Vua Gia long muốn 
gọi nước là Nam Việt, nhà Thanh sắc phong là 
Việt Nam... Nhiều lần, quốc hiệu của ta có thay 
đổi, nhưng thường là có danh tự "Việt” trong đó. 

Giáo sư Keith Taylor cho rằng: Chúng ta có 
thể thấy khi đất Việt (Yüeh thời Chiến quốc) bi nhà 
Tần chinh phục năm 333 trước Công nguyên, phần 
lớn dân chúng đã ở lại nơi cũ mà chỉ có lớp cầm 
quyền cùng với những hậu cần và tùy tùng chạy 
trốn về phía Nam, có thể thành từng nhóm có võ 
trang thay vì thành một đạo quân ởi chinh phục. 
Những nhóm nhỏ mang tính cách một băng cướp 
bóc như thế có thể đã áp đặt quyền hành và danh 
xưng (Yüeh) của họ lén các dân tộc ở miền Nam vì 
họ đã quen chinh chiến và cai trị người khác nhờ 
kinh nghiệm khi còn ở Hoa Bác.^! 


42! Keith Weller Taylor. Sđd, tr. 17. 
465 


amne emeeged sitis Faran amdi Chania te bitira 

Hinh 203 Danh xung Yüeh có thể ' đã bi áp đạt lên 
các dân tộc ở miền Nam. Giống như vậy trong 
trường hop dân Kamboja với nước Cambodia. 


9.10. Chứng tích khảo cổ về nền văn minh tiền 
tiến ở miền Nam sông Dương Tử. 

Đến gần đây nhờ khoa khảo cổ, người ta 
biết thêm về trình độ sinh hoạt vào thời Đồ Đá 
Mới của dân Việt sinh sống nơi vùng phía Nam 
của sông Dương Tử. 

Giáo sư Tsui Mei Huang thuộc phân khoa Mỹ 
thuật Viện đại học Pittsburgh đã đúc kết những 
khám phá mới về khảo cổ trong tạp chí Antiquity số 
66 (1992) trang 75-83 như sau: 

- Chừng 100 địa điểm khảo cổ có số tuổi từ 
3.310 đến 2.250 năm trước công nguyên (Xia 
1977: 225), trong vùng Liangzhu (Lương Chù), 
cửa sông về phía Nam của Dương Tử Giang gân 
khu Thái Hồ đã được khám phá và ít nhất là 30 


466 


noi đã được khai quàt.7?? Đây là khu vực rất xa 
vùng trung thổ, nơi vẫn duoc coi là chỗ phát xuất 
nền văn minh Trung Quốc. Đất này sau đó xuất 
hiện nước Việt của Câu Tiễn, hàng trăm năm liền 
xưng bá thời Chiến quốc. Các di tích tìm thấy cổ 
hơn rất nhiều so với các di tích tương tự tìm thấy 
ở Hoa Bắc và di nhiên trước triều đại nhà Chu tới 
vài ngàn năm. 

Những đồ mỹ nghệ được trạm trổ rất tinh vi 
và khéo léo. Vì ngọc là loại đá rất cứng, nó cho 
thấy người chế tạo đã phát triển được một kỹ 
thuật rất cao để khắc và mài giũa tỉnh vi... 


* An, Zhimin. Regarding some Problems of the Liangzhu 
Culture. Kaogu, 1988(3): 236). 


467 


Plan of Tomb 3. 
Sidun site 


-— 

SSGHGGHTTTGEỷỶởd NS _— 
Hình 204 Di vật tìm thấy tại vùng Liangshu 
(Lương Chử), lưu ý các viên ngọc hình tròn, hình 
vuông và hình phủ Việt (42-56-57). 

Nhiều mẫu trang trí theo hình quỷ thân 
mang dạng thức kiểu Thao thiết, mà từ lâu vẫn tin 
rằng do sự sáng tạo của dân Hoa Bắc. Trong hàng 
ngàn di vật, người ta tìm thấy nhiều viên ngọc 
hình phủ Việt (Yue axes) nét chạm trổ rất sắc 
cạnh, sau hơn hai ngàn năm vẫn chưa bị mờ. 

Các nhà khảo cổ nhận xét là tổ chức xã hội 
vùng Nam sóng Duong tử lúc đó có lé đang tiến 
triển từ hình thức bộ lạc qua hình thức quốc gia. 


468 


Chắc chán dân cư đã thực hiện nhiều chuyến viễn 
hành vượt biển buôn bán. 

Về triết lý và tôn giáo: Quan niệm liên hệ 
trời đất trong các nghi lễ tôn giáo rất rõ rệt 
(Wang 1984: 34; Teng 1988: 13-31) Hình tròn 
tượng trưng cho trời và hình vuông tượng trưng 
cho đất (Chang 1986: 252-60; 1989: 37-42) 

Tsui Mei Huang đi đến kết luận như sau: 
"Chứng tích Liangzhu cho biết một hệ thống văn hoá 
miền duyên hải Đông Nam Trung Hoa đã được phát 
triển ngay từ thời Đồ Đá Mới. Theo các cổ thư của 
Trung Hoa thì dân cư vùng này (họ gọi là người Việt) 
rất moi ro và chỉ được khai hoá bởi văn minh phuong 
Bắc từ đời nhà Chu. Ngày nay sự khai quật các cổ 
vật vùng Liangzhu đã làm thay đổi quan niệm trung 
tâm văn hoá năm ở Hoa Bắc và thúc đẩy các nhà 
khảo cổ nên chấp nhận sự hiện hữu của một nền văn 
hoá bản địa miền Nam; nền văn hoá này đã đóng 
góp một vai trò rất có ý nghĩa trong suốt thiên kỷ 
thứ 3 trước công nguyên vào việc phong phú hoá 
tình trạng đời sóng và xã hội nước Trung Hoa"? 

Những quan niệm triết lý căn bản và biểu 
tượng âm, dương, trời hình tròn, đất hình vuông... 
rõ ràng là những sản phẩm trí tuệ miền Nam! 
Nhiều tập tục đã xuất xứ từ khu vực Đông Nam Á, 
khác biệt với Hoa Bắc mà người Trung Hoa gọi là 
Trung nguyên. Mới đây, các mỹ tục thờ cúng Tổ 
23 Tsui mei Huang. Liangzhu - a late Neolithic jade-yielding 
culture in southeastern coastal China. Báo Antiquity 


Volume: 66 Number: 250, tr. 75-83, Antiquity Publications 
Ltd. 1992. 


469 


tiên, ý niệm trong người già cả, bênh vực kẻ yếu 
kém (phù hợp với tập tục tả nhậm) cũng đã được 
chứng minh là những nét đặc thù của các dân 
Bách Việt. 

Xin phụ chú rằng Quản Tử là một nhà chính 
trị tài giỏi hồi Chiến quốc. Khổng tử đã từng khen 
rằng “Nếu không nhờ Quản Trọng duy trì Trung 
Quốc thì nay người Trung Hoa đều đã phải cài nút 
bên tá". ^ 


Design en a jade cong tube, Fanshan 
site, Liengzhu culture. (From Wensvu 1888/11 12.) 


Hinh 205 Mót máu vé có dang thức sơ khói của 
Thao thiết. Người Việt chính là thuỷ tổ nghệ thuật 
này. 


9.11. Khác biệt về đặc tính của người Việt và 
người Trung Hoa 

Vì không tìm hiểu kỹ lưỡng, trước đây một 
số người phương Tây cho rằng người Việt giống 
^^ Kim Định. Góc Ré Triết Việt. An Việt, Houston. 1990, tr. 
72. 
470 


hệt người Trung Hoa trên nhiều phuong diện. Một 
số người khác lại còn bất chấp cả yếu tố thời gian, 
dám viết cả sách phát biểu ý tưởng nói người Việt 
là truyền nhân hay hậu duệ của Trung Hoa. 

Ở đây chúng tôi tạm ngưng không bàn tiếp 
vụ "sinh con rồi mới sinh cha” như vậy mà luận 
đến những đặc tính khác biệt nhất giữa người Việt 
và người Trung Hoa. 

a) Khác biệt về văn hoá. 

Năm 1971, pho sách Science and 
Civilization in China được hoàn thành và Dai hoc 
Cambridge ấn hành, đã gây nhiều bối rối cho 
người Trung Hoa. Khi bàn về sự lạc hậu của người 
Trung Hoa cổ xưa, tác giả là các tiến sĩ Joseph 
Needham, Wang Ling và Lu Gwei Djen đã mang 
ra những dẫn chứng, tóm tắt những sự khác biệt 
giữa dân Trung Hoa và dân Việt cổ như sau: 

^.. Năng tính cách (văn hoá) miền Bắc 
(nước Trung Hoa cổ) có thể gồm cả tôn giáo đặt 
tin tưởng các điều hoạ phúc noi tháy"dóng" 
(Shamanist), thờ thần Gấu và huyền thoại vé loài 
cáo (hồ tinh), chế độ mẫu hệ, sinh sống dưới hầm 
và sử dụng những mũi tên làm băng xương. Văn 
minh đời nhà Thương có thể coi như một sự bộc 
phát do những yếu tố phúc tạp (về văn minh) từ 
phía Nam và Đông Nam mang đến. Điều mà 
Eberhard đề cập đến Việt là nền văn hoá có liên 
hệ đến Nam dương (Mã Lai Á), với tính chất của 
dân sống trên sông nước và biển cả, sử dụng loại 
ghe thân dài, chiến thuyền, có nhà họp cộng đồng 


471 


và dua thuyén (sau này là hói Thuyén Róng), 
huyền thoại về Rồng, thờ thần Rắn (nágas), kính 
ngưỡng thần Núi thiêng (thành đặc tính văn minh 
Trung Quốc sau này), ma thuật về giống chó (sau 
này thành ra hình chó rơm) và trống đồng. Cung 
nó là vũ khí của họ, biết may quần áo từ vỏ cây và 
tục xâm mình, ghi chép bằng dây kết nút (quipu), 
trồng cây bằng cách đốt rừng (milpa) và có hội 
mùa Xuân, mùa Thu về kết đôi (nam nữ) Miền 
Nam đã mang đến kỹ thuật trồng lúa vùng ngập 
nước, dẫn thuỷ và trồng rẫy trên sườn đồi, gia súc 
hoá loài trâu, thờ cúng tổ tiên, làm thịt heo để 
cúng, cầu khẩn thần linh cho gia tăng sản xuất và 
vũ khí tẩm độc. Tre, sắt và sơn đều đến từ phía 
Nam", 

Ông Lê Văn Siêu, khi dé cáp đến sự khác 
biệt giữa hai miền Trung Hoa và Việt, đã viết: ".. 
thổ vũ miền Nam, khí hậu ấm áp, cây cỏ xanh 
tuoi, phong cảnh tốt đẹp, sản phẩm phong phú. 
Còn miền Bắc thì khí hậu lạnh léo, đất cát khô 
khan, cây có thưa thớt, phong cảnh tiêu điều, sản 
vật hiếm hoi. 


45 Joseph Needham. Sdd, tr. 454, tr. 489. 
472 


JU Aue 
Hinh 206 Thờ cúng Tổ tiên là tôn giáo nguyên 
thuỷ của dân Việt từ thời cổ. 


Hai loại dân thuộc hai miền chia ra rõ rệt 
bởi lưu vực hai sông Hoàng Hà và Dương Tử, đã 
có hai đặc tánh khác hẳn nhau. Một loại là canh 
nông, ngư nghiệp. Một loại là du mục, săn bắn. 
Một loại sống an vui nhàn nhã, một loại ưa chiến 
đấu. Một loại thiên về tình cảm, một loại thiên về 
lý trí". 

Trong cuốn sách 7rung Dung (do Khổng tử 
san định) đã thấy có viết: “Khoan nhu dĩ giáo, bất 
báo vô dao, nam phuong chi cường dá, quân tử cư 
chi. Nhám kim cách, tử nhi bất yếm, bắc phương 
chỉ cường dá nhi cường giả cư chi" (Khoan nhu 
mà dạy, tha thứ kẻ vô đạo, đó là cái cường của 


473 


người phuong Nam, người quân tử theo đó. Nằm 
trên áo giáp binh khí, chết mà không sợ, đó là cái 
cường của người phương Bắc, người anh hùng 
theo đó). Hai đặc tính người ấy đã ảnh hưởng rất 
lớn đến học thuật. Cho nên Bắc thì có Khổng 
Mạnh, Nam lại có Lão Trang; Bắc có Kinh Thị, 
Nam có Sở Từ... "5, 

Theo học phái Khổng tử, mẫu người quân tử 
vốn được quý trọng hơn mẫu người anh hùng. 
Khổng tử đã khuyên đồng bào ông nên học theo 
cái "cường phương Nam”. Người quân tử như vậy 
có lẽ không phải là thứ quân tử... Tàu phương Bắc 
mà ta thường thấy. Vậy chỉ có quân tử... Việt ở 
phương Nam là hiện hữu chăng! 

Về những dữ kiện văn hoá, trong cuốn sách 
Hùng Việt sử ca, Triết gia Kim định cũng từng 
đưa ra các tiêu điểm khác biệt giữa Việt và Trung 
Hoa như sau: 

Về vật chất, Việt: lúa ruộng nước, đi thuyền, 
có trống đồng, nhà sàn, ăn trầu, có cung và nỏ. 

Trung Hoa: ruộng khô, đi ngựa, trống da, 
nhà hang, không ăn trầu, có cung, không nỏ. 

Về tinh thần, Việt: huyền thoại lưỡng hop, 
địa vị đàn bà cao, trọng bên tả, vẽ mình, đeo lông 
chim khi múa. 

Trung Hoa: không huyền thoại, địa vị đàn 
bà thấp, trọng bên hữu, không vẽ mình, không 
đeo lông chim.?? 


426 Lê Văn Siêu. Văn minh Việt Nam. Sài gòn. 1964, tr. 36. 
427 Kim Định. Việt Lý Tố Nguyên. Trong Tủ Sách Dũng Lạc. 
474 


người Da Đỏ. 


b) Người Việt và người Trung Hoa liên hệ ra 
sao đến tàu thuyền? 

Tuy chúng ta thường gọi người Trung Hoa là 
người "Tàu" nhung thuc ra những người Trung 
Hoa nguyên thuỷ không dính líu gì đến những 
chuyện như "tàu” thuyền ghe cộ hay hàng hải. 
Nếp sống truyền thống cổ truyền của dân Việt 
chúng ta mới thuc sự nhuóm màu sắc "tàu" 
thuyền, sông nước, biển cả đậm sâu hơn họ rất 
nhiều! 

Khi nói tới học giả, triết gia Trung Hoa, 
người ta phải đề cập trước hết đến Khổng tử. Ông 
thường được tặng danh hiệu là vị vạn thế sư biểu, 
ông cũng là nhà chính trị, một vị giáo chủ và đồng 
thời là một nhà bác học uyên thâm của Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Tuy vậy khi 


475 


đọc hết số lượng sách vở đồ sộ ông dé lại, hậu thế 
không thể tìm ra được một chương, một đoạn nào 
mô tả đến hoạt động hàng hải, dù là nhỏ bé của 
dân Trung Hoa tức đồng bào ông trong thời đó. 

Nhà sử học Phạm Văn Sơn viết trong Việt sử 
Toàn thư: "Về tính tình, người Hán cho người Man 
Di (Việt) có tính khinh bạc, hiếu chiến, sắc sảo về 
việc binh, không sợ chết. Việt tuyệt thư viết: Họ ở 
núi mà đi đường thuỷ, lấy thuyền làm xe, lấy chèo 
làm ngụa, đến thì như gió thoảng, di thì khó đuổi 
theo”. 28 

Xét các đồ đồng và đồ gốm khai quật được ở 
vùng Chiết giang, các nhà khảo cổ buộc các nghệ 
thuật của các đồ ấy vào một nghệ thuật lớn là 
nghệ thuật Đông sơn, có nhiều đặc điểm tương tự 
với nghệ thuật đời Chiến quốc ở miền sông Hoài. 
Người Việt cổ sinh hoạt dưới nước nhiều hơn ở 
trên cạn, Theo Chang Kwang chih (1959: 97), 
“Văn minh miền Đông Nam (thời cổ) có bán chát 
hướng về biển cả và được biết qua sử sách, "người 
Bách Việt (có biệt danh là) các nhà hàng hải (tài 
danh)”, khác biệt với Tàu miền Bắc là dân gắn bó 
chát ché với đất liền”. 

Về phần Trung Hoa, G. R. G. Worcester, tác 
giả danh tiếng nhất về các sách tàu thuyền Viễn 
đông cho biết rất ít hình vẽ, điêu khắc của người 
Trung Hoa thời cổ còn sót lại tả về hàng hải, chứng 
tích cũ nhất về thuyền có lẽ là hình nổi trên đá tìm 
thấy ở một ngôi mộ đời Hán (năm 25-221), gần mộ 


#8 Phạm Văn Sơn. Việt Sử Toàn Thư. Sài Gòn. 1960, tr. 24. 
476 


Khổng tử, gồm ba chiếc ghe nhỏ, trên mỗi chiếc có 
hai người, chèo chống rất sơ sài. Chứng tích cổ thứ 
nhì là nơi vách tường một ngôi mộ đá ở Sơn Đông, 
khoảng năm 147, hai cái thuyền, một cái chở 3 
người, cái kia chở 2 người, kiến trúc khỏe nặng hơn 
một chút, mái chèo có vẻ như được gắn vào gần 
phía đuôi thuyền. 


The Han Bas Reliefs, a.D. 25-221. 


Hinh 208 Những hinh thuyền cổ nhất của người 
Trung Hoa được khắc nổi trên đá. Kiến trúc thật 
SƠ sài. 


477 


Reliefs on the Wu Tomb at Ta Yün Shan, 147 A.D. 


BP. ` u^ ra dE 


Hinh thuyền noi vách tường ngôi mộ ở Son Đông, 
tuy có vẻ khoẻ hơn chút, nhưng quả thật rất thô 
thiển nếu so sánh với hình thuyền Lạc Việt trên 

trống đồng Đông sơn. 


Người Trung Hoa có thể không thích tàu 
thuyền, ít nhất cũng là không thích trình bày hình 
ảnh đó trên các đồng tiền. Mặc dù nước Trung 
Hoa đã khởi sự phát hành tiền đồng cách nay trên 
2.000 năm, cho đến thời Tôn Dật Tiên năm 1931 
lần đầu tiên, trên đồng tiền 1 quan mới thấy có 
ghi nhận hình ảnh về hàng hải. Worcester viết: 

“Và thế là chúng ta đành bỏ cuộc tìm kiếm 
với niềm tiếc rằng những tranh vẽ, văn chương và 
sản phẩm văn hoá của người Trung Hoa dưới mọi 
hình thức, mặc dù có truyền thống đáng kể liên 
tục hơn 2.000 năm mà lại chúa đựng rất ít về tàu 
thuyền và thuỷ thủ 2°. 


?9 Worcester. G.R.G The Junks & Sampans of the Yangtze, 
U. S. Naval Institude Press. 1971, tr. 17. 


478 


147000 p BO SILVER, 7335 es AEN 
Wow Birde eo vs junh, nstag sum. 


thuyén và chim bién. 


Sách The Maritime History of the World 
(Lich sử hàng hải thé giới) do Duncan Haws và 
Alex A. Hurst hop soạn, xác quyết rằng: “Người 
Trung Hoa khóng hé phát trién quóc gia theo 
chiều hướng hàng hải. Ly do chính yếu là vì lãnh 
thổ rộng lớn của họ thâu tóm hết cả mọi nguồn 
nhân lực dành cho hoạt động nội địa. Truyền 
thuyết của người Trung Hoa mô tả nhiều khía 
cạnh sinh hoạt, phát minh... nhưng không nói gì 
đến biển cả, ghe thuyền, ngư nghiệp trong khi đã 
đề cập đến cả nghề săn bắn thú rừng. Người ta 
tuyệt đối không tìm ra được bất cứ một truyện cổ 
tích hay huyền thoại nào liên hệ xa gần đến hàng 
hải cũng như sông hồ biển cá".*? 

Tóm tắt lại, ta có thể chắc chắn không sợ 
nhầm lẫn rằng 3.000 năm trước đây, người Trung 
Hoa chưa liên hệ nhiều với biển cả. Sau khi tiếp 
xúc với người Việt, chắc chắn một số nhỏ người 


3° Duncan Haws và Alex A. Hurst. The Maritime History of 
the World. Teredo Books LTD. Brighton, Sussex. 1985, tr. 
18, tiéu muc 2634 B. C. 


479 


Trung Hoa cũng y thức duoc tám quan trọng của 
ngành hàng hải, nhưng vi xã hội của ho mang 
nặng những thành kiến về một thứ văn minh "tự 
trị ở lục địa” và hơn thế nữa, sau này khi tư tưởng 
Khổng Mạnh thấm nhuần sâu xa, một tổ chức xã 
hội mới lại thành hình. Trong tứ dân thì Sĩ đứng 
đầu, rồi đến Nông, Công, dưới cùng là Thương. 
Người buôn bán, trong đó những người sống bằng 
nghề hàng hải, bị các giới khác coi rẻ rúng, khinh 
thường. Một vài vị Hoàng Đế Trung Hoa đã thấy 
sự lợi ích trong việc bành trướng hàng hải, nhưng 
các kế hoạch này đều bị cắt giảm vì bộ máy quan 
lại của các vi chỉ nặng lo về đất lién (land 
oriented). ^! 

Cüng theo Swanson viét noi trang 22, 
thuyền nhân mà hầu hết là người Việt, sinh sóng 
trên thuyền, thường bị người Trung Hoa sống trên 
đất liên kỳ thị và khinh thường. Thuyền nhân theo 
họ là “con rồng trên nước, nhưng chỉ là loài sâu 
bọ khốn cùng trên đất liền” mà thôi! (nguyên văn: 
a dragon on the water but a miserable worm on 
land). 

Quan niệm của người Trung Hoa vé đời 
sống trên sóng biển thật là kỳ di, có lé vì ho quá 
thiếu thốn các kiến thức về hàng hải. 


^31 Bruce Swanson. Sdd. 
480 


S ` EN f 


Hinh 210 Tiên dóng 5 Xu phát hành sau dóng tiên 
bac thoi Tón Dát Tién. 


Su thién cán cüa Tàu lác xua thé hién qua 
nhiéu tài liéu nhu di ra bién, sé gáp loài nguói có 
sáu ngón chân, sinh hoạt như súc vật... 


c) Dân Việt siêu đẳng về dẫn thuỷ nhập điền. 

Người Việt sống trên sông, hồ, biển cả, họ 
yêu nước đến độ gọi tổ quốc, quê hương, lãnh thổ, 
quốc gia... là nước. Giống dân này làm nhà trên 
mặt nước, cạnh bờ nước, hành nghề lặn lội trong 
nước, sinh sống với tôm, cá... là sinh vật của nước. 
Cả đời họ gắn liền với nước, nước nuôi sống họ, 
nước cũng bảo vệ họ và nhiều khi thân xác họ 
cũng chìm theo dòng nước... Khi xa nước, họ dẫn 
nước tới tận nhà, họ đào kinh, đào rạch, lợi dụng 
thuỷ triều lên xuống, họ hiểu rõ gió mùa và lúc 
nào hướng gió thay đổi. Họ cũng biết dẫn thuỷ 
nhập điền khi canh tác. 

Trong quyển The Cradle of the East 
(Chicago Press 1975) có thé coi nhu bán két toán 
cập nhật về các cuộc khai quật đã thuc hiện bên 
Trung Hoa từ trước tới nay, tác giả là ông Binh 
Thé Hà (Ping ti Ho) đã đưa ra những bằng chứng 


481 


khoa hoc dé chi ró ráng nguói Trung Hoa biét dán 
thuỷ nhập điền rất muộn, và văn minh Trung Hoa 
không có liên hệ chỉ tới nước lụt trên đồng bằng 
sông Hoàng Hà như người ta thường tưởng... Theo 
đó thì cái nhân của văn minh Trung Hoa không do 
nước?3”... 

Tinh thần kỷ luật, năng lực tranh đấu và 
nhiều sự tiến bộ của người Việt, trái lại đã được 
tôi luyện rất nhiều vào trong khi tổ tiên chúng ta 
khắc phục những khó khăn đồng bằng ngập nước 
và trị thuỷ sông Hồng. 


9.12. Hình ảnh kênh Panama hơn hai ngàn 
năm trước 

Công trình đầu tiên của nhân loại về kênh 
đào quanh sườn đồi dốc (contour transport canal) 
được thực hiện ở Hoa Nam vào thế kỷ thứ 3 trước 
công nguyên, thường goi là Linh Cừ. Cừ là một con 
kênh có ngăn chứa nước, thông nhau bằng nhiều 
cửa, có thể mở ra đóng lại. Khi thuyền qua một 
cửa, cửa ấy sẽ được đóng lại và nước được dẫn vào 
để giúp cho thuyền theo sườn núi lên cao hoặc 
xuôi theo chiều nước mà xuống33. 

Theo cuốn sách Thái bình hoàn Vũ ký của 
Nhạc Sứ đời nhà Tống và Lĩnh Nam Di Thư của 
Âu Đại Nhâm đời nhà Minh, người điều khiển kỳ 
công này là Sử Lộc. Ông này là dòng dõi người 


432 Kim Định. Hùng Việt Sử Ca, tr. 215-216 
433 Phạm Cao Dương. Sảd, tr. 45-46. 


482 


Việt +4, cho dù lúc đó làm quan Giám Sát Ngự Sử 
nhà Tần, tên Lộc; nên sử chép là Giám Lộc hay Sử 
Lộc. 

Robert Temple viết: Không cán hỏi cũng 
biết rằng những kỹ sư công chánh này (civil 
hydrologic engineers) đáng kể là tài giỏi nhất lịch 
sử kể cho đến thời hiện đại“. Linh Cừ dài hon 20 
dặm, nối liên một mạch các dòng sông giúp sự 
giang hành, vận chuyển hàng hoá qua 1.250 dặm 
trong nội địa (khoảng này tương đương với đoạn 
từ Boston đến Florida và dài hon cả bó biển miền 
Tây Hoa Ky) Tất cả có 36 cửa cho các bể chứa 
nước, nâng mát nước lên cao dán, mang ghe 
thuyền di chuyển ngang qua sườn đồi. 


9.13. Bậc thầy của ngành thuỷ lợi và lúa nước 

Kỹ thuật dẫn nước vào ruộng và trồng lúa 
ruộng nước của dân Việt đáng kể là cao siêu. Cây 
lúa của ta, dù là chiêm hay mùa, cũng cần tiêu 
thụ một số lượng nước nhiều gấp 11 lần so với các 
giống lúa mạch, lúa mì thường trồng ở Hoa Bắc. 
Kỹ thuật dẫn nước của Trung Hoa thời cổ không 
đủ cao để có thể trồng lúa như người Việt chúng 
ta, cho dù người Trung Hoa ước muốn họ cũng 
không thể làm nổi! 

Trong việc đắp đê ngăn nước hay dựng đập 
chứa nước, người Việt cổ đều rất tiến bộ. Khi bàn 
434 L'Histoire du Việt Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương 
Mục. Traduction de Maurice Durant, Hanoi. 1950, tr. 151. 


^5 Robert Temple. The Genius of China: 3,000 years of 
Science, Discovery, and Invention. New York. 1986, tr. 181. 


483 


dén các cóng trinh tri thuy này, Hoc già Jean 


Chesneaux đã ví dân ta như là "những người Hà 
436 


Lan” tại Viễn đông 


Hình 21 1 So di Linh Cừ Công Tông: này = trước 
kênh Panama nhiều ngàn năm. 


9.14. Trung tâm nông nghiệp. 

Trên nhiều khía cạnh, sự liên hệ mật thiết 
và đương nhiên giữa hàng hải, ngư nghiệp và 
nông nghiệp đã được nhiều nhà khoa học nghiên 
cứu và công nhận là xác đáng. Khi trình độ hàng 
hải của người Việt cao, nền nông nghiệp cũng tiến 
và ngược lại. Nói khác đi, sự tiền tiến của nông 
nghiệp Lạc Việt thời cổ cũng tăng cường cho bằng 
chứng về một nền hàng hải tiền tiến của dân ta. 

Người Việt yêu nước và cũng yêu cây cỏ, 
thiên nhiên. Chester F. Gorman, trong bài 
"Hoabinhian: A Pebble Tool Complex with early 
plant Associations in Southeast Asia", (báo Science, 
CLXIIL 14 February 1969) cho hay nén văn minh 


^56 Jean Chesneaux. Sdd. 
484 


cổ tới 5.000 năm ở Hoà binh (Bắc Việt Nam) có 
chứng tích ghi dấu về canh nông với nhiều giống 
cây, giống rau được gây giống từ loại cây dại, rau 
rừng thành rau đậu, rau cải, cây trái ăn được. 

Trong khoảng 20 năm vào giữa thế kỷ 20 
này, nhà địa lý học Carl O. Sauer đã cố công tìm 
tòi để chứng minh rằng Đông Nam Á chính là 
trung tâm tối cổ của nông nghiệp (... that 
Southeast Asia was the oldest "hearth" of 
agriculture.) và rằng “lúa gạo, heo và gà vịt đều 
phát xuất từ Đông Nam Á” (Agricultural Origins 
and Dispersals, New York, 1952). 

Wilhelm G. Solheim, II, giám dóc chuong 
trình khảo có Thái Lan của Đại hoc Hawaii có lập 
tường trình với lời chú thích: “.. Sự kiện này chỉ 
rằng Đông Nam Á là vùng khởi thuỷ nông nghiệp 
và điểm này quan trọng nhiều hơn là người ta đã 
nghĩ. Sự kiện này sẽ làm thay đổi lịch sử và gây 
bối rối cho người Trung Hoa vì chứng tỏ răng họ 
không phải là giống dân đầu tiên phát triển nông 
nghiệp ở Viễn đông”. Gần đây còn được nghe 
Solheim phát biểu đã phản kháng lý thuyết Cận 
Đông, vùng "Bán nguyệt Phì nhiêu” khai sinh ra 
nông nghiệp, cho rằng lý thuyết đó không đúng”. 

Từ lâu, các nhà khoa học vẫn cho Trung 
Hoa cũng như Cận Đông là các trung tâm nông 
nghiệp đầu tiên của nhân loại. Tuy vậy, dù cùng 
thuộc nước Trung Hoa ngày nay như Hoa Nam, 
nhưng Hoa Bắc chưa bao giờ được kể là nằm 


437 Ping ti Ho. Cradle of the Fast, Hongkong. 1975; tr. 372. 
485 


trong trung tâm nông nghiệp lúa gạo. Chi có Hoa 
Nam, vùng đất phía Nam sông Dương tử của 
người Việt cổ mới được tin tưởng là khu vực phát 
sinh những phương thức trồng trọt quy mô và gây 
giống được nhiều loại cây cỏ hữu ích nuôi sống 
con người. 

Nước Việt ta nằm trong cùng địa bàn nông 
nghiệp với Hoa Nam. Kỹ thuật nông nghiệp của 
dân ta là kỹ thuật chung của Đông Nam Á. Nhiều 
thiên kỷ trước công nguyên, người Việt làm chủ và 
đã bỏ công ra khai phá những vùng đất phía Nam 
của Dương Tử Giang. Cho dù rằng nói đến trung 
tâm Hoa Nam hay nói tới trung tâm Đông Nam Á, 
chúng ta cũng có thể yên tâm phát biểu rằng 
những tiến trình sáng tạo nông nghiệp hầu hết 
mang nặng công ơn Việt tộc. 


Hình 212 Việt Nam nằm vắt ngang hai trung tâm 
nông nghiệp 
là Hoa Nam và Đông Nam Á. 


486 


Loài nguói ngày nay có nhiéu nóng phám 
khóng thé quén di cái "mát xích quan trong" vé vai 
trò khai phá quan trọng của người Việt. Điều hiển 
nhiên là tiền nhân giống dân này đã từng đổ mồ 
hôi nước mắt canh tác, lao tâm khổ trí cải tiến kỹ 
thuật trồng cấy trong thời gian cả chục ngàn năm 
sinh sống vắt ngang qua cả hai vùng rộng lớn là 
Hoa Nam và Đông Nam Á, tức là hai trung tâm 
nông nghiệp tiên khởi của nhân loại. 

Sử sách nước Trung Hoa đã ghi chép rõ 
ràng rằng Hoa Nam hay Đông Nam Á đều là địa 
bàn của các dân Việt Thái. Như thế, vai trò "ông 
thần nghề nông” này không có lý do gì mà lại gán 
cho người Trung Hoa nguyên thuỷ là giống dân 
chỉ mới từ Trung Á đi sang lập nghiệp tại vùng 
Hoa Bắc trước đây mới có 4-5 ngàn năm mà thôi. 


Hình 213 Cho đến đời Đường, nhiều bức tượng 
đất vẫn còn ghi dấu người dân quê Tàu mang 
dáng vẻ Da Trắng Albinos. 


487 


Cũng vi người dân thích sóng với thiên 
nhiên, yêu cây cỏ; miền Nam đã sản xuất nhiều 
nhân tài xuất chúng về triết học như Lão Tử, về y 
khoa như Hoa Đà, về tôn giáo như Lục tổ Huệ 
Năng... 


9.15. Những suy luận cần nói thêm về người 
Việt cổ. 

Căn cứ trên sự kiện người Việt cổ, sống 
nhiều ở dưới nước hơn ở trên cạn, di chuyển khắp 
nơi, đặc biệt là hay xuống miền Nam như Nam 
dương, Mã Lai...ta có thé kháng định được hai 
điểm sau: 

1. Người Việt cổ thông thạo nhiều ngôn ngữ 

Khả năng nói thông thạo nhiều ngôn ngữ 
rất cần thiết cho việc giao dịch buôn bán. Theo 
Paul Rivet, tiếng nói của dân ta cũng theo đường 
viễn dương mà đã duoc mang di truyền bá khắp 
nơi trên thé giới3$. 

2. Người Việt từ lâu đã có nền văn hoá 
nguyên thuỷ và cổ kính, phi Hoa và phi Ấn. 

Vùng Đông Nam Á hấp thụ ảnh hưởng của 
nền văn hoá Ấn Độ qua đường hàng hải. Khi người 
Trung Hoa xuất hiện ở Đông Á, dân vùng này cũng 
nhận ảnh hưởng văn hoá của người Trung Hoa. 
Trong những hoàn cảnh đặc biệt như gặp kỳ thị vì 
chủng tộc hay phân chia giai cấp ở đất liền, sau lại 
còn bị khổ sở vì tầng lớp thống trị, chắc chắn 


^38 Paul Rivet. Sumerien et Océanien, Collection linguistique 
de Paris 24, Paris 1929. 


488 


nhiều người có Việt đã trốn chạy ra xứ khác ngoài 
Biển Đông. Một số không chấp nhận nền văn hoá 
Trung Hoa, và có lễ nhanh chóng hấp thụ các giáo 
lý Ấn giáo như những dân Lâm Ấp, Chiêm Thành, 
Chân Lạp, Nam dương... Những giống người này 
cùng một gốc chủng tộc Mã lai, nên dễ dàng thông 
cảm nhau. Sau này khi Phật giáo bành trướng từ 
Ấn Độ sang, vì triết lý này xoá bỏ giai cấp, phù hợp 
với lối sống cũng như gần gũi với chiều hướng suy 
nghĩ của người cổ Việt nên họ trở thành Phật tử rất 
sớm, trước dân Trung Hoa chính thống khá lâu 
như lịch sử đã ghi nhận. 


9.16. Những chuyện thuỷ chiến ngỡ ngàng 

Trong văn chương đời Đường, đời Tống 
chúng ta thấy nhắc nhiều đến biên-ải, quan tái, 
phong hoả (đốt lửa để truyền tin báo động), sa 
trường (chiến trận trên sa mạc) chứ không thấy 
nói đến biển cả. Không khí chiến tranh mà văn 
nhân, thi sĩ cảm nhận được là gió thổi căm căm, 
cát bay đá chạy, quân reo ngựa hí chứ không phải 
là sóng võ bập bềnh. Nếu có nhắc đến thuyền bè 
thì là thuyền chạy trên sông và người Trung Hoa 
chỉ hình dung những trận thuỷ chiến khốc liệt mà 
bối cảnh là các sông như Xích Bích, Tiền 
Đường... 

Những người bênh vực nền hàng hải Trung 
Hoa có thể không thích nghe các mẩu tài liệu nho 


^9 Nguyễn Duy Chính. Chiến Lược Biển Đông, Báo Thời Luận, 
cuối năm 1995. 


489 


nhỏ tương tu nhu dưới đây: 
1. Nam phương lâu thuyền. 

Lâu thuyền là một trong những loại thuyền 
chiến đầu tiên xuất hiện trong sử sách Trung 
Hoa. Tuy nhiên người viết sử Trung Hoa đã ghi 
chép rất rõ ràng là các chiến thuyên này do người 
nước Việt, nước Ngô kiến tạo. Từ khi lãnh thổ 
nước Trung Hoa vượt tới lưu vực Trường Giang, vì 
cần chuyển vận đường thuỷ, quân đội của họ đã 
phải sử dụng phương tiện địa phương mà quan 
trọng nhất là những nam phương lâu thuyền. Tài 
liệu với rất nhiều chi tiết về hoạt động quân sự 
của loại tàu bè này tìm thấy trong cuốn sách 
Science and Civilisation in China, (Volume 4, 
1971: 299, 424ff, 440(d), 441-2, 445-6, 449, 678ff, 
685, 687, 689, 691, 694). 


A model of castie ship*of the Han Dynasty 
» & 


~ 


Hinh 214 Lâu thuyền Nhà Hán, theo cách kiến tạo của 
nước Việt, nước Ngô. 


Kinh Thi ghi chú lại những câu ngâm nga 
thi phú thời xưa, kể rằng người Trung Hoa thường 
vượt sông bằng những phương thức cổ lỗ như 


490 


cách... óm lau sáy hay bám láy tái nói báng da sác 
vật. Sau này khi tiếp xúc với người Việt, ho mới 
bắt đầu tập làm quen với sông nước. Mỗi khi cần 
vận tải thuỷ, vì họ chưa bao giờ có sẵn phương 
tiện nên bắt buộc phải dùng tàu thuyền... Nam 
Man như Nam phương Lâu thuyền chẳng hạn. Các 
bậc thức giả trên thế giới không thể nào đang 
tâm"chế tạo kỳ tích”, viết bài này, ra sách nọ, cố ý 
gán ghép cho rằng người Trung Hoa thông thạo 
hàng hải, thời cổ vượt biển đi nhiều nơi, ngang 
Biển Đông, qua Ấn Độ Dương và vượt cả Thái bình 
dương để sang tận châu Mỹ. 

2. Từ ao Huyền Vũ đến trận Xích Bích. 

Đọc Tam quốc chí, ta được biết Tào Tháo 
nước Ngụy chuẩn bị đánh Đông Ngô, sai đào ao 
Huyền Vũ để huấn luyện thuỷ quân. Trong trận 
Xích Bích trên sông Trường Giang, quân Nguy bị 
say sóng nên Tháo phải ra lệnh buộc các chiến 
thuyền lại với nhau bằng xích sắt. Chỉ có mấy 
chục ngàn quân Ngô tấn công mà gần triệu quân 
Nguy đã loạn cả lên và chết đuối hầu hết. Còn lại 
Tào Tháo và ít quân hộ vệ chạy thoát về Hoa 
Dung Đạo. 

Với tỷ lệ quân số chênh lệch, một chọi với 
hai mươi; quân Ngô mà hầu hết là người Nam Việt 
(đất cũ của vua Triệu Đà) đã toàn thắng quân 
Ngụy. Xin ghi thêm là lính của Tào Tháo hầu hết 
là người Hoa Bắc tức là giống dân vùng khởi 
nguyên nước Trung Hoa. Trận chiến diễn ra thật 
nhanh, chỉ trong một vài ngày, Bắc quân đã bị đại 


491 


bai. 

Xích Bích nằm trên sóng Duong Tử (hay 
Truóng Giang) hàng ngàn dám cách xa bién cá. 
Thuy quán mién Bác táp thuy chién trong... hó, 
binh sĩ say sóng lúc đóng quân trên... sông. Khả 
năng hành thuỷ của dân Trung Hoa rõ rệt là không 
có, làm sao mà nói chuyện viễn duyên hay xuyên 
dương với họ. 

Ne ym 


| "mm. Tranh vẽ y Xích Bích ci cüa a Wu TEE - 
1100 AD. 


3. Phuc ba Tuóng quàn 

Sau khi Hai bà Trưng thâu dat 65 thành tri 
và xưng vương được ba năm, nhà Hán sai Mà Viện 
lên đường tấn công. Tướng tư lệnh lúc đó mang 
chức Phục ba Tướng quân, tướng phụ tá mang 
chức Lâu thuyền Tướng quân. Tuy hai vị Đô đốc 
này có một số lâu thuyền nhưng quân nhà Đông 
Hán gồm hơn mười ngàn người lấy ở các quận 
Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng, Thương Ngô, 
mười hai ngàn người lấy ở các quận thuộc Giao chỉ 
Bộ, cứ phải dùng đường bộ. Đại quân di bộ suốt từ 
Hồ Nam xuống các tỉnh Quảng Đông, rồi Quảng 
Tây, lại tiếp tục đi bộ men theo bờ biển, phá rừng 


492 


để tiến quân sang Quảng Yên, rồi Lãng Bac. Có lé 
hải quân của nhà Đông Hán không đóng vai trò gì 
đáng kể cho đến khi lục quân kiểm soát được cả 
nước ta. 

Tiếp theo trận đại thắng hai Bà, Mã Viện 
tiến vào Cửu Chân với hai ngàn chiến thuyền và 
hai vạn quân trừ nốt được thủ túc của Trưng 
Vương là bọn Đô Dương. Chi tiết này khá lạ lùng 
vì như vậy trong lần hợp đồng thuỷ bộ đó, mỗi 
chiến thuyền nhà Hán chỉ có trên dưới mười người 
gồm cả thuỷ binh lẫn bộ chiến hay sao? Lâu 
thuyền Mã Viện lớn nhỏ thế nào khó mà biết 
được, nhưng sau khi lục quân đã đổ bộ thì vài ba 
thuỷ binh chèo chống một chiến thuyền thật sự là 
điều khó tin lắm. Nếu có chút kiến thức về biển, 
hẳn nhiên nhà sử học Trung Hoa không viết ngớ 
ngẩn như vậy! 


9.17. Có nhiều tương đồng Á Mỹ nhưng... 
người Trung Hoa không khám phá châu Mỹ. 
Phần lớn các nhà khoa học đương thời hiện 
đang bị thuyết phục và nghiêng nhiều sang việc 
đồng ý với giả thuyết rằng người Đông Á đã khám 
phá châu Mỹ. Tuy vậy những ý kiến phủ nhận vai 
trò của người Trung Hoa trong công trình đó cũng 
không phải ít và lý luận đưa ra tranh luận rất xác 
đáng. Ta hãy xem một trong những công trình 
nghiên cứu được xem như tiêu biểu nhất, đó là 
bản báo cáo của Alphonso Caso trong tập san 
Congreso Internacional de Americanista, xuất bàn 


493 


tai Mexico nám 1962, tiéu dé: "Relations between 
the Old and the New World: A Note on 
Methodology". 

Từ trang 55 đến hết trang 63, Caso đã đưa 
ra rất nhiều chứng cớ qua tài liệu, hình vẽ.., lý 
luận rất hùng hồn về những tương đồng giữa Á 
Đông và châu Mỹ không thể là ngẫu nhiên mà 
hiện hữu. Độc giả đang mong đợi một kết luận 
thuận lợi như tiêu đề tác giả đưa ra thì bỗng 
nhiên từ trang 64, ông khởi sự đề cập đến người 
Trung Hoa, trước hết là vị trí địa dư (nằm trong 
đất liền), rồi chứng tích sử ký (không ghi chép), 
sau cùng đến khả năng hàng hải của người Trung 
Hoa thời cổ (chỉ cùng lắm là cận duyên), lấy lý do 
dần dần loại người Trung Hoa ra khỏi danh sách 
những giống dân khám phá châu Mỹ và để kết 
luận, Casa chỉ thẳng ra rằng: “Chúng ta không 
thể chấp nhận có một liên hệ nào giữa Cựu thế 
giới (Trung Hoa) và Tân thế giới (Mỹ) trong 
những thế kỷ xa xưa khi các nền văn minh cao 
trên lục địa này được thành lập”. 

Tóm lại, dù bài báo cáo của ông rất giá trị 
nhưng cũng là chuyện ngỡ ngàng vì cho đến dòng 
cuối cùng, Caso bỏ lửng không cho ta hay: nếu 
chẳng phải người Trung Hoa, vậy giống dân nào 
đã tới châu Mỹ? Để bàn tiếp về câu hỏi đó, chúng 
tôi sẽ tiếp tục trình bày những giả thuyết người 
Việt đến châu Mỹ nơi những tập tài liệu sẽ ra mắt 
sau này. 


494 


9.18. Hoc già Trung Hoa thói có và kién thüc 
hàng hài 

Khóng phái chi vào thói Xuán Thu và truóc 
dó, dàn Trung Hoa mói xa la vói các sinh hoat 
hàng hải. Doc kinh sách Khổng tử, người ta không 
thấy dấu vết nào liên hệ đến tàu thuyền, viễn 
dương, hải ngoại... mà đọc đến văn nghiệp của 
các học giả sau ông, người ta cũng chỉ thấy toàn 
là những chuyện sai lầm về biển cả. 

Anthony Christie cho rằng sách vở Trung 
Hoa thời xưa ghi chép lại nhiều đoạn hoang 
đường, chẳng hạn như phương Nam là nơi trường 
sinh bất tử, con người sống sung sướng trong lòng 
biển. 

Tin đồn trong dân gian thường nói tới những 
cảnh bồng lai ngoài biển cả, hay mẹ của Từ Thạch 
nằm trong vùng các quần đảo Tây Sa, Nam Sa, 
Hoàng Sa. Muốn giao thương phải xuôi tàu về 
Nam thì ngại “Thượng phạ Thất châu, hạ phá Côn 
lôn”, nghĩa là: trên thì sợ Thất châu, dưới thì sợ 
Côn lôn. 


^^ Christie Anthony. The Sea locked Lands, The diverse 
traditions of Southeast Asia. Trong The Dawn of Civilization. 
S. Piggott (ed.), London. 1961, tr. 291. 


495 


Chuong 10 - Hài quàn Viét Nam có 
tir khi nào? 


10.1. Thánh tổ và sự hình thành Hải quân. 

Mỗi khi có dịp bàn luận xa gần đến quá 
trình hoạt động của hải quân Việt Nam, những 
người đã một thời làm lính thuỷ như chúng tôi 
thường rất lấy làm hãnh diện khi được phát biểu 
rằng Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là 
Thánh Tổ của quân chủng này. 

Trong lần hội thoại như vậy, một người bạn 
Mỹ đã nói một cách thán phục rằng: "Như thế hải 
quân Việt Nam của các ông đã có tới 700 năm dài 
lịch sử”. So sánh với 200 năm lịch sử của hải quân 
Hoa Kỳ thì thời gian 700 năm đáng kể là dài, là 
cổ. Thực ra hải quân Việt Nam còn có một quá 
trình lâu dài hơn thé bội phân. 

Hải quân Việt Nam nhận Hưng đạo Vương 
làm Thánh tổ nhằm mục đích thúc đẩy người lính 
thuỷ noi gương sáng và học hỏi kinh nghiệm cứu 
nước của người. Đức Thánh Tổ không những xứng 
đáng với danh hiệu "Đệ nhất Danh tướng nước 
Nam” như nhà sử học Trần trọng Kim đã viết, mà 
còn đáng được xếp vào hàng đệ nhất anh hùng 
của thế giới nüa^'. Tuy vậy, người ta không thể 
căn cứ vào sinh thời của ngài mà tính được thời 
điểm hải quân nước ta ra đời. 
^! Luót Sóng, Đặc san Kỷ Niệm Húy Nhật Đức Trần Hung 
Đạo, năm 1983, tr. 3. 

496 


Hài quán cüng nhu các "nghé nghiép" khác 
thuóng có nhiéu "tó nghiép". Trong gia phá các 
dóng ho cüng váy, T6 tién chüng ta tir náàm dói vé 
trước đều duoc tôn lên làm Tổ nhu tổ ngũ đại, luc 
đại v.v... Theo tỉnh thân và truyền thống Việt 
Nam, hải quân có thể nhận Hoàng Đế Quang 
Trung (thé kỷ thứ XVIII), danh tướng Lý thường 
Kiệt (Thé kỷ thứ X), Ngô Vương Quyền (thế kỷ 
thứ X).. hay cả Hùng Vương tức là vi vua dung 
nước gần 5.000 năm trước đây, làm Thánh Tổ. 

Sau đây chúng tôi xin dùng sử sách và một số 
tài liệu khác về khảo cổ để bàn về những ngày đầu 
của hải quân nước ta. 


10.2. Hải quân đầu tiên là thuỷ quân nước 
nâu? 

Theo sự nghiên cứu của một sĩ quan Thuỷ 
quân Lục chiến Hoa Kỳ, Đại tá Victor Croizat, thì: 
“những hải quân đầu tiên của lịch sử là quân thuỷ 
của các vùng nước nâu. Những lực lượng này 
thường hoạt động trên sông rạch hay tại các vùng 
sát bờ biển, đôi khi bị bó buộc phải liều lĩnh hải 
hành ra khơi vì nhiệm vụ. Sau này nhờ sự tiến bộ 
của các ngành kỹ thuật như kiến trúc tàu bè, tăng 
cường súc đẩy, phương cách hải hành; hải quân 
nước xanh mới xuất hiện. Trong khi đó, sự bành 
trướng của các màng lưới giao thông đường bộ và 
đường xe lửa làm cho vai trò của thuỷ quân những 
vùng nước nâu bị suy giảm dán di tám mức quan 


497 


trọng “2. 

Nhận xét trên khá hop lý với háu hết hải 
quân thế giới, đặc biệt thật chính xác trong sự 
hình thành các hải quân phương Tây. Nhưng 
trong trường hợp của dân tộc Việt Nam, sự thật 
lại khác hẳn. 

Không có thứ "thuỷ quân nước nâu” thực sự 
tại Đông Nam Á. 

Sự khai sinh của quân thuỷ nước ta không 
nằm trong trường hợp mà Đại tá Croizat đã viết 
trong cuốn sách luận bàn về vai trò của Giang lực 
và Duyên lực trong chiến trận Đông dương. Các 
diễn biến hình thành các lực lượng quân thuỷ Việt 
Nam là một trong những ngoại lệ. Cho đến nay 
tuy sự nghiên cứu còn rất sơ sài, các kết quả tìm 
thấy về hải quân Việt Nam đáng kể là thích thú và 
mới lạ. Nếu đem ra so sánh với những kiến thức 
của các học giả Việt Nam và nước ngoài ba bốn 
thập niên trước đây, người ta có thế... ngỡ ngàng 
hay không mấy tin tưởng! 

Tại Việt Nam cũng như toàn vùng Đông 
Nam Á, tiền thân của Hải lực đã được khai sinh từ 
thời các bộ lạc còn trong giai đoạn hải du, tức là 
hàng chục ngàn năm trước các nước phương Tây. 


10.3. Nhu cầu chống thiên nhiên 
Dé báo vé an ninh, thường là chống hải tác: 


^? Victor Croizat, USMC. Col. The Brown Water Navy, The 
River and Coastal War in Indo China and Vietnam. 1948-1972. 
Blanford Press. 1984, tr. 157. 


498 


mót tó chác dán quán nào dó, nhó lón tuy khá 
năng của bộ lac phải hình thành. Trong lúc hải du 
hay khi định cư lại một vùng ven sông cạnh biển 
nào đó, hình thức tổ chức của nhóm "dân quân” 
này thay đổi đôi chút. Tuy vậy vì thuyền bè của họ 
vừa đi biển vừa đi sông, hai nhiệm vụ như của Hải 
lực và Giang lực mà ta thấy ngày nay. Tuy vậy hai 
lực lượng này thường không mấy phân cách và 
trong thời gian dài có thể cũng đã hoạt động song 
hành. Riêng Thuỷ quân Nước Nâu, dù phải miễn 
cưỡng cho là có sự hiện hữu, cũng chỉ mới xuất 
hiện tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây mà 
thôi. 

Địa thế Đông Nam Á khác hẳn các vùng đất 
nào khác trên thế giới. Dân cư khởi sự trước hết 
với cuộc sống trên các vùng đất ngập nước ngoài 
Biển Đông. 


10.4. Hình bóng người lính đầu tiên trong 
quân- sử 

Ngoài cuốn sách Brown Water Navy tương 
đối mới (xuất bản năm 1984), chúng ta cũng nén 
quay về xem lại các tài liệu của Việt Nam. 

Một trong những cuốn quân sử căn bản của 
Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, cuốn sách “Quân 
lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến (Từ 
Thượng cổ đến Cận kim) Quyển I (Bộ Tổng tham 
mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa ấn hành năm 
1968) ghi nơi trang 45 như sau: 

“Căn cứ vào các sử sách của Trung Quốc và 


499 


sự xác nhận của các nhà khảo có phương Tây qua 
nhiều tài liệu, người lính Việt Nam đã có hình 
bóng không phải từ đời Dinh Tiên Hoàng là thé kỷ 
thứ X... Thực ra người lính Việt Nam ra đời từ thời 
Việt Nam thuộc nhà Hán bên Trung Hoa (rước 
công nguyên)... Hai ông (Thái thú Tích Quang và 
Nhâm Diên) đã lập ra một số cơ đội dân binh và 
rèn luyện theo kiểu Trung Quốc... " 

Trung tá Phạm Văn Sơn (Trưởng khối quân 
sử P5 Bộ Tổng tham mưu) còn viết thêm một đoạn 
văn có tính cách"phụ chú” như sau: 

“Nhưng nói vậy, ta vẫn còn phải nhớ rằng 
trước thời Hán thuộc Việt Nam đã có một Quân 
đội không kém hùng mạnh từng chiến thắng lực 
lượng viễn xâm của Thuỷ Hoàng Đế nhà Tần năm 
Định Hợi (214 tr. CN) trong giai đoạn gọi là Bách 
Việt... Rất tiếc rằng từ cuộc sống ở lưu vực sông 
Dương Tử phiêu lưu xuống Vịnh Bắc Bộ là trước 
thời gian Hán hoá, văn hoá Lạc Việt do nhiều biến 
cố, thăng trầm của lịch sử đã không còn dấu tích 
nào nên khó tìm cho ra biết đích xác tổ chức và 
quy mô của Quân đội Việt thuở ấy... ". 

Hải quân thời VNCH vốn được coi như một 
quân chủng "thầm lặng”. Có lé một phần vì lý do 
này, Khối Quân sử chỉ hé mở ra sự xuất hiện đầu 
tiên của hình bóng người lính thuỷ nước ta vào 
triều đại nhà Lê (980-1009) với một vai trò nhạt 
nhoà như sau: 

“Ngài (Lê Hoàn) cũng có Thuỷ quân nhưng 
chắc không có nhiều, do đó khi sứ nhà Tống là 


500 


Tóng Cáo qua giao hiéu dá có viéc ngài cw Nha 
nội đô Chi huy sứ Dinh Thừa Chính dem 9 chiến 
thuyền và 300 thuỷ quân ra đón ở cửa Thái Bình, 
sau đó lại có cuộc diễn quân trên các chiến 
thuyền để làm lễ tiếp kiến”. 

Những kết quả khảo cứu ngày nay ít nhiều 
phủ nhận các "niên đại khai sinh” như vậy, đồng 
thời kéo thời gian này lùi lại nhiều ngàn năm về 
trước. 


Thủy binh Việt Nam thói phoag kién | 75 
et 


\ 
E ') (Durant và P.Huard: 
J Jr"iConnaissances du Việt Nam) 


CHF ERE 
2 i 


~— j| 


Hinh 216 Hinh Lính Long thuyén. 


10.5. Dia bàn sinh hoat và truyén thóng thuy 
chiến của dân tóc 

Địa hình sinh hoạt của dân Việt trước đây 
mấy ngàn năm khác biệt với hiện thời. 

Vũ Minh Giang Nguyễn Việt viết rằng: 
“Những tài liệu địa lý cho chúng ta hình dung 
khái quát về địa hình mà tổ tiên ta đã sinh sống 
501 


một địa hinh chi chít sóng ngòi, dám hồ dày đặc... 
Các di tích khảo cổ cho chúng ta biết răng tất cả 
các địa điểm cư trú thời cổ đều nằm trên các gò 
bãi cao ráo. Có thể nói nước bao quanh làng xã 
Việt Nam... “3. 

Nói khác di: Dia bàn sinh hoạt trong những 
ngày đầu của dân Việt không có tính chất lục địa. 
Địa bàn đó nước nhiều, cạn ít; chẳng phải là nơi 
đất liền khô ráo, không đường bộ giao thông. 

Những đặc điểm về môi trường phòng thủ 
đưa đến lý lé rằng: Luc quân hay Bộ binh không 
thể là những tổ chức đầu tiên được thành lập cho 
nhu cầu quân lực nước ta. 

Hai tác giả Vũ Minh Giang Nguyễn Việt 
luận bàn về truyền thống giỏi thuỷ chiến của dân 
tộc ta như sau: 

^.. Truyền thống giỏi thuỷ chiến của dân 
tộc ta là kết quả nảy nở trong quá trình hình 
thành và phát triển của một dân tộc sinh sống 
trên địa bàn "sông nước” mà phải thường xuyên 
tiến hành những cuộc chiến tranh chống ngoại 
xâm”. 

Các sách cổ Trung Hoa cũng đã chép: người 
Việt rất sở trường về thuỷ chiến. Điều này làm ta 
nhận thấy dân tộc ta quả có tài chiến đấu đặc biệt 
về mặt thuỷ trong các cuộc xung đột với Trung 
Quốc từ 20 thế kỷ nay. 
^5 Vũ Minh Giang Nguyễn Việt. Đất nước, con người Việt 
Nam và truyền thống giỏi thuỷ chiến. Báo Sử học số 2, năm 


1979, tr. 322, 323. 
3 Phạm Văn Sơn. Sdd, tr. 23. 


502 


10.6. Phương tiện chuyển vận quán sự đầu 
tiên: thuyền bè. 

Khởi đi từ những bộ lạc hải du, làm nghề 
đánh cá trên biển trên sông, nay đây mai đó, 
nhiều người Việt cả đời sinh sống trên mặt nước. 
Trai tráng hành nghề sông nước thật là mạnh 
khoẻ, thể chất rất thích hợp cho quân ngũ. Sách 
Cẩm Nang Bí Lục của Trưng Triệu Vương viết 
rằng: “Người làm nghề đánh cá phần nhiều có 
gân xương cứng rắn. Vì trong khi có mang, mẹ rét 
con cũng rét, me nóng con cũng nóng, dua hài nhi 
đã từng trải gió sương, nắng hóng từ lúc trong 
bào thai. Khi nó đã sinh ra, da thịt dày dàn, gân 
xương cứng rắn, tà khí không nhiễm vào được “%. 

Phương tiện di chuyển chính yếu của người 
dân Việt thời cổ là thuyền bè. Ngay khi một tập 
hợp võ trang nào đó được hình thành, thuyền bè 
đương nhiên trở nên phương tiện đầu tiên và căn 
bản của các cuộc hành quân. Những trang bị trên 
thuyền lập tức biến thành khí cụ cơ hữu của quân 
thuỷ. 

Trong bài Đất nước, con người Việt Nam và 
truyền thống giỏi thuỷ chiến, Vũ Minh Giang 
Nguyễn Việt viết rằng: 

“Truyền thống giỏi dùng thuyền, thạo sông 
nước đã được phát huy và đóng góp phần quan 
trọng trong các cuộc chiến tranh giữ nước, làm 
tăng thêm sức mạnh của dân tộc. 

Thuỷ quân của ta ra đời rất sớm và lớn 


^^ Lê Quí Đôn. Sdd. 
503 


manh nhanh chóng truóc yéu cáu báo vé TÓ quóc. 

Là một binh chủng duoc xây dung trên cơ sở 
mót"nghé" sở trường của dán tộc, lại được nuôi 
dưỡng bằng ý chí bất khuất, quật cường và tài 
đánh giặc thao lược của dân tộc, quân thuỷ là lực 
luong quan trọng trong quán đội Việt Nam thời có 
và luôn luôn có vai trò cuc ky to lớn... ^^ 


10.7. Thuỷ chiến mở đường tự chủ 

Sử Trung Hoa ghi nhận trong những lần 
quân Trung Hoa đụng trận đầu tiên với người 
Bách Việt, ho đã gặp toàn là quân thuỷ. 

Người Bắc cưỡi ngựa, người Nam đi thuyền. 
Dân Việt lấy thuyén thé cho xe, dùng chèo thay 
cho ngựa. Thuỷ thủ Việt can đảm, không sợ chết. 
Bruce Swanson, tác giả cuốn sách Eighth Voyage 
of the Dragor*°®, đã trích dịch một đoạn trong Sử 
Trung Hoa như sau: Người Việt Nam ta và các 
người Bách Việt khác có chung một đặc tính giỏi 
thuỷ chiến, can đảm không sợ chết. Dù bị Trung 
Hoa đô hộ, song song với tỉnh thần quật khởi, 
truyền thống này vẫn tồn tại. ^ 

Vào thế kỷ thứ X, trận thuỷ chiến Bạch 


^5 Vũ Minh Giang Nguyễn Việt. Sdd. 

446 Bruce Swanson. Sdd. 

^7 Đoạn Anh ngữ nhu sau "The Yüeh people by nature a 
indolent and undisciplined. They travel to remote places by 
water and use boats as we use carts and oars as we use 
horses. When they come (north to attack) they float along 
and when they leave (withdraw) they are hard to follow. 
They enjoy fighting and are not afraid to die". 


504 


Đằng đã mở một trang sử mới cho dân tộc. Ngô 
Vương Quyền, nhờ một thuỷ quân tinh nhuệ, đã 
rửa được cái nhục hơn nghìn năm nước ta bị 
Trung Hoa đô hộ. Nguyễn Huyền Anh đã ghi chép 
rằng Vương mở đường cho các nhà Đỉnh, Lê, Lý, 
Trần vé sau này được tự chủ ở trời Nam#*$. 

Suốt giai đoạn nước nhà tự chủ, vai trò 
quyết định chiến trường của quân thuỷ Đại Việt 
càng thêm rõ ràng. Ngay từ những ngày đầu hoạt 
động với một chiến trường biển cả rộng lớn, Thuỷ 
quân Đại Việt rất xứng đáng được gọi là hải quân 
với đầy đủ danh nghĩa của nó. Hạm đội ta ào ạt 
kéo buồm vượt Biển Đông đi "bình Chiêm, phá 
Tống”. 


10.8. Vua Rồng Lạc, hình ảnh vị thánh tổ khai 
sinh hải quân. 

Người Việt là một giống dân bản địa sinh 
sống quanh vùng Biển Đông từ mấy chục ngàn 
năm qua. Khi mực nước biển dâng lên, dân chúng 
chạy từ từ theo các dòng sông di chuyển lên các 
vùng cao. Rồi lúc mực nước rút xuống, các vùng 
châu thổ dọc ven biển được phù sa bồi đắp, họ 
dần dán quay về tiếp tục sinh hoạt cạnh bờ nước 
như tổ tiên họ xưa nay. Lý thuyết gia William 
Meacham đã đưa ra hình ảnh khá chi tiết vé sự 
hình thành nền văn minh đặc thù hàng hải này 
của dân Việt trong bài Origins and Development 


^9 Viét Nam danh nhán tir dién, Nhà XB Zieleks Co., Texas. 
1981, tr. 203 


505 


of the Yüeh Coastal Neolithic: A Microcosm of 
Culture Change on the Mainland of East Asia.**° 

Thién anh hüng ca cüa di dàn "tir Bién lén 
Bờ” tuy không thé tìm ra trong Văn Học Sử, 
nhưng lại thấy ở huyền thoại. Người Việt Nam 
thường kể truyện "Bố Rồng Lạc hay Vua Rồng 
Lạc” cho con cháu nghe. Theo ý ông Trần Quốc 
Vượng, Lạc Long Quân là vị anh hùng văn hoá lớn 
nhất của Thần thoại Việt Nam, từ biển tới, từ sông 
lên, diệt "Ngư tinh", "Mộc tinh", "Hồ tinh", khai 
sáng miền châu thổ sông Hồng. Lạc Long Quân 
cũng là vị anh hùng văn hoá đầu tiên chống sự 
xâm lấn của phương Bắc (Đế Lai), bảo hộ lãnh thổ 
riêng cho con cháu dựng nước... "°9 

Không ai chối cãi rằng hình ảnh này rõ rệt 
là hình ảnh của một vị Tổ, một vị Thánh đã khai 
sinh hài quân. Vị vua Rồng Hồng Lạc lúc đó có lé 
chưa nghĩ nhiều đến một tổ chức thuần túy lục 
quân. Cá nhân chúng tôi từng đôi lần suy nghĩ: 
Không phải chuyện "đao to búa lớn” nếu có ai đó 
dà phát biểu rằng hải quân ghi công đầu dựng 
nước! 


10.9. Bộ binh Việt Nam có thé chỉ là một thứ 


^? William Meacham. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia, suu tàp The Origins of Chinese 
Civilization, edited by David N. Keightley. London 1983, tr. 
147-175. 

^9? Trân Quốc Vượng. Trong Cói Những ý kiến vé lich sử, 
truyền thống và hiện trang dán tộc của một nhà sử hoc 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993. 


506 


thuỷ binh trên "đường tiến hoá” 

Lịch sử cho hay khi hữu sự, người dân Việt 
rất mau chóng trở thành người lính sẵn sàng phục 
vụ dưới cờ. Dân ta thời dựng nước vốn dĩ là những 
người đánh cá hay những người nhà nông sống 
cạnh bờ nước. Cả đời họ bầu bạn với ghe thuyền, 
sông biển. Căn bản của "binh thuyết” Việt Nam 
thoạt kỳ thuỷ chắc chắn đặt trên các sinh hoạt 
sông nước. 

Việt sử không bao giờ ghi nhận những bước 
tiến hoá tương tự như vậy vì một lẽ dễ hiểu: lúc 
đó là thời khuyết sử hay tiền sử. Tuy nhiên chúng 
ta có một dịp dùng sử liệu để chứng minh giả 
thuyết rằng ở nước ta việc thành lập một lực 
lượng thuỷ quân không quá khó khăn. Khi tạo 
dựng Thuỷ quân, nhà Vua thường chỉ mất ít công 
huấn luyện đơn giản. Lục quân lại khác, với trang 
bị và nhiệm vụ mới, môi trường sinh hoạt thay đổi, 
công tác huấn luyện phải cam go và lâu dài hơn. 
Trên một vài phương diện, quân thuỷ hồi xưa rất 
gần gũi với dân chúng và ít có tính cách chuyên 
nghiệp như quân đội ngày nay. 

Sau một thời gian kéo dài qua nhiều thế hệ 
quân ngũ, tập thể thuỷ binh "ngay từ thời mẹ đẻ” 
này phải học tập nhiều mới có thể "bộ binh hoá” 
được một cách khó khăn. Hàng trăm năm, hay lâu 
hơn nữa, hàng ngàn năm, sau khi đồng bằng sông 
Hồng, sông Mã được phù sa bồi đắp xong; thời đại 
của bộ binh mới thực sự bắt đầu. 


507 


10.10. Từ dân thuyền lập tác thành quân thuỷ 

Vì nhu cầu quân ngũ, người dân quê được 
gọi ra. Họ nhanh chóng trở nên quân thuỷ với đầy 
đủ khả năng hành thuỷ và phương tiện, vũ khí 
cũng đã sẵn sàng tại chỗ. 

Chúng tôi xin trích dẫn một vài đoạn văn 
khảo cứu của Giáo sư Cao Thế Dung làm lý lẽ để 
sự biện luận này được thêm phần vững chắc như 
sau: 

“Vừa lấy lại được quyền nước được vài ba 
tháng làm thế nào Ngô Quyền đã thành lập được 
một đạo thuỷ quân lão luyện đủ khả năng diệt gọn 
cả hạm đội hùng mạnh của nhà Nam Hán vào 
năm 938?" 

Sau khi đặt ra câu hỏi, ông Cao trả lời như 
sau: 

^.. không đầy máy tháng mới từ Ái Châu ra, 
Ngô Quyền đã dựng được ngay một lực lượng thuỷ 
quân. Thực ra, lực lượng thuỷ này đã có sẵn trong 
các xóm làng ven sông và từ các làng chài lưới 
vùng Quảng Yên, Móng Cáy, Đầm Hà, dân sống 
bằng nghề đánh cá trên sông và biển. Lớp dân 
chài này chính là những thuỷ thủ điêu luyện đã 
tham dự trận đánh trên sóng Bạch Đằng”. 

Trong các môn võ chân truyền của ta có 
môn đánh bê chèo và đánh sào là đặc biệt. Đánh 
bê chèo xuất phát từ đánh gậy nhưng sắc bén 
nhất... Đánh sào vừa sử dụng lối đánh trên cạn và 
dưới nước. Sào là một cây tre dài, ống nhỏ, 
thường là tre, được dùng để đẩy thuyền... Dân 


508 


sông nước thường phải đương đầu với cướp, nhất 
là cướp biển nên sào là một khí giới lợi hại dùng 
đánh địch trong một khoảng cách xa. Sào mà 
nông dân sử dụng thường là thứ nứa dầy, dài, 
thân nhỏ... Sào dùng hất lúa trong lúc phơi nắng. 
Sào lại biến thành vũ khí, một ngọn lao dài rất lợi 
hại. 

Những vũ khí trên đây, đơn giản như bê 
chèo và chiếc sào đã được người Việt sử dụng làm 
khí giới diệt giặc giữ nước. Đây là khí giới của 
thuỷ quân Việt Nam trước và sau thời Ngô Quyền. 
Vũ khí của ta sử dụng đánh tan quân Nam Hán 
trên sông Bạch Đằng hẳn cũng gồm những thứ 
don so nhu vậy nhưng là truyền thống, tinh 
luyện.®! 


10.11. Thuỷ chiến, nét độc đáo Việt Nam. 

Không có một dân tộc nào trên thế giới có 
được những trang sử đấu tranh đậm đà màu sắc 
thuỷ chiến như của dân tộc Việt Nam. 

“Đa số các trận đánh lớn trong lịch sử chiến 
tranh của dân tộc ta đều diễn ra trên chiến 
trường sóng biển... Trong quá trình đó đã hình 
thành một nền nghệ thuật thuỷ chiến mang 
những nét độc đáo Việt Nam. 

.. Phục kích đường thuỷ là cách đánh tiêu 
biểu nhất của quân thuỷ, rất phù hợp với địa hình 
sông nước Việt Nam và truyền thống thạo sông 


^1 Cao Thế Dung. Việt Nam Binh sử Võ dao. Arizona. 1993, 
tr. 298. 


509 


nuóc cua nguoi Viét. Dáy là cách dánh rát loi hai, 
có khá năng không những tiêu diệt những dao 
quân lớn mà còn đánh bại ý chí xâm lược của 
quân thù. Tiêu biểu cho cách đánh này là trận đại 
thắng Bạch Đăng năm 1288, trong đó quán nhà 
Trần tiêu diệt gọn 500 thuyền chiến và 5 vạn 
quân Nguyên. Kế đó là trận Rạch Gàm Xoài Mút, 
Nguyễn Huệ đánh tan 400 chiến thuyền cùng 5 
van quân Xiêm Nguyễn 3. 


10.12. Chỗ đứng của hải quân Việt Nam trong 
quân sử. 

Giới học giả Việt Nam thường ít khi bàn đến 
các sinh hoạt hàng hải. Các nhà sử học cũng hay 
ghi chép quân sử nước ta hao hao giống như sử 
Trung Hoa, họ thường kể chuyện bộ binh với 
gươm giáo, ngựa xe, thành quách... Đặc tính tác 
chiến bất ngờ, lưu động tính cao, hoả lực hùng 
hậu cùng các yếu tố áp đảo quyết định chiến 
trường khác của thuỷ quân chưa bao giờ được 
nhắc đến. Đại tháng Bạch Đăng, vì là biến cố 
quyết định phải kể tới, nhưng phần diễn tả thật 
ngắn ngüi. Cho đến cuộc đời lẫy lừng của Binh Bộ 
Lĩnh lại được sử sách diễn tả như một "nhà Tướng 
ngồi trên lưng ngựa”. Điều này tuong phản hàn 
sự thuc. 

Vào thế kỷ thứ X, phần lớn vùng châu thổ 


452 Lich Văn hoá Việt Nam. 1988, tr. 391. 
^3 Phạm Văn Son. Quán lực Việt Nam Dưới các Triều Đại 
Phong Kiến. Bộ TTM/ QLVNCH. 1968, tr. 51. 


S10 


sóng Hóng, sóng Má cón ngáp chim trong bién 
nuóc. Suót müa nuóc lut có khi tói 5, 6 tháng 
trong mót nám, chi có làng xóm và gó dóng lo tho 
nổi lén, trong khi đồng ruộng ngập chim trong làn 
nước duc ngầu phù sa. Hoa Lu dua lưng vào núi, 
phía trước bao bọc bởi nước. Dù là vua chúa mỗi 
khi bước ra khỏi kinh đô, ai ai cũng phải đi 
thuyền. 

Hai học giả nước ngoài, Pierre Huard và 
Maurice Durand diễn tả cảnh hành quân của vua 
nhà Đinh khác hån với các sách sử của ta. Các vi 
này nghĩ rằng nhờ có quân thuỷ, vua nhà Đinh đã 
toàn thắng quân địch. Đội chiến thuyền thời đó 
có khả năng chuyên chở quân sĩ vượt sông ngòi, 
đầm lầy để đổ bộ thần tốc. Các loại thuyền như 
ghe thúng chài, thúng cái, thuyền nan, thuyền 
thüng^*... đã thay cho bộ binh và chiến má. Thuy 
quân và hạm đội tạo thành chủ lực quân giúp nhà 
Vua tung hoành khắp một vùng sông nước rộng 
lớn của Đại Cồ Việt. 


454 Pierre Huard và Maurice Durand. Sdd, tr. 225-226. 
511 


Em = ~ = (7. g Jn 
Vua Ly Tháilồ dời đỏ ra Thăng-long : A EA "a "uk 
PILLE m^ -— ST `. > 


Hinh 217 Vua Lý Thái Tổ ròi ' độ từ Hoa Lư ra 
Thăng Long băng thuyền (Quốc Văn Giáo Khoa 
Thư, Lớp Dự bị Nha Học chính Đông Pháp xuất 
bản, 1935, trang 34) 


Gần đây, chúng ta được đọc một số nhận xét 
của Giáo sư Lê Đình Thông tại Pháp về chiến lược 
và chiến thuật của hải quân Việt Nam trước thời 
Pháp thuộc®°°. Hoc giả này đã đánh giá thật đúng 
mức tầm quan trọng của vai trò các hạm đội trong 
quân đội Việt Nam như sau: 

Ngay từ khi thành lập, quân đội Việt Nam 
đã phát triển không ngừng lưu động tính, đó là 
nhờ vào hạm đội. 

Lưu động tính của quân đội triều Lý đặt căn 
bản trên hạm đội. Do đó, toàn thể quân đội hiển 


^5 Lê Đình Thông. Stratégie et Science du Combat sur l'Eau 
au Vietnam avant l'Arrivée des Francais. Trong cuón sách 
L'évolution de la Pensée Navale II, Paris. 1992; các tr 211- 
229. 


S12 


nhiên duoc coi như một tổ chức thuỷ quán^*. 


10.13.Trống đồng Đông Nam Á và môi trường 
nước của cổ Việt Nam. 

Giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng viết rằng: 

“Vùng phân bố trống đồng với Bắc Việt 
Nam là trung tâm phía bắc là Quảng Đông, Quảng 
Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Nam, 
Giang Tây (Hoa Nam nói chung), phía nam là 
vùng hải đảo cho đến Xa lây ơ, phía đông là các 
đảo Ke iê, phía Tây là Lào, Campuchia, Thái Lan... 
cũng là vùng phân bố các hội nước, hội đua 
thuyền. Dọc sông ngòi miền Bắc sông con, sông 
cái đâu chẳng có đền thờ rắn hay rồng (cho dù với 
xu hướng "lịch sử hoá”, rắn rồng đã hoá thành 
tướng Hùng Vương, tướng bà Trưng, tướng Triệu 
Việt Vương...). Và bao quanh những đền thờ đó là 
hội nước, hội đua thuyền cầu mưa. Rắn rồng, 
thuồng luồng, cá sấu... là biểu tượng của Nước, 
của Thần Nước, của Mua giông ^". 

Nước ta thời cổ chỉ rộng khoảng 170.000 
km?. Bỏ ra ngoài những ao hồ, đồng lầy hay các 
vùng ngập lụt; địa bàn nhỏ hẹp đó còn bị chia cắt 
bởi 1.083 con sông'°°. 
^6 Lê Đình Thông. La Marine vietnamienne avant l'Arrivée 
des Francais, trong cuốn sách Marin et Océan III. Paris 
1992; tr. 53-71. 
^?" Trần Quốc Vượng. Trong Cói Những y kiến vé lịch sử, 
truyền thống và hiện trạng dân tộc của một nhà sử học 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993, tr. 13. 


#58 Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, trong Sử học số 2. 1979, tr. 
326. 


513 


Vì không có một cây cầu nào lớn, lại thiếu 
hẳn đường bộ; môi trường sinh sống của dân ta 
trong suốt nhiều ngàn năm qua bị bao bọc bốn bề 
bởi nước. 


10.14. Hình ảnh thuỷ quân Hùng Vương trên 
trống đồng. 

Ông Văn Tân, một học giả hay viết về 
truyền thống dân tộc, diễn tả hình ảnh thuỷ quân 
thời cổ như sau: 

“Nhìn các trống đồng Ngoc Lũ I, trống đồng 
Hoàng Hạ, trống đồng sông Đà, trống đồng Bản 
Thôm, trống đồng Miếu Môn, trống đồng làng 
Vac I và IL trống đồng Phú Xuyên, ban sẽ thấy 
răng trên thân các trống này đều có hình thuyền 
chiến, nhiều cái có đến sáu chiếc... Như thế có 
nghĩa là trước đây khoảng trên dưới ba ngàn năm, 
nước Văn Lang của các vua Hùng Vương đã có 
thuỷ quán dé bảo vệ đất nước *°®°. 

Ông Cao Thế Dung cũng viết rằng: 

“Về thuỷ quân thì từ thời dựng nước đã có. 
Các trống đồng, từ loại cổ nhất Heger I đến trống 
đồng Miếu Môn, Phú Xuyên không trống nào 
không khắc chạm hình (chiến) thuyền. Trống 
đồng Đông sơn, Hoàng Hạ, sông Đà, làng Vạc 
(Nghĩa Đàn, Nghệ An) đều khắc chạm đến 4, 5 
chiến thuyền. Trống đồng Ngọc Lũ xuất hiện vào 
thế kỷ thứ VII trước công nguyên mà đã khắc 


^9 Văn Tân. Vai trò của thuỷ quân Việt Nam trong Lịch sử 
dân tộc, Nghiên cứu Sử học số 5, tháng 9. 1977, tr. 62-70. 


S14 


chiến thuyền”®0... 


10.15. Cổ loa, một căn cứ hải quân quan 
trọng. 

Cổ loa, thành trì vĩ đại và kiên cố nhất thời 
cổ nước ta (xây năm 255 trước công nguyên) là 
một căn cứ hải quân lớn. 

Học giả Văn Tân viết như sau: 

“Cuối thời đại Hùng Vương, cụ thể là thời kỳ 
nước Âu Lạc của An dương Vương Thục Phán, 
thuỷ quân của nước Việt Nam cổ đại lại được tổ 
chức quy mô hơn. 

Các công trình nghiên cứu về thành Cổ loa 

cho chúng biết rằng: Bao quanh thành Cổ loa có 
ba con hào ấn thông với nhau và thông với sông 
Hoàng Giang. Nhờ vậy thuyền bè có thể đi lại 
xung quanh cả ba vòng thành và có thể ra sông 
Hoàng Giang, sông Hồng, sông Cầu, sông Lục 
đầu để tiến ra Biển Đông. Truyền thuyết nói An 
dương Vương thường ngự thuyền đi khắp các hào 
rồi ra sông Hoàng Giang. 
Thành Cổ loa (3 thế kỷ trước công nguyên) là căn 
cứ hải quân, chiến thuyền theo ba con hào ăn 
thông với nhau và thông ra sông Hoàng Giang để 
ra Biển Dóng.^*! 

Như vậy thành Cổ loa không chỉ là một căn 
cứ bộ binh mà còn là một căn cứ thuỷ binh nữa. 


49 Cao Thé Dung. Sdd, tr. 295. 
461 Nguyễn Khác Ngữ. My thuật Cổ truyền Việt Nam, 
Montreal 1981, tr. 58. 


515 


Khu Đầm và cá khu "Vườn Thuyền” của miền Cổ 
loa xưa có đủ chỗ cho hàng trăm chiếc thuyền 
đậu và di lại”. 

Cuối bài nghiên cứu, ông Văn Tân kết luận 
rằng: "Iruóc đây khoáng ba ngàn năm, Việt Nam 
đã có thuỷ quân. Thuỷ quân Việt Nam càng ngày 
càng lớn lên với thời gian và đã góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp bảo vệ đất nước “*®2. 


10.16. Sự tiến bộ của hải quân thòi Hùng 
Vương 

Tình trạng quân thuỷ thời Hùng Vương đã 
được người xưa diễn tả rõ ràng qua các hình khắc 
trên trống đồng của nền văn minh Đông sơn. 

Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết: Khoa 
khảo cổ Trung Hoa từ đời Tống đã phát triển, 
nhưng không có một ai chú ý tới trống đồng với tư 
cách một hiện vật khảo cổ. Lư Đại Lâm với tác 
phẩm Khảo cổ đồ không hề nhắc tới trống đồng vì 
cho rằng không có minh văn, không có giá trị sử 
liéu^9, Sự lầm lẫn này quá lớn và đáng tiếc. 

Vì nhiều lầm lẫn khác cũng tương tự như 
vậy, văn hoá Trung Hoa không coi trọng hàng hải. 
Học giả người Anh, G. R. Worcester, đã từng than 
rằng: 

^.. Và thé là chúng ta dành bỏ cuộc tìm 
kiếm với niềm tiếc rằng những tranh vẽ, văn 


462 Văn Tân. Nghiên cứu Sử học số 5, tr. 70 
463 'Trống Đông Sơn, Viện Khảo có Học, Hà Nội. 1987, tr. 11. 


516 


chuong và sán phám ván hoá cüa nguói Trung 
Hoa dưới mọi hinh thúc, mặc dù có truyền thống 
đáng kể liên tục hơn 2.000 năm mà lại chứa đựng 
rất ít vé tàu thuyền và thuỷ thủ 51. 

Ngày nay, ai ai cũng biết rằng nội dung 
hình vẽ thường thường có khả năng biểu lộ tư 
tưởng tương đương với cả ngàn lời, ngàn chữ. 
Trong khoa khảo cổ, các nét chạm trổ hay hoạ 
hình thời xưa có giá trị vô cùng to lớn. Riêng 
trống đồng là những chứng liệu quan trọng, tự nó 
nói lên được nhiều chỉ tiết xác thực hơn cả "minh 
văn”. Nét chạm trổ trên trống chỉ rõ ràng những 
chi tiết trang bị chiến thuyền thời xưa giống như 
các bản vẽ hoạ hình kỹ thuật ngày nay. 


Hinh 218 Nó thần trên chiến thuyền đời Hùng 


464 Worcester G.R. The Junks & Sampans of the Yangtze. U. 
S. Naval Institude Press. 1971, tr. 17. 


517 


Vuong. Pháo tháp có lé duoc trang bi co quan máy 
móc dé nap pháo tién lién hoàn 


Rất nhiều chi tiết chứng minh rằng Hải 
quân thời Hùng Vương cách nay khoảng 3.000 
năm đã tiến bộ đến độ ít người ngờ tới. Các sách 
nghiên cứu về trống đồng như cuốn Trống Đông 
sơn, do Viện Khảo cổ Học biên soạn (Hà Nội, 
1987), trình bày rất nhiều chi tiết lý thú. Chúng 
tôi chỉ xin kể sơ lược một số điểm chính yếu sau 
đây: 

Chiến thuyền lớn thời Hùng Vương có bánh 
lái. ^^ Trong khi đó, chiến thuyền phương Tây chi 
trang bi bánh lái vào thé kỷ thứ XII. 496 

Chiến thuyền đi biển chạy buồm. Loại này 
không có thuỷ binh chèo chống, có trụ để dựng 
cột buồm. 

Vũ khí trang bị rất hùng hậu, gồm nhiều 
loại: 

* Tầm xa: nỏ thần thiết trí trên thượng tầng 
kiến trúc. Cánh nó và mũi tên lớn quá khổ (2-3m). 
Có lẽ dùng tác xạ liên hoàn loại tên bằng đồng 
hay tên lửa. 

* Tám trung: giáo dài (2-2.5m). 

* Cận chiến: riu chiến. 

* Nhiều thuyền có chó săn (quân khuyén). 

* Một số thuỷ binh mang khiên, lá chắn. 


45 Phạm Cao Duong. Sdd, tr. 45-46. 
46 Arthur Cotterell & David Morgan. China's Civilization. 
New York. 1975. 


518 


Kiến trúc chiến thuyền có những điểm khác 
nhau cho những nhiệm vụ đặc biệt. 

* Có lầu cao, dùng như pháo tháp cho vũ khí 
tầm xa. 

* Thuyền thân cong dùng cho nhu câu vận 
tốc cao. 

* Thuyền có phần mũi thấp hơn để đổ bộ 
được dễ dàng. 

Tổ chức hải quân có lẽ đã khá chặt chẽ. 
Người ta quan sát thấy những chỉ tiết như: 

* Cách trang phục của thuỷ thủ khác nhau 
tùy theo nhiệm vụ như thuyền trưởng, thuỷ binh 
cận chiến, nhân viên hải pháo hay lái thuyền. Tuy 
nét vẽ không đủ chi tiết nhưng khi phân tích, 
người ta thấy dường như hải quân thời Hùng 
Vương đã có đồng phục riêng cho từng chuyên 
nghiệp. 

* Cách phân nhiệm chiến thuyền trong hạm 
đội như: 

(i) Thuyền chuyên dùng tấn công với tư thé 
sẵn sàng của chiến binh và pháo tiễn hướng về 
phía trước. 

(ii) Thuyền hộ tống hay giữ an ninh hậu tập 
có pháo tiễn và chiến binh quay về phía sau. 


519 


War-boats on the Dângvón bronze drums of Indo-China; tracings from the photographs of 
Parmentier and Goloubev Through the peculiar and characteristic style of these = Hi-cehtury 
engravings ont can easily make out the helmsman at the stern with his steering-oar, the ritual bronze 
drum within the after-castle and the archers on its roof, warrioss further forward with spears and javelins, 
sud pechaps a stone anchor hanging from the bows. In the complex bow structure an oculus is distinctly 
visible, and just aft a figure which could be an enchanter casting a spell. 


Hinh 219 Chiến thuyền có lầu như lâu thuyền. 
Pháo tiễn hướng về trước mũi hay sau lái tuỳ theo 
nhiệm vụ tác chiến. 


* Phương tiện truyền tin và mệnh lệnh: 
trống đồng. 

Một điểm đáng kể ra nữa là nhiều chiến 
thuyền được trang bị ở phía mũi một trang cụ 
giống như cây xiếm. Trang cụ loại này giúp cho 
thuyền chạy buồm có thể thay đổi hướng đi hay 
giữ đúng hướng không cần người lái^?. Kỹ thuật 
Việt Nam kiểu "auto pilot” này là một bước tiến 
^97 Pierre Huard, Maurice Durand. Connaissance du 
VietNam, Ecole Frangaise d'Extréme Orient, Hanoi. 1954, 
tr. 232. 


520 


én chi mói 


vuot thói gian mà phán lón tàu thuy 


duoc ngày nay. 


^ 


ên 


thuc hi 


521 


Hinh 220 Các loai chién thuyén thói Hüng Vuong, 
có chiếc trang bi cột tru dé dung buồm, có cả 
quân khuyén (thuyền thứ nhi kể từ trên xuống). 


10.17. Câu nói: Giữ nước và giữ đất 

Một trong những câu nói lịch sử, hào khí 
ngất trời, lưu danh thiên cổ, mà chúng ta thường 
nhắc nhớ là lời bà Triệu Thị Trinh khi khởi binh 
đánh quân Ngô vào năm 248: 

“Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường 
sóng dữ, chém cá tràng kình ở Bể Đông, quét 
sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ 
không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong 
lưng để làm tì thiếp người ta”. Toàn là những từ 
ngữ liên hệ đến Nước, đến Biển. 

Việt ngữ cho ta một vài mấu chốt về nhiệm 
vụ người lính thuỷ thời cổ. 

Thông thường khi người dân di tòng quân 
diệt giặc, thay vì nói để"giữ đất”, mọi người Việt 
Nam thường nói rằng họ ra đi để "giữ nước”. Khi 
một người lính hy sinh vì Tổ quốc, chúng ta cũng 
nói họ "chết vì nước”. 

Những người lính dân quân Việt đầu tiên 
của quân ngũ có lẽ không mang nặng nhiệm vụ 
bảo vệ "diện địa”. Những quân nhân này nằm lòng 
phần trọng trách giữ an ninh "đường thuỷ” nhiều 
hơn. Từ ngữ "giữ nước” có thể đã ghi lại dấu vết 
rằng "các người lính đầu tiên phục vụ dưới cờ 
nước ta là những người lính thuỷ”. 

Tóm tắt lại, với quan niệm hải quân là một tổ 


522 


chức quân đội đầu tiên của quốc gia, chúng tôi tin 
tưởng rằng số tuổi của hải quân Việt Nam phải là 4 
hay 5 ngàn năm. Hải quân Việt Nam rất hữu lý nếu 
chính thức công nhận niên đại khi vua Hùng 
Vương dựng nước là niên đại đã khai sinh ra quân 
chủng. 


10.19. Hải quân và hải thương 

Lịch sử nhân loại cho ta biết rằng muốn cho 
ngành đường biển được thịnh vượng, một dân tộc 
cần có hải quân mạnh. Sự hùng mạnh của các đế 
quốc Tây Ban Nha, Anh và gần đây, Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ, là những thí dụ điển hình về sự liên 
hệ giữa hải thương và hải quân. 

Việt sử ghi nhận những hoạt động hải 
thuong sámuát nơi các hải cảng như Hoa Lư, Vân 
Đồn, Phố Hiến, Hội An... sau khi nước ta thâu hồi 
được nền tự chủ. Tuy các hoạt động viễn dương 
thương mại vào thời các vua Hùng không được 
các nhà sử học lúc trước đề cập tới nhiều, nhưng 
ngày nay chúng ta có thể tìm đọc được nhiều chỉ 
tiết liên hệ ở các cuốn sách tiếng Anh và tiếng 
Trung Hoa. 

Các nhà khảo cứu Âu mỹ ngày nay căn cứ 
vào các sách sử Trung Hoa, Ấn Độ, La mã để tìm 
hiểu về thương mại ở Ân Độ Dương. Nhiều người 
tin tưởng rằng dân Việt cổ là những nhà thương 
buôn gan dạ vượt biển xa xăm tới tận tới tận 
Ethiopia (châu Phi). 

Pho sách có uy tín nhất, nghiên cứu vé hàng 


523 


hài cháu Á thói có, nhan dé là Science and 
Civilisation in China do Joseph Needham soan 
thảo với sự cộng tác của Wang Ling và Lu Gwei 
Djen, cho biết như vậy. Cuốn sách này cũng viết 
rằng: Dấu vết giao thương của người Bách Việt 
sang đến Đại Hàn, lên tận Siberia. Họ cũng đã 
thám hiểm Thái bình dương, và có thể đã vượt 
biển sang châu Mỹ (trang 441 và các trang kế 
tiếp)%°. 


BIORN LANDSTROM [THE SHIPI DOUBLEDAY 1 


Hinh 221 Bè thô sơ có lỗ. 


468 Joseph Needham, Wang Ling, and Lu Gwei-Djen. Science 
and Civilisation in China. Volume 4- Physics and Physical 
Technology, Part III: Civil Engineering and Nautics - 
Cambridge at the University Press. 1971, tr. 443-444. 


524 


"The Quest of India" Bjorn Landstrom (1964). * 


Hinh 222 Trong cuón sách "The Quest of India", 
Bjórn Landstróm hoa bác hinh mó tá thuyén xi 
Đông duong ra vào cảng An Độ. “9 


Wang Gungwu trong cuốn Nanhai trade tà 
cảnh thuong thuyền qua lại trên bién Nam Hải 
trước và sau công nguyên rất tấp nập. Dù bị nội 
thuộc nước Trung Hoa, người Việt vẫn nắm giữ tất 
cả hệ thống thương thuyén và các đường viễn 
duyên đến các nước Đông Nam Á và Ấn Độ, như 
đã từng nắm giữ trước kia. Phải đợi đến thời Ngũ 
Đại (907-960) và sơ diệp nhà Tống (960-1279) 
những thương buôn mới, người Trung Hoa (gốc) 
Việt (Chinese Yüeh) bắt đầu xuất hiện. Họ là 
người Việt bị Trung Hoa hoá hay người Trung Hoa 
bị tiêm nhiễm thói thích biển của người Việt bằng 
cách lập nghiệp chung với họ. (Wang Gungwu: 
trang 115) 


^9 Björn Landstróm. The Quest of India. Allen & Unwin, 
1964. 


525 


Trong cuốn sách Traditional Trade of Asia, 
C. G. F. Simkin viét ráng nguói Viét vién duong 
tới Ấn Độ và cháu Phi. Thương cảng chính ở vùng 
Hải phòng, sử Trung Hoa ghi rằng họ thiết lập 
đường hải thương, nhưng trên thực tế, các sứ bộ 
Trung Hoa chỉ quá giang trên các tàu thuyền 
Nam Man. 

Theo Simkin, đến thế kỷ thứ IV, tàu thuyền 
với thuỷ thủ đoàn Trung Hoa mới xuất hién.^7? 

Những tài liệu có giá trị tương tự như vậy có 
rất nhiều. Chúng tôi tin tưởng rằng thế lực của 
hải quân Việt Nam trước công nguyên có tầm vóc 
quốc tế. Dựa trên thế lực này mà ngành thương 
thuyền phát triển mạnh mẽ. 


10.20. Thế lực đường biển của Lạc Việt. 

Nếu chỉ đọc sách vở giáo khoa Việt Nam 
trong trường học, chúng ta không nghĩ rằng địa 
bàn của hàng hải Lạc Việt thời Hùng Vương lại 
rộng rãi bao la. Sự thật những hoạt động tàu 
thuyền này không chỉ trong địa phương nước ta 
mà tầm ảnh hưởng của nó có tính cách viễn 
dương. 

Trong cuốn sách The Birth of Vietnam, 
Keith Weller Taylor dựa trên ý kiến của nhiều học 
giả khác như Chikamouri, Bezacier, Manuel, đã 
nói rằng: “Bỏ qua khía cạnh kỹ thuật, văn minh 
Đông sơn ảnh hưởng manh mé từ những tiếp xúc 
hàng hải. Các hình vẽ và trang trí trên trống đồng 


170 C. G. F. Simkin. Sdd, tr. 36-37. 
526 


Dóng son luón luón tao nén y tuóng vé nhüng 
biéu tuong cüa nghé thuát hàng hái. Các thuyén 
chở đầy thuỷ thủ và chiến sĩ bao quanh bởi hải 
điểu và các loài hải sinh khác chứng minh một 
cách không thể lầm lẫn về tám ảnh hưởng của 
một thé lực dựa trên căn bản của biển cá", 

Theo lời dẫn của ông Bình nguyên Lộc: Một 
chỉ tiết tìm thấy trong Hậu Hán Thư của Phạm Việt 
đáng kể là quan trọng: “Dân Lạc Việt có đúc 
thuyền bằng dóng".^"? Khi bàn về dia chí vùng Đồ 
Sơn với thành NêLê thời Asoka, các tác giả Đồng 
Hồng Hoàn, Trịnh Minh Hiên đã viết: “Thúy kinh 
chú quyển 37 tờ 6b4-6 của Lịch Đạo Nguyên: "Bến 
đò Quan Tắc xuất phát từ đó (Nê Lê vùng bùn 
đen), song nó từ phía đông huyện đi qua huyện An 
Định và Trường Giang của Bắc Đái. Trong sông, có 
nơi vua Việt vương đúc thuyền đồng. Khi nước 
triều rút, người ta còn thấy dấu vết. Sông lại cháy 
về phía đông, cách sông có thành Nê Lê, người ta 
báo là do "vua A Dục dung"... 

Ngoài tàu dóng, dàn Viét düng cà tén dóng 
làm vũ khí. Tai thành Cổ loa, người ta đã đào duoc 
nhiều kho chứa hàng ngàn mũi tên bằng đồng vào 
năm 1957. Theo nhà sử học Phạm Cao Dương, 
quân đội nhà Thục là một tổ chức chuyên 
nghiép^^7. Khi bàn luận về những cuộc tranh đấu 


471 Keith Weller Taylor. Sdd. 

^7? Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 423. 

173 Đồng Hồng Hoàn, Trịnh Minh Hiên. Thành NêLê, Đồ Sơn - 
Thời Asoka. Nxb Từ điển Bách khoa - Hà Nội. 2008. 

^^ Phạm Cao Dương. Sdd, tr. 51. 


527 


của dân Việt Nam, D. R. SarDesai cho rằng với 
nhiều vũ khí bằng sát và bằng đồng duoc sử dung 
thời đó. Nhiều trận đánh lớn đã xảy rat”. 

Cũng qua những đoạn văn của ông Bình 
nguyên Lộc, ta có thể hình dung ra một "đế quốc 
văn hoá hàng hải” của người Lạc Việt trải dài từ 
Siberi, dọc bờ châu Á sang khắp hải đảo Đông 
Nam Á, qua Nam Án, xuống tán Madagascar. 
Chứng tích ông kể ra gồm có: trống đồng Đồng 
sơn tượng trưng quyền hành lãnh chúa, sự hiện 
diện của cây độc huyền cầm ở Nam Án, truyện cổ 
tích núi đá vôi Hoà bình ở Mã Lai, Nam dương, 
cách vác nước bằng ống tre ở Madagascar...*/9 

Một Học giả Pháp cũng có ý nghĩ tương tự 
về khả năng hải hành đi truyền bá văn hoá của tổ 
tiên ta. Bernard Philippe Groslier viết rằng: 

"^... dân cu Đông dương đã đóng vai trò quan 
trọng trong vùng Đông Nam Á. Cho dù java có 
thể là nơi con người xuất hiện trước hết, nhưng 
Đông dương luôn luôn là cái kho chứa nhân lực 
mà từ đó gửi đi khai hoá khắp vùng “””. 


10.21. Có hình thức quân thuỷ nào trước thời 
Hùng Vương? 

Tới đây, chúng tôi xin thêm vài phụ chú về 
các lực lượng quân thuỷ trước thời Hùng Vương là 


#5 D. R. SarDesai. Sdd, tr. 10. 

#5 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 348, 423-424, 757-758, 761. 
^7 Bernard Philippe Groslier. The Art of Indochina, 
translated by George Lawrence, Crown Publishers, 
Inc.,New York, 1962, tr. 39. 


528 


các bộ lac hải du. 


he Orang Laut or Sea E tribes who traditionally. 
lived off the sea in the coastal regions of.Singapore, > 
Peninsular Malaysia, the Riaus and Sümatra. 3 


Hinh 223 Một nhóm dán hải du vùng Đông Nam 
Á. 


Nhu dá nói ở trên, một số tiền nhân Việt tộc 
từ những vùng đất ngoài Biển Đông di vào xứ ta 
khi mực nước dâng lên trong thời Hậu Băng giá. 
Có nhiều giả thuyết cho rằng những thuyền nhân 
Đông Nam Á thời Tiền sử đã họp thành những bộ 
lạc hải du. 

David E. Sopher đã nghiên cứu những sinh 
hoạt đặc thù Đông Nam Á này và trình bày trong 
cuốn sách The Sea Nomads: A Study Based on the 
Literature of the Maritime Boat People of 
Southeast Asia”. 

Óng Cl. Madrolle tin ráng nguói Viét xua 
cüng thuóc các nhóm du muc trén bién nhu váy. 
Trong bài Le Tonkin Ancien (B. E. F. E. A. 
XXXVII), ông đã phát biểu ý kiến là ở Phước Kiến 
^? David E. Sopher. The Sea Nomads: A Study Based on the 


Literature of the Maritime Boat People of Southeast Asia. 
Lim Bian Han. Singapore 1965. 


529 


có một nhóm Việt tóc làm nghề chài lưới, hàng hải 
đã dùng thuyền gỗ hay mảng tre có buồm, hàng 
năm theo gió mùa, nhân gió bấc phiêu lưu theo 
dọc miền duyên hải rồi ghé vào miền trung châu 
sông Nhị, sông Mã (Việt Nam) Nhóm này cũng có 
phen xuống cả Nam dương, rồi lại nhân tiết gió 
nồm quay vé căn cứ. Một số đã ở lại sinh sống...” 


10.22. Gốc rễ của người Chiêm Thành 

Không như trường hợp người Việt, người 
Chăm (Chiêm Thành) là dân di cư đến sau. Dựa 
vào sử sách, Giáo sư Phan Khoang viết về những 
ngày đầu của Chiêm Thành như sau: 

Tổ tiên người Chăm từ các hải đảo Mã Lai, 
Nam dương tràn lên bờ biển Trung Việt ngày nay 
từ nhiều thế kỷ trước công nguyên. Ở đây, họ tiếp 
xúc với thổ dân là người Kiritas, thuộc giống 
Indonésiens; số người Kiritas không chịu họ chế 
ngự thì dồn lên các miền núi Trường Sơn, những 
người ấy sau này chúng ta gọi là Moi.*?? 

Căn cứ trên những tài liệu của Blust (The 
Austronesian Homeland, 57), của W. G. Solheim 
(Pottery and the Malayo Polynesians. Current 
Anthropology, 5. 1964), Peter Bellwood đưa ra giả 
thuyết là nhờ đường giao thương và trao đổi văn 
hoá ngang qua Biển Đông vào thiên kỷ trước công 
nguyên, người Chăm theo đến định cư ở vùng Sa 


^? Phạm Văn Sơn. Việt Sử Toàn Thư. Sài Gòn. 1960, tr. 29. 
^? Phan Khoang. Việt Sử Xứ Dàng Trong 1558-1777. Sài 
Gòn, 1967, tr. 35. 


530 


Huỳnh, Trung Việt ngày nay.*®! Dân Chiêm Thành 
như vậy, rất có thể phát triển từ các bộ lạc Hải du 
vùng đảo Bornéo. 

Dân Chiêm Thành có hai thị tóc Cau và Dua. 
Hai loại dừa và cau chính là cây dặc trưng mọc 
rất nhiều, khắp nơi ở đảo Hải Nam, cau được 
trồng nhiều ở vùng núi, còn dừa ở vùng ven biển. 
Thuyết mới nhất cho rằng một số người Chăm, rất 
có thể phát xuất từ Hải Nam, theo đường biển vào 
Trung-bộ Việt Nam. 

Vì khoa khảo cổ tìm thấy nhiều nhiều dấu 
tích Hoà bình/ Đông sơn tại khắp miền Trung 
Việt, giả thuyết này cho chúng tôi một ý tưởng 
mới về sử học cần được chứng minh: Công trình 
Nam Tiến của dân ta chỉ là sự trở về một phần đất 
cũ Lạc Việt hay chăng? 

Đế quốc Srivijaya 

Vì an ninh sinh mạng và tài sản của mình, 
các bộ lạc hải du tổ chức thành những lực lượng 
quân thuỷ để tự bảo vệ. Các nhà sử học như 0. W. 
Wolters cho hay đế quốc Srivijaya (tức nước Tam 
Phật Tề, có trước thế kỷ thứ X, gồm một phần 
Nam dương và Malaysia ngày nay) đã xây dựng 
hầu hết quân lực trên những tổ chức quân thuỷ 
này.4? 


^! Peter Bellwood. The Cambridge History of Southeast 
Asia, Vol. 1 From Early times to C 1800, edited by Nicholas 
Tarling, Cambridge University Press, 1992, tr. 130. 

482 Nguyên văn: “Srivijaya has been described as a purely 
maritime kingdom with virtually no hinterland and as 
having relied on Malay sea nomads as the major source of 
its power". 0. W. Wolters, The Fall of Srivijaya in Malay 


531 


10.23. Tổ chức quân thuỷ đầu tiên của nhân 
loại 

Theo các nhà nhân chủng học, tổ tiên các 
dân tộc Đông Nam Á đã xuất hiện từ lâu. Những 
nền văn minh Hoà bình Đông sơn tiêu biểu cho sự 
tiến bộ trong vùng, đứng riêng rẽ là các nền văn 
minh nước tiền tiến của nhân loại. Không một khu 
vực nào khác trên mặt địa cầu có môi trường 
thiên nhiên tuong tu như vậy. 

Trước đây hơn 60.000 năm, người Đông 
Nam Á đã đủ khả năng và phương tiện vượt biển 
để đưa các "thuyền nhân” sang sinh sống tại châu 
Úc.83 

Trong giai đoạn sáu chục ngàn năm, tính từ 
các chuyến đi Úc của người Đông Nam Á đến khi 
Vua Hùng dựng nước Văn Lang, chắc chắn đã có 
nhiều tổ chức hay lực lượng trên biển của dân ta 
được thành lập. Những tổ chức quân thuỷ này 
chắc chắn là những nhóm võ trang đầu tiên của 
nhân loại hoạt động trên mặt nước vùng Biển 
Đồng. 


History. Ithaca: Cornell Ủniversity Press, 1971, tr. 1-7. 
483 Jones, R. Sdd, tr. 743-782. 


532 


Chương 11 - Hàng hải và rễ bàn dia 
của dân tộc 


11.1. Ý kiến của ông Nhượng Tống 

Ông Nhượng tống, dịch giả cuốn sách Đại 
Việt sử ký Toàn thư Ngoại kỷ của Ngô sĩ liên và 
các Sử thần đời Lê, năm 1944; đã nhận định rằng 
người Việt Nam là giống dân Bách Việt về miền 
biển. Ông viết: 

"^ .. Dân Bách Việt chia ở hai miền; miền núi 
và miền bién. Trong dám dân miền biển có nước 
Việt đã từng diệt nước Ngô ở thời Xuân thu. Quốc 
gia thứ hai được tổ chức do dân miền núi là nước 
Nam chiếu. Mạnh hoạch, người đánh nhau với 
Khổng minh, chính là vị anh hùng nước này. Một 
quốc gia thứ ba nữa thành lập, đó là nước Việt 
Nam chúng ta. Trong ba nước ấy thì chỉ có nước 
ta còn đến ngày nay. Nước Việt, nước Nam chiếu 
đã lần lượt bị người Tàu chiếm lĩnh và đồng 
hoá..." 

Nói tóm lai, giống người Việt Nam chúng ta 
ngày nay là giống thuộc dòng Bách Việt về miền 
bién và vẫn ở đất này***. 

Theo ông Bình nguyên Lộc: vấn đề nguồn 
gốc dân tộc thì chỉ có hai quyển, là quyển của sử 
gia Nguyễn Phương và của Đào Duy Anh, vừa đây 
484 Ngô Sĩ Liên và các Sử thần đời Lê. Dai Việt Sử ký Toàn 
thư Ngoại kỷ. Bản dịch của Mạc Bảo Thần Nhượng Tống. 
1944, Dai Nam, California in lại, thập niên 1990. 

533 


có thém mót triét thuyét cüa giáo su Kim dinh, 
dựa trên một già thuyết về nguồn góc dân tộc ta. 
Chúng tôi có nghe ông Văn Tân đã bác thuyết của 
Đào Duy Anh và cho rằng vật tổ của dân ta là loại 
Rồng Rắn. 

Cuốn sách Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam 
của tác giả Đào Duy Anh, xuất bản năm 1950 tại 
nhà xuất bản Thế Giới- Hà Nội có lẽ là tập tài liệu 
quan trọng đầu tiên, nguyên cả cuốn sách bàn về 
vấn đề này. 


11.2. Những giả thuyết về nguồn gốc dân tộc 
Việt Nam 

Theo nhận xét của giáo sư Nguyễn khắc 
Ngữ vào thập niên 1980, vấn dé nguồn gốc dàn 
tộc Việt Nam tuy đã được khá nhiều học giả Việt 
Nam cũng như ngoại quốc bàn đến nhưng đến 
nay vẫn chưa có giả thuyết nào được coi là vững 
chắc. Ông chia các giả thuyết này thành 4 loại 
tiêu biểu: 

- Giả thuyết Con Rồng Cháu Tiên. 

- Giả thuyết Bách Việt. 

- Các giả thuyết của các tác giả Miền Nam. 

- Các giả thuyết của các tác giả Miền Bắc. 

Sau đó, ông Ngữ đưa ra một giả thuyết của 
chính ông. Trong cuốn sách Nguồn gốc Dân tộc 
Việt Nam (viết tắt NGDTVN) xuất bản ở Montréal 
năm 1985, ông cho rằng nguồn gốc chính yếu của 
nhân chủng Việt là từ hải đảo phương Nam: 

- Sắc dân đầu tiên sống trên dải đất của 


534 


chüng ta là gióng Melanesian dà theo gió müa di 
vào. 

- Sắc dân thứ hai đến xứ ta là giống Mã lai 
từ Nam dương di cư lên trong thời kỳ băng giá 
cuối cùng, cách đây từ 10.000 đến 50.000 năm. 

Những tài liệu do ông đưa ra chứng minh 
rằng người Việt và người Melanesian có cùng cơ 
cấu tổ chức gia đình cũng như phong tục tập quán 
giống nhau, cùng với đặc điểm nhân hình gần gũi. 
Dù sau hàng ngàn năm đô hộ của người Tàu, 
người Việt vẫn giữ được bản sắc Melanesian của 
mình. 

Học giả Trần trọng Kim viết về gốc tích 
người Việt Nam như sau: 

"Theo những nhà kê cứu của nước Pháp thi 
người Việt Nam và người Thái đều ở miền núi Tây 
tạng xuống. Có người Tàu và Việt Nam lại nói răng 
nguyên khi xưa ở đất Tàu có giống Tam miêu ở, sau 
bị giống Hán tộc đánh đuổi đi để chiếm giữ lấy 
vùng sóng Hoàng hà lập ra nước Tàu. Người Tam 
miêu phải ẩn núp vào rừng hay là xuống ở miền 
Việt Nam ta bây giờ. Những ý kiến ấy chưa có gì 
làm chứng cho đích xác. Người Việt Nam ta trước 
có hai ngón chân cái giao nhau, nên gọi là Giao chỉ, 
mà xem các loài khác, không có loài nào như váy, 
thì tất ta là một loài riêng, chứ không phải loài Tam 
miêu "^*^, 

Một giả thuyết nữa là của ông Bình nguyên 
Lộc trình bày trong cuốn sách khảo cứu khá lớn 


485 Trân Trong Kim. Sdd, tr. 5. 
535 


của ông, mang tựa dé là Nguồn gốc Mã lai của 
Dân tộc Việt Nam, Bách Bộc Sài Gòn, xuất bản 
1971. Tài liệu này đã được bàn cãi nhiều trong 
mấy thập niên sau khi nó ra đời, có người chống, 
có người bênh. 

Bài sơ khảo này trình bày lại một số ý kiến 
của ông Bình nguyên Lộc và thêm một số giả 
thuyết nữa về nhân chủng Việt Nam liên hệ đến 
hàng hải chưa biết đúng sai ra sao, nhưng tương 
đối mới lạ vào thời đó. 


Chüng INDONÉSIEN f 
| (cổ Ì Mã Lai, Đông Nam Á tiền si) | 


_Chủng Nam-Á 
| (Austroasiatic, Bách Viêt) | 


j L —— — — "—=———' 
Chàm Raglai Mnóng Khmer Viét Mường Tày Thái Mèo Dao 
Édé Churu Koho Xtiéng Thó Chit Nüng Cao-lan Pà-thén 


Sự hình thành các dân tộc Việt Nam 
Hinh 224 Chüng Cổ Mã lai còn được gọi là Chüng 
Indonesian hay Đông Nam Á tiền sử. 


Các cuộc sa lây trên đường đi tìm nguồn gốc 
dân tộc Việt Nam 

Theo Ông Bình nguyên Lộc, trên đường đi 
tìm nguồn gốc dân tộc Việt Nam, thiên hạ đã trải 
qua hai cuộc sa lầy rưỡi từ 1918 đến 1964, năm 
mà chúng tôi (lời Ông Bình) khởi thảo soạn sách 
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam: 
1/ Sa lầy thứ nhüt của hai ông L. Aurousseau và 
536 


H. Maspéro là chỉ dua vào sử Tàu. 

2/ Sa lây thứ nhi của tất cá moi người vì ngỡ rằng 
nguồn gốc dân ta ở tại giai đoạn Đông sơn. 

3⁄ Phân nửa một cuộc sa lầy thứ ba là không biết 
thuật ngữ Indonésien có nghĩa là gì. 

Cho đến năm 1964 thì đáng lý ra ta đã thoát 
khỏi được cuộc sa lầy thứ ba đó, nhưng ta vẫn 
không thoát... " 

Và... cho đến khi chúng tôi hoàn tất sách này, 
có nhiều học giả cho rằng thuyết của ông Bình 
nguyên Lộc cũng... sa lây. 


11.3. Bác sĩ Trần đại Sỹ, một ánh sáng mới? 

Bác sĩ Trần đại Sỹ là người diễn giảng khoa 
Lịch sử và Triết học Á châu tại Viện Pháp Á. Ông 
đã trước tác 20 tác phẩm tổng hợp y học bằng 
Pháp văn và rất nhiều sách bằng Hoa văn, Việt 
văn. Trong những tác phẩm của ông, độc đáo nhất 
là các bộ trường thiên lịch sử tiểu thuyết: Anh 
hùng Lĩnh nam, Động đình hồ Ngoại sử, Cám khé 
Di hận, Anh hùng Tiêu sơn, Thuận thiên Di sử, 
Anh hùng Bắc cương, Anh linh Thần võ, Nam 
quốc Sơn hà... 

Trong thập niên 1990, Bác sĩ Trần đại Sỹ 
cho biết trong khi khảo cứu nguồn gốc tộc Việt, 
ông đã dùng phương pháp y khoa nhiều nhất, và 
khoa học mới đây. 

Với lý luận y khoa, với anatomie, với lý 
thuyết y học mới về tế bào, với những khai quật 
của người Pháp tại Đông dương, của Việt Nam, 


537 


của Trung Quốc cùng hệ thống máy móc tối tân 
đã giúp tôi (lời Ông Sỹ) phân loại xương sọ, xương 
ống quyển, cùng biện biệt y phục của tộc Hoa, tộc 
Việt, rồi đi đến kết luận về lãnh thổ nước Văn 
lang tới hồ Động đình. 

Vị bác sĩ này nhắc lại lời tuyên bố của các 
giáo sư đồng nghiệp khi hay biết công trình của 
ông như sau: "Tir nay không còn những giả thuyết 
về nguồn gốc tộc Việt nữa, mà chỉ còn lại công 
cuộc tìm kiếm của ông." Theo lời chú thích của 
bài Biên cương nước Cổ Việt do ông viết thì 
"chính công trình nghiên cứu của tác giả đã kết 
thúc cuộc tranh luận 90 năm qua về Nguồn gốc 
Dân tộc Việt Nam". 

Tóm tắt kết quả công cuộc tìm kiếm của 
Bác sĩ Trần đại Sỹ như sau: 

- Nguồn gốc tộc Việt, lãnh thổ tộc Việt tương tự như 
các nhà cổ học. 

- Các nhà cổ học coi lãnh thổ Việt bao gồm phần 
phía Nam sông Trường giang, lấy mốc là hồ Động 
đình. Tộc Việt sống rải rác từ phía Nam sông 
Trường giang xuống mãi vịnh Thái lan. 

sau này tộc Việt, tộc Mã đã giao tiếp với nhau ở 
vùng Kampuchea, Nam Việt Nam. Tộc Việt hỗn 
hợp với tộc Ấn ở phía Tây Thái lan. 

giống Thái, một trong Bách Việt chính là tộc Thái 
từ Tượng quận, Bắc Việt di chuyển xuống lập ra 
nước Lào, nước Thái. 

người Việt từ sông Trường giang, từ Phúc kiến đi 
xuống Bắc Việt Nam, không có nghĩa ở Bắc Việt 


538 


khóng có gióng Viét, phái doi ho di cu xuóng mói 
có. Mà có nghia là nguói Viét di chuyén trong dát 
Việt89, 


11.4. Các nguồn gốc khác biệt giữa văn hoá, 
quốc gia và dân tộc 

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng các công việc đi 
tìm (1) nguồn gốc của văn hoá, (2) sự hình thành 
quốc gia và (3) gốc rễ của dân tộc, chỉ là một vấn 
đề. Sự thực không phải như thế. 

Trong một nước, ta thấy dân chúng có vẻ 
như thuộc cùng một dân tộc và chung nhau một 
nền văn hoá. Tuy vậy, ba thứ văn hoá, quốc gia và 
dân tộc đã đến từ ba khởi điểm khác nhau, cả thời 
gian lẫn thời gian. Loài người vốn là một động vật 
ưa đi chuyển, luôn luôn di tìm kiếm môi trường để 
dễ dàng sinh hoạt. Thế nên, dân chúng một nước 
có thể từ xa di cư đến, trong khi văn hoá, ngôn 
ngữ thường chịu ảnh hưởng địa phương và thay 
đổi theo sinh hoạt tại chỗ. 

Trường hợp chủng Bách Việt (hồi xưa sinh 
sống dọc duyên hải nước Trung Hoa ngày nay) 
đáng kể là một thí dụ điển hình về sự phức tạp 
giữa các yếu tố quốc gia, chủng tộc, văn hoá. 
Những học giả Trung Hoa học tăm tiếng nhất đều 
đồng ý là một chủng lớn cư ngụ trên một địa bàn 
rộng như vậy không thể bị hoàn toàn tiêu diệt hay 
hơn nữa, tự động biến mất. Con cháu những nhóm 
Việt này vẫn còn ở đó, nhưng khi cái "gốc" hay 


486 Vương Kỳ Sơn. Sdd, tr. 215-241. 
539 


"căn cước" đã mất, sự hiện diện "trên giấy tờ” vé 
chủng của họ trong xã hội không còn đáng nói 
nữa. Cùng ý này, Harold J. Wiens viết rằng: 

"Khi dán Bách Việt dá bị Hán hoá, sinh hoạt 
như dân Tàu, người Trung Hoa không còn bận 
tâm đến sự hiện diện của những giống dân dị 
chung này nữa một khi dám người này dá mát di 
cái tổ chức "quốc gia" của họ.*® 

Ngày nay nhiều người sống tại vùng Đông Á 
thường tự nhận họ là người Tàu Trung nguyên hay 
con cháu Hoàng đế. Sự thật họ thuộc các chủng 
tộc khác hàn với người Tàu gốc rễ vùng Hoàng hà, 
sông Vị. Những "người Tàu tưởng tượng" này quên 
rằng lãnh thổ cũ của họ đã bị xâm lăng, tiền nhân 
của họ đã bị kẻ thù truy diệt. Nước Trung Hoa 
thống nhất ngày nay to lớn đã bao trùm lên nhiều 
quốc gia mất gốc cùng những người dân vong quốc 
bị đồng hoá không còn nhớ được tổ tiên của mình. 

Cùng với các học giả Á đông học khác đi 
trước ông như Needham, Fitzgerald..; Stan 
Steiner đã nghiên cứu tinh thần tự chủ, y chí 
quyết tâm bảo vệ nòi giống và lãnh thổ, tính quật 
cường chống xâm lăng được tìm thấy nơi những 
người dân hàng hải sống trên tàu thuyền. Cả 
những người đánh cá hay nông dân làm ruộng 
nước đều sẵn có tinh thần độc lập, không chịu 
Hán hoá.**? 


^ Harold J. Wiens. China's March Towards the Tropics, 
Conn. 1954, tr. 114-115. 
488 Stan Steiner. Sđd, tr. 71. 


540 


Đối với Việt Nam, nguồn góc dân tộc lâu 
đời, đi trước cả thời lập quốc khá lâu. Việc nghiên 
cứu ca dao, tục ngữ có thể dẫn dắt ta một phần 
con đường tìm nguồn gốc, nhưng không đi được 
xa vào quá khứ. Ông Bình nguyên Lộc quả quyết 
rằng: “Muôn ngàn nỗ lực để phanh phui các yếu 
tố văn hoá như ca dao, ngôn ngữ, cổ tích cũng 
không bao giờ cho ta biết nguồn gốc của dân tộc 
Việt Nam thật đúng ”.*°° 


11.5. Chìa khoá có thể ở ngay trong túi 

Nhiều cuộc khai quật cổ vật mới đây tại Việt 
Nam đã cho phép các nhà nghiên cứu có một cái 
nhìn mới và đúng đắn hơn về tình trạng đất Việt 
cổ thời với những nền văn hoá bản chất dân tộc, 
phát sinh tại chỗ, liên tục tiến triển và không bị 
ảnh hưởng ngoại lai. Giáo sư sử học Trần Quốc 
Vượng cho rằng: “Thành tựu quý giá nhất của giới 
khảo cổ học Việt Nam trong mấy chục năm qua là 
làm sáng tỏ sự phát sinh và phát triển tại chỗ của 
nền văn minh châu thổ sông Hồng, với bề dầy thời 
gian diễn tiến của nó (vài thiên niên kỷ trước 
công nguyên tới một vài thế kỷ sau công 
nguyên) '*°9. 

Từ sau năm 1985, tức thời gian ông Nguyễn 
khắc Ngữ phát hành sách Nguồn gốc dân tộc Việt 
Nam đến nay, những giả thuyết khác về nguồn 
gốc dân tộc vẫn tiếp tục được đề ra. Tuy vậy, hầu 


^$? Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 893. 
49? 'Trần Quốc Vượng. Sdd, tr. 54-55. 


S41 


hết các giả thuyết này đều bi ámảnh quá dáng vi 
ý niệm về những cuộc di dân từ Nam đảo tiến vào 
nước ta. Cũng như trước đây có một số người đã 
từng yên tâm nghĩ rằng người Việt Nam là con 
cháu các giống người di cư đến từ Trung Hoa, từ 
Tây tạng, từ Đông Âu, từ nước Việt thời chiến 
quốc... 

Một quan điểm mà chúng tôi trình bày qua 
cuốn sách này là sự liên tục trong tiến trình hàng 
hải của dân ta. Đặc điểm này không thể vì ngẫu 
nhiên lại phù hợp với sự liên tục về tiến trình sinh 
hoạt văn hoá của người Việt Nam. Các chứng cớ 
này hiển nhiên tự nó đã mạnh mẽ nói đến một yếu 
tố quan trọng về nhân chủng mà từ lâu hầu như 
vô tình bị quên lãng. Đó là yếu tố bản địa của 
nguồn gốc dân tộc. 

Lý do tại sao các nhà nghiên cứu nhân 
chủng lại cứ hüa nhau di tìm nguồn gốc ở 
những"giả thuyết xa xôi đâu đó" thật là khó hiểu. 
Xưa nay có ít người chịu lưu tâm tìm hiểu đến 
nguồn gốc chúng ta ngay trên vùng đất quê 
hương hiện thời. Chúng tôi kêu gọi sự nỗ lực đóng 
góp của mọi người theo chiều hướng này, trước 
khi đi tìm kiếm ở những nơi xa xôi khác. Trường 
hợp quan niệm "bản địa" này cho dù có sai lầm 
chẳng hạn, nó cũng giúp chúng ta dò tìm ra được 
những con đường khác đúng hướng hơn để tiếp 
tục đi tới. 

Chuyện "tìm chìa khoá xe" hån ai cũng gặp. 
Có những nhà nghiên cứu hăng hái, nhưng lại chỉ 


042 


nghi đến những noi xa. Thật chẳng khác chi việc 
chüng ta quynh quáng so di làm tré, thác duc cá 
nhà chay toán loan di kiếm chia khoá ở ngoài 
đường ngoài ngõ, trong khi chúng ta không ngờ 
chìa khoá ấy vẫn nằm trong túi áo tự ngày hôm 
qual 

Các dữ liệu mới chỉ tìm thấy cách đây vài 
chục năm như trên đã làm thay đổi cách suy nghĩ 
của các nhà khảo cổ học về sự tiến triển của các 
nền văn minh trên trái đất. Việc tìm thấy nền văn 
minh Đông Nam Á rất sớm đó có thể khẳng định 
các dân tộc ở vùng này là có liên hệ chủng tộc với 
nhau. Họ hoàn toàn không phải là hệ quả của các 
chủng tộc khác từ Trung Hoa tới. 


11.6. Biển Đông 74.000 năm trước, Bà mẹ 
Thiên nhiên 

Biển Đông đã từng cưu mang người dân Việt 
Nam và Nhân loại. ?! Theo Oppenheimer, 
85.000 năm trước, đất nước Việt Nam chúng ta đã 
có người hiện đại từ châu Phi di dân qua sinh 
sống; trong khi Miền Bắc Trung Hoa (trung 
nguyên) sự hiện diện của người hiện đại bị chậm 
đi tới khoảng 35.000 năm sau đó. 


491 http://www.bradshawfoundation.com/journey/ According 
to the supporters of the genetic bottleneck theory, between 
50,000 and 100,000 years ago, human population suffered a 
severe population decrease—only 3,000 to 10,000 
individuals survived— 


543 


Population size 


Popy ilon -—-—— 


99,090 49,000 42,000 «9,000 ›n, se 
Years dalare pretent 


THE VARIATION IN HUMAN POPULATION SIZE OVER THE PAST 100,000 YEARS, NOTE THE USE OF 
A LOGARITHMIC SCALE ON THE VERTICAL AXIS (10* = 1,000, 10* = ! MILLION, ETC). 
Hinh 225 Khi hoá diém son Toba (Indonesia) nó 
ra, hầu hết nhân loai bị tiêu diệt. Trong số người 
sống sót hiếm hoi có cw dân vùng đất hiện nay 
của Việt Nam. Đại chủng Việt bắt đầu bành 
trướng sau khi môi trường sinh sống tốt đẹp trở 
lại. 


Biển Đông với môi trường thông thoáng gió 
nước, có lẽ đã cưu mang những tiền nhân này. Gió 
và dòng nước tự nhiên đưa ô nhiễm ra ngoài, nhân 
loại phát triển trở lại cho đến ngày nay... 


544 


JOURNEY OF MANKIND' INTERACTIVE TRAIL ADAPTED FROM 'OuT OF ' 
EDEN' / 'THE REAL EVE', STEPHEN OPPENHEIMER © 2003 1 


pi “ 90.000 - 85,000 
Sẻ À "7... 


74,000 Mt Toba 


Super-erupbon of Mi Toda 
Sumatra. cauting a 6 year 
nuciear winter and mstant 
1000 year ice-age wiih a 
drame population ornsh 
to iess man 
canic ash from the 
ion up 1o 5m deop 
M covered India A Pakistan 


45,000 - 40,000 


Groups from the east Asian 
coast moved west through 
the ceniral Asia sieppes 
towards North Asia 
From Paistan they moved 
into Central Asia, and from 
Indo-China through Tibet 
into the Qing-hai P(aleau 


Hinh 226 Tién trinh di dán tir cháu Phi tói dát 
Viét 


545 


Hinh 22 7Di dán tir Dóng "Nada Á lén Bác Á và à sang 
Cháu My. 


11.7. Dân Việt trong môi trường Đông Nam Á 

Trên bản đồ ngày nay, Việt Nam có vẻ như 
chiếm vị trí ở phía Bắc vùng Đông Nam Á. Tuy 
vậy, vào thời tiền sử, nước ta nằm đúng trong khu 
trung ương của toàn thể vùng này. Trước khi 
người Hoa Hạ nam xâm, khu vực từ châu thổ sông 
Hoài xuống phía Nam sông Dương tử qua đến 
biên giới Việt Nam thực sự đã thuộc vào Đông 
Nam Á trên các phương diện về địa lý và sinh 
hoạt văn hoá. 

Học giả Anthony Reid nhận thấy rằng 
“nguồn gốc chung của tổ tiên những người Đông 
Nam Á” là một một sự kiện có thể giải thích được 
một phần nào do sự tương đồng ngôn ngữ của các 
sắc dân trong vüng^?. 

Vào thời tiền sử, nhiều bộ tộc Việt đã sinh 
sống tại duyên hải Trung Hoa ngày nay. Địa bàn 
của họ nằm trên các vùng châu thổ những con 


42 Anthony Reid. Sdd, tr. 3. 
546 


Sông Hoài, Duong tử, Tây giang, sóng Hồng, sóng 
Mã. Một số nhà ngữ hoc dá tim ra nhiều chứng có 
hién nhién ráng nhüng bó tóc goi chung là Viét này 
lúc xưa cùng nói một loai ngón ngữ NamÁ giống 
như thứ ngôn ngữ người Việt Nam đang sử dụng 
ngày nay. Hai tài liệu như sau: 

(1) J. Norman và T. L. Mei The 
Austroasiatics in ancient South China, some 
lexical evidence trong Monumenta Serica, 32 
[1976]. 

(2) E. G. Pulleyblank, Chinese and their 
Neighbors in Prehistoric and Early Historic 
Times, trong The Origins of the Chinese 
Civilization David N. Keightley biên tập, 
University of California Press, 1983, trang 437- 
438.) 

Nuóc Viét Nam và Bién Dóng cüa chüng ta 
nằm đúng vào khu trung ương của Đông Nam Á. 
Chính nơi đây vào cuối thời Băng Đá, khi nước 
biển dâng lên, làm ngập vùng đất thấp 
Sundaland, một cuộc di dân từ biển vào bờ đã xảy 
ra. Những người dân "nước" đầu tiên theo các 
dòng sông như sông Hồng, sông Mã, sông Mê 
kông... chạy vào đất liền. 

Hai nền văn hoá sông biển và núi non lần 
đầu đã kết hợp trên quê hương ta, sau này tạo 
nên cái nền móng sinh hoạt văn hoá chung của 
toàn vùng Đông Nam Á. 

Hai chục ngàn năm trước, nền văn hoá Hoà 
bình phát khởi. Tiến trình đó liên tục từ thời Đồ 


S47 


Đá qua thời Đồ Đồng, rồi rực sáng với nén văn 
hoá Đông sơn vào thiên kỷ thứ nhất trước Công 
nguyên. Những người "dân nước" từ vùng Biển 
Đông tiến vào đất liền Việt Nam đã mang theo cả 
những đặc tính của ngôn ngữ và triết lý cuộc đời: 

- Việt ngữ là loại ngôn ngữ nhuốm màu hàng 
hải. Tuy được đề nghị sắp xếp vào họ NamÁ trong 
lục địa, nhưng Việt ngữ lại có nhiều điểm tương 
đồng với ngôn ngữ Nam đảo ngoài Thái bình 
dương 53. 

- Về triết lý, Bernard Philippe Groslier nhận 
xét rằng quan niệm và niềm tin của dân Việt về 
biển cả thật sâu đậm. Ông viết như sau: Biển cả 
trải dài, vượt cả ra ngoài chân trời và tầm hiểu 
biết của con người, gợi ra cái ấn tượng về nguồn 
gốc của muôn loài, cả đến một thế giới trước khi 
khai thiên lập địa và cũng là nơi quê hương cho 
người chết trở về ^, 

- Hầu hết các phát minh thuyền bè, buồm, 
chèo, lái... của nhân loại ngày nay đều có gốc rễ 
từ bán đảo Đông dương. Chừng 60.000 năm trước, 
khi những nhóm cư dân Đông Nam Á đầu tiên 
dùng bè vượt biển tới Úc châu, tiền nhân Việt tộc 
chắc chắn cũng đã dùng phương cách di chuyển 
như vậy. Nhiều tiến bộ về kiến trúc thuyền bè đã 
đạt được và thành quả đáng kể nhất có lé là cách 
sử dụng phối hợp tài tình hai hệ thống buồm và 
xiếm. Nhờ vậy, một số loại ghe thuyền ở Việt Nam 


^93 Anthony Reid. Sdd, tr. 3. 
14 Bernard Philippe Groslier. Sdd, tr. 21. 


548 


có thể tu nó lái lấy và giữ hướng di trong nhiều 
ngày dài, không cán phải sửa đổi tay lái”. 

Hoà bình và Đông sơn là những nền văn hoá 
đầu tiên của nhân loại toả rộng ra khắp nơi bằng 
đường hàng hải. Oswald Menghin đã nhận xét 
rằng: “dù một nền văn minh nào đó có phát khởi ở 
đâu chăng nữa, có rực rỡ đến thế nào di nữa, sự 
truyền bá cũng cần một nền văn minh hàng hải 
làm phương tiện chuyên chở ngang qua biển cả ra 
hải đảo xa xăm, vượt đại dương tới đất mới như 
Mỹ châu. "99, 

Chưa có một nền văn hoá nào trên địa cầu 
này mà địa bàn lại rộng rãi, vượt cả các đại dương 
bao la đến như vậy. Nước Văn lang là quốc gia 
được thành lập sớm nhất ở Đông Nam Á. Hình ảnh 
chiến sĩ và chiến thuyền ghi khắc trên trống đồng 
gần 3.000 năm trước đây cho thấy rõ sự hiện hữu 
của một lực lượng thuỷ quân có tổ chức chặt chẽ 
và lâu đời nhất thế giới trên đất nước Việt Nam. 


11.8. Đông Nam Á, vùng đất thuận hảo cho sự 
sinh tồn của con Người 

Đi theo thuyết Darwin, nhiều khoa học gia 
hiện nay đồng ý với nhau về tiến trình loài linh 
trưởng (primate) tiến hoá thành loài người đã 
diễn ra tại Phi châu. Từ chỗ đó, loài người mới di 


4 Pierre Huard và Maurice Durand. Sdd, tr. 232. 
^96 Oswald Menghin. Sdd, tr. 83-97. 


549 


chuyển qua các noi khác trên dia cầu”. 

Tuy vậy vẫn còn nghi vấn về "Đông Nam Á 
có thể đã là nơi phát tích một nhánh chủng tộc 
riêng của loài người" không? Có mấy khám phá 
mới đây như sau: 

- Tại Mandalay, Miến điện năm 1979, người ta tìm 
ra nhiều xương hoá thạch của loài Primate lâu tới 
40 triệu năm. Vì chứng tích này cổ hơn bất cứ nơi 
đâu trên trái đất nén đã có kết luận rằng: loài 
Primate thoạt tiên sinh sống trong vùng Đông 
Nam Á trước, sau mới di chuyển ngang qua khu 
vực Tây Á châu rồi sang Phi châu. 

- Trong giai đoạn tiến hoá của loài người, giống 
Homo-Erectus (người đứng tháng) có lẽ tồn tại lâu 
nhất tại vùng đất liền Đông Nam Á, lâu hơn tại tất 
cả các nơi khác trên địa cầu, kể cả Phi châu và Âu 
châu ^9. 

- Học giả Thái lan Sumet Jumsai tìm ra rằng chỉ 
có 3 vùng trên trái đất thuộc vòng đai nhiệt đới là 
thuận hảo cho sự sinh tồn của loài người trong 
thời Băng đá. Đó là vùng bình nguyên sông 
Amazone Nam mỹ, vùng Trung Phi châu và vùng 
Đông Nam Á. Ông so sánh tình trạng như sau: Mỹ 
châu thời đó chưa có người, Phi châu có nhiều 


497 


Richard E. Leakey và Roger Lewin. Origins: The 
Emergence and Evolution of Our Species and Its Possible 
Future. MacDonald and Jane's, London. 1977, tr. 88. 117. 
^98 Sumet Jumsai. Sdd, tr. 2. 
^9 Brian M. Fagan. People of the Earth, An introduction 
World Prehistory. Harper Collin Publishers, New York. 
1992, tr. 155-156. 


550 


giống thú dữ và khu duyên hà, duyên hải không 
có dấu tích sinh hoạt loài người. Chỉ còn vùng 
Đông Nam Á mới thực sự là nơi hội tụ những điều 
kiện tiện loi dé cho loài người sống sót. (Naga, 
trang 3.) 
- Constance Mary Turnbill viết trong sách Lich sử 
Mã lai Á, Tân gia ba và Brunei như sau: "Những 
khu rừng già (nhiều mưa) Đông Nam Á, với những 
nguồn thực phẩm đồi dào; nhiều loại cây trái, súc 
vật và tôm cá; có lé là một trong những môi 
trường sinh hoạt sớm sủa và thuận tiện nhất để 
nhân loại tiến hoá "509, 

Ronald Provencher còn phỏng đoán loài 
người tiền sử đã xuất hiện sinh sống tại Đông 
Nam Á từ 2 triệu năm trước dáy.??! 


11.9. Người Vượn, Người Cổ và Người Khôn 
ngoan trên đất nước ta 

Mười mấy ngàn năm trước, môi trường 
Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam, đã được chứng 
minh là nơi thuận tiện cho việc gây giống và trồng 
cấy những cọng rau, cây trái đầu tiên. 

Với những thành tựu của người dân thuộc 
các nền văn hoá Hoà bình - Bắc sơn, lịch sử dân 
tộc ta cũng như cả vùng Đông Nam Á bước vào 
một bước ngoặt lớn: một trung tâm nông nghiệp 
50 Constance Mary Turnbill A History of Malaysia, 
Singapore and Brunei; in tai Hong Kong. 1989, tr. 7. 

51 Ronald Provencher. Mainland Southeast Asia: A 


Anthropological Perspective. Goodyear Publishing 
Company, California 4/ 1975, tr. 17. 


551 


vào loại sớm nhất của nhân loại dá ra đời vào 
khoảng vạn năm trước. Con người từng bước giã 
từ hái lượm, săn bắn bước vào cuộc sống sản 
xuất°. 

Sự kiện quan trọng không kém trong ngành 
Tiền sử học là những khám phá mới đây về nhân 
chủng. Kể từ năm 1960 đến nay, khoa khảo cổ đã 
phát hiện nhiều di tích quan trọng chứng minh sự 
có mặt của người vượn, người cổ và người khôn 
ngoan trên đất nước ta. Một số tài liệu được Giáo 
Sư Phan huy lê gọi là "vô cùng quan trọng" để tìm 
hiểu quá trình chuyển biến từ Homo-Erectus sang 
Homo sapien (người khôn ngoan.) Đây là vấn đề 
đã và đang được các nhà nhân chủng học trên thế 
giới hết sức quan tâm. 

Sau khi duyệt qua những khám phá trong 
thập niên 1960 về người vượn Thẩm Khuyên, 
người vượn Thẩm ồm, người cổ Hang Hùm, người 
khôn ngoan Kéo Lèng; các giáo sư Phan huy lê, 
Hà văn tấn và Hoàng Xuân chinh mạnh dạn kết 
luận rằng: Trên đất nước ta hàng mấy chục ngàn 
năm trước đã từng diễn ra quá trình tiến hoá từ 
người vượn thành người hiện đại.°°3 

Ngày nay, Việt Nam là nơi lôi cuốn nhiều 
nhà khoa học đến nghiên cứu về tiến trình nhân 
chủng. Nhà Nhân chủng học Russell Ciochon5®%, 
tác giả bài The Ape That Was, và nhà Khảo cổ học 
502 Lịch Văn hoá Việt Nam. 1988, tr. 36. 

903 Zich Văn hoá Việt Nam. 1988, tr. 35. 


54 Russell Ciochon, The Ape That Was. Natural History. 
November 1991. 


552 


John Olsen đã khám phá ra nhiều chứng tích ở 
Việt Nam cho thấy giống người vượn khổng lồ 
Gigantopithecus cao 10 bộ Anh đã từng sinh sống 
đồng thời với giống người Homo-Erectus trong 
khoảng thời gian rất lâu dài, dài tới 500.000 
năm.°°° 

Brian M. Fagan cho biết tại những hang của 
Làng Trang, Việt Nam, người ta tìm thấy di cốt 
của người Homo-Erectus cổ tới 500.000 năm. 
Chứng tích này thuộc loai cổ nhất Đông Nam Á.°98 


11.10. Nơi khai sinh nền Văn minh Nước và 
Văn minh Thực Vật 

Đất nước chúng ta nằm trong vùng nhiệt đới 
gió mùa. Có nhiều ý kiến khác nhau về ảnh hưởng 
vị trí đối với trình độ sinh hoạt của dân ta. 

Một số nhà địa lý và nhân chủng học đã cho 
rằng nền Văn minh Việt Nam đặt trên vị trí “bình 
nguyên nhiệt đới 5°”. Tuy vậy, văn minh của chúng 
ta không hoàn toàn mang tính cách của một bình 
nguyên nhiệt đới vì các lý do như sau: 


- Về vị trí, lãnh thổ Việt Nam không nằm 


505 John Olsen. Southeast Asia: A Past Regained. Time life 
Books, Virginia. 1995, tr. 16-17. 

56 Brian M. Fagan. Sdd, tr. 129. 

577 Thái Văn Kiểm. Những đặc điểm của nền văn minh Việt 
Nam. Trong Tuyển Tập Ngôn ngữ Văn tự Việt Nam, Dòng 
Việt. San José. 1993, tr. 141-151. 


553 


sâu trong nội dia mà lai nằm cạnh Biển Đông. Việt 
Nam có lé là quốc gia độc nhất trong đất liên 
nhiệt đới mà một phần duyên hải lại mang tính 
chất riêng biệt của hải đảo. Linda Norene Shaffer 
cho rằng trải dài suốt mấy trăm hải lý, bờ biển lồi 
lõm Trung Việt có đặc tính rõ rệt của hải đảo 
nhiều hơn các đặc tính thuộc vé lục địa°°°. 

- Về văn hoá, người Việt Nam hướng đến các 
hoạt động về nông nghiệp và hàng hải. Dân ta 
không nhận ảnh hưởng từ một nền văn minh 
thạch đá nào như các dân tộc khác sống trên 
những bình nguyên nhiệt đới như Ai cập, Mễ tây 
cơ v. v... Mặc dù tiến bộ sớm nhất Đông Nam Á, 
người Việt Nam không bao giờ theo đuổi chiều 
hướng xây cất dá khối nặng né nhu các dân tộc 
láng giéng Nam duong, Khmer, Lào... 

Hoc giả Sumet Jumsai đã dùng ý kiến của 
hoc giả Buckminster Fuller để viết phán kết luận 
cho quyển sách khá nổi tiếng của ông là cuốn 
Naga: Cultural Origins in Siam and the West 
Pacific? như sau: Buckminster Fuller đã bị 
thuyét phuc và mong ráng vi su sóng cón cüa 
nhân loai trong tuong lai, con người nén noi theo 
chân ly "nước" đó mà tiết kiệm vật liệu, năng 
lượng v.v... ?!? 

Vì những lý do hiển nhiên như vậy, các nhà 


508 J inda Norene Shaffer. Sdd, tr. 3. 

509 Sumet Jumsai. Sdd, tr. 174. 

510 Nguyên văn: He (Fuller) was convinced that future 
worlds will survive only if humans create more by using less 
less material, less weight, less energy, etc. 


554 


kháo có nhu Carl Sauer, Solheim dá tin tuóng 
Đông Nam Á là nơi thuận tiện nhất dé con người 
có thể dễ dàng chuyển biến cây rừng cỏ dại thành 
rau trái trồng trọt được trong vườn. Chỉ nhờ 
những sự thuần hoá đó, nhân loại mới sản xuất 
thêm nhiều thực phẩm. Vì không còn phải nay đây 
mai đó, tốn kém quá nhiều thời giờ để gom nhặt 
thực phẩm một cách khó khăn, tiền nhân đã bắt 
đầu định cư lại. Cùng với nền văn minh hàng hải, 
một nền văn minh thực vật đã xuất hiện rất sớm 
sủa. 

Lawrence J. Ma thuộc University of Akron 
nghĩ rằng giống người Homo sapien xuất hiện rất 
sớm tại Đông Nam Á, sau này là tiền nhân của 
chủng loại Austroloid. Ông Ma ước lượng thổ dân 
vùng này khởi sự gia súc hoá loài vật và trồng trọt 
từ 15.000 trước đây, tức là sớm sủa hơn dân vùng 
Tây nam Á châu (hay Bán nguyệt Phì nhiêu) tới 
5.000 nám?!!, 

Nước Việt Nam nằm trên một bán đảo có 
nhiều vùng châu thổ rất thấp ở về phía cực Đông 
Nam của lục địa Á châu. Quanh năm khí trời ấm 
áp, nhiệt độ tuy cao nhưng đều đều ít thay đổi. 
Ánh nắng mặt trời chan hoà, vũ độ thường niên 
rất cao và bầu trời ít khi u ám. Hai mùa gió Đông 
Bắc, Tây nam đối nghịch đem theo hai mùa mưa 
nắng rõ rệt. Trên có rừng ngăn chặn lối di, dưới 


51 Lawrence J. Ma. Cultural Diversity. Trong cuốn sách 
Southeast Asia, Ream of Contrasts; edited by Ashok K. Dutt, 
Westview Press, Colorado. 1985, tr. 54. 


555 


có bién mở rộng đường qua nhiều xứ sở. Dia thế 
và môi trường như vậy được kể là độc nhất, không 
có vùng đất nào trên thế giới tương tự như vậy. 


11.11. Dân cư đất liền và hải đảo 

Nói chung, đất liền luôn luôn chiếm ưu thế 
hơn hải đảo về môi trường sinh sống cho con 
người. Đặc biệt trong thời tiền sử, khi kiến thức 
và phương tiện còn yếu kém, những hòn đảo nhỏ 
bé thường hoang vắng không có người ở. 

Điều chắc chắn là nếu có khả năng để tự do 
chọn lựa, "Người Khôn ngoan" đương nhiên đã 
chọn lựa được sinh sống trên bán đảo Đông dương 
còn hơn là phải cư trú trên các hải đảo xa xôi 
ngoài khơi (như các đảo Nam dương và Đại dương 
châu), hay vùng đất giá lạnh (đất Hoa bắc ngày 
nay.) Khi đó cả hai nơi này rất ít người cư ngụ. 

Lịch sử nhân loại chứng minh rằng các nền 
văn minh lớn đều phát sinh từ ven bìa lục địa, nơi 
những vùng duyên hà duyên hải. Lễ thường cũng 
thấy rằng loài người sinh sôi nẩy nở đông đúc hơn 
ở trên lục địa, sau đó mới di cư qua các hải đảo. 
Khoa khảo cổ nhờ dựa vào cách định tuổi Carbon 
14 đã cho biết sự chiếm ngự các đảo ngoài biển 
chỉ mới xảy ra gần đây mà thôi. 

Từ thời cổ cho đến ngày nay, trừ ra trên 
những hòn đảo to lớn như Anh quốc, như Nhật 
bản; mức sống của dân cư các hải đảo rõ rệt là 
thua kém dân trên đất liền rất xa. Trong cổ thời, 
hải đảo dù có vĩ đại cỡ Úc châu cũng rất vắng vẻ, 


556 


ít có dấu chân người! 


“a, Hawai 1 
` 


Polynesian forebears tu: 


+, Marquesas 
ui 


- 300 AD 


LI 
Pitcairn 


Easter 
1000 AD 


d» Zealand 


A 1 
Melanesian forebears 
Hinh 228 Loài người từ đất liền đến cư trú trên 
các đảo rất trế°12 


Trong trường hợp liên hệ Việt Nam và Nam 
dương, người ta không hiểu giả thuyết dân Nam 
dương di cư lên xứ ta vững chắc bao nhiêu không 
biết, nhưng các học giả ngày nay chứng minh rõ 
ràng sự hiện diện của những con đường biển đi 
theo chiều ngược lại suốt nhiều ngàn năm. Trước 
thì văn minh Hoà bình từ Việt Nam đi Nam dương 
đi Úc. Sau này văn minh Đông sơn cũng từ Việt 
Nam tràn qua các hải đảo khắp xứ Nam dương, 
cùng những đảo khác miền Đông nam Á đến cả 


512 Edwin Doran, Jr. Sdd, tr. 54. 
057 


Tân Tây Lan. Khi doc tài liệu khảo có Nam duong, 
ta thấy ngay những trang sách nói về ảnh hưởng 
của văn hoá Hoà bình, văn hóa Đông sơn qua mọi 
sinh hoạt xứ này như hàng hải, mỹ thuật, cổ tục 
V.V. 

Hiện nay, sinh hoạt của loài người trên các 
hải đảo Thái bình dương đã được nghiên cứu 
tường tận. Tuy vậy, chưa có tài liệu vững chắc nào 
nói về sự di dân hay ảnh hưởng văn hoá từ phía 
các đảo Đại dương châu trở vào đất liền Việt 
Nam. Trái lại, sách vở bàn về sự bành trướng dân 
cư từ vùng đất liên Đông duong và Đông nam 
Trung Hoa (ngày nay) tràn ra ngoài biển đến Đại 
dương châu hay các đảo khác trên Thái bình 
dương lại rất phong phú trong thư viện. 

Ronald Provencher viết rằng: Do sự tương 
tự về ngôn ngữ hải đảo Malayo polynesian tìm 
thấy tại nhiều nơi trong khu vực, người ta có thể 
cho rằng di dân từ đảo đã đi vào đất liền được 
không? Dù sao thì lý lé con người di chuyển từ lục 
dia đi ra các đảo không thể phủ nhận được. °1° 


11.12. Dân Hải đảo Đông Nam Á từ đất liền đi 
ra 

Dunn cho rằng dân Đông Nam Á, vì sự cần 
thiết phải "lập đầu cầu" nối tiếp những vùng biển 
càng ngày càng rộng ra khi nước dâng lên vào 
cuối thời Hồng tích kỳ (Pleistocene) mà phát triển 
nghệ thuật hàng hải. Golson nghĩ rằng khoảng 


513 Ronald Provencher. Sdd, tr. 16. 
558 


3.000 tói 1.000 nám truóc Cóng nguyén, Bién 
Đông Việt Nam là trung tâm phát sinh hàng hải. 
Ling đưa ra bằng chứng của bè mảng 3.000 năm 
trước công nguyên là chỉ dấu cho rằng khu vực 
Hoa nam (gồm cả Bắc Việt Nam) đã khởi xuất 
những chuyến đưa người di dân ra ngoài khơi Thái 
bình dương. 

Thời gian này đúng vào giai đoạn phát triển 
rất thịnh đạt của thuyền buồm. David Lewis trình 
bày sinh hoạt hàng hải phát nguyên từ vùng ven 
biển Á châu trước, sau đó ảnh hưởng của nó mới 
theo di dân mà lan tràn ra các hải đảo ngoài Thái 
binh duong?". 

Riêng quan niệm “sắc dán đầu tiên sống trên 
dải đất của chúng ta là giống Melanesian đã theo 
gió mùa di vào" có nhiều phần không hợp lý theo 
quan điểm hàng hải. Khả năng hải hành của dân 
Melanesian cách nay 50.000 năm không cho phép 
họ làm như vậy. Vả lại không có lý do gì thúc đẩy 
họ phải rời bỏ các đảo vùng Melanesia. Nếu từ đó, 
họ di cư về phía Tây Tây Bắc, họ đã gặp các đảo 
Phi luật tân và Đông Nam dương. Lý do tại sao dân 
Melanesian không ngừng lại đó mà tiến vào xứ ta, 
cũng là một câu hỏi không có câu trả lời thích 
đáng. 

Giáo sư Nguyễn khắc Ngữ lại ước đoán rằng 
"Dân Melanesian đến xứ ta trước giống Mã lai, mà 


?^ The Pacific navigators' debt to the ancient seafarers of 
Asia, trong The Changing Pacific, Oxford University Press. 
1979, tr. 46. 


559 


sác dán tir Nam duong sau này dá di cu lén trong 
thời kỳ băng giá cuối cùng, túc cách đây từ 
10.000 đến 50.000 năm. " Thực ra, trong thời gian 
10.000 - 50.000 năm trước, loài người chưa sinh 
sống ngoài các hải đảo nhỏ bé và xa vắng như 
Melanesia. Trường hợp có dân cư, số lượng còn 
quá ít để phải di cư. 

Thời gian trước đó (tức trước đây 50.000 
năm), quán đảo mà ngày nay chúng ta goi là 
Melanesia chắc chắn chưa có bóng người cư ngụ. 


11.13. Việt ngữ: Gạch nối nhiều ngôn ngữ 

Theo nhiều nhà ngôn ngữ học, Việt ngữ 
thuộc về loại Mon khmer. Người chủ trương danh 
tiếng nhất của thuyết này là Wilhelm Schmidt. 
Trong cuốn sách Grundzuge einer Lautlehre der 
Mon khmer Sprachen, Wien: Alfred Holder xuất 
bản, 1905, nơi trang 3; vị tu sĩ kiêm nhà ngữ học 
này cho biết mặc dầu ông có tìm ra vài yếu tố 
dấu, giọng của Việt ngữ xa lạ đối với nhóm Mon 
khmer, song ông vẫn cho rằng tiếng Việt, “không 
nghỉ ngờ gì nữa, phải được sắp xếp trong nhóm 
Mon khmer." 

Loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ có xưa trong 
vùng Đông Nam Á. Người dân địa phương sử dụng 
Mon khmer từ thời tiền sử, địa bàn của nó đã lan 
tràn khắp vùng đất rộng lớn nằm giữa Ấn Độ 
dương và Biển Đông. 

Ngày nay tiếng Mon ở Miến điện, tiếng 
Khmer ở Cambodia, tiếng Jakun ở bán đảo Mã lai, 


560 


tiéng Viét, Muóng và tiéng nói cüa mót só dàn 
thiểu số trên bán đảo Đông duong cùng thuộc gia 
đình ngôn ngữ này. Sau khi cuốn sách Mon khmer 
Sprachen đã kể ở trên được xuất bản, Wilhelm 
Schmidt lại đưa ra thêm cuốn Die Mon khmer 
volker, ein Bindeglied zwischen Volkern 
Zentralasiens und Austronesiens, cho ráng "Các 
dán tóc Mon khmer là gach nói gita các dán tóc 
Trung Á và Nam dáo," (Braunschweig, 1906.) 
Những công trinh khảo cứu này được hầu hết các 
nhà ngữ học công nhận sau thế chiến II. 

Học giả Anthony Reid đồng ý với Schmidt đã 
phát biểu rằng giọng nói (tones) của người Việt có 
vẻ như xuất xứ từ tiếng Hoa, tiếng Tạng, nhưng số 
ít giọng biệt lệ này chỉ mới xuất hiện trong thời 
gian gần đây mà thôi. Reid nói: “Việt ngữ thuộc họ 
NamÁ, liên hệ với nhóm Mon khmer. Thời tiền sử, 
nhóm ngôn ngữ này đã có một địa bàn còn rộng rãi 
hon ngày nay nữa."°! 

Sự lan truyền của Mon khmer ngữ thật bao 
la. Terry G. Jordan, Mona Domosh, Lester 
Rowntree xác dinh rằng trước đây 5.000 năm, ngón 
ngữ vùng đất liền nằm giữa Bắc Việt Nam và Miến 
Điện đã được những cánh buồm và hàng hải chuyên 
chở qua tận New Zealand, Easter Island, Hawaii và 
Madagascar?!5, 


515 Anthony Reid. Sdd, tr. 3. 

916 Terry G. Jordan, Mona Domosh, Lester Rowntree. The 
Human Mosaic, A Thematic introduction to Cultural 
Geography, 7th Edition. Longman, New York. 1997, tr. 178- 
179. 


561 


Nhà ngón ngữ hoc Paul Rivet cho rằng rằng 
tính chát hàng hải của ngón ngữ Đông Nam Á, đã 
theo đường biển lan truyền qua Nhật bản, 
Tasmania, Địa trung hải, Phi châu, Mỹ châu”!”, 
Theo Bernard Philippe Groslier, Mon khmer liên 
hé với cá hai ho ngón ngữ NamÁ Austroasiatic lẫn 
Nam đảo Austronesian. ?!? 

Những tranh luận vé góc gác ngón ngữ Việt 
trong Mon khmer tuy có thể còn tiếp tục, nhưng 
xem ra sự chống đối đang suy giảm rõ rệt. Cho dù 
giả thuyết ngôn ngữ có nhiều, nhưng chưa có giả 
thuyết nào cho rằng gốc gác tiếng nói dân ta đến 
từ các hải đảo Melanesian nhỏ bé ngoài khơi. 

Trong khi đó, các biên tập viên của tổ hợp 
Time life Books xác nhận rằng: "Cho đến nay, 
quan niệm được mọi người chấp nhận một cách 
rộng rãi là sự di dân đường biển đã do người Việt 
Nam, Mã lai Nam dương thực hiện. Những thuỷ 
thủ nước sáu" này đã vượt biển thật xa, tới tán bờ 
biển Phi châu một thế kỷ trước Công nguyên, 
thường xuyên hải thương với Ân Độ, Hồng hải, và 
ra các đảo Thái bình dương, mà ở đó họ lần lượt 
chiếm cứ và dinh cu”. 

Tóm lại sở dĩ Việt ngữ cũng như Mon - 
Khmer ngữ được kể là cái gạch nối nhiều loại 


517 Sumérien et Océanien, trong Collection linguistique, 
publiée par la Société de linguistique de Paris 24, Paris. 
1929 

518 The Art of Indochina, tr. 27. 

59 Dale Brown (Editor). Southeast Asia: A Past Regained. 
Time life Books, Virginia. 1999, tr. 66. 


562 


ngôn ngữ khác nhu vậy chính nhờ vào đường 
chuyển vận hàng hải cổ thời của dân ta. 


11.14. Sự liên tục của tiến trình văn hoá 

Nhà sử học Phạm Cao Dương viết: “Sự khám 
phá ra văn minh đồ đá mới trong các thập niên 50 
và 60 đã chứng tỏ rằng có một sự phát triển liên 
tục giữa văn minh đồ đá cũ bậc trên và đồ đá 
trung Hoà bình Bắc sơn và văn minh đồ đồng Đông 
sơn về sau này. Ngoài ra có cũng cho thấy sự phát 
triển này là tại chỗ chứ không do những làn sóng 
di dân từ ngoài mang lại. 5”? 

Tiến trình văn hoá liên tục của Đông Nam Á 
đã được các khoa học gia nghiên cứu khá đầy đủ 
với những lập luận vững chắc. Sự liên tục này cũng 
chứng minh rằng những dân gốc địa phương vẫn 
liên tục cư ngụ và nắm giữ vai trò chính- yếu. 

William Meacham mô tả sự liên tuc trong 
tiến trình sinh hoạt văn hoá của người Việt Nam 
như sau: “.. nén văn minh Đồ Đá Hoà bình đã tiến 
triển trong khoảng thời gian 9.000- 5.600 năm 
trước Công nguyên, sang Bắc sơn 8.300 - 5.900 
năm trước Công nguyên, liên tục qua nhiều nền 
vấn minh; sau này tới thời Đồ Đồng của Phùng 
nguyên 3.000 -1.500 năm trước Công nguyên, rồi 
Đông sơn 500 năm trước Công nguyên, rõ ràng 
nhuóm màu sắc hàng hải. '521. 

522 Tịch sử dân tộc Việt Nam, quyển 1. 1987, tr. 51. 
?! William Meacham. Origins and Development of the Yüeh 


Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia. Suu tàp The Origins of Chinese 


563 


Cüng theo các bién táp vién cüa tó chüc 
Time life Books: "Cuóc kháo sát tai Non Nok Tha 
(năm 1965-1966) cho thấy việc luyện kim rất cổ 
xưa và là kỹ thuật bản địa tại Đông Nam Á. Sau 
Non Nak Tha, nhiều cuộc khảo cổ đã thục hiện tại 
30 địa điểm khác nữa cho thấy có những nền văn 
hoá đi trước Đông sơn. Chẳng hạn như tại Bắc 
Việt Nam; nền văn hoá Phùng nguyên với niên đại 
2.000 năm TCN. Văn hoá Đông sơn như vậy, hiển 
nhiên có gốc rễ tại chỗ đã ăn sâu vào đất nước 
quê hương (Việt Nam) với những làng xóm cổ xưa 
nhất trong vùng 53”. 

Văn hoá Đông sơn đã được các giới khoa 
học Việt Nam xếp vào sinh hoạt của thời đại Hùng 
Vương. Những nền văn minh trước đó như Phùng 
nguyên, Hoà bình cũng thuộc dòng văn hoá chung 
của dân tộc. Dân cư Phùng nguyên năm ngàn năm 
trước và dân cư Hoà bình mười ngàn năm trước, 
hẳn nhiên xứng đáng được coi như "trực thuộc 
vào rễ cái" của dân tộc chúng ta. 


11.15. Nguồn gốc dân tộc qua chứng tích 
ngón ngữ 

Theo sự tin tưởng của nhiều học giả Việt 
Nam, danh tự "Việt" có nghiã là tiến lên, vượt trội 
lên... Tính kiên quyết của dân ta vượt mọi khó 
khăn trở ngại biểu lộ ngay từ trong những ngày 
Civilization, edited by David N. Keightley, London. 1983, tr. 
147-175. 


?2 Dale Brown. Southeast Asia: A Past Regained. Time Life 
Books, Virginia. 1999, tr. 50-51. 


564 


đầu sinh hoạt. Nhà dia lý hoc Carl Sauer dé cao 
tinh thần tiến bộ của dân cư giống Việt (Yüeh) vào 
giai đoạn khởi nguyên nền văn hoá Hoà bình như 
sau: “Một thế giới mới đã thành hinh, sự thay đối 
môi trường vật lý địa dư đã trở thành cơ hội thuận 
tiện tối đa cho những dân thích phiêu lưu và 
mong tiến bộ... Người dân bỏ sự nhàn rỗi và nhờ 
trí óc tò mò để tìm thử nghiệm, một cộng đồng 
như vậy chỉ cần một thời gian ngắn để chuyển 
tiếp từ ngư nghiệp sang tháng nông nghiệp 5”. 

Nhân chủng và sinh ngữ của một dân tộc là 
hai yếu tố có thể đến từ hai nguồn gốc khác nhau. 
Tuy vậy ở xứ ta, hai yếu tố này đã hiện hữu song 
hành từ rất lâu đời. Nếu các kết quả khảo cứu về 
hàng hải được kể ra trong tập tài liệu này là đúng, 
dân ta đã khởi nguyên, đã phát triển và đã sinh 
hoạt liên tục quanh khu vực Biển Đông từ thời 
Băng đá. Nhờ may mắn không có tai nạn diệt 
chủng, những căn bản ngôn ngữ của tiền nhân từ 
năm mười ngàn năm xưa vẫn còn hiện hữu một 
cách trực tiếp hay gián tiếp cho đến bây giờ. 

Thật rõ ràng, ngôn ngữ Việt không có gốc 
rễ từ hải đảo xa vắng, cũng không khởi nguyên từ 
Hoa ngữ vì quá muộn màng. Nhà dân tộc ngôn 
ngữ học Nguyễn bạt Tuy đã từng kêu gọi: Ngữ ta 
thuộc hệ thống vần (tức Mon khơme) với một hệ 
thống phụ-âm đầu đặc biệt mà người Trung Hoa 


53 Car] Sauer. Environment and Culture During the Last 
Deglaciation, trong Proceedings of the American 
Philosophical Society. Vol. 92. 1948, tr. 65-77. 


565 


(kể cả người "Việt" Hoa nam) không có, vậy ta 
phải tôn trọng tinh thần xuôi ý của ta mà không 
ăn nói như người Hán. 

Suy rộng ra, nguồn gốc dân tộc và ngôn ngữ 
của ta có tính chất bản địa Đông Nam Á. Những 
hoạt động hàng hải đã mang những "mảnh vụn" 
sinh hoạt văn hoá, trong đó có ảnh hưởng của 
ngôn ngữ từ lục địa đi ra những vùng rất xa, rất 
rộng ngang qua mặt đại dương. 

Xuôi ý đúng là cách sinh hoạt của người di 
thuyền, không phải dân cưỡi ngựa hay dùng xe. 


11.16. Biển Đông không chia cắt mà còn nối 
các dân tộc quanh vùng với nhau 

Các chủng tộc sống trong vùng Đông Nam 
Á lúc xưa rất gần gũi nhau. Biển Đông không 
ngăn cách họ xa nhau như người ta vẫn tưởng 
tượng xưa nay. Biển Đông đã nối kết họ lại với 
nhau qua đường hàng hải. Lý luận "biển cả - hành 
lang giao tiếp" tương tự như vậy đã được Thor 
Hayerdahl trình bày rất cặn kẽ trong cuốn sách 
Early Man and the Ocean, (xuất bàn tại New 
York, 1979.) 

Thói chién tranh vào tháp nién 1960, mót só 
người Phi luật tân phuc vụ ngành Tâm lý chiến ở 
Việt Nam đã bất ngờ khám phá ra một sự kỳ thú 
về ngôn ngữ. Họ có thể nói chuyện bằng thổ ngữ 
của Phi với một số đồng bào Thượng của ta ở cao 
nguyên Trung phần không cán thông ngón. 

Càng ngày ánh sáng văn minh càng rọi vào 


566 


những vùng u tối của suy luận. Rất nhiều nhà 
nghiên cứu hiện đại đã thấy rằng người Việt Nam 
rất gần với những người dân thiểu số trên cao 
nguyên. Sinh hoạt của dân tộc ta cũng không xa 
xôi gì với các dân tộc láng giềng Đông Nam Á. Khi 
nói "đồng bào thiểu số" trên một căn bản giới hạn 
về nhân chủng nào đó, ta nhận rằng họ đúng là 
đồng bào với ta. 

Bản chất nguyên thuỷ của chúng ta không 
phải "Án Độ / Chi na" như tên người Tây phuong 
đã đặt cho bán đảo chúng ta cư ngụ. Chủng Việt 
không những quá xa lạ với Aryan Ấn Độ và cũng 
quá khác biệt với Hoa chủng phương Bắc. Những 
dị biệt về nhân hình giữa ta và Tàu cùng những 
tương đồng giữa ta với các dân hải đảo thuộc 
chủng Mã lai NamÁ đã được chứng minh rõ ràng 
qua những chỉ tiết về chỉ số sọ, máu, chiều cao, 
màu da, tóc v.v... Sau khi đọc qua những bản báo 
cáo đặc tính nhân hinh kèm theo đầy đủ các bảng 
thống kê, xem đến những tập tục, huyền thoại... 
của các giống dân Đông Nam Á, không một người 
Việt Nam nào còn dám nhận mình là Tàu nữa. Hai 
tập tài liệu sau đây trình bày đầy đủ về những yếu 
tố nhân hình và tập tục khác biệt này: 

- Nguyễn khắc Ngữ, Nguồn gốc Dân tộc Việt 
Nam, xuất bản ở Montréal năm 1985. 

- Bình nguyên Lộc, Nguồn gốc Mã lai của Dân tộc 
Việt Nam, Bách Bộc Sài Gòn xuất bản, 1971. 


11.17. Gốc, rễ và một giả thuyết có giói hạn 


567 


Quan sát một cái cây, ta thấy gốc của nó toà 
ra nhiều ré. Nhựa nuôi cây hút từ ré qua góc. 
Trong cái "cây" Việt Nam, chúng tôi nhận rằng có 
nhiều "rễ" lớn nhỏ quây chung quanh cái "gốc" 
chủng tộc. Rễ "bản địa" mang nhiều chất dinh 
dưỡng, ăn sâu nhất xuống lòng đất, rất xứng đáng 
được coi như rễ cái vậy. 

Truyền thuyết dân tộc và "Ranh giới Hồng 
lạc với 4, 5 ngàn năm văn hiến" nên được để 
nguyên trong vòng huyền thoại thiêng liêng. Ở 
đây, chúng tôi mời gọi mọi người đi lùi xa thêm 
vào dĩ vãng để khảo sát thêm những cái rễ của 
dân ta theo với những kiến thức hiện đại. 

Chủng cổ Mã Lai phát tích từ Tây Tạng, hay 
nói rõ hơn là tại chân cao nguyên Tây Tạng, vùng 
đất quanh chân núi Himalaya (Hi malaya có nghĩa 
là núi của người Malaya). 

Hãy tưởng tượng trên cả vùng đất duyên hải 
nằm phía Đông và Đông nam Á châu, cách xa 
chân núi Himalaya?" vào thời Đồ Đá, một nhóm 
dân cư nhờ hoàn cảnh đặc biệt địa dư, khởi sự góp 
nhặt sò, hến, ốc, rong biển cạnh duyên hải. Rồi 
băng đá tại hai cực địa cầu và đỉnh các núi cao 
tan dần. Nước Biển Đông dâng cao lên, gây ra 
không biết bao nhiêu là thay đổi, ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến sinh hoạt con người. 

Các từ "bản địa" hay "tại chỗ" trong giả 


524 Bình Nguyên Lộc. Sdd, tr. 126. Tên gọi "Mã Lai” chỉ 
quốc gia Mã Lai Á ngày nay, chân dãy núi (Hi)Malaya là dia 
bàn cư trú của tộc người Mã lai. 


568 


thuyét góc ré dàn Viét mà chüng tói dua ra khói 
sự từ giai đoạn này, ít nhất cũng đã trên mười 
ngàn năm trước đây. 

Khi viết cuốn sách Nghệ thuật Đông dương, 
Philippe Groslier cũng nghiên cứu cả địa hình và 
thấy rằng bán đảo này bị thiên nhiên chia cắt ra 
khỏi lục địa Á châu. Tuy vậy, nhờ mở được con 
đường ra ngoài biển, dân cư Đông dương đã đóng 
vai trò quan trọng trong vùng Đông Nam Á. Cho 
dù Java có thể là nơi con người xuất hiện trước 
hết, Đông dương luôn luôn là cái kho chứa nhân 
lực mà từ đó gửi đi khai hoá khắp vùng Đông Nam 
Á.°25 

Vì đặc điểm địa hình bị núi non chia cắt như 
vậy nên dân cư quanh khu vực Biển Đông chỉ có 
đường biển đi ra mà ít có đường cho người xa lạ 
bên ngoài đi vào. Sự cô lập giúp cho các thổ dân 
Đông Nam Á gìn giữ được bản chất nguyên thuỷ 
của họ. Cho dù có di dân, những người mới đến 
cũng là những dân hàng hải như họ. Dân mới, dân 
cũ nhờ sự tương đồng, đã hoà nhập với nhau 
trong mọi sinh hoạt. Những dân đi biển theo bản 
chất, thường dễ dàng thông cảm, giúp đỡ nhau. 

Ronald Provencher chứng minh rằng một số 
dân Đông Nam Á ngày nay là một giống người đã 
tiến hoá tại chỗ. Ông cho rằng những liên hệ mật 
thiết về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hoá của các 
dân tộc trong vùng không thể nào giải thích một 
cách thoả đáng được với những quan niệm giản dị 


?? Bernard Philippe Groslier. Sdd, tr. 39. 
569 


(và sai lầm) là di dân từ ngoài di vào. °28 

Sự chính xác của giả thuyết chi tuong đối và 
chỉ kèm theo một vài sự nới lỏng về không gian và 
thời gian. Chữ bản địa được dùng trong giả thuyết 
này không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Bắc Việt và 
bắc Trung Việt ngày nay mà được nới rộng ra 
vùng Biển Đông và cả địa bàn rộng rãi của Đông 
Nam Á thời tiền sử. Còn thời gian cũng không giới 
hạn trong một giai đoạn ngắn ngủi. 

Rễ cái dân tộc khởi sự "mọc ra" vào thời núi 
lửa Toba phun trào hay cuối thời Băng đá. Cái rễ 
dân tộc vẫn tiếp tục mọc sâu, thời văn minh Hoà 
bình. Văn hoá mang sắc thái đặc trưng của dân 
tộc Việt Nam rõ nét hơn vào thời văn minh Đồng 
sơn. 

Taylor viết rằng: có người từng lập luận 
rằng nhờ ở cái “cốt cách Việt Nam bản địa” dân 
tộc đã tồn tại, không bị thương tổn bởi ngọn lửa 
đô hộ của Trung Hoa.°?7 

Còn nếu nói loài người phát sinh từ một 
điểm gốc ở đâu đó (rất có thể là Phi châu) rồi mới 
toả ra đi khắp mặt địa cầu thì làm sao có người 
bản địa Việt Nam theo đúng nghĩa tuyệt đối cho 
được! 


11.18. Sự sụp đổ của các giả thuyết nhân 
chủng 
Tất các giả thuyết về nhân chủng Việt Nam 


526 Ronald Provencher. Sdd, tr. 17. 
527 Keith Weller Taylor. Sdd, Lời mở đầu. 


570 


đều sé sụp đổ, kế cả giả thuyết này của chúng tôi. 

Theo với thời gian, giả thuyết mới hôm nay 
rồi cũng hoá ra cũ ngày mai. Nhờ phương pháp 
khoa học, những công cuộc khai quật, ngành khảo 
cổ học sẽ tìm ra nhiều kiến thức mới và thời gian 
tiếp tục chôn vùi vào dĩ vãng các giả thuyết cũ. 

Thuyết "bản dia" sé có thé bị "sa lây", 
nhưng chúng tôi hy vọng kiến thức này là viên đá 
lót đường qua bãi lầy nghiên cứu chủng Việt về 
sau. 

Thời gian sẽ mang lại quyết định chung 
thẩm. Còn nghiên cứu là còn hy vọng tìm ra 
chủng gốc Việt Nam. Trung tá M. Abadie, tác giả 
quyển Những chủng tộc ở Thượng du Bắc Việt 
Nam đã viết rằng: Trong cuộc hợp chủng nào, sau 
hàng ngàn năm, các chủng gốc cũng xuất hiện trở 
lai, chớ không mất bao giờ. ?? 

Cho dù sẽ có thêm thuyết "người Việt di cư" 
từ đâu tới, phương tiện di dân đường biển cũng 
nên được lưu tâm trước hết để duyệt xét... 


11.19. Sinh hoạt khi nước Biển Đông bắt đầu 
dâng lên 

Wiliam Meacham đã cho rằng vào thời 
Băng đá, tức hơn một chục ngàn năm trước đây 
đã có dân cư sinh sống dọc bờ Đông Á. Dân này là 
tiền nhân giống Việt sau này. 

Khi nước biển dâng cao, bờ biển từ hàng 
trăm dặm Anh ngoài khơi, rút gần về vị trí như 


528 Nguyễn Khắc Ngữ. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam, tr. 736. 
571 


hiện nay. Sự gia tăng mật độ dân số tao nén nhiều 
dịp trao đổi tư tưởng, cải tiến kỹ thuật và một nền 
văn minh hàng hải đã phát triển. Thuyền đi ven 
biển đầu tiên có lẽ là loại bè tre, xuất hiện khoảng 
10.000 năm trước Công nguyên. Liên tục qua 
nhiều nén văn minh, tới Phùng nguyên 3.000 - 
1.500 năm trước Công nguyên, rồi Đông sơn 700 
năm trước Công nguyên, rõ ràng sinh hoạt của 
người Việt nhuóm màu sắc hàng hải.°? 

Theo Sumet Jumsai, tại Á châu vào khoảng 
16.000 năm trước đây, khi mực nước biển dâng 
lên nhanh thì những cư dân sinh sống tại vùng 
duyên hải Đông Á phải dồn về những vùng đất 
cao hơn. Họ di chuyển ngược theo các dòng sông. 
Một số lớn di chuyển nhiều về khu vực phía Bắc 
vùng rộng lớn Sundaland. (Naga, trang 4). Khu 
vực châu thổ Sông Hồng, Sông Mã có lé đã hội tụ 
nhiều yếu tố thuận tiện nhất cho sự phát triển ở 
Đông Nam Á, ngay từ những ngày xa xưa đó! 

Trong cuốn sách Les Paysans du delta 
tonkinois, xuát bàn tai Paris 1936, Pierre Gourou 
biểu lộ ý tưởng rằng những đặc điểm của nén văn 
minh vùng châu thổ Sông Hồng, Bắc Việt Nam 
chứng minh cho một nền văn minh được phát sinh 
và tiến triển tại chỗ. 

Còn theo ông Cao Thế Dung: Dòng Lạc Việt ở 
5° William Meacham. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia. Trong The Origins of Chinese 


Civilization, edited by David N. Keightley, London 1983, tr. 
147-175. 


572 


Ván Lang khóng phái di cu tir phuong Bác mà là 
giống dân tuy cùng dòng Bách Việt nhung đã có 
mặt ở Bắc Việt hiện nay rất sớm”. 

Trong những chi tộc vùng Đông Nam Á, 
người Việt Nam không những luôn luôn là giống 
dân đồng nhất mà lại còn đông đảo nhất. Qua 
suốt mấy ngàn năm qua, mật độ dân số tại Miền 
Bắc khai nguyên của dân ta cũng cao hơn tất cả 
những nơi khác trong vùng. 

Một hình thái quốc gia nào đó của dân Việt 
Nam ở lưu vực Hồng hà nếu đã thành hình cách 
nay 4, 5 thiên kỷ cũng là chuyện dĩ nhiên, có lẽ 
không làm các nhà khảo cổ ngạc nhiên cho lắm! 


11.20. Huyền thoại, chỉ dấu về giống dân bản 
địa 

Phải có dân, rồi mới có quốc gia. Huyền 
thoại dân ta chứng minh sự hiện diện của dân bản 
địa trước khi dựng nước. Xin hãy đọc những dòng 
chữ đầu tiên vé Họ Hồng Bàng trong sách Việt 
Nam Sử lược của Trần trọng Kim: 

"Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu 
ba đời của vua Thần nóng, di tuần thú phuong 
Nam đến núi Ngũ lĩnh gặp một nàng tiên, lấy 
nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế 
Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Dé Nghi 
làm vua phương Bắc và phong cho Lộc tục làm 
vua phương Nam, xưng là Kinh dương Vương, 


50 Cao Thế Dung. Tu hào là người Việt Nam qua chứng liệu 
văn hoá lịch sử, Florida. 1989, tr. 5. 


573 


quóc hiéu là Xích quy... 

Kinh duong Vuong làm vua nuóc Xích quy 
vào quáng năm Nhâm tuất (2879 trước Tây lịch) 
và lấy con gái Động đình quân là Long nữ đẻ ra 
Sùng Lãm nối ngôi làm vua, xưng là Lạc long 
Quán. 

Lạc long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là 
Âu cơ, dé một lần được một trăm người con trai 
trai... ®t, 

Theo ông Đỗ trọng huề thì những thần thoại 
ấy tuy có tính cách hoang đường... nhưng đầy ý 
nghĩa tượng trưng ?3. Đứng trên các quan điểm 
khác nhau đã có nhiều công trình nghiên cứu sâu 
xa, đôi khi đưa đến tranh luận gay gắt về ý nghĩa 
của đoạn tục truyền này. Ở đây chúng tôi chỉ xin 
bàn về tính cách bản địa của dân cư Việt trước 
thời lập quốc với một quan niệm mới có tính cách 
dùng khoa học rọi ánh sáng vào huyền thoại. 

Phần lớn ý kiến sau đây phỏng theo tài liệu 
của sử gia Trần Quốc Vượng (Trong Cối, trang 54- 
55), chúng tôi xin phép để phụ thêm vài chỉ tiết 
cập nhật hoá như sau: 

- Đã có dân cư sinh sống trên đất nước ta 
vào trước thời vua Hùng Vương thứ nhất. Chỉ vì 
đồng bào ta lập nghiệp đông đảo ở"phương Nam" 
nên vua cha Dé minh mới đi tuân thú (như 
kiểu"xem dân cho biết sự tình".) Vua Hùng đầu 


51 Trần Trong Kim. Sdd, tr. 11-12. 
52 Đỗ Trong Huê. Hương trà. Nxb Hoa Lu, Sài Gòn, 1968, 
tr.119. 


574 


tién tác Kinh duong Vuong (hiéu Luc duc Vuong) 
lén ngói vua nàm 2879 truóc Cóng nguyén, cách 
nay gần 4.900 năm. Nguồn góc dân ta rõ ràng có 
tính chất bản địa. Theo chứng luận ngày nay về 
khảo cổ, chúng ta có thể nói là người Việt đã xuất 
hiện từ nhiều thiên niên kỷ trước thời đại vua 
Hùng dựng nước. 

- Vua Đế minh là cháu ba đời vua Thần nông. 
Chi tiết này hợp cùng với tên Lộc tục cho ta hai 
danh từ riêng chỉ tên tuổi theo cách thức của 
người Việt phương Nam. Nói rõ hơn, các vua Hùng 
đều là dân bản địa với tên gọi đặc biệt "phi Hán". 

Những điểm sau đây xin được nêu lên để 
làm sáng tỏ vấn đề: 

1- Người Trung Hoa không gọi vua Thần 
nông mà theo căn bản ngôn ngữ của họ thì Nông 
thần, Nông thần Vương hay Nông thần Hoàng đế 
v.v... mới đúng. Danh từ Thần Nông hay Ông Thần 
Nghề Nông đúng là theo sát với tinh thần "xuôi ý" 
trong ngón ngữ Việt Nam. Nhận xét "xuôi ý" này 
của riêng ngôn ngữ ta đã được các ông Nguyễn 
bạt Tuy và Kim Định cùng một số học giả Việt 
Nam khác nêu ra trong nhiều thập niên vừa qua. 

2- Theo đúng truyền thuyết của người Tàu, 
Vua Thần Nông không có vẻ gì là người Trung 
nguyên. Ông họ Khương, khi chết mộ chôn ở gò đất 
Thương ngô, Trường sa; đất ấy trước đời Tần - Hán 
là đất đai Bách Việt, không phải đất Hoa hạ. 

3- Vị trí sao Thần nông trên bầu trời phương 
Nam. Ca dao nông nghiệp Việt Nam cũng thường 


575 


nói đến sao này. Cũng vậy tên me Kinh duong 
Vương là Vụ Nữ hay Vụ Tiên Nữ cũng là tên một 
chùm sao ngay trên đỉnh bầu trời Bắc Việt Nam. 
Eberhard, Wolfram đã chứng minh tỉ mỉ trong 
cuốn The Local Cultures of South and East China 
là Thán nóng vón khóng có góc Trung Hoa, dó là 
một vị thần nông nghiệp có nguồn gốc từ văn hoá 
ruộng nước phương Nam. 

4- Lộc Tục là một cái tên Việt cổ hiếm hoi 
may mắn còn sót lại trong tâm thức Việt Nam và 
được huyền tích bao bọc bảo tồn. 

Tuy tên Kinh dương Vương là một danh hiệu 
Hán Việt nhưng đất Kinh dương cũng như hô 
Động Đình và Ngũ lĩnh vốn không phải đất Trung 
Hoa vào thời ấy. Thân Nông là vị thân nông 
nghiệp của Việt tộc, đã bị nhập nhằng nhận là của 
Tàu. Cách nay 5.000 năm, trong khi đất cổ Việt đã 
đi vào văn minh ruộng nước thì sinh hoạt của 
người Trung Hoa còn mang màu sắc du mục nặng 
về săn bắn. 


11.21. Tập tục địa phương của dân Đông Nam 
Á thời cổ 

Trong cuốn Nguồn gốc dân tộc Việt Nam, 
Giáo sư Nguyễn khắc Ngữ đã cho biết một số tài 
liệu quý giá về tập tục Lạc Việt hồi xưa. Sau đây 
là một vài đoạn trích dẫn: 
a - Chế độ mẫu hệ 

Mẫu hé là một chế độ gia dinh bản dia của 
Đông Nam Á, cũng như ở các sắc dân Malayo 


576 


polynesian. Ông Ngữ bàn đến truyện các vua 
Hùng đầu tiên như sau: 

- Mẫu cư. Ông vua Hùng đầu tiên là Kinh 
dương Vương, khi nhỏ sống với mẹ ở Ngũ lĩnh, sau 
lấy con gái Long Vương ở hồ Động đình và ở nhà 
vợ dưới Thuỷ phủ. Cũng vì đặc tính mẫu cư này, 
con ông là Lạc long Quân cũng ở nhà mẹ dưới 
Thuỷ phủ. 

Mấy ngàn năm sau tiếp theo đời Lạc long 
Quân sang đến đời các nhà Thục, nhà Triệu; tục 
này vẫn còn giữ. Trọng thuỷ sau khi lấy My châu, 
đã ở nhà vợ vì thế mới có cơ hội cho Trọng thuỷ 
ăn cắp lẫy nỏ thần. 

- Mẫu thống. Lạc long Quân là con Kinh 
dương Vương (em Đế nghi) cũng là em chú bác 
với Đế Lai (con Đế Nghi.) Âu cơ là con gái Đế Lai, 
phải gọi Lạc long Quân là chú. Nếu tính theo phụ 
hệ thì Lạc long Quân không thể lấy Âu cơ được. 
Nhiều người cho rằng chú cháu lấy nhau là loạn 
luân bởi họ quên hẳn "mẫu thống" là tập tục địa 
phương hồi đó. Lạc long Quân nhận mình không 
còn đồng tộc với Âu Cơ hay Đế Lai nữa nên đã lấy 
Âu Cơ làm vợ. 

- Mẫu tộc. Lạc long Quân không những 
chẳng nhận mình thuộc dòng họ Đế, lại chẳng 
nhận mình giống cha. 

Khi chia tay với Âu cơ, Lạc long Quân đã 
nói: "Ta là nói Rồng". Rõ ràng ông Vua Hùng thứ 
hai này đã nhận mình thuộc dòng giống Thuỷ tộc, 
tức là ho nhà me (Long nữ). 


577 


b- Tuc cuóp vo 

Trong truyén thuyét ho Hóng Bàng trén, ta 
thấy dù Âu co đã vui lòng theo Lac long Quân, 
ông Vua này cũng phải đem dấu Âu cơ trong Long 
đài nham và hoá phép thành yêu tinh, quỷ sứ, 
rồng rắn, hổ voi để chống lại bọn đi tìm. 

Cũng như dân các hải đảo Miền Nam ngày 
nay còn lưu giữ, người Việt thời Hùng Vương theo 
tục cướp vợ. Tuy có tổ chức đám cưới nhưng hai 
gia đình lại làm cuộc lễ dưới hình thức cuộc cướp 
vợ. Họ nhà trai mang giáo mác, cung tên đến nhà 
gái, bắt cô dâu mang di. Sau đó nhà gái cũng 
mang khí giới, reo hò giả vờ đuổi theo. 

Truyện cướp vợ của Lạc long Quân là tập 
tục dân Lạc Việt hồi đó, rõ ràng không ảnh hưởng 
tí Tàu nào cả. 

Chúng tôi đồng ý với ông Nguyễn khắc Ngữ 
về những dẫn chứng của ông dùng chứng minh 
rất xác đáng cho sự tương đồng tập tục giữa 
người Việt và người Melanesian??, tuy nhiên 
chúng tôi giữ lập trường khác ông là những tập 
tục đó đã khởi nguyên từ đất liền Đông Nam Á 
(trong đó có Việt Nam) thời Đồ Đá xa xưa, trước 
khi những tập tục đó ảnh hưởng ra ngoài hải đảo. 
c - Các đặc điểm khác 

Ngoài ra, truyền thuyết họ Hồng Bàng còn 
cho chúng ta biết khá nhiều về những đặc điểm 
của dân ta hồi đó như: 


533 Nguyễn Khắc Ngữ. Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam. Nghiên 
Cứu Sử Địa, Montréal. 1985. 


578 


- Cắt tóc ngắn, xâm minh, vé chàm, ăn tráu. 

- Án com gạo, đóng khó, mặc váy, ăn hải 
sàn. 

- Làm nhà sàn, làm rẫy, lấy vỏ cây làm vải, 
thổi cơm bằng ống tre. 

- Làm nghề chài lưới. 

- Thích sinh hoạt cạnh sông hồ, biển cả... 

Toàn là những tục lệ địa phương thuộc vùng 
Đông Nam Á, khác biệt hoàn toàn với tình trạng 
sinh hoạt của Trung nguyên vào thời đó. 


NU Countnes where Areca rt and Betel leaf 
€onsumption i either prevalent or part of 
the local tradition 


NON 


— -= 


` 
Hình 229 Dân vùng Nam Á và Đông Nam Á ăn 
trầu cau. 


579 


Tuc vẽ chàm còn cho đèn thới Trán 
7 H : | ^. | B 


` O = 
A legend of origin says that Maui was fishing in his canoe 


Hinh 230 Nhiéu huyén thoai và táp tuc có xua cüa 
Văn lang có thé tìm thấy nhiều noi xa xăm ngoài 
Thái bình dương. 


Qua nhiều lý do như vậy, chúng ta thấy các 
vua đầu tiên của nước Văn lang đúng là có nguồn 
gốc bản địa. Chỉ khi nào người ta cảm nhận tình 
quê, đất nước, tổ tiên thì người ta mới giữ gìn tập 
tục. Vua Hùng / Lạc là dân bản địa, không phải 
người ngoại lai. Nhà vua cũng giống như những di 
dân Á đông ngày nay, dù họ có bị bắt buộc phải 
sống lưu lạc ở xứ người nhưng cứ giữ tập tục quê 
hương. 

Dân ta bị ngoại bang đô hộ một ngàn năm, 
ảnh hưởng đồng hoá văn hoá Trung Hoa rất 
mạnh. Vậy mà người Việt vẫn bảo tồn tập tục 
riêng. Cái rễ dân tộc phải sâu, phải già đến năm 
mười ngàn năm trước đó mới có đủ sinh lực giữ 
cho cái cây Việt sinh tồn được đến ngày nay. 


580 


11.22. Ta không phải là Tàu 

Có mót óng Tàu, bà Tàu chính cóng nào mà 
lai nhuóm ráng den, án tráu, büi tóc, dóng khó 
hay mặc váy, di thuyền, tham dự hội nước, đối đáp 
nam nữ vv... không? 

Thế mà trước kia, một số nhỏ nhà nho Việt 
Nam say mê ảnh hưởng Trung Hoa, cho rằng 
những truyền thuyết dân tộc nói lên nguồn gốc 
phương Bắc của người mình. Qua chiếc lăng kính 
Hán học và cái mãnh lực kinh khủng của số lượng 
kinh sách khổng lồ Trung quốc, trước đây ít nhiều 
người đã có những cái nhìn sai lạc về hình ảnh 
trung thực của những ngày đầu lập quốc. Sự diễn 
dịch kiểu"bảo hoàng hơn Vua", "Tàu hơn cả Tàu" 
như vậy không thể nào hợp lý được. 

Phải làm sao thực hành được như lời của 
tiến sĩ Nyi Nyi, một thời là phu tá Bộ trưởng Giáo 
dục Miến điện: "Cái gì cũng nói là nguồn góc Án 
Độ, cái gì cũng nói là nguồn gốc Trung Hoa. 
Chúng tôi dang phải vứt bỏ tất cả những điều vớ 
vấn như vậy khỏi các sách sử của chúng tôi". 

Có thể là chính ông Nyi Nyi này lại đang mặc 
váy longyi là một danh từ Ân Độ và đang khoác trên 
mình chiếc áo ba túi với cái nút áo đúng kiểu Trung 
Hoa?*, Thật buồn nếu số phận các dân nhược tiểu 
là như vậy, nhưng muốn cho quốc gia tiến bộ thì 
nguồn gốc của dân tộc phải hiểu sao cho được đúng 
đắn. Thời đại khoa học ngày nay chứng minh Miến 


54 National Geographic, Vol. 139, No. 3, March 1971, tr. 
304. 


581 


di từ Mién, cũng như Việt đúng là có nguồn gốc 
Việt, không có tí ti Tàu nào trong đó cả. 

Chỉ cần bỏ ra một chút thời giờ để suy luận, 
chúng ta nhận biết rõ ràng dân tộc Việt Nam là 
thuần tuý. Đặc biệt truyền thống "nước" đã cho 
người Việt Nam một chỗ đứng độc lập riêng rẽ. 


Hình 231 Bản đồ của William W. Howells, chủng 
Mongoloid nguyên thuỷ= màu đỏ 
"A"—Australoids, "N"— "Negrito" 


Nhüng nám 1980, khoa di truyén hoc tàp 
trung tìm hiểu các DNA?? trong ti thé. Các DNA 
này duoc di truyén theo duóng me sang con. Sang 
những năm 1990, người ta bắt đầu nghiên cứu các 
DNA nhiễm sắc thể Y chromosome,loại nhiễm sắc 
thể quyết định giới tính nam, do cha truyền cho 
con trai. Một số công trình nghiên cứu liên hệ đến 
người Đông Nam Á/Việt Nam, người Hoa Nam, 


535 DNA là Deoxyribonucleic acid (cách viết quốc tế, tiếng 
Pháp là ADN) chỉ một phân tử nucleic acid mang thông tin 
di truyền mã hóa. 


582 


Hoa Bác nhu sau: 

Năm 1988, giáo sư J.Y. Chu và các vi giáo 
sư góc Trung Hoa đồng nghiệp của ông nhu W. 
Huang, S.Q. Kuang, J.M. Wang, J.J. Xu, Z.T. Chu, 
Z.Q. Yang, K.Q. Lin, P. Li, M. Wu, Z.C. Geng, C.C. 
Tan, R.F. Du, và L. Jing; dà hop bién trong mót 
bài viét quan trong vé di truyén và nguón góc dàn 
Trung Hoa Genetic relationship of population in 
China dáng trong báo hàn lám Khoa Hoc Hoa 
Ky.?5 Kết quà nghiên cứu của nhóm ông Chu là 
con người ở Đông Á là do di dân châu Phi đến 
Đông Nam Á trước (sau đó lên Bắc Á, châu Mỹ) và 
một phần nhỏ từ Âu và Trung Á đến. 


Jin Li: Southeast Asia was the first destination of the c EE 


from Africa to Asia which began approximately 60. 
cars ago; from therc, migrants moved into Southern Thang 


Hình 232 Bán dó di dán tir cháu Phi sang Đông Á, 
Bác Á. 


Nám 1989, Giáo su món di truyén hoc Jin Li 
(Ly Huynh) thuóc Trung tám National Human 


536 Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 September 29; 95(20): 
11763-11768. 


583 


Genome Center và Viện Di truyền hoc của Đại hoc 
Fudan ở Thượng hải cho công bố: “Kết quả phán 
tích của chúng tôi cho thấy Đông Nam Á là nơi 
người tiền sử đầu tiên đã từ châu Phi tới khoảng 
60.000 năm trước; rồi từ đó di dân sang Nam 
Trung Hoa". Tờ Nhân Dân Nhật Báo Bác Kinh 
dà đăng tin này dưới tiêu dé "New Genetics 
Evidence Proves African Origin of Modern 
Chinese". July 15.2000. 

Năm 2010, một vài công trinh nghiên cứu 
của các vị học giả gốc Trung Hoa khác như Hua 
Zhong, Hong Shi, Xue bin Qi, Chun-Jie Xiao, Li Jin, 
Runlin Z Ma và Bing Su duoc phó bién duói nhan 
dé "Global distribution of Y chromosome 
haplogroup C reveals the prehistoric". Ho lập một 
tấm bán đồ ghi dia điểm phân phối Y chromosome 
haplogroup C, ró ràng nhu là mót cuón sách lich 
sử di dân thời tiền sử. Theo đó thì Hoa Bắc chi có 
người cư ngụ sau khi dân Đông Nam Á đã đông 
đúc và di chuyển lên.538 


53” Nguyên văn: “Results of the analysis suggested that 
Southeast Asia was the first destination of the migration 
from Africa to Asia which began approximately 60.000 
years ago; from there, migrants moved into Southern China, 
then crossing the Yangtze River to Northern China." 

58 Journal of Human Genetics (2010) 55, 428-435; published 
online 7 May 2010. 


584 


` V 
tr x i A. 
lswmal of Hunan Genetics (2010) 54425. published sùJin 7 A 
distribution wf Y-chromosome haplogroup C reveals 
routes of African exodus and eurly settlensent in Eust 


7 LEE. : Hua Zhong, Heng Shi, Xue- Bún Qi, ) 
/ Chyn Jie Xiao, LÍ Jin, Runlin Z Ma and Ding Su * $ 
l ^ * ^ À 
Ari * Lá N 


Hình 233 Bản đô di dán từ cháu Phi sang Đông Á 
(migration routes of African exodus and early 
settlement in East Asia). 


11.23. Viét là Viét 

Ké tir mót vài thé ky truóc Cóng nguyén, 
ván hoá Trung Hoa dá ành huóng nhiéu dén dán 
cu vüng Dóng Nam Á nhung khóng phái vi thé mà 
nghĩ rằng Tàu là cha đẻ của dân vùng này. 

Giáo sư Paul K. Benedict khi bàn về văn hoá 
cổ thời đã phát biểu một câu chí lý “Có nhiều trao 
đổi văn hoá rất sớm sủa giữa Trung Hoa và các 
dân tộc Đông Nam Á, nhưng (trong thời đó) Trung 
Hoa hầu như là người nhận chứ không phải là 
người cho 53 Y tưởng"Tàu chỉ thừa hưởng, không 


539 


1 


Nguyên văn: there were many other cultural 
exchanges between the Chinese and the early inhabitants of 
Southeast Asia, -with the Chinese as the recipients rather 
than the donors" (cüng báo National Geographic só ké trén, 


585 


có ban phát gì hết" cũng đúng cho cả vấn dé 
tranh luận về nguồn gốc chủng tộc. Nói nôm na: 
"Tàu quá trẻ để làm cha đẻ ra các chủng tộc Đông 
Nam Á." 

Theo các nhà nhân chủng học, tổ tiên các 
dân tộc Đông Nam Á đã xuất hiện từ lâu. Trước 
đây 60.000 năm, phương tiện vượt biển của họ đã 
đủ khả năng để đưa các "thuyền nhân" sang sinh 
sống tai Úc châu. "9 

Trong khi những người bản địa như Việt đã 
sinh sống ở vùng Đông nam Á châu ngay từ thời 
Băng đá thì ở vùng Hoa bắc, mãi sau này người 
Tàu mới xuất hiện. Họ đến đó không sớm lắm, chỉ 
chừng 4.000 năm qua mà thôi. Còn Sử ký của 
Tàu, nói cho xác thực, chắc phải muộn hơn nữa. 
Sử gia Ray Huang xác nhận thời gian gọi là "hữu 
sử" đó khởi sự khoảng năm 1.600 trước Công 
nguyên. Nguyên văn như sau: "As things stand 
today, the first page of Chinese history that has 
archaeological backing bears the relatively late 
date of 1.600 B.C. at the founding of the Shang 
dynasty... '5*1. 

Thời gian lại cũng quá muộn màng cho họ khi 

vượt được Dương tử giang để tiến về Hoa nam. 
trang 306.) 
5 Jones, R. East of Wallace's line: issue and Problems in 
the Colonisation of the Australians, in "The Human 
Revolution: Behavioural and Biological Perspectives on the 
Origins of Modern Humans", ed. P. Mellars and C. B. 
Stringer, Edinburgh University Press. 1989, tr. 743-782. 


51 Ray Huang. China: A Macrohistory. New York. 1988, tr. 
6. 


586 


Giống dân hiếu chiến này ra sức tàn phá, giết chóc, 
tiêu diệt văn hoá bản xứ. Có lẽ họ đã thành công 
một số mưu đồ xấu xa. Thế nhưng trong mục tiêu 
chót là diệt chủng dân Việt, trong đó có Lạc Việt thì 
người Hán đã thất bại và nước Việt vẫn còn tồn tại 
đến bây giờ. 

Nếu như lich sử đổi dòng, chẳng có thiên tai 
"Đại hán", nguồn văn minh Hoà bình và Đông sơn 
vẫn tiếp tục chảy xuôi, không có ngàn năm bị trị 
thì đời sống dân ta đã muôn phần tốt đẹp hơn. 
Bản năng bảo tồn nòi giống của dân Việt chứng 
minh giả thuyết về "rễ cái bản địa" vậy! 


11.24. Chứng tích khảo cổ 

Có lẽ những chứng cớ quan trọng nhất về 
sinh hoạt của dân trong thời hậu Băng đá tại vùng 
duyên hải phía Đông Á châu đã bị đại dương chôn 
vùi dưới đáy nước sâu của Biển Đông từ hàng 
chục ngàn năm qua??, Tuy vậy, những dấu tích 
còn lại của tiền nhân chúng ta trên lãnh thổ hiện 
nay cũng đã đủ để chứng minh rằng giống Việt là 
một chủng tộc rất xưa cũ, đồng thời cũng là 
chủng tộc tiền tiến trong các hoạt động hàng hải. 
Thời gian này tính ra nhiều ngàn năm trước khi 
người dân Trung nguyên đầu tiên phát xuất từ 
Trung Á, di chuyển qua lập nghiệp cạnh sông 
Hoàng hà. 

Trong thập niên 1920, Trung tâm Văn hoá 
Hoà bình được bà Madeleine Colani, một nhà thảo 


92 David G. Marr. Sdd, tr. xvi. 
587 


móc hoc, sau này trở thành nhà khảo có người 
Pháp danh tiéng.^? Tài liệu báo cáo của Colani vé 
ván minh Hoà binh cho dén nay ván duoc coi là 
rát có giá tri nhu sau: 

-1927, L' age de la pierre dans la province 
de Hoa Binh (Tonkin.) MSGi 14, fascicle i. 

-1928, Notice sur le prehistoire du Tonkin: 
station de Cho Ganh, atelier. BSGi 17, fascicle 23- 
37. 

-1929, Quelques stations hoabinhiennes: 
note preliminaire. BEFEO 29:261-72. 

-1930, Recherches sur le prehistorique 
Indochinoises. BEFEO 30: 299-422. 

-1935, Megalithes du Haut laos. 2 volumes. 
Publications de l'école française d'Extreme-Orient 
nos. 25, 26. 

-1940, Emploi de la pierre en des temps 
reculés: Annam - Må laisie - Assam. Publication 
des Amis du Vieux Hue, Hanoi: imprimerie 
d'Extreme-Orient. 

Trong khoáng ba chuc nám tró lai đây, khoa 
Kháo có cung cáp thém nhiéu tài liéu mói la. 
Những kiến thúc cán dai vé cổ sử có thé làm 
những người sống trước đây một vài thé hệ giật 
mình, tưởng như truyện giả tưởng. Nguồn gốc dân 
tộc Việt đáng được kể là rất cổ và văn hoá ta phát 
sinh ngay tại địa phương nơi vùng đất quê hương 
của ta: 


53 Wilhelm G. Solheim. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic Magazine. March 1971, tr. 333. 


588 


- Văn minh Hoà binh đã khói nguyên trên 
đất nước ta hồi mười lám, mười sáu ngàn năm 
trước đây. 

- Đà tiến triển văn minh của dân ta được giữ 
liên tục, không ngừng nghỉ; đi từ Bắc sơn, Hoà 
bình chuyển tiếp qua Đồng Dậu, Phùng nguyên, 
cuối cùng rực sáng ở Đông sơn. Có chỉ dấu cho 
thấy văn minh Ngưỡng thiều, Long sơn Trung Hoa 
và Đài loan do văn minh Miên Nam khai sáng. 

- Tính chất văn minh nặng phần hàng hải và 
ruộng nước. 

Solheim tìm ra rằng ngay từ thời Đồ Đá, ảnh 
hưởng Hoà bình đã tới Úc. Lúa gạo xuất hiện ở 
Đông Nam Á trễ nhất là 3.500 năm trước Công 
nguyên. Kỹ thuật Đồ Đồng khởi sự trước Trung 
Hoa cả ngàn năm, cũng trước cả Ân Độ và Lưỡng 
hà địa. Đường biển trở thành hệ thống chuyển vận 
viễn duyên, người Việt từ Đông sơn di di lại lại 
khắp vùng Đông Nam Á. 

Carl Sauer cho rằng dân bản địa Đông Nam 
Á đáng được ghi nhận những công lao to lớn. Họ 
đã làm một bước di quyết dinh cho loài người trên 
đường tiến bộ. Đó là việc thuần hoá cây cỏ đầu 
tiên, một phát triển sớm sủa nhất của nhân loại 
trong nông nghiép.^^ 

Lea E. Williams lý luận rằng nhờ những 
hoàn cảnh chung quanh thuận lợi, cũng như khối 
óc năng động của chính họ, người Đông Nam Á đã 


54 Carl Sauer. Agricultural Origins and Dispersals. 
American Geographical Society. New York. 1952. Chuong 2. 


589 


đạt đến một trinh độ kỹ thuật cao. Những khả 
năng về tự tồn trên biển và sản xuất nông phẩm 
là kết quả của những phát triến đặc thù Đông 
Nam Á. Rất có thể là dân cư vùng này đã sớm đạt 
đến những tình trạng tiến bộ tương tự như ở vùng 
Bán nguyệt Phi nhiêu”. 

Khoa khảo cổ khám phá rằng Đông Nam Á 
đã trồng cấy cây lúa 3.500 năm trước công 
nguyên *°, gia súc hoá súc vật từ 5.000 năm trước 
Công nguyên, tức là hàng ngàn năm tiến bộ hơn 
những nền văn minh cổ xưa khác. Luyện kim ở 
vùng Đông Bắc Thái lan/ Bắc Việt Nam tiến bộ 
ngay thời 3.000 năm trước Công nguyên, khoảng 
ngàn năm trước kỹ thuật đúc đồng Trung Hoa và 
Ấn Độ. 

Như đã trình bày ở trên, Hoà bình là trung 
tâm văn hoá tiên khởi của toàn vùng Đông nam Á 
châu. Theo đường hàng hải, ảnh hưởng văn hoá 
này truyền bá đi khắp các hải đảo, vùng duyên hải 
và đất liên gần nửa vòng trái đất. 

Trên những miền đất xa cách với Hoà bình 
như tại cửa sông Dương tử, những chỉ tộc Việt 
cũng rất văn minh vùng Thái hồ đã tiến đến chế 
độ "đại tù trưởng" ngay từ thiên kỷ thứ 3 trước 
Công nguyên. Trong thời gian đó, vùng Hoa bắc 
sau này là cái nôi văn minh Trung Hoa còn chậm 
tiến hơn. 


955 Lea E. Williams. Sdd, tr. 25. 
56 National Geographic, Vol. 139, No. 3, March 1971, tr. 
335. 


590 


Giáo su Tsui mei Huang thuộc phân khoa 
My thuát vién dai hoc Pittsburgh dà düc két và 
nhận xét vé những khám phá mới đây về khảo có 
trong tap chí Antiquity 66 (1992): 75-83 như sau: 

- Hơn một trăm địa điểm khảo cổ có số tuổi 
từ 3.310 đến 2.250 năm trước Công nguyên, trong 
vùng Thái hồ đã được khám phá. Đất này sau đó 
xuất hiện nước Việt, hàng trăm năm liền xưng bá 
thời Chiến quốc. Các di tích tìm thấy cổ hơn rất 
nhiều so với các di tích tương tự tìm thấy ở Hoa 
bắc và dĩ nhiên trước triều đại nhà Chu tới vài 
ngàn năm. 

- Sự khai quật các cổ vật vùng Liangzhu đã 
làm thay đổi quan niệm về trung tâm văn hoá nằm 
ở Hoa bắc và thúc đẩy các nhà khảo cổ nên chấp 
nhận sự hiện hữu của một nền văn hoá bản địa 
miền Nam; nền văn hoá này đã đóng góp một vai 
trò rất có ý nghĩa trong suốt thiên kỷ thứ 3 trước 
công nguyên vào việc phong phú hoá tình trạng đời 
sống và xã hội nước Tàu". 


11.25. Chỉ có hợp chủng mà không có diệt 
chủng 

Sự thật hiển nhiên chứng minh rằng không 
có một dân tộc nào trên thế giới ngày nay là một 
chủng tộc thuần tuý. Chúng tôi không bao giờ phủ 
nhận về sự hiện hữu của những đợt di dân từ 
ngoài vào đất nước Việt Nam. Chúng tôi chỉ xin 
nêu ra quan điểm là sự cần thiết phải suy xét cho 
đúng mức tầm quan trọng của những sự "nhập 


591 


nói" này. 

Di sau nhüng nguói dán nuóc cüa Bién 
Dóng, các dàn di cu dén xü ta sau này tuy có, 
nhung só luong mói dot khóng nhiéu lám so vói 
dân số địa phuong. Ho thuộc những sắc dán tuong 
cận, cùng ưa thích vùng duyên hải và sinh hoạt 
sông nước. Hầu hết di dân thuộc nhóm Bách Việt, 
số rất nhỏ là người Tàu chính gốc và các dân 
khác. 

Bác sĩ Trần đại Sỹ, thác lời các bạn đồng 
nghiệp của ông, đã phát biểu những ý tưởng về 
nguồn gốc tộc Việt, một phần nào tương tự như 
những sự di dân trình bày ở trên như sau: "Tóc Việt 
bao gồm trăm giống Việt sống rải rác từ phía nam 
sông Trường giang: Đông tới Biển. Tây tới Tứ 
xuyên, Nam tới vịnh Thái lan. Người Việt từ Ngô 
Việt di cư xuống phương Nam. Người Mân Việt đi 
xuống Giao chi. Người Việt di cw từ Nam sông 
Trường giang tránh lạnh xuống Bắc Việt đều 
đúng. Đó là những cuộc di cư của tộc Việt trong 
lĩnh thổ của họ, chứ không phải họ là tộc khác di 
cư tới đất Việt”. 

Cho dù đồng ý là dân ta có nhiều đặc điểm 
giống Melanesian hay giống Nam dương chăng 
nữa, chúng ta cũng không thể vội vàng kết luận 
dân tộc Việt Nam là con cháu các dân đến từ Nam 
đảo. 

Tại nhiều nơi khác trên thế giới, ngôn ngữ, 
tục lệ cổ xưa thường bị chuyển hoá vì nhiều đợt di 


57 Vương Kỳ Sơn. Sdd, tr. 223. 
592 


dàn ồ at ở ngoài đổ vào. Trái lai trên đất nước 
chüng ta, nhüng truyén thóng xua cü hàng máy 
ngàn năm vẫn còn được báo tồn. Những dot di 
dân vào đất nước ta về sau này đã không tiêu diệt 
những dân cư bản địa sống ở đất này trước họ. 
Hầu hết những yếu tố căn bản về nhân hình 
nguyên thuỷ và văn hoá đầu tiên còn tôn tại. 

Giống dân đầu tiên sống trên dải đất ta là 
giống da den (Négritos), Me la né xi 
(Mélanésiens) và giống Úc châu (Australiens), 
9450 Đông Nam Á đã được nhiều hoc giả thuộc đủ 
mọi màu da trắng, vàng, nâu viết lại nhưng không 
ai nghĩ rằng đã có những chuyện diệt chủng đáng 
kể nào xảy ra trên đất nước chúng ta. Người đến 
sau đã hội nhập với những người ở đây trước để 
cùng kiến tạo cuộc sống chung. Những người 
Mường, người Mán, người Việt, kẻ Chợ, người 
miền Cao, đường Ngược... rõ ràng vẫn tiếp tục 
sinh sống hoà thuận vui vẻ ngay trong thời đại 
chúng ta. 

Những vị vua đầu thời tự chủ như các nhà 
Đinh, nhà Lê sinh ở xứ Mường. Trước đó lại có 
anh hùng Phùng hưng ông cha đời đời làm Quan 
Lang hay Tù trưởng châu Đường lâm. Có thể nói 
các vị này gốc tích dân thiểu số cũng đúng. Tuy 
vậy nhưng điều đúng hơn hết: các vua anh hùng 
này đúng là người nước Việt. Tất cả chúng ta dù 
người mang họ Nguyễn (gần 40% dân số), người 


548 Nguyễn Khắc Ngữ và Phạm Đình Tiếu. Địa lý Việt Nam 
Lớp Mười Một, Cơ Sở Xuất bản Sử Địa, 1991(?), tr. 120-121. 


593 


kia ho Dinh, ho Lé, ho Pham, ho Phüng, ho Hà, ho 
Vũ... cũng một dòng máu đậm màu dân bản dia 
chảy trong huyết quản mà thôi! 

Trong khi nghiên cứu, thâu lượm thêm tài 
liệu Đông Nam Á cổ thời, chúng tôi càng yên tâm 
nghĩ rằng gốc rễ bản địa là quan trọng và rằng 
khi đi sâu vào cổ hàng hải chúng tôi thấy sắc dân 
Việt Nam "đa số" rất gần với những sắc dân 
"thiểu số" như Mường, như Mán, như Rhadé, như 
Chàm, như Bà nai... Một thuở xa xưa nào đó tiền 
nhân của họ đã cùng tiền nhân Việt sinh hoạt hay 
hải hành qua lại trên Biển Đông, mà thời Băng đá 
chỉ như một hồ nước chung quanh có đất liền bao 
bọc gần như khép kín. 

Có lẽ sự phân chia chủng loại một cách khe 
khắt như ta thấy ngày nay chỉ mới xảy ra trong 
thời gần đây mà thôi. 


11.26. Tổng hợp: Những chỉ dấu hướng về một 
nguồn gốc 

Luận lý "rễ cái - bản địa" của dân tộc Việt 
Nam được xây- dựng trên chứng tích phát sinh'"tại 
chỗ" của các chủng tộc Đông Nam Á. Tiến trình 
sinh hoạt văn hoá của dân Việt chói sáng nhất 
trong vùng và liên tục ngay từ thời cổ sơ. Đặc biệt 
những phát triển hàng hải đáng kể là vượt bậc. Đi 
từ việc sử dụng những vật liệu thông thường tại 
chỗ như tre nứa làm bè, người Việt đã tiến đến sự 
hoàn thiện phương cách vận chuyển Tàu thuyền 
tự động, không cần người lái. 


594 


Muón di tim mót khuón máu"góc ré tai chó" 
cho mót dán tóc, nguói ta khóng thé tim duoc mót 
sự tiêu biểu nào hoàn bị hơn cho bằng trường hop 
dân tộc Việt Nam. 

Những giả thuyết về phân tán nhân chủng, 
ảnh hưởng văn hoá cùng những sinh hoạt hàng hải 
toả ra các nơi mà tâm điểm là Việt Nam đã được 
trình bày trong hầu hết tập tài liệu này. Sau 
phương cách phân tích có tính chất "phân kỳ" này, 
chúng tôi lại xin dùng một phương cách khác là 
trình ra một tổng hợp. Luận lý có tính chất "hội tụ". 
Đi từ những dữ kiện về sinh hoạt rộng lớn, xa xôi 
thu góp lại, chúng ta cũng có thể tìm ra tâm điểm 
phát nguyên hay nguồn gốc người Việt Nam là tại 
chỗ. 

Trên cả một vùng không gian rộng lớn, hơn 
nửa vòng trái đất từ Madagascar tới Easter 
Island, loài người tuy sử dụng nhiều loại sinh ngữ 
khác nhau nhưng xem ra chúng có khá nhiều đặc 
điểm tương tự. Một số nhà ngữ học nhận thấy nên 
xếp chung hơn một ngàn sinh ngữ này vào một họ 
lớn là Nam phương ngữ. Về hàng hải, địa bàn của 
các ghe thuyền có thân phụ và bè mảng chạy 
buóm gần như trùng hợp với dia bàn ngôn 
ngữ Nam phương". Hai địa bàn ngôn ngữ và 
thuyền bè này khởi sự từ Đông Nam Á. 

Trong cổ thời, toàn vùng Đông Nam Á, lan 
qua cả Úc châu, Đài loan và Nhật bản, sinh hoạt 
chung của các dân cư chịu ảnh hưởng nền văn 
hoá Hoà bình. Hai địa bàn của văn hoá Hoà bình 


595 


này và ngón ngü Nam phuong, xem ra gán nhu 
trung hop vói nhau. 

Trên khu vực duyên hải kéo dài từ cửa sóng 
Hoài đi về phía Nam tới Mã lai Á, qua các hải đảo 
Nam dương, Phi luật tân; các nền văn minh thực 
vật và văn minh "nước" bao trùm nhiều sinh hoạt, 
ghi dấu vết thời Đồ Đá / Đồ Đồng đến từ các trung 
tâm Hoà bình, Đông sơn. Nền văn hoá của ta, 
không ảnh hưởng"thạch đá" như kiểu kiến trúc 
thạch đá tại Nam dương, Khmer, Lào... Chỉ có ở 
Việt Nam, người ta mới có thể tìm thấy một nền 
Văn hoá Nước thuần túy nhất, nhẹ nhàng và nhân 
bản. 

Vào cuối thời Băng đá, khi nước Biển Đông 
dâng lên cao, dân cư vùng đồng bằng Sundaland 
kéo nhau rút vào vùng đất liên theo các dòng 
sông. Khu vực phía Bắc Sundaland, dân đông nhất 
hội tụ tại vùng các sông Hồng, sông Mã. Sau này, 
sinh hoạt văn hoá của người Việt phát triển mạnh 
nhất trong vùng qua suốt một thời gian dài hàng 
chục ngàn năm. 

Dân cư vùng Đông Nam Á có thể không là 
một chủng loại phát sinh tại chỗ. Xương hoá thạch 
của người vượn tìm thấy ở Trung Hoa, cũng thấy 
tại Việt Nam. Chứng cớ cho tiến trình "người vượn 
tiến hoá thành người hiện dai"có hay không tai 
nước ta (và cả nước Trung Hoa nữa) chưa có gì 
chính xác. Tuy vậy cho đến thời điểm này, các nhà 
nghiên cứu di truyền học đã cho biết là dân ta 
từng ở vùng Biển Đông, sinh hoạt và phát triển tại 


596 


chó này sau mót thói gian dài tói 55.000 nám 
(theo Spencer Wells) hay lâu hon nữa là 75.000 
năm (theo Oppenheimer). 

Ngay tir thói Báng dá, do dia thé nüi non 
chia cát, nhiều dán cư Đông Nam Á bị cô lập với 
phần thế giới ở ngoài. Trong khi dân cư toàn vùng 
này không đông đảo cho bằng ở Ấn Độ hay Trung 
Hoa, nhưng riêng đất Việt từ thời cổ vẫn luôn luôn 
có một mật độ dân cư cao nhất trên thế giới. 

Không những Việt Nam chỉ là địa bàn phát 
nguyên của các chủng Bách Việt, mà theo học giả 
Groslier, còn có nhiều đợt di cư từ Đông duong di 
ra các hải đảo Thái bình dương. Các nhóm di dân 
ra ngoài, sau này thành các chủng Austroloid, 
Melanesians, Indonesians, Mongolians??. Nhu vậy 
thật rõ ràng, vị hoc giả này không có goi y hay 
phát biéu y tuóng cho ráng nguói Dóng duong dà 
di tir Australia, tir Melanesia, tir Nam duong, hay 
từ Mongolia... đến xứ ta. 

Nhiều sắc dân khác nhau đã sinh sống trên 
lãnh thổ Việt Nam từ cổ thời. Người Việt chiếm đa 
số, cư ngụ tại những vùng đất thấp. Vì là giống 
người đến trước, người Việt sinh sống trên những 
đất đai thuận hảo, trong khi các di dân đến sau 
đành phải canh tác nơi những nơi núi cao, rừng 
rú. 

Việt tộc tại khắp ba miền Trung, Nam, Bắc 
đều bảo tồn cổ tục. Tinh thân đó chứng minh tính 
cách bản địa của chủng tộc. Tuy vậy, không có 


??? Bernard Philippe Groslier. Sdd, tr. 39. 
597 


miền nào mà người dân còn giữ gìn tập tục lâu dài 
như nhuộm răng đen, ăn trầu, đóng khố... và nhất 
là mặc váy cho bằng những dân miền Bắc Việt 
Nam. Rễ Việt tộc chắc đã ăn rất sâu nhất vào 
những vùng đất khai nguyên này. 

Tổng hợp lại, những tập tục, các hoạt động 
về hàng hải, ngôn ngữ và nhiều sinh hoạt văn 
hoá khác đều quy tụ về một địa điểm gốc là vùng 
đồng bằng Sông Hồng của Bắc Việt Nam. Cái rễ 
cái bản địa của dân tộc ta vì thế, không những 
quan trọng cho riêng Việt Nam chúng ta mà còn 
có nhiều liên hệ đến các sắc dân khác tại Đông 
Nam Á và Thái bình dương. 


11.27. Tâm lý và đặc tính bản địa 

Những chuyện tốt, xấu của người Việt Nam 
đã được nhiều người ngoại quốc đề cập tới. Nhân 
đây chúng ta cũng nên nghe lời phát biểu của một 
người Việt Nam hải ngoại nói về chính đồng bào 
của ông, qua một cuốn sách viết bằng Anh ngữ 
như sau: “Hình thể đất nước Việt Nam dài và hẹp 
ôm lấy bién. Dân Việt làm nghề cá và hàng hải, 
không ưa sinh hoạt sâu vào nội địa”. 

Ông Pham Kim Vinh viết cuốn sách The 
Vietnamese Culture, An introduction. USA, 1994; 
nói lên sự anh dũng của dân chúng Việt Nam khi 
chống quân ngoại xâm và hiền lành nhân hậu thời 
bình. Lịch sử Việt cho thấy xứ sở này không cần 
phải có nhiều luật lệ khe khắt, không cần hệ 
thống công quyền nặng nề cũng như ít viên chức 


598 


chính phủ cũng nhu cảnh sát hay mát vu.??? 

Bản chát dân ta rất hiền hoà. Nhiều du 
khách đến thăm xứ ta đã nói như vậy. Mấy lời sau 
đây trích ra từ tập sách The Mandarin Road to 
Old Hué của tác già Altair Lamb°°!: 

- Dàn Viét Nam là mót gióng dàn lich su. 

- Người Việt bản tính tốt tự nhiên, ít thù 
hận, không gây nhiều tội ác, rất hiếu khách. 

- Người Việt lịch sự, nể trọng người ngoại 
quốc, nhưng trong sự giao thiệp đôi khi có một sự 
"bất thường": chúng ta đã tự kiêu về đất nước, về 
dân tộc Việt của chúng ta một cách quá đáng. 

Cũng vậy, rất đông học giả ngoại quốc khi 
nghiên cứu tâm lý người Á đông, thắc mắc không 
hiểu tại sao dân Việt lại hay có tỉnh thần dân tộc 
quá cao, cao hơn các dân tộc láng giéng. Trong 
khi đất nước nghèo đói, đồng bào chậm tiến, 
xuống dốc thé thảm: người Việt vẫn tự dé cao họ 
lén. Ho nghi ky các chính quyển ngoai bang, đặc 
biệt chính quyền Trung Hoa và nhiều khi cả dân 
Trung Hoa nữa. Vấn đề tâm lý này rất sâu sắc. 
Dáng dấp người Việt trông hơi giống người Tàu, 
nhưng nếu tưởng lâm một người Việt là một người 
Tàu (Chệt), họ sẽ giận ngay. 

Người Thái lan có thể không "cuồng tín" như 


50 Pham Kim Vinh. The Vietnamese Culture, An 
introduction. USA, 1994. 

51 Altair Lamb. The Mandarin Road to Old Hué, Narrative 
of Anglo-Vietnamese Diplomacy from the 17th century to 
the eve of the French Conquest. London. 1970, tr. 132 và 
270. 


599 


vậy, có lé chi vi dân ho mới di cu đến lập quốc trên 
đồng bằng sông Ménam. 

Dân cư sinh sống ở Hoa nam, ở Đài loan, ở 
Hồng Kông, ở Hoa bắc, ở Tân cương cùng được 
gọi chung là dân Tàu nhưng họ có những vẻ gì đó 
không giống nhau. Họ không có cái niềm hãnh 
diện dân tộc quá khích như người Việt Nam. Vì 
thế mà Hoàng đế Trung Hoa có thời đã là những 
"người ngoài" xuất xứ từ Mông cổ, từ Mãn châu... 

Theo quan niệm thông thường tại Việt Nam 
từ xưa đến nay, thuật ngữ bản địa dùng để chỉ 
những quần thể người sống nguyên thủy và đầu 
tiên hay là lâu đời tại một địa phương nào đó. Nhà 
sử học, khảo cổ học hàng đầu nước ta, Giáo sư Hà 
Văn Tấn cho rằng nguồn gốc của phần lớn các 
dân tộc Việt Nam là người bản địa.°°2 


11.28. Người Việt "Cuồng tín" chăng? 

Người Việt Nam khác hẳn các dân khác, rất 
hãnh diện được làm một người Việt Nam. Chúng 
ta có thể hy sinh tất cả để bảo vệ lãnh thổ. Sở dĩ 
người Việt "cuồng tín" như vậy vì chúng ta cảm 
thấy bản thân gắn liền vào đất nước Việt Nam. Sự 
gắn liền đó đã khởi sự từ lâu đời. Nó biểu lộ tính 
chất thuần nhất và đặc tính "bản địa" của gốc rễ 
dân tộc. Từ mười mấy ngàn năm trước liên tục 
đến ngày nay, giống Việt đã là chủ nhân-ông đầu 
tiên của vùng đất cạnh Biển Đông này. 

Tự thâm tâm người Việt Nam nghĩ rằng 


552 Hà Vàn Tán. Theo dãu các ván hóa có, Nhà xuát bàn Xà 


hói, 1998. tr. 335-401. 
600 


chüng ta có góc ré tai chó. Lé tu nhién chüng ta 
không thích bị gọi là "con dé của Tàu" hay giống 
dân từ núi rừng cao nguyên (như Tây tạng) đi 
xuống, cũng không ưa bị gán cho là dân từ hải 
đảo Indonesia xa xôi đi vào. Và gần đây, it người 
trong chúng ta chấp nhận một thứ để xuất như 
"Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam". 


601 


Chương 12 - Nước và Triết lý 


12.1. Triết lý cuộc đời 

Hầu hết triết gia không muốn (hay không 
thể) đưa ra định nghĩa dứt khoát triết lý là gì. 

Lão tử cho triết lý của ông "tạm" tóm gọn 
trong chữ Đạo, ông mở đầu cuốn sách Đạo Đức 
kinh bằng câu: Đạo mà có thể diễn tả được thì 
không phải là đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có 
thể đặt ra để gọi nó (đạo) thì không phải là tên 
vĩnh cửu bất biến. 

Một cuốn Từ điển tiếng Việt định nghĩa về 
triết lý là lý luận triết học. Ví dụ: triết lý của 
phương Đông, triết lý của Phật giáo. 

Triết lý là quan niệm chung của con người 
về những vấn để nhân sinh và xã hội, như triết lý 
sống. Đó là những nỗ lực không ngừng của con 
người đi tìm chân lý của cuộc đời. 

Suốt cuộc đời, con người và động vật không 
ăn đất nhưng uống nước. Nước luôn luân chuyển 
để đưa các chất dinh dưỡng và ôxy cung cấp cho 
cơ thể, đồng thời đưa các chất độc thải ra ngoài. 
Con người có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhưng 
không thể nhịn uống quá một ngày. Khi trọng 
lượng nước trong cơ thể hụt quá 12%, con người 
sẽ chết. Thực vật cũng không ăn đất mà hút nước 
từ trong lòng đất cùng với các khoáng chất hòa 
tan trong nó lên nuôi cây. 

Sự có mặt của nước là điều kiện đầu tiên để 
602 


xác dinh sự tồn tại của su sống. Trên sao Hóa hầu 
như không có nước, nên cũng không thể có sự 
sống. Đã không có sự sống thì không có con 
người, và do vậy cũng không thể có văn minh và 
văn hóa.” 


12.2. Con người bắt chước thiên nhiên 

Nước là một trong những hiện tượng tự 
nhiên điển hình, còn văn hóa là một hiện tượng xã 
hội điển hình. Con người từ tự nhiên mà ra, rồi lại 
khai thác và sử dụng tự nhiên, cho nên nước và 
văn hóa chắc chắn phải gắn bó khá mật thiết với 
nhau, song, do lối tiếp cận chuyên ngành và thói 
quen tư duy phân tích nên lâu nay khoa học chưa 
chú ý đúng mức đến cặp khái niệm này. 

Mọi hoạt động của con người khởi đầu đều 
bắt chước thiên nhiên. Khi người ta sinh hoạt 
nhiều với nước thì người ta bắt chước nước. Kiểu 
bắt chước này, Lão tử gọi là Đạo. 

Đạo trong sự trình bày của Lão tử là một 
khái niệm trừu tượng chỉ cái tự nhiên, cái có sẵn 
một cách tự nhiên: “Người ta bắt chước Đất, Đất 
bắt chước Trời Trời bắt chuóc Đạo, Đạo bắt 
chước Tự nhiên”. 

"Đạo bắt chước tự nhiên" phải hiểu là đạo 
với tự nhiên là một, đạo tức là tự nhiên, vì ngoài 


53 Trần Ngọc Thêm. Nước, Văn hóa và Hội nhập. Trong 
cuốn sách: "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế". Trường ĐH KHXH và NV & NXB Tp. Hồ Chí 
Minh, 2003. 


603 


dao khóng?* có gi khác cả. 

Người Việt Nam từ nguyên thuỷ đã sinh 
hoạt trong nước. Chúng ta đọc thấy Lão tử luận 
về "nước" như sau: Nước là vật cực mềm mà lại 
thắng được vật cực cứng là đá [nước chảy đá 
mòn]. Nước là vật cực kì mềm mại, nó luôn tìm 
chỗ thấp mà tới [khiêm nhường], ngày đêm chảy 
không ngừng, bốc lên thì thành mưa, chảy xuống 
thì thành sông rạch, thấm vào lòng đất để nuôi 
vạn vật. Tự nó không ngừng biến đổi, lại sinh ra 
mọi loài. Nó không tranh với ai, lựa chỗ thấp mà 
tới, gặp cái gì cản thì nó uốn khúc mà tránh di, 
cho nên đâu nó cũng tới được. 


THE CARDONS Eóvin T. Moris - 1965 
INA Lao Tzu was fromthe land of Ch'u, from the far 
south, in the valley of dh ferte Yangse Here 


nature was prolific, fishaboundedin the streams 


EDWIN THORRS 
Hinh 234 Edwin Morris viết về quê Lão Tử như 
một làng dán Nam đảo, Austronesian. 


554 Trần Trọng Kim. Sdd, tr. 6: Người Việt Nam thuộc vé loài 
da vàng, nhưng mà người nào phải đi làm lụng dầm mưa dãi 
nắng lắm, thì nước da ngăm ngăm đen. Sử ta cũng ghi: Anh 
hùng Mai Thúc Loan có nước da den sam. Theo Việt điện U 
linh, Mai Hắc Đế mang mệnh thủy tức là nước, mà nước 
được tượng trưng là màu đen. Vì vậy, ông lấy hiệu là Hắc Đế 
để hợp với mệnh của mình. 


604 


12.3. Hành diện làm người Việt Nam 

Qua chứng liệu văn hoá lịch sử, chúng ta 
đương nhiên có thể tự hào là người Việt Nam. 
Nhiều tài liệu sách vở đã đề cập tới đủ mọi khiá 
cạnh về những cái hay, cái đẹp Việt Nam. Triết lý 
sống cùng văn hoá gốc của dân ta cũng đã được 
bàn đến rất nhiều. 

Giáo sư Cao thế dung đã viết rằng: "Ca tung 
về đức tính can đảm, kiên cường và hùng anh lẫm 
liệt của Dân tộc Việt Nam, chúng tôi nghĩ cũng 
tựa như ca tụng nhà giầu lắm của." Nhiều người 
ngoại quốc đã lên tiếng vinh danh Việt Nam. Paul 
Doumer, viên Toàn quyền Đông Dương, tay thực 
dân kiêu sa và kỳ thị "khét tiếng", ấy thế mà cũng 
phải lên tiếng ca tụng dân Việt là giống dân 
“chẳng những can đảm đương đầu với mọi hiểm 
nguy mà ngay cả trước nỗi chết. "Viên quan cai tri 
thực dân E. Luro với nhiều kinh nghiệm về đời 
sống Việt Nam cũng đã không tiếc lời ca ngợi dân 
tộc Việt vốn là dân coi cái chết nhẹ như lông hồng 
“khi lên đoạn đầu đài mà vẫn thản nhiên miệng 
phi phèo điếu thuốc lá."”°5 

Tuy vậy, cùng trong tinh thần mời goi moi 
người luu tám tìm về nguồn gốc văn hoá của dân 
tộc, chúng tôi đã nhìn ra một vấn dé quan trọng 
muốn trình bày ở đây. Đó là: triết lý "Nước" cổ 
truyền của dân tộc. Triết lý này rất cổ, rất sâu sắc 
mà không mấy khi được người Việt Nam chúng ta 
ngày nay nhắc nhở tới. 

555 Cao Thế Dung. Sdd, tr. i. 
605 


12.4. Bé dày thói gian cua góc ré sinh hoat 

Loài người vượt trội lén khói mọi sinh vật 
nhờ khối óc đặc biệt biết suy luận. Chỉ nhân loại 
mới có văn hoá, triết lý sinh hoạt. Tuỳ theo từng 
môi trường địa phương, mỗi dân tộc có một nền 
văn hoá, một triết lý sinh hoạt riêng biệt. 

Trong cuốn Nguồn gốc Văn Học Việt Nam, 
Học giả Lê Văn Siêu nhìn nhận rằng tinh thân dân 
tộc bắt rễ nơi khí hậu, địa dư, lịch sử của dân tộc. 
Ông viết một cách thật là triết lý như sau: Lịch sử 
thì đã đành có trồi sụt theo những hằng tính quy 
định bởi ý thúc và tiềm thúc của từng cá nhân và 
của toàn thể dân tộc. Song khí hậu và địa dư thì 
đã có một phạm trù cho sự vần xoay của trái đất 
trong hệ thái dương, dẫu bao nhiêu ngàn năm 
cũng chỉ đổi ở chi tiết nhỏ mà không khác hẳn 
được ở đại thể... Khi đã có một dân tộc tồn tại 
trên một vị trí địa dư, tất phải có có một nền văn 
hoá kết tinh ở tinh thần riêng biệt của dán tộc 
áy" 556 

Cüng hiéu nhu váy thi triét ly sinh hoat, vón 
là phần động cơ của văn hoá dân tộc đương nhiên 
phải xảy ra từ rất lâu đời, vượt qua cái mốc lịch sử 
Khổng Mạnh, Phật, Lão 2.500 năm. Với khí hậu và 
địa dư của Việt Nam, thời điểm huyền sử Hùng 
Vương hay Hoàng đế quãng 5.000 năm cũng còn 
hạn hẹp. Khoa học đã chứng minh rằng dân ta 
xuất hiện trước đó rất lâu. 


56 L6 Văn Siêu. Nguồn gốc Văn Học Việt Nam, Sài Gòn, 
1956, tr. 10. 


606 


Chüng ta biét ráng dán tóc Viét Nam ta có 
gốc ré sáu đậm từ văn minh Hoà bình 18.000 năm 
trước. Theo khám phá mới về khảo cổ trong thập 
niên 1960s-1970s, dân cư vùng Đông và Đồng 
Nam Á có lẽ đã tương đối đông đảo ngay từ cổ 
thời, đủ đông để tạo nên những đợt di dân theo 
hướng Nam bắc 40.000 năm trước, rồi sau đó lại 
di chuyển theo chiều Bắc nam cách đây 5.000 
năm.°°7 

Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng đưa ra 
nhiều chứng cớ của một thứ "văn minh nước" sơ 
đẳng nào đó của Việt tộc cũng như của các dân cư 
khác vùng Biển Đông đã khởi sự từ 60.000 năm 
truóc?*, Vào thời điểm này, con người đã tiến bộ 
đủ để thực hiện được những chuyến di dân đầu 
tiên vượt biển từ Đông Nam Á sang Úc châu bằng 
bè tre. Theo Milford H. Wolpoff và các cộng sự 
viên của ông thì lịch sử thuyền nhân di cư bắt đầu 
từ đó. 


12.5. Địa hình quê hương hồi khởi thủy 
Theo ý kiến ông Lê Văn Siêu thì một lối hiểu 


57 Maud Girard -Gesland và các tác giả khác. Art of 
Southeast Asia, translated from the French by J. A. 
Underwood; Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 
1994, tr. 20. 

58 PMultiregional Evolution: A World-Wide Source for 
Modern Human Populations; Milford H. Wolpoff, Alan G. 
Thorne, Fred H. Smith, David W. Frayer, và Geoffrey G. 
Pope: trong Origins of Anatomically Modern Humans, 
edited by Matthew H. Nitechi and Doris V. Nitecki; Plenum 
Press, New York and London, 1994. 


607 


biết, một lối suy nghĩ, một lối tư tưởng, và một lối 
nói riêng biệt của một dân tộc đã thể hiện khi dân 
đó có mặt giữa khoảng không gian. 

Cũng trong Nguồn gốc Văn Học Việt Nam, 
học giả Lê Văn Ssiêu diễn tả môi trường sinh sống 
của dân ta một cách tổng quát như sau: Trên dải 
đất chúng ta đương sống, hồi sơ thủy với địa hình 
khác ngày nay. Vì các sông Hồng hà, Cửu long... 
chưa bồi đắp ra xa như hiện thời. Ngoài vùng 
ngập nước bên trong, khu ven biển nước ta là nơi 
cư trú của các bộ lạc hải du, nếp sống sinh họat 
theo gió mùa," phiêu bat hải hành khắp nơi... 

Trước nay, những nhà văn hoá, triết gia 
thường hay căn cứ vào tài liệu sử sách để công 
việc nghiên cứu duoc chính xác. Gân đây với các 
tiến bộ vượt bậc về khảo cổ, địa chất và những 
ngành khoa học liên hệ khác, nhiều mốc thời gian 
về sinh hoạt của loài người và đặc biệt là của dân 
Đông Nam Á được đưa lùi lại nhiều ngàn năm trở 
về quá khứ. 

Về khiá cạnh triết lý, cội rễ sinh hoạt của 
tiền nhân Việt Nam cũng nằm trong những trường 
hợp tương tự như vậy. Nguồn gốc Văn minh 
"Nước" với bề dày của thời gian trong khoảng 
60.000 năm rất cần được lưu tâm đến. 


12.6. Triết lý qua tục ngữ ca dao 
Trong lịch sử phát triển, trước khi có một 


59 Lé Văn Siêu. Nguồn gốc Văn Học Việt Nam, Saigón, 
1956, tr. 21. 


608 


nén văn hoá kết tinh Trung Hoa, Ấn Độ, Tây 
phuong; dán tóc Viét Nam dá có mót hé thóng y 
thức, kết tinh của tâm trí và nếp sóng từ ngàn 
xưa, từ việc thờ kính trời đất, thần linh sông núi, 
quốc tổ, anh hùng, liệt nữ, tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ, sùng thượng các bậc có tài đức, trưởng lão, 
đề cao trật tự xã hội, quý trọng giá trị hiện hữu 
nhân sinh và quyền lợi cá nhân nhưng vẫn củng 
cố và phát triển xã hội trên nền tảng nhân bản, 
nhân đạo, nhân ái, hoà bình. 

Tất cả những tư tưởng ấy đều đã ẩn chứa 
tản mát trong tác phẩm văn chương dân gian, đặc 
biệt là truyện cổ gồm thần thoại và cổ tích các 
loại, đúng như Paul Ricoeur đã từng phát biểu 
"tất cả đều được nói trong thần thoại cả rồi, chỉ 
còn phải tìm hiểu mà thôi".559 

Theo giáo sư Phạm Việt Tuyền, chúng ta có 
thể tìm thấy phần cốt lõi của văn hoá Việt qua tục 
ngữ ca dao. 

Vì tin- tưởng rằng lý tưởng "Trai hùng Gái 
đảm" Việt Nam là một thứ triết lý nhân bản cao 
đẹp, Giáo sư cầu chúc cho giới trẻ như sau: Tôi 
thành thực cầu chúc tất cả các bạn biết sống triết 
lý Nhân Bản Truyền Thống của dân tộc Việt Nam 
đồng thời vươn lên, tiến tới lý tưởng nhân bản cao 
đẹp nhất của nhân loại ngày hôm nay: Cố gắng 
sống đời trai hùng gái đảm để vươn lên, tiến tới lý 
tưởng Tiên, Phật, Thần, Thánh như các vĩ nhân 


560 Nguyên văn: Tout est dit dans les mythes, resté à 
comprendre. 


609 


thế giới ngày nay.^*! 
12.7. Quan niém mói vé ván minh Nuóc, ván 
minh Gó Dóng Nam Á 

Bàn về những giai đoạn hinh thành nén văn 
minh nhân loại, những nhà nghiên cứu hàng đầu 
về Đông Nam Á như Solheim, Coedès, Bernard 
Philippe Groslier... đồng ý trên một sự thật hiển 
nhiên là loài người đã cư trú trước hết ngoài bờ 
biển rồi sau đó một thời gian dài mới di chuyển 
vào nội địa. 

Coedès và Groslier cho rằng khi chia dân cư 
ra làm hai loại thì sinh hoạt dân ngoài duyên hải 
lâu đời hơn các sinh hoạt của dân trong nội địa. 
Có một số khoa học gia cho rằng khi sinh sống 
trên một vùng đồng bằng nửa cạn nửa nước như ở 
Đông Nam Á lúc xưa, con người phải phát triển 
hàng hải. Ngành chế tạo thuyền bè thành hình với 
nhiều dụng cụ mới và nguyên liệu chính là gỗ và 
tre nứa. 

Trước khi bị nước dâng lên tràn ngập, khu 
vực đồng bằng Sunda ngoài Biển Đông, phần 
nước nhiều hơn phần cạn, đúng là môi truờng tiêu 
biểu cho thuyết "văn minh gỗ" này. Solheim là 
người muốn dé nghị một "Thời đại Gỗ" chen kế 
vào bảng tiến trình văn minh của nhân loai.??? 

?€! Pham Việt Tuyền, Tám hồn người Việt Nam qua thi ca 
truyền khẩu bình dân Việt Nam trong Đệ Ngũ Thiên kỷ, Chủ 
biên: Vương Ky Son, USA, 1994, tr. 51. 


562 Sumet Jumsai, Naga: Cultural Origins in Siam and the 
West Pacific, Singapore, Oxford University Press, 1988, tr. 


610 


12.8. Góc rễ Biển Đông của người Việt theo 
thuyết Meacham 

Tuy có nhiều học giả đã bàn đến sự liên hệ 
giữa nền văn minh Hoà bình và sự lên xuống của 
mực nước Biển Đông, nhưng người trực tiếp tìm 
hiểu gốc rễ của dân Việt liên hệ ra sao đối với 
Biển Đông thi William Meacham có lẽ là người 
đầu tiên. 

Dựa vào các khám phá mới đây của những 
khoa khảo cổ, địa chất, hải duong; William 
Meacham đưa ra thuyết này năm 1983. Ông cho 
rằng giống người Việt thiện nghệ hàng hải có gốc 
rễ từ ngoài Biển Đông đi vào khi nước dâng cao 
lên. Khoảng 14.000 năm trước đây, bè tre đã xuất 
hiện. Nhu cầu chuyển vận trên biển đã thúc đẩy 
người Việt phát minh ra những cánh buồm, những 
bánh lái, những loại thuyền nhiều thân và những 
cơ phận điều khiển khác để việc hải hành được an 
toàn hon.?6? 

Cho dù huyền thoai "Lac long Quán từ qué 
me ngoài Biển di vào cứu dán" và "Thủy tinh dáng 
nước lên đánh Son tinh'^* đã duoc diễn dich là 


70. 

563 William Meachan. Origins and Development of the Yueh 
Coastal Neolithic trong tuyển tập The Origins of Chinese 
Civilisation, University of California Press, 1983: tr. 147- 
175. 

564 Xin xem thêm sách cũ nhu Đại Việt Sử ký Toàn Thư của 
Ngô Sĩ liên, Việt Sử lược của Khuyết Danh hay truyện cổ 
Linh Nam Trích Quái của Trần Thé Pháp và Việt Điện U linh 
Tập của Lý Tế Xuyên. 

611 


mói xày ra cách dáy khoáng 4.000 nám (thói vua 
Hùng), chúng tôi không loai bó giả thuyết rằng 
truyện cổ này phải đúng lý ra, cổ hơn rất nhiều. 
Những làn sóng di dân mấy chục ngàn năm trước 
của tiền nhân từ Biển Đông đi vào đất liền, tranh 
đấu với môi trường sinh hoạt mới, mang hình ảnh 
tương tự như vậy. 


12.9. Triết lý Hoà bình/ Đông sơn 

Ôn lại các chiến tích lẫy lừng trong những 
lần chống giặc ngoại xâm phương Bắc, ta ghi ơn 
các vị Ngô quyền, Dinh bộ lĩnh, Lê Hoàn, Lý công 
Uẩn, Lý thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Họ đều 
là các vị anh hùng áo vải xuất thân, cho đến Trần 
hưng đạo cũng chưa có sử gia nào từng liệt Ngài 
vào hàng nho sĩ "cửa Khổng sân Trình". Danh 
sách Nho gia cũng không vui vẻ chấp nhận Mạc 
đăng Dung, hay cả Nguyễn Ánh vào làm đệ tử 
Khổng Mạnh... Anh hùng nước ta như vậy có lẽ 
mang nặng tinh thần dàn tộc, tôn trọng phong tuc 
làng nước, họ gần với Lạc Việt, Hùng Vương, 
thấm nhuần văn hoá Hoà bình/ Đông sơn và rất xa 
với Tam hoàng Ngũ đế, mù mịt Khổng Mạnh và 
nhất là phản kháng mãnh liệt sách lược "bình 
thiên hạ" của người Tàu. 

Các ông, như tổ tiên chúng ta về trước, sinh 
sống trên sông nước, ăn trầu nhuộm răng đen, giữ 
gìn tục lệ. Thời xưa, hầu hết thân mình các vị 
được vẽ chàm, và các "phu nhân" thì mặc váy! 
Phải chăng, Việt Nam sinh tồn vì cái gốc rễ đã ăn 


612 


sâu, bám chặt?°°5 

Lâu hay mau, các lớp váng văn hoá "mất 
gốc" nào rồi cũng tan rã. Chúng mỏng mảnh hời 
hợt quá. Một vài trăm năm hay một ngàn năm Bắc 
thuộc đâu có đáng kể gì khi so sánh với hàng chục 
ngàn năm gốc rễ nguyên thuỷ. Thời gian luôn 
luôn có đủ mãnh lực chôn vùi cái váng ảnh hưởng 
của chúng. Trước sau gì thì dân tộc Việt Nam 
chúng ta cũng trở về lại gốc nguồn của mình. 


12.10. Những người đi lạc trên đường trở về 
nguồn gốc 

Một dặc tính quý báu của dân tộc ta là biết 
lấy nền văn hoá của các dân tộc khác bồi đắp 
thêm cho nền văn hoá dân tộc Việt sẵn có, rồi gạn 
lọc những tinh hoa dé từ đó làm cho nền văn hoá 
dân tộc thêm thăng hoa... 

Tuy nhận xét này thật là chính xác, nhưng 
chúng ta không thể suy diễn quá xa vời. Chẳng 
hạn như chúng ta không thể lên tiếng... kêu gọi 
các bậc trưởng thượng, trí giả, và các vị cha anh 
cần phải hướng dẫn giới trẻ Việt nam hấp thụ và 
thực thi cái tỉnh tuý hay tỉnh hoa "cửa Khổng sân 
Trình" để từ đó mà hy vọng hão huyền rằng thế 
hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn hướng về nguồn cội, giữ 
gia phong. 

565 Các sách sau đây bàn về sự tồn tại của Việt Nam, thoát 
âm mưu Hán hoá với nhiều nhận định xác đáng: K. W. 
Taylor, The Birth of Vietnam; Helen Lamb. Vietnam s Will to 


Live, Resistance to Foreign Agression from Early Times 
Through the Nineteenth Century. 


613 


Xin các nhà lánh dao quyén thé biét xáu hó 
vu "bo đỡ ấu tri" nhu trong thập niên 2000. 
Chuyén viét ra bói Nguyén Luong Hái Khói nhu 
sau: Văn miếu (Việt Nam) xây dựng từ thé kỷ 11. 
Khang Hy ở thế kỷ 17 đến thăm Khổng miếu 
(Trung Quốc), viết 8 chữ "Vạn thế sư biểu. Khang 
Hy ngự thư". Chúng ta cũng lật đật làm một tấm 
bảng y như vậy để treo, đến nỗi Hồ Cẩm Đào ở 
thế kỷ 21 này đến thăm Văn miếu (Việt Nam), 
nhìn 8 chữ ấy, từng bối rối vì ngỡ đang... ở nhà. 

Nếu có vị "thức giả" nào suy diễn việc "không 
thua Trung Quốc" theo kiểu này thì xin nghĩ lại làm 
cách khác cho đúng! 

Cho dù ta có thể dùng lời của Pétrus Trương 
Vĩnh Ký (1837-1898) để nhắn nhủ đồng bào: 
“Khổng Mạnh cương trường tu khắc cốt, Tây Âu 
khoa học yếu minh tâm" để có võ đồng bào, 
nhưng chúng ta cũng cần phát biểu cho đúng chỗ. 

Ý tưởng mong đưa dân nước tiến bộ như vậy 
có lẽ hợp lý trong một giai đoạn nào đó, nhưng 
khi xác định rằng chỉ có con đường Khổng Mạnh, 
hay chỉ có con đường Tây Âu là cách thức duy 
nhất để trở về nguồn thì lý lé hoàn toàn sai lầm 
và... nguy hiểm cho vận mạng dân tộc. 

Nếu suy luận chính xác, chúng ta thấy rằng 
nguồn cội của ta đâu có Tàu, có Tây. Mấy chục 
ngàn năm trước, lúc dân ta ngừng lại ở bờ Biển 
Đông khi núi lửa Toba tuôn trào, rồi tiến tới văn 


566 Dẫn lại trong Tinh thần Nho hoc trong đời sóng dán tộc 
Việt Nam, Thời Báo số 2246 ngày 4/4/ 1998, tr. 17, 27, 28. 


614 


minh Hoà binh và ngang dọc trên bién giữa "trời 
nuóc" thi các gióng dàn Tàu Tày dó cón sóng 
trong su run sợ trước thần quyền, khiếp nhược 
trước "oai trời đất", núp kín trong hầm trong 
hang. 

Việt tộc vốn có cái triết lý "Nước" riêng của 
ta. Chưa có dân tộc nào tranh đoạt với ta vì có 
nhận triết lý của ta, họ cũng không dùng được. 
Cũng như vậy, chúng ta chẳng cần tranh đoạt chủ 
quyền triết lý với bất cứ một dàn tộc nào khác. 
Nước non còn đây, khí hậu, địa dư và cả lịch sử 
vẫn còn đây. Và... triết lý gốc vẫn tồn tại trong 
dòng sinh hoạt của dân ta. 


12.11. Triết lý Việt tộc độc đáo 

Triết lý liên hệ với sinh hoạt. Trước khi biến 
đổi địa hình quê hương được như hiện nay, vì sinh 
kế dân Việt phải ngụp lặn trong sông biển. Họ bơi 
hay lội khi di chuyển, họ sinh hoạt thường xuyên 
trên nhà sàn hay ghe thuyền; họ làm vườn hay cày 
ruộng cạnh bờ nước... Vì trải qua mấy chục ngàn 
năm, cuộc sống cứ diễn ra như vậy, nên tất nhiên 
một thứ "triết lý Nước" nào đó ắt phải thành hình, 
rồi dán dán án sâu vào nội tâm dân Việt Nam ta. 

Muốn hiểu văn hoá Việt, mọi người cần tìm 
hiểu cách thức người Việt lúc xưa sống ra sao với 
biển và với nước. 

Plante đã nói rằng: “Biển thuộc vé mọi 
người”. Nhưng vẫn có những giống dân rất khiếp 
sợ biển; nếu có cho họ biển, họ cũng không dám 


615 


nhận. Homer biết chuyện ấy nén viết: “Không gi 
đáng khiếp sợ cho bằng Biển trị Người". 

Biển tàn nhẫn, vô tình, đáng khiếp sợ với 
hầu hết nhân loại, nhưng người Việt lại không sợ 
biển. Nhiều ngàn năm trước, họ đã chinh phục 
các mát đại dương.°Š” Triết lý góc rễ Việt Nam ắt 
phải khác biệt hẳn với triết lý người dân lục địa. 

Biển có nhiều đặc điểm ảnh hưởng sâu đậm 
đến những dân tộc sinh sống cạnh nó. Chẳng hạn 
như: Biển chia cắt nhưng biển cũng nối lại những 
miền mà nó chia cắt (Pope), biển khi êm, khi 
động, biển nuôi người, biển cũng hại người... 

Lại xem tính chất của nước như: Nước đầy 
vơi và không hết bao giờ, khi yên phẳng lặng, khi 
động cuồng loạn, có lúc đang lặng lại hoá ra 
cuồng, chỗ nào nước cũng tới được, nước cuốn 
trôi mọi rác rưởi, nước cũng sửa sạch mọi dơ 
bẩn... 

Người Việt chúng ta có nhiều dáng vẻ gì đó 
thật gần biển và gần nước. Tương tự như biển hay 
thay đổi, chúng ta vừa hiền vừa cam đảm, cả chia 
ré lẫn đoàn kết, mới kỷ luật đó mà nay muốn nói 
loạn, dũng cảm trong chiến tranh nhưng ít thù 
hận trong hoà bình... 

Có quá nhiều điều đáng nói ra mà chúng tôi 
567 Hiện nay, nhiều tài liệu rất giá trị có thé chứng minh 
những thành tích này. Tập sách tham khảo dễ dàng nhất là 
cuốn Science and Civilisation in China by Joseph Needham, 
Wang Ling, and Lu Gwei-Djen, Volume 4- Physics and 


Physical Technology, Part III: Civil Engineering and Nautics 
- Cambridge at the University Press, 1971. 


616 


khóng thé ké hét ra duoc ó dáy. Tuong tu nhu 
Nước, không có nó thi không có sinh vật nào tôn 
tại. Tổng kết sau cùng, Triết lý nước cho ta nhiều 
ảnh hưởng tốt và ít ảnh hưởng xấu. 


12.12. Triết gia khỏi đặt thêm thuyết mới 

Trong tác phẩm Cơ cấu Việt nho, Linh mục 
giáo sư Kim định cũng có nhận xét: “Tât cả nén 
minh triết, cũng như túi khôn loài người đã được 
nói ra hết rồi nhưng còn năm ẩn tàng trong các 
truyện truyền kỳ, huyền thọai... Triết gia khỏi đặt 
thêm thuyết mới mà chỉ cần phát giác ý nghĩa của 
chúng." Chúng tôi xin phép được phát biểu rộng 
rãi hon chút nữa: “Triết lý Việt Nam đã có sẵn. 
Triết gia khỏi cần đặt thêm thuyết mới mà chỉ cần 
phát giác ý nghiã của chúng. " 

Tuy chúng tôi chưa từng có cơ hội nghiên 
cứu triết học, nhưng thầm nghĩ rằng nếu triết gia 
Việt Nam không phát giác đúng ý nghiã nguồn 
gốc dân tộc thì thật là tai hại. Nếu không thận 
trọng, cứ vơ quàng vơ xiên các triết lý ngoại lai 
vào làm nguồn gốc, triết gia chắc chắn có tội 
nặng với tiền nhân. 


12.13. Triết lý siêu hình trong thế giới nước 
Triết lý siêu hình của con người đi từ môi 
trường sinh hoạt. Trong sự suy tưởng, dân vùng 
Đông Nam Á nhìn sự sống cũng như sự chết qua 
hình ảnh luân chuyển của dòng nước hay qua ý 
niệm về sự mênh mông của trời cao và biển rộng. 


617 


Theo Anthony Christie thi dán khu vuc Bién 
Đông suy tưởng rằng: "Thé giới bên kia trần thế 
được thể hiện qua những dòng nước chảy hay nằm 
sâu ở phía bên kia bờ biển cả. Ý niệm mênh mông 
về bầu trời cũng trải dài như mặt dai dương. 
Không còn ai nghi ngờ rằng con thuyền chính là 
phương tiện đưa hồn người liên lạc với thế giới 
bên kia. "568 

Văn hoá Việt Nam đậm nét thảo mộc, nặng 
màu hàng hải, không thích phí phạm nhân lực 
cũng như tránh việc làm khô cạn năng lượng 
thiên nhiên. Những nét đặc thù văn hoá này đứng 
một mình một phương riêng rẽ, không những 
khác với nén văn hoá cán bản "đất đai" của 
phương Tây mà còn hoàn toàn dị biệt với nền văn 
hoá "đô hội" của phương Đông. 

Kiến trúc Việt Nam thường nhẹ nhàng. Có 
rất ít người Việt Nam cảm thấy giận hay buồn vì 
quốc gia họ không có những kiến trúc đồ sộ như 
Dé thiên Dé thích của Cambodia hay Van lý 
Trường thành của Trung Hoa.*6? 

Không phải chi người dân thường mới có 
quan niệm xây cất nhẹ nhàng mà cả những bậc 
vua chúa đầy quyền-uy cũng không thích kiến 
trúc nặng nề đồ sộ. Sử nước ta ghi rằng Bình định 
Vương Lê Lợi không tán thành những việc xây cất 


568 The diverse traditions of South East Asia, Anthony 
Christie, trong The Dawn of Civilization, edited by Stuart 
Piggott, Thames and Hudson Limited, London 1961, tr. 298. 
569 Pham Kim Vinh. Sdd. tr. 118. 


618 


tổn hao nhân luc và tài sản nhu vậy. 


12.14. Triết lý và bản năng của loại dân nước, 
dân thuyền 

Chúng ta đồng ý với học giả Buckminster 
Fuller trong câu phát biểu có tính chất triết lý 
của ông như sau: những dân tộc Đông Nam Á 
(trong đó có dân Việt Nam) khác biệt với những 
giống dân khác vì họ được thiên nhiên ban phát 
cho cái bản năng của loại dân nước, dân thuyền. 
Họ đã từng nắm được chân lý về sự kết hợp nhẹ 
nhàng trong các kiến trúc (principle of 
lightweight structural tensioning) áp dụng vào 
đời sống.””° 

Trước khi uy quyền Thiên tử tràn tới áp đặt 
khắp nơi nền giáo lý Khổng Mạnh cho mục đích 
sau cùng của Trung Hoa là "bình thiên hạ", xã hội 
ta đã có văn hoá riêng, rất khai phóng và tôn 
trọng nhân quyền. Theo với tiêu chuẩn hiện thời, 
nền văn hoá cán bản của chúng ta lúc xưa có lé 
đã đạt đến mức độ hoàn mỹ mà ít có nơi nào khác, 
ngoài Đông Nam Á đã thực hiện được. 

Học giả E. P. Patanne nhận thấy người 
Đông Nam Á không hiếu chiến, thường chấp nhận 
cho các giống dân khác hội nhập vào (xã hội hay) 
lãnh thổ của họ và để những người mới đến sống 


?7 Sumet Jumsai. Naga: Cultural Origins in Siam and the 
West Pacific. Singapore, Oxford University Press, 1988, tr. 
174. 


619 


theo cách riêng của họ.°” 

Dân ta không bao giờ có tư tưởng nhất định 
phải "đồng hoá" các chủng tộc khác như tư tưởng 
ngàn đời "sắt máu" của dân Trung Hoa. Patanne 
cũng đồng ý với Wilhelm G. Solheim về nhiều 
điều cao đẹp trong nếp sống thực của người 
Đông Nam Á thời cổ. Theo hai ông, làng mạc 
(tuy) có sinh hoạt tự trị (nhưng vẫn) kèm theo 
triết lý dung dưỡng cho những người bên cạnh 
cũng được sinh hoạt theo các nền văn hoá khác 
biệt.°”? 


12.15, Nhò triết lý "nước", phong tục, tập 
quán được bảo tồn 

Joseph Buttinger, khi phân tích về tinh thần 
tự chủ của dân ta, đã viết như sau: “Trước hết, cả 
khối dân quê có lé vào khoáng 90 phần trăm dân 
số, đã chấp nhận rất ít các ảnh hưởng do biện 
pháp áp đặt nhằm đồng hoá người Việt thành 
người Tàu. Dân Việt tuy không chối bỏ những cải 
tiến về kỹ thuật nhưng chống đối lại sự áp đặt các 
phong tục Trung Hoa. Lý do chống sự Hán hoá, 


571 Nguyên văn: It would seem that the people in this area 
were not warlike in their outlook, permitting other groups 
to move into their territories and live their own ways. (The 
Philippines in the World of Southeast Asia - A Cultural 
History, Philippines 1972). 

572 Lời phát biểu này nguyên văn nhu sau: "I personally feel 
that this is the true Southeast Asian style of life and this 
style and philosophy of independent villages with a 
wilingness to live and let live for neibouring, different 
cultures has much to offer to the present day world". 


620 


không còn nghi ngờ gi nữa, tiềm tàng ở trong cái 
sức mạnh của nền văn hoá bản địa. Nền văn hoá 
này đã nảy nở rất lâu đời trong quá khú, trước khi 
Tàu đến xâm lăng. Một điều nữa là sinh hoạt đời 
sống người Việt vẫn giống như xưa, không thay 
đối.°”3 

Paul Mus và Paul Isoart, hai học giả người 
Pháp, đã cùng nhận thấy rằng có hai khuynh 
hướng sống khác nhau trong thời Bắc thuộc. 
Người Việt ở tầng lớp cao, tuy bắt chước nếp sống 
Trung Hoa, nhưng cố công khám phá những ưu 
điểm bí mật trong văn hoá của kẻ thống trị. Kết 
quả của cả hai nếp sống này đã mang lại sự độc 
lập chính trị sau này. Tầng lớp dân chúng thấp 
hơn tuy cùng nhắm đến mục đích tự chủ như vậy 
nhưng lại hành động theo chiều hướng ngược lại. 
Những người dân quê thường không chấp nhận 
các sinh hoạt kiểu Trung Hoa, vẫn quyết tâm giữ 
chặt nếp sống riêng biệt của ngày xưa, xa lạ với 
cách sống của người Tàu.?" 

Khi dân Việt vẫn còn tiếp tục là những 
người nhà nông sống cạnh bờ nước, những người 
thuyền chài đánh cá trên sông hồ hay những 
người hành nghề hàng hải ngoài biển cả, họ cứ 
tiếp tục gìn giữ mọi phong tục, tập quán của tổ 
tiên. Với truyền thống và tinh thần tự chủ, dân 
Việt không chịu làm nô lệ ngoại bang, tiếp tục 


?73 A Dragon Defiant: A Short History of Vietnam, New York, 
1972: tr. 35. 
574 Paul Isoart. Sdd, tr. 47 và Helen B. Lamb. 


621 


vùng lên nhiều lần và cuối cùng đã thành công 
khi dành lại nền độc lập vào thế kỷ thứ mười. 

Thêm một điều may mắn nữa cho chúng ta 
là những kẻ thống trị, vốn có căn bản văn hoá lục 
địa khác hẳn, nên thường không thể đi sâu vào 
đời sống thủy sinh của dân quê Việt Nam, tránh 
xa những cộng đồng ngư phủ sinh sống nơi những 
vùng đầm phá sình lây nước đọng, sơn lam 
chướng khí, nơi hiểm trở muỗi mòng, rắn độc, thú 
dữ. 


12.16. Truyền thống thương mại 

"Phi thương bất phú" là truyền thống muôn 
đời của người Việt. Quan niệm “Bế môn toả cảng" 
chỉ mới có hồi gần đây khi ta nhiễm phải nọc độc 
văn hoá từ Trung Hoa. 

Những đường hàng hải của tổ tiên ta khắp 
mặt các đại dương đã được đề cập đến qua nhiều 
tài liệu. Viễn hành có mục đích chính là để buôn 
bán. Đi biển không phải chuyện dạo chơi vién 
vông. Sinh hoạt này tượng trưng cho sự can đảm, 
ý chí sắt thép, tỉnh thần đoàn kết... và đôi khi liên 
hệ đến cả sinh mạng. Người Tàu đã nói rõ, rất run 
sợ trước những chuyến di xa hay hải hành xuyên 
dương như vậy: phải đi tàu Man, sợ cướp, sợ bị 
giết, sợ chết đuối, sợ xa nhà nhiều năm...°”5 


55 Needham, Joseph, Wang Ling and Lu Gwei-Djen trong 
Science and Civilisation in China, vol. 4. 1971, tr. 443 cho 
dẫn chứng một đoạn nhu sau: “.. Merchant-ships (ku 
chhuan7) of the barbarians (may) transport them (part of 
the way) home again. But (these barbarians) also, to get 


622 


Máy ngàn nám truóc sách sir Trung Hoa ghi 
chép nhiều chi tiết về hoạt động thuong mai của 
người Bách Việt. Sinh hoạt của những thương gia 
Việt giầu có kiểu "phú gia địch quốc" nhờ thương 
mại viễn duyên được ghi lại khá nhiều. Theo học 
giả Sterling Seagrave thì những người Trung Hoa 
trong nước và hải ngoại giầu có ngày nay là nhờ 
được thừa hưởng truyền thống thương mại từ 
người Việt thời Chiến quốc. Seagrave không ngại 
ngần, đã sử dụng những "chữ lớn" như Roots (gốc 
rẽ), Children of Yueh (con cháu người Việt) để đề 
cập đến nhiều nhân vật kim cổ nổi danh như 
vậy.578 

Hoạt động hàng hải và thương mại của dân 
Việt trong khoảng 11 thế kỷ, từ nhà Triệu đến khi 
thành lập triều đại nhà Tống, năm 960, đã được 
Wang Gungwu mô tả khá đầy đủ. Sau khi đế quốc 
Nam Việt của nhà Triệu bị sụp đổ, thương gia Việt 
vẫn tiếp tục nắm giữ hầu hết ngành hàng hải dọc 
duyên hải hay đường viễn duyên đến các nước 
Đông Nam Á và Ấn Độ, như đã từng nắm giữ trước 
kia. Đặc biệt hải cảng sámuát hàng đầu vùng 
Đông Nam Á vẫn là Luy lâu hay Long Biên (Hà nội 
ngày nay) với vùng hậu cảng trù phú nhất đế quốc 
là quận Giao chỉ. Mọi hàng hoá chuyên chở đường 


more profit (sometimes) rob people and kill them. Moreover 
(the travellers) may encounter storms and so drown. Even if 
nothing (of this kind happens, they are) away for several 
years". 

?76 Lords of the Rim, The Invisible Empire of the Overseas 
Chinese. J. P.Putman's Son, New York, 1995. 


623 


bién ra vô vùng Đông Á đều từ Giao chi mà ra vó. 
Đôi khi Quảng châu duoc chia sé một phán nhỏ 
hoạt động hàng hải nhung người Việt cũng vẫn 
luôn luôn nắm giữ hết hệ thống thương thuyền.°” 


12.17. Bốn biển đều là anh em 

Sự giao thương của người Việt không những 
chỉ thành công và nắm được vai trò cốt cán mà 
thương trường của họ lại rộng rãi, thương nghiệp 
lại lâu bền, kéo dài suốt cả mấy ngàn năm. Không 
có tài liệu nào nói đến sự cạnh tranh về hải 
thương với người Việt. Có lẽ lý do chính nằm ở các 
ưu điểm của những nhà hàng hải chuyên nghiệp. 
Tiên nhân ta có đức tính thành thật, giao thiệp 
rộng rãi, tín nghiã””? và nhất là tinh thần "bốn 
biển anh em". Triết lý nước thể hiện rõ rệt trong 
ngành viễn thương của ta vậy! 

Nhiều người cho rằng ý tưởng "tứ hải giai 
huynh đệ" là của người Trung Hoa. Điều này thực 
sự sai lầm vì các lý do sau đây: 

- Trước đây 3.000 - 4.000 năm, người Tàu 


577 Wang Gungwu. Sđd. 

578 Bác sĩ Crawfurd có nhận xét về khả năng hàng hải của 
dân Việt Nam ta trong mục báo cáo SỐ 145 như sau: “Người 
ta không thể tìm đâu ra được một sắc dân nào nữa ở Á Đông 
mà lại có đầy đủ những đúc tính để trở thành các nhà hàng 
hải siêu đẳng như vậy... Tính họ không những cương quyết, 
năng hoạt động, tôn trọng hạn kỳ, mà lại luôn luôn vui vẻ 
chiều lòng khách hàng... Ghe tàu của họ được các nhà 
chuyên môn xét đoán và mô tả như là những loại thuyền tốt 
nhất trong khu vực Đông Ấn, kiến trúc rất chắc chắn, đủ 
sức hải hành ngay cả những khi thời tiết xấu nhất. " 


624 


mới lập quốc tai vùng ngã ba sông Hoàng hà và 
sóng Vi, rất xa biển. Còn người Việt từ lâu đã sống 
cạnh Biển Đông, giao thương với nhiều nơi và đã 
gặp gỡ nhiều chủng loại khác nhau. 

- Người Tàu nguyên thủy là giống dân gắn 
chặt với đất liền. Ý tưởng của họ rất mù mờ về 
biển cả. Chẳng hạn như cho đến đời nhà Thanh 
mà người Trung Hoa vẫn còn nghĩ rằng biển bao 
bọc nước Trung Hoa, và các học giả Trung Hoa 
còn tin ở câu "tam sơn, tứ hải, nhất phần điền". 

- Cuộc đời mẫu mực của dân Trung Hoa đặt 
lý tưởng vào "Tu, Té, Tri, Bình". Chi có họ là văn 
minh, ngoài Trung nguyên là Tứ Di. Khi quyết chí 
bình thiên hạ, người Trung nguyên khó mà bạn 
bè anh em với mọi giống người dị chủng nơi bốn 
bể. 

Trong khi Tàu cô lập trên "trung nguyên", 
cả nước Việt Nam là một xứ sở dưới duyên hải. 
Không có một đồng bằng nào có đông dân cư mà 
lại nằm xa biển. Do đó biển cả có mặt thường trực 
trong đời sống của người Việt Nam. Hải sản, muối 
và cá là thực phẩm chính yếu hàng ngày.” 

Người Tây phương nhận ra đặc tính "bốn 
biển anh em" này của người Việt ngay khi họ tiếp 
xúc với Đông Á. Trước lạ sau quen, dù là dị chủng, 
người Việt rất thân thiện với mọi loại người khác 
xứ. 


12.18. Can đảm ky luật 


579 Jean Chesneaux. Sdd. 


625 


Thừa hưởng truyền thống của một người 
thủy thủ giữa trời nước bao la, dân Việt tuy bình 
thường xem ra nhút nhát; nhưng thật sự, họ 
không ngại hiểm nguy. Sống trong tập thể được 
đoàn ngũ hoá, người Việt Nam tôn trọng kỷ luật, 
có tỉnh thần đồng đội rất cao, đúng hệt như 
những thành viên của một con tàu hải hành ngoài 
khơi. °°9 

Người Việt cũng cực kỳ can đảm. Trước 
những người Pháp Paul Doumer, E. Luro gần 
2.000 năm, sự kiện "người Việt không sợ chết" đã 
được sách sử Tàu ghi nhận khi họ đối diện với dân 
Bách Việt trong thời Xuân thu Chiến Quóc.^?! 

Các giáo sĩ người Pháp như Alexander de 
Rhodes??, người Y nhu Ricci rất thán phuc phong 
thái Việt Nam và thấy quân nhân nước ta trọng ky 
luật, nặng tình đồng đội và can đảm hơn hẳn 


580 Trần Trong Kim có nhận xét về người Việt trong Việt 
Nam sử lược như sau: “Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ 
và muốn sự hoà bình, nhưng mà dá di trận mac thì có can 
đảm và biết giữ ky luật. " 

?8! Bruce Swanson trích dịch lại một đoạn trong sách Tàu như 
sau: "The Yüeh people by nature a indolent and undisciplined. 
They travel to remote places by water and use boats as we use 
carts and oars as we use horses. When they come (north - to 
attack) they float along and when they leave (withdraw) they 
are hard to follow. They enjoy fighting and are not afraid to 
die." (Eighth Voyage of the Dragon, Bruce Swanson, Naval 
Institute Press, Annapolis 1982, page 11-12). 

582 Rhodes of Vietnam - The Travels and Missions of Father 
Alexander de Rhodes in China and Other Kingdoms of the 
Orient, bán dich cüa Solange Hertz, Nxb Newman - 
Westminster, Maryland, 1966. 


626 


người Tàu. 

Các màu sắc huy hoàng của văn hoá dân tóc 
dáng ké ra nhu sau: bón bién là nhà, thó kính tó 
tiên, nam nữ binh dáng, kính người già, giúp đỡ 
người yếu đuối hoạn nạn, nặng tình quê hương, 
trọng nghiã không vì lợi hay vì phù thịnh, yêu 
mến thiên nhiên, hiền hoà nhưng can đảm v.v... 

Ngoài ra những nét đẹp văn hoá như thờ 
kính tổ tiên, trọng người già cả, thương mến trẻ 
em... tuy không kể ra hết được, nhưng đều đáng 
nói đến cả. 


12.19. Triết lý tả nhậm 

Sử sách Trung Hoa thường ghi “Té di tả 
nhậm " tức là tục lệ dom hàng nút áo về bên trái. 

Tục này tượng trưng cho một thứ triết lý rất 
cao về lòng tương trợ, giúp đỡ người yếu đuối của 
người Việt. Cánh tay phải mạnh mẽ hơn cần phải 
giúp cánh tay trái là thành phần yếu đuối hơn để 
cùng cài nút áo. Khuynh hướng phù thịnh, lợi dụng 
thời cơ của số đồng loài người hoàn toàn đi ngược 
với quan niệm này. 

Có lẽ vì đố ky với Di, Man; người Trung Hoa 
luôn luôn cài nút áo bên phải và tránh việc cài nút 
bên trái. Chúng tôi xin phụ chú thêm rằng Khổng 
tử đã từng khen Quảng tử, một nhà chính trị tài 
giỏi hồi Chiến quốc, một câu rằng: “Nếu không 
nhờ Quản trọng duy trì Trung Quốc thì nay người 
Tàu đều đã phải cái nút bên tả”.°°3 
583 Kim Định. Sdd, tr. 72. 

627 


12.20. Người hành thủy vốn hào phóng và hiếu 
khách 

Dân Việt Nam rất hiếu khách, thường mời 
khách dùng những món đổ quý giá. Câu cách 
ngôn “tiền khách, hậu chủ” (mời khách trước, chủ 
đi sau) chứng minh điểm này. Vốn là những người 
hành thủy lâu đời, người Việt Nam hết sức giúp đỡ 
các tàu thuyền qua lại vùng biển của họ. 

Những thương gia Tây phương đầu tiên đến 
Đông Á đã làm chứng cho tinh thần hiếu khách, 
hàng hiệp trọng nghiã thật cao của người Việt 
Nam. Trong một cuốn nhật ký của thương nhân 
buôn bán với vùng này vào khoảng thời gian 1690- 
1700, người ta thấy viết rằng: "Khi một thương 
thuyền nào đó bị đắm ở đây, số còn may mắn vì 
được dân Việt Nam giúp đỡ hơn bất cứ ở một nơi 
nào khác. Thuyền bè của ho chạy ra chay vào săn 
nhặt các vật liệu, người ta dùng lưới để thu hồi 
hàng hoá bị chìm. Thật là không còn một nỗ lực 
nào mà họ không cố gắng làm để sửa chua lại con 
tàu hư hại được tốt đẹp trở lai như xưa”.°°%* 


12.21. Địa vị của Phụ nữ 

Trong một xã hội du mục hay săn bắn, 
người đàn ông nắm yếu tố chính yếu cho sự sinh 
tồn của cộng đồng. Trong thế giới thủy sinh, giá 
trị đàn bà tương tự như đàn ông. Cả trong xã hội 
nông nghiệp của ta cũng vậy, vai trò "nội tướng", 
tay hòm chià khoá của phụ nữ Việt Nam thật là 
584 Taboulet Geoges. Sdd, tr. 87. 
628 


quan trong. 

Lich sử Việt Nam đặc biệt ghi tên nhiều vi 
nữ lưu anh kiệt. Những chiến công phụ nữ oanh 
liệt này, chắc chắn được tô điểm thêm trong 
truyền thuyết dân gian, đã phản ảnh qui chế độc 
nhất của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội. 
Trái ngược hàn những người cùng phái ở khắp các 
nơi khác ở Á Châu và ngay cả Âu Châu chỉ mới 
được giải phóng gần đây, người phụ nữ Việt Nam 
đã được hưởng một cách truyền thống rất nhiều 
quyền han trong gia dinh và xã hội.”°° 

Linh mục Ricci cũng cho rằng người đàn bà 
Việt Nam rất khả ái, có địa vị khá cao trong xã 
hôi.” Luật pháp và lệ (làng) cho người phụ nữ 
tham dự hầu hết hoạt động và đặc biệt đầy đủ 
quyền hạn trong sự quản trị tài sản riêng. 

Xã hội Tàu khác hẳn. Quan niệm con gái 
không kể là con -"Nhát nam viết hữu, thập nữ viết 
vô” - vẫn phổ thông. Người đàn bà "gần như không 
có chỗ đứng" trong xã hội Trung Hoa. Cho đến năm 
nay, tình trạng vẫn còn tói tệ. Trong ngày hội Phu 


585 Helen B. Lamb. Sđd. 

556 Father Borri came (to Vietnam) as a friend and was so 
received. This delightful mathematician expressed great 
enthusiasm for the local inhabitants, even commenting on the 
women's feminine charms! Extolling their attire, he wrote that 
"though decent, it is so becoming that one believes one is 
witnessing a gracious flowering springtime." 1 The record he left 
compares the People with those of China, where his journeys for 
the faith had also taken him. 'To his evident delight, he found the 
Cochinchine truly hospitable and "superior to the Chinese in their 
wit and courage". 


629 


nir Thé giói 1998 tai Bác kinh, vi nir dai biéu Trung 
Hoa nói với phu nhân Tổng thống My Clinton rằng: 
“Nếu bà có đập cửa một nhà người Trung Hoa thì 
đừng ngạc nhiên nếu nghe thấy tiếng đàn bà ở 
trong trả lời rằng: Không có người nào ở nhà cá."*?? 


12.22. Sự cần thiết phải Phục hoạt Văn hoá 
gốc 

Qua suốt dòng lịch sử, với hơn một ngàn năm 
đô hộ của nước Tàu khổng lồ phương Bắc; nếu dân 
tộc Việt không có một dân tộc tính đặc biệt thì chắc 
chắn rằng đến ngày hôm nay trên bản đồ thế giới, 
địa danh Việt Nam đã bị xoá bỏ và nước Việt Nam đã 
trở thành một truyền thuyết xa vời đối với dòng lịch 
sử của loài người. 

Theo ông Nguyễn Việt An thì làm sống lại 
nền văn hoá Việt không phải là việc xa xỉ mà là 
nhiệm vụ thiết yếu nếu không chu toàn được thì 
dân ta sẽ bị tiêu trầm, chứ đừng vội nói đến sứ 
mạng đóng góp vào văn hoá nhân loại. 

Để giữ gìn văn hoá nước "gốc rễ dân tộc", 
Giáo sư Lê Hữu Mục viết ra nhiều lời tâm huyết, 
tại đây chỉ xin trích dẫn một đoạn như sau: 
"nguồn văn hoá nước của chúng ta không bao 
giờ khô cạn. Vâng, quả thực như vậy với điều kiện 
người Việt Nam chúng ta ở ngoài cũng như ở 
trong nước, phải biết ứng xử một cách thích nghi 
với mọi hoàn cảnh mới đúng lời dạy của câu tục 
ngữ nói về nước: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. 
587 Báo Mercury News, không nhớ số, 1998. 

630 


Thích nghi nghia là biét án nói mém mong, nhe 
nhàng, khéo léo, biét lua cách cw xw düng, tim 
cách nói dé nghe dé khóng phát y mót ai, dé có 
khá náng di vào ngó ngách cüa moi tám hón mót 
cách diu dàng, uyển chuyển, đúng như người xưa 
đã nói: nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục..."°55 

Cũng như Học giả Trần trọng Kim, chúng 
tôi ý thức rằng việc tìm hiểu triết lý gốc rễ dân 
tộc cũng quan trọng như việc tìm hiểu Việt sử nên 
xin ghi lại đây lời cụ Trần đã viết trong phần Tựa 
của cuốn Việt Nam Sử lược, quyển 1 để thay lời 
kết luận như sau: 

“Chủ đích (của việc ghi chép Sử hay tìm 
hiểu Triết lý) là để làm một cái gương chung cổ 
cho người cả nước được đời đời soi vào đây mà 
biết cái sinh họat của người trước đã phải lao tâm 
lao lực những thế nào, mới chiếm giữ được cái địa 
vị ở dưới bóng mặt trời này”. 


12.23. Cần xây dựng một Hệ thống Lý thuyết 
cho có quy củ 

Đời sống không thể thiếu nước được. Nhưng 
nước mang thuyền đi thì nước có thể làm đắm 
thuyền. Nước là môi trường sống nhưng con người 
không thể xây lâu đài trên nước được. 

Văn hoá Nước là một khái niệm trừu tượng 
khái quát. Tuy có thể nói nó lờ mờ, nhưng là một 


58 ê Hữu Mục. Văn Hoá Nước, trong Việt Nam Văn Hoá và 
Môi Trường Chủ biên Lê Hữu Mục - Thái Công Tụng. Viện 
Việt Học. California USA.2012. Trang 37-46. 

631 


thực tế đã hiện hữu trong bàn chất chúng ta từ khi 
khai thiên lập địa, tiến hoá mà thành. 

Sống sâu đậm lâu dài trong nước, chúng ta 
gặp một quá trình yếu kém về chữ viết. “Chữ viết 
cho phép trừu tượng hoá, mở đầu cho khoa học. 
Không có chữ viết không có khoa học, đó là một 
sự thật không ai chối cãi. Nhất là toán học, một 
dụng cụ chủ yếu của khoa học. Ta có thể làm vài 
tính thường trong óc. Nhưng tính phúc tạp thì 
không được, phải viết trên giấy. Triết lí cũng vậy 
(chưa nói đến triết học). Triết lí cần chữ viết để 
trừu tượng hoá quan niệm thông thường, để dựng 
một hệ thống có quy củ, để xem xét, phê bình, sửa 
đổi. '589 

Nhà sử học lão thành Lê Thành Khôi nói 
thật chí lý. Chúng ta còn nhiều việc làm được mở 
ra quá bao la, ngoài khả năng cá nhân nhỏ bé như 
chúng tôi. 

Mong rằng cuốn sách là một tiếng chuông 
cảnh báo trên đường xây dựng đất nước, tiến bộ 
chống ngoại xâm. Toàn bộ vùng Biển Đông của cha 
ông chúng ta không thể bị cướp đi nếu ai cũng biết 
rõ máu xương ngàn đời tổ tiên ta đã khai phá và 
còn lại những dấu vết sâu đậm trong phần Văn Hoá 
Nước Việt Nam. 


** Lê Thành Khôi. Doc quyển Tìm về bản sắc văn hoá Việt 
Nam của Trần Ngọc Thêm. Bài đăng trên tạp chí Diễn Đàn 
(Paris) số tháng 2. 2003. http://perso.wanadoo.fr/diendan. 


632 


Lói Bat và Càm ta 

Lói Càm Ta cüng xin ghi lói trán tinh: 

Cuón sách Ván Hóa Nuóc và hàng hái... này 
là một bộ sưu tập, ghi nhận những công trinh của 
nhiều người từng nghiên cứu về Dân tộc học Việt 
Nam trước đây. 

Vì được vinh dự mang tên tác giả cuốn sách, 
chúng tôi nhận thức đã mang ơn quý vị và xin cảm 
ơn những giúp đỡ các ân nhân dành cho chúng 
tôi: 

Những Học giả, những Tác giả, những Nhà 
Khảo cứu về các sinh hoạt liên hệ nước mà tên 
tuổi và tài liệu của họ được cuốn sách này nhắc 
nhở đến hay bị chúng tôi sơ ý ghi thiếu sót. Nội 
dung cuốn sách này dựa hoàn toàn trên công lao 
làm việc của các vị ân nhân này. 

- Chúng tôi đã đọc nhiều sách vở miễn phí 
của các thư viện: Quốc hội Hoa Kỳ, Đại học 
Stanford, Los Angeles, Hawai, San Jose, Maritime 
Academy, Mormons Research Press, thành phó 
San José cùng chi nhánh, quận Santa Clara, 
Orange và chi nhánh...... Nhờ quy vi quản thủ, 
nhân viên phục vụ ở đó mà chúng tôi mượn được 
sách vở tra cứu cần thiết, ghi chép hay in lai được 
những tài liệu mang ra dùng trong cuốn sách này. 

- Các vị trưởng thượng, bạn bè, thân hữu, bố 
mẹ, anh em đã khích lệ, đóng góp ý kiến, sửa 
chữa bản thảo, chỉ dẫn cách thức thực hiện 
nguyên bản trước khi đem in. 


633 


Lời cảm ta sau cùng, của riêng cá nhân 
chúng tôi và bạn hữu, cũng là lời cảm ơn quan 
trọng vì nó nằm trong mục đích khi thực hiện 
cuốn sách này. Lời cảm ơn này dành cho số độc 
giả hiếm hoi như quý vị. Sách viết ra chờ đợi 
người đọc và mong chờ sự hưởng ứng, đóng góp 
thêm trên đường tìm ra sự thực về những công 
trình khai phá của tiền nhân chúng ta tại châu 
Mỹ. 

Sự phê bình cuốn sách này nếu có sẽ rất 
hữu ích, không những chỉ riêng để cá nhân tác giả 
học hỏi mà chúng tôi còn rất vui sướng một khi 
nhận ra được sự lưu tâm của quý vị phê bình gia. 
Trong niềm lạc quan, chúng tôi mong mỏi có bạn 
đồng hành để rồi ra có thể chuyển tiếp từ công 
việc sơ cứu sang nghiên cứu sâu xa thêm nữa 
những giả thuyết này. 

Ông Aurousseau đã nói từ năm 1932 như 
sau: "Irong lãnh vực cổ sử cũng như trong các 
lãnh vực khác, sự khảo cứu không mãi mãi đứng 
yên một chỗ mà tiến triển không ngừng, những 
thủ đắc của người trước nếu không là điểm tựa 
cho người sau tiến lên thì cũng là chính đề để 
người sau xây dung phản dé. Nhất là khi gặp 
những nghi vấn lịch sử, ý kiến người đối lập càng 
cần được mang ra kiếm soát, phê binh dé biện 
minh cho ý kiến của mình”. 

Các lời phê bình cũng quan trọng cho những 
người tiếp nối chiều hướng nghiên cứu này tìm 
hiểu thêm các sự kiện cho chính xác hơn. Chúng 


634 


tôi y thức và cũng thường tâm niệm rằng công việc 
của chúng tôi làm lúc này quá nhỏ bé nếu so sánh 
với những nỗ lực mà loài người nói chung và dân 
Việt nói riêng, rồi đây sẽ bỏ ra để tìm hiểu vấn đề 
mà chúng tôi hy vọng đã góp một chút công lao 
nêu lên sự quan trọng của nó. Trong chiều hướng 
phục vụ công ích, chúng tôi xin cảm ơn quý vị phê 
bình gia và nhiệt liệt cảm tạ những nhà nghiên cứu 
ngày mai. 

Và lời nói gọn lại: Vì hiểu biết còn thô, 
phương tiện thiếu thốn và nhất là khả năng biên 
soạn chưa giỏi, chúng tôi đã không tránh khỏi sai 
lầm và thiếu sót trong khi làm việc sơ khảo này. 
Kính mong độc giả lượng thứ cho. Tác giả chân 
thành cảm tạ. 


Vũ Hữu San 


Phụ Bản 


Phần Phụ Bản này để bổ túc những chỉ tiết 
có thể thiếu sót hay chưa đầy đủ trong cuốn sách. 
Đây là những bài viết từng được đăng nguyên vẹn 


635 


trén các dàc san Luót Sóng, Huynh Dé tir 1980- 
2007. Do đó sự lập di lập lai là không thé tránh 
được. 

Xin quý độc giả lượng thứ. 


636 


Phu Bàn 1- Thuật ngữ Hàng hài của dân 
ta 


1. Yếu tố ngón ngữ trong dòng sử nước Việt 

Ngôn ngữ có những liên hệ quan trọng với 
sinh mệnh dân tộc. 

Theo nhà sử học Lea E. Williams, sự độc lập 
của quốc gia chúng ta là một ngoại lệ trong tiến 
trình người Trung Hoa thôn tính vùng Đông A lúc 
xưa. Việt Nam là quốc gia độc nhất phục hồi được 
nền tự chủ sau hàng ngàn năm Bắc thuộc. Bí 
quyết của hiện tượng này là suốt thời bị ngoại 
bang đô hộ, dân Việt vẫn sử dụng và gìn giữ được 
tiếng mẹ đẻ. Khi người dân nói chuyện bằng tiếng 
Việt với nhau, đương nhiên họ đã bảo toàn được 
nguồn gốc dân tộc của họ.” Thật đúng với ý 
nghiã của câu nói "Ngôn ngữ còn, Dân tộc còn" 
vậy! 

Việt ngữ lại là niềm tự hào lớn cho dân tộc 
chúng ta. Ông Mai Liệu đã viết như sau: "Chúng 
ta có thể tự hào về dân tộc và ngôn ngữ Việt Nam 
vì không riêng các sắc dân Bách Việt khác đã mất 
gốc, mất tiếng tổ tiên mà cả đến những dân tộc 
hữu danh như Do Thái, Pháp... cũng đã mất ngôn 
ngữ (tiếng Gôloa của tổ tiên dân Pháp và tiếng 
Hêbrơ của tổ tiên dân Do Thái) vì Pháp đã bị đế 
quốc La Mã thống trị, và Do Thái đã lần lượt bị đô 
hộ bởi ba đế quốc Assyri, Babylon và La Mã..." 591 


50 Southeast Asia: A History, Lea E. Williams, Oxford 
University Press, New York. 1976, trang 40-41. 
59! Tuán báo Sáng, San José, khóng biét só, các trang 34-40. 


637 


Lién hé ngón ngü và dàn tóc có quá nhiéu 
ván dé dé nghién cứu và dé trinh bày. Ó dáy, 
trong vóng chü dé cuón sách, chüng tói chi dé 
cáp dén các dác diém vé "tiéng Viét dám màu sác 
hàng hải”. Đồng thói cũng nhân co hội này, dua ra 
vài ý kiến riêng của chúng tôi về những giả thuyết 
ngôn ngữ khác của dân tộc. 


2. Ngôn ngữ Đông Nam Á và Hàng hải 

Sách giáo khoa Việt Nam không ghi chép về 
tầm ảnh hưởng rộng lớn cuả ngôn ngữ Việt Nam 
nói riêng, ngôn ngữ Đông Nam Á nói chung, ra 
khắp mặt đại dương. Tuy vậy, trong khi nghiên 
cứu về Đông Nam Á, nhiều nhà ngôn ngữ học đã 
đồng ý nhận xét ngôn ngữ vùng này có tầm ảnh 
hưởng rộng lớn lan tràn đi nhiều nơi khác trên địa 
cầu. 

Qua bài tuong trinh "Sumérien et 
Océanien", nhà ngón ngü hoc Paul Rivet minh 
chứng rằng ngón ngữ Đông Nam Á mang tính 
chát hàng hải đã theo đường bién di tới tận Nhật 
Bản, Tasmania, Địa trung hải, châu Phi, châu My. 
592 
3. Cánh buồm và Hàng hải, yếu tố truyền bá 
ngôn ngữ 

Các giáo sư đại học Terry G. Jordan, Mona 
Domosh và Lester Rowntree nhận ra những con 
đường biển xuất phát từ đất liền Đông Nam Á đi 
ra các đảo. Trong khi hợp biên cuốn sách The 
Human Mosaic, A Thematic introduction to 


592 Sumérien et Océanien, trong Collection linguistique, 
publiée par la Société de linguistique de Paris 24, Paris. 
1929) 


638 


Cultural Geography, ba vi áy dá vé ra mót bàn dó 
mà theo đó, ngón ngữ Nam Đảo Austronesian đã 
đi từ khu vực nằm giữa Bắc Việt Nam và Miến 
Điện 5.000 năm trước, lan truyền tới các hải đảo 
đảo New Zealand, Easter Island, Hawaiivà 
Madagascar của Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương bằng phương tiện ghe thuyền. Nếu nông 
nghiệp là "ky thuật” giúp cho sự bành trướng 
ngón ngü Ấn Âu thi cánh buóm và hàng hài chính 
là yéu tó cán bàn truyén bá ngón ngữ Nam Dáo.??? 
Theo thuyét này, ngón ngữ gốc Môn Khmer (gồm 
có Viét, Mién, Mén) phải là một ngón ngữ rất cổ, 
cổ hơn tất cả các loại ngôn ngữ Nam Á và Nam 
Đảo mà người Đông Nam Á và châu Đại Dương 
đang sử dụng ngày nay. 


4. Trung Hoa thừa hưởng thổ ngữ Đông Nam 
A 

Vì nước ta nằm canh bién Đông, dán ta sử 
dụng loại ngôn ngữ khác hẳn với các dân khác 
sống giữa lòng lục địa. Tiếng Việt đã nhuốm màu 
sắc hàng hải đậm nét từ lâu đời. Thứ ngôn ngữ 
hàng hải này không những chỉ nhận thấy ở bán 
đảo Hoa Ấn mà ảnh hưởng của nó có thể đã được 
tiên nhân chúng ta dem đi truyền bá rất xa trên 
các bước đường hải hành viễn duyên hay xuyên 
dương thời cổ. 

Việc truy nguyên nguồn gốc tiếng nói giữ 
vai trò quan trọng trong môn ngữ học. Cũng như 


53 Terry G. Jordan, Mona Domosh, Lester Rowntree. The 
Human Mosaic, A Thematic Introduction to Cultural 
Geography. 7th Edition. Longman, New York. 1997. Bản đồ 
trang 177. 


639 


các viéc dào xói dát cát, mó làn dáy bién, tim tói, 
ước luong tuổi tác cổ vật... các nhà khoa hoc 
cüng thuóng düng phuong pháp truy tám ngón 
ngữ này trong món khảo cổ học. Tiến sĩ nhân 
chủng học Paul K. Benedict đã khám phá ra nhiều 
từ ngữ của các sắc dân vùng Đông Nam Á mà 
người Trung Hoa đã vay mượn.” Sự vay muon 
ngôn ngữ này có lẽ đã xảy ra từ hồi tiền sử. Vì lâu 
đời quá nên chính người Trung Hoa cũng tưởng 
tất cả những từ ngữ có tính cách khoa học, kỹ 
thuật là nguyên ngữ Trung Hoa. Đúng ra, những 
tiếng căn bản biểu thị sự tiến triển của nền văn 
minh như đồ gốm, búa rìu, ghe thuyền, sắt vàng 
và đồng... đều là thổ ngữ Đông Nam Á.°% 

Về những sinh hoạt sông biển, nhiều tiếng 
thoạt nghe tưởng như là nguyên ngữ Trung Hoa 
nhưng thật ra không phải như vậy. Sự truy 
nguyên ngôn ngữ cho thấy rằng hầu hết danh từ 
hàng hải đã đi từ Đông Nam Á lan rộng ra nhiều 
nơi và kho tàng ngữ vựng Trung Hoa cũng đã 
được thừa hưởng không ít. 

Học giả người Mỹ Keith Weller Taylor quả quyết 
rằng: "Tiếng Sông hay tiếng Giang chẳng hạn là 
tiếng mà tổ tiên người Việt đã dùng mấy ngàn 
năm xưa. Danh tự Sông hay Giang nằm trong gia 
đình ngôn ngữ Nam Á, cũng được nói bởi các dân 
láng giéng với Việt Nam. Người Trung Hoa chi 
mới vay mượn vào ngôn ngữ của họ không lâu.” 59% 


594 Trang 306, National Geographic, Vol. 139, No. 3, March 
1971). Bài của Peter T. White, nhan dé"Mosaic of Cultures." 
55 Pau] K. Benedict. Austro Thai Language and Culture 
with a Glossary of Roots, HRAF Press. 1975, trang 59, 237. 


640 


Nếu cũng hiểu nhu vậy, ta thấy rằng tất cả 

những tên tương tự như Dương Tử Giang, Trường 
Giang, Ngô Giang, Tây Giang v. v... có lẽ chỉ mới 
được người Trung Hoa nói đến không lâu, sau khi 
ngôn ngữ Trung Hoa và Việt ảnh hưởng qua lại 
vào khoảng một thiên niên kỷ trước công nguyên 
mà thôi. 
Một số học giả nước ta và nước ngoài cho rằng 
danh từ Lạc Việt không phải là từ Hán Việt. Lạc 
chính là Lạch, hay Rạch, hay con sông nhỏ tức là 
các Việt ngữ thuần túy. Tên goi Lac Việt dùng chỉ 
tiền nhân chúng ta đã nhắc đến địa bàn sinh sống 
là sông nước. Còn danh tự Việt chắc chắn đã xuất 
hiện cùng với tiên tổ của chúng ta, kể từ hàng 
chục ngàn năm về trước. Riêng người Hán, cho dù 
có nói quá dáng di nữa, theo như huyền thoại 
Trung Hoa, thì họ cũng chỉ mới đến sông Hoàng 
Hà lập quốc vào thiên kỷ thứ ba TCN,?? tức là 
tương đối gần đây! 

Trong khi đó văn minh Hàng hải/ Nông 
nghiệp Hoà Bình đã khởi sự trễ nhất là 11 ngàn 
năm trước đây.” Chiều hướng ảnh hưởng ngôn 
ngữ đương nhiên đã từ Nam lên Bắc suốt nhiều 
ngàn năm, đi ngược hẳn lại với chiều hướng mà 
người Trung Hoa vẫn thường lầm lẫn xưa nay. 


57 Học giả Ray Huang còn nói rõ hơn nữa về niên đại đó 
như sau: "As things stand today, the first page of Chinese 
history that has archaeological backing bears the relatively 
late date of 1600 B.C. at the founding of the Shang 
dynasty..." (China: A Macrohistory, New York. 1988, trang 
6.) 

58 William J. Duiker. Historical Dictionary of Vietnam. The 
Scarecrow Press, Inc, New Jersey & London. 1989, trang 
69. 


641 


E. G. Pulleyblank chứng minh dân cu các 
nước Việt, nước Ngô, cũng như người họ Lý thuộc 
gốc Nam Á. Theo học giả này những tiếng như hổ 
cop, nó ná, sóng giang, thung lüng v.v.. . déu là 
nguyên ngữ Nam A trước khi duoc Hoa ngữ 
hoá.”?® 

Trong lãnh vực văn tự, chữ viết Trung Hoa 
được kể là sử dụng rất sớm sủa. Tuy vậy, khi xét 
về tiếng nói, thì ngôn ngữ Tàu lại rất trẻ và không 
có phân tán rộng rãi. Krantz, 1988 và Rengrew, 
1989 cho rằng chỉ có 4 ngôn ngữ được kể là cổ 
xưa có tầm ảnh hưởng rộng lớn khắp thế giới là: 
Indo-European, Afro-Asiatic, Niger Congo và 
Austronesian. 

5. Một nhận dinh sai làm lớn lao 

Qua các khía canh hàng hải, chúng tôi có 
một nhận xét rằng những cái sai lâm lớn nhất 
trong địa hạt nhân chủng và ngôn ngữ là quan 
niệm người Việt giống người Tàu, hay tệ hại hơn 
nữa người Việt đi từ người Tàu mà ra. 

Thật buồn thay cho những người Việt Nam 
nào nghĩ như vậy. Người Tàu đã không bao giờ 
nhận Việt là Tàu, mà sử ký Trung Hoa cũng ghi rõ 
ràng là trước khi họ xuất hiện ở Đông Á thì tiền 
nhân của Bách Việt đã sinh sống tại đó từ trước. 
Hơn nữa, một số học giả Trung Hoa như Ku Chieh 
Kang còn phải kêu gọi chính đồng bào nước họ 


59 E. G. Pulleyblank. The Chinese and Their Neighbors in 
Prehistoric and Early Historic Times, trong "The Origins of 
Chinese Civilisation”, edited by David N. Keightley”, 
University of California Press, Berkley. 1983, trang 433- 
442. 


642 


nên trở lai nguồn góc?" để tìm xem ánh hưởng 
của Đông Di, Nam Man tác dụng lên văn hoá khởi 
nguyên Trung Hoa như thế nào ngay từ thời lập 
quốc. 901 

Thực tế đã chứng minh rằng sọ Việt, máu 
Việt, màu da, lông tóc, mắt mũi khác Trung Hoa. 
Còn ngôn ngữ cũng không có tí nào giống Trung 
Hoa hết. Nếu tiền nhân ta nói tiếng Trung Hoa thì 
ta đã thành Trung Hoa, nước đã mất cho Trung 
Hoa rồi. 

Mà... chính tiếng Trung Hoa là loại ngôn 
ngữ nào? Khi Hoàng đế ngày xưa và Chủ tịch nhà 
nước Trung Hoa nói chuyện với quốc dân, bao 
nhiêu người thực sự hiểu ngay, không cần thông 
dịch. Báo chí Mỹ viết rằng Mao Trạch Đông rất 
khốn khổ vì không phát âm đúng giọng Quan 
Thoại và ngay cư dân Bắc Bình đôi khi không hiểu 
ông nói gì. Đài phát thanh truyền hình với cả trăm 
triệu người nghe, nói các loại ngôn ngữ khác biệt 
hẳn nhau, nghe lạ tai cũng như giữa tiếng Việt 
Nam với tiếng Ấn Độ vậy. 

Anthony Reid cũng như các nhà nghiên cứu 
cận đại cho rằng ảnh hưởng ngôn ngữ Trung Hoa 


6 Laurence A. Schneider. Ku Chieh-kang and China's New 
History, Nationalism and the Quest for Alternative 
Traditions/ University of California Press, Berkeley, Los 
Angeles, London. 1971, trang 14: The non Chinese people 
were thus seen as a primary source of historical continuity 
for China, past and present. 

$01 Laurence A. Schneider., Ku Chieh-kang and China's New 
History, Nationalism and the Quest for Alternative 
Traditions, University of California Press. 1971. 


643 


vào ngôn ngữ Việt Nam chi có hói hot bên ngoài 
và mới xảy ra tuong đối hồi gần đây mà thôi.°?? 

Chúng ta tuy dùng từ Hán Việt nhưng sự 
phát âm khác hẳn Trung Hoa, cách thức sử dụng 
cũng không giống họ. Nếu hỏi một người Trung 
Hoa về các từ Hán Việt đó, họ thật sự không biết 
tại sao lại có những biến dạng ghê gớm như vậy. 

Tám chín phần mười người Việt Nam sống ở 
đồng ruộng. Cái đại đa số tuyệt đối người dân đó 
không dùng nhiều loại từ Hán Việt như ta vẫn 
thường thấy trên sách vở giấy tờ. Số lượng từ Hán 
Việt này lại đang suy giảm hay biến thể sang 
những dạng mới khác hàn cái gốc Trung Nguyên 
của nó. Khi kỹ thuật không gian và điện toán ảnh 
hưởng mạnh mẽ hơn vào đời sống, sự suy giảm đó 
sẽ còn tiến nhanh hơn nữa. 
Cũng như văn hoá nói chung, chúng ta không nên 
quá vội vàng để nhận xét sai lạc về những lớp sơn 
ngoại lai này. Dân tộc ta có gốc nguồn riêng biệt 
của chúng ta. Thời gian qua di, ảnh hưởng của 
ngôn ngữ Tàu chắc chắn sẽ mờ nhạt dần. 
6. Người đầu tiên thấy "Tàu sinh từ gốc Việt" 
mà ra 

Không phải chỉ mới đây người ta mới thấy 
thuyết văn minh Trung Hoa là do nền văn minh 


°2Anthony Reid. Southeast Asia in the Age of Commerce 
1540-1680, Volume One: The Lands Below the Winds, , Yale 
University Press. 1988, trang 3) 

The tones which Vietnamese and the Tai group [Thai, Shan, 
Lao, and others] share with Chinese once caused linguists 
to classify these languages as Sino-Tibetan, but recent work 
[Haudricourt 1953. 1954] has established that Vietnamese 
is an Austro-Asiatic language related to Mon Khmer, and 
that its tones have developed relatively recently. 


644 


Viét/ Mién từ phía Nam sóng Duong Tử khai sáng, 
mà ngay tir nám 1903, có dao Léon Wieger dà 
phát hién ra su kién dó và viét vào sách. 

Trong khi truyén dao tai Trung Hoa, linh 
muc Wieger (1856-1933) của hội truyền giáo "The 
Society of Jesus" dành nhiều thói giờ nghiên cứu 
sinh hoạt của người Tàu. Ong đã làm moi người 
rất ngạc nhiên khi cho xuất bản tập sách "Texte 
Historique"593, trong đó, cha Wieger công bố rằng 
văn hoá bao gồm ngôn ngữ, nhân chủng Trung 
Hoa đều khói sự từ vùng Miến Dién9?", tức khu 
vực Môn/Khmer. 

Các minh chứng cho lý lé duoc tác giả trinh 
bày như sau: 

- Những chữ tượng hình xưa nhất của Tàu đều liên 
hệ đến quang cảnh vùng nhiệt đới, chữ viết mang 
chỉ dấu nơi chốn phát sinh. 

- Ngôn ngữ Trung Hoa có âm điệu tương đồng 
nhiều nhất với ngôn ngữ bán đảo Đông Dương, 
hơn tất cả các vùng nào khác. 

- Thanh âm cổ nhất của ngôn ngữ Tàu tìm thấy ở 
khu miền Nam nước Tàu, và 

- Ngôn ngữ Trung Hoa vùng Hoa Nam mang vẻ 
nguyên chất hơn so với vùng Hoa Bắc. Càng về 
Bắc, giọng nói càng thêm biến đổi. 

Khoảng 100 năm sau khi cha Wieger nói nhân 
chủng Trung Hoa đến từ khu vực Món/Khmer, 
khảo sát về DNA chứng minh điều khám phá đó 
63 Père Léon. Wieger. Texte Historique. Vol. 1. Imprimerie 
de la Mission Catholique, Ho-Chien Fu [China]. 1903, trang 
15-16. 

6&4 Edward Thomas Williams. A Short History of China. 


Harper & Brothers Publishers, New York and London. 1928, 
trang 631-632. 


645 


chính xác. Dưới đây là tấm bản đồ nhân chủng 
được công bó vào năm 2012. §% 


g AA Eid 


Early Mongolaids, about 10.000 years ago, entered 
China's soxthessters coastline wiih genetic marker M119 


D 


—YL 
| - | tbebe; i , j 
Hinh 235 Bán dó cua Doctorate Li Hui from 
Fudan University of China. 
7. Y kién ông Nhuong Tóng 
Vào nám 1944, khi dich sách "Dai Viét su ky 
toàn thu, Ngoại kỷ" của Ngô Sĩ Liên và các sử 
thần đời Lê, sử gia Nhượng Tống đã có những 
nhận định rất xác đáng về tự pháp riêng biệt của 
tiếng Việt cũng như nguồn gốc bản địa của người 
Việt Nam như sau đây: 

. Giống người chúng ta ngày nay là giống 
thuộc dòng Bách Việt về miền biển và vẫn ở đất 
này. Trong bao nhiêu năm chung đụng với người 
Tàu, sự lẫn giống cố nhiên là có. Thế nhưng bảo 
chúng ta hoàn toàn là con cháu khách buôn, các 
lính thú ở Tàu sang đây như ý nhiều người thì 


65 Li Hui (2012) Asian Expansion of Modern Human out of 
Africa. The American Society of Human Genetics 62nd 
Annual Meeting, San Francisco, CA, Nov.6-10, 2012. No. 
120120997, Poster 3320W. 


646 


quyét là khóng düng. Vi néu nhu thé, sao tiéng 
nói của chúng ta lai khác hån của Tàu vé tự pháp? 
Ví dụ khi Hình động từ mà người Tàu đặt trên 
Danh từ thì bao giờ ta cũng đặt xuống dưới. Tàu 
nói hảo hoa thì ta nói hoa đẹp (hay bông đẹp). 
Tàu nói hiếu tử hiển tôn thì ta nói là con hiếu, 
cháu hiền. Chúng tôi nghĩ nếu cùng một giống thì 
tiếng nói có thể khác nhau về phương ngôn, về 
thổ âm, chứ chẳng có thể khác nhau về tự pháp 
như thé được. 996 

Ấy, đại khái quan niệm về nguồn gốc người 
mình ở tôi là thế. Mấy người ngoại quốc khảo cứu 
về nhân chủng ở xứ ta còn có nhiều ức thuyết 
nữa. Tổ tiên ta, người thì cho từ Mân việt (Phúc 
Kiến) sang, người thì cho tự Vân Nam xuống; 
người lại nói ở Mã Lai qua nữa. Đó chỉ là những 
ức thuyết chả có gì là chắc chắn cả. Vậy tôi (lời sử 
gia Nhượng Tống) hãy tin ức thuyết của tôi... 

Có một số nhà ngữ học cố công tìm ra 
những luật ngôn ngữ cho tiếng Việt. Đã có nhiều 
luật được nêu ra tưởng như là những khám phá 
lớn, nhưng rồi luật nào luật ấy cũng chỉ có hiệu 
lực một cách giới hạn và thường thường chỉ dùng 
cho chính tác giả của nó mà thôi. 

Việt ngữ có vẻ như tiến hoá một cách thật là 
tự nhiên. Luật ngôn ngữ mang ra áp dụng không 
hoàn toàn chính xác vì tiếng Việt rất giản dị và có 
quá nhiều ngoại lệ. Thực tế cho thấy chiều hướng 
tiến hoá của ngôn ngữ thực dụng loài người cũng 
vậy. Tiếng nói càng ngày càng thêm giản dị để 


$06 Dai Việt sử ky toàn thư, Ngoại ky, Ngô Sĩ Liên và các sử 
thần đời Lê, bản dịch của Mạc Bảo Thần Nhượng Tống. 
1944. Dai Nam, California in lai, thập niên 1990, trang 57. 


647 


thích nghi hon vói su truyén dat y nghi. Tinh 
trạng phức tap tối da về văn pham có lẽ đã xảy ra 
cho tiếng Pháp nhưng thực tế chứng tỏ rằng ngữ 
luật không mang lại lợi ích nhiều cho đời sống 
thường ngày. 

Một số nhà ngữ học cố công tạo ra những 
luật ngôn ngữ cho tiếng Việt. Khó có luật nào 
hoàn toàn chính xác vì tiếng Việt có quá nhiều 
ngoại lệ. Ngôn ngữ thực dụng của loài người càng 
ngày càng thêm giản dị và thích nghi hơn với sự 
truyền đạt ý nghĩ. Tình trạng phức tạp tối đa về 
văn phạm có lẽ đã xảy ra cho tiếng Pháp nhưng 
không mang lại lợi ích gì cho đời sống thường 
ngày. 

8. Việt ngữ đậm màu hàng hải 

Ngày nay, chúng ta quen dùng các danh từ 
Hán Việt trong sách vở nhiều ngành khoa học và 
kỹ thuật, kể cả ngành hàng hải. Tuy vậy nhưng 
trên tàu thuyền, người thuỷ thủ Việt Nam vẫn 
thường xuyên sử dụng những danh từ thuần tuý 
Việt Nam. Ngữ vựng hàng hải của chúng ta rất 
phong phú và cần được các nhà khoa học lưu tâm 
nghiên cứu. Khi tìm hiểu những tiếng như ấp bổ 
chèo, ấp khẩu, bên đốc, bên lái, chèo, cặc, lồn, 
hèo, lù, lỗ ngà, con trân, ống dut, ống đôi, xiếm 
v. V... người nghiên cứu tim ra nhiều thích thú. Vì 
bài viết có hạn, chúng tôi chỉ xin trình bày một số 
nhỏ những nhận xét về các tiếng "của người đi 
biển” mà thôi. 

Trong ngôn ngữ Việt Nam, những tiếng liên 
hệ đến nước, sông, biển, bờ, bến, sóng, gió, buồm, 
lái v. v... rất nhiều. Các từ ngữ hàng hải được 
dùng dưới nhiều hình thức để biểu diễn tư tưởng, 


648 


có nhiéu nghia den, nghia bóng khác nhau. Qua 
ngón ngữ binh dân cũng nhu qua văn chương, 
người ta thấy ẩn hiện đâu đó nhiều hình ảnh, mỹ 
từ liên hệ đến các hoạt động trên sông nước. 
Những người nước ngoài đọc sách Việt, nghe 
người Việt nói đều ghi nhận đặc điểm này. Hai 
học giả Pierre Huard và Maurice Durand thuộc 
Trường Viễn Đông Bác cổ của Pháp là những 
người đóng góp nhiều cho các công trình khảo 
cứu văn hoá Việt Nam cũng đã từng xác nhận 
rằng tiếng Việt rất phong phú các từ ngữ hàng 
hải. 997 

Hầu hết các địa danh quan trọng ở Việt 
Nam mang hình ảnh của sông (Giang, Hà, Thuỷ), 
của biển (Dương, Hải), hồ, bến, nước, kinh, ngòi v. 
v. Ngay như thủ đô ngàn năm văn vật của cả nước 
cũng là thành phố nằm giữa các dòng sông: đó là 
Hà Nội. Các thành phố hay làng mạc khác có tên 
như Hải Dương, Hà Giang, Bến Thuỷ, Hải Phòng, 
Bến Hải, Long Hồ, Ba Ngòi... 

Trong dòng thơ văn yêu nước vào cuối thế 
kỷ 18 đầu 19, người ta tìm thấy chữ “Nước” được 
sử dụng khá phổ biến, đặc sắc nhất là bài "Thé 
Non Nước” của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Ông 
sử dụng đến 12 chữ Nước trong một bài thơ chỉ có 
22 câu nhưng không hề trùng lắp, nêu rõ mối 
quan hệ chia cắt trùng phùng và hạnh ngộ giữa 
núi non và sông nước trong chuyển hóa của thế 
giới thiên nhiên qua một bức tranh một cách tài 
tình. 

Nước non nặng một lời thề 


67 Pierre Huard và Maurice Durand. Connaissance du Việt 
Nam. Hanoi. 1954, trang 232. 


649 


Nuóc di di mái khóng vé cüng non 
Nhớ lời “nguyện nước, thé non” 

Nước ởi chưa lại, non còn đứng không 
... Non cao đã biết hay chưa 
Nước di ra bé lai mua về nguồn. 

Nguoi Viét Nam sóng sát vói Trung Hoa lai 
bi họ đô hộ cả ngàn năm, văn hoá chúng ta chịu 
nhiều ảnh hưởng của họ, nhất là phần ngôn ngữ 
triết học, văn chương. Tuy vậy dân ta vẫn giữ lại 
được hầu như toàn bộ tiếng nói bình dân rất gần 
với Việt ngữ thời tiền đô hộ. Đặc biệt nhất là ngôn 
ngữ hàng hải, vì mang tính chất đặc thù dân tộc 
nên nhiều tiếng nói hoàn toàn là ngôn ngữ cổ 
nhân vẫn còn tồn tại. Vốn là dân lục địa, người 
Trung Hoa di cư sang nước ta không mấy ai thích 
sinh sống với sông nước. Quyền lực của các quan 
đô hộ gốc Trung Hoa ít khi len lỏi vào được các 
làng thuỷ cơ, các xóm chài lưới hay các nhóm 
thuyền gia nay đây, mai đó. Tiếng nói của người 
đánh cá, dân thương hồ Việt Nam nhờ ít bị ảnh 
hưởng ngoại lai, đã may mắn được bảo tồn. 

9. Các tiếng cán bàn hàng hải: Bè, Máng. 

Về khía cạnh hàng hải, sự nghiên cứu các 
liên hệ ngôn ngữ giữa những sắc dân duyên hà, 
duyên hải và hải đảo có thể dẫn đến nhiều giả 
thuyết về sự di dân bằng đường biển. Một khi 
những chi tiết tương đồng về ngôn ngữ như vậy 
lại phù hợp với những chi tiết đặc thù vé các hoạt 
động thuỷ sinh thì các giả thuyết di dân trên biển 
sẽ dễ dàng thuyết phục các nhà khoa học. 


608 


508 Hồng Lê Tho. Tìm hiểu chữ "Nước" trong tiếng Việt. Bài 
báo nầy tác giả viết vào tháng 7/1998, trong loạt bài khoa 
học về "Nước". 


650 


Tiến trinh văn minh hàng hải khói phát từ 
lúc con người đầu tiên biết bám vào khúc cây dé 
di chuyển theo dòng nước. Sau đó những chiếc bè 
đã ra đời tại khu vực văn minh Hoà Bình. 

Các nhà khoa học như Meacham ước lượng 
trễ nhất là 10.000 năm TCN, cổ nhân đã biết 
dùng bè để di chuyển qua lại trên biển Đông.®99 
Trước khi ấy, một hình thức bè thô sơ nào đó đã 
đưa người Đông Nam Á vượt biển sang châu Úc từ 
40.000 năm trước đây.?°!° Vậy ngay đây, chúng tôi 
xin dé cập đến các tiếng goi bè, mảng của dân 
Việt Nam. 


bah ag *5. lara 118321: 2i 
eoratowdiso cd rms] ns atn n8 A a 


phụ be de T hask-Héà p , 
Xam Y.p. Cid: ji 


Hinh 236 Bé Nam My trong hinh này, gióng máng 
Việt Nam ở tên gọi và cả cách thúc vận chuyển. 


$9? William Meacham. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia, , in "The Origins of the Chinese 
Civilization" edited by David N. Keightley, University of 
California Press, Berkley, 1983. 

6&0 Nicolas Tarling. The Cambridge History of Southeast 
Asia, Vol. 1 From Early times to C 1800. Cambridge 
University Press. 1992, trang 55. 


651 


Theo tài liéu Viét Nam Tu dién, hói Khai Trí 
Tiến Düc9!: Tre, gỗ, nứa ghép lại thả sóng, thả 
biển; người Việt kêu là "Bè”. 

Đi theo âm "Bè” hay "Mảng”, ta thấy người 
Trung Hoa ngày nay sống trong lãnh thổ của Cổ 
Việt kêu "B'ai”, "Palsam”; thổ dân Đài Loan gọi là 
"P'ai”; người Đại Hàn kêu "Palson”; dân Polynesia 
gọi là "Paepae”; người Ecuador kêu "Balsa”; người 
Brazil goi là "Jangada". Tài liệu với chi tiết về 
ngôn ngữ này được trình bày bởi Ling Shun Shêng 
vào năm 1956 với bài "Formosa Sea Going Raft 
and its Origin in Ancient China"9? Ngoài ra, thó 
dân duyên hải Siberia kêu thuyền độc mộc thông 
dụng trong vùng là "Baidars”, người Eskimo gọi là 
"Umiaks”, dân quần đảo Salomon kêu loại ghe 
bản xứ của họ là "Mon”. 

Đường biển nối các địa danh này có thể là 
hải lộ mà cổ nhân chúng ta thường qua lại. Khi đế 
quốc Trung Hoa bành trướng, tiền nhân ta phải 
ào ạt thoát ra biển để bảo toàn mạng sống. Nhiều 
nhà khảo cổ nghĩ rằng dân Việt suốt nhiều ngàn 
năm đã liên miên phiêu bạt trên biển làm kiếp 
thuyền nhân. 

10. Tên gọi theo tiến trình phát triển: Ghe 
thuyền. 

Theo sự nghiên cứu của Wilheim G. Solheim 
II, tiếp theo sự xuất hiện của bè mảng, các thuyền 


61 Hội Khai Trí Tiến Đức. Việt Nam Tự điển. Hà Nội những 
năm 1931-1937. 

$!? Ling Shun Shéng. Formosa Sea Going Raft and its Origin 
in Ancient China. Trong Bulletin of the institute of 
Ethnology, Academia Sinica. 1956, trang 25-54. 


652 


độc mộc dà được dân Đông Nam Á sử dung từ 5 
thiên kỷ TCN. 

Theo nhóm nghiên cứu "Advanced Research 
Project Agency" các thuyên có thân phụ 
(outriggers) có lé phát minh từ Việt Nam??? ra đời 
sau đó. Chừng 4.000 năm TCN, Loại thuyền nhiều 
thân này là phát minh giúp cho sự đi lại trên biển 
được vững bền hơn. 94 

Ngày nay tại Việt Nam, các loại thuyền 
nhiều thân đã bién mất. Tuy vậy, những thuyền di 
biển đi sông vẫn còn buộc những cây tre, cây 
bương kèm hai bên hông thuyền. Cây tre bương 
cũng làm thuyền bên vững hơn trước sóng gió, 
chúng là chứng tích dân Việt khai sinh outriggers 
vậy. Các giống dân Mã Lai Nam Dương, 
Melanesian, Polynesian và Nam Ấn sử dung loại 
thuyền outriggers này rất nhiều. 9^ 

Ngoài ra, cuón tu dién "Webster's New 
Twentieth Century Dictionary" luu hành kháp thé 
giới gần một thé ky qua trong muc tir "GáàY'YOU", 
ghi là "mót kiéu thuyén Viét Nam có thán phu loai 
outrigger". Tài liệu của Pierre Paris cũng bàn đến 
giả thuyết các thuyền thân phụ hiện hữu tại Việt 
Nam lúc xưa. 


$13 Advanced Research Project Agency. Junk Blue Book: A 
Handbook of junks of South Vietnam. Washington DC. 
1962. 

64 Nguyên văn trong "New Light on a Forgotten Past," Dr. 
Wilhelm G. Solheim II viét: "Probably not long before 4000 
B.C. the outrigger was invented in South-East Asia, adding 
the stability needed to move by sea." (National Geographic 
Vol. 139, No. 3. March 1971, trang 330.) 

6&5 Edwin Doran. Wangka, Austronesian Canoe Origins. 
Texas A&M University Press. 1981, trang 90-92). 


653 


Haddon, A. C. và Hornell, James hop bién 
một bộ sách lớn nhan dé "Canoes of Oceania", 
nám 1938, bàn vé các loai thuyén ngoài bién 
Dóng Nam Á. Trong quyén 3 "Definition of Terms, 
General Survey, and Conclusion", in lại ở 
Honolulu, 1975; Edwin Doran, Jr. khóng dóng y 
với Haddon và Hornell vé thứ tự phát minh các 
ghe Thái Binh Duong. Ông cho là thuyền hai thân 
(double canoe) duoc phát minh truóc thuyén mót 
thàn phu (single outrigger) và thuyén hai thàn 
phu (double outrigger). 

Tuy ly thuyét khác nhau, cà ba hoc già này 
cùng nhận ra rằng double outrigger khói nguyên 
từ Việt Nam.?!° . 

Khoảng 4.000 năm TCN, người Đông Nam Á 
(nói rõ hơn là người Bách Việt) đã di chuyển sang 
Đài Loan và Nhật Bản mang đến Nhật nghề trồng 
khoai sọ và hoa màu khác. 617 

Peter Bellwood trong cuốn sách "Man's 
Conquest of the Pacific", New York, 1979, cũng 
cho ráng cóng trinh chinh phuc các dai duong An 
Độ và Thái Binh khói phát từ vùng Đông Nam Á, 
trong đó ông có dé cập đến các nén văn minh 
hàng hải Hoà Bình, Đông Sơn. 

Trong cuốn sách "Wangka” đã kể ở trên, 
Edwin Doran cũng đưa ra giả thuyết: những di 
dân từ vùng cổ Việt đi ra khắp nơi hải đảo Thái 
Bình Dương bằng thuyền bè kèm theo với bản đồ 
dẫn chứng. 


$$ Edwin Doran. Wangka, Austronesian Canoe Origins. 
Texas A&M University Press. 1981, trang 90-92.) 
6&7 Wilheim G. Solheim II. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic, Vol 139, No 3. March 1971. 


654 


Chúng ta có thé truy nguyên đến ngôn ngữ 
gọi tên ghe thuyền làm bằng chứng hỗ trợ cho 
những giả thuyết của các học giả này về sự bành 
trướng văn minh hàng hải. 


scc Offshore Islands & Maritime Explorations m 
wdler. | 


Hinh 237 Bán đồ di dán ra hải đảo từ vùng có Việt 
rất phù hợp với sự phân phối ghe thuyền 
Ngoài danh xưng các loại bè đã được đề cập 
ở đoạn trên, tại đây ta xét tiếp đến tiếng "GHE”. 
Stephen C Jett, cùng trong cuốn sách "Diffusion 
versus Independent Development"?!'?, cũng lai 
cung cáp thêm các tài liệu vé ngôn ngữ goi vật 
dụng ấy (lấy thêm từ Ling, 1956: 47; Thompson 
1950: 73): "Banga” ở Đài Loan, "Banca” ở 
Philippines, "Pongayi ở Nam Ấn, "Pongo” ở 
Oaxaca, Mexico; "Bongo” ở Panama, "Panga” ở 
vùng duyên hải xứ Colombia. Theo đó, ta nhận ra 


6&8 Trong sưu tập "Man Across the Ocean", University of 
Texas Press: Austin. 1971, trang 36) 


655 


rằng âm hưởng "GHE" tim ra ở khắp hai dai 
duong, tới cả Bác, Trung và Nam My châu. 

Ngoài ra âm hưởng của những ngón ngữ 
khác về hàng hải cũng mang những dấu vết tương 
đồng như cây "lui hạ” (tức cây xiếm), người Nam 
Mỹ kêu là "guara", "nước” ho gọi là "unu" còn 
"khoảng xa” thì được kêu là "kora”. 


Hình 238 Hai chiếc phù bản gắn ngoài thân 
thuyền thời Tống. 


11. Tiếng "Kết nút” đi theo trên những hải 
trình xuyên dương 

Trước khi phát minh ra chữ viết, nhân loại 
đã cố tìm cách ghi chép, tính toán. O xứ ta vào 
thời thượng cổ, "chưa biết chữ viết, người Việt 
nghĩ được một cách hay nhất là sử dụng một hệ 
thống dây buộc nút để có một khả năng nào đó 
dùng liên lac"$!? 


$1? Jean Chesneaux. Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne, Paris. 1955). Malcolm Salmon dich ra Anh 
ngữ: The Vietnamese Nation Contribution to a History. 
Sydney. 1966, trang 18. 


656 


Sách An Nam chí cüa Cao Hüng Trung có 
chép: "Nguyén dát Giao Chi (khi chua thuóc vé 
Tàu) chua có quận huyện, có ruộng lac theo nước 
trào lên xuống (ruộng đồng chiêm, do phù sa 
bồi)... Khẩn ruộng ấy là Lạc dân. Cai trị dân ấy là 
Lạc vương. Giúp việc ông vua ấy là các Lạc tướng. 
Déu ấn đồng, thao xanh. Gọi là nước Văn Lang. 
Lấy thuần phác làm tục, thắt nút thừng làm trị 
(không có chữ). Truyền được mười tám đời. "529 

Bằng cách sử dụng một chùm dây, kết 
những sợi dây màu sắc, độ dài khác nhau, buộc 
những nút theo một quy ước nào đó; người ta có 
thể ghi chép lại các biến cố, lưu trữ tài liệu, làm 
việc kế toán, gửi tin tức... Dân Peru gọi dụng cụ 
này là "qui'pu". Người Việt cổ chúng ta dùng loai 
"Kết nút” này từ đời Hùng Vương, có khi được gọi 
là "Kết thằng”. 


Los tipos de nudos (tomado de Locke, 1923:13) 
Hinh 239 Hình một loai quipu ở Nam My, thứ này 
cũng tuong tự nhu chùm dây kết nút trung bày ở 

Viện bảo tàng Huế. 


2? Dẫn trong sách "Đại Việt sử ký toàn thư, Ngoại kỷ, Ngô 
Sĩ Liên và các sử thần đời Lê", bản dịch của Mạc Bảo Thần 
Nhượng Tống. 1944, Đại Nam, California in lại, thập niên 
1990, trang 44-45. 


657 


Tiéng Két nát cüng là mót danh tir lién hé 
dén hái hành thói có. Tuong duong vói máy tính 
điện toán ngày nay, lúc xưa thuyền bé có lé cũng 
dùng chùm dây kết nút như một dụng cụ hải hành 
để ghi chép, tính toán... 

Ký giả Kuno Knöbl, khi thấy chùm kết nút 
trưng bày ở Viện bảo tàng Huế giống in hệt như 
loại qui’ pu (phiên âm là kê' pu) của Peru, đã nghĩ 
rằng có sự giao tiếp trực tiếp giữa hai nơi Việt và 
Mỹ.®?! 

12. Các tiếng Lá và Nước trong mối liên hệ 
Nông nghiệp và Hàng hải 

Đối với sinh vật và nhất là con người, không 
có gì thân thương, quý trọng hơn chính cái thân 
thể của mình. Người Việt gây giống rau cỏ, bầu 
bí, cây trái từ những loại cỏ dại, dây rừng, cây 
hoang làm thực phẩm nuôi thân, mở đường cho 
loài người bước lén nén văn minh nông nghiệp. 
Dân ta hẳn đã suy ngẫm chín chắn đến mức độ 
sâu xa nào đó mới gọi tên các bộ phận trong thân 
thể là lá (lá phổi, lá gan, lá lách, lá mía...), là quả 
là trái là buồng (quả tim, trái thận, buồng trứng, 
buồng phổi...) 

Như đã trình bày ở một chương phía trên: 
Người Việt yêu cây cỏ đất đai rất nhiều mà yêu 
sông hồ biển cả cũng không kém. Sinh hoạt của 
dân ta liên hệ chặt chẽ với nước cũng như với đất. 
Người Cổ Việt sống trên sông hồ, biển cả, họ yêu 
nước đến độ gọi tổ quốc, quê hương, lãnh thổ, 
quốc gia là nước. 

Sự liên hệ giữa các ngành nông nghiệp, ngư 
nghiệp và hàng hải đã được nhiều học giả lưu tâm 


621 Kuno Knóbl. Tai Ki, Journey of No Return, Boston. 1976) 
658 


nghiên cứu. Carl Sauer cùng với Meacham đã đôi 
lần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự phát 
triển ngư nghiệp, hàng hải trong tiến trình văn 
minh Á Đông thời cổ. 9? 

Những tiếng như cây xiếm, cây chèo, lá 
buóm, chân chèo, tay lái... mang những vết tích 
kết hợp giữa nông nghiệp và ngư nghiệp. 

13. Danh xưng đặc biệt: Xiếm 

Chúng tôi đã tìm kiếm định nghĩa của chữ 
"xiếm” nhưng không tìm thấy trong các tự điển 
Việt Nam. Danh tự “xiếm” này có lễ đã cùng 
chung số phận với nhiều danh xưng hàng hải 
quan trọng khác dang đi dán vào quên lãng. Sự 
"đau lòng” là ở chỗ những tiếng "thuần Việt” này 
có thể đã từng chung sống với dân tộc ta từ nhiều 
ngàn năm về trước. 

Theo hình dạng và công dụng của nó, chúng 
tôi xin tạm thời diễn tả cây xiếm (có khi gọi trệch 
đi là cây xiên hay cây xiêm) như sau: 
` Xiếm là một trang cụ trên các thuyền buồm, 
dùng để chống lại sự giạt ngang. Xiếm trên bè 
hình chữ nhật làm bằng tre. Xiếm trên thuyền 
thường làm bằng gõ, đặt ở giữa thuyền. Xiếm trên 
các loại ghe bầu, ghe nang được đặt trong một cái 
rãnh ở mũi ghe, hình cong cong như một lưỡi 
đoản đao. Vài loại ghe như ở Cửa Lò có gắn cây 
xiếm ở giữa thuyền. Vào đầu thập niên 1960, một 
số hải thuyền Việt Nam Cộng Hoà được gắn tới 
hai cây xiếm phía trước cột buồm giữa”. 

Cây xiếm còn được gọi là "lui hạ” trên các 
ghe bầu. Dân đi biển các vùng Quảng Ngãi, Bình 


622 Car] Sauer. Agricultural Origins and Dispersals. New 
York 1952, trang 24-25. 


659 


Định, Phan Rang kêu nó là "xà bát”. Thổ dân Đài 
Loan cũng dùng trang cụ này trên bè đánh cá mà 
ho gọi là tS'iam°3, phát âm tuong tự như tiếng 
“xiếm” của ta. 

Trong thời cổ, thuyền bè Việt Nam có khả 
năng đi chếch ngược với hướng gió là nhờ trang 
cụ này. Trống đồng Đông Sơn ghi dấu những tàu 
bè người Lạc Việt duoc trang bị các cây xiếm có lé 
cả ở mũi lẫn ở lái thuyền từ nhiều thế kỷ trước 
công nguyên. Ngày nay, trên các tàu buóm và 
nhất là loại thể thao hay thuyền đua, cây xiếm 
được cải biến nhiều, làm bằng những vật liệu 
khác nhau như tre, gỗ, sắt, plastic. Hình dạng 
xiếm cũng chịu sự biến đổi, không còn vuông vức 
như xưa; có cái hình bình hành, hình thang, cái 
khác lại mang dáng vẻ như đuôi con cá voi. 

Tiếng Pháp là Dérive. Tiếng Anh là 
Leeboard, Daggerboard. Centerboard. Leeboard 
cũng như Dérive diễn tả công dụng của "xiếm” 
trên tàu thuyền dùng chống giạt. Daggerboard 
chỉ "xiếm” hình đoản đao. Centerboard nói "xiếm” 
đặt giữa thuyền. 

Bà Francoise Aubaile Sallenave cho một 
định nghĩa Dérive (xiếm) như sau: «Dérive: Sorte 
de quille mobile, enfoncée dans leau, soit au 
centre de dérive du bateau quand elle est unique, 
soit quand il y en à plusieurs à l'extérieur de 
chaque cóté, ou bien, comme sur les radeaux de 
Sám Son et de Formose, enfoncés, en divers 


$23 Ling Shun sheng. 1956, Formosan Sea going Raft and its 
Origin in Ancient China, in Bulletin of the institute of 
Ethnology, Academia Sinica. Taipei), trang25-54. 


660 


endroits du radeau. Elles empéchent le bateau de 
dériver latéralement." 2 

Tu điển Anh Việt của Nguyễn Văn Khôn®?5 
không dịch Leeboard ra Xiếm mà viết như sau: 
"lee board" : Bản sắt ở dưới đáy thuyền để đỡ trôi 
giạt”. (n. =noun). Câu này là một cách giải nghĩa 
công dụng của xiếm nhưng đã cho rằng leeboard 
(chỉ) làm bằng sắt! 

Từ điển Anh Việt của Viện Ngôn ngữ học 

thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Quốc gia, Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh 1993 đã 
không dich ra Việt ngữ hai từ Leeboard và 
Daggerboard, chỉ dịch có từ Centerboard như sau: 
"Centerboard: n, miếng ván có thể di chuyển 
nâng lên hoặc hạ xuống qua một cái khe ở sống 
thuyền buồm để giữ cho thuyền khỏi bị trôi giạt” 
(trang 236, cột 3), thay vì dùng từ xiếm của tiếng 
ta đã có từ lâu! 
Từ điển thuật ngữ Ngoại thương và Hàng hải Anh 
Việt của Đỗ Hữu Vinh”? có ghi từ leeboard: tấm 
sạp đứng (chống giật), nghĩa "chống giật" này 
xem ra hơi xa lạ... 


624 Françoise Aubaile Sallenave. Bois et Bateaux du 


Việtnam. Paris. 1987, trang 162. 

%5 Nguyễn Văn Khón. Tu điển Anh Việt. Nhà Xuất bán Khai 
Trí, Saigon. 1952. 

626 Đỗ Hữu Vinh. Từ điển thuật ngữ Ngoại thương và Hàng 
hải Anh Việt. Nhà Xuất bán Đại Học Quốc gia, TP Hồ Chí 
Minh, 2003. 


661 


quet aec ive (cde mank Aai) 
Hinh 240 Guara dùng trên bé ở Nam Mỹ, tên goi 
tương tự như Lui hạ tại Việt Nam. 


14. Tam bản và các giả thuyết về nguồn gốc 
của nó 

Ngày xưa, trong khi các tiếng liên hệ đến 
hàng hải thời cổ xuất phát từ Đông Nam Á lan 
truyền qua các nước Đông Á và Nam Á thì cũng 
có thể có nhiều tên gọi ghe thuyền của Việt Nam 
qua tới châu Mỹ. Phương tiện hàng hải của người 
Việt thời cổ chắc chắn là động cơ trung gian 
truyền bá loại ngôn ngữ này. Những chứng cớ sau 
đây hỗ trợ cho giả thuyết này: 

Một khám phá về ngôn ngữ học đáng để ta 
lưu tâm là trường hợp tiếng "tam bản” mà người 
tây phương phiên âm là "sampan”. Như tiến sĩ 
Paul K. Benedict cho biết có nhiều danh từ mà 
trước đây người ta đã tưởng là tiếng Trung Hoa 
thật ra lại có nguồn gốc Đông Nam Á9". Phản, 
bản là ngôn ngữ Đông Nam Á. Tam bản không 
phải chỉ loại thuyền có ba (tam) tấm ván (bản) 
ghép lại và như vậy, "tam bản” không phải 


67 Paul K. Benedict. Austro Thai Language and Culture with 
a Glossary of Roots. HRAF Press. 1975. 


662 


nguyên ngữ của Trung Hoa. Tam bản dùng chi 
chung các loại ghe thuyền nhỏ, có thể là độc mộc, 
có thể do 3, 4, 5 hay nhiều thanh ván gỗ hay tre 
đan ghép lại lại với nhau... 

Noel Peri tìm ra nguồn gốc tiếng này phát 
xuất từ Columbia, Peru thuộc Nam My.9?? Nhà 
khảo cứu này lý luận rằng: "từ ngữ "tam bản” là 
nguyên ngữ Nam Mỹ. Từ thời cổ, thổ dân ở đó gọi 
ghe thuyền bằng những tiếng mà phát âm tương 
tự như "chiampa, champana, champan, champa..." 
Paul Rivet mang thêm dẫn chứng từ tài liệu của 
một học giả Nam Mỹ là Francisco A. Loayza, đề 
nghị nghiên cứu thêm về các loại từ ngữ thổ dân 
Nam Mỹ và không phải tiếng Tàu này.9??? 

Bằng đi một thời gian hơn nửa thế kỷ, một 
học giả đương thời là George F. Carter, giáo sư 
Texas A & M University, Texas 77843, khi đề cập 
đến liên hệ giữa hàng hải và ngôn ngữ Á Mỹ, đã 
xác nhận người Columbia gọi tàu thuyền nhỏ là 
"chamban" 6*0, 

Theo cuón sách Thanh Thu vé tàu thuyén 
cận duyên miền Nam Việt Nam®°!: "... tam bản là 
loại thuyền (junk) nhỏ." Một định nghĩa nữa xuất 
xứ từ vùng sông Dương Tử, gọi tất cả mọi loại 


828 Noel Peri. Bulletin de l'école francaise d'Extréme Orient, 
Hanoi, t. XiX. 1919, trang 14-19. 

59 Paul Rivet. A propos du mot"sampan. Journal de la 
société des americanistes de Paris. 12. 1920, trang 253- 
254. 

630 George F. Carter. Chinese Contacts with America: Fu 
Sang Again. Anthropological Journal of Canada, Vol. 14, No. 
1. 1976. 

831 Blue Book of Coastal Vessels South Vietnam, Columbus, 
Ohio. 1967, trang 6. 


663 


thuyền nào quá hẹp không đủ chở một con trâu 
đứng ngang giữa khoang thuyền, là "tam bản”. 
Worcester, G. R. G. đề nghị dùng bề dài toàn thể 
chiếc ghe 9m làm giới hạn phân loại giữa 
"thuyén" và "tam bản”®33. 

Tam đã không phải là ba mà bản cũng 
không phải là nguyên ngữ của Trung Hoa. Paul K. 
Benedict truy cứu thấy danh từ "bản” dùng để gọi 
một tấm ván hay một miếng gỗ phẳng là nguyên 
ngữ Đông Nam Á. Ông xếp chúng vào loại ngôn 
ngü Nam Thái và liệt kê như sau: Nam Duong 
"papan”, Thái "pheen”, Thái Trắng "phuun” (ván 
đóng thuyền) Makazayazaya "pa:n”...; danh từ gọi 
ghe Nam Dương "banka”, Thái "?baan”, Thổ Nùng 
"bon Đan 

Còn người Việt Nam chúng ta có những chữ 
như phản, bản, phên, phà. 

Cách truy cứu này phù hợp với các khám 
phá kể trên tăng cường cho lý luận: ngôn ngữ về 
ghe thuyền châu Mỹ gần với Đông Nam Á hơn là 
gần với Trung Hoa hay bất cứ một xứ sở nào khác. 

Sau nữa, nếu tất cả các luận thuyết trên là 
xác đáng, người ta đã tìm được một bằng chứng: 
"ảnh hưởng ngôn ngữ đã đi ngược lại từ Nam Mỹ 
qua Việt Nam và các xứ cận ké Đông Nam A". 
Bằng chứng hiếm hoi này thật quy giá vi nó có thể 
đánh đổ được lý luận của phái "Văn minh châu Mỹ 


822 G. R. G. Worcester. Sail and Sweep in China: The History 
and Development of the Chinese Junk as illustrated by the 
Collection of Junk Models in the Science Museum. Her 
Majesty's Stationery Office: London. 1966. 

833 Pau] K. Benedict. Austro Thai Language and Culture with 
a Glossary of Roots. HRAF Press, 1975, các trang 59, 237. 


664 


độc lập”. Đó là "Lý thuyết giao tiếp Cựu và Tân 
thế giới không vững: nếu đã có chứng cớ liên hệ Á 
sang Mỹ, tại sao lại không tìm thấy ảnh hưởng 
nào ngược lai từ My sang A?". 
15. Danh tir düng trong lich toán 
Hải hành không những liên hé đến thiên 
văn mà còn liên hệ đến lịch toán. Vì sống trong 
vùng có hai vụ gió mùa, người Việt biết rõ chu kỳ 
và thời gian mùa gió. Vì cần lấy nước vào ruộng, 
dân ta lưu tâm quan sát mực nước lên xuống, họ 
cũng thông hiểu chu kỳ và biên độ thuỷ triều 
cùng thời gian khi nào trăng tròn hay khuyết... 
Khi nghiên cứu các danh từ dùng trong âm 
lịch, một số nhà nghiên cứu đã cho rằng gốc tích 
việc đặt tên 12 con giáp không đến từ nước Trung 
Hoa mà lại đến từ khu vực Việt Nam chúng ta. Có 
cả giả thuyết còn đi rất xa như cho rằng: 
- Mẫu tự ABC di từ tên các con giáp của âm lịch 
vùng Đông Nam Á. 
- Tên gọi trong âm lịch Đông Nam Á tạo nên hệ 
thống 24 chữ cái Alphabet thông dụng ngày nay. 
- Ngôn ngữ Việt Mường chính là nguyên ngữ dùng 
trong cách gọi tên 12 địa chỉ của lịch Á Đông. 
Việc giải thích tại sao chữ "quốc ngữ Việt 
Nam” lại quá hoàn chỉnh theo cách thức đánh vần 
ABCS*%, nó cho phép người Việt phát âm rất chỉnh, 


64 Có thuyết cho rằng người Việt đã có chữ viết từ thời 
Hùng Vương, là loại chữ được các tài liệu về sau gọi là 
"khoa đẩu" ("chữ nòng nọc") hay "hỏa tụ" ("chữ lửa"). Sau 
nhiều năm nghiên cứu, nhà giáo Đỗ Văn Xuyền đã lập được 
một bộ chữ cái mà ông cho là của loại chữ viết trên, cùng 
một bảng song ngữ với chữ cái Latin. Vietnamnet, Người tìm 
chữ cổ, 04/03/2008. Thuyết này chưa được công nhận rộng 
rãi tại Việt Nam. 

665 


hon hán các loai ngón ngữ khác... xin duoc trinh- 
bày trong bài Lich toán và Ngón ngü9??. Sau đây 
chúng tôi chỉ xin gợi ý một vài điều nhận xét tổng 
quát về các danh từ dùng trong lịch mà thôi: 

a) Liên hệ Việt và Trung Hoa 

Người Việt chắc chắn đã hiểu biết lịch toán 
từ thượng cổ. Jerry Norman đã tim ra ráng: 
dán Trung Hoa tiếp xúc với người Nam Á trước c cả 
thiên kỷ thứ nhất trước công nguyên, đã vay 
mượn một số kiến thức văn hoá của họ. Vì hình 
thức (thập nhi chi) của Trung Hoa giống cận kề 
với những danh từ hiện được dùng tại Việt Nam 
và Mường, sự vay mượn ngôn ngữ rất có thể qua 
vùng duyên hải Đông Nam, chỗ hai nước Ngô và 
Việt về thời có9?6, 

Thập nhị chi được thể hiện bởi các con vật 
sinh sống nhiều ở vùng đất dân Việt cư trú, không 
phải các động vật vùng ôn đới của lưu vực sông 
Hoàng Hà. Lịch toán rất có thể do người Việt 
thuộc nền văn minh Hoà Bình/ Đông Sơn chúng ta 
phát minh. Truyện ghi trong sách sử của Trung 
Hoa về "Sứ Việt thường cống Rùa Thần” hỗ trợ 
cho giả thuyết này. 

b) Liên hệ Việt và cổ châu Mỹ 

Cổ Việt và cổ Mỹ châu cùng dùng loại âm 
lịch tính theo sự chuyển động của nguyệt cầu và 
cùng sử dụng tên súc vật để chỉ ngày như 12 con 
giáp trong thập nhị chi của ta: 


65 Bài "Lich toán và Ngôn ngữ” đăng trong Luót Sóng số 31, 
ngày 30-4-1997: 89-107. 

°° Graham Theorgood (edited). Linguistic of the Sino 
Tibetan Area The State of the Art. Australia, 1985, trang 85- 
89. 


666 


(1) 5 tên goi đồng nhất vé Dần (Cop Việt, Báo 
Mỹ), Mẹo (Thỏ Việt Mỹ), Tị (Rắn Việt Mỹ), Thân 
(Khi Việt Mỹ), Tuất (Chó Việt Mỹ). 

(2) 5 tên tương đồng đặc tính: vua chúa: Thìn 
(rồng Việt, vua Kên kên Mỹ); nông súc, nông 
phẩm chính: Süu (trâu Việt, ngô Mỹ); thiên tai 
cho mùa màng: Tí (chuột Việt, thuỷ tai Mỹ); súc 
vật ăn cây cỏ: Mùi (dê Việt, nai Mỹ); loài chim 
muông, Dậu (gà Việt, chim ung My). 

(3) 2 tên còn lại thuộc lục súc Việt Nam: Ngọ 
(ngựa Việt, thần Chết Mỹ) và Hợi (heo Việt, Nước 
của lịch Mỹ). Theo Paul Kirchhoff, trong nhiều xứ 
Á Đông, Ngọ (Ngựa) liên hệ đến Thần Chết. Ò 
Mỹ không có Heo làm gia súc, Hợi đã được thay 
thế bằng Nước. 


cou EU D 02 


Táchii¡ Coail Ozomatli ltzcuinifi 


7A 2 03 ES 62 


Hình 241 Những con giáp TEES Meo, Ti, Thán, 
Tuát 
trong lich cổ cháu My và Á Đông. 


Sự kiện người dân Việt biết trước, thổ dân 
Mỹ biết sau, lại cùng một hệ thống danh hiệu có 
thể chứng tỏ lịch toán là sản phẩm của hàng hải 
người Việt cổ chúng ta đã mang qua Tân thế giới. 


67 Paul Kirchhoff. Diffusion of a great Religious System 
from India to Mexico. Báo cáo XXXV Congresso 
internacional de Americanista: Mexico 1962, trang 80. 


667 


16. Các già thuyết liên hệ đến "Ngôn ngữ và 
Hàng hải” 

Chúng tôi có được dịp đọc qua một số sách 
khảo cứu về ngữ học. Mặc dù không thông thạo 
môn này, chúng tôi rất ngạc nhiên vì không thấy 
mấy nhà nghiên cứu lưu tâm đến các hoạt động 
hàng hải cũng như ngôn ngữ đặc biệt của ngành 
này. 

Trên thực tế, văn hoá chịu ảnh hưởng của việc 
vận chuyển, và nhân loại chỉ khởi sự di chuyển 
nhanh, xa và nhiều khi biết kỹ thuật hải hành. 

Trên đất, người ta không vận chuyển được 
nhiều, khu vực hoạt động nhỏ hẹp vì bị giới hạn 
bởi sông hồ, núi non, rừng rậm, sa mạc... Nếu so 
với sự phát triển đường biển thì "vận chuyển trên 
đất liền phát triển với một mức độ chậm chạp hơn 
nhiều..."638 

Ngôn ngữ di theo con đường loài người di 
chuyển. Tại Đông Nam Á, địa thế lại đặc biệt, 
những sự vận chuyển hầu hết nhờ vào thuyền bé. 
Trong các công trình nghiên cứu ngữ học vùng 
Đông Nam Á, người ta không thể bỏ quên sự quan 
trọng của khía cạnh hàng hải. Trong những bảng 
ngôn ngữ tỷ hiệu dùng so sánh hiện nay, các danh 
từ vận chuyển đường thuỷ hầu như bị môn ngữ 
học vô tình loại bỏ. 

Văn hoá Hoà Bình phát sinh từ lúc biển 
Đông rộng mở, khi các vùng đồng bằng tại Sunda, 
vịnh Thái Lan và Vịnh Bắc Bộ dân chìm trong biển 
nước. Người dân ta từ biển đi theo các dòng sông 
vào những vùng cao, dùng thuyền bè làm phương 


68 Funk & Wagnalls New Encyclopedia, Vol. 23, New York. 
1992, muc từ: Transportation. 


668 


tiện sinh hoạt. Tuy sau này hầu hết người dân cày 
cấy ruộng đất nhưng vẫn nửa cạn nửa nước, một 
số khác còn tiếp tục sống với sông, hồ, biển, nước. 
Tiếp theo Hoà Bình, nền văn minh Đông Sơn còn 
nhuốm màu biển cả đậm đà hơn nữa. Hoà Bình 
Đồng Son có những dia bàn rộng rãi ngang qua 
các mặt đại dương. Vậy không thể lấy những 
không gian hạn hẹp của những nền văn minh như 
Lưỡng Hà, Bắc Trung Hoa hay cả Ấn Độ ra làm 
tiêu chuẩn nghiên cứu cho những nền văn minh 
hàng hải của dân tộc ta. 

Bên cạnh nhiều giả thuyết về xếp hạng 
ngôn ngữ Việt Nam, Wolfram Eberhard cũng góp 
nhiều ý kiến mà chúng tôi cố thu gọn như sau: 

(1) Văn hoá Việt, ngoài đặc tính hàng hải của văn 
hoá Nam đảo, còn trộn lẫn từ văn hoá của hai 
chủng tộc là Dao (Yao) và Thái. 

(2) Trong ba loại ngôn ngữ Thái, Dao, Việt thì 
ngôn ngữ Thái gần với Hoa ngữ nhất trong khi 
ngôn ngữ Dao và Việt lại liên hệ với ngôn ngữ 
Nam đảo của Nam Dương và các ngôn ngữ Nam 
Thái Bình Dương. 

Thoạt đọc cuốn sách "A History of China" 
của Eberhard9?, người ta thấy các lời phát biểu 
của ông nghe như rắc rối. Tuy thế, cuốn sách này 
chứng minh rõ rằng trong khi Việt Thái Dao cùng 
chịu chung ảnh hưởng của một thứ văn hoá nông 
nghiệp, chỉ riêng có Việt ngữ là tách ra vì ngoài 
nông nghiệp, người Việt lại có thêm văn hoá hàng 
hải. Như vậy ngôn ngữ Việt hẳn phải bao gồm đủ 
cả hai đặc tính Nam Á lẫn Nam đảo. 


$$? Wolfram Eberhard. A History of China, Fourth Edition. 
University of California Press. 1977. 


669 


Dia bàn cüa các ghe thuyén có thán phu và 
bé máng chay buóm gán nhu trüng hop vói dia 
bàn ngón ngữ "Nam phương”. 

Khi nghiên cứu ngữ hoc, cu Mai Liệu, cho 
biết ngôn ngữ của tiền sử Việt có sự kiện kỳ lạ: 
ngôn ngữ Việt Nam là hột từ căn bản, tổng hợp 
hầu hết ngôn ngữ của các dân Bách Việt trong 3 
chi lớn của đại tộc Việt: Tạng Miến (Tibeto 
Burman), Nam Á (Austro Asian) và Mã Lai đa đảo 
(Malayo Polynesian) tức Nam Đảo (Austronesian). 
640 


Nếu các giả thuyết: (1) gốc gác của những 
thuyền nhiều thân (outriggers) đi từ Việt Nam” và 
(2) Việt ngữ có ảnh hưởng ít nhiều trên ngôn ngữ 
các sắc dân Thái Binh Duong và Ấn Độ Dương (ít 
nhất là một số từ ngữ hàng hải) là đúng, thì đề 
nghị của Wilhelm Schmidt có thêm lý lé hỗ tro. 
Nhà ngữ học này đề nghị gộp cả họ Nam Á 
(Austroasian trong đó có Việt ngữ) lẫn họ Nam 
Đảo (Austronesian bao gồm các đảo) vào một 
nhánh lớn gọi là Nam phương ngữ Austric. 

Đến nay, các nhà ngữ học vẫn còn không 
hoàn toàn đồng ý với nhau được về việc sắp xếp 
Việt ngữ vào trong một gia đình, một tiểu họ hay 
một họ ngôn ngữ nào. Tiếng Việt có được đặt vào 
quá nhiều chỗ đứng khác nhau: trong gia đình 
Việt Mường, trong tiểu họ Mon Khmer, thuộc họ 
ngôn ngữ Thái (Austro Thai), thuộc họ Nam A 
(Austroasian), họ Altaic, có nguồn gốc Mã Lai, có 


640 Nguyễn Việt An. Ngôn ngữ Việt và Ngôn ngữ Việt Cộng. 
Báo SàiGòn Nhỏ, Giai phẩm Xuân Mậu Dần 1998, trang 
058-067. 


670 


liên hé với ngón ngữ Nam Đảo nhu Melanesian v. 
V... 

Ông Nguyễn Khác Ngữ sau khi soạn tháo 
xong cuốn Tự Điển Chàm Việt đã tìm thấy rằng 
người Chiêm Thành và người Việt Nam cùng nói 
nhiều tiếng tương tự. Trong khoảng 1000 tiếng 
thông dụng của Chàm (thời cổ), người ta thấy có 
trên 200 tiếng giống tiếng Viêt.“ 

Theo ông Bình nguyên Lộc, những thuyết về 
ngôn ngữ của các ông Tây, ông Việt thật rối loạn 
khiến người ta phải điên đầu: 

Ông Kari Himly cho rằng tiếng ta có bà con 
với tiếng Môn. 

Ông H. Maspéro bỏ Việt ngữ vào bộ Thái 
ngữ. 

Ông E. Souvignet cho rằng tiếng ta có liên 
hệ đến Mã Lai ngữ. 

B. S. Reynaud nhấn mạnh về ngữ vựng Miên 
Việt giống nhau quá nhiều. 

Nhà sử học Nguyễn Phương khẳng định 
tiếng ta là tiếng Trung Hoa.?? Giáo sư Lê Ngoc 
Trụ, có thể cũng đồng quan điểm này, đã cố 
chứng minh như váy trong khoảng thập niên 
1960, qua sách vở và từ điển của ông.. 

Nhà sử học Phạm Văn Sơn kết luận rằng 
Việt ngữ và Việt chủng là một chủng tộc và một 
ngôn ngữ riêng biét.94 


6&1 Nguyễn Khắc Ngữ. Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam. 1985, 
từ trang 131 đến 136. 

942 Nguyễn Phương. Việt Nam thời khai sinh, Huế. 1965. 

63 Xem Bình Nguyên lộc. Nguồn gốc Mã lai của dán 
tộc Việt nam. Bách Bộc, Sài Gòn. 1971, tr. 472-473. 

671 


Nhà ngữ hoc nào cũng cố dua ra duoc lý lé mà 
óng ta tin ráng vüng vàng dé báo vé láp truóng 
của minh và xem ra đều có một phần nào đó hữu 
lý. Tiện đây người viết xin để nghị chúng ta cùng 
nhau dùng thử "viên thuốc hàng hải" may ra có 
thể bớt cơn điên đầu (mà ông Bình nguyên Lộc 
nói đến) được chút nào không? 

Nhân đây, xin nhắc lại là ngôn ngữ 
Môn/Khmer đã nhiều lần được giới ngôn ngữ học 
đề nghị phải chỉnh lại cho đúng là Mon-Annam 
ngay từ thời Việt Nam thuộc Pháp cuối thế kỷ thứ 
19 (Logan 1850, Forbes 1881) sang thế ky 20 như 
dẫn chứng trong sách "Pre-Aryan and Pre- 
Dravidian in India" của Sylvain Lévi, Jean 
Przyluski, Jules Bloch.1929, trang i- Introduction. 

Khi nghiên cứu về hàng hải thói cổ, người ta 
thấy tiền nhân Việt chúng ta xuất hiện từ lâu ở 
Đông Nam Á, lại giao thuong kháp noi báng 
đường bién, thé nén ngôn ngữ ta đã pha trộn rất 
nhiều và ảnh hưởng các loại ngôn ngữ khác cũng 
không ít. Cứ lấy nguyên lý "thày bói xem voi” ra 
làm thí du thi ta có lé hiểu được thuc trạng của sự 
xếp đặt ngôn ngữ này đúng sai thế nào. 

17. Những ảnh hưởng của sinh hoạt hàng hải 
sang ngôn ngữ 

Chưa có một nhà khoa học nào nghiên cứu 
thử xem ảnh hưởng sinh hoạt hàng hải tác động 
lên các sinh hoạt văn hoá khác trong cổ thời như 
ngôn ngữ, triết lý, nghệ thuật... ra sao. Đối với các 
dân tộc khác xa cách biển cả, đất ít sông hồ; tầm 
ảnh hưởng đó nếu có cũng không to lớn bao nhiêu 
nhưng có lẽ nó thật quan trọng trong mọi sinh 
hoạt của dân Việt ta vào thời cổ. 


672 


Trước khi tìm hiểu ngôn ngữ, người ta thấy 
cần xem lại hoàn cảnh sinh hoạt của con người 
hồi 40.000 năm về trước. Theo nhiều nhà khoa 
học thì có lễ ngôn ngữ phát triển mạnh khi đó. 
Nhờ các tiến bộ của ngũ quan và đặc biệt sự phát 
triển tiếng nói để truyền thông mà nhân loại đã 
tổn tại và.. 

Những ai đã một phần đời, sống với sông hồ biển 
cả hay từng là thuyền nhân sẽ dễ dàng nhận thức 
một số điều chúng tôi trình bày dưới đây. 

18. Xuôi ý như Buồm xuôi gió hay Trôi đi 
theo dòng nước 

Giáo sư Trần Quốc Vượng đã viết nhiều về 
tinh thân xuôi ý trong Việt ngữ: Danh từ Thần 
Nông hay Ông thần nghề Nông đúng là theo sát 
với tinh thần "xuôi ý" trong ngôn ngữ Việt Nam. 
644 

Nhà dân tộc ngôn ngữ học Nguyễn Bạt Tuy 
đã từng kêu gọi: Ngữ ta thuộc một hệ thống phụ 
âm đầu đặc biệt mà người Trung Hoa (kể cả người 
"Việt" Hoa Nam) không có, vậy ta phải tôn trọng 
tỉnh thần xuôi ý của ta mà không ăn nói như người 
Hán. 

Nhận xét "xuôi ý" này của riêng ngôn ngữ ta 
đã được triết gia Kim Định cùng một số học giả 
Việt Nam khác nêu ra trong hai ba thập niên vừa 
qua. 

Khóng nhu di bó, cuói ngua hay lái xe; ké bó 
hành, người ky má hay tài xế phải queo qua lại 
liên miên, người điều khiển con thuyền, giữ tháng 


644 Trần Quốc Vượng. Trong Cói Những ý kiến vé lich sử, 
truyền thống và hiện trạng dân tộc của một nhà sử học 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993. 


673 


hướng di; một số loai ghe thuyền ở Việt Nam có 
thể tự nó lái lấy và giữ hướng di trong nhiều ngày 
dài, không cần phải sửa đổi tay lái.9^ 

Khi lái thuyền trên biển rộng, dẫn ghe theo 
dòng sông; người thuỷ thủ hướng ghe thuyền về 
bờ, về bến. Muốn đi đâu là thuyền sẽ đến đó vậy. 

Thí dụ: Tôi đi Đà Nẵng. Người Việt không 
nói: Tôi đi đến Đà Nẵng. (Người Anh nói: 7 go to 
Đà Nẵng, người Pháp nói Je vais à Đà Nàng). 

Ước muốn của người đi biển luôn luôn là 
mong mỏi được xuôi sóng, xuôi gió, thuyền xuôi 
theo dòng nước, thời tiết được tốt đẹp để sao cho 
thuận buồm xuôi gió và hải trình êm ả như một 
giấc mơ. 

19. Trực giác hơn luận lý 

Sử gia Phạm Văn Sơn cho rằng người Việt 
chúng ta sử dụng trực giác nhiều hơn luận lý.° 
Rất có thể vì chúng ta là con cháu của dân hàng 
hải nên không mấy người Việt chúng ta có thể trở 
nên những nhà luận lý hay triết gia nổi tiếng. 

Thật thế, trước khi hàng hải biến đổi thành 
môn khoa học thực dụng đặt căn bản trên toán 
học, người đi biển qua nhiều ngàn năm thường chỉ 
dùng trực giác nhiều hơn luận lý để vượt thoát 
khó khăn. Nhà hàng hải giỏi là người có trực giác 
tốt, cảm nhận những thay đổi của thiên nhiên và 
tự thích nghi được với thời tiết nắng, mưa, gió, 
sóng... 

20. Xưng hô với Người đối diện như Người 
trong gia đình 


6&5 Pierre Huard và Maurice Durand. Connaissance du Việt 
Nam. Hanoi. 1954, trang 232. 
66 Pham Văn Son. Việt sử toàn thư. Sài Gòn. 1960. 


674 


Dói sóng trén sóng bién, dü trong khuón 
khó nhó hep nhu mót thuy thü doàn hay lón hon 
nhu trong mót doàn ghe thuyén và nhát là trong 
tổ chức bộ lạc hải du, dé sóng còn, người ta rất 
đoàn kết, coi nhau như thành phần của đại gia 
đình. Khi gặp nhau dù chưa quen, chúng ta biểu 
lộ lòng thân ái qua tiếng hỏi câu chào vì "bốn biển 
cùng một nhà, tất cả là bà con anh em". Người 
Việt Nam xưng hồ với mọi người, dù thân hay sơ 
cũng xếp người ấy vào vai vế nào đó, và cũng tự 
nhận mình vào một thứ hạng làm sao cho tương 
xứng với người đối thoại. 

21. Tự do như Biển rộng Sông dài 

Ngôn ngữ Việt thể hiện sự tự do tối đa trong 

cách biếu lộ tình cảm con người. Vốn sẵn có tỉnh 
thần tương trợ, lòng hiếu khách, tâm hồn rộng rãi 
bao la của những người hành thuỷ, nên lời ăn 
tiếng nói của dân ta hồn nhiên như có vần điệu tự 
nhiên. Ngôn ngữ không gò bó theo văn phạm, ngữ 
luật rắc rối. Rất có thể nhờ ảnh hưởng cái bao la 
của biển rộng, sự xa dài của sông ngòi mà ngôn 
ngữ được như thế chăng? 
Duyệt qua những kiến thức tương tự về ảnh 
hưởng hàng hải như vậy, chúng tôi hiểu được 
những điều nhận xét "có vẻ như không ổn" về 
người Việt. Chẳng hạn như tại sao người Việt 
chúng ta vừa hiên vừa can đảm, cả chia rẽ lẫn 
đoàn kết, mới kỷ luật đó mà nay muốn nổi loạn, 
dũng cảm trong chiến tranh nhưng ít thù hận 
trong hoà bình... 

Chúng tôi đã một lần suy nghiệm nên xem 
tính chất của nước: Nước đầy vơi và không hết 
bao giờ, khi yên phẳng lặng, khi động cuồng loạn, 


675 


có lác dang làng lai hoá ra cuóng, chó nào nuóc 
cüng tói duoc. Nuóc cuón trói moi rác ruói, nuóc 
cũng sửa sach moi do bẩn... Người Việt chúng ta 
có nhiều dáng vẻ thật gần Biển và gần Nước. 
Tương tự như Biển hay thay đổi, người thuỷ thủ 
trên biển và dân chúng trên bờ ngày nay cũng 
vậy. Dân Việt Nam ta có chịu nhận những "điều 
không ổn” về tri thức đó chăng? 

22. Ngôn ngữ Hàng hải, di sản quý báu của 
dân tộc Việt 

Chưa có một nhà sử học nào đưa ra quan 
niệm là nước ta vẫn tồn tại sau hàng ngàn năm 
Bắc thuộc vì nhờ vào truyền thống hàng hải lâu 
đời của dân tộc; nhưng không một ai trong chúng 
ta có thể phủ nhận được một sự thật hiển nhiên 
rằng đứng ra ngoài hàng trăm giống dân vùng 
Đông A bị Trung Hoa đồng hoá hay tiêu diệt, chỉ 
còn mỗi một giống dân hàng hải tiền tiến là người 
Việt chúng ta sống sót mà thôi. 

Văn minh Trung Hoa gắn liền với lục địa, 
tầm ảnh hưởng của nó trên ngôn ngữ bình dân 
Việt Nam nói chung không có bao nhiêu. Phần từ 
ngữ hàng hải của chúng ta, nhờ mang đậm sắc 
thái đặc thù dân tộc mà miễn nhiễm đối với Hoa 
ngữ, thật đúng là một di sản vô cùng quý báu, 
đáng được bảo tồn và phát huy. Trong khi nhiều 
danh từ mới về kỹ thuật đang làm giàu thêm Việt 
ngữ, chúng ta cũng không nên vô tình quên lãng 
các lời ăn tiếng nói dùng trên sông nước ngày xưa 
để thiệt thòi cho vốn liếng ngôn ngữ Việt Nam. 

Kỹ thuật mới cũng đang xâm nhập các hoạt 
động hàng hải làm con người quên mất dần các 
phương tiện cổ sơ như bè, mảng, chèo, lù v.v... 


676 


cùng quên di cả ngón ngữ nguyên thuỷ của tổ 
tiên. Mọi người Việt chúng ta và đặc biệt là những 
dân hành thuỷ cần góp nhặt lại các danh từ hàng 
hải thời cổ và nên cùng nhau sử dụng, đồng thời 
phát triển thêm. Những danh từ mới đây như đi 
bờ, dẫn lộ... cùng tất cả những tiếng hàng hải 
khác nên được ghi thêm vào từ điển. 

Không lý nào hàng muôn vạn tiếng nói đã 
gắn liền với dòng sinh mệnh dân tộc sau nhiều 
ngàn năm truyền thống, lại có thể vì sơ ý của thế 
hệ chúng ta mà dé cho mai một hay sao! 


23. Một ý kiến của ông Bình nguyên Lộc 

Tuy ông Bình nguyên Lộc không phải là một 
nhà hàng hải, ông cũng không bao giờ bỏ thời giờ 
nghiên cứu về sinh hoạt hàng hải của dân ta, 
nhưng chúng tôi tìm ra được nhiều ý kiến của ông 
hỗ trợ mạnh mẽ cho chủ đề quyển sách này. 

Nhân khi bàn đến danh tự Bén mà tiếng 

Quan Thoại đọc là "Pin”, ông Bình nguyên Lộc, 
cho dù không giải thích được dễ dàng tiếng "Bến” 
là thuần Việt, cũng đã lý luận như sau: 
“Nhưng như thế, cũng không thể bảo rằng tiếng 
Việt do tiếng Trung Hoa mà ra, vì cái lé là dân 
Lạc Việt đã giỏi chèo thuyền, đã di cư bằng 
thuyền biển trên một lộ trình 10 ngàn cây số, đã 
biết làm ruộng dua các bó sông thì lé nào lại 
không có một danh từ chỉ cái Bến là danh từ căn 
bản. 5 

Theo cụ Mai Liệu nghiên cứu ngữ học, 
chúng ta biết ngôn ngữ của tiền sử Việt có sự kiện 


$7 Bình Nguyên lộc. Nguồn gốc Mã lai của dân tộc Việt 
nam. Bách Bộc, Sài Gòn. 1971, tr. 511. 


677 


kỳ la: ngón ngữ Việt Nam là hột từ cán bản, tổng 
hợp hầu hết ngôn ngữ của các dân Bách Việt 
trong 3 chi lớn của đại tộc Việt: Tạng Miến 
(Tibeto Burman), Nam Á (Austro Asian) và Mã Lai 
đa đảo (Malayo Polynesian) tác Nam Đảo 
(Austronesian).94? 


955 Nguyễn Việt An. Ngôn ngữ Việt và Ngôn ngữ Việt Cộng. 
Sài Gòn Nhỏ, Giai phẩm Xuân Mậu Dần. 1998, trang: 058- 
067. 


678 


Phu Bàn 2- Cây xiém thần lái bé tự động 
hay chứng tích hiến nhiên liên hé Việt My 


Hàng hải: niềm hãnh diện dân tộc? 

Nếu có ai hỏi chúng ta: hàng hải Việt Nam có 
gì đáng kể là hãnh diện không? Vì đã một thời 
sống với sông và biển, chúng tôi không ngại ngần 
trả lời: ngành hàng hải Việt Nam thời cổ đáng kể 
là tiền tiến nhất nhân loại. Trường hợp người hỏi 
tò mò muốn biết thêm lý lẽ hay bằng cớ, chúng tôi 
xin trả lời ngay dẫn chứng: nhiều ngàn năm di 
trước hầu hết nhân loại, tiền nhân Việt đã biết 
dùng thuyền bè hải hành tự động, không người 
lái. 

Nhiều vị thức giả sẽ không đồng ý về cách 
thức trả lời nặng tính cách dé cao riêng ngành 
hàng hải lên như vậy. Dân ta không xây kim tự 
tháp khổng lồ, đền dài tráng lệ... có lé vì nghi 
rằng những công trình như vậy không phục vụ đời 
sống con người, làm hao tổn sinh lực dân tộc. 
Người Việt thời cổ nhắm nỗ lực vào những phát 
minh hàng hải giúp cho con người sinh tồn trên 
biển và cung cấp những phương tiện di chuyển dễ 
dàng khắp nơi. 

Bài viết này cố gắng trình bày một kỹ thuật 
đáng gọi là cao siêu một cách đơn giản qua những 
kiến thức sơ đẳng của chúng tôi về cây xiếm. 

Với trang cụ độc đáo này, người Việt đã có 
thể đưa thuyền chạy xéo ngược gió trước phần 
còn lại của nhân loại khoảng hơn ngàn năm. Sau 
nữa, giấc móng di thuyên "không người lái” cũng 
đã được tiền nhân chúng ta thực hiện trong thời 


679 


dai mà kiến thức các ngành cơ khí, điện tử còn ấu 
trĩ hay chưa xuất hiện. 
Mấy dòng sử hàng hải 

Để dễ dàng cho sự trình bày hoạt động của 
cây xiếm, chúng tôi xin nói qua vài dòng về lịch 
sử bè và ghe thuyền. 

Từ thời thượng cổ, sau khi ngẫu nhiên bám 
vào khúc cây gỗ, người tiền sử biết rằng ho có thé 
lợi dụng dòng nước. Để di chuyển khúc cây trên 
mặt nước, con người đầu tiên chỉ có một khả năng 
là dùng chân đạp và tay quào trong nước. Có lẽ 
con người phải mất nhiều suy nghĩ và thời gian để 
biết dùng dây rừng bện dăm ba cây vào nhau 
thành chiếc bè. Sau đấy, anh chàng "thuỷ thủ” 
nào đó biết dùng đến cây sào để đẩy bè ra xa bờ 
hay dùng nó chống xuống đáy sông mà đẩy bè đi 
tới. Nhờ bè mảng, họ di chuyển xa hơn, an toàn 
hơn vì khó bị lật nhào xuống nước. Đến những chỗ 
quá sâu, cây sào thành ra vô dụng vì không chạm 
đáy, con người lại suy nghĩ ra chiếc bơi chèo. 

Theo sự tình cờ, nhờ sự dò dẫm và hơn nữa, 
do trí thông minh, óc suy xét mà con người phát 
minh ra cánh buồm, lợi dụng gió làm sức đẩy 
thuyền thay cho công sức của những bắp thịt đặt 
trên mái chèo. 

Kể từ khi xuất hiện trên trái đất, sự di 
chuyển đó đây là một giấc mộng lớn của con 
người. Thoạt tiên, con người di chuyển bằng chân 
rồi tiến tới việc dùng ngựa để cưỡi hay làm xe do 
súc vật kéo. Trên đất, người ta không vận chuyển 
được nhiều, khu vực hoạt động nhỏ hẹp vì bị giới 
hạn bởi sông hồ, núi non, rừng rậm, sa mạc. 


680 


Các nhà nghiên cứu về vận chuyển cho rằng: 
Nếu so với sự phát triển đường biển thì "vận 
chuyển trên đất liền phát triển với một mức độ 
chậm chạp hơn nhiều. Sự vận chuyển đường bộ 
được cải thiện rất ít cho tới năm 1825, khi kỹ sư 
người Anh George Stephenson áp dụng máy hơi 
nước để chạy một đầu máy xe lửa...” 9^? 

Sau hàng ngàn năm dài mò mẫm tìm cách di 
chuyển trên sông nước, con người phát minh ra 
bè, ra thuyền cùng với nhiều dụng cụ để điều 
khiển thuyền bè như bánh lái, cây xiếm... 

Bè Việt Nam là một trường hợp đặc biệt cần 
nghiên cứu. 

Bè thường thường bị mọi người coi như một 
phương tiện không có giá trị, chỉ vì họ không biết 
nhiều về đặc tính cái bè như: 

- Bè Việt Nam không chỉ trôi xuôi theo gió 
mà còn có thể đi chếch ngược hướng gió. 

- Bè có trước thuyền mà thuyền, theo khoa 
khảo cổ, cũng đã xuất hiện ít nhất từ 4.000 năm 
trước. 

- Bè là phương tiện có thể sử dụng để vượt cả 
đại dương được, nhờ những cât xiếm. 

Một số lý do trên đủ để trả lời câu hỏi: "Tại 
sao lại phải nghiên cứu đặc tính bè”. Ngoài ra còn 
một lý d 

o nữa mà chúng ta thấy rằng rất đáng kể, xin 
dẫn giải dưới đây. 


6&9 Funk & Wagnalls New Encyclopedia, Vol. 23, New York. 
1992, tir muc: Transportation. 


681 


Hinh 242 Những cây xiém. 


Người Cổ Việt lái thuyền bè tự động chăng? 

Chúng tôi đã có ý tìm xem có cuốn sách nào 
bằng Việt ngữ nói tới cách "lái thuyền bè tự động” 
nhưng tuyệt nhiên không thấy. Nếu có người Việt 
Nam nào viết trước đây thì tài liệu đã mất mà đến 
nay thì có thể rằng kỹ thuật ấy đã bị sao lãng và 
cũng không còn ai quan tâm tới chăng!? 

Pierre Huard và Maurice Durand*? cho rằng 
thuỷ thủ những ghe Mành ở Cửa Lò biết cách thức 
điều chỉnh các cánh buồm làm sao cho phù hợp 
với sự điều chỉnh cây xiếm để chiếc ghe có thể 
chạy mà không cần người lái trên những hải lộ 
định trước. Thuyền tu nó lái lấy và giữ hướng di 
trong nhiều ngày dài, không cần phải sửa đổi tay 
lái. (Aux allures portantes, le navire gouverne 


650 Các ông này là người phương Tây nhung biết và viết ra 
nhiều điều về người Việt hơn là chính người Việt chúng ta. 
682 


tout seul et reste à l'angle de route des journées 
entières, sans qu'il faille corriger le gouvernail)*! 

Hai ông này cũng dẫn chứng tài liệu của 
Laurent: "Voyage de Plerre Poivre” (1749-1750), 
viết lại theo lời kể khá chỉ tiết của nhà ngoại giao 
Pierre Poivre về cách điều khiển "thuyền có lái tự 
động”. Ông Poivre là người Pháp đến thăm viếng 
Việt Nam với hy vọng được vua chúa ta mở cửa 
giao thương. Ông đã quan sát và báo cáo các sinh 
hoạt của dân Việt Nam, kể cả người "dân nước, 
dân thuyền” trong những năm vào giữa thế kỷ 18 
(1749-1750). 

Vào khoảng thập niên 1930, nhà hàng hải 
Pierre Paris cũng nghiên cứu tới việc sử dụng 
những cây xiếm trên thuyền Việt Nam. Sau khi đã 
duyệt qua một số tài liệu bàn về ghe thuyền quốc 
tế, Paris tin tưởng rằng sự tương đồng trong cách 
thức đi bè "không người lái” của người Việt Nam 
và thổ dân Nam Mỹ là một trong nhiều cách 
chứng minh xác đáng nhất về sự giao liên trực 
tiếp giữa hai đại châu Á và Mỹ. Ông đề nghị 
nghiên cứu sâu xa đặc tính của những cây xiếm và 
bè Trung phân Việt Nam. (Esquisse d'une 
Ethnographie Navale des Peuples Annamites, 
1939, tái bàn tai Rotterdam, Holland, 1955: 63) 

Với những phương thức điều chinh độ nóng 
sâu của các cây xiếm phối hợp với sự điều khiển 
các cánh buồm, người ta điều khiển con thuyền đi 
thẳng về một hướng như có máy lái tự động vậy. 
Định nghĩa Xiếm 


$51 Pierre Huard và Maurice Durand. Connaissance du Việt 
Nam. Hanoi. 1954, trang 232. 


683 


Chüng tói dá có cóng tim kiém dinh nghía 
của chữ "xiém" nhung không tim ra trong các tự 
dién Viét Nam. Danh tir Xiém này có lé cüng dà 
cùng chung số phận với nhiều danh tir hàng hải 
quan trong khác dang di dán vào quên lãng. Sự 
"đau lòng” là ở chỗ những tiếng "thuần Việt” này 
có thể đã từng chung sống với dân tộc ta từ nhiều 
ngàn năm về trước. 

Theo hình dạng và công dụng của nó, chúng 
tôi xin diễn tả cây xiếm như sau: 

Xiém là một trang cụ trên các thuyền buóm, 
dùng để chống lại sự giạt ngang. Xiếm trên bè 
hình chữ nhật làm bằng tre. Xiếm trên thuyền 
thường làm bằng gỗ. Xiếm trên các loại ghe bầu, 
ghe nan; được đặt trong một cái rãnh ở mũi ghe, 
hình cong cong như một lưỡi đoản đao. Vài loại 
ghe như ở Cửa Lò, hải thuyền Việt Nam Cộng Hoà 
gắn cây xiếm ở giữa thuyền, trước cột buồm giữa. 

Cây xiếm còn được gọi là "lui hạ” trên các 
ghe bầu. Dân đi biển các vùng Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phan Rang kêu nó là "xà bát”. 

Tiếng Pháp là Dérive. 

Tiếng Anh là  Leeboard,  Daggerboard. 
Centerboard. 

Xiếm là đồ thờ vì tính chất huyền bí, ở cổ Mỹ 
châu. 

Trong thời cổ, thuyền bè Việt Nam có thể đi 
chếch ngược với hướng gió là nhờ trang cụ này. 
Trống đồng Đông Sơn ghi dấu những tàu bè người 
Lạc Việt được trang bị các cây xiếm có lễ cả ở mũi 
lẫn ở lái thuyền từ nhiều thế kỷ trước công 
nguyên. Ngày nay, trên các tàu buồm và nhất là 
loại thể thao hay thuyền đua, cây xiếm được cải 


684 


bién nhiéu trén các loai thuyén buóm làm báng 
những vật liệu khác nhau nhu tre, gỗ, plastic. 
Hình dạng xiếm cũng chịu sự biến đổi, không còn 
vuông vức như xưa; có cái hình bình hành, hình 
thang, cái khác lại mang dáng vẻ như đuôi con cá 
voi. 

Ky thuật auto pilot 

Ghe thuyén nói trói trén mát nuóc, nuóc là 
chất lỏng dé di chuyển. Không giống như xe lửa 
chỉ chạy theo đường rầy cố định, ghe thuyền di 
chuyển, nổi trôi trên mặt nước theo hai chiều 
không gian. Sóng gió nhồi đập trên vỏ thuyền làm 
ghe thuyên trôi lén, hup xuống trong chiều không 
gian thứ ba. 

Đầu máy xe lửa kéo xe lửa chạy tới, lực tác 
dụng có hướng theo chiều của đường rầy. Đối với 
thuyền bè hệ thống lực rắc rối hơn, bao gồm 
nhiều lực phức tạp theo những hướng và cường độ 
khác nhau tác dụng trên nhiều vị trí khác biệt. 
Những lực đó phân làm hai loại: đẩy và cản. 

1- Lực đẩy. Lực đẩy F1 tạo bởi buồm, lực này 
tuy làm bè đi tới nhưng cũng làm bè giạt ngang 
(điểm tác dụng nằm cao nhiều thước trên mặt 
nước.) 

2- Lực cản. Lực cản F2 tạo bởi nước và không 
khí: 

- Lực cản của nước trên phần chìm của bè 
làm bè bị cản lại không tiến lên được (điểm tác 
dung nằm trong khoảng vài tấc dưới mặt nước). 

- Lực cản của không khí trên phần nổi của bè 
theo gió biểu kiến. Gió này làm bè bị cản lại và 
giạt ngang (điểm tác dụng nằm trong khoảng vài 
tấc trên mặt nước) 


685 


Sau đây trong tiến trình nghiên cứu, chúng 
ta giản dị hoá vấn đề và chỉ xét đến những lực 
chính yếu nằm trên một mặt phẳng là sàn thuyền. 

Khi một chiếc bè (hay ghe) khởi sự chạy (vận 
tốc từ 0 gia tăng tới v), chúng ta biết ngoài lực f 
làm bè chuyển động, các lực khác còn lại tác 
dụng trên bè đó có tổng hợp bằng Zero. 

Lực f này tạo nên một gia tốc làm bè chuyển 
dịch từ vận tốc 0 gia tăng lên vận tốc v. Tùy theo 
sức hút tác dụng trên buồm cũng như sức cản của 
nước và gió, bè sẽ đạt đến một vận tốc nào đó và 
không nhanh hơn được nữa. 

Theo nguyên lý quán tính: khi một vật chịu 
tác dụng của một hệ thống lực có hợp lực triệt 
tiêu thì: 

a) Nếu vật đứng yên sẽ đứng yên mãi. 

b) Nếu vật chuyển động sẽ chuyển động 
thẳng và đều. 

Khi bè chạy đều, tổng hợp các lực tác dụng 
triệt tiêu nhau, nghĩa là lực đẩy và lực cản là hai 
lực đối nghịch (cùng cường độ nhưng ngược 
chiều). 


686 


Hinh 243 Gió thói qua buóm, tao ra mót luc kéo 
thuyén di tói F. Cáy xiém có tác dung làm triét tiéu luc 
R (làm giat thuyén). 


Lực đẩy bè 

Lực này tạo ra do sự sai biệt áp lực hai bên 
cánh buồm. Các phân tử không khí đi từ a cùng 
muốn đến b để gặp nhau nhưng bị cánh buồm 
phân ra làm hai phần: luồng không khí ở phần lồi 
của buồm phải chạy khoảng xa hơn luồng không 
khí bên phần lõm, nên phải chạy nhanh hơn, tạo 
một vùng áp lực thấp hơn ở vùng đó. Sự sai biệt 
áp lực hai bên cánh buồm làm thành một lực mà 
ta tạm gọi là lực hút của gió hay lực đẩy bè. 

Lực cản 

Cũng theo quán tính, các phân tử nước và 
không khí muốn chống lại với sự di chuyển của bè 
nên tạo ra lực cản lại. Người lái bè luôn luôn 
muốn bè đi thẳng và không bị giạt ngang. Vì vậy, 
bè (hay thuyền) thường phải thon và dài để bè 
(hay thuyền) dễ đi tới và tránh giạt ngang. 

Khi gió thổi với vận tốc và hướng không đổi 
tác dụng trên một cánh buồm cố định, lực hút F1 
sẽ theo một hướng và có một cường độ nhất định. 
Nếu ta lại giữ cho F2, tổng lực cán trở gió nước, 
luôn luôn triệt tiêu lực F1 thì thuyền đi thẳng. 
Thông thường, thuyền bè nào cũng bị giạt rất 
nhiều và ta không bao giờ biết rõ vector lực F1 
cũng như lực E2 ra sao. 

Muốn thuyền bớt giạt ta dùng những cây 
xiếm thả sâu xuống nước. Tác động nước lên cây 
xiếm làm thuyền không giạt ngang và đi thẳng 


687 


cüng nhu thanh kiém luót nhe nhàng trong nuóc 
vậy. 

Cho dù ghe thuyền đã đạt đến thế cân bằng 
nào đó nhưng nếu bất cứ một lực nào thay đổi về 
hướng, về cường độ, về điểm tác dụng thì hệ 
thống lực không còn cân bằng nữa, moment quay 
xuất hiện làm thuyền lệch mũi ra khỏi hướng đi. 

Như ta đã biết, thuyền không bao giờ nằm 
yên, luôn luôn bị đảo qua nghiêng lại, trôi lên hup 
xuống vì sóng gió, nên rất khó mà giữ hướng. 

Trường hợp gió xuôi, thuyền xem ra có vẻ dễ 
dàng nằm ở thé cân bằng nhất vì buóm kéo 
thuyền tới trước, sức nước cản thuyền lại phía 
sau. Nhung hé thuyền nghiêng di, hai lực trên 
không còn thẳng hàng nữa, chúng đã tạo thành 
"moment” làm quay và thuyền bị kéo lệch ra 
ngoài hướng đi. 

Thường thường thuyền không đi thẳng nên 
người ta phải dùng tay lái để tạo nên một lực ở 
đuôi thuyền làm trung hoà hệ thống lực và như 
vậy giữ được thuyền đi đúng hướng đã định. Cho 
đến nay, bánh lái có trục đặt ở đuôi thuyền vẫn là 
trang cụ hữu hiệu nhất trong việc lái thuyền như 
vậy. Hình chạm trổ trên trống đồng Đông Sơn 
hùng hồn chứng minh rằng người Lạc Việt chính 
là giống dân đầu tiên đã sáng chế và sử dụng 
trang cụ này ít nhất đã từ 600 hay 700 năm trước 
công nguyên. Trong khi đó, tàu thuyền châu Âu 
chỉ mới khởi sự được gắn bánh lái vào thế kỷ thứ 
12, tức gần hai ngàn năm di sau chúng ta. 


688 


One of the two Oldest depichons of an axial or stern-post rudder in 
the carving on the font at Zedelghem in Belgium, dating from c. + 1 1 Bo 


Hinh 244 Hình khắc tram bánh lái đuôi thuyền 
trên bình đựng nước thánh tại nước Bỉ vào năm 
1160. 


Bộ điều khiển bánh lái tự động 

Bánh lái tuy hữu hiệu trong việc giữ cho 
thuyển đi thẳng nhưng lại phải cần một người 
ngồi thường trực tại đó để bẻ bánh lái qua lại. 

Chỉ mới gần đây nhờ sự tiến bộ trong các 
ngành cơ khí và điện tử, người ta mới chế tạo 
được những bộ điều khiển lái tự động. 

Sự định hướng có thể cung cấp bởi la bàn 
điện hay la bàn từ khi người ta muốn lái theo Bắc 
địa dư hay Bắc từ. Người ta cũng có thể lái theo 
hướng gió bằng cách dựa vào bộ phận "van gió”. 

Khi thấy mũi lệch qua phải, bộ điều khiển sẽ 
nhận biết và bẻ lái qua trái để chống lại. Khi bộ 
điều khiển nhận ra mũi thuyền lệch qua trái, nó 
sẽ tự động bẻ lái qua phải cho thuyền trở về đúng 
hướng. Thuyền có thể hơi đi ngoằn ngoèo một 
chút nhưng tổng quát vẫn đi sát hướng đi. 

Ky thuật người xưa 

Người Việt lúc xưa tuy không có kiến thức về 
hệ thống lực, không chế tạo được những bộ óc 
điều khiển lái tự động nhưng lại đã tìm ra được 


689 


cách làm trung hoà các luc tránh cho bé khóng bi 
giat ngang, khóng quay và di sát duoc huóng gió. 
Dó là cách sir dung hé thóng xiém dé cán lai sác 
giat, dé lái và cũng để giữ hướng di cá trong 
truóng hop di chéch nguoc gió. 

Nhu trình bày ở trên, nếu biết rõ vector F1 
nằm 6 vị trí O nào đó, ta chỉ cần để cây xiếm đúng 
ngay vị trí O đó thả cây xiếm xuống nước là xong. 
Trên thực tế ta không thể nào biết hướng, cường 
độ cũng như điểm tác dụng của F1 đó nằm ở đâu. 

Bất cứ một lực nào đó không bị hệ thống triệt 
tiêu đều tạo moment làm quay bè. Một cây xiếm 
không để đúng vị trí, thả quá nông hay quá sâu, 
cũng có thể tạo nên một moment và làm bè quay 
thêm. Tuy vậy nếu thực hiện được một hệ thống 
nhiều cây xiếm đặt dọc theo thân bè từ mũi đến 
lái, sự kiện lại khác đi. Các moment quay lúc này 
vì nằm ở hai đầu bè dễ dàng có khả năng làm 
trung hoà các moment lệch lạc (đối nghịch) và 
toàn thể hệ thống lực tuy phúc tap nhung có 
nhiều cơ hội để bị triệt tiêu. 

Do kinh nghiệm hành nghề, người Việt chúng 
ta điều chỉnh độ nông sâu của các cây xiếm cho 
đến khi nào tạo được thế cân bằng và chiếc bè 
thẳng tiến tới theo hướng định trước. 

Bè có nhiều ưu điểm hơn hầu hết những loại 
ghe thuyền khác để có thể đi sát với hướng gió, 
nghĩa là góc A thường có trị số tối thiểu. Nguyên 
do vì: 

- Bè Việt Nam được trang bị một trong những 
loại buóm tam giác hay tứ giác, là những loại 
buồm tốt nhất, có thể trở mạn nhanh và đón gió 
cả hai mặt ; 


690 


- Bé có trang bị một hệ thống gồm nhiều cây 
xiếm tạo được phản lực chống giạt rất hữu hiệu ; 

- Bè ít bị gió làm giạt vì phần nổi ít... Bè lại 
được ghép bằng nhiều cây bương hay tre, sự cân 
bằng vững vàng, không bị nghiêng lệch nhờ tác 
dụng như loại thuyền nhiều thân phụ. 

Chỉ từ đầu thế kỷ 16, các nhà khoa học 
phương Tây mới nghiên cứu kỹ lưỡng về khả năng 
thuyền buóm cùng cách thức làm sao cho đi 
chếch ngược được với hướng gió. Thomas Hobbes 
trình bày một lý thuyết chạy buồm thường được 
gọi là căn bản (classical theory) vào năm 1655. 
Theo đó điều cần thiết nếu muốn thuyền di sát 
hướng gió là thân thuyền phải có dạng chống 
được sự giat ngang và buóm phải phẳng. (Die 
Theorie des Segelns in ihrer Entwicklung, Ludwig 
Rank, Berlin 1984). 

Tác dung Xiém 

Di theo su kháo sát các luc tác dung trén 
thuyén bé tuong tu nhu trén ta tháy có nhiéu diéu 
phức tap. Sự giải thích của chúng tôi cũng chi là 
những xét đoán cá nhân riêng ré nên không dám 
nhận rằng cách chứng minh được xác đáng. Tuy 
nhiên, chúng tôi cũng xin trình bày cách sử dụng 
xiếm một cách thực tế và hy vọng sự trình bày này 
dễ hiểu hơn. 

Quan sát một chiếc thuyền được trang bị hai 
cây xiếm ở hai đầu mũi lái đang bị trôi. Nếu ta hạ 
cây xiếm mũi xuống thì ở mũi thuyền, vì phần 
chìm tăng lên và nước cản nhiều hơn. Vì đà trôi ở 
mũi chậm lại nên thuyền sẽ hướng gió (nói ngược 
gió cũng vậy). Nếu ta chỉ hạ cây xiếm lái xuống 


691 


thì lái thuyền nhu bị giữ lai và thuyền sé trốn gió 
(hay xuôi gió cũng vậy). 

Bằng cách điều chinh tầm nông sâu của hai 
cây xiếm ta có thể giữ thuyền nằm theo một 
hướng nào đó tương ứng với chiều gió. Khi kéo 
cánh buóm lên, thuyền sé chạy tới. Với thuyền bè 
trang bị nhiều xiếm và nhiều buồm, hệ thống lực 
tác dụng sẽ phức tạp thêm nhiều. Tuy vậy, đối với 
những người đi biển lành nghề thì sự khắc phục 
không mấy khó khăn nhờ kinh nghiệm. Thuyền bè 
được điều khiển dễ dàng khi muốn thay đổi hướng 
đi cũng như giữ hướng đi đó một cách vững vàng 
hơn vì sẵn có nhiều lực hữu dụng có thể chỉnh 
được. Ưu điểm này tương tự như trường hợp một 
ông chủ lớn có nhiều công nhân lực lưỡng, tài 
năng sẵn sàng trong tay vậy! 

Xiếm ở châu Mỹ 

Thổ dân châu Mỹ bắt đầu sử dụng cây xiếm 
trên thuyền bè của họ từ lúc nào thì khó mà biết 
rõ. Tuy vậy người ta thấy chứng tích hiển nhiên: 

Nhiều cây xiếm rất cổ dùng làm đồ thờ cúng 
được tìm thấy à ở vùng người dân Inca sinh sống. 

Bè có trang bị xiếm được các nhà thám hiểm 
châu Âu nhìn thấy ở Nam Mỹ vào thế kỷ 18. Các 
nhà nghiên cứu hàng hải đều đồng ý là những 
phương tiện này có trước thời Columbus. Họ cùng 
xác nhận rằng thổ dân Nam Mỹ lái bè với một 
cách độc nhất là điều khiển những cây xiếm. Theo 
G. Juan và A. de Ulloa nói có tới 5, 6 cây xiếm trên 
mỗi bè và khi điều chỉnh xong tầm sâu, hướng đi 
của bè được giữ đúng như ý muốn. 

Đô đốc Paris vẽ hình bè Nam Mỹ với 9 cây 
xiếm. 


692 


Xiém không ở các noi khác trên thé giới trừ 
Viét Nam, Dài Loan và Nam My thói có. 

Xiém xuát hién ó Vié Nam thói có theo chüng 
tích Dóng Son. 

Sách vở Trung Hoa đã từng nói xiếm của 
người Việt. 

Sự tiến triển liên tục của cây xiếm và bánh 
lái qua những chứng cớ về: 

- Ngữ học: 

+ danh từ bè, mảng.+ danh từ lui hạ. 

+ danh từ phà (bè lớn đủ để chở ngựa, chở 
voi cho ky binh, tượng binh). 

- Cách buộc dây kết bè giống nhau. 

- Xiếm liên hệ đến buồm. 

- Kiến trúc bè. 

- Sự quy tụ của nhiều tương đồng Mỹ Việt 
chính là nơi có bè và xiếm (từ vùng Maya đến 
Inca, chứng tích đủ loại). 

Ưu điểm của bè trong: 

- Sóng gió 

- auto pilot 

Tóng két tuong dóng: 

- Cây xiém trang bi trên bé chi có vài nơi: 
Việt, Đài Loan, châu Mỹ. 

- Lấy dữ liệu tóm lại bằng biểu đồ so sánh 
giữa bè Việt Nam (VN) bè Đài Loan (DL) với bè 
Nam My (NM). 


Các yéu tó DL VN 

NM 

làm báng tre, X X 
0 


693 


làm báng balsa 
X 
số cây tre hay balsa lẻ 
X 
buồm tam giác X 
buóm hinh tai trén bé 


X 
chứng tích xiếm (trống đồng,đồ thờ) 


x x 
xiếm chữ nhật 
X 


xiém đoản dao, dài 


X 


0 


X 
xiém đoản dao (điều chinh được) trên ghe 


(X 0 
lái băng xiếm 
hệ thống hai, ba buóm + xiếm 
xiếm eno bi thành cáp song song 
lién e cân giữa bánh lái và xiém 
X 


Chi ở Việt Nam và Nam My mới có bè trang 


bi: 
- Nhiều xiếm 
- Nhiều buóm 


Dân Việt đã phát minh xiếm cùng hệ thống 
kết hợp Bè + Buồm + Xiếm. Quá trình văn hoá 
cũng phù hợp, dân Việt tiến triển hơn thổ dân Đài 
Loan và thổ dân châu Mỹ. Người ta không thấy có 


hệ thống nhiều cây xiếm ở Tàu. 
694 


X 


Cüng nhu cáu di chuyén trén nuóc, các noi 
cüng nghi ra bé. 

Buóm có thé do phát minh dóc láp, Xiém thi 
không vi ky thuật đã cao hơn. Chứng cớ là châu 
Au tiến bó trong nhiều lãnh vực, nhưng không 
phát minh xiếm, họ mới chỉ học hỏi kỹ thuật và 
đặt cây xiếm lên thuyền của họ vào thế kỷ thứ 17 
mà thôi, tức là sau Việt tới hơn hai ngàn năm. 

Sự phối hợp buồm và xiếm trên bè là một 
công trình nghiên cứu lâu dài qua nhiều thế hệ, 
hai nơi biệt lập có thể cùng phát triển nhưng cách 
ứng dụng không thể hoàn toàn giống nhau. 

Phương pháp giữ bè chạy một hướng cố định 
bằng cách điều chỉnh tầm nông sâu của các cây 
xiếm, phối hợp với việc điều khiển hệ thống hai ba 
buồm ở thế "cân bằng bền” không thể ngẫu nhiên 
cùng được phát minh mà không có liên hệ trực 
tiếp. Kỹ thuật này phức tạp quá, chỉ có sự huấn 
luyện, chỉ dẫn kỹ lưỡng mới giúp người chưa biết, 
làm sao để lái bè được mà thôi. Nếu trong tình 
thế hoàn toàn cô lập, thổ dân châu Mỹ chẳng thể 
nào tự sáng chế hay nắm vững kỹ thuật này nếu 
không được thuyền nhân Việt hướng dẫn tận tình. 
Những điều cân nghiên cứu thêm 

Những phần nghiên cứu căn bản chưa từng 
được thi hành thực sự ngoài biển cho bè Việt 
Nam. Các báo cáo của các học giả Âu Mỹ chỉ nói 
sơ lược về việc vận chuyển bè mà chưa ai thực sự 
đi sâu vào các yếu tố kỹ thuật: kích thước bè, 
buồm, xiếm; bài thuỷ lượng, sức cản thuỷ động, 
hướng và sức gió, sóng tác dụng; thời gian và sức 
tác dụng hệ thống xiếm cùng hệ thống buóm, 
cách phối hợp hoàn thiện cho toàn thể sự vận 


695 


chuyển; những giới han khả năng, ảnh hưởng khi 
thay đổi trọng tải, di chuyển trọng lượng trên bè, 
vận tốc bè, sơ đồ liên hệ vận tốc và hướng gió, sự 
khả hữu về cân bằng bền khi để xiếm giữ hướng 
đi tự động... 

Ngay cả bè châu Mỹ cũng chưa được nghiên 
cứu đầy đủ các chỉ tiết dữ kiện như giới hạn sức 
gió, nước, thời gian ảnh hưởng đến việc đổi hướng 
đi, vận tốc, sơ đồ liên hệ vận tốc và hướng gió, 
khả năng giữ hướng di ra sao... 

Hãy tưởng tượng còn sống trong thời Đồ Đá 
mà thổ dân Nam Mỹ biết đi bè tự động "không 
người lái” thì có khác gì lúc này chúng ta có phi 
thuyền du hành vũ trụ. 

Kỹ thuật này cho đến thế kỷ 20 mới thực hiện 
được trên một số tàu thuyền và còn chưa phổ biến 
tổng quát khắp thế giới. Kỹ thuật cao như vậy 
không thể ngẫu nhiên mà người Nam Mỹ hiểu 
biết mà thực hành được. 

Hàng hải là một ngành hoạt động ít được các 
nhà khoa học Việt Nam lưu tâm khảo cứu. Những 
công trình phát minh của dân ta trong lãnh vực 
này cũng không được cộng đồng nhân loại biết 
đến nhiều mặc dầu một số chứng tích hiển nhiên 
có thể làm các nhà khảo cổ giật mình mỗi khi lưu 
tâm nhận xét... 

Khi tàu thuyền đổi hướng, vận tốc bị giảm. 
Thông thường khi giữ một chiếc thuyền đi thẳng, 
tay lái không nằm ở số không, nó lệch qua phải 
hay qua trái tùy trường hợp. Nước tác dụng vào 
bánh lái tuy giúp tàu thuyền giữ hướng đi nhưng 
một số năng lượng hữu ích của máy đã bị giảm 


696 


mát di mót phán. Truóng hop düng hé thóng 
xiém, náng luong này khóng bi mát nhiéu. 

Với hé thống điện tử người ta có thé "lái tự 
động” theo hai cách: 

1- qua sự điều khiển một bánh lái phụ thêm 
với xiếm 

2- trực tiếp điều chỉnh xiếm cho phù hợp với 
hướng di. 
Phương pháp cổ điển là lái thuyền theo hướng 
tương đối với gió (wind valve), chẳng hạn lái 
hướng 45° bên trái hướng gió. nhưng ta có thể 
định hướng bằng la bàn qua trung gian hướng 
gió... 
Giả thuyết về tiến trình cải thiện bè và xiếm 
Việt Nam: 

Ở Việt Nam, tiến trình cải tiến bè + xiếm 

đầy đủ 
Xét theo kỹ thuật thực hiện từ dễ đến khó 

Bè có trước ghe thuyền (bè nổi làm bằng 
chính vật liệu của nó ghép vào với nhau. Bè khó 
chìm vì không có khoảng trống như trong lòng 
thuyền. Nước không chui vào các ống tre, lại có 
nhiều cây tre ghép lại nên khó lật. 

Bơi chèo 

Mái chèo 

Mái chèo lái 

Bánh lái 

Xiếm được sử dụng trên bè trước hết vì dễ 
dàng cho việc thiết trí. Hệ thống nhiều cây xiếm 
trên bè cũng có thể đã được thực hiện khá hoàn 
hảo trước khi hệ thống xiếm này được gắn trên 
thuyền như: 

Phù bản 
697 


Bánh lái + Xiém trên lái + mũi 

Bánh lái lớn 

Xiếm giữa thuyền 

Lịch sử hàng hải Việt Nam với những phát 
minh độc đáo đi trước nhân loại nhiều ngàn năm 
như vậy mà để cho quên lãng thì thật là điều đáng 
tiếc. 

Truyền thống hàng chục ngàn sinh hoạt sông 
nước, biển cả của dân ta lẽ nào để cho mai một 
cho đành! 


698 


Phu Bàn 3- Nét dóc dáo cua ghe bàu và 
bè mảng xứ ta 


Khái quát về ghe thuyền người Việt 

Quê hương Việt Nam có khoảng 2.500 cây số 
bờ biển, rất nhiều sông rạch chằng chịt khắp nơi. 
Những vùng châu thổ sông Hồng Hà và sông Cửu 
Long có hệ thống giao thông đường thuỷ tiện lợi 
nhất thế giới, mật độ nước so với đất chỉ đứng sau 
có Hoà Lan.°”? Từ ngàn xưa, dân ta đã dùng ghe 
thuyền làm phương tiện di chuyển. Kỹ thuật và 
truyền thống sử dụng buồm được phát huy cao độ 
đến mức nhiều nhà nghiên cứu châu Âu từ những 
thế kỷ trước, khi đến nước ta đã say mê và bị hấp 
dẫn bởi những nét độc đáo của các loại bè mảng, 
ghe thuyền mà họ nhìn thấy khắp nơi. (Nét độc 
đáo của chiếc ghe bầu Việt Nam trong Phụ bản 
Đại dương và những con tàu, báo Khoa học phổ 
thông, Sài gòn tháng 4/1984, trang 20) 

Trong gần hai thập niên khởi đi từ năm 1958, 
việc cơ giới hoá thuyền bè, đặc biệt ở miền Nam 
Việt Nam đã tạo nên một không khí sôi động 
trong các sinh hoạt trên sông biển. Sau đó người 
ta lãng quên dán các hình ảnh xưa cũ của những 
cánh buóm no gió, một thời duoc coi là cuộc cách 
mạng quan trọng nhất trong lịch sử ngành hàng 
hải. 
$2 Bùi Tiến Rüng. Shipyards in Việt Nam. The Vietnam 


Council on Foreign Relations. Saigon, 1970. Thời dó sách vó 
thuóng ghi "Viét Nam có khoáng 2.500 cáy só bó bién". 


699 


Những phát hiện mới đây của nhiều nhà khoa 
học chuyên nghiên cứu về tàu thuyền chạy buồm 
thời cổ, đặc biệt là vùng Á Đông không những đã 
gây chấn động khắp nơi, mà cũng có thể gây ngạc 
nhiên cho cả chính chúng ta là những người Việt 
Nam. Sau đây là một số dẫn chứng: 

1. Nhà địa lý học Clinton Edwards, sau nhiều 
công trình nghiên cứu về giả thuyết người Á Đông 
khám phá châu Mỹ đã viết răng: "Bờ biển Đông Á 
có lẽ là nơi quy tụ nhiều kiểu ghe thuyền phong 
phú hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thực 
vậy, đặc biệt là Hoa Nam và Đông Dương (Việt 
Nam) được coi như một trong những vùng chính 
có những phát minh đầu tiên về phương tiện cũng 
nhu hoàn thiện kỹ thuật ghe thuyén" (Sách New 
World perspectives on pre European voyaging in 
the Pacific, New York, 1969). Nhu ta đã biết, Hoa 
Nam là vüng dát hói xua dàn Viét sinh sóng truóc 
khi bi nguói Trung Hoa tràn xuóng chinh phuc. 

2. Christian J. Buys va Sheli O. Smith phát 
biéu hai diéu cüng lién hé dén buóm va ghe 
thuyén nuóc ta nhu sau: 

a... Tất cả đưa đến việc thừa nhận khoảng 4 
hay 3.000 năm trước, người Đông Dương (Việt 
Nam) đã sử dụng thuyền di biển. Hiển nhiên, 
những bè trang bi buóm đủ khả năng hải hành 
(Doran, 1971) hẳn đã phải ra đời trước đó một 
thời gian. 

b. Những cánh buồm đầu tiên xuất hiện đâu 
đó trong vùng giữa New Guinea và bờ Biển Đông 
Dương.S533 


°53 Christian J. Buys and Sheli O. Smith. Chinese Batten Lug 
Sails. Tap chí Marine Mirror, Volume 66, tháng 8/1980. 


700 


3. Trong báng liét ké nhüng bién chuyén 
quan trong vé lịch sử hàng hải ghi nơi cuốn sách 
The Junks & Sampans of the Yangtze (US Naval 
institute Press, Annapolis, 1971), R. G. Worcester 
dà ghi mót vài nién dai liên hệ đến vùng Đông Á 
là địa bàn sinh sống của người Cổ Việt như sau: 

a. Khoảng năm 2.000 TCN, neo được sử dung 
làn đầu tiên. 

b. Năm 472 TCN, sách cổ đề cập lần đầu tiên 
đến một lực lượng hải quân, đó là của nước Việt 
(Yüeh). 

Ghe thuyén Viét Nam có nhiéu loai, nhiéu 
kiểu, danh từ dé goi phái tới hàng trăm, nếu lai kể 
đến những tên theo ngón ngữ dia phuong thì còn 
nhiều hơn nữa. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một 
bài báo, sau đây người viết chỉ xin giới thiệu các 
nét độc đáo của một loại bè và môt loại thuyền 
mà thôi. 


I. Bè mảng kỳ diệu 

Ó Luong Nhiém, noi vüng bái bién nói tiéng 
Sám Son, Thanh Hoá xua kia cüng nhu nhiéu 
vùng khác đã từng có những chiếc mảng rất đặc 
biệt. Từ 12 đến 15 cây bương ghép song song với 
nhau rồi được buộc lại bằng lạt tre tươi, có thanh 
ngang bắc qua. Lạt nhúng nước sôi trước khi buộc 
cho dẻo, cây bương uốn trên lửa cho cong lên hai 
đầu. Chiếc mảng xem chừng như thô sơ nhưng có 
thể đưa ba người ra khơi đánh cá dài ngày. 

Lịch sử của cái bè này rất dài và rất kỳ bí, 
khởi sự từ nhiều ngàn năm trước, nơi vùng người 
Việt cổ cư trú tại Đông Á, kiểu mẫu này cũng 


701 


chuyển sang Đài Loan (bài Formosa Sea going 
Raft and its Origine in Ancient China, Bull. inst. 
Ethnol., Acad. Sinica, no. 1, pp. 1-54) J. B. Pietri 
cho biết ở Việt Nam, loai ghe bè xuất hiện trong 
khoảng bờ biển từ Cửa Tùng (Quảng Trị) đến cửa 
Ba Lạt (Thái Bình), vài loại sử dụng tới ba buồm 
và ba cây xiêm, có thể rút lên hạ xuống. Ông 
Pietri và trước đó, ông Pierre Paris đã có dịp chạy 
thử (esssayer en mer) và đều công nhận là những 
chiếc mảng rất dễ vận chuyén.9* 

Tuy chúng ta bình thường ít nghĩ đến việc 
vượt đại dương bằng bè hay ghe nhỏ bé nhưng 
nhiều cuộc thử nghiệm gần đây đã chứng minh 
rằng những ghe thuyền tí hon, có cái chạy buồm, 
có cái chèo tay, chỉ 6 bộ Anh chiều dài cũng có 
thể thành công khi hải hành băng ngang Đại Tây 
Dương hay cả Thái Bình Dương. 

Trong sưu tập Man Across the Sea Problems 
of Pre Columbian Contacts, xuát bàn nám 1971, ó 
Austin (USA) và London (England), Stephen C. 
Jett viết rằng tàu lớn thi càng nặng, do đó quán 
tính gia tăng, sức chịu đựng giảm, dễ bị bể vỡ vì 
sóng gió. Một chiếc thuyền nhỏ nhưng kiến trúc 
tốt dễ dàng hoàn tất việc vượt đại dương, đặc biệt 
hay hơn nữa nếu như diây buộc nối các thân cây 
lại mềm dẻo như ở các loại bè. Thuyền dùng 
những mảnh gỗ ván kết với nhau bằng thừng hay 
cáp cũng tốt.555 


64 J. B. Piétri. Voiliers d'indochine, Saigon. 1949. trang 89- 
91. 

65 Stephen C. Jett. Man Across the Sea Problems of Pre 
Columbian Contacts. Austin (USA) và London (England). 
1971, trang 10. 


702 


Cùng trong sưu tập trên, Edwin Doran, Jr 
viết một bài khảo cứu riêng ré nhưng cũng đồng y 
với Stephen C. Jett rằng giao tiếp xảy ra trước 
nhất giữa Á và châu Mỹ có thể đã thực hiện qua 
phương tiện của những chiếc bè chạy buồm và có 
cây xiếm (dagger board sailing rafts) (trang 54-54 
và trang 115-138). Bài viết của Edwin Doran 
nghién cứu đến các loại bè, đặc biệt lưu tâm đến 
chiếc mảng của Việt Nam, so sánh với bè của 
Ecuador, mà ông nhận ra rằng hai loại này tiến bộ 
nhất. Ông cũng lấy thêm tài liệu hỗ trợ từ Ling, 
1956; Estrada and Megger, 1961:935; Richard 
Bowen, 1953:108, là nhüng nhà khoa hoc uy tín 
có hiéu biét nhiéu vé thuyén chay buóm, dé di 
đến kết luận rằng kỹ thuật kiến trúc và sử dụng 
bè chạy buồm ở châu Á (Trung phần Việt Nam) và 
châu Mỹ (Ecuador), quá giống nhau và quá phức 
tạp đến mức không thể nào có thể được phát triển 
riêng biệt. 

Sau khi biết nhà thám hiểm Na Uy Thor 
Heyerdahl cùng với năm người bạn dùng một 
chiếc bè gỗ Balsa như kiểu của người Peru, đã 
thành công vượt 8.000 kilomet đường biển trong 
vòng 85 ngày trên Thái Bình Dương, lại hay rằng 
dân Guam nguồn gốc từ châu Á, Đỗ Thái Bình, tác 
giả cuốn sách "Trong thế giới tàu thuyền” đã đặt 
ra câu hỏi: "Liệu chiếc mảng Lương Nhiệm có 
phải là một trong những phương tiện đã đưa 
người từ vùng "ban công nhìn thẳng ra Thái Bình 
Dương” tới những hòn đảo đó khóng?"656 


$56 Đỗ Thái Binh. Trong thế giới tàu thuyền. Sài gòn. 1978, 
trang 11. 


703 


Heyerdahl and his companions built a 
raft of the kind the Peruvians would have made. 


Hinh 245 T hor ITTNPU cüng với năm người bạn 
dùng một chiếc bè gỗ Balsa, như kiểu của người 
Peru, vượt biển. 


Năm 1954, khi đất nước chúng ta bị chia cắt, 
dọc bờ biển từ Thái Bình đến bắc Trung phần, 
cùng các loại ghe thuyền nhỏ bé khác, những bè 
mảng này cũng đã một lần nữa làm chuyện lịch sử 
khi chuyên chở nhiều người dân quê Bắc phần từ 
bờ ra khơi, bỏ lại nhà cửa làng xóm, đón tàu để di 
cư vào miền Nam.. 

II. Ghe bầu độc đáo 

Tại Mũi Né trở ra đến Quảng Ngãi, Quảng 
Nam ngày nay, đôi khi ta còn nhìn thấy những 
chiếc ghe bầu khá lớn. Hồi 1949, loại này thường 
dài khoảng 30 thước tây, trọng tải 120 tấn. Vào 
cuối thé kỷ 19, theo J. B. Pietri, các ghe Mũi Né 
thường vượt quá 300 tấn, đến giờ những thuyền 


704 


khó lớn ấy đã biến mất (sách  Voiliers 
d'indochine). Dé dé hình dung, ta có thé so sánh 
với trong tấn của Truc lôi ham MSC (tiêu chuẩn 
320 tấn, nặng 370 tấn) hay Giang pháo hạm LSIL 
ngày nay (tiêu chuẩn 227 tấn, nặng 386 tấn). 


e 5o E ^ 
Hinh 246 Ghe bầu khó lớn dần bién mát. Hinh 
này chụp vào đầu thé kỷ thứ 20. 


Xưa kia, ghe bầu là phương tiện chủ lực buôn 
bán với Trung Quốc, Thái Lan và Tân Gia Ba... 
Chắc chắn rằng trong hạm đội thuyền tác chiến 
và thuyền vận tải của nhà Tây Sơn, có khá nhiều 
ghe báu.9?7 

Dian H. Murray cho ráng hái tác bién Trung 
Hoa cách nay hai thé ky khói di tir nhüng thuyén 
nhân (Boat people) là người Việt hay diòng dõi có 
Việt. Vua Quang Trung đã đứng ra đỡ đầu và cáp 
phát cho họ một số chiến thuyền, có lẽ thuộc loại 
ghe bầu. Lực lượng này sau đó tăng lên đến 
70.000 người, quấy phá nhà Thanh suốt dọc bờ 


$57 Đỗ Thái Bình. Phụ bản Đại duong và những con tàu. Báo 
Khoa học Phổ thông. Sài gòn tháng 4/1984. 


705 


bién Trung Hoa, tir bién giới Việt Nam đến Đài 
Loan. Những hải tác này rất trung thành với Đại 
Việt Hoàng đế, đã tham dự nhiều chiến trận dưới 
cờ Bắc Bình Vương cho đến ngày cuối cùng của 
triều đại Quang Toản. Trong kế hoạch phục hồi 
Cổ Việt, những chiến thuyền lớn chở voi trận được 
báo cáo đã khởi sự kiến trúc. Đại đế đột nhiên 
băng hà trước khi đoàn chiến tượng kịp đổ bộ lên 
Quảng Đông... Nếu kế hoạch ban hành, hải tặc có 
thể là một động lực yêm tro.5»? 

Ghe bầu ngày nay vẫn tiếp tục được chế tạo 
với vài cải biến nhỏ, sử dụng gần suốt dọc bờ biển 
miền nam Trung phần, dùng đánh cá hay vận 
chuyển vật liệu, nhiều khi chở tới 20.000 tĩnh 
nước mắm. Những thuyền trưởng lành nghề còn 
đôi khi dẫn lộ ghe bầu lên tận thủ đô Nam Vang 
của Cambodge, đi ngược với dòng nước của Cửu 
Long Giang chỉ nhờ sức đẩy thuần túy của gió. 

Ghe bầu có ba buóm: buóm mũi, buóm loan 
(còn gọi là buồm lòng vì buồm nằm giữa thuyền) 
và buồm cửu (ở đuôi thuyền). Ghe bầu chở nặng 
lại đi nhanh (có thể trên 10 gút) nên diện tích 
buồm rất lớn có thể làm lật ghe. Để tăng sự cân 
bằng, người ta đặt một đòn then ở sau cột buồm 
chĩa ra phía trên gió. Hai ba, hay có khi tới bốn 
người có thể phải ngồi xổm ở trên đòn then đó để 
tránh cho ghe khỏi lật mỗi khi gió lớn. 

Để chống với lực giạt ngang, vì ghe bầu 
không có sống đáy (hay la ký), một nhà phát minh 
người Việt nào đó đã nghĩ ra cây xiếm di động đặt 
trong một cái rãnh noi phía mũi thuyền. O Nghĩa 


°8 Dian Murray. Pirates of the China Coast, 1798-1810. 
California. 1987, trang 55. 


706 


Binh, Phan Rang, cái xiém này duoc goi tén là xà 
bát, các noi khác goi là lui ha; có hinh dáng cong 
cong nhu luói guom. Xiém cüng nhu bánh lái có 
thé kéo lén, ha xuóng dé diéu chinh dién tích 
ngập nước cho phù hop với sự tăng giảm của lực 
giạt ngang gây ra bởi buồm và gió. 

Ngoài những đặc điểm trên, ghe bầu còn có 
thêm các nét đáng nói đến về vật liệu và cách chế 
tạo. Phần chìm dưới nước của thuyền làm bằng 
tre, phần nổi lên trên làm bằng các loại gỗ tốt 
như quỳnh, trường mật, săng lẻ. Tre không những 
rẻ, lại nhẹ, và ít bị tàn phá bởi mọt hay hàu hà 
như gỗ. Vỏ thuyền có tính cách co dán nên chịu 
đựng sóng gió khá tốt và thường không hư hại khi 
lên bái.9? Người ta đổi mê tre ba năm một lần, 
trường hợp có hỏng, thay thế cũng dễ còn phần 
gỗ thường bền tới 15-20 năm. Thuyền được xảm 
kỹ lưỡng bằng xơ dừa hay phân trâu (các xơ 
cellulose của phân trâu nhét kín các kẽ hở). Tiếp 
đó, thuyền được phủ kín bằng một lớp dầu rái. 


r- = -———- 
Hinh 247 Một chiếc ghe b 


69 Thanh thu vé tàu thuyền Cận duyên Miền Nam Việt Nam. 
Columbus, Ohio, 1967. 


707 


ầu đánh cá ở Vũng Tàu 


Trong bó sách Science and Civilisation in 
China, xuất-bản năm 1971 tai Cambridge), các 
tác giả là Joseph Needham, Wang Ling va Lu 
Gwei Djen cho hay các loại ghe sóng, ghe giả, ghe 
nặng... của Trung phần Việt Nam cùng cách kiến 
trúc như ghe bầu, tất cả đều rất chịu biển, tốt hơn 
là người ta tưởng (Such vessels are mụch more 
seaworthy than might be supposed). Tén cüa nhà 
sáng chế những loại ghe vỏ bằng mé tre được tìm 
ra là ông Trần Ứng Long, thực hiện vào quãng 
năm 969.999 

Thời đó Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp 
yên nạn mười hai sứ quân, lên ngôi Hoàng đế, sử 
ghi quân đội nước ta có 10 đạo, mỗi đạo 10 vạn. 
Trong đạo quân một triệu người đó, ta tuy khó 
biết được bao nhiêu hải quân nhưng có thể ước 
đoán là trong đoàn chiến thuyền hùng hậu của 
Đại Việt, tiền thân của ghe bầu đã xuất hiện để 
rồi ngay sau đó, hải hành viễn chinh đi kháng 
Tống, bình Chiêm. 

Cũng giữ vai trò như bè mảng năm 1954- 
1955, các loại ghe bầu lại giúp chuyên chở dân ty 
nạn lũ lượt ra đi sau con quốc biến 1975. Lần này 
người ta phải. vượt biển xa hơn đến khắp các nước 
vùng Đông và Đông Nam Á như Hồng. Kông, Đài 
Loan, Nhật Bản, Tân gia ba, Mã lai á và cả Úc 
châu nữa. Theo tài liệu riêng của người viết, các 
ghe này bảo đảm sinh mạng những người ra đi 
một cách tốt đẹp. Những cánh buồm khi đã căng 
lên không bao giờ chết như máy móc, động cơ và 
tên nô lệ trung thành, không công là sức gió lúc 


$9? Needham SSC, Volume 4, part III, trang 385. 
708 


nào cüng phuc vu cán mán viéc dáy thuyén, 
không nhu chân vịt, chẳng bao giờ ngừng lại một 
cách đột ngột "bất tử”. 

Khi nhận xét những điểm độc đáo của ghe 
bầu, J. B. Piétri đã cho rằng ghe bầu mang nhiều 
nét độc đáo chỉ có ở Việt Nam. Ông thấy cách 
thức phối hợp giữa tác dụng của những cây xiếm 
di dóng ở mũi thuyền, bánh lái thay đổi độ nông 
sâu ở đuôi thuyền, vỏ thuyền kiến trúc bằng mê 
tre, và những cánh buồm điều chỉnh (tùy hướng 
gió) không thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế 
giới. 

Ý kiến của Piétri có thể trùng hợp với Pierre 
Paris khi ông này chọn ghe bầu làm tiêu biểu cho 
kiến trúc ghe thuyền Việt Nam. Hình ghe bầu 
được dùng làm bìa cho cuốn sách mà ông đã đầy 
công nghiên cứu, nhan dé "Esquisse d'une 
ethnographie navale des pays annamites" (Phác 
thảo dân tóc học Thuyền bè Việt Nam) dáng tải 
trên Le Bulletin des Amis du Vieux Hué No. 14, 
Octobre Décembre 1942; in lại ở Rotterdam, 
Holland 1955). 

Nói dén tài liéu, ghe báu mang vinh du tuy 
không lớn nhung khá đặc biệt trong văn hoc nước 
ta. Pétrus Trương Vĩnh Ký là người Việt Nam đầu 
tiên đã bàn luận đến đặc tính loại thuyền này 
trong một bài viết bằng Pháp ngữ, nhan đề "Notes 
sur les diverses espèces de bateaux annamites”, 
dans Bulletin du Comité agricole et industriel de 
la Cochinchine, deuxième série, T. I, no IV, 1875, 
p. 222 «226. 

Người Việt Nam đầu tiên công bó những 
nghiên cứu sơ bộ về văn hoá thuyền Việt chính là 


709 


Truong Vinh Ky. Nám 1875, óng dá xuát bàn mót 
ghi chép chi có hai trang vé các loai thuyén khác 
nhau của Việt Nam. Ghi chép của ông chỉ là 
những phân loại khái quát - thuyền sông, thuyền 
biển, thuyền quân và thuyền quan - với hơn chục 
kiểu thuyền, mỗi kiểu có mấy dòng mô tả vắn tắt 
về loại gỗ làm thuyền, địa phương và đặc tính sử 
dụng. Tuy so luoc, ghi chép của Trương Vĩnh Ký 
vẫn có giá trị lịch sử quan trọng về những loại 
thuyền hiện hữu vào thời kỳ đó. 


Kết luận 

Nhà văn Đào Khanh đã phát biểu rằng tàu 
thuyền là phương tiện chuyên chở văn hoá. 
Thuyền nhân chúng ta nhờ nó ra đi trải rộng văn 
hoá Việt khắp cả năm châu. Riêng ghe bè, ghe 
bầu đang được kể là độc đáo vì đã từ lâu đi vào 
lịch sử dân tộc, tham dự, chứng kiến và cũng đã 
thăng trầm theo dòng sinh mệnh dân tộc. Các 
công trình kiến trúc ấy được cải tiến trải qua 
nhiều đời ghe và cũng qua biết bao nhiêu thế hệ 
dân Việt nên kỹ thuật hoàn hảo, hình dáng mỹ 
thuật, khả năng hải hành và chuyên chở đa dạng, 
không những dùng được chỗ nước nông, đi cả 
trong sông mà lại chạy viễn duyên cũng tốt. Thật 
là những tài sản quý báu đáng được bảo tồn. 


710 


Phu Bàn 4- Ván hóa Nước từ sinh hoạt 
biến đi vào 


Nền "Văn hóa Nước” đến từ Vịnh Bắc Bộ 

Nói một cách chung khi trình bày thêm 
những yếu tố địa lý về Vịnh Bắc Bộ, chúng tôi tiếp 
tục đi theo sau các Ông Cửu Long Giang và Toan 
Ánh cùng một số tác giả khác đã viết về địa lý 
Việt Nam. Tuy vậy trong khía cạnh riêng biệt của 
chí lược, chúng tôi có ý nghiêng việc nghiên cứu 
về một quan niệm địa lý mới hơn. Lúc viết rằng 
"Miền Bắc khai nguyên”, chúng tôi tự đặt câu hỏi 
"có cái gì đi trước sự khai nguyên đó không?”. 

Khi nghiên cứu truyền thuyết người ta có thể 
hiểu được tiến trình hình thành của một dân tộc. 
Đó là ý kiến của Keith Weller Taylor khi viết cuốn 
sách "The Birth of Vietnam". Trong chương đầu 
tiên (1- Lac Lords), Taylor bàn ngay đến những 
cách nhìn của ông về truyền thống hàng hải Việt 
Nam qua những truyện thần thoại đầu tiên của 
dân tộc chúng ta. Theo đó những vua Hùng 
truyền đi từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân. 
Ông. vua Rồng Lạc Long này quê từ ngoài biển cả 
đi vào, giúp dân trừ yêu quái trên đất liền, dạy 
dân cách trồng lúa để ăn, may quần áo để mặc.°5! 

Nhân lúc nghiên cứu về sinh hoạt biển cả 
Việt Nam, có thể chúng tôi đã tìm ra câu trả lời. 
Đó là ảnh hưởng của một nền "Văn hóa Nước” đến 
từ Vịnh Bắc Bộ sau thời đại Băng Đá, trước khi 
dân ta quy tụ lập nghiệp tại vùng châu thổ sông 
$69! Keith Weller Taylor. The Birth of Vietnam, University of 
California Press. 1983. 

711 


Hồng. Giả thuyết này đã được chúng tôi giới thiệu 
trong cuốn "Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và 
Trường Sa”, nay được trình bày thêm qua số 
chứng liệu mói.. 

Vịnh Bắc Bộ, Bể Đông, Biển Tây và các tên 
gọi 

Truy nguyên nguồn gốc, chúng ta thấy rằng 
danh từ "Vịnh Bắc Bộ” còn tương đối rất mới. Bể 
Đông hay Biển Đông là chính danh lâu đời tên goi 
vùng biển nước ta. Tên gọi "Bể Đông” rất có thể 
đã được Tổ tiên chúng ta là cư dân bản địa sử 
dụng từ hàng chục nghìn năm xưa, hiển nhiên 
trước cả khi lập quốc. 

Người Việt chúng ta chỉ mới khởi sự nghĩ đến 
sự cần thiết phải xác định danh từ "Vịnh Bắc Bộ” 
khi bắt đầu cuộc Nam tiến, xuôi theo đồng bằng 
Nam Ngãi Bình Phú vào Nam. Rồi cuối cùng, lúc 
ngừng chân tại vùng đất màu mỡ Cửu Long 
Giang, cư dân mới người Việt gọi Vịnh Phú Quốc 
là Biển Tây vì vùng biển này nằm về phía Tây của 
họ. Tên Biển Tây mang tính cách địa phương, 
không có ý nghĩa nhiều về địa lý. 

Nói một cách tổng quát, tên biển Việt Nam 
như sau: 

- Tên Vịnh Bắc Bộ để chỉ vùng biển đoạn 
Móng Cái - Đảo Cồn Cỏ. 

- Tên Biển Tây hay Vịnh Phú-Quốc (đoạn Cà 
Mau - Hà Tiên Phú-Quốc - Thổ Chu) xuất hiện từ 
thế kỷ 18. 

- Bể Đông hay Biển Đồng là tên bién bản địa 
lâu đời của dân ta. 

Ngày nay, Biển Đông được hiểu là biển lớn 
bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ. Hơn thế nữa, Biển Đông 


712 


là vùng biển của Đông Nam Á, bao quanh bởi các 
nước Việt Nam, Kampuchea, Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines, Taiwan 
và Trung Hoa.9? Trên bản đồ toàn cầu, người ta 
thuóng düng "Bién Nam Trung Hoa", nhung moi 
người đều biết rằng tên đó lúc đầu đã được các 
nhà hàng hải thời kỳ cổ đại đặt ra là để chỉ vị trí, 
hoàn toàn không phải là để chỉ chủ quyên®®?. 
Hành trình dân tộc trước khi Nam tiến 

Từ "Miền Bắc khai nguyên”, dân ta bắt đầu 
Nam tiến khoảng một ngàn năm qua. Đã có nhiều 
tài liệu viết về công trình này và sử sách cũng ghi 
chép đầy đủ. Vì e ngại đồng bào đã vô tình quên 
lãng hai côngtrình khác tiến hành trước đó rất 
lâu, chúng tôi muốn trình bày những giả thuyết và 
đề nghị ghi thêm hai danh từ mới là Tây tiến và 
Đông tiến vào cho được đầy đủ. 

Từ xa xưa, người Việt đã cư trú trên các đảo 
ven bờ và dần dân mở rộng các hoạt động kinh tế 


662 Trong đó phán bờ biển dài nhất là của Việt Nam (2. 828 
hải lý). Chỉ có 10% chu vi của biển này (perimeter= 8192 
nautical miles) thông thuong được ra các bién Thái Binh 
Duong và Ấn Độ Duong. 

Theo tài liệu của văn phòng International Hydrographic 
Bureau, diện tích Biển Đông vào khoảng 1. 091. 642 hải lý 
vuông, bao gồm cả hai vịnh biển khá lớn là Vịnh Bắc Bộ (46. 
961 hải lý vuông) và vịnh Thái Lan (85. 521 hải lý vuông). 
Chiều dài nhất tới 1. 901 hải lý. 

Theo tài liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Tây ở 
Hawaii, bờ biển Việt Nam chiếm tới 35% chu vi Biển Đông. 
eus Khóng phải ngẫu nhiên mà để chấm dứt sự hiểu lầm, có 
ý kiến của một số nước ở Đông Nam Á cho rằng nên đổi tên 
biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á. (Lê Bá Thảo. 
Việt Nam Lãnh thổ và các vùng địa lý. NXB Thế giới, Hà 
Nội. 1995. Trang 53-54) 


713 


trén các quán đảo ở xa trên Biển Đông. Ngay 
trong truyền thuyết Lạc Long Quân và bà Âu Cơ 
về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, cũng đã thấy nói 
rằng 50 người con theo cha (Lạc Long Quân) 
xuống bién và 50 người con theo mẹ (Âu Co) lén 
núi. Những người con này của hai ông bà về sau 
đã sinh thêm con đàn cháu đống và đã hợp sức 
khai phá toàn lãnh thổ Việt Nam.°5 

Mặc dù đấy chỉ là truyền thuyết nhưng nó có 
một ý nghĩa nhất định: những người Việt cổ ngay 
từ đầu đã làm ăn sinh sống ở ngoài biển, trên 
những đảo và quần đảo tiếp cận. Hơn thế nữa lúc 
khởi nguyên, rất có thể tổ tiên ta đã từ ngoài Vịnh 
biển Bắc Việt di cư vào. Huyền thoại Lạc Long 
Quân chính là biểu tượng truyền kỳ của cuộc Tây 
tiến, cuộc hành trình đầu tiên của dân tộc. 
Tây tiến và Đông tiến 

Các tài liệu khảo cổ của Madeleine Colani 
chứng minh rằng con người đã định cư trên các 
đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, trong khu vực hai quần 
đảo Hạ Long và Bái Tử Long từ 10.000 năm nay. 
Bà Madeleine Colani xếp sinh hoạt lúc ấy vào nền 
Văn minh Bắc Sơn. Theo giáo sư Lê Bá Thảo, thời 
đó là giai đoạn cuối của nền văn hóa Hòa Bình, 
sinh hoạt cư dân còn được thể hiện trong các di 
chỉ Soi Nhụ (cách đây khoảng trên 10 vạn năm) 
và nén văn hóa Cái Béo (khoảng 6 nghìn năm 
trước). Đến nền văn hóa Hạ Long (khoảng 4.000 
5.000 năm trước) thì con người đã sinh cơ lập 
nghiệp tại vùng ven biển, bao gồm cả các đảo và 
dải đất duyên hải. 
** Lê Bá Thảo. Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa ly. Nhà 
xuất bản Thế giới, Hà Nội. 1995. Trang 551-552. 
714 


Nói chung, khi di sâu từ ngoài bién cả vào 
phía núi rừng (tức Tây tiến), người ta thấy chứng 
tích sinh hoạt loài người tại vùng núi ven biển 
sớm sủa hơn những vùng cao nguyên nằm sâu 
trong nội địa. 

Các khoa học gia cho biết sau thời đại Băng 
Đá có một thời kỳ biển tiến. Tất cả những vùng 
đồng bằng bao la Sunda ngoài Biển Đông, đồng 
bằng Nanhai (trên nền Vịnh Bắc Bộ) bị chìm ngập 
dưới đại dương. Nước biển tràn vào tới Việt Trì. 
Con người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau phải 
cùng nhau dồn lên cư trú dọc theo chân núi. Họ 
sống chủ yếu bằng săn bắt và hái lượm, trồng rau 
đậu với công cụ đá thô sơ. Những điểm cư trú của 
tiền nhân được phân bố khá gần nhau: dọc theo 
khu Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, ở phía Tây 
Nam; vùng Bắc Ninh, Đông Triều, Bắc Sơn, Hạ 
Long phía Đông Bắc... Cuộc hành trình Tây tiến 
đã kết hợp dân tộc. Văn minh Hòa Bình bắt đầu 
toả sáng. 

Thời gian tồn tại của họ cách nay khoảng 
trên mười nghìn năm... Rồi nước biển rút dần; vào 
thời điểm cách nay khoảng bảy nghìn năm, con 
người rời núi non, tràn xuống chiếm lĩnh đồng 
bằng châu thổ. Đây là cuộc hành trình Đông tiến, 
tiền nhân bành trướng khu vực sinh hoạt ra khắp 
duyên hải Vịnh Bắc Bộ. 

Môi trường sống đã dễ chịu hơn trước; thức 
ăn khá dôi dào, ngoài dã thú và rau đậu, còn có cá 
tôm, nhất là sò hến nhiều không kể xiết. Công cụ 
đá được hoàn thiện một bước, đồ gốm làm bằng 
tay bên cạnh đồ gốm làm bằng bàn xoay. 


715 


Chester Norman cüng cho ta mót su mó tà 
tuong tự vé Tây tiến và Đông tiến như sau: 

Ông viết rằng nền Văn minh Hòa Bình được 
tao dựng trong thời gian thêm lục dia Sunda (và 
Nanhai) bị ngập nước. Khi đó vịnh Bắc phần và 
vịnh Thái Lan mà lúc trước là hai vùng đồng bằng 
trùng, nay cũng thành hinh. 

Từ nhiều ngàn năm trước, người dân thuộc 
nền văn hóa Hoà Bình ở miền Tây Biển Đông chỉ 
sống bằng cách săn bắn, hái lượm và trồng trọt 
ruộng khô trong những vùng thung lũng. Bỗng 
nhiên mật độ dân cư tăng lên nhanh, con người 
phải có phương pháp mới để sản xuất thêm thực 
phẩm. Loài trâu, loài heo được gia súc hóa. 


r% 


Hinh 248 Bản đồ ghi nhận những đường di dân 
“Tây tiến” từ ngoài Biển Đông vào đất liền trong 
thời Hậu Băng Đá: 1-Dân di cư đông đảo nhất 
theo Hồng Hà. 2-Theo sông Mekong. 3-Theo sông 
Chao Phraya. 4-Theo các dòng sông cổ xưa từ 

716 


vüng bién Bali Sea. 5-Theo Táy giang. 6-Theo 
Duong Tu. 

Người ta di chuyển từ thung lũng xuống khai 
phá đồng bằng. Yếu tố quan trọng nhất của đà 
phát triển là sự ra đời của các giống cây cho hạt. 
Những loại ngũ cốc thuần hóa sau này thích hợp 
cho ruộng nước. Khoảng 5. 500 năm trước, cây 
lúa đã được trồng trot.99* 


N Z⁄ e 
Hinh 249 Viét Nam nàm trong vüng phán bó cáy 
lúa dại. Lưu-ý Trung Hoa thời cổ không có loại 
cây này. 


$65 Chester Norman. The Hoabinhian and After: Subsistence 
Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and 
Early Periods. Báo World Archaeology 2, No. 3. 1971, trang 
300-320. 


717 


pu 
Hinh 250 Au Co Lac Long Quán, 50 con di lén 
mién nüi dói, 50 con xuóng mién sóng bién. 


718 


Hinh 251 Các dia diém khai quát thói Thach khí 
thường doc theo chán núi. Vùng châu thổ không 
có đi chỉ nào cổ. 


719 


Truyền thuyết "Âu Cơ Lac Long Quân với 50 
con đi lên miền núi đồi, 50 con xuống miền sông 
biển” đã xác nhận các công trình Tây tiến của 
tiền nhân Việt tộc từ Vịnh Bắc Bộ đi vào đất liền 
và Đông tiến từ núi đồi, kéo nhau xuống khai thác 
những vùng đất tân bồi phía Đông. Truyền thuyết 
cũng nhằm giải thích sự có mặt của các bộ lạc 
khác nhau trước đây từ khắp các nơi thuộc đồng 
bằng Biển Đông, nay cùng tạo dựng nên cội 
nguồn thống nhất, cao quý của dân tộc Việt Nam 


120 15 tua 
age (00's ef years) 


A sea-level curve for the past 250,000 years based on data from the 
Huon Peninsula, northeastern Papua New Guinea. 
Redeawn From | Chappell and N.J. Shackleton, Oxygen isotopes and sea level. Nature, 324. (1986). 132-49. 


720 


Post-Glacial 


Sea Level Rise g -20 


1 E 

Santa Catarina- 1-40 œ 

Rio da Janeiro + E 

5enegal -50 E 

Maitwater “utaa 1^ Malacza Straits — -4 o 

„opor bours :.B0 P 

Australia - | i 

Jamaica = 

F Last Gleeicl Tahiti 3-100 qw 
Maximum co 
Huon Peninsula -+ e 


Barbados-*- 120 
losar beu^7 + 1 
e sunda/vietnam Shelf-- --143 


^ 


[IT-—--- 


24 22 20 18 18 14 12 10 8 6 4 2 ù 
Thousands of Years Ago 

Hinh 252 Trén:Muc nuóc bién táng giám trong 

thời gian 300.000 nắm qua. Dưới: chi tiết cuối 
thời băng đá sau cùng. 


Chính do sự trôi giạt phức tạp của các lục địa 
(kể cả lục địa Á Âu) mà khu vực Việt Nam /Biển 
Đông có lúc đã ở Bác bán cầu, lại chuyển dán 
xuống xích đạo. Có giai đoạn Việt Nam trôi xuống 
Nam bán cầu, có lẽ gần vị trí Uc Đại Lợi hiện thời, 
rồi chuyển động ngược lại... và ngày nay, người ta 
lại thấy nó hiện diện trở lại tại Bắc bán cầu. 

Trong giai đoạn hình thành Biển Đông, một 
vùng biển hồ nữa cũng xuất hiện tại khu vực phía 
Tây của Tây nguyên°%, Biển này nằm vắt qua cả 
Lào, Cambodge và Thái Lan, dần dần xa rời miền 
trung bộ Đông Dương di chuyển về hướng Mã Lai. 
Sau cùng bị Biển Đông thu hút. thành vùng Biển 
Malacca mà ta thấy hiện nay. 


$66 Khu biên giới Việt-Lào và Lào - Thái Lan còn ghi dấu vết. 
721 


Nhu đã trình bày ở trên, Vinh Bác Bộ trong 
quá khứ đã trải qua nhiều giai đoạn. Có khi vịnh 
ngập nước biển, có khi lại bị khô cạn. Khi vịnh cạn 
nước, nó không còn mang danh hiệu của một vịnh 
biển nữa. 


| WM 


` > " 
Hinh 253 Hinh ánh Bién 


Dóng 80 triéu nàm truóc. 


722 


vò dai dương, 
cổ nón Kainozoi) 
=— ¡Vô đại duong 


» + Kainozoi 
24 REED 
\ 


TÂY w^ KALMANTAN 


Hinh 75 Sự hình thành Vịnh Bắc Bộ. 


Hình thể Vịnh Bắc Bộ hôm nay 

Ngày nay xem bản đồ, chúng ta có thể tưởng 
tượng Vịnh Bắc Bộ như một phần hình vành khăn 
tương đối đều đặn, rộng trung bình chừng 150 hải 
lý. Trung tâm vành khăn này nằm trên đảo Hải 
Nam. Bìa trong là bờ biển phía Tây của đảo Hải 
Nam. Bìa ngoài vành khăn ấy là bờ biển vùng Bắc 
Việt Nam và một phần tỉnh Quảng Tây của Trung 
Hoa. 

Tuy vậy trong khoảng 2.000 năm qua, nhân 
loại đã hình dung vịnh này qua nhiều hình dạng 
và định vị trí của nó với nhiều sự dị biệt. Nhiều 


723 


bán dó duoc vé ra vói nhüng hinh thé khóng 
những ky lạ mà vi trí Vinh Bắc Bộ duoc mô tả 
cũng khác xa với thực tế. 

Signus Magnus Vịnh Bắc Bộ thuộc Ấn Độ 
Dương? 

Vào thời Thượng cổ sang thời Trung cổ, 
không có một vùng biển nào của Á Đông nổi tiếng 
trong giới thượng lưu cũng như thương mại Âu 
châu bằng Vịnh Bắc Bộ. Người giàu có hãnh diện 
mỗi khi mua được những món hàng quý giá mang 
về từ Đông phương. 

Hơn một thế kỷ sau công nguyên, học giả uy 
thế Ptolemy hình dung ra toàn đồ thế giới, ghi 
nhận những địa danh của "bán đảo Vàng" Mã Lai/ 
Đông Dương, Biển Đông với Vịnh Bắc Bộ tận cùng 
về phía Đông của Ấn Độ Dương. Ông chú giải chi 
tiết và vẽ hải đồ hàng hải giao thương với một hải 
cảng thuộc Giao Chỉ, được ghi rõ rệt là Cattigara 
(hoặc Catigara, Kattigara, hay Katigara, toạ độ 
177 độ Đông kinh tuyến, 8 độ 30' Nam vĩ tuyến°5”. 

Một chuyện hãn hữu mang tính chất lịch sử 
đã xảy ra. Đó là chuyện những bản đồ vẽ theo 
Ptolemy°?? được các học giả Ả Rập sử dụng và nỗ 
lực phổ biến khắp nơi suốt thời gian hơn 1. 200 
năm. Người ta tin tưởng vào công trình của 
Ptolemy đến độ một số sai lầm trong tác phẩm 
của ông còn tồn tai cho đến cuối thế kỷ thứ 18. 59 


$97 Sách Researches on Ptolemy's Geography of Eastern 
Asia, Colonel G. E. Gerini, M. R. A. S., London 1909. 

$68 Tuy goi là bản đồ Ptolemy, nhung chính Ptolemy không 
dé lai một tám bản đồ nào do chính ông vé ra lúc sinh thói. 
69 Robert Hendrickson, Ocean Almanac, Doubleday & 
Company, Inc., New York. 1984, p. 126. 


724 


Trong nhüng sai lám dó, quan trong nhát là 
những yếu tố địa lý cán bán của Vinh Bắc Bộ bi 
nhiều nhà hàng hải và cả một số nhà địa lý lừng 
danh lập lại một cách lệch lạc đến 1.700 năm sau. 


THE WORLD ACCORDING TO PTOLEMY, c AD 150 


Hinh 255 Bién Dóng vói hái cáng chính Cattigara 
vé theo bán đồ Ptolemy. 9? 

Theo Ptolemy, Vinh Biển Lớn (Signus 
Magnus - chi Vinh Bắc Bộ hay rất có thé cả Biển 
Đông) là một phần của biển Ân Độ. Hải cảng 
chính của vịnh này là Cattigara nằm bên bờ phía 
Đông của Ấn Độ Duong cạnh hai con sông lớn. Tài 
liệu của Trường Viễn Đông Bác Cổ phỏng định vị 
trí hải cảng Cattigara nằm trong khu vực Quảng 
Yên, Hồng Gaiế”!. 


$7 Phóng theo "Ancient History Atlas" Michael Grant, 
Cartograph by Arthur Bank, Mcmillan Publishing Co., Inc., 
New York. 1971, trang 75. 

671 le Grand Golfe baigne à l'Est la côte du pays des Sinai, 
dont le dernier point accessible est le port de Kattigara. Le 
pays des Sinai correspond au Tonkin et a la partie 
meridionale de la Chine; quant au port de Kattigara, il faut 
trés probablement le placer sur la cóte aux environs de 
Quangyen et de Hongay. (Bulletin de l'Ecole Française 


725 


Vì nhận ra rằng Vinh Bác Bộ không thể nằm 
quá xa về phía Tây của Việt Nam, một nhà họa đồ 
Pháp vào thế kỷ 17 đã phân giải sự sai nhầm về 
hình thể và vị trí khu vực Đông Dương bằng một 
bản đồ chính xác hơn mà chúng tôi xin trình bày 
nơi đây. Đặc biệt tác giả vô danh này còn ghi rất 
chính xác là Vịnh Bắc Bộ (Grand Golfe/Cignus 
Magnus) không nằm trong Ấn Độ Dương mà thuộc 
vào Biển Đông (Ocean Oriental).57? 


d'Extrême Orient, Tome XXI, Hanoi 1921, p. 197.) 
52 Thông thường hải đồ của người Pháp thời đó ghi bién này 
là Biển Trung Hoa (Mer de Chine). 


726 


ANCIENNE 
REGION DES 


Hinh 256 Hoa dó Pháp phán giái sự nhầm-lẫn về 
vị trí và hình thể Vịnh Bắc Bộ của các bản đồ cổ 
Ptolemy. 

Huyền thoai về hải càng Vinh Bác Bộ 
Truóc khi Trung Hoa phát trién hàng hái vào 
thé kỷ thứ 5, hải cảng sám uất nhất của Biển 


727 


Đông nám trong Vinh Bác Bộ vùng Vân Đồn, Hòn 
Gai, Hải phòng mà các nhà hàng hải quốc tế 
thường gọi là Cattigara. Tên này có thể là phiên 
âm của một trong các địa danh thời cổ của nước 
ta như Giao Chỉ Cauchi, Kẻ Chợ Kesho hay Cửa 
Gay Hòn Gay/Hòn Gai/Hồng Gai. 

Sau cuộc viễn chinh của Alexandre Đại đế 
(336-323 TCN) sang Ấn Độ, nhiều giao tiếp đã xảy 
ra giữa Âu châu và Á châu. Từ đó, người Hy Lạp 
biết thêm nhiều sinh hoạt của người Á châu. 
Eratosthene (275-195 TCN) viết sách Geographia, 
Ptolemy (khoáng 100-170) phát trién món dia ly, 
viét sách và hinh dung ra mót bàn dó thé giói mà 
tàn cüng vé phía Dóng dóng Nam là bán dáo Vàng 
Chersonese và hài cảng Kattigara (kinh độ 117 độ 
Đông, vĩ độ 8 độ Nam). Kinh tuyến gốc được lấy 
từ đảo Ferro (Islands of the Blest- quần đảo 
Canary). Nhiều người cho rằng bán đảo Vàng là 
Đông Dương và Kattigara (hay Cattigara) chỉ Kẻ 
Chợ (Kesho), Long Biên (Lugin) hay Hà Nội ngày 
nay. 

Riêng về từ ngữ hàng hải, ta có thể hiểu chữ 
Cattigara theo như nghĩa người Bắc Âu: Kati là 
tàu thuyền, Gata là hải đạo. Như vậy Kattigara có 
nghĩa là một địa danh hải cảng (Á đông) mà tàu 
thuyền hải hành tới. 

Ông Bình nguyên Lộc không thỏa mãn với vị 
trí ước đoán cho răng Kattigara nằm trong vùng 
Kẻ Chợ Hà Nội, mà nghĩ rằng Kattigara có thể là 
Kẻ Thị Gay, tức thành phố Ghe thuyền. Ông suy 
ra tên Kattigara chính là địa danh của thương 
cảng Hòn Gai như ta vẫn gọi ngày nay? 


728 


Việc xác dinh xem thuong cảng Kattigara ở 
đâu vẫn chua thực hiện được. Theo ý một vài nhà 
nghiên cứu, khi biết đúng vị trí, những cuộc khai 
quật chắc chắn sẽ mang lại thêm nhiều hiểu biết 
mới và giúp chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi 
chưa có giải đáp về thành quả hàng hải và thương 
mại của người cổ Việt. 

Tác giả cuốn sách "Ancient India as 
Described by Ptolemy" là J. W. MacGrindle, cũng 
đồng ý Kattigara là Hà Nội. Nơi trang 9, lời tác 
giả ghi chú: "Trung Hoa trong gần 1.000 năm đã 
được biết như là quốc gia năm trong nội địa Á 
châu (inner Asia)". Tại trang 26, ông viết: "... với 
lý thuyết rằng Kattigara, điểm xa nhất về phía 
Đông tới được bằng đường biển, phải nằm gần 
hay trên cùng kinh tuyến với nước Tàu, điểm xa 
nhất đi đến được qua đất liền."§”3 

Người Âu châu thời đó, khi nghĩ đến Đông 
phương hàng hải là nghĩ đến vùng đất quê hương 
chúng ta nhiều của cải, đầy vàng bạc châu báu, 
và cửa biển chính thông thương ở Vịnh Bắc Bộ. Từ 
trước thời Bắc thuộc, lưu vực sông Hồng, sông Mã 
đã là những trung tâm hàng hải cùng thương mại 
phồn thịnh, hàng hoá đi khắp nơi và có nhiều mối 
liên lạc với Tây phương. Sự giao thương này chắc 
chắn sâu đậm đến mức độ tất cả những bản đồ 
thế giới do Tây phương ấn hành suốt mười mấy 
thế kỷ sau đó, đều có ghi địa danh Kattigara. 

Thật lạ lùng là sau chuyến đi của Marco Polo 
sang Á Đông vào thế kỷ 13, các nhà địa lý đã 


73 John Watson McCrindle (first printed 1884), revised by 
Ramchandra Jain. MacCrindle's Ancient India as described 
by Ptolemy. New Delhi. 1984. 


729 


không sửa được bàn đồ cho đúng, mà cả sau khi 
Magellan mất mạng trên đường đi vòng quanh thế 
giới (năm 1521), tọa độ địa dư của Kittigara 
(Thăng Long hay một hải cảng nào trên bờ Vịnh 
Bắc Bộ cũng vậy) vẫn giữ nguyên như cũ. _ 

Khi tìm được Tân Thế giới, người Âu châu 
tưởng rằng mình đã khám phá ra được con đường 
hàng hải sang Á châu và dinh ninh sé tìm ra duoc 
cảng Kattigara của Vịnh Bắc Bộ. Địa danh hải 
cảng này do đó được tiếp tục ghi trên lục địa Mỹ 
châu trong nhiều thế ky. Anh em nhà Columbus?" 
cũng nhu Amerigo Vespucci và Ferdinand 
Magellan*^ cùng chép trong sô hải hành sự mong 
đợi được ghé tàu cặp bến xứ ta. 


674 Truy cứu lại tài liệu hải hành, các nhà nghiên cứu tim ra 
rằng thời Columbus chưa nắm vững kỹ thuật thiên văn và 
hàng hải, việc phỏng định bị sai lệch vì tác dụng gió nước 
rất phức tạp, không tính toán được. 

9/5 Magellan cũng luu tâm đến vị trí Cattigara rất nhiều. 
Sau khi từ Đại Tây Duong vào duoc Thái Binh Duong, ông 
dẫn hải đội dọc theo bờ biển Chí Lợi, viên thư ký giữ tài liệu 
hải hành của ông là Pigafetta có vé bi quan khi nói rằng: 

"Cái mũi đất Cattigara mà ngay cả những nhà "vũ trụ học" 

(!) cũng chưa nhìn thấy thì lúc này không những chẳng thé 
nào tìm ra mà (chúng ta) cũng không thể tưởng tượng được 
là nó ở vào chỗ nào!"? 


730 


E 25 7 Bon dó Sebastian Münster (1540)"dinh 
" hái cáng Bàc Viét Catigara trén Nam My cháu. 


Tén America, chi danh cüa toàn thé lục địa 
Mỹ châu, là theo tên của nhà hàng hải Amerigo 
Vespucci. Óng là nguói dáu tién xác dinh duoc 
"Tân Thé giới” không phải là lục địa Á châu. Tuy 
vậy, Vespucci vẫn không giám quả quyết hướng đi 
nào dẫn tới Kattigara và rất có thể, giống những 
người đồng thời, ông phỏng đoán "Giao Chỉ” ở đâu 
đó rất gần vùng đất mới. 

Hình ảnh hải cảng huyền thoại đó°”° không 
những đã đeo đuổi ông mà còn đeo đuổi tiếp tục 


676 Rất có thé trong vùng Vân Đồn và Hồng Gai. 
731 


những nhà hàng hải và hoa đồ thé giới theo sau 
nghé nghiép cüa óng hàng thé ky. 

Trở lại quá khứ dé tìm hiểu, một nhà nghiên 
cứu hàng hải thế kỷ 20 đã đặt các hải đồ thông 
dụng thời đó lên trên cầu đồ thì thấy rằng: 

- Những hải đồ vẽ theo tài liệu Ptolemy (hải 
đồ Behaim (1492) trong trắc nghiệm này) cho 
thấy vị trí của Vịnh Bắc Bộ (và hải cảng Cattigara) 
quá xa về hướng Đông, tức gần sát với Nam Mỹ 
châu. 5” 

- Những hải đồ họa hình Tân Thế giới cũng 
sai lệch (hải đồ La Cosa (1500) trong trắc nghiệm 
này) cho thấy bờ biển Trung Mỹ và Nam Mỹ như 
"muốn vươn dài” qua phía Á châu. 

Phần lớn sự lầm lẫn đã xảy ra vì lý do các nhà 
hàng hải quá tin vào kiến thức thời Ptolemy, do đó 
cứ bắt chước ông "vẽ phỏng chừng” Vịnh Bắc Bộ 
mà thôi. Giữa những sai nhầm ghê gớm ấy, có một 
sự trùng hợp ngẫu nhiên là: khi xưa (thời Ptolemy) 
có nhiều người tin là vịnh biển nước ta mở phía 
Tây ra An Độ Dương thì sau đó những nhà hàng 
hải "hậu Columbus” cũng lại cho rằng "Vịnh Bắc 
Bộ” phải nằm đâu đó ở "Nam Mỹ” và mở ra biển 
Thái Bình Dương cũng hướng Tây. 


%7 Với phương tiện thô sơ, chúng tôi phóng dinh vi trí hải 
cảng nước ta trên bản đồ Ptolemy nằm tại tọa độ quá xa về 
hướng Đông, sai lệch tới 55 độ kinh tuyến (hay 60 X 55 = 3, 
300 hải lý, tức 61. 12 grade hay 6, 112 km) và cũng quá xa 
về hướng Nam, sai tới 30 độ vĩ tuyến (hay 60x30 = 1. 800 
hải lý, tức 33,334 grade hay 3.333,4 km). 


732 


THE X COASTS OF 


EUROPE AND ASIA ACCORDING 
TO BEHAIM (1492) AND LA COSA (1500 


Hinh 258 Khi đặt hai hải đồ Behaim và La Cosa 
lén trên cầu đồ người ta hiểu tai sao Vinh Bác Bộ 
đã nhiều lần được vẽ trên bờ biển Nam Mỹ châu 
(với hải cảng Cattigara) trông ra Thái Binh 

Dương. 


733 


Phu Bản 5- Địa lý thiên nhiên của Biển, 
Đảo và Duyên hải Bắc Bộ 


Quang cảnh chung bờ biển Việt Nam 

Đường bờ biển thay đổi không ngừng. Quang 
cảnh bờ Vịnh Bắc Bộ mà ta thấy hiện nay, cũng 
như của các nước trong khu vực, mới được hình 
thành cách đây khoảng 4-5 nghìn năm, sau thời kỳ 
biển tiến Flandri. Đường bờ biển trải ra rộng hay 
hẹp tùy thuộc vào độ chênh của mức thủy triều 
cao và mức thủy triều thấp ở từng địa phương. 


Abe-no Makamaro[pe| [5 (b SE Si, alias Tch'so Heng JX& E. 
appuyé sur la balustrade d'une terrasse, conremplant ja mer de Chine 
d'après une estampe de FHiokusa: 


Hinh 259 Hinh ánh Bién Dóng. Katsushika 
Hokusai (1760-1849) vé cánh trén láu Triéu 


734 


Hoành nhìn ra biển. Hoành là người Nhật Bán, 
làm An Nam tiết độ sứ (761-767) 


Nếu phân chia chỉ tiết thì người ta có thể 
nhận ra ít nhất đến 11 đoạn bờ biển Việt Nam có 
những đặc điểm hình thái và động lực khác nhau. 
Tuy vậy về đại quát theo giáo sư địa lý Lê Bá Thảo 
thì chỉ có hai kiểu bờ biển: kiểu đồng bằng và 
kiểu đá gốc°”°. Ông mô tả hai loại đó như sau: 

(1) Các "xú" đồng bằng (các đồng bằng 
cửa sông, các châu thổ) đều có bề mặt nghiêng 
nhẹ về phía biển và kết thúc bằng những bờ biển 
bằng phẳng và thấp. Sóng, thủy triều và các dòng 
phù sa ven bờ hàng ngày vẫn làm chúng biến đổi 
tuy rằng để nhận thấy được điều đó, cần phải có 
một thời gian dài đến một vài chục năm. 

Trên bờ biển Vịnh Bắc Bộ, có một đoạn thuộc 

xứ" đồng bằng kéo dài từ nam Quảng Yên đến 
Quảng Trị. Có những đường bờ bị chia cắt mạnh 
mẽ bởi các cửa sông hình phễu và các lạch triều 
với nhiều đảo phù sa mà độ cao không chênh bao 
nhiêu so với mực nước biển. Dáy là kiểu bờ bién 
các châu thổ thủy triều của hệ thống sông Thái 
Bình ở miền Bắc và của hệ thống sông Đồng Nai 
Vàm Cỏ ở phía nam. Lại có kiểu đường bờ bằng 
phẳng và liên tục của các châu thổ và đồng bằng 
ria phía nam các cửa sông, thông thường lầy lội, 
có các bộ phận bị mài mòn và bồi tụ xen kẽ. Dáy 
là trường hợp của cả hai châu thổ sông Hồng và 
châu thổ sông Cửu Long. 


68 Lê Bá Thảo. Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng dia lý. Nhà 
xuất bản Thế giới, Hà Nội. 1995. Trang 63-65. 


735 


Các khúc bờ bién bằng phẳng tir Thanh Hóa 
trở vào đến đèo Hải Vân duoc giới han ở các cửa 
sông. Các đoạn trung gian giữa hai cửa sông là 
đồng bằng thuộc nhiều nguồn gốc. Tại Vịnh Bắc 
Bộ, khu vực Quảng Bình chỉ có các cồn cát phong 
thành. Trong khi đó, người ta thấy ở các nơi khác 
là các mũi tên cát chắn những dám phá ở bên 
trong (như ở Thừa Thiên), có nơi là những bãi lầy 
sú vẹt như đoạn từ mũi Cà Mau lên đến Rạch Giá. 
Tổng quát, đặc tính chung của bờ biển các "xứ" 
đồng bằng là bằng phẳng nhưng không phải vì 
thế mà bờ biển trở thành đơn điệu. 

(2) Bờ biển của các "xú" núi, núi ra sát 
biển khúc khuỷu, bị chia cắt bởi nhiều vũng, vịnh 
nhưng rất ít kiểu bờ vách đá gốc. 

Có hai đoạn bờ biển Việt Nam thuộc "xứ" núi: 
đoạn từ Móng Cái về đến Yên Lập ở Bắc Bộ và 
đoạn từ Đà Nẵng xuống đến mũi Dinh, kéo dài 
cho đến Vũng Tàu. 

Toàn bộ đoạn thứ nhất thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, một tỉnh thuộc miền núi Đông Bắc. Bờ biển 
lóm chởm những mũi dá do có nhiều sông suối 
ngắn từ nói dia chảy ra cát qua các dẫy thềm bién 
(hoặc sông biển). Mặt bằng ven biển rất ít, người 
ta chỉ có thể thấy một không gian tương đối hẹp 
như vậy ở Tiên Yên, nhưng mà lại chính trên bậc 
thêm cao của sông Phố Cũ, và ở Móng Cái, trong 
thực tế cũng là một bậc thềm mài mòn. Toàn đoạn 
bờ bién này nhìn ra vùng quán đảo Bái Tử Long 
và Hạ Long là vùng núi đổi bị chìm ngập. 

Đảo ven bờ lớn nhất là đảo Cái Bầu và xa hơn 
về phía Tây Nam là đảo Cát Bà, cả hai đảo này 
đều còn giữ được nhiều loài cây và thú quý hiếm. 
736 


Vinh cho tàu dàu lón nhát và có giá tri kinh té 
quan trong là vinh Cửa Luc, noi có cảng nước sâu 
duy nhất của Bắc Bộ, là cảng Cái Lân. 


Hình 260 Vùng Hồng Gai có nhiều đảo chỉ chít, 
nằm sát bờ. 


Các đoạn bờ biển Vịnh Bắc Bộ 

Theo đặc tính của địa thế, các tác giả Vũ 
Nguyệt Minh, Lữ Đông Hà, Lê Khánh Tâm, Quỳnh 
Tố Thùy của cuốn sách "Nước Tôi Dân Tôi"§”, bờ 
biển Vịnh Bắc Bộ có thể được chia thành hai đoạn 
như sau: 

- Đoạn Móng Cái Hải Phòng: Bờ biển hiểm 
trở. Trong các vịnh ven biển như vịnh Hạ Long và 
vịnh Bái Tử Long có hàng ngàn đảo nhỏ và những 
đảo lớn như Cái Bầu, Cát Bà, Cái Bàn... Phong 
cảnh hang động và đảo ở vịnh Hạ Long được xen 
như những kỳ quan ngoạn mục nhất vùng Biển 


$7 Vũ Nguyệt Minh, Lữ Đông Hà, Lê Khánh Tâm, Quỳnh Tố 
Thùy. "Nước Tôi Dân Tôi". Cơ sở Đông Tiến, San José, 
Califonia. 1989. Trang 14-15. 

737 


Dóng Nam Á. Hái Phóng và Cái Làn là hai hài 
cáng quan trong trong doan bó bién này. 

- Doan Hái Phóng - Quy Nhon: Bó bién háu 
hết đều tháp và phẳng. Có những núi thuộc dãy 
Trường Sơn đâm ngang tạo thành những mũi đá 
nhô ra biển như mũi Sầm Sơn ở Thanh Hóa, mũi 
Rọn dưới chân đèo Ngang giữa Hà Tĩnh và Quảng 
Bình. Cảng Cửa Lò là hải cảng quan trọng nhất 

Xa hơn về phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, địa thế 
bờ biển cũng tương tự. Mũi Chân Mây dưới chân 
đèo Hải Vân, nằm giữa Thừa Thiên và Quảng 
Nam. Mũi Ba Làng An ở Quảng Ngãi, mũi Yến ở 
Quy Nhơn. Những hải cảng quan trọng trong 
đoạn bờ biển này là Đà Nẵng và Quy Nhơn. 


738 


Phu Bàn 6- Ván minh và sinh hoat các 
tỉnh duyên hài Bắc Bộ 


Tính cách bản địa của dân Việt Nam 

Thế giới ngày nay nghĩ rằng Việt Nam, hay 
lớn hơn chút nữa: Đông Dương, là sản phẩm của 
sự giao tiếp giữa. hai nền văn hoá lớn Trung Hoa 
và Ấn Độ. Tuy vậy hai nền văn hoá này chỉ mới 
xâm nhập quê hương ta, khi đó chỉ bao quanh 
Vịnh Bắc Bộ, chừng hơn 2.000 năm trở lại đây. 
Nếu đem so sánh với số tuổi của các nền văn 
minh "nước" Hoà Binh/ Đông Sơn khởi sự từ mười 
ngàn năm về trước thì văn minh của cả hai nơi 
Tàu và Ấn đều trễ hơn rất nhiều. 

William Meacham cho rằng vào thời Băng 
Đá, tức hơn một chục ngàn năm trước đây đã có 
dân cư trú dọc bờ Biển Đông Á, vùng Nanhailand, 
Sundaland. Nay chỗ đó là Biển Đông. Họ là tiền 
nhân giống Việt thích nghi đặc biệt với biển, hồ, 
sông, nước sau này. Giống dân bản địa này gặp 
khi mực nước biển dâng lên làm ngập lụt nơi cư 
trú, đã phải chạy theo các dòng sông di chuyển 
lên các vùng cao trong nội địa. Lý thuyết gia 
William Meacham đã dua ra hình ảnh khá chi tiết 
về sinh hoạt đặc thù hàng hải của dân Việt trong 
bài "Origins and Development of the Yüeh Coastal 
Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia".59 ] 

Còn người Tàu xuất hiện ở Đông Á rất trễ. 
Trong giai đoạn đầu mới lập quốc qua các đời 


$8? Stru-tập "The Origins of Chinese Civilization", edited by 
David N. Keightley. London. 1983, các trang 147-175. 


739 


Duóng Ngu, Ha; lánh thó Trung Hoa nám sát 
nguón sóng Hoàng Hà, cón rát nhó hep. Cho dén 
dói nhà Thuong (1766-1050 TCN) nuóc Tàu tuy có 
mở lớn hon nhưng cũng chi vào khoảng tối da mỗi 
chiều 400km x 300km, tức vài ba trăm dặm mỗi 
chiều.°°! Cuốn sách "Chine Esprit et Société" của 
Speiser nghién cüu su viéc này. John King 
Fairbank cung cáp mót bàn dó, uóc luong lánh 
thó dó vào khoáng 10.000 km2. 


$81 Sử gia Phan Huy Chú doc sử Tàu, thấy diện tích đất dai 
các đời nhà Thương và nhà Chu rất hạn hẹp: Vua Thành 
Thang chỉ có 70 dặm đất, Văn vương chỉ có 100 dặm đất mà 
làm vua thiên hạ. (Lich triều hiến chương loại chí, Phan Huy 
Chú. 1819: Bản phiên dịch, Tập Một: Dư địa chí - Nhân vật 
chí - Quan chúc chí, Hà Nội. 1992, trang 27). 


740 


Hinh 261 Địa bàn sinh sóng của các sắc dán vùng 
Hoa Nam theo sử liệu Trung Hoa. Người Việt 
đông đảo nhất, chiếm địa bàn rộng rãi, phì nhiêu 
nhất. (Bản đồ Wiens°°? & Bản đồ Fairbank*?). 


Nước Tàu hồi đó ở xa với duyên hải và người 
dân Trung Hoa còn rất lạ lùng với biển cả. Cũng 
vào thời này, người Việt tuy chưa tạo được hình 
thức quốc gia chặt chẽ nhưng có lẽ đông đảo hơn 
người Tàu rất nhiều và đất đai họ chiếm ngự nhất 


$2 Harold J. Wiens. China's March Towards the Tropics, 
Conn. 1954. 

$5 John King Fairbank. China, A New History. Harvard 
University Press. 1992, hinh 6, trang 36. 


741 


dinh bao la róng lón, ít nhát cüng lón gáp hàng 
chục lần so với nước Tàu nguyên thủy. 

Những sinh hoạt khi biển tiến 

Trở lại với sinh hoạt tiền nhân lúc nước Biển 
Đông dâng lên làm ngập thềm lục địa. Họ đã phải 
dần dà, lần lượt di cư hoặc tìm cách lánh biển 
tiến. Theo Stephen Oppenheimer nói trong cuốn 
sách Eden In The East, con người lùi dán vào 
phía dát cao trong luc dia, có nguói dóng tàu di 
biển, còn người ở lại thi phải cát nhà sàn. Có thé 
một số nhỏ đã vượt biển, nhưng số đông chọn giải 
pháp đơn giản đối với họ là tiến vào chỗ đất liền 
gần nhất; đối với cư dân vịnh Hạ Long, đó là vùng 
bờ biển Nam Bắc phần và Bắc Trung phần Việt 
Nam. Chủ nhân các văn hoá ven biển như Đa Bút, 
Quỳnh Văn, Bàu Tró, và cả Bàu Dủ, Sa Huỳnh do 
đó đều là những người Nam Đảo tị nạn biển tiến. 

Khi duyệt sách trên, ông Nguyễn Quang 
Trọng kể tiếp như sau: Riêng dân sống trên thềm 
lục địa biển vùng Đông Nam Trung Hoa, một số 
lùi vào phía Hong Kong trong lục địa, một số lên 
chỗ cao bên ngoài là đảo Đài Loan. Di tích xưa ở 
Dapengeng Bắc Đài Loan có gốm hoa văn thừng 
và hoa văn chải bằng "lược", cùng loại với nhiều 
di tích trên bờ biển Nam Trung Hoa và Bắc Việt 
Nam, và cư dân nơi ấy cũng ăn sò nhiều, cũng 
dùng chày đập vỏ cây. Người sống trên lục địa 
này sau đó bị Hán hoá. Xem qua di tích khảo cổ, 
tại Đài Loan ngoài các di tích, thổ dân trên núi 
còn giữ tiếng Nam Đảo và một số phong tục đến 


684 Stephen Oppenheimer. Eden in the East: the Drowned 
Continent of Southeast Asia. Nhà xuất bàn Phoenix, 
London. 1998. 


742 


bây giờ (thí du án trâu). Những di tích này duoc 
Trung Hoa xem như di tích của người "Yue"695 
(Việt) cổ. 

Ngày nay các nhà khảo cổ đều đồng ý là cư 
dân Nam Trung Hoa cổ, và thổ dân chưa bị lai 
hoàn toàn, không thuộc chủng tộc Hán. Cư dân 
vùng cực Nam Trung Hoa (Quảng Đông và 
QuảngTây, Vân Nam, Quế Lâm) và cực Bắc Việt 
Nam nói những thứ tiếng thuộc nhiều nhánh khác 
nhau của ngôn ngữ gốc Austric như Môn, Thái, 
Kadai, Yao, Miéu.9?6 

Giúp cho phán trinh bày được rõ ràng, ông 
Nguyén Quang Trong cón cung cáp mót tám bàn 
đồ chỉ những hướng di của dân Nam Đảo. 


sông DƯƠNG TỬ 


685 Yue hay Yueh hay Yüeh (với u accent trema). 

$86 Nguyễn Quang Trong, Về nguồn góc dân tộc Việt Nam và 
địa đàng phương Đông của Oppenheimer. Rouen 01/2002. 
743 


Hinh 262 Dia diém di tích các nén vàn hóa: 

1- Soi Nhu; 2- Ha Long; 3- Da Büt; 4- Quynh Ván; 
5- Bàu Tró; 6- Sa Huỳnh; 7- Hong Kong (cửa sóng 
Cháu giang); 8- Dapengeng; HB: Hoà Binh. 

2- Các di tích doc sóng Duong Tir: a- Sanxingdui, 
b- Pengtou; c- Diantonghuan; d- Hemudu. 


Duói dáy là chü thích cüa tác giá Nguyén 
Quang Trong: 

Bản đồ vùng Đông Nam Á lục địa, từ Nam 
Trung Hoa đến Trung Việt Nam. Bờ biển phía 
Đông (đường liên tục ) được thêm lục địa (độ 
sâu dưới 100 m, đường vẽ) bọc bên ngoài đến tận 
đảo Đài Loan và Hải Nam. Những mũi tên chỉ 
hướng đi của dân nói tiếng Nam Đảo từ ngoài 
thêm lục dia di tán vào đất liền doc bờ bién Bắc 
Việt khi vùng vịnh Hạ Long bị biển ngập. 

Là một nhà nghiên cứu được biết nhiều trên 
mạng điện toán, ông Nguyễn Văn Tuấn đặc biệt 
chỉ cho thấy nền tảng vững chắc của những 
thuyết di dân từ Đông Nam Á lên phía Trung Hoa. 
Ông viết: 

Mới đây thuyết Bắc tiến còn có căn cứ khoa 
học vững vàng (dù lúc viết sách, ông 
Oppenheimer không biết đến), đó là: trong một 
bài báo khoa học quan trọng được công bố trên 
Tạp chí của Viện Hàn lâm Quốc gia Khoa học Mỹ 
(một tạp chí khoa học rất uy tín trên thế giới), 
một nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học 
Texas (My) và Viện Nghiên cứu Di truyền hoc??? 


687 Về các phân tích di truyền hoc, có thé tham khảo các bài 
báo khoa hoc sau đây: (i)'Genetic relationship of 
populations in China", của bài báo của giáo sư J. Y. Chu và 


744 


Trung Quóc cho tháy nguón góc của người Trung 
Hoa (và cả người Đông Á) rất có thể là do người 
từ Đông Nam Á di dân lên [11], chứ không phải ở 
Bắc di dân xuống Nam! Như vậy, cho răng. dân 
tộc Việt là xuất phát từ người Trung Quốc có thể 
là một ngộ nhận. Phải hiểu ngược lại thì mới 
đúng!°®55 


Liên hé trình độ văn minh và dân số Bắc 
bộ 

Buckminster Fuller, một nhà Toán học và Địa 
lý, tác giả nhiều tấm bản đồ "đồng nhất tỷ lệ” 
Dymaxion World Maps5?, tin rằng có thé tìm ra 
nguón góc các nén ván minh vi su lién hé dóng 
thuận giữa trinh độ văn hóa, di dân và mật độ dàn 
sõ, Ông khảo sát địa lý thế giới và đưa ra giả 


đồng nghiệp thuộc Trường Đại học Texas, đăng trên Tập 
san Proceedings of the National Academy of Science (USA) 
1998; số 95, trang 11763-11768; (ii "Khám phá mới di 
truyền hoc về nguồn góc con người ở Đông Nam Á," của 
Nguyễn Đức Hiệp, đăng trên Tập san Tư Tưởng, số 7, năm 
2000, trang 9-13; (ii)"Y-chromosome evidence for a 
northward migration of modern humans into Eastern Asia 
during the last Ice age" của B. Su và đồng nghiệp, đăng 
trên Tập san American Journal of Human Genetics, năm 
1999, số 65, trang 1718-1724. 

68 Nguyễn Văn Tuấn. Nhân doc "Eden In The East: Đặt lại 
vấn đề nguồn gốc dân tộc và văn minh Việt Nam. Lược trích 
từ Tập san Tư Tưởng. 

689 Nhờ giữ ty lệ tương đối đồng nhất, các bản đồ "Dymaxion 
World Maps” không tạo "ảo tưởng” là những vùng vĩ độ cao 
như Greenland hay các xứ Bắc Âu quá to lớn - như ta 
thường thấy trong bản đồ vẽ theo quy tắc Mercator. 

°° Sumet Jumsai bàn về địa bàn rộng lớn và quan trọng của 
"Đông Nam Á” trong vùng "bờ nước Châu Á" (Sách. Naga: 
Cultural Origins in Siam and the West Pacific. 1988.) 


745 


thuyết là vùng duyên hải Đông và Nam Á với dân 
số đậm đặc đã khởi nguyên những nền văn minh 
đầu tiên của nhân loại. 

Địa bàn dân Bách Việt thời cổ không những 
bao bọc tới gần 40% vùng b"bờ nước châu Á" mà 
lại chiếm trọn khu vực thuận hảo nhất cho sự sinh 
hoạt. Nếu thuyết Fuller chính xác, nó cũng đưa 
đến các hệ quả hiển nhiên như sau: 

- Bách Việt một chủng loại tương đối đồng 
nhất có thể cũng là chủng đông đảo nhất nhân 
loại trong các thiên kỷ thứ 3 hay thứ 4 TCN. Ước 
tính theo với tỷ lệ của Fuller đưa ra, Việt chủng có 
thể chiếm đến khoảng 15-20% dân số thế giới. Hỗ 
trợ cho thuyết này, thống kê thời nhà Hán cho 
thấy đã có cả triệu người, chỉ nguyên tại châu thổ 
sông Hồng bao quanh Vịnh Bắc Bộ (lúc đó còn 
hẹp) vào đầu công nguyên. 


746 


E] 
= 
E 
-~ 
~ 
3 
œ 
SER 
E 
-= 
© 
= 
= 
~ 
€ 
E 
= 
z 
= 
EU 
~l 
= 
- 
t 
& 
3 
R 
Bni 
= 
=< 
E 
= 
E: 
SS 
- 
z= 
R 
š 
5 
A 


và Dia-bàn Bách-Viêt 


Hinh 263 Duyén hái Dóng và Nam Á vé dién tích 
chi chiếm 5% dia cầu nhưng có tới 54% nhân loại 
(Buckminster Fuller's Dymaxion World Map) Lưu 


747 


ý dia bàn dán Bách Việt thời xưa chiếm tỷ-lệ lớn 
trong đó. 


Vịnh Bắc Bộ và rộng hơn, Biển Đông của Việt 
Nam là chiếc động cơ một thời đã đẩy đưa cái nôi 
văn minh loài người. 

- Giống Việt có lẽ nắm vai trò độc bá hàng hải 
một thời. Căn cứ trên sử liệu, giao thương của 
người Á Rập và Ấn độ chưa xuất hiện trên biển 
trong giai đoạn đó. 

Hỗ trợ cho thuyết này là: 

- Thuyết của Paul Rivet về ngôn ngữ Đông 
Nam Á (mà nhóm quan trọng nhất là Mon 
Khmer/Viét Nam) dà duoc truyén bá di báng 
đường hàng hải đến Nhật Bản, Tasmania, Địa 
trung hải, Phi châu và Mỹ châu"? 

- Thuyết Ronald Provencher phỏng đoán loài 
người đã xuất hiện sinh sống tại Đông Nam Á từ 2 
triệu năm trước dày.9?! 

Ý kiến ông Nhượng Tống 

Ông Nhượng Tống, khi dịch cuốn sách "Đại 
Việt sử ký toàn thư, Ngoại kỷ" của Ngô Sĩ Liên và 
các sử thần đời Lê ra quốc ngữ năm 1944, đã 
nhận định rằng người Việt Nam là giống dân bản 
địa Bách Việt về miền Biển. Lý luận của học giả 
này rất vững chắc. Ông viết như sau: 

Dân Bách Việt chia ở hai miền; miền núi và 
miền biển. Trong đám dân miền biển có nước Việt 
đã từng diệt nước Ngô ở thời Xuân thu. Quốc gia 
thứ hai được tổ chức do dân miền núi là nước 


$91 Ronald Provencher. Mainland Southeast Asia: A 


Anthropological Perspective. Goodyear Publishing 
Company, California 4/ 1975, trang 17. 


748 


Nam Chiếu. Mạnh Hoạch, người đánh nhau với 
Khổng Minh, chính là vị anh hùng nước này. Một 
quốc gia thứ ba nữa thành lập, đó là nước Việt 
Nam chúng ta. Trong ba nước ấy thì chỉ có nước 
ta còn đến ngày nay. Nước Việt, nước Nam Chiếu 
đã lần lượt bị người Tàu chiếm lĩnh và đồng hoá. 

Nói tóm lại, giống người Việt Nam chúng ta 
ngày nay là gióng thuóc dóng Bách Viét vé mién 
Biển và vẫn ở đất này. °92 

Giáo sư Keith Weller Taylor, tác giả cuốn 
sách The Birth of Vietnam cũng xác nhận như vậy: 
"Những nghiên cứu mới đây về nhân chủng học 
đã tiết lộ một sự liên tục đáng chú ý trong quá 
trình tiến hóa của giống dân ở Bắc Việt Nam từ 
thời tiền sử cho đến ngày nay. Một sự liên tục rõ 
rệt về dòng giống từ kỷ nguyên này sang kỷ 
nguyên khác như thế đã loại bỏ lập luận về bất cứ 
một cuộc di dân đại qui mô, đột xuất nào đã dùng 
từ trước để giải thích nguồn gốc của một dân 
tộc. 599 


62 Đại Việt sử ky toàn thư, Ngoại ky, Ngô Sĩ Liên và các sử 
thần đời Lê, bản dịch của Mạc Bảo Thần Nhượng Tống. 
1944, Dai Nam, California in lại, thập niên 1990. 

$953 Keith Weller Taylor. The Birth of Vietnam. University of 
California Press. 1983, trang 17. 


749 


i 4 l | y | EN 
Hinh 264 Một kiểu vé trang phuc người nước Việt 
thuộc giới quý tộc thời Xuân thu. 


Nơi khai sinh nền Văn minh Nước và Văn 
minh Thực vật 

Đất nước chúng ta nằm trong vùng nhiệt đới 
gió mùa. Có nhiều ý kiến khác nhau về ảnh hưởng 
vị trí đối với trình độ sinh hoạt của dân ta. 

Một số nhà địa lý và nhân chủng học đã cho 
rằng nền Văn minh Việt Nam đặt trên vị trí "bình 
nguyên nhiệt dói".99?^ Tuy vậy, văn minh của chúng 
ta không hoàn toàn mang tính cách của một bình 
nguyên nhiệt đới vì các lý do như sau: 

- Về vị trí, lãnh thổ Việt Nam không nằm sâu 
trong nội địa mà lại nằm cạnh Biển Đông. Việt 
Nam có lé là quốc gia độc nhất trong đất lién 
nhiệt đới mà một phần duyên hải lại mang tính 
chất riêng biệt của hải đảo. Linda Norene Shaffer 
cho rằng trải dài suốt mấy trăm hải lý, bờ biển lồi 


64 Những đặc điểm của nền văn minh Việt Nam, Thái Văn 
Kiểm, trong Tuyển tập Ngôn ngữ Văn tự Việt Nam, Dòng 
Việt, San José. 1993, trang 141-151. 


750 


lõm Trung Việt có đặc tính rõ rệt của hải đảo 
nhiều hơn các đặc tính thuộc về lục địa.°°5 

- Về văn hoá, người Việt Nam hướng đến các 
hoạt động về nông nghiệp và hàng hải. Dân ta 
không nhận ảnh hưởng từ một nền văn minh 
thạch đá nào như các dân tộc khác trên những 
bình nguyên nhiệt đới như Ai Cập, Mễ Tây Cơ v. 
V... 

Mặc dù tiến bộ sớm nhất Đông Nam Á, người 
Việt Nam không bao giờ theo đuổi chiều hướng 
xây cát dá khối nặng né như các dàn tộc láng 
giéng như Nam Dương, Khmer, Lào... 

Học giả Sumet Jumsai đã dùng ý kiến của 
một học giả đầy uy tín như Buckminster Euller để 
viết phần kết luận cho quyển sách khá nổi tiếng 
của ông, cuốn "Naga: Cultural Origins in Siam 
and the West Pacific"°°%: Buckminster Fuller đã bi 
thuyết phục và mong rằng vi sự sống còn của 
nhân loại trong tương lai, con người nên noi theo 
chân lý "nước" đó mà tiết kiệm vật liệu, năng 
lượng v. v.. (Nguyên văn: He (Fuller) was 
convinced that future worlds will survive only if 
humans create more by using less material, less 
weight, less enegy, etc.) 

Vi những lý do hiển nhiên như vậy, các nhà 
khảo cổ như Carl Sauer, Solheim đã tin tưởng 
Đông Nam Á là nơi thuận tiện nhất để con người 
có thể dễ dàng chuyển biến cây rừng cỏ dại thành 
rau trái trồng trọt được trong vườn. Chỉ nhờ 
những sự thuần hoá đó, nhân loại mới sản xuất 


$95 Linda Norene Shaffer. Maritime Southeast Asia to 1500, 
USA. 1996, trang 3. 
$96 Sumet Jumsai. Naga, p. 174. 


751 


thêm nhiều thuc phẩm. Vi không còn phải nay đây 
mai đó, tốn kém quá nhiều thời giờ để gom nhặt 
thực phẩm một cách khó khăn, tiền nhân bắt đầu 
định cư lại. Cùng với nền văn minh hàng hải, một 
nền văn minh thực vật đã xuất hiện rất sớm sủa. 

Lawrence J. Ma thuộc University of Akron 
nghi ráng gióng người Homo sapien xuất hiện rất 
sớm tại Đông Nam Á, sau này là tiền nhân của 
chủng loại Austroloid. Giáo sư Ma ước lượng thổ 
dân vùng này khởi sự gia súc hoá loài vật và trồng 
trọt từ 15.000 năm trước đây, tức là sớm sủa hơn 
vùng Tây Nam Á châu (hay Bán nguyệt Phì nhiêu) 
tới 5.000 nám*?", 

Nước Việt Nam nằm trên một bán đảo có 
nhiều vùng châu thổ rất thấp ở về phía cực Đông 
Nam của lục địa Á châu. Quanh năm khí trời ấm 
áp, nhiệt độ tuy cao nhưng đều đều ít thay đổi. 
Ánh nắng mặt trời chan hoà, vũ độ thường niên 
rất cao và bầu trời ít khi u ám. Hai mùa gió Đông 
Bắc, Tây Nam đối nghịch đem theo hai mùa mưa 
nắng rõ rệt. Trên có rừng ngăn chặn lối di, dưới 
có biển mở rộng đường qua nhiều xứ sở. Địa thế 
và môi trường như vậy được kể là độc nhất, không 
có vùng đất nào trên thế giới tương tự như vậy. 

Giới hạn của giả thuyết 

Chúng ta đã duyệt qua một số giả thuyết về 
"địa lý nhân văn cổ thời” để thấy các khía cạnh 
sinh hoạt khác nhau về văn hóa thời cổ quanh 
Vịnh Bắc Bộ. Lý thuyết nào cũng chỉ tương đối, có 
thể chính xác hay không, bị phủ nhận hay được 


$?7 Laurence J. Ma. Cultural Diversity; trong cuốn sách 
"Southeast Asia, Ream of Contrasts"; edited by Ashok K. 
Dutt, Westview Press, Colorado. 1985, p. 54. 


752 


công nhận, lâu hay mau là tùy theo cái gong kìm 
nghiệt ngã của thời gian. 

Dù sao chăng nữa, trong một nhận định xem 
ra chắc chắn nhất, chúng ta đồng ý với hai ông 
Nguyễn Quang Trọng và Ta Chi Đại Trường răng: 
"... quả là liều mang khi xem "Đông Nam Á là một 
trung tâm văn hoá lớn ngay từ thời cổ đại, trong 
đó Việt Nam là nơi hội tụ ở mức độ đầy đủ nhất 
mọi đặc trưng của văn hoá khu vực", như một học 
giả trong nước đã viét"995, 

Khoa Khảo cổ với Văn minh vùng duyên 
hải Bắc Việt 

Thời tiền sử Việt Nam thường được chia ra 
các thời đại đồ đá (mới, cũ) và đồ kim khí (đồng, 
sắt). Một bài văn tiêu biéu9? về khảo cổ hoc như 
sau đây: 

Thời Đồ Đá Cũ 

Con người đã xuất hiện khá sớm trên đất Việt 
Nam. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã tìm 
thấy dấu vết của người vượn Homo erectus trong 
một số hang động ở Lạng Sơn và Nghệ An. Đặc 
biệt là ở hậu kỳ thời đá cũ (văn hóa Sơn Vi cách 
ngày nay 10.000 - 23.000 năm), con người đã 
phân bố khá rộng và khá đông trên đất Việt Nam. 
Đến văn hoá Hoà Bình Bắc Sơn (khoảng 6.000 - 
10.000 năm), con người đã biết dùng công cụ cuội 
được ghé déo một mặt, bắt đầu biết mài riu đá, 


$98 Ta Chí Đại Trường, tham gia đối thoai sử học, Văn hoc, 
Westminster (CA, USA). Nguyễn Quang Trọng dẫn trong 
"Về nguồn gốc dân tộc Việt Nam và địa đàng phương Đông 
của Oppenheimer”. Hợp Lưu 64. 01 Sept. 2002. 

$9? Được đăng trên mạng lưới điện tử của chính quyền Hà 
Nội. 

753 


làm dó góm và có khà náng dá biét dén tróng trot 
so khai. 

Thời Đồ Đá Mói 

Trong giai đoạn này trên đất Việt Nam, đã 
xuất hiện những nhóm cư dân tiền sử có đặc 
trưng văn hoá là thuộc thời đại đá mới. Con người 
trong giai đoạn này đã biết dùng những chiếc rìu 
đá được mài nhẫn hoàn toàn, những chiếc vòng 
tay đá được khoan rất khéo, và những đồ gốm có 
hoa văn rất đẹp. 

Thời Đồ Đồng 

Con người đã biết đúc các công cụ, vũ khí và 
đồ trang sức bằng đồng thau. Họ đã biết trồng lúa 
và chăn nuôi một số gia súc như trâu, bò, lợn, gà. 
Có ba nhóm văn hoá phân bố ở ba khu vực. Nhóm 
thứ nhất (văn hoá Tiền Đông Sơn) phân bố trong 
các lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. 
Nhóm thứ hai (văn hoá Tiền Sa Huỳnh) phân bố ở 
vùng Nam Trung Bộ. Và nhóm thứ ba, phân bố 
trong lưu vực sông Đồng Nai ở miền Đông Nam 
Bộ. 

Ở miền Bắc Việt Nam, các văn hoá Tiền Đông 
Sơn tương ứng với giai đoạn đầu của thời kỳ Hùng 
Vuong. 

Thòi Ðô Sát 

Các nhóm văn hoá Tiền Đông Sơn ở Bắc Bộ 
và Bắc Trung Bộ đã hội tụ lại thành một văn hoá 
thống nhất, đó là văn hoá Đông Sơn, thuộc thời 
đại sắt sớm vì một số công cụ bằng sắt đã xuất 
hiện. Nhưng các chế phẩm bằng đồng thau tỉnh 
xảo mới là đặc trưng của văn hoá này. Hiện vật 
tiêu biểu là những chiếc trống đồng lớn có hoa 
văn trang trí đẹp. 


754 


Những tài liệu mới bất ngờ vé khảo có 

Nhiều khám phá mới về khảo cổ xảy ra 
thường xuyên và bất ngờ, có thể làm thay đổi 
những kiến thức khoa học trước đây. Chúng tôi kể 
hai khám phá mới đây: 

- Dụng cụ bằng đá cổ tới 800.000 năm. 
Tài liệu khảo cổ vùng Đông Nam Á nói chung và 
vùng Vịnh Bắc Bộ nói riêng, chưa được hệ thống 
hóa một cách chính xác. Viện Smithsonian đang 
góp công hoàn thành nỗ lực này. 

Năm 1998, đoàn khảo cổ của viện với sự hợp 
tác của người địa phương đã tìm thấy các dụng cụ 
bằng đá cổ tới 800.000 năm tại vùng Tự Tri 
Chuang sát biên giới Việt Hoa”°°. Vi trí này không 
xa bờ Vịnh Bắc Bộ bao nhiêu. Khám phá này rất 
có thể kéo lùi thời đại Đồ Đá Việt Nam hàng mấy 
trăm ngàn năm xa hơn về quá khứ chăng?! Dù sao 
sự kiện thật bất ngờ và làm... thay đổi kiến thức 
khoa tiền sử học. 


7? Smithsonian National Museum of Natural History - 
Careful excavation of stone tool artifacts and control over 
the stratigraphy reveal a wealth of information about the 
early human inhabitants of Bose. The Bose Basin is yielding 
evidence of stone tools dating to just over 800.000 years 
ago, giving scientists insight into the technology of early 
humans in East Asia and how they were using it. 


755 


Hinh 265 Vi trí tìm thấy dung cu Đồ Đá 800.000 
năm. 

Views of both sides of one of the hand axes 
found in southeast China. Dated to 800.000 years 
old, the tools show that the hominids in Asia were 

as skilled in shaping tools as those in Africa. 
(Science) 

- Đô thi thứ ba: Dó Mé. Cho đến nay, sử 
sách Việt Nam mới chi công nhận Tháng Long và 
Phó Hién là hai dó thi "quóc té" duy nhát ó Dàng 
Ngoài, chua tháy tài liéu nào nhác dén tén cüa 
một đô thị khác. Nhung gần đây, một số nhà khảo 
cổ và sử học Việt Nam đang đặt giả thuyết về sự 
tồn tại của một đô thị thứ ba mang tên Domea, 
một địa danh thương cảng nằm giữa cửa sông 
Thái Bình và Hải Phòng ngày nay. 

Một nhà hàng hải đã viết: "Ngày 13/2/1676, 
người Hà Lan xuống Domea để gửi đi thuyền hàng 
thứ hai của họ đến Batavia, chở đầy tơ sống, lụa... 
và những thứ khác đi Nhật Bản...”. Qua mô tả thì 
Domea không chỉ là nơi tạm trú của người ngoại 
quốc mà còn như một trạm trung chuyển và tập 
kết hàng hóa. Từ đây, các chuyến hàng mới ởi 
756 


Tháng Long và Phố Hiến, sang Batavia và Nhật 
Bàn, tró lai Hà Lan và Anh... 

Qua các tài liéu mà phó giáo su Nguyén 
Quang Ngọc thu thập phải chăng Domea (Dó Mà) 
chính là hải cảng tiền thân của Hải Phòng ngày 
nay?” 


T http://www. vnexpress. 


net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/05/3B9BBA1 8/ 
757 


TUNQUIN 


M 


ax TONK 


F vAx pEN LOOP pau RIVIEN 
xau Cacho tot aan d« Aee. 


Hinh 266 Đây là bán đồ do Jacques Nicolas Bellin, 
nhà nghiên cứu bản đồ người Pháp vé năm 1755, 
dựa trên bản gốc của một nhà hàng hải người 


758 


Anh. Cacho (Ké Cho/Tháng Long) phía trén, Phó 
Hiến (Hean) ở giữa. Domea””? ở gần cửa sóng. 


Nhân khám phá này, chúng ta thấy cũng nên 
lưu tâm để hy vọng một "ngày đẹp trời” nào đó 
tìm lại được "hải cảng huyền thoại Cattigara” 
ngày xưa. 

Sinh hoạt lâu đời dọc ven biển 

Nhiều chứng liệu cho thấy những người Việt 
cổ đã có mặt từ lâu đời ở khắp nơi dọc ven biển 
Vịnh Bắc Bộ. 

Giáo sư Lê Bá Thảo tóm tắt một số sinh hoạt 
như sau: 

Trên các đảo và quần đảo, các hoạt động 
kinh tế của con người trở nên đa dạng hơn: ngoài 
hoạt động nông lâm nghiệp quen thuộc (trồng lúa 
nước, hoa màu, cây ăn quả và chăn nuôi), đã có 
hoạt động đánh cá, đóng tàu thuyền đi biển xa và 
tất nhiên cả hoạt động thương mại. Hai hoạt động 
sau tỏ ra nhộn nhịp hơn cả. Dân nước Văn Lang7% 
(năm 258 trước công nguyên trở về trước) từ xưa 
đã làm nghề chài lưới như đã được chép trong sử 
cũ, còn hoạt động thương mại diễn ra có thể chậm 
hơn, ít nhất là xét về mặt thương mại quốc tế. 

Người ta thường hay nêu ra hai cảng thương 
mại quốc tế tiểu biểu là Phố Hiến (ở Hưng Yên) và 
Hội An (thuộc Quảng Nam) nhưng cũng cần biết 


7? Xin ghi thêm, theo nhà nghiên cứu Trịnh Quốc Thiên, chữ 
này chính xác là chữ Dome (nghĩa là nhà vòm) 

703 Lời chú của GS Lê Bá Thảo: Văn Lang là tên cũ của nước 
Việt Nam, thời kỳ Hùng Vương, với cương vực phía bắc lên 
đến động Đình Hồ, tây giáp Ba Thục, nam giáp nước Hồ Tôn 
(Chiêm Thành), đông giáp Biển Đông. 

759 


rằng ngay từ đầu thé kỷ thứ XI, thuong cảng Vân 
Đồn ở khu vực Quảng Yên đã có những hoạt động 
xuất nhập cảng rộn rịp, không những với những 
nước trong khu vực, nhất là với Trung Hoa, mà 
còn với tàu buôn một số nước phương Tây (thí dụ 
với Tây Ban Nha). 

Các triều đại vua chúa ngày trước đều chú ý 
bảo vệ vùng biển như xây đắp đồn lũy (thí dụ như 
thành nhà Mạc ở Cát Bà, Xích Thổ, Cẩm Phả, đồn 
Ngọc Vừng trên đảo cùng tên dưới thời Minh 
Mạng), các đội chiến thuyền, kể cả hạm đội tàu 
đồng như dưới thời Minh Mạng. 

Tất nhiên, việc định cư và hoạt động kinh tế 
ở dải đất duyên hải, trên các đảo ven bờ không dễ 
dàng như ở trong nội địa, Ở các quần đảo xa bờ, 
sinh hoạt lại còn khó khăn gấp bội. Thiên nhiên 
vùng biển cũng có lúc trời yên gió lặng nhưng 
phần lớn thời gian trong năm là sóng to và bão tố. 
Riêng khoảng cách và độ sâu cũng đã là những 
trở ngại đối với sự di chuyển của con người. Do đó 
việc chỉnh phục vùng biển còn phải tiếp tục từ đời 
này sang đời khác. Ngày nay, nhiệm vụ này càng 
phức tạp hơn và rõ ràng Nhà nước Việt Nam cần 
phải có chiến lược thích hợp”9. 


7% Tê Bá Thảo. Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng dia lý. Nhà 
xuất bản Thế giới. 1995. Trang 551. 


760 


Hinh 267 Trong giai doan từ 1 604 dên 1635. 
khoáng70 Châu Án thuyền, có phép của Nhật Bản 
đến Đàng Trong. 


Giáo sư Thảo nhấn mạnh lời cảnh báo về sự 
quản lý vùng "hải phận đặc quyền kinh tế” ngoài 
biển như sau: "Một vùng biển rộng gấp ba lần 
diện tích đất liền, nhiều tài nguyên các loại đang 
chờ có sự quản lý và khai thác hợp lý." 

Những đô thị cạnh bờ nước Vịnh Bắc Bộ 

Theo giáo sư Trần Quốc Vượng, tính chất bán 
đảo của Việt Nam nổi bật nhất Đông Nam Á. Ông 
mô tả các đô thị cổ Việt Nam đều có một đặc 
điểm chung là nằm giữa những tuyến đường thủy: 

- Việt Trì là đô thị cổ nhất Việt Nam, mà vùng 
chung quanh đó được gọi là Đất Tổ, xuất hiện vào 
thế kỷ thứ 7 TCN. Việt Trì, thành phố nằm trên 
ngã ba các con sông Hồng Hà, Đà giang và Lô 
giang, ngay trong thời đại các vua Hùng đã trở 
thành đô thị dịch trạm với hệ thống thuyền mảng 
dưới sông và hệ thống voi gùi trên đường bộ 
xuyên sơn. 


761 


- Cổ Loa, trung tám của nước Âu Lac, nằm 
giữa vùng châu thổ, là nơi hội tụ của nhiều đường 
sông rạch, vị trí có nhiều mặt ưu thế hơn Việt Trì, 
nhất là gần biển hơn. 

- Sau cuộc xâm lược của Hán Vũ Đế, các cảng 
Luy Lâu rồi Long Biên ở hạ lưu sông Hồng và 
Lạch Trường ở hạ lưu sông Mã đã thành hình. Các 
đô thị này đều gần biển và là những cảng thị sầm 
uất và lớn lao vào hạng nhất nhì trên Biển Đông. 

- Hà Nội, đi từ một Thăng Long truyền thống 
với mạng lưới cơ bản là đường thủy, có phương 
tiện giao thông cơ bản là thuyền. Với lưới sông 
thông thương với nhau, giao thông đường thủy rất 
thuận lợi. Thuyền từ sông Dáy vào sông Nhuệ rồi 
"lên Kinh" bằng sông Tô hoặc ngược lại từ quân 
cảng Đông Bộ đầu và thương cảng ở cửa sông Tô 
trên sông Nhị, qua sông Tô, sang sông Nhuệ rồi 
xuống sông Đáy mà ra biển vào Nam, hay xuôi 
sông Đuống, sông Dâu xuống Lục đầu giang mà 
ra Hải đông, Hạ Long biển Bắc... 

Ta có thể gọi Hà Nội là thành phố sông. Nói 
đúng hơn, Hà Nội cổ là thành phố sông hồ: Hồ 
Tây, Hồ Gươm, Thuyền Quang, Bẩy Mẫu v. v...”°5 

Kinh đô Thăng Long là trung tâm thương mại 
quốc tế lớn nhất của Việt Nam và cũng của Đông 
Nam Á suốt thời trung cổ. Dân số các đô thị loại 
này tăng lên rất nhiều khi giới thương buôn và 
hành thủy ngoại quốc ghé Tàu cặp bến, đặc biệt 
tùy theo mùa gió thuận tiện. 


79%Irần Quốc Vượng. Trong Cói, Những ý kiến vé lịch sử, 
truyền thống và hiện trạng dân tộc của một nhà sử học 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993, trang 76-102. 


762 


E. „_ ij ilii ani hn AREE g NIE. nemmeno 
Hinh 268 Theo Samuel Baron, đường phố Thăng 
Long (1685) rất đông đảo. 


Theo tài liệu của Samuel Baron viết lại vào 
đầu thế kỷ 18, đường phố Thăng Long rất đông 
đảo trong những phiên chợ vào các ngày mùng 
một và ngày rằm âm lịch. Một số du khách ngoại 
quốc đã nghĩ rằng kinh đô nước Việt "đông người 
nhất thế giới” (?!) vào những ngày này. Muốn chỉ 
đi 100 bước, người ta cũng phải tốn mất nửa 
giờ. ”08 

Giáo sư Peter Bellwood nhận xét về phát 
triển hải thương của người Việt Nam, ước lượng 
dân cư kinh đô nước ta vượt con số 100.000 người 
trong các thế kỷ 15 đến 18, sau khi nhà Lê mở 
rộng tường thành tới 10km đường kính.” 


79 Samuel Baron. "A Description of the Kingdom of 
Tonqeen". Trong "A Collection of Voyages and Travels", ed. 
A. and W. Churchill. London. 1703-32, IV. 3. Abbe Richard, 
"Histoire naturelle, civile et politique du Tonquin". Paris. 
1778. 1. 28. 


763 


r 
„ Sông 
Tô Lịch 
N : 


Hinh 269 Kinh dó Tháng Long triéu Ly là mót 
thành phó nằm giữa sông hồ. Cho đến cuối thé ky 
15, những vùng nước lớn (không kể kinh rạch 
nhỏ) vẫn còn bao phủ khắp nơi. Hồ Hoàn Kiếm 
hình thành (bản đồ- 1490). 

Trước Thăng Long, thủ đô nước ta đã đóng 
tại Hoa Lư. Khi quốc gia vừa tái lập được nền tự 
chủ, nhà Đinh đã đóng đô ngay trên bờ con sông 
Hoàng Long Giang, từ nơi này chạy ra Biển Đông 
chỉ chừng hơn mười hải lý...”°8 Theo cuốn sách Dai 
Việt sử ký toàn thư của sử gia Ngô Sĩ Liên, thương 
thuyền thuộc nhiều nước cập bến Hoa Lư buôn 
bán tấp nập. Hải thương tiếp tục bành trướng 
đúng như truyền thống ngàn đời của dân tộc. 

7" Nicolas Tarling. The Cambridge History of Southeast 
Asia, Vol. 1 From Early times to C 1800. Cambridge 
University Press. 1992, trang 472-473. 

7$ Cửa sóng Dáy lúc đó chua lan ra bién, bó Biển Đông rất 
gần kinh đô. 

764 


Truyén thóng Làng xóm ven bó sóng 

Một trong những nét rõ rệt của nền "Văn 
minh Nước" tìm thấy ở Việt Nam là tổ chức làng 
xóm ven bờ nước. 

Từ đời thượng cổ, những xóm làng Việt Nam 
đều nằm dọc theo hai bờ sông, kinh, rạch. Trong 
đồng bằng sông Hồng, sông Mã; các làng có lũy 
tre xanh vây quanh nhưng vẫn mở xuống bến 
nước ven sông”°°. Phần lớn các đô thị nước ta đã 
đi từ sự phát triển vượt bực của những làng xã có 
đường thông thương tiện lợi ra biển. 

Làng nổi tiếng nhất trong ngành khảo cổ là 
Đông Sơn. Làng này nằm bên bờ sông Mã và cận 
kề Biển Đông, ngày xưa là một bến cảng sầm uất. 
Từ vùng Đông Sơn / Lạch Trường, nhiều tàu 
thuyền Lạc Việt đã khởi sự những chuyến hải 
hành vượt Biển Đông, đi thật xa, hàng trăm hàng 
ngàn hải lý. 

Một loại làng đặc biệt quanh Vịnh Bắc Bộ là 
làng thủy cơ. Làng này không giống các làng trên 
cạn mà được thành lập dưới nước. Những làng này 
gồm nhiều nhà nổi trên mặt sông hay hồ. Làng 
thủy cơ còn goi là làng Van, làng Chài.”!? Dân cư 
các làng này làm nghề chài lưới hay sinh sống 
bằng các nghề nghiệp khác liên hệ đến sông 
nước. “1! 


79? Hinh ảnh làng Việt Nam có lũy tre xanh, có con sông lơ 
lửng vờn quanh... 

79? Cửu Long giang và Toan Ánh. Miền Bác khai nguyên. 
1969, trang 6. 

7H Hiện nay làng chài còn thấy tại 6 xã thuộc huyện Thọ 
Xuân bên dòng sông Chu (Thanh Hóa), làng Vân Trình bên 
sông ô Lâu (xà Phong Binh, huyén Phong Điền, Thừa Thiên 
Huế). Ở Nam phần, những xóm nổi cũng thấy tại Tân Uyên 


765 


Hai ông Cửu Long Giang và Toan Ánh đã 
trích dẫn tài liệu của hoc giả Đào duy Anh viết vé 
hệ thống hành chánh của các làng thủy cơ trong 
tiền bán thế kỷ 20 trở về trước như sau: 

Theo nguyên lý thì làng chài nào cũng phụ 
thuộc với một xã thôn trên cạn. (Trong trường hợp 
này, làng chài chỉ là một thôn của làng khác). 

Thực ra làng chài vốn là một làng riêng mà 
nhà nước chỉ bắt theo về một xã thôn trên đất để 
tiện việc thu thuế cho nên những dân thủy cơ tuy 
phải đóng sưu thuế cho lý trưởng mà vẫn không 
có liên lạc gì với xã thôn ấy cả. Làng thủy cơ 
thường là một đơn vị hành chánh độc lập có đủ tổ 
chức như một xã thôn, hoặc thống thuộc vào một 
tổng với các làng ở cạn hoặc nhiều làng họp thành 
một tổng thủy co riêng.”1? 

Làng thủy cơ Việt Nam mang tính chất lưu 
động và có nhiều nét đặc thù như các tổ chức 
thôn xóm của Thuyền nhân (Boat People) bên 
Trung Hoa hay các bộ lạc Hải du (Sea Nomads) 
thuộc các hải đảo nằm về phía Nam của Biển 
Đồng. 

Dân số Việt Nam 

Tài nguyên chính của một nước là dân chúng. 
Dân số Việt Nam tăng khá nhanh. Từ đầu thế kỷ 
thứ 20, dân số nước ta khoảng 19 triệu người. Đến 


Biên Hòa. Làng nổi Tâm Lập huyện Mộc Hóa là một làng 
kiểu mẫu... Và cả những làng Việt kiều rất lớn trên Biển Hồ 
Tonlé Sap, Campuchia. Phần lớn dân vạn chài muốn lên bờ 
lập nghiệp, nhưng không có tiền mua đất làm nhà, không có 
ruộng cày cấy. Còn ở lại thì nạn ô nhiễm nguồn nước đã 
chặn đường sinh sống của họ... 

7? Đào Duy Anh. Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb. Bốn 
Phương, Sài Gòn, 1961. 


766 


giữa thé ky, lên đến 25 triệu người. Cuối năm 
1988, dân số Việt Nam tăng tới 67 triệu người, 
mật độ trung bình là 204 người trên một cây số 
vuông. Cuối năm 1999 dân số Việt Nam là 78,7 
triệu người. Hiện nay, chắc chắn dân chúng ta đã 
ngoài 90 triệu người. 

Dân cư Việt Nam phân phối không đồng đều, 
phần lớn đồng bào ta tập trung ở những miền có 
nhiều tài nguyên thiên nhiên dễ khai thác và ở 
các đô thị, thành phố, các trung tâm kỹ nghệ... 
Dân ta sống gắn bó với ruộng vườn, làng mạc, 
sông nước; nên tỷ số đồng bào ở nông thôn bao 


giờ cũng cao, ước lượng có thể lên tới 85% dân số. 
713 


73 Vũ Nguyệt Minh, Lữ Đông Hà, Lê Khánh Tâm, Quỳnh Tố 
Thùy."Nước Tôi Dân Tôi". Cơ sở Đông Tiến, San José, 
Califonia. 1989. Tỷ lệ này đã thay dổi. 

767 


THỊ AP 

) 
1 , 
CÁC CHÁU IU MI. ` 
CÁC CHÀU Kf MZ i 


eei, 


VM BËN gidi ngdy nay 
Tèn chiu. Ai CHÂU 


Hinh 270 Bản đồ ghi dia danh các cháu ngày 
truóc. 


768 


Hinh 271 Cấy lúa trên ruộng nước. Hình ảnh trên 
tờ giấy "cinq piastres" của Banque de l'Indochine, 
ud hành đầu thé 


Hình 272 Tình ảnh về dân Đông Nam A do 
Âu châu tưởng tượng lúc xưa như: - Người sống 
trên cây, Người đảo Andaman một chân, Người 
Đông Dương khi chết được buộc vào thân cây cho 
chim ấn thịt... 


769 


Phu Bàn 7- Vinh Bắc Bộ, nơi khai nguyên 
Hàng hài 


Văn minh và Hàng hải 

Người khen nâng lên, kẻ chê đạp xuống; sự 
đánh giá văn hóa Việt Nam cổ thời rất là khác 
biệt. Đã có nhiều người cho rằng căn bản của dân 
ta quá thấp kém. Thí dụ như trong cuốn sách "Tổ 
Quốc ăn năn”, tác giả Nguyễn Gia Kiểng đã nhận 
xét như sau: "... chúng ta có lẽ là nền văn minh 
phù sa muộn nhất... dấu ấn của nền văn minh phù 
sa: cần cù, nhẫn nại, nhưng thủ cựu, thiếu sáng 
kiến và thiếu óc mạo hiểm.” Ông cho rằng tổ tiên 
của chúng ta qua nhiều ngàn năm, tuy sống bên 
cạnh biển, mà chỉ nhìn biển với cặp mắt sợ hãi, 
không sáng ché ra kỹ thuật hàng hải nào cå.” 

Chúng tôi đồng ý với ông Kiểng là thế hệ 
chúng ta có thể "thủ cựu, thiếu sáng kiến, thiếu 
óc mạo hiểm, và... sợ biển”, thế nhưng tiền nhân 
chúng ta thì không. Một số chứng cớ sau đây góp 
phần "biện hộ” cho người xưa đã "không sợ biển” 
và nhiều ít vinh danh những đóng góp to lớn của 
ông cha chúng ta trong kỹ thuật hàng hải. Đặc 
biệt đáng nhấn mạnh ở đây, hầu hết các công 
trình phát minh hàng hải đều đã được thực hiện 
bên bờ Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. 

Tiền nhân chúng ta sống ngoài biển thời 
Băng Đá 


714 Nguyễn Gia Kiéng. 7ổ Quốc ăn năn. Paris. 2001, trang 
306. 


770 


Trong lich sử trái đất, muc nước bién dà dáng lên ha 
xuóng nhiéu lán, su sai biét có tói 150m. Cách nay 
chừng 18.000 năm, diện tích Biển Đông chỉ bằng phân 
nửa hiện nay. Dân cư vùng duyên hải vốn sống bằng 
cách thu lượm tôm cá, sò ốc. William Meacham"?? khi 
nghiên cứu bản đồ địa hình đáy biển, cho biết lúc xưa 
bờ Biển Đông tương đối bằng phẳng nhưng bị sông, 
hồ nước chia cắt khắp nơi”°. Khoảng 14.000 năm 
trước đây, bè tre đã xuất hiện như phương tiện di 
chuyển chính yếu. 

Nhà khảo cổ Malcolm F. Farmer, trong khi 
đi tìm nguồn gốc thuyền bè, đã thấy rằng Vịnh 
Bắc Bộ là nơi có chứng cớ nhiều truyền thống liên 
hệ nhất giữa những loại bè thời cổ với thuyền độc 
mộc và với các ghe thuyền kiến trúc có sườn, có 
khung sau này. Farmer cho rằng chính trên các 
loại bè này, người ta đã phát minh cánh buồm đầu 
tiên. Chắc chắn "Bè có trang liệu Buồm" là 
phương tiện viễn duyên đầu tiên của nhân loai. 717 


EE 


7? Giáo su William| 
mang tính tiền phof 
A nhu bài "On the 


sử, chi có núi đồi, q 
7 Malcolm F. Fa 
Craft, trong báo | 
1969, trang 22-26. 


771 


Hinh 273 Hinh thé Bién Dóng vói các dóng báng 
thời Băng Đá. Theo ý kiến của một số nhà khảo 
cổ, dân cư của vùng Nanhai, Sunda sinh sống 
trong môi trường hàng hải. 715 


Rồi qua thời Hậu Băng Đá””, nước biển cứ 
cao dần. Khi mực nước biển gần đạt đến mức độ 
như hiện nay, chừng -25m, bờ biển đã lùi sâu vào 
lục địa, gặp đúng chỗ địa thế lóm chởm, lồi lõm. 
Nhiều nhóm người sống trên các hải đảo. Sự liên 
lạc, di chuyển bằng thuyền bè trở nên càng ngày 
càng cần thiết hơn. 


[Po biển lóc xua NN 
Hình 274 Bờ biển xứ ta lúc xưa phẳng phiu chia 
cắt bởi nhiều sông, hồ. Ngày nay vì nước dâng 
lên, bờ bién thành lóm chởm lồi lõm. 

Các trở ngại, khó khăn trên biển đã thúc đẩy 
con người phải phát minh ra những cánh buồm, 
những bánh lái, những loại thuyền nhiều thân và 
những cơ phận điều khiển khác để việc hải hành 
được an toàn hơn, tránh bị thổi ra ngoài khơi”?. 


7138 Keith Buchanan. The Southeast Asian World, New York. 
1967, trang 45. 

71? Băng dá ở hai cuc và các vùng núi cao tan ra nước. 

7? Origins and Development of the Yüeh Coastal Neolithic 
trong The Origins of Chinese Civilisation, University of 


772. 


Meacham tin ráng 6.000 - 4.000 nám truóc Cóng 
nguyên, những nén văn minh vùng châu thổ sóng 
Hồng bắt đầu nảy nở. Đồ gốm đã được nặn trên 
bàn xoay ở Đậu Dương. Khoa khảo cổ cũng tìm 
thấy dây câu, lưới bắt cá và thuyền độc mộc. Phần 
lớn dân cư sống bằng ngư nghiệp. (4.000 năm 
TCN.) Nhiều người đặc biệt thích nghi với môi 
trường nước, một số nhỏ hơn sống suốt đời trên 
bè, trên ghe. Một vài nhóm trở thành những bộ 
lạc hải du.”?! 

Môi trường độc nhất thời Băng Đá tạo 
sinh hoạt hàng hải 

Vùng Đông Nam Á nói chung và vùng Vịnh 
Bắc Bộ nói riêng là nơi duy nhất trên thế giới đã 
trải qua nhiều cuộc biến chuyển mạnh mẽ về địa 
lý và nhân văn đặc biệt ảnh hưởng bởi môi trường 
nước. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng sự thay đổi 
về địa lý Biển Đông không những chỉ làm thay đổi 
môi trường sinh sống của sinh, thực vật trên đất, 
dưới biển trong vùng mà còn tạo dựng lên cả một 
cuộc biến đổi to lớn làm phát sinh những nền văn 
minh quan trọng về nông ngư nghiệp cùng hàng 
hải có thể gọi là tiền tiến của nhân loại. 

Tài liệu mới là cuốn sách "Eden in the Fast: 
The Drowned Continent of Southeast Asia” của 
bác sĩ Stephen Oppenheimer, xuất bản tại Anh 
quốc năm 1999. Dựa trên những kiến thức cập 
nhật mới đây của các ngành khoa học như di 
truyền học, nhân chủng học, thần thoại, văn học 


California Press. 1983, trang 147-175. 
7! Một số hoc giả tin rằng ho Trần (tổ tiên Đức Trần Hung 
Đạo) thuộc một bộ lạc hải du vùng Phúc Kiến. 


773 


dân gian, ngón ngữ hoc, hải duong hoc, khảo có 
hoc... Oppenheimer cho ra dói mót cuón sách làm 
cho nhiều nhà nghiên cứu Đông Nam Á học và 
khảo cổ hoc phải ngẩn ngo...? Theo ông Nguyễn 
Văn Tuấn: có người còn cho rằng đây là một 
quyển sách quan trọng vào bậc nhất trong ngành 
Đông Nam Á học! 

Chính tác giả Oppenheimer đã viết: "Lý 
thuyết mà tôi trinh bày trong cuốn sách này lân 
đầu tiên, đặt Đông Nam Á vào trung tâm của các 
nguồn gốc văn hóa và văn minh. Tôi cho rằng 
nhiều người đã phải di tản khỏi vùng duyên hải 
của họ ở phương Đông vì lụt lội. Những người ty 
nạn này từ đó vun đắp những nền văn minh vĩ đại 
ở phương Tây." 

Đã có nhiều nhà khoa học cố gắng giải thích 
sự hình thành nền văn hóa hàng hải của dân Việt 
nói riêng và của dân Đông Nam A nói chung. 
Những sắc thái đặc thù này khác biệt hàn với sắc 
thái văn hóa hoàn toàn lục địa của Trung Hoa. 

Sự phân tán văn minh theo đường hàng 
hải 

Lý thuyết Norman cho rằng một số lớn dân 
Đông Nam Á khởi sự trước hết bằng cuộc sống ở 
duyên hải”, sau này hội nhập với dân cư vùng 
cao nguyên nhưng rồi trở về lại vùng đồng bằng 
gần biển, tiếp tục phát triển nghề hàng hải. 


72 Nguyễn Văn Tuấn. Nhân đọc "Eden In The East: Đặt lại 
vấn đề nguồn gốc dân tộc và văn minh Việt Nam.” Lược 
trích từ Tập San Tư Tưởng. 

73 Duyên hải lúc đó chạy ra rất xa, tới giữa Biển Đông ngày 
nay. Dân cư sống bằng hải sản như sò ốc, cua, cá. Họ di 
chuyển bằng bè, ghe... 


774 


Wilheim G. Solheim cho ráng 6.000 năm 
truóc, dàn Dóng Nam Á dà mao hiém ra khoi vi 
nhu cáu di chuyén. Gió báo và hái luu cüa Bién 
Dóng và Thái Binh Duong dá cuón trói mót só 
người tới Nhật Bản, trong khi các nhóm khác bi 
quét sang Phi Luật Tân, Nam Dương và 
Melanesia. Tiép theo, nhüng toán dàn chüng di 
chuyén tói các dáo ngoài khoi Thái Binh Duong và 
sang Madagascar. 


Hinh 275 Thuyết Buckminster Fuller về hải lộ 
phán tán dán cu. Khi nuóc bién dáng cao, tir Bién 
Dóng di dán di ra kháp noi theo các giai doan 

phát minh thuyén be, buóm, xiém... 

Bàn róng hon thé nữa, cũng theo Solheim, 
Biển Đông của Đông Nam Á thói cổ còn là noi 
phát sinh những đường hàng hải giao tiếp với các 
nơi ở dọc biển Á châu, Âu châu, Phi châu, Đại 
Dương châu và cả Mỹ châu. Như đã dẫn chứng ở 
một chương trước đây, Solheim từng lý luận rằng 
chỉ có sự kiện Đông Nam Á giữ vai trò trung tâm 
phân tán như trục một cái bánh xe toà nan hoa ra 


775 


kháp noi mói giái thích duoc hién tuong lich sülà 
tai sao các chủng tóc khác biệt của loài người 
sống xa cách nhau trên khắp thế giới lại có nhiều 
sự tương đồng về sinh hoạt văn hóa như vậy!”?t 

Cùng nhận định như Solheim nhưng di trước 
ông tới 40 năm, nhà ngữ học Pháp Paul Rivet đã 
làm nhiều cuộc nghiên cứu và kết luận rằng: "Từ 
vùng Đông Nam Á châu, một thứ ngôn ngữ đã 
được truyền bá đi bằng đường hàng hải đến Nhật 
Bản, Tasmania, Địa trung hải, Phi châu và Mỹ 
châu". ”® 


Polynesian 


2 -Tbinh-Ducng 


Jen 


ER 


2m J E 


RP 


Hinh 276 Quan. niệm ì truyền bá ngon ngữ Đông 
Nam Á đi khắp thế giới theo đường hàng hải, khởi 
sự từ Biển Đông (Paul Rivet, 1929). 

Carl Sauer duyệt xét những biến chuyển về 
địa lý Biển Đông trong thời khoảng mười mấy 
ngàn năm trước đây, đưa ra kết luận vé tinh thần 


7^ Wilhelm G. Solheim II."World Ethnographic Sample... A 
Possible Historical Explanation". Báo American 
Anthropologist 70. 1968, trang 569. 

75 Paul Rivet.  Sumerien et  Océanien, Collection 
Linguistique, Paris. 1929. 


776 


tiến bộ của cư dân người Việt (Yüeh) thói cổ nhu 
sau: "Mực nước Biển Đông dâng cao làm tăng 
thêm nhịp bồi đắp phù sa lên những khu thung 
lũng duyên hà trong khi các vùng đất thấp tiếp 
tục bị lụt. Dân cư khi xưa sống rải rác thì lúc này 
thu lại thành các vùng cư trú dọc theo nguồn 
nước... Một thế giới mới đã thành hình, sự thay 
đổi môi trường vật lý địa dư đã trở thành cơ hội 
thuận tiện tối đa cho những dân thích phiêu lưu 
và mong tiến bộ... Người dân bỏ sự nhàn rỗi và 
nhờ trí óc tò mò để tìm thử nghiệm, một cộng 
đồng như vậy chỉ cần một thời gian ngắn để 
chuyển tiếp từ ngư nghiệp sang thẳng nông 
nghiệp.”?8 

Cùng với Meacham, Sauer ý thức tầm quan 
trọng của ngư nghiệp và hàng hải trong tiến trình 
văn minh Đông Á thói cổ. Khác biệt hån với các 
nơi khác trên thế giới, Biển Đông và vùng đất 
chung quanh có tới hai vụ gió mùa trong một 
năm, nên hoàn cảnh rất thuận lợi cho sự phát 
triển các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và hàng 
làn. ”” 

Vì Biển Đông có hai mùa gió nên việc hải 
hành viễn duyên khi đi cũng như lúc về rất tiện 
lợi. Hàng hải phát triển kéo theo sự bành trướng 
thương mại. Sự trao đổi hàng hóa nâng cao kỹ 
thuật chế tạo phẩm vật và phương tiện giao 
thương. 


79 Car] Sauer. Environment and Culture During the Last 
Deglaciation, trong Proceedings of the American 
Philosophical Society 92. 1, trang 65-77. 

77 Car] Sauer. Agricultural Origins and Dispersals. New 
York 1952, trang 24-25. 


777 


Charles F. Keyes viét trong sách "The Golden 
Peninsula""?? rằng Việt Nam là noi phát khởi nén 
ván minh Hoà Binh trái róng kháp Dóng Nam Á. 
Keyes dà xác dinh hai diém sau: 

- Quá trinh văn hóa thời tiền sửcủa toàn vùng 
Đông Nam Á thường được chia ra làm những giai 
đoạn mà chỉ danh từng giai đoạn lấy từ địa danh 
các vị trí khảo cổ tiêu biểu nhất như Hòa Bình, 
Bắc Sơn, Đông Sơn; tất cả đều nằm trong Bắc 
phần Việt Nam (trang 182.) 

- Thời đại Đồ Đồng xuất hiện vào khoảng 
3.000 đến 2.500 năm TCN ở bóng Nam Á, nghĩa 
là khởi sự sớm hơn Trung Hoa và Ấn Độ. Biểu 
tượng chính của nền văn minh này là những trống 
đồng tìm thấy ở nhiều nơi xa xăm như Flores, 
Sulawesi thuộc Nam Dương quần đảo. Những 
trống đồng như vậy đều được đúc tại vùng đất 
Đông Sơn nhỏ hẹp của Việt Nam, từ đó trống 
được phân phối đi khắp Đông Nam Á theo đường 
hải thương (trang 16.) 

Nằm cạnh bờ Vịnh Bắc Bộ, nền văn minh 
Đông Sơn không những chỉ phối các sinh hoạt con 
người toàn vùng. Đông Nam Á mà còn ảnh hưởng 
xa hơn, ra các đảo Thái Bình Dương và đến cả Mỹ 
châu. Điều cần thiết phải nhấn mạnh là Đông 
Sơn, đặc biệt hơn một số các nền văn minh khác ở 
chỗ nó nhuốm mầu sắc hàng hải, hướng về biển 
cả hơn là đất liền. Cũng nhờ đó, Đông Sơn trở 
thành một trong các nén văn minh có địa bàn 
rộng: rãi bao la nhất trong lịch sử nhân loại. Cho 
dù các văn minh Cận Đông, Ai Cập, Ấn Độ, Trung 


728 Charles F. Keyes. The Golden Peninsula. New York. 
1977. 


778 


Hoa, Hy Lap, La Má... có chói sáng, có vi dai máy 
di nữa; cũng chua bao giờ được kể là đã đi xuyên 
đại dương, vượt ngang qua nhiều đại lục. 

Trong học thuyết về nền văn hóa Đông Sơn, 
Victor Golubev”? nói đến ảnh hưởng của nó ra các 
khu vực lân cận. Ông nêu rõ các dấu tích ảnh 
hưởng của nền văn minh Đông Sơn cổ ở những 
quốc gia miền Nam và vùng ven biển Trung Quốc, 
quần đảo Nhật Bản, ở các dân tộc Nam Đảo châu 
Đại Dương. Là người ủng hộ tư tưởng về những 
cuộc tiếp xúc văn hóa rộng lớn thời cổ, ông kiên 
trì nhấn mạnh nguồn gốc bản địa của nền văn hóa 
Đông Son. Trong cuộc tranh luận với E. 
Gaspardone, Golubev đã bác bỏ quan điểm chủ 
đạo trong ngành Hán học Pháp rằng, dụng cụ 
bằng kim loại, cũng như nhiều đặc trưng khác của 
nền văn minh và văn hóa Trung Hoa, mới du nhập 
vào Việt Nam sau khi nhà Hán xâm chiếm được 
đất Việt. 39 


79 Có khi viết là Victor Goloubew. Bài viết của ông trong 
Bull. de l'Ecole Franc. d'Extréme Orient. 1929, t. 29. et 
1940, trang 40. 


739 Tài liéu cüa V. I. Antoshchenko (Tap chí Xua và Nay). 
779 


| a 


Hinh 277 Trống đồng ghi dấu khắp nơi ở Đông 
Nam Á (Trống Đông Sơn, Viện Khảo cổ học, Hà 
Nội 1987, trang 131). 


Ghe thuyền Việt Nam kỹ thuật cao trong 
thời cổ ! 

Nhiều nhà nghiên cứu hàng hài Au My đồng 
ý với quan điểm của Clinton R. Edwards rằng bó 
biển Việt Nam, đặc biệt vùng Vịnh Bắc Bộ và Hoa 
Nam chính là nơi quy tụ nhiều kiểu ghe thuyền 
phong phú hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. 
Kiến trúc tàu bè Việt Nam rất độc đáo và đã đạt 
đến trình độ kỹ thuật cao ngay từ cổ thời. 

Edwards cho rằng những Người Biển (Orang 
Laut) ở Đông Nam Á thuộc những bộ lạc Hải du 


780 


(Sea nomads) phát trién truyén thóng hàng hái 
trước khi chính ho mở mang nóng nghiệp. ! 

Tuy váy nhàn loai ít luu tàm tói quá trinh 
hàng hải đó nếu nhu trong khoáng bốn thập niên 
trở lại đây không có phong trào nghiên cứu những 
giao tiếp Á Mỹ trước thời Kha Luân Bő. Một 
trong những học giả uy tín nhất là Robert Heine 
Geldern đã nhận ra nhiều mối liên hệ văn hoá 
giữa Mỹ châu và bờ biển Á Đông mà trong đó nền 
văn hoá Đông Son của Việt Nam rất đậm nét.” Vì 
giao tiếp chỉ có thể thực hiện được bằng đường 
biển nên người ta cần tìm hiểu kỹ thuật kiến trúc 
ghe thuyền. Đó là lý do thúc đẩy các nhà xuất bản 
cho in các cuốn sách nghiên cứu mới và tái bản 
những sách cũ mà tài liệu liên hệ đến nền hàng 
hải có thời của Việt Nam.”3 

Người Việt tiên phong về kiến trúc ghe 
thuyền 

Chúng tôi đã điểm qua các thuyết về quá 
trình hàng hải của dân ta. Nếu quả thực như trên, 
chúng ta phải tìm kiếm xem dân ta đã phát minh 
và hoàn thiện ghe tàu như thế nào thì mới hoàn 
toàn thuyết phục được mọi người. 


71 Clinton R. Edwards. New World perpectives on pre- 
European voyaging in the Pacific, sưu tập Early Chinese Art 
and its Possible influence in the Pacific Basin, Vol. 3, edited 
by Noel Bernard, New York. 1969. 

72 Tiên Hiệp Quốc đứng ra hỗ trợ phong trào này. 

733 Robert Heine Geldern. American Metallurgy and the Old 
World, sưu tập Early Chinese Art and its Possible influence 
in the Pacific Basin, Vol. 3, Taiwan, 1972. 

74 Pierre Paris. Avant-Propos-Esquisse d'une Ethnographie 
Navale des Peuples  Annamites-Deuxiéme Edition, 
Rotterdam, Holland. 1955. 


781 


Nói về những thành quả phát minh của người 
Việt trong công tác kiến trúc thuyền bè, người ta 
sẽ phải viết rất nhiều. Đề tài này chưa được nhiều 
người Việt Nam nghiên cứu và viết thành sách. 
Riêng chúng tôi trong khi đi tìm ra những điểm 
mốc căn bản cho kỹ thuật hàng hải thời cổ, đã 
thấy rằng nhân loại nói chung đã đi từ khúc cây 
làm bè, chuyển dần qua thuyền, cải tiến buồm để 
di chuyển mọi hướng (quan trọng nhất là đi chếch 
ngược với hướng gió) và có lẽ sau cùng nghĩ ra 
cách vận chuyển (lái) thuyền tự động (không cần 
người lái). Những mốc bức phá quan trọng nhất 
về hàng hải đúng là đã xảy ra tại Biển Đông (mà 
cái nôi là Vịnh Bắc Bộ). 

Sau đây, chúng tôi xin lược kê các phát minh 
được thực hiện bởi tiền nhân người Việt chúng ta, 
như sau: 

- Chế tạo bè tre gồm những cây tre có đặc 
tính nổi tự nó. Bè tre không giống ghe thuyền 
phải tạo ra khoảng không gian kín nước mới nổi 
được. Sự kết hợp các cây tre tạo tác dụng như 
những thuyền nhiều thân mang lai sự bên vững 
(Moment cân bằng là bội số gia tăng theo số các 
thân thuyền). 

- Phát minh buồm để có thể sử dụng được cả 
hai mặt (fore and aft lugsail). Tiến bộ của kỹ thuật 
này giúp thuyền đi chếch ngược hướng gió. 

- Phát minh các ô kín nước (áp dụng từ đặc 
tính tự nổi của bè tre) để gia tăng sự an toàn. Kỹ 
thuật kiến trúc mềm dẻo, làm thân thuyền thích 
nghi với sóng gió. 


782 


- Phát minh bánh lái đặt ở đuôi truc giữa 
thuyền giúp thuyền vận chuyển dễ dàng và chính 
xác hơn. 

- Phát minh cây xiếm, phối hợp xiếm với 
buồm để thuyền tự động lái theo một hướng cố 
định với hướng gió. 

Khả năng đi biển của Bè tre Việt Nam 

Theo Malcolm F. Farmer, không những bè 
mảng là thứ "phương tiện nổi" đầu tiên được 
trang liệu buồm; bè mảng còn là tiền thân của các 
loại ghe thuyén có nhiều khoang kín nước ngày 
nay.73 

- Bè tre tự nó, theo kiến trúc là một loại 
phương tiện nổi gồm nhiều ngăn kín nước là 
những lóng tre. Người Việt là giống dân độc nhất 
sử dụng đủ các loại tre, bương, luồng... trong mọi 
kiến trúc ghe thuyên. 

Stephen C. Jett, một học giả uy tín chuyên 
khảo cứu về khả năng vượt biển của nhân loại về 
cổ thói, đã phát biểu trong bài "Diffusion versus 
Independent Development" nhu sau:.. süc tác 
dung cüa sóng gió táng theo vói quán tính cua 
những con thuyền nặng né và do đó cũng làm cho 
nó dễ bị bể vỡ hơn. Một con thuyền hay một chiếc 
bè nhỏ bé nhưng kiến trúc tốt, dễ dàng hoàn tất 
việc vượt đại dương. Đặc biệt tốt hơn nữa nếu 
kiến trúc lại mềm dẻo, tỷ như các loại bè ghép 
bằng cây tre và loại thuyền kết bởi ván gỗ 
(flexible construction as lashed-log rafts and sewn 


75 Malcolm F. Farmer. Origin and Development of 


Watercraft. Trong Anthropological Journal of Canada 7(2) 
1969, pp 22-26. 


783 


plank boats)”°5... Đặc tính kiến trúc và cả hai loại 
bè và thuyền ưu việt kể trên đồng thời đều hiện 
hữu tại Việt Nam. 

Phát minh Bánh lái 

Một mẫu thuyền bằng đồ gốm, có đây đủ 
bánh lái và trục bánh lái nằm giữa đuôi thuyền 
được tìm thấy ở Quảng Châu, gần kinh đô Phiên 
ngung của nước Nam Việt trong thời nhà Triệu 
(thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên). Phát minh 
quan trọng về lái tàu đã khởi sự trước đó 6 thế kỷ 
trước thời gian này. Hình ảnh bánh lái đã xuất 
hiện trên trống đồng Đông Sơn. Vì vùng Quảng 
Châu là đất những người người Việt cổ sinh sống 
trước kia, nên người ta tìm ra mẫu thuyền có bánh 
lái ở đó. 

Cùng suy luận như vậy, Per Sorensen cho 
rằng quan sát những hình thuyền trên trống 
đồng, người ta nhận thấy có sự cải tiến kỹ thuật 
bánh lái theo thời gian. Trên trống loại OB 89 
(Tam Ongbah, Thái Lan), bánh lái như được gắn 
vào một cái trục ở đuôi thuyền. Trên trống Hữu 
Chung (Việt Nam), bánh lái được thiết trí tương tự 
như một số ghe thuyền ngày nay. Những thay đổi 
này đã mở đường cho những khả năng hải hành 
ngoài biển rộng. ”3” 


736 


Stephen C. Jett. Diffusion versus Independent 

Development suu tâp "Man Across the Ocean" Caroll Riley 
et al., editors. Austin. 1971, trang 10. 
77 Per Sorenson. Kettledrums of Heger Type I: Some 
Observations, in Southeast Asian Archaeology 1986, edited 
by Ian và Emily Glover, BAR international Series 61. 1990, 
trang 195-196. 


784 


© The rudder, The siern-post rudder js found in model boats 
dating from the first century B.C. in tbe Canton area, though 
Chinese boats did not have a stern post as such—it was rather 
box shaped. The rudder reached Europe in the twelfth century 
(about the same time as the magnetic compass). 


Hinh 278 Bánh lái trén thuyén Quáng Cháu vói 

phán ghi chú "không phái của người Tàu" (China's 

Civilization, Arthur Cotterell & David Morgan, 
New York, 1975). 


Ánh huóng to lớn đến ngành hàng hải nhu 
vậy mà chỉ được người Âu châu biết đến và áp 
dụng vào thế kỷ thứ 12. Một số sử gia cận đại 
phát biểu rằng chiếc bánh lái sau khi gắn vào 
đuôi tàu Tây phương đã đẩy mạnh thời đại thám 
hiểm cùng khám phá đất lạ và dĩ nhiên sau đó, 
bành trướng chế độ thuộc địa. Văn minh Tây 
phương, thường được gọi là "Rise of the White" 
bắt đầu bộc phát mạnh cũng từ đấy. 


Hinh 279 Trang cu kiéu bánh lái duoc gán noi lái 
các thuyén Dóng Son (700 nám truóc Cóng 
nguyén). 


Theo những khám phá kể trên, từ thói văn 
minh Đông Sơn, dân Việt chúng ta đã phát minh 
ra cách thức điều chinh độ sâu của các bánh lái 
và cây xiếm. Đến nay, những trang cụ độc đáo 
này còn sử dụng trên các loại bè vùng từ cửa sông 
Thái Bình đến bờ biển miền Trung, trên các ghe 
bầu, ghe nang,... chạy khắp nơi trong nước. 

Chế tác Buồm đi trước thời đại 

Một số khoa học gia, trong đó có Edwin 
Doran Jr., Christian J. Buys & Sheli O. Smith dà 
nghiên cứu và phát hiện rằng cánh buóm đầu tiên 
xuất hiện giữa vùng Biển Đông (Việt Nam / Đông 
Dương) và New Guinea.7? Đồ gốm và đá mài tìm 
thấy trên các đảo trong vùng này chứng minh 
những giao tiếp bằng đường biển đã xảy ra trước 
khoảng thời gian 1.500 TCN. (Doran, 1973: trang 
49). Khuynh hướng chung ngày nay đã xác nhận 
rằng đồ gốm, đá mài và các tiến triển văn minh 
đầu tiên đã khởi đi từ vùng bìa lục địa tại Việt 
Nam. 

Khảo cổ học tuy xác nhận buồm hình chữ 
nhật đã có ở Ai Cập 4.000 năm TCN, nhưng cũng 
cho biết dáng vẻ ấy ít thay đổi suốt mấy ngàn 
năm sau đó. Thuyền Ai Cập có thể rất to lớn 
nhưng thường thường di chuyển được nhờ mái 
chèo và chỉ hải hành cận duyên. Qua đến ngày 


738 Edwin Doran Jr. Christian J. Buys & Sheli O. Smith. 
"Chinese Batten Lug Sails", Mariner's Mirror, August 1980, 
trang 244-245. 


786 


tàn cüa dé quóc này (khoáng 1.200 TCN.), loai 
thuyền buóm thực sự của người đảo Crete cũng 
như dân xứ Phoenicia mới xuất hiện. °° 

Ở Á Đông, người ta có thể thừa nhận trong 
khoảng thiên kỷ thứ 4 hay thứ 3 trước Công 
nguyên, người Đông Dương (và những dân cư 
Bách Việt sống trên đất Tàu ngày nay) đã sử dụng 
ghe thuyền di bién."?^ Theo lé đương nhiên, bè 
mảng chạy buồm có khả năng đi biển đã xuất hiện 
trước khi ấy một Eire SE Doran 1971. je. 


Hinh 280 Thuyén buóm Ai Cáp. 


Vì người Tàu thói đó còn dang sinh sống trên 
thượng nguồn sông Hoàng Hà, rất xa biển; những 
thành tích này hàn nhiên phái do người Việt, lúc 
đó đang cư ngụ ở vùng duyên hải, thực hiện. Các 
tác giả trên đồng ý rằng kỹ thuật chạy buồm Á 


739 Romola Anderson, Roger Charles Anderson. The sailing 
ship, six thousand years of history. New York. 1963, trang 
17- 31. 

79 Christian J. Buys and Sheli O. Smith. Chinese batten lug 
sails. Mariner's Mirror. August 1980, trang 244-245. 

7! Edwin Doran Jr. The sailing raft as a great tradition, suu 
táp Man Across the Sea: Problems of Pre-Columbian 
Contacts, edited by Carol L. Riley. Austin. 1971, trang 135- 
138. 


787 


Đông dá ảnh hưởng sang Tây phuong, ngược lại 
với chiều hướng suy tưởng thông thường. 


Wiethamesg Sost Design 


- EET - ——-— 
Hinh 281 Thuyén Viét Nam trang bi các loai 
buóm tứ giác tiến bộ nhất. 


Nhà khảo có Malcolm F. Farmer, trong khi di 
tim nguón góc thuyén bé, dà tháy ráng Vinh Bác 
Bộ là nơi có chứng cớ nhiều truyền thống liên hé 
nhất giữa những loại bè thời cổ với thuyền độc 
mộc và với các ghe thuyền kiến trúc có sườn, có 
khung sau này. Farmer cho rằng chính trên các 
loại bè, người ta đã phát minh cánh buóm đầu 
tiên. Chắc chắn "Bè có trang liệu Buồm" là 
phương tiện viễn duyên đầu tiên của nhân loai."? 

Theo Robert Temple, tác giả cuốn sách "The 
Genius of China, 3.000 years of Science, 
Discovery and Invention"”3, sự tiến triển vi dai 
nhất vé ky thuật chay buóm là ở chỗ người Á 
72? Malcolm F. Farmer. Origin and Development of Water 
Craft, trong báo Anthropological Journal of Canada 7(2). 
1969, trang 22-26. 

73 Robert Temple. The Genius of China, 3.000 years of 


Science, Discovery and invention xuát bán ó New York. 
1986. 


788 


Đông đã di từ chiếc buóm don độc, vuông vức 
hình chữ nhật chuyển sang loại buồm với những 
cây nẹp ngang, có thể trở mạn để đón gió ở cả 
mặt sau (fore and aft rig - lug sails) mà nhờ đó 
thuyén có thé chay chéch nguoc vé huóng gió (to 
sail into the wind). Óng cüng cho ráng: "Khóng 
ngoa khi nói rằng thé thuong phong của hải quân 
Anh phần lớn nhờ ở tình trạng sẵn sàng áp dụng 
những phát minh (Á Đông) nhanh hơn các cường 
quốc Âu châu khác". 

Sách "Science and Civilization of China" 
quyén 4, mà tác giá là 2 nguói Tàu (Wang Ling & 
Lu Gwei Djen) và mót nguoi Anh (Joseph 
Needham) dá trích dán cuón sách Nam cháu di 
vật chí của Wang Chen và cho rằng "vào thé ky 
thứ 37^, tàu thuyền ở Trung phán Việt Nam đã rất 
tiến bộ, chở được tới 700 người và 260 tấn hàng 
hoá, mang bốn buồm không đặt thẳng một hàng 
dọc nên đón được nhiều gió từ những hướng khác 
nhau." 


74 Nam châu dị vật chí do Van Chấn viết vào khoáng năm 
290. 
75 Joseph Needham, Wang Ling & Lu Gwei Djen. Science 
and Civilization of China Vol. 4. Cambridge. 1971, trang 
600. 


789 


SQUARE ORE & APT 
SAILS s SAILS 
mo \ ` è te y~ .— 
D Y 


DIAGRAM SHOWING DIFFERENCE BETWEEN SQUARE 
SAILS AND FORE-AND-AFT SAILS 


Full-rigged ship 
E T 


Tast-Renaissance 
Aet rig (W by N). | z 


Hinh 282 So sánh khả năng chay ngược gió của 
các loại buồm. Lưu ý các thuyền cổ Tây phương 
thường chỉ chạy xuôi gió. Buóm Việt Nam "fore 
and aft" giúp thuyền di sát 45 độ so với hướng gió 
thói tới. 
Kiến trúc Mềm dẻo 
Phát minh của người Việt trong công tác kiến 
trúc tàu bè đáng kể là ở sự mềm dẻo. 
790 


Bà Frangoise Aubaile-Sallenave viét nguyén 
cà mót cuón sách dé cáp rát ky luóng dén cách 
thức đóng ghe rất tiến bó của Việt Nam"^*. Theo 
tác giả này, hai đặc tính tiên quyết trong việc kiến 
trúc là ghe tàu phải nhẹ nhàng và có sức chịu 
đựng. Cả hai ưu điểm này đều tìm thấy ở các loại 
thuyền Việt Nam. Trong khi kỹ thuật Tây phương 
cố gắng cải tiến làm sao cho sườn và vỏ tàu được 
cứng cáp thì người Việt Nam từ nhiều ngàn năm 
qua, vẫn tiếp tục giữ truyền thống đóng tàu cho 
mềm dẻo. 


LA COMPARAISON 
entre 


La construction d'extréme-orientale — , La construction européenne 


w — — x 


Hinh 283 So sánh kiến trúc tàu thuyền Việt Nam 
và Âu-châu. 

Bà Sallenave cũng như những kỹ thuật gia 
kim thời mới đây đã khám phá ra rằng muốn kiến 
trúc cứng cáp thì vật liệu đóng thuyền phải nặng, 
quán tính do đó cũng tăng theo, dễ bị bể vỡ vì 
sóng gió; thuyền nhẹ và mềm dẻo thì lực tác dụng 
của sóng nước được phân phối đều trên toàn thể 
79 Françoise Aubaile-Sallenave. Bois et Bateaux du 
Viétnam. Paris. 1987. 


791 


thân thuyên nén sức chịu đựng gia tăng và thuyền 
được bền bỉ hơn.” 

- Thuyền gỗ khâu. Cũng trong quan niệm 
kiến trúc cổ truyền và độc đáo như trên, người 
Việt đã phát triển khả năng vượt bực trong việc 
chế tạo nhiều loại thuyền không có cả khung hay 
sườn mà chỉ với một cách đơn giản là kết những 
mảnh ván gỗ vào nhau bằng dây. Những mối dây 
này được kết vào bên trong nên phía ngoài vỏ 
thuyền vẫn phẳng phiu. 

Pierre-Yves Manguin viết trong bài "Sewn 
Plank Craft of South-East Asia - A Preliminary 
Survey" như sau: "Nhiều du khách người Âu châu 
vào thế kỷ thứ 17 và 18 đã đề cập đến các thuyền 
của Việt Nam bằng ván khâu lại với nhau. Thuyền 
này chạy biển hay cận duyên, được gọi là Sinja 
(thuyền gia), thường đi lại buôn bán với Thái Lan 
và có nhiều tại Trung phần Việt Nam. Một vài 
chiếc chuyên chở tới 150 tán hàng hoá""**, 

Manguin cho rằng kỹ thuật đóng ghe loại này 

đã lan truyền khắp các đảo Thái Bình Dương qua 
đường hàng hải. Nơi trang 338 của cuốn sách 
trên, tác giả còn ước đoán rằng vào thời gian 
người Ai Cập đóng chiếc tàu cho hoàng gia 
Cheops (2.600 TCN), dân Đông Nam Á khởi sự hải 
hành ra các đảo ngoài Thái Bình Dương bằng 
77 Françoise Aubaile-Sallenave. Bois et Bateaux du 
Viétnam. Paris. 1987. 
738 Pierre-Yves Manguin. Sewn-Plank Craft of South-East 
Asia - A Preliminary Survey. Sưu tập "Sewn Plank Boats- 
Archaeological and Ethnographic papers based on those 
presented to a conference at Greenwich in November. 
1984, edited by Sean McGrail and Eric Kentley, Greenwich. 
1985. 


792 


thuyền, có thé phóng định là loại ván khâu rất đặc 
biệt này. 

Loại ghe này được sử dụng vài nơi trên thế 
giới kể cả Nam Mỹ, nhưng không ở đâu ghe đạt 
kỹ thuật cao và trọng tải lớn như tại Việt Nam. 


Hình 284 Kiến trúc thuyền ván khâu Việt Nam, có 
loại chuyên chở được 150 tấn hàng hoá. 

- Thuyền đáy mê. Theo cuốn sách "Thanh 
thư về tàu thuyền cận duyên miền Nam Việt 
Nam"”*, thuyền có đáy mé (nan tre) là loại thuyền 
thông dụng nhất ở Việt Nam. Hai lối kiến trúc 
thường được dùng là đáy mê với mạn thuyền bằng 
ván be (thành gỗ) và vỏ thuyền hoàn toàn bằng 
mê. Loại thuyền có vỏ bằng tre đan này nhẹ hơn 
loại gỗ, dễ thấm dầu chai, chịu duoc sóng cồn, 
sức dội khi ủi bãi và không bị mọt ăn. Hơn nữa tre 
rất dễ tìm và rẻ hơn loại gỗ tốt, còn đáy tre đan 
lại dé thay, vừa nhanh lại vừa rẻ tiền. Dáy nan 
dùng được chừng 5 năm. Kiến trúc đan bằng nan 
tre phổ cập rất rộng rãi với các cỡ ghe thuyền lớn 


79? Thanh thư về Tàu thuyền Cận duyên Miền Nam Việt Nam 
(Blue Book of Coastal Vessels, South Vietnam). Remote 
Area Conflict Information Center xuát bán. Columbus, Ohio. 
1967. 


793 


nhó, nhiéu kiéu nhu canoes, dinghies, thuyén 
thúng, thuyền buôn và thuyền đánh cá các loại." 

Jean Yves Claeys cho biết nhiều ghe thuyền ở 
vùng Nha trang có toàn thân làm bằng tre. Chỉ có 
phần trên làm bằng gỗ. Vỏ thuyền mê có thể bền 
bỉ tới 20 năm nếu được sử dụng và bảo trì đúng 
cách". 

Người Việt Nam là dàn tộc độc nhất đã phát 
triển và hoàn thiện đủ mọi loại ghe thuyền bằng 
tre này.”5! 


Hình 285 Thuyền làm băng nan tre và gỗ. Loại 
này có lái và cây xiếm mũi (thường gọi là lui-hạ) 
điều chỉnh được chiều sâu. 

Thuyền nhiều khoang kín nước 

Theo Malcolm F. Farmer, không những bè 
mảng là thứ "phương tiện nổi" đầu tiên được 
trang liệu buồm; bè mảng còn là tiền thân của các 
loại ghe thuyén có nhiều khoang kín nước ngày 
nay.””2 Tất cả tàu thuyền hiện đại đều kiến trúc 


79? Jean Yves Claeys. L'Annamite et la mer. 1942, Bulletins 
et Travaux, Institut Indochinois pour l'étude de l'homme, 5, 
trang 17-28. 

731 Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Navale des 
Peuples Annamites, Rotterdam, Holland. 1955. 

72 Malcolm F. Farmer. Origin and Development of 
Watercraft. In Anthropological Journal of Canada 7(2). 
1969, trang 22-26. 


794 


thành nhiều ngăn. Người Tàu đã cố ý "nhận vo" 
nhưng người Việt chúng ta mới thực sự đúng là 
tác giả của phát minh quan trọng này. Lý lẽ kể ra 
như sau: 

- Bè tre tự nó, theo kiến trúc là một loại 
phương tiện nổi gồm nhiều ngăn kín nước là 
những lóng tre. Người Việt là giống dân độc nhất 
sử dụng đủ các loại tre, bương trong mọi kiến 
trúc ghe thuyền. 

- Bè là phương tiện nổi đầu tiên xuất hiện ở 
người Đông Nam Á. Người tiền sử rất có thể đã 
dùng nó để vượt biển sang Úc châu từ 40.000 - 
50.000 năm trước. Người Việt phát triển những 
kiểu bè mà kỹ thuật tân tiến nhất với nhiều buồm, 
nhiều xiếm và có khả năng tự động giữ hướng đi. 

- Khoa khảo cổ cho biết những thuyền có 
khoang kín đầu tiên tìm thấy tại Hoa Nam, nơi 
người Việt cư ngụ lúc xưa. Người Việt có loại 
thuyền rất cổ là thuyền ô vì kiến tạo bằng nhiều ô 
(khoang) kín nước. 

- Người Việt Nam khởi sự việc đánh cá trước 
cả thời Băng Đá; trong khi người Trung Hoa còn 
sinh sống trong nội địa. Ngư phủ Việt Nam thích 
bán cá tươi nên từ lâu họ chứa cá sống trong ngăn 
đựng nước, có lỗ thông ra ngoài. Đó là một loại 
khoang kín nước vậy. 

- Thuyền của Việt Nam không những đã được 
kiến trúc nhiều ngăn, người Việt còn thấu triệt 
nguyên lý cân bằng tàu thuyền. Chúng ta đựng 
các chất lỏng trong bình, chai, lọ tĩnh trước khi 
xếp vào khoang thuyền; chúng ta đã nắm được 
một kỹ thuật còn cao hơn cả ngăn kín nước nữa. 


795 


Cây xiém, phát minh đảo lộn hàng hải 

Sau khi người Bác Phi và Âu châu biết sử 
dụng buồm tứ giác, họ nhờ gió đẩy thuyền đi, 
nhưng cánh buồm thường thường trở thành vô 
dụng vì không mấy khi thuyền hoàn toàn thuận 
gió xuôi. Người Địa trung hải vì đó, phát triển tối 
đa năng lực chèo thuyền của những kẻ nô lệ, có 
thuyền trang bị tới 5, 6 hàng chèo và hàng trăm 
chiếc giầm. Cuộc đời người chèo thuyền thật nặng 
nhọc, quá khốn khổ và rất ngắn ngủi. Họ phải làm 
việc dưới roi vọt, miệng bị nút chặt, chân khoá 
trong xiéng xích, thiếu thốn thực phẩm; ít người 
sống quá 3 năm và khi kiệt lực rồi, chủ quăng xác 
xuống biển. 

Cho đến thế kỷ thứ 15, dù đã có nhiều cải 
tiến trong kỹ thuật kiến trúc, ngoài khả năng 
thông thường chạy xuôi gió, tàu thuyền Âu châu 
cũng chỉ có thể lợi dụng gió ngang và đành bỏ 
cuộc khi gió mạnh thổi ngược chiều. 

Cùng trong sưu tập "Man Across the Ocean" 
dàn chüng ở đoạn trên, Stephen C. Jett cho rằng: 

"các ghe Á Đông, nếu nói đến vận tốc chạy biển, 
vượt xa chiếc thuyền chạy nhanh nhất trên thế 
giới mà còn di ngược lại được gần với hướng gió 
hon bát cứ một chiếc thuyền buóm nào khác" ”3. 
Ngoài hệ thống buóm hữu hiệu, cây xiếm đã góp 
công không nhỏ trong những thành tích làm tăng 
tiến khả năng hải hành. 

Trở lại với các hình thuyền trên trống đồng 
Đông Sơn, ta thấy tiền thân của những cây xiếm 


73 Stephen C. Jett. Diffusion Versus Independent 
Development. Suu tàp C. L. Riley et al. (eds.). Man Across 
the Sea. Austin and London. 1971. 


796 


cüng dà xuát hién. Vi trén nhümg thuyén này 
khóng có nguói chéo, nén ta cüng có thé hiéu 
duoc là thuyén chay báng buóm. Ngoài mái chéo 
lái ở đuôi và mũi, cả đuôi thuyền lẫn mũi thuyền 
đều có những bộ phận đưa ra như mảnh ván nhằm 
chống với sức giạt. Tổng hợp tác dụng của nước 
trên các trang cụ này đủ để giúp cho thuyền giữ 
một hướng cố định, nhờ đó thuyền có thể chạy 
thẳng về phía trước. Hình ảnh này không khác 
mấy với hình ảnh những loại trang cụ trên bè 
mảng hay thuyền buồm ngày nay: Bè ở Bắc và 
Trung Việt Nam có tới 3 hay 4 cây xiếm, còn loại 
thuyền buồm tiêu biểu ngày nay ở Trung phần 
Việt Nam có bánh lái cùng cây xiếm hình đoản 
đao (dagger-board) đặt trong hai lỗ khoét ra ở cả 
mũi lẫn lái. Loại xiếm ấy không choán chỗ và tỏ ra 
rất hữu hiệu trong việc vận chuyển. Cũng như 
bánh lái, tầm sâu của xiếm có thể điều chỉnh được 
dé dàng” nên thuyền có thé đi vào những noi 
nông cạn. 

Giả thuyết về nguồn gốc cây xiếm này không 
trái ngược với giả thuyết nguồn gốc bánh lái được 
nêu ở một đoạn trên, nó phát biểu thêm rằng cả 
bánh lái và cây xiếm đều có thể đã được dân Việt 
phát minh nhiều thế kỷ trước Công nguyên. Cho 
đến nay, những nét khắc chìm trên trống đồng 
Đông Sơn vẫn là chứng tích cổ nhất và hiển nhiên 
nhất về sự phát minh lái và xiếm. 


754 Thanh thu về Tàu thuyền Cận duyên Miền Nam Việt Nam 
"Blue Book of Coastal Vessels, South Vietnam”. Remote 
Area Conflict Information Center xuất bản. Columbus, Ohio. 
1967. 


797 


Nhüng cáy xiém hinh dáng tuong tu, ké cá 
thứ xiém như cây đoản dao (dagger boards), cũng 
tìm thấy ở Mỹ châu. Các nhà khảo cổ tin rằng đã 
có thời chúng được coi như vật thiêng liêng, làm 
đồ thờ cúng trong những đền đài. 

Cả một hệ thống xiếm và buồm phức tạp do 
thổ dân Nam Mỹ sử dụng trên các bè Balsa trước 
thời Columbus làm nhiều khoa học gia kinh ngạc 
và đồng ý là đã có sự liên hệ Á Mỹ trong cổ 
thời.”55 

Phát triển đủ mọi loại xiếm 

Người Việt đã phát triển đủ mọi loại xiếm. 
Ngoài loại "phù bản" thời cổ được tả trong cổ thư 
Trung Hoa^*$, loại "mũi, lái" nói trong đoạn trên 
người ta còn thấy những loại như sau: 

Trên thế giới, thuyền có xiếm thường được 
trang liệu một cây xiếm, nhưng ở xứ ta thuyền bè 
có thể được gắn nhiều cây xiếm: 

a- Hệ thống hai xiếm đồng thời ở mũi và ở lái. 
Cách này chỉ thấy trên các loại thuyền Việt 
Nam." 

b- Hé thống "lái" phối hop nhiều tới 3, 4 cây 
xiém, mót chiéc bánh lái (hay chéo lái). Trén các 
bé máng Trung và Bác phán Viét Nam, cách thiét 


75 Ling Shun-Sheng. Formosan Seagoing Raft And Its 
Origin In Ancient China (Translation). Bulletin of the 
Institute of Ethnology, Academia Sinica 1. 1956. 

756 Xiếm này duoc làm một cáp gắn hai bên hông thuyền 
buồm. Sách cổ gọi là phù bản, tác dụng như cánh bay làm 
thuyền phi nhanh và giúp thuyền cân bằng, không chìm khi 
sóng to, gió lớn. Xem hình thuyền Tai Ki. 

757 Thanh thư về tàu thuyền cận duyên miền Nam Việt Nam, 
trang 73. 


798 


trí này là một phát kiến đặc thù, giúp cho việc vận 
chuyển trên biển thật dễ dàng. 

Khi bánh lái gài thẳng lại, chiếc bè như được 
trang liệu bởi 4 cây xiếm và nhờ điều chỉnh tầm 
sâu của xiếm, người ta có thể giữ cho chiếc bè 
chay buóm theo đúng hướng di so với chiều gió, 
không cần người bẻ lái. 


Hinh 286 Trên: Thuyén Dóng Son, ngoài 2 mái 
chéo (1) dé lái, cón có 2 trang cu nhu cây xiếm (2) 
dùng chống giạt. Cột buồm (3) nằm ở nửa phần 
thuyền phía trước. 

Dưới: Ghe Nang (nan?) ở Trung phần Việt 
Nam với giả thuyết về sự tiến hoá của bánh lái và 
cây xiếm, đi từ những trang cụ đã có từ cổ thời. 


Nhìn sang Mỹ châu, người ta thấy Thor 
Hayerdahl đã bỏ nhiều công lao và cũng tìm ra 
rằng bè Nam Mỹ vốn có khả năng không cần 
dùng mái chèo hay bánh lái, mà vẫn giữ hướng đi 
một cách tự động so với chiều gió. Kỹ thuật này 
có lé bị lãng quên hồi mới gần đây. Phương thức 
vận chuyển bằng cách điều chinh tám sâu những 


799 


cáy xiém duoc Hayerdahl dién tà ró ràng báng 
758 


hinh vé. 


Hinh 287 Bé 3 Nam-Mj- Chàu vói hé thóng 9 cáy 
xiém và mót buóm, có chiéc düng hai buóm. So 
sánh vói bé tre Viét Nam. 


Phát hién này rát quan trong düng minh- 
chứng rằng các bè Á và Mỹ phải cùng một nguồn 
gốc, suy rộng ra người Việt chắc chắn đã đến Mỹ 
châu trong cổ thời. 

Ngoài biển rộng, khi gió mùa thổi đều đặn, 
nhiều thuyền Việt Nam giữ hướng đi khá tốt. Kỹ 
thuật này được tạm gọi là lái tự động (auto-pilot). 
Một ngư phủ trong khi cho thuyền chạy vấn rảnh 
chân tay để thả lưới hay bắt cá. 

Tính chất liên tục của phát minh cùng 
công trình hoàn liệu kỹ thuật 

Căn cứ vào những phát minh hàng hải, các 
nhà nghiên cứu thấy rằng không có nơi nào trên 
thế giới hội tụ đầy đủ mọi loại ghe thuyền to, nhỏ; 
758 Thor Heyerdahl. Early Man and the Ocean, New York. 
1979. 

800 


thân đơn, kép; mọi loai xiếm mũi, lái, giữa; moi 
loại bơi chèo mái chèo mũi, lái, giữa; moi loại 
buóm vuông, tam gác, đơn kép... như tại Việt 
Nam. 

Đủ mọi loại trang cụ thuyền bè cùng nhau đã 
tồn tại ở Việt Nam. Người ta thấy trang cụ thô sơ 
nhất là cách ôm một cây tre bơi bắng tay, đạp 
bằng chân ra khơi đâm cá. Người ta cũng thấy 
loại thuyền hoàn liệu nhất, phức tạp nhất như 
thân gỗ vỏ mê tre, trang bị năm buồm, có lái, có 
xiếm, phao phụ bên hông thuyên và không cần 
người bẻ lái, thuyền tự động giữ lấy hướng đi. 


Hình 288 Bè Sâm Sơn Thanh Hóa với trang liệu 
tối đa 3 cánh buồm và 4 cây xiếm. 


Kỹ thuật cao đi trước thời đại điện tử 

Chúng tôi đã có ý tìm xem có cuốn sách nào 
bằng Việt ngữ nói tới cách "lái thuyền bè tự động" 
ở xứ ta nhưng không thấy. Nếu có người Việt Nam 
nào viết trước đây thì tài liệu đã mất mà nay thì 
có thể rằng kỹ thuật ấy đã bị sao lãng và cũng 
không còn ai quan tâm tới chăng! 


801 


Tuy sách Việt ngữ không có hay bi mát mát, 
nhưng chúng tôi đã nhận ra nhiều tài liệu rất la 
đến từ Tây phương. Các tác giả này là người Âu 
Mỹ đã biết và viết ra nhiều điều về hoạt động 
hàng hải người Việt hơn là chính người Việt viết 
cho chúng ta. 

Trong nhóm này, hai ông Pierre Huard và 
Maurice Durand cho rằng thủy thủ những ghe 
Mành ở Cửa Lò biết cách thức điều chỉnh các 
cánh buồm làm sao cho phù hợp với sự điều chỉnh 
cây xiếm để chiếc ghe có thể chạy mà không cần 
người lái trên những hải lộ định trước. Thuyền tự 
nó lái lấy và giữ hướng đi trong nhiều ngày dài, 
không cán phái sửa đổi tay lái.” 

Hai ông này dẫn chứng tài liệu của Laurent: 
"Voyage de Pierre Poivre" (1749-1750), viết lại 
theo lời kể khá chi tiết của nhà ngoại giao Pierre 
Poivre về cách điều khiển "thuyền có lái tự động". 
Ông Poivre là người Pháp đến thăm viếng Việt 
Nam với hy vọng được Vua chúa ta mở cửa giao 
thương. Ông đã quan sát và báo cáo các sinh hoạt 
của dân Việt Nam trong những năm vào giữa thế 
kỷ 18 (1749-1750). 

Vào khoảng thập niên 1930, nhà hàng hải 
Pierre Paris cũng nghiên cứu tới việc sử dụng 
những cây xiếm trên thuyền Việt Nam. Sau khi đã 
duyệt qua một số tài liệu bàn về ghe thuyền quốc 
tế, Paris tin tưởng rằng sự tương đồng trong cách 


759 Nguyên văn: "Aux allures portantes, le navire gouverne 
tout seul et reste à l'angle de route des journées entiéres, 
sans qu'il faille corriger le gouvernail" (Pierre Huard và 
Maurice Durand. Connaissance du Viét Nam. Hanoi. 1954, 
trang 232.) 


802 


thức đi bé "không người lái" của người Việt Nam 
và thổ dân Nam Mỹ là một trong nhiều cách 
chứng minh xác đáng nhất về sự giao liên trực 
tiếp giữa hai đại châu Á và Mỹ. Qua cuốn sách 
"Phác thảo dân tộc học thuyền bè Việt Nam", ông 
đề nghị các khoa học gia nên nghiên cứu sâu xa 
đặc tính của những cây xiếm và bè Trung phần 
Việt Nam.”9 

Tính cách nhân bản trong sinh hoạt 
hàng hải Việt Nam 

Dựa vào những tài liệu khả hữu, phương tiện 
hạn hẹp, lại chỉ được nghiên cứu sơ sài, người viết 
xin tóm lược hai nhận xét sau đây có tính cách 
"triết lý" đặc thù về phát minh hàng hải Việt trong 
cổ thời: 

- Tính cách nhân bản và thiên nhiên. Trong 
khi tung hoành trên biển cả kiểu "giang sơn nào 
anh hùng ấy" nhưng dân Việt không làm hải tặc, 
không chứng cớ nào buộc tội tổ tiên ta về cướp 
bóc tài sản hay bắt bớ nô lệ dù chỉ là để chèo 
thuyền. Tinh thần sáng tạo của dân ta hướng về 
nhân bản và thuận theo thiên nhiên. Phát minh 
như buồm, xiếm... mục đích là lợi dụng sức gió 
thay cho sức người khỏi phải lao lực trên mái 
chèo. Kiến trúc tàu bè mềm dẻo để toàn thể thân 
thuyền hấp thụ bạo lực của sóng gió, nhờ đó 
thuyền được bền bỉ và cũng giúp thủy thủ đỡ mệt 
mỏi vì sức dội. 

- Tĩnh cách thảo mộc. Người Việt yêu nước và 
cũng yêu cây cỏ. Phát minh liên hệ đến kiến trúc 
tàu bè dùng toàn nguyên liệu thảo mộc tại địa 


79 Pierre Paris. Esquisse d'une Ethnographie Naval des 
Peuples Annamites. Rotterdam, Holland. 1955, trang 63. 


803 


phuong. Dù là gióng dán tién phong trong lành 
vuc luyén kim dóng và sát, nhung cho dén thói dai 
gần đây người Việt Nam vẫn hoàn toàn không 
dùng đến kim loại hay khoáng chất, dù chỉ một 
chiếc dinh hay một lớp son xảm trong khi đóng 
ráp ghe thuyền. 

Ông Pierre Paris và nhiều học giả Âu Mỹ như 
đô đốc Pâris, Joseph Needham... biết nhiều về cổ 
hàng hải Việt Nam hơn chúng ta ngày nay rất 
nhiều. 

Hải sử phần Cổ Việt trong vùng Vịnh Bắc Bộ 
hoàn toàn còn là những vùng đất chưa được khai 
thác nhưng đầy các điều hữu ích và thích thú. 
Trên đường đi tìm về nguồn gốc, thiết tưởng 
người dân Việt chúng ta nên dành ra một chút thì 
giờ và tiền bạc nghiên cứu rộng rãi hơn lãnh vực 
này. 


804 


r 


(22 > N 
e ` 
Hinh 289 Các kiéu ghe thuyền Việt Nam đầu thế 
ky 20 theo Pierre Paris. 

Sự tiến bó của hải quân thời Hùng 
Vương 

Khoa khảo cổ Trung Hoa từ đời Tống đã phát 

triển, nhưng không có một ai chú ý tới trống đồng 

với tư cách một hiện vật khảo cổ. Lư Đại Lâm với 

tác phẩm "Khảo cổ đồ" không hề nhắc tới trống 

đồng vì cho rằng không có minh văn, không có giá 


805 


trị sử liệu.7%!. Sự lầm lẫn này quá lớn và đáng tiếc. 
Vì nhiều lâm lẫn khác cũng tương tu nhu vậy, văn 
hoá Tàu không coi trọng hàng hải. Học giả người 
Anh, G. R. Worcester, đã từng than rằng: 

"... Và thé là chúng ta dành bỏ cuộc tìm kiếm 
với niềm tiếc rằng những tranh vẽ, văn chương và 
sản phẩm văn hoá của người Tàu dưới mọi hình 
thức, mặc dù có truyền thống đáng kể liên tục 
hơn 2.000 năm mà lại chứa đựng rất ít về tàu 
thuyền và thủy thủ"7®. 

Ngày nay, ai ai cũng biết rằng nội dung hình 
vẽ thường thường có khả năng biểu lộ tư tưởng 
tương đương với cả ngàn lời, ngàn chữ. Trong 
khoa khảo cổ, các nét trạm trổ hay họa hình thời 
xưa có giá trị vô cùng to lớn. Riêng Trống Đồng là 
những sử liệu quan trọng, tự nó nói lên được 
nhiều chỉ tiết xác thực hơn cả "minh văn". 

Tình trạng quân thủy thời Hùng Vương đã 
được người xưa diễn tả rõ ràng qua các hình khắc 
trên trống đồng của nền văn minh Đông Sơn. 

Rất nhiều chi tiết chứng minh rằng hái quân 
thời Hùng Vương cách nay khoảng 3.000 năm đã 
tiến bộ đến độ ít người ngờ tới. Các sách nghiên 
cứu về trống đồng như cuốn "Irống Đông Sơn", 
do Viện Khảo cổ học biên soạn (Hà Nội, 1987), 
trình bày rất nhiều chi tiết lý thú. Chúng tôi chi 
xin kể sơ lược một số điểm chính yếu trong đoạn 
sau đây: 


79 Trống Đông Sơn, Viện Khảo cổ hoc, Hà Nội. 1987, trang 
11. 

7? The Junks & Sampans of the Yangtze, U. S. Naval 
Institute Press. 1971, trang 17. 


806 


- Chién thuyén lón có bánh lái (Pham Cao 
Duong, Lich sir dán tóc Viét Nam, quyén 1, 1987, 
trang 45-46.) Chiến thuyền Tây phuong chi trang 
liêu bánh lái vào thé ky thứ XII (China's 
Civilization, Arthur Cotterell & David Morgan, 
New York, 1975.) 

- Chién thuyén di bién chay buóm. Loai này 
khóng có thüy binh chéo chóng, có tru dé dung 
cót buóm. 

- Vũ khí trang bi rất hùng hậu, gồm nhiều 
loại: 

* Tầm xa: nỏ thần thiết trí trên thượng tầng 
kiến trúc. Cánh nỏ và mũi tên lớn quá khổ (2-3m). 
Có lẽ dùng tác-xạ liên hoàn loại tên bằng đồng 
hay tên lửa. 

* Tâm trung: giáo dài (2-2. 5m) 

* Càn chién: riu chién 

* Nhiéu thuyén có chó sán (quán khuyén) 

* Một số thủy binh mang khiên, lá chắn. 

- Kiến trúc chiến thuyền có những điểm khác 
nhau cho những nhiệm vụ đặc biệt 

* có lầu cao”, dùng như pháo tháp cho vũ 
khí tâm xa. 

* thuyền thân cong dùng cho nhu cầu vận tốc 
cao. 

* thuyền có phần mũi thấp hơn để đổ bộ được 
dễ dàng. 


765 Hinh ảnh lâu thuyền đầu tiên xuất hiện trên trống đồng 
Heger loại I, 700 năm TCN. Sử Trung Hoa lần đầu tiên ghi 
việc sử dụng lâu thuyền là loại lâu thuyền nước Việt thời 
Chiến Quốc và Nam phương lâu thuyền thời nhà Hán, đánh 
nhà Triệu (Nam Việt). 


807 


Y 


M Mtr TEN A a > 
SES, I 
near ar mansa SS WEE 


Hinh 290 Nó thần trên chiến thuyền đời Hùng 
Vương. Pháo tháp có lé được trang liệu cơ quan 
máy móc để nạp pháo tiễn liên hoàn. Loại nỏ thần 
này được ghi nhận trong sử Trung Hoa. 


- Tổ chức hải quân có lẽ đã khá chặt chẽ. 
Người ta quan sát thấy những chỉ tiết như: 

* cách trang phục của thủy thủ khác nhau 
tùy theo nhiệm vụ như thuyền trưởng, thủy binh 
cận chiến, nhân viên pháo tiễn hay lái thuyền. 
Tuy nét vẽ không đủ chỉ tiết nhưng khi phân tích, 
người ta thấy dường như hải quân thời Hùng 
Vương đã có đồng phục riêng cho từng chuyên 
nghiệp. 

* cách phân nhiệm chiến thuyền trong hạm 
đội như: 

(i) thuyền chuyên dùng tấn công với tư thế 
sẵn sàng của chiến binh và pháo tiễn hướng về 
phía trước. 

(ii) thuyền hộ tống hay giữ an ninh hậu tập 
có pháo tiễn và chiến binh quay về phía sau. 

* phương tiện truyền tin và mệnh lệnh: trống 
đồng. 


808 


Hinh 291 Các loai chién thuyén thói Hüng Vuong, 
có chiéc trang liéu cót tru dé dung buóm, có cá 
quân khuyén (thuyền thứ nhì kể từ trên xuống). 

- Một điểm đáng kể ra nữa là nhiều chiến 
thuyền được trang liệu ở phía mũi một trang cụ 
giống như cây xiếm. Trang cụ loại này giúp cho 
thuyền chạy buồm có thể thay đổi hướng đi hay 
giữ đúng hướng không cần người lái." Kỹ thuật 
Việt Nam kiểu "auto-pilot" này là một bước tiến 


7 Pierre Huard et Maurice Durand. Connaissance du 
VietNam. Ecole Francaise d' Extréme Orient, Hanoi. 1954, 
trang 232. 


809 


vuot thói gian mà phán lón tàu thuyén chi mói 
thuc hién duoc ngày nay. 

Thử nghiệm Thuyết Xuyên duong từ Biển 
Đông 

Robert Von Heine-Geldern trong suốt một 
phần tư thế kỷ kể từ 1939, đã viết rất nhiều về 
giao tiếp Á Mỹ. Ông liệt kê thành hệ thống những 
điểm tương đồng, lưu tâm khá nhiều đến nền văn 
minh Đông Son. Óng cho ráng những dân di bién 
ở Đông Á tới Mỹ châu trước hết, người Ấn nhờ học 
hỏi kinh nghiệm người đi trước, cũng vượt Thái 
Bình Dương đến sau. Tàu thuyền Đông Nam Á và 
Ấn Độ có thể cũng hải hành về hướng Tây, vượt cả 
Đại Tây Dương tới Mỹ một cách ngẫu nhiên. 

Người nước ngoài không những thích thú 
trong việc khảo cứu thuyền bè nước ta, còn quyết 
tâm muốn thử nghiệm lý thuyết "người Việt cổ 
xuyên dương” nữa. Những người can đảm, không 
sợ hiểm nguy làm bè Đông Sơn, đóng thuyền Cổ 
Việt để vượt đại duong có lé đã xảy ra từ lâu. 
Chúng tôi được biết có chuyến đi như vậy được 
báo cáo chính thức qua sách vở kèm theo cả bản 
đồ hải hành cùng sơ đồ kiến trúc thuyền bè của 
họ. 

- Kuno Knöbl, một phóng viên Đức làm cho 
Đài truyền hình Úc, sau khi thấy "chùm dây buộc 
nút" (knotted cords - kết thằng) trong Viện Bảo 
tàng ở Huế giống y hệt loai Qui'pu của Peru, nhìn 
nhận ra rằng đã có sự giao tiếp trực tiếp giữa hai 
nơi Việt Mỹ. Để chứng minh niềm tin của mình là 
đúng đắn, Knöbl đứng ra quyên góp tiền bạc, 
đóng thuyền buồm theo kiểu cổ thời đế quốc Nam 
Việt để xuyên Thái Bình Dương. Knöbl muốn khởi 


810 


hành chuyến thử nghiệm từ Việt Nam nhưng 
không được vì lúc đó chiến tranh đang hồi ác liệt. 
Knöbl đành thực hiện chuyến di từ Hồng Kông 
sang Mỹ châu với thủy thủ đoàn 8 người từ Hồng 
Kông đi Mỹ châu trên thuyên Taiki (Thái Cục). 
Nếu biết cách trị con hà (teredo, một loại sâu gỗ 
thân mềm, đục thủng ván gỗ làm hư hỏng vỏ 
thuyền) thì họ đã tới bờ biển Mỹ châu. Cuối cùng, 
Kuno Knöbl phải nhờ thương thuyền cứu giúp. 
Sách viết bằng Đức ngữ, nhan đề "Thái Cực", bản 
dich Anh ngữ: Taiki, Journey to the Point of No 
Return." 


Hinh 292 Hinh thuyén Taiki dóng theo kiéu 
thuyén nguoi CÓ Viét (Quáng Cháu) vói 2 cáy 
xiém kiểu "phù bản”. 


- Tim Severin, vì thán phục học thuyết "xuyên 
dương" của Joseph Needham”5° nén đã quyết tâm 


75 Kuno Knóbl, with Arno Dennig, (trans. by Rita & 
Robert Kimber) Tai Ki: To The Point of No Return. 
Boston: Little, Brown & Co. 1975. 

766 Joseph Needham là nhà nghiên cứu hàng đầu vé khoa 
hoc và ky thuát Trung Hoa. Ong khám phá rát nhiéu phát 
811 


minh chứng rằng người Á Đông thuộc nén Văn 
hoá Đông Sơn đã tới Mỹ nhiều ngàn năm trước 
đây. 

Severin là một nhà văn Ái Nhĩ Lan rất ưa 
thích việc khảo cứu về hàng hải. Chiếc bè của ông 
được đóng tại Sám Son (Thanh Hoá, Việt Nam) 
gồm có 220 cây luồng buộc lại với nhau bằng 
những dây leo trong rừng dài tới 46km. Đặc biệt 
để giữ nguyên kỹ thuật xưa, thợ làm bè không 
dùng đến một chiếc dinh nào bằng kim loại. Thủy 
thủ đoàn gồm có 5 người, trong đó có một người 
Việt Nam. Họ lái chiếc bè này bằng cách điều 
chỉnh độ nông sâu của 10 chiếc xiếm, vào ra 
những nơi chật hẹp có nhiều tàu thuyền qua lại 
như hải cảng Hồng Kông và quần đảo Ryukyu. 
Đoàn "thám hiểm” đã hải hành phần lớn một cách 
tư động, không người lái, vượt qua 5.500 hải lý, 
tức là gần hết hải trình xuyên Thái Binh Duong? 
(chừng 6.500 hải lý). Nếu Severin nắm vững được 
cách sơn kín nước thì những luồng đã không ngập 
nước và họ có thể đã thành công. 


minh về hàng hải là do người Việt thực hiện. Xem cuốn 
sách: Joseph Needham, Wang Ling & Lu Gwei Djen. Science 
and Civilization of China" Vol. 4. Cambridge. 1971. Tài liéu 
quan trong nằm trong Part III: Civil Engineering and 
Nautics. 

79 Tim Severin. The China Voyage Across the Pacific by 
Bamboo Raft, Addison- Wesley Publishing Company, July 
1995. 


812 


TIM SEVERIN 
b^ - 


The EN S 
CHINA x 
VOYAG HN 


ACIC Quis 


Hinh 293 Bia sách in n hinh ánh chiéc bé Sám Son. 
Kuno Knóbl muốn chứng minh rằng người Việt đã 
vượt Thái Bình Dương mấy ngàn năm trước đây. 


813 


Liét-Ké Hinh Ánh 


Hinh 1. Thuyền bè Việt Nam chay buồổm.......................... . 18 
Hình 2. Các nền văn minh lớn đều xuất hiện tại châu thổ 
Gab ODIO SO say ssasatdieoigBSeosoaibdaplsinsaslirassdditranlBcas GiuiEnEsgaaeadDtkee 22 
Hinh 3. Nhiéu sinh mang bi hy sinh cho y thích xáy mó cá 
TAE T IRAT O 106.1. 6... IEE TEE E LU UE. 24 
Hinh 4. Gân ba phán tw bé mát cüa trái dát là bién cá......25 
Hinh 5. Madeleine Colani, người tim ra "Nền Văn minh Hoà 
ME 000600 mu DLE ERAS ..a. ai. 32 
Hinh 6. Một bán đồ vé vùng ánh hưởng văn minh Hoà Bình. 
T E EE ENA E A E E E EE E E E EETA 33 
Hinh 7. Hinh ánh môt chiéc bé thói có. Minh hoa tir Thu 
Shu Chi CHheng.aaucscsepu sas sAt dedecora back ae obra PA a ed AG AEN 35 
Hinh 8. Hải trình của Ulysses trong Dia trung Hái............ 45 
Hinh 9. Công trinh dua nume vao rung... eee ra eoea ain 48 
Hinh 10. Bìa cuối cuốn sách The Birth of Vietnam............. 52 
Hinh 11. Trên bán đồ có Đông Nam Á thời Tiền sử, Việt 
Nam nằm ngay khu vực trung ương....................-- ---- ----ss- -- 54 
Hinh 12. Hai có dao Matteo Ricci (phái) và Johann Adam 
Schall von Bell (trái). Giữa là tấm bản đồ Trung Hoa......... 61 


Hinh 13. Vi trí tuong ứng giữa lãnh thổ nguyên thuỷ của 
Trung Nguyên (Hạ, Thương, Chu) và địa bàn sinh hoạt của 
QUITE )Ÿ 17 PTA E E E TA o xTM Eo Eus 63 
Hinh 14. Tuong tw nhu ngu phü Hà Tinh, hai nguói Da Dó 
Taino minh trần trui, kéo lưới trong vùng bién Caribbean 


LÍ SD 5:1301x1iáu3:s0050800pxygtiitbsEsatesaaatygidginddtasdosgsáaustusoelsoi tsettafDises 66 
lánh 13, Bè Sám Son, Thanh Hodie v ea bua oi pct t 66 
Hinh 16. Tem tho hinh ghe thuyền Việt Nam..................... 67 
Hinh 17. Nguoi lưới cá Việt Nam... cessas aeneae noon tp anh 68 


Hình 18. Cách bắt cá này làm nhiều người nước ngoài đến 
thăm Việt Nam mấy trăm năm trước, ngạc nhiên và thán phục. 
Ngư dân chỉ cần thắp đèn lên, gõ cây là cá tự nhiên nhảy vào 
day DUVE oisi rererere TE ORAS RDUM eR NT. bdo VN 68 
Hinh 19. Thần NOUS NGHĨ LDHUQ ird aizkd es mida aa etn sean das 73 
Hinh 20. Địa bàn sinh sóng trước đây 3.000 năm theo sử 
Trung Hoa và Việt Nam: người Trung Hoa phía Bắc sông 
Dương Tử trong đất liền và người Việt phía Nam sông 
Dương Tử gắn liền với nước với bờ bién....................... -- 76 


814 


Hinh 21. Ngón ngữ Đông Nam Á ánh hưởng khắp nơi theo 


UD TÚ va zxipeiisisesetbllsdyaabeaaoillatboieetebiteieaklabiiliaaildtse 80 
Hinh 22. Hinh ánh Bà Triệu qua tranh dán gian................ 81 
Hinh 23. Chéo được doc trai ra từ chữ trao, có nghĩa là 

bheo, nbu cheo thuyen Siu cie DARREN RARE 82 
Top 4 HO Pa U AOs R OG ELI ERedzed Sic dud 84 
Hinh 25. Dua thuyen trên SÜBIE. audae a a WAS RA 85 
Hinh 26. Thuyén trái dáng Hành Thiên trong lé hôi Chùa 
KOO uie 3 AERIS RIRRAUI Rexisad edt ae de ates ban ta Aon EU unte MORI ES PANE 85 
iub an 1771111 Ca aonan 87 
Hinh 28. Sơn tinh, Thuỷ tinh đánh nhau.......................... 89 
Hình 29. Con rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong 
văn hóa, tín nguðng tủa dân ElusisaiasuaosadlassbibldlasAdieldsiảe 93 


Hinh 30. Mót xóm van chài duói chân câu tinh Hoà Bình.. 94 
Hinh 32. Ráng núi Răng Cua có những đỉnh nhọn hoắt, gây 
nên một án tượng rất manh mé và khó quên: Thuyền vượt 
söng, xupen vul Qua UL. seeders deze fondi ood rd pst 99 
Hinh 33. Mót só ky hiéu vuot sóng và vuot bién báng dó hay 
tàu thuyền duoc ghi trong sách vở và đặc biệt là trên các 
bái đổ tir nhiều thể ky trube dày iu a cia tao sail odd 105 
Hinh 34. Khánh thành đường xe lửa ở Anh quốc năm 1825 


Hình 35. Chúng cứ người có Neanderthals vượt bién bằng 
thuyên 130.000 nàm LEUDEL ai ox Ada FREE HERE x Ed I 111 
Hinh 36. Đường di dán phía Nam, doc duyên hải tir cháu Phi 
qua Đông Nam Á được Oppenheimer, Wells và nhiéu nhà 
nghiền cuu khác dong V. ceeseeisen npo sepa oU n bh che E epo eed 113 
Hinh 37. Đường di dân phía Đông từ châu Phi (bên phải) 
qua bó biển Án Độ sang Đông Nam Á, rồi sang Úc.......... 114 
Hinh 38. Sự tiến hoá của loài người di từ những loài "khi" 
ban Dinh TIDITITTUEE: btixsaxkàtladkikkiaslsaasRissbsasGitderkislusEessliikisssa 116 
Hinh 40. Bảng thời gian ghi những phát triển của nhân loại, 
theo đó người Đông Nam Á đã đặt những viên đá đầu tiên 
trong tiến trình xây dung VIS Tw B zov Po 1 E N E A T 119 
Hinh 41. Ánh huóng ván minh Hoà binh và Đông Sơn ghi 
nhận qua những dấu tích của (1) Đồ đá mài, (2) Cây cỏ, (3) 
Trống đồng, (4) Nghệ thuật, (4) Đường biển qua châu Mỹ. 
EE lá44840530848138kaatiiqtabgste338g-bã143843:43:s54 tonatadisastossix3180a3630s8446 120 


Hinh 42. Báng dá hién dang bao phü 1096 dia cáu. Vài chuc 
ngàn năm về trước, lớp băng dá có lúc đã chiếm tới 30% bé 
mát trái đất, nhiều nơi dầy tới cả cây số................... "T 122 
Hinh 43. Bản đồ hinh thé vùng Đông và Nam cháu Á trong 


thời Băng Đá, muc nước hàng trăm thước tháp hon hiện nay. 


Bò biển lúc đỗ phòng, nioe HÔNG :...ii.cccc6scixiakkivt1a44444ãsá66 124 
Hình 44. So sánh bờ biển xưa bằng phẳng và nay lởm chởm, 
sau Khi nuoc dang de. ccce vestes ai belueipntd tette buses 127 
Hinh 45. Rất nhiều đảo nhỏ nằm dọc theo bờ bién, đặc biệt 
Ehi chu rong vindi Ha BOng. ase iecn ode DRAIN REI ERR 128 
Hinh 46. Bờ bién Vinh Bắc Bộ ngày nay có dia thé lóm 

MM. cour d RCM M dM nŸaaaca.e.e 128 
Hinh 47. Hai mùa gió ở Việt Nam theo J. B. Piétri........... 130 


Hình 48. Bản đồ ghi nhận những đường di dân từ ngoài biển 
vào đất liền trong thời hậu Bang Đá: 1. Theo Hồng Hà 2. 
Theo sông Mekong 3. Theo sông Chao Phraya 4. Theo các 


dòng sóng cổ xưa từ vùng bién Baii.................................--s- 131 
Hinh 49. Dân cư thời cổ vùng cháu Dai duong di bién 
thường xuyên, xa nhiều ngàn hải ly................... eese 134 


Hinh 50. Thuyết Buckminster Fuller vé hải lộ phán tán dán 
cu. Khi nuóc bién dáng cao, tir Bién Dóng di dán di ra kháp 
noi theo các giai doan phát minh thuyén bé, buóm, xiém... 


110111403031 v30 ugi5.10iA8psztsifaifrEiax Saultyls nàng lay bàng A E E d va diNduae 136 
Hinh 51. Khúc cây và người Uen SÜ erennere 141 
Hình 52. Người tiền sử đi bè, rất có thể vì bị một con cá sấu 
dui theo mà lac xa DO! GU ED e byte VE a Hx Meus 142 
Hinh 53. Hàng Khóng Máu Ham và Khu Truc Ham cüa thé 
ky thí 21... ses PMRDEIDE UNUM 143 
Hinh 54. Thuyền vỏ cây của người Úc từ thói cổ.............. 145 
Hinh 55. Ba kiểu thuyền vỏ cây................... ---- 5-5525 s 5s s52 146 
Hình 56. Ba cây gỗ Balsa hay ba cây chuối ghép với nhau 
Lhanh DO davit A tote tdi e rodeo dy Stud bates eu etui de: 146 
Hinh 57. Bản đồ di dán theo Edwin Doran....................... 148 
Hinh 58. Mươi cây luồng ghép thành bè Việt Nam........... 149 
Hinh 59. Bé cháu My: kiến trúc và cách thức vận chuyển 
bằng buóm và xiếm tương tự với bè Việt Nam...................... 150 


Hình 60. Bánh lái trên một mẫu thuyền người Việt ở Quảng 
Châu với phần ghi chú "không phải của người Trung Hoa” 
(China's Civilization, Arthur Cotterell & David Morgan, New 
POR TOU tectus VEA mE oc M E D TEE 152 


816 


Hinh 61. Trang cu kiéu bánh lái duoc gán noi lái các thuyén 


ten trong dong DONG BORA rreri en nd raten ivitiuticbtetis ndn 153 
Hah 62. Thuyên Dum AI CODI s rrt birra EYE RE bin Pa Pel 154 
Hinh 63. Cách sử dung buóm chữ nhật thói cổ của cháu Âu 

khác với buóm "fore and aft" của Á Bóng......................... 155 


Hinh 64. So sánh khá náng chay nguoc gió cua các loai 
buồm, lưu y "fore and aft" giúp thuyền di sát 45 độ so với 


hướng gió thói tới. (Needham, tr 594.)........................ .. -- - -- 156 
Hình 65. Hình thuyền với buóm tai trâu (Carte de le Floch 
de la Carriere) eie neracian area AN đản ER giá ERE phá 4oasklu 2s xá phe 158 
Hình 66. Buồm tai trâu Việt Nam, vùng Cửa Lò và buồm 
châu Mỹ, vùng hồ Titicaca hinh dáng tương tự................ 158 
Hình 67. Hinh dáng buóm cánh doi tuong tự nhu buồm 
WIDÜSUFIDI. ENA AI AE O OE E E sigadislepsiflaliocsadib 159 
Hinh 68. Buồm tứ giác là loai buôm rất hữu hiệu, được dùng 
nhiêu nhất tai bò biển Viêt NBEL iuinatiesxglssskelgeldaesbufa 160 
Hình 69. HMS. Nemesis xung kích trong trận Nha phiến 
Chiến tranh với Trung Hoa năm 1941.......................... - -- + + 161 


Hình 70. So sánh kiến trúc tàu bè Việt Nam và châu Âu. 164 
Hình 71. Kiến trúc thuyền ván khâu Việt Nam, có loại 


chuyển che được 150 tần hàng hod... trei 165 
Hinh 72. Thuyén bàng nan tre và gó. Loai này có cáy xiém 
müi (thuong gol la lui Doo saccos tiny et ivive recta ydus 166 
Hinh 73. Thuyén trén sóng Dóng Nai chuyén chó chum, vai. 
"—————————— ——Q 168 
Hinh 74. Các tinh nuóc mám trén thuyén sóng Cuu Long, 
€——ÁÓ—— —M€———— — HR REM 168 


Hinh 75. Hinh thuyền vé trên các đồ gốm cổ xưa ở Nam Mỹ 

(Hình Grasso dùng để chứng minh sự tương đồng Á Mỹ). 168 
Hình 76. Ngăn chúa cá tươi trên thuyền................... ..... .- 170 
Hinh 77. Nô lệ chèo thuyền trên chiến thuyền La má......171 
Hình 78. Cây xiếm (leeboards) loại này mang hình ảnh "phù 

Dos Hung Co TOU reai ee RR O AR RAR A 173 
Hinh 79. Cây xiém trên thuyên Hà Lan Cutter và Treat. .174 
Hinh 80. Nhiéu thuyên trang bi bánh lái cùng cây xiém hinh 
doán dao hién dién trén các con sóng vào Sài Gón hay Nam 

Vang: Hinh trén chup nam 1925... eiginn etm res 175 
Hinh 81. (Trên) Thuyền Đông son, ngoài 2 chèo dé lái ra 

(1), còn có 2 trang cu như cây xiém dùng chóng giat (2). Cột 
buóm năm ở nửa phán thuyền phía trước (3)................... 176 


817 


Hinh 82. Bè ở Nam cháu My với hé thống 9 cây xiém và một 


buóm, co chiết: qung hai HUẾHÌuusuaiebianadiagiktaapsabatksrsbi I77 
Hinh 83. Cây xiém đặt ở giữa các thuyền Quảng Khê. và 
PaO TOOT orres nà ro nail ORO SEN 177 


Hinh 84. Hái thuyên Viêt Nam Công hóa vói hai buóm và 
cây xiém, năm 1962. Có lé đây là hinh ánh những cây xiém 


cuối cùng đặt trên một chiến thuyền......................... - - -- --- 178 
Hình 85. Bánh lái lớn trên thuyền Mũi Ngọc, hoạt động ở 
vàng Điển giáp Trung ÔUỐ hú cá dii4ii40d40464361401444442646 4442x354 178 


Hình 86. Chỉ với 2 cặp xiếm, chiếc bè Nam Mỹ có thể giữ 
hướng di dé dàng dù chỉ duoc trang bị một buóm (Hình của 
Thor Hayerdahl trong Early Man and the Ocean, New York, 


poU m —————— á 180 
Hinh 87. Tự điển Webster's ghi Gáy'you là outrigger của 

TOOL NIU 02x n RU 0600 0y00266ã082icase»e 181 
Hinh 88. Bán đồ phán bố bè và outriggers....................... 182 


Hinh 89. Thuyén Viét Nam vói các cáy buong hai bén hóng 
(1) có thể là tiền thân của loại Double Outrigger với hai 
thân phu thường thấy ngoài hải đảo DNA (2)................... 183 
Hinh 90. Cũng như ghe thuyền Việt Nam, ghe thuyền ở 
Nam My cũng thường sử dụng hai cây gỗ nhẹ (như Balsa) 


kèm hai bên để chóng lät. ......icviiviioiieiviassirigeiossdssepsdlsbvess 184 
Hinh 91. Búc hinh này của Đức, hoa 3 loại thuyền: thuyền 
chay máy, thuyền chèo tay và thuyền chạy buóm............ 185 
Hinh 92. Sơ đồ tàu máy hơi nước của Fitch, 1787............ 186 
Hình 93. Bơi chèo kép Việt Nam (hình của Pierre Paris). 188 
Hinh 94. Bơi chèo kép của dán Eskimo...................... - -- - -- 188 
Hình 95. Bơi chèo kép của thổ dân lúc xưa vùng vịnh San 

Ig pero ———Á——ÁQ 188 
Hinh 96. Boi chéo kép cüa thó dán vüng Santa Barbara, 

(CHỈ THỘT TT P 189 
Hinh 97. Lé hói ca tung chién cóng hién hách cüa tién 

DD ——————— — — 192 
Hinh 98. Những tiến bó của Đông Nam Á so với các nơi khác 
Da D 5 0022220000 6s ngan cac 194 
Hình 99. Thuyền buồm đi biển của Việt Nam trong cuốn 
sach Voiliers d'Indochine TT TT TH Ty r1 ha ly eus 196 
Hinh 100. Bán đồ ghi nhận vi trí tim thấy trống đồng Đông 
Lo P ————— — 198 


Hinh 101. Hinh thuyén trén mót chiéc thap dóng Dóng Son. 
——————————————— 199 
Hinh 102. Những hải trinh tơ lụa giữa Địa trung hải và 
Dóng A mà trạm chót là Cà LG TÔ ..cccivscvssetsaisktsia 200 
Hình 103. Trong thời gian dài, hải trình từ Địa trung hải 
sang Đông Á chỉ di tới trạm chót là Cattigara. Sau đó hàng 


hóa theo đường bộ sang Trung Hoa.......................... --- - --- 201 
Hình 104. Ngã ba Bạch Hạc, tại Việt Trì, Phú Thọ, nơi sông 
Lo hop dong vor sông HOHU. aisi cxi e E Fo nier 205 


Hinh 106. Vi trí Cattigara trên các bán đồ có cháu Âu 
(phóng theo "Ancient History Atlas" Michael Grant, 
Cartograph by Arthur Bank, Mcmillan Publishing Co. Inc. 
New York, JU 0) )lasiŠhixAeidabnluslsefissaMds4aSiu3 du aie patet itas 206 
Hinh 107. Vinh Ha Long ngày nay............................--- ---<- 207 
Hinh 108. Hinh phác tháo bói Bartolome Colon (Colombo) 
nám 1505. Cattigarra duoc phóng dinh là ở Nam mỹ....... 209 
Hinh 109. Hinh cüa Bartolome duoc Grasso vé lai........... 210 
Hinh 110. Dua theo bán vé của Bartolome, Grasso vé lai 
hinh thể địa cầu “giả tưởng”. Từ phải sang trái: Âu Châu, 

Tân Thế giới, Cattigara (A Châu), Án Độ, và Phi Châu.....210 
Hinh 111. Tróng Đông sơn và những hải trình thương mại 
vùng Đông Á và Nam Á trước Công nguyên...................... -- 213 
Hình 112. Gành đá mũi Hảo vọng (Good Hae ccs sues 217 
Hinh 113. Hinh thuyén thán cong, mái nhà cong và totem 
duoc tim thấy trên khắp vòng cung Thái binh duong trong 


"———— — ——X——————— A saiusải 224 
Hinh 115. Hái trinh cua bé tre khói hành tir Sám Son vuot Thái 
XLI QUOS, ong xp3i0epagtaindiôfdiicgsuSsthilt E OUNAE AONT 225 
Hinh 116. Theo sử Trung Hoa, dia bàn sinh hoạt của người 
Việt trải dài từ Ngô Việt - Nam bán đảo Sơn Đông ( nay là tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc) tới Việt Thường (tỉnh Khánh Hòa, Việt 
Namn ngay ol Tuttr2s5001211810612761117983001ux10101219% 001168 US: 230 
Hinh 117. Bản đồ của Fuller chứng minh sự liên hệ giữa 
nguồn gốc văn minh, di dân và mật độ dân số. Lưu ý rằng 
địa bàn rộng lớn và quan trọng của Cổ Việt nằm trong 
vong bb nuoc Chau A" (Sách (NGH | tiviisáiiiisãiaisäai62iáxl806a044 235 
Hinh 118. Nhóm quan trọng nhất trong các ngón ngữ Đông 
Nam Á là Mon khmer/ Việt Nam đã được truyền bá đi bằng 


819 


đường hàng hải đến Nhật Bán, Tasmania, Địa trung hải, Phi 
Chau va My CH sciat decet n E AER Pose dd s 236 
Hinh 119. Hinh sao chép đoạn văn trong sách "Pre-Aryan 
and Pre-Dravidian in India" của Sylvain Lévi, Jean Przyluski, 
Jules Bloch. 192989, trang i- Introduction........................ss. 238 
Hinh 120. Người Mon (Mién) và Việt Nam không những gần 
nhau từ hồi tiền sử mà dưới thời nhà Nguyễn, Mường Lữ của 
Việt Nam chiếm một phần đất Miến (Diến Điện). Bản đồ 
trên do Thierry khảo sát và vé, in năm 1835.................... 238 
Hinh 121. Diện tích “lục địa” Đông Nam A thời Băng đá rộng 
lớn hon toàn thể nước Trung Hoa hiện thời 9.561.000 km2 
(3.691.521 dặm vuông) hay hai lần lớn hơn châu Âu 


GIL BUS. DD dam VUONO) setae sai gbfkblaSiaidbedtasaialsBtastsakesaebibtefae 240 
Hinh 122. Trén bản đồ Đông Nam Á thời Tiền sử, Việt Nam 
nằm ngay khu vực trung UOTg.. eren 241 


Hinh 123. Cánh sóng nước Việt Nam (Voyage to 
Cochinchina, John White, án bán 1824. Oxford University 


Press mIa 1 2157162,1030953631a40s132g0338615za34s8blsst9tBg08usässEvSbosixauss sa 242 
Hình 124. Ảnh hưởng hai nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ 
vao PONT UD o.c risu tieng 5129403125050 itipftft9axasrbiiitiailusidafaixs 245 


Hình 125. Cách kiến trúc ghe thuyền Việt Nam với các ảnh 
hưởng: (1) Hoa Nam từ phía Bắc xuống. (2) Ấn, Ả Ráp, Mã 
Lai, từ phía Tây Nam lại. (3) Kỹ thuật máy móc phương Tây. 


Hình 126. Địa bàn sinh hoạt rộng lớn của người Việt cổ, dọc 
theo châu thổ những sông Hoài, sông Dương Tử, Tây giang 
8.7 07 P. MEER NUNNUAER E PPS TỢ. VI VN SỜ) 250 
Hinh 127. Bé duoc phán phói kháp Thái binh duong....... 252 
Hinh 128. Các loai neo dá này tim tháy ở bờ biển California 
vào thập niên 1970 được nhiều nhà khảo cổ tin tưởng là có 


xuất xử từ Đông Á 3.000 năm xima... eie re zd 
Hinh 129. Hầu hết các trống đồng Đông sơn đều có ghi lai 

nhng host dong hàng Hål cu casciciaadiddasiaseckixeiskiakbckoxaäi 255 
Hinh 130. Láu thuyén chay buóm cüa nuóc Viét thói Chién 

BE TT TH TƯ NT BL CIL PC dE 237 
Hinh 131. Lối vào cổ mộ vua Triệu Văn VUON «iiic 262 
Hình 132. Một kiểu thuyền Dhow Ấn Độ/ Å Ráp.............. 263 


Hinh 133. Vi trí của các cảng thời Bác thuộc. Cho đến đời _ 
Ngũ Đại, cảng Giao chỉ vẫn còn quan trọng, có đường lộ dẫn 
tháng đến thủ phủ và kinh đô Tràng An...................--- --- + 264 


820 


Hinh 134. Một trận đánh trên sóng của Thái bình thiên 


Hình 135. Hải tặc biển Trung Hoa (Revue Maritime No. 76, 
ALTI TÔ: lan E E EE A 268 
Hinh 136. Da Trach Vuong hành quán (chup lai tir cuón 
sách cua tắt gia Búi Vin TRÌ s.iiusiisbilisiisio119x4a4ã6338)130482 269 
Hinh 137. Ngó Vuong Quyén dánh tan giác Nam Hán.....270 
Hinh 138. Hung dao Dai Vuong chü soái trán dai tháng nàm 


pog ————————— M 271 
Hinh 139. Hai chiếc thuyền vỏ mê triển lãm tai Hà Nội dip 
p. Po I eR 5 MATS I D ca sẽ 272 


Hinh 140. Những chiếc tàu của nhà Minh có thể dá duoc 
thiết trí thần sang đại pháo. (Hình nhỏ là thuyền Santa 


Maria 85 feet của ColumDuS).................... . . -- -- cs n1 s11 xxx 274 
Hinh 141. Nhüng Hái ló cüa Ham dói Trinh Hóa trong bói 
cảnh mat bién thoi nhà Minh... es eiue rta kar A Vb desidia 275 


Hinh 142. Bán đồ này trích trong cuốn sách Nguồn gốc Mã 
Lai của dân tộc Việt Nam của Bình nguyên Lộc với những 

địa danh cần biết về liên hệ hai chủng Bách việt và Hán tộc. 
Chúng tôi ghi thêm vị trí Trận Xi Vưu thắng ở Trác Lộc. Rất 
có thể biến cố dân nông nghiệp bị thua này, đã thay đổi lịch 


sử, làm nên Trung Hoa ngày DA oeer 280 
Hinh 143. Mót phán mát và tang môt tróng dóng Dóng Son 
—€————————— —— —— 281 


Hinh 144. Nhiều máu tuong bằng đất nung tuong tự như 
trên tìm thấy tại khắp nơi ở châu Mỹ. Giả thuyết đặt ra: 
nhiều sắc dán đã đến đây trước thời Colombo................. 282 
Hình 145. Những liên lạc, giao tiếp thời cổ giữa Tân và Cựu 
thể sio! theo G; F. Carton iiiaabniaisoagadislasi kaaassdkeldjjkaás 283 
Hình 146. Vị trí Đông sơn, Hòa bình, Bắc Sơn, Sa Huỳnh và 
Óc Eo trong địa bàn Đông Nam Á.......................... nnns 285 
Hình 147. Địa điểm khai quát các cổ vật thời Đồ Dá........ 286 
Hinh 148. Trống dóng Đồng son tim tháy nhiéu noi ở Đồng 
Nam Á. Những vị trí ghi nhận riêng về loại trống số 1, 


THOU. Listed T EDD E DE 554491540646 288 
Hình 149. Những máu trang trí tiêu biểu thời Đông son theo 
ong Nguyen Khao NOIPE e 004 up eoe epo ERE UI 289 


Hinh 150. Theo R. Heine Geldern, Đông sơn nhận ánh 
huóng từ cháu Âu. Đây là một sai lầm lớn trong ngành khảo 
RUN Ôn TU. TÊN HÀ No TA I A VY. KT nIN TƯ PU FS 291 


Hinh 151. Nguyên ngữ “đồng” theo Paul K. Benedict......292 
Hình 152. Hình ảnh ghe thuyền và hải điểu quấn quýt nhau 


trong mỹ thuật Đông E a AA A A E 294 
Hinh 153. Thuyén và chim cüng có trong my thuát cháu My 
CHÍ TẾ aM TT ——Por"—— 295 


Hinh 154. Giả thuyết của Ibarra Grasso: ky thuật luyện kim 
ở Mỹ do thương nhân Việt từ Cattigara mang tới bằng 


Hình 155. Thổ dân châu Mỹ cũng như dân Đông sơn đều 
cùng có tỉnh thần hòa đồng làng xã. Căn nhà lớn giữa xóm 


là nhà cộng đồng sử dung như đình ở Việt Nam................ 299 
Hình 156. (Trái) Cán dao cổ Mỹ và cán dao cổ Việt......... 299 
Trâm cài đầu của Nam Mỹ mang hình ảnh Mỹ thuật Đông 

ST) by — ————————— — — 1 299 


Hinh 157. Người thổi sáo đôi với khăn quấn đầu ở Mexico. 
Người tho mộc Việt Nam quấn khán ^ “mỏ rìu” ' tuong tự... 300 
Hinh 158. Cùng một thứ “vòm cung giả” ở My và ở Đông 


00101 tuc sẽ acc sac ẽ sa... M 301 
Hinh 159. Và một thứ “vòm của kiểu lá ba nhánh" ở My và ở 
CUI TC a aAA be 301 


Hình 160. Dụng cụ dùng trong kỹ nghệ chế biến vỏ cây ở Di 
linh, Việt Nam và ở Mỹ có hình dáng và công dụng tương 


NUN Lc E ND E Maux DU ER MEE 302 
Hinh 161. Riu đá Việt và My... 304 
Hinh 162. Riu dá và riu đồng ở My và ở Việt tuong tu.....305 
Hinh 163. Thuóng là dung cu đào đất ở My và Việt cũng 
GU M edad iam Re EUM E EE 305 
Hinh 164. Ky thuật luyện kim ở Nam My rất tiến bộ trước 
thor CO lO TÀI Thiutmaesdsaitlasadeldplailissasshainusasiilaudau3lDXGs,xan30eplaelteRiiss 307 
Hinh 165. Những binh cám nhang ở Thanh hóa thói Đông 
#00 va D Guatemala ai siedvsiexeiseistsiuilielytladslswiadtebdetieibdeia 308 
Hinh 166. Những cây chân đèn ở Việt Nam và ở My........ 309 
Hinh 167. Mang JUDI Òl tá ee este c ea iaces edens 309 


Hinh 168. Mẫu trang trí điển hinh chữ S, chữ X của Đông 
sơn cũng thấy lại trên thuyền ở Nam dương, trên đồ sành sứ 


UTE TC HA NIÊN DA II NEW NGHOEW AE NAME 311 
Hình 169. Mẫu trang trí trong mỹ thuật Đông sơn và Trung 
l  Ế LŨ TT L—¬ án 0s2xie4itelteiiddáeuibkeieilikdiaaatdidia 312 


822 


Hinh 170. Hình một loại quipu ở Nam My, thứ này cũng 
tương tự như chùm dây kết nút trưng bày ở viện bảo tàng 


DUI "—————— ——————————— 34d 
Hinh 171. Rùa là linh vật đối với người Viét..................... 314 
Hình 172. Một cổ vật của Lạch Trường: hình rùa mang 
HUDIOD 011EIuibiigti08i3sa435À3644ã8A83550043001aia61i2astbilllityafkeio}i442sasbs 315 
Hinh 173. Tám bảng đồng ghi chữ tượng hinh thời Đông 
son, trong tài liệu của Emma C. Bunker.......................... . - -- 318 
Hinh 174. Doàn sán bán ó vüng Ván Nam, cüng trong cuón 
sách cua Emma C. DODESIL oie pH idi eo LARA EAR OR eM REA 318 
Hinh 175. Carter nói tim thấy nhiều chữ Việt (Annamese/ 
Chinese characters) OPeru. is aix astra o ngon aa rati 319 
Hinh 176. Dẫn chứng của Carter vé chữ "Annam" tai cháu 
[T MAIORI ốẽaẽ(jổ gas äắa: Nàng 320 
Hinh 177. Bảng xếp loại ngôn ngữ Đông Nam Á theo Paul K. 
Benedict và Henry H. Masper0.................................-----<¿ 321 
Hinh 178. Một đoạn viết chữ quốc ngữ theo Nguyễn Bat Tuy 
[TT ————————— 322 
Hinh 179. Bản đồ chỉ vùng di dán tại Đông Nam Á, người 
Viet trong khu Malay 2 ÏTTHÌcaxsxbassessav3aäoisgjlibtsaqi4os4á4saso,ð 322 
Hinh 180. Hinh ảnh Mặt Trời của Người Maya và Người 
Dong Ste cu by traNoxndfidlgaojfápMaptioaduesetaafsrbaoi24sesaafade D 324 


Hinh 181. Bán đồ ghi thời gian con người đến sinh sống trên 
các đảo Thái bình dương. Vì mới có người ở cách nay không 
lâu, châu Đại dương không thể là cây cầu chuyển tiếp văn 


hóa từ châu A den MP sicsscsii00160600.d40056uce pics so. 
Hinh 182. Giả thuyết về ngôn ngữ Đông Nam Á di khắp nơi 
theo daong hang DRE xundniiaadadlatssaaidsiadsaslflraosaaiisiadlasiasaaaels» 327 


Hinh 183. Ghe thuyên có thuóng dóng bàng tre, gó là nhüng 
vật liệu chóng tiêu nát, nhất là tại những vùng nóng và ám 


uot nhu Viel NBI asdieeteatea te ka tn b diera sa mde dus 328 
Hinh 184. Các cáy Póc huyén cám, dó là dán Viét Nam, dán 
Mã lai ở Nam dương, và dán Malayalam ở Nam Ân.......... 330 
Hình 185. Việc gánh ống bương nước của người Mường và 

vác nuoc QUE nguoi IOVIS i las oeii KIA cada tias 330 


Hinh 186. Bìa cuốn sách của C. P. Fitzgerald The Southern 
Expansion of the Chinese People trinh bày con Róng Trung 
Hos bung bàn tiền trổ INGIiiiccuiiii104ả4á6sxaatadtaelxsigiaeatdsla 332 
Hinh 187. Lac Long quân thường trở vé lai Thuỷ cung.. ..345 


823 


Hinh 188. Truyén thuyét nám muoi con theo bó xuóng bién, 


năm mươi con theo me lén núi...........................-..-- — 345 
Hinh 189. Thánh Gióng cám roi sát dánh tan giác Án. Roi 
sát ấy, Thánh nho tre đính Bep. use crei pertinet 346 
Hinh 191. Hinh thuyén xuyén duong trong cuón sách Nu 
BUD DIEI dL MIA IM ELE 9504 eE 352 
Hình 192. Con đường bién Spice route qua lại Âu Châu / 
Bắc Việt Nam, rồi theo đường bó sang Trung Hoa........... 354 


2 


Hinh 193. Bản đồ phán tán Ngôn ngữ chính thời cổ........ 356 
Hình 194. Vùng màu đỏ là nơi sinh sống của người 
Mongoloid nguyên thuỷ di dân theo bờ biển từ châu Phi 


gi P —— Á—— Áo HQ 397 
Hinh 195. Chúng Mongoloid nguyên thuy di dán ra Thái 
BnR DODO Ree PECES 397 


Hinh 196. Bán dó nuóc Tàu trong Bách khoa Tir dién Chang 
huang (1562-1577) bao quanh là bién. Vì không có y thức rõ 
ràng về bién cả, người có Trung Hoa, tin rằng nước ho ở 
trung tâm thế giới, bao bọc bốn bề bởi đại dương. Các nước 
khác nằm ngoài bia Trung HƯHVÊN,....à:cccccscciscessosaeecgadslusei 358 
Hinh 197. Theo truyền thuyết Trung Hoa: Bàn Cổ tách Trời 
Đất khỏi cảnh hỗn mang. Sau đó Bàn Cổ tạc đá để tạo dựng 
moon LOAL edades radix uc natus ud est ốc... 363 
Hinh 198. Lánh thó nuóc Trung Hoa thói Ha, Thuong, Chu 
(bán dó Fairbank, trang 36), có lé chi vào khoáng 10.000 


Hinh 199. Địa bàn sinh sóng của các sắc dân vùng Hoa Nam 
theo sử liệu. Nguoi Việt đông đảo nhất, chiếm địa bàn rộng 


rãi, phì nhiêu nhất (Bản đồ Wiens)..................... .. - ----- «+2 367 
Hình 200. Nhiều vùng đất mang tên Việt cho đến đời Tần. 
———————M——Ó———— 271 


T] 


Hinh 201. Một bản đồ khác vé các vùng đất Việt cổ........ 3272 
Hinh 202. Danh xung Yüeh có thé dá bi áp dàt lén các dán 
tộc ở miền Nam. Giống như váy trong trường hop dán 
Kamboja với nước Cambodiia.......................... . --- ---- << << ienei 375 
Hinh 203. Di vật tìm thấy tai vùng Liangshu (Lương Chu), 
lưu ý các viên ngọc hình tròn, hình vuông và hình phủ Việt 


l92021615e9/0 1n iens ATE E 376 
Hinh 204. Mót máu vé có dang thúc so khói cúa Thao thiét. 
Người Việt chính là thuỷ tổ nghệ thuật náy...................... 378 


824 


Hinh 205. Thờ cúng Tổ tiên là tôn giáo nguyên thuỷ của dán 


2 


Wet HEITOI (G1 xixpituasulbaidratsiitadsluftatsegfaatletyatealBaptxapiarlibav 380 
Hinh 206. Lông chim trên mũ người Lạc Việt và người Da 

Lo om eor ure Pen cái 382 
Hinh 207. Những hình thuyền cổ nhất của người Trung Hoa 

được khác nổi trên đá. Kiến trúc thật sơ sài....................... 384 


Hình thuyền nơi vách tường ngôi mộ ở Sơn Đông, tuy có vẻ 
khoẻ hơn chút,nhưng quả thật rất thô thiển nếu so sánh với 


hình thuyền Lạc Việt trên trống đồng Đông sơn.............. 384 
Hình 208. Tiền thời Tôn Dật Tiên (1932) có hình thuyền và 
ER 0a an nre ou d tM I sỶỶa 385 
Hinh 209. Tiên dóng 5 Xu phát hành sau đông tiên bac thói 
Ton Oa SENI MT 386 
Hinh 210. Sơ đồ Linh Cừ. Công trinh này di trước kênh 
Panama nhiều ngàn DID, eos repetido IHRE HH OE RES ORIS 389 
Hinh 211. Việt Nam năm vắt ngang hai trung tám nóng 
nghiệp là Hoa Nam và Đông Nam Á.................................- 391 


Hinh 212. Cho đến đời Đường, nhiều búc tượng đất vẫn còn 
ghi dấu người dân quê Tàu mang dáng vẻ Da Trắng Albinos. 
——— s———— À———— T 392 
Hinh 213. Lâu thuyền Nhà Hán, theo cách kiến tạo của 
toe VIO DUOC NOO siyxiog3ogầust gg3ag28u5bvanutradfagzagsbssbsg3ibsddguli 394 
Hinh 214. Tranh vẽ Xích Bích của Wu YuanZhi - 1100 AD. 


Hinh 215, Hinh Tính Long thuyên a i am rk rp sea pix apo cia 403 
Hinh 216. Vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Tháng Long 
bằng thuyền (Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Lớp Dự bị, Nha Học 
chính Đông Pháp xuất bán, 1935, trang 34).................... . 411 
Hình 217. Nỏ thần trên chiến thuyền đời Hùng Vương. Pháo 
tháp có lẽ được trang bị cơ quan máy móc để nạp pháo tiễn 
WI Wo ——À———— 416 
Hinh 218. Chiến thuyền có lầu như lâu thuyền. Pháo tiễn 
hướng về trước mũi hay sau lái tuỳ theo nhiệm vụ tác chiến. 
————— —— —— ————À———— IQ 418 
Hinh 219. Các loai chién thuyén thói Hüng Vuong, có chiéc 
trang bi cót tru dé dung buóm, có cá quán khuyén (thuyén 
Khi nhì ke fir trên xum. senden esten te tospas tubo te iuns 419 
Hinh 221. Trong cuón sách "The Quest of India", Bjórn 
Landström hoa bác hinh mô tả thuyền xứ Đông duong ra 
V HERR B D ca esae ME T 6csisissvoaeaad 422 


825 


Hinh 222. Một nhóm dán hải du vùng Đông Nam Á......... 425 
Hinh 223. Chüng CÓ Má lai cón duoc goi là Chüng 
Indonesian hay Đông Nam Á tiền sử............................------- 4ð1 
Hình 224. Khi hoả diệm sơn Toba (Indonesia) nổ ra, hầu hết 
nhân loại bị tiêu diệt. Trong số người sống sót hiếm hoi có 
cư dân vùng đất hiện nay của Việt Nam. Đại chủng Việt bắt 
đầu bành trướng sau khi môi trường sinh sống tốt đẹp trở 


Hình 225. Tiến trình di dân từ châu Phi tới đất Việt........ 438 
Hình 227. Loài người từ đất liền đến cư trú trên các đảo rất 
TẾT 062 —————— —— 448 
Hình 228. Dân vùng Nam Á và Đông Nam Á ăn trâu cau. 465 
Hình 229. Nhiều huyền thoại và tập tục cổ xưa của Văn lang 
có thể tìm thấy nhiều nơi xa xăm ngoài Thái bình dương. 466 
Hinh 230. Bản đồ của William W. Howells, chủng Mongoloid 
nguyén thuỷ= màu đỏ "A"—Australoids, "N"= "Negrito". 468 
Hình 231. Bản đồ di dân từ châu Phi sang Đông Á, Bắc Á. 


Hình 232. Bản đồ di dân từ châu Phi sang Đông Á 
(migration routes of African exodus and early settlement in 


Esp Mein esenesscatestoetactostos tubus LO Lo R POT Ier debe RE EMG 470 
Hinh 233. Edwin Morris viết về quê Lão Tử như một làng 
dan Nam dao Austraneciamn.sseveucqessveniast Fe des Pe qus 485 
Hinh 234. Bản đồ của Doctorate Li Hui from Fudan 
Üniversity of CIWS. iocis a PURI OTIO TER 518 
Hinh 235. Bé Nam My trong hinh này, gióng máng Viét 
Nam ở tên goi và cá cách thúc vận chuyén..................... 522 
Hinh 236. Bán đồ di dán ra hải đảo từ vùng cổ Việt rất phù 
hợp với sự phân phối ghe thuyỀn................... -.-- «55s 55s s55 <2 525 
Hình 237. Hai chiếc phù bản gắn ngoài thân thuyền thời 
tán" PANNONIA URN UND qd MN 526 


Hinh 238. Hinh mót loai qui'pu ó Nam Mỹ, thứ này cũng 
tương tự như chùm dây kết nút trưng bày ở Viện bảo tàng 


Uin MPO CT RUNE CỔ VI! ƠI 2/10 0, 50 3 XZY 527 
Hinh 239. Guara dùng trên bè ó Nam My, tên goi tuong tw 

nur bui Da lia) VECN GIẢN: dto M HERR EDMI Statii 531 
Hinh 240. Nhüng con giáp như Dần, Mẹo, Ti, Thân, Tuát.535 
trong lịch cổ châu Mỹ 232 UR uiuos E Hid 535 
Hiuh 241; Nhang Cay NIBH iaa xA FE S Fio PIE ER ek la T ed 547 


826 


Hinh 242. Gió thói qua buóm, tao ra mót luc kéo thuyén di 


iyi) ———— —— HH 551 
Hinh 243. Hinh khác tram bánh lái duói thuyên trên binh 
dung nước thánh tại nước Bỉ vào năm 1180..................... 553 


Hinh 244. Thor Heyerdahl cùng với năm người bạn dùng 
một chiếc bè gỗ Balsa, như kiểu của người Peru, vượt biển. 


mU 565 
Hinh 245. Ghe báu khó lón dán bién mát. Hinh này chup 

yao dau the ky LH DU aia ae dadas ctia ta AOG 566 
Hinh 246. Một chiếc ghe bầu đánh cá ở Vũng Tàu........... 568 


Hình 247. Bản đồ ghi nhận những đường di dân "Tây tiến” 
từ ngoài Biển Đông vào đất liền trong thời Hậu Băng Đá: 1- 
Dân di cư đông đảo nhất theo Hồng Hà. 2-Theo sông 
Mekong. 3-Theo sông Chao Phraya. 4-Theo các dòng sông 
cổ xưa từ vùng biển Bali Sea. 5-Theo Tây giang. 6-Theo 

D rode na MEET 575 
Hinh 248. Việt Nam nằm trong vùng phân bố cây lúa dại. 
Lưu-ý Trung Hoa thời cổ không có loại cây náy............... 576 
Hình 249. Âu Cơ Lạc Long Quân, 50 con đi lên miền núi đồi, 
50 con xuống miên sông biên ¡cociuc6i4áci4a041i28046404284406384364444 576 
Hinh 250. Các dia diém khai quát thói Thach khí thuòng doc 
theo chân núi. Vùng châu thổ không có di chỉ nào cÓó......577 
Hinh 251. Trên:Mực nước bién tăng giám trong thời gian 
300.000 năm qua. Dưới: chỉ tiết cuối thời băng đá sau cùng. 


Š 015431041270 48 EAE B E T E ndàsbs pM Ma IL PL I A 578 
Hinh 252. Hinh ánh Biển Đông 80 triệu năm trước.......... 579 
Hình 253. Sự hình thành Vịnh Bắc Bộ....................... ----- -- 580 
Hình 254. Biển Đông với hải cảng chính Cattigara vé theo 
bån ô Ptolemy. 1asrsaaasmpossiptis pia SP RUMDU IUMAV NEAN IM opui Pax 582 
Hinh 255. Hoa đồ Pháp phân giải sự nhầm-lẫn vé vi trí và 
hinh thể Vịnh Bắc Bộ của các bản đồ cổ Ptolemy............. 583 
Hình 256. Bản đồ Sebastian Múnster (1540)"định vị” hải 
cảng Bắc Việt Catigara trên Nam My châu.................... . 586 


Hình 257. Khi đặt hai hải đồ Behaim và La Cosa lên trên 
cầu đồ người ta hiểu tại sao Vịnh Bắc Bộ đã nhiều lần được 
vẽ trên bờ biển Nam My châu (với hải cảng Cattigara) trông 
ra Thar nib qUODO. asas PR Hio uab ier e Lo mA 588 


827 


Hinh 258. Hinh ánh Bién Dóng. Katsushika Hokusai (1760- 
1849) vé cánh trén láu Triéu Hoành nhin ra bién. Hoành là 


người Nhật Bán, làm An Nam tiết độ sứ (1= Dạ Tusen 589 
Hinh 259. Vùng Hồng Gai có nhiều đảo chi chít, nằm sát bờ. 
PEE T ETET E E STETE E AET S E IRIS 591 


Hinh 260. Dja bàn sinh sóng cüa các sác dán vùng Hoa Nam 
theo sử liệu Trung Hoa. Người Việt đông đảo nhất, chiếm 
địa bàn rộng rãi, phì nhiêu nhất. (Bản đồ Wiens & Bản đồ 
Fairbanks cas a 04 sa Bia bày EA E ORR 594 
Hình 262. Duyên hải Đông và Nam Á về diện tích chỉ chiếm 
5% địa cầu nhưng có tới 54% nhân loại (Buckminster 
Fuller's Dymaxion World Map) Lưu ý địa bàn dân Bách Việt 


thời xưa chiếm tỷ-lệ lớn trong đÓó...................... -.--- --- << 5-2 599 
Hình 263. Một kiểu vẽ trang phục người nước Việt thuộc 
I quy toe THÔI Xunan TT ki ã6i3pjayáskeessalkeksildliieadsleaklag 601 


Hình 264. Vi trí tìm thấy dung cụ Đồ Đá 800.000 năm.. ..606 
Hinh 265. Đây là bản đồ do Jacques Nicolas Bellin, nhà 
nghiên cứu bán đồ người Pháp vẽ năm 1755, dua trên bán 
gốc của một nhà hàng hải người Anh. Cacho (Kẻ Chợ/Thăng 
Long) phía trên, Phố Hiến (Hean) ở giữa. Domea ở gần cửa 
SON 22 Tm 607 
Hinh 266. Trong giai doan tir 1604 dén 1635. khoáng70 
Châu Án thuyền, có phép của Nhật Bán đến Dàng Trong. 
E E E E E 609 
Hinh 268. Kinh dó Tháng Long triêu Ly là môt thành phó 
nằm giữa sông hồ. Cho đến cuối thế kỷ 15, những vùng 
nước lớn (không kể kinh rạch nhỏ) vẫn còn bao phủ khắp 
nơi. Hồ Hoàn Kiếm hình thành (bản đồ- 1490)................. 612 
Hình 269. Bản đồ ghi địa danh các châu ngày trước........ 615 
Hình 270. Cấy lúa trên ruộng nước. Hình ảnh trên tờ giấy 
"cinq piastres” của Banque de l'Indochine, lưu hành đầu thế 
TJ NI A 616 
Hình 271. Hình ảnh về dân Đông Nam Á do Âu châu tưởng 
tượng lúc xưa như: - Người sống trên cây, Người đảo 
Andaman một chân, Người Đông Dương khi chết được buộc 
vao thân cây cho chim amibilcutedeiitistpu n mite 616 
Hinh 272. Hinh thé Bién Dóng vói các dóng báng thói Báng 
Đá. Theo ý kiến của một số nhà khảo cổ, dán cư của vùng 
Nanhai, Sunda sinh sống trong môi trường hàng hải....... 618 


828 


Hinh 273. Bờ bién xit ta lúc xưa phẳng phiu chia cắt bởi 
nhiều sông, hồ. Ngày nay vì nước dâng lên, bờ biển thành 
lomi chomi dor JOB slapudagsabrlsasenluagsffiefegtivsietlluyGkdáss6slykeesfi 619 
Hinh 274. Thuyét Buckminster Fuller vê hái lô phán tán dán 
cu. Khi nuóc bién dáng cao, tir Bién Dóng di dán di ra kháp 
noi theo các giai doan phát minh thuyén bé, buóm, xiém... 
anu ocu a dece LE MOM Occ 100010: M nM 621 
Hinh 275. Quan niệm truyền bá ngôn ngữ Đông Nam Á di 
khắp thế giới theo đường hàng hải, khói sự từ Biển Đông 
(Paul Rivet 1928). uario Un cde NAH SU RE I ME des 622 
Hinh 276. Trống đồng ghi dấu khắp nơi ở Đông Nam Á 
(Trống Đông Sơn, Viện Khảo cổ học, Hà Nội 1987, trang 


Hình 277. Bánh lái trên thuyền Quảng Châu với phần ghi 
chú "không phải của người Tàu" (China's Civilization, 


Arthur Cotterell & David Morgan, New York, 1975)........ 629 
Hình 278. Trang cụ kiểu bánh lái được gắn nơi lái các 
thuyền Đông Sơn (700 năm trước Công nguyén)............. 629 
Hinh 279. Thuyen buom Ai CÀp..iiieceetectecisksakoubt o xoxo os 631 
Hinh 280. Thuyền Việt Nam trang bị các loai buóm tứ giác 
DOOR utut Ebo ELE UAM iiL E EPOD E. 651 


Hinh 281. So sánh khá năng chay ngược gió của các loai 
buồm. Lưu ý các thuyền có Tây phuong thường chỉ chay 
xuôi gió. Buồm Việt Nam "fore and aft" giúp thuyền di sát 
45 dà so với tưng dio UOI TÚI saicaaiaipiaadaakaadigsisbiiasbusbuasid 633 


Hình 283. Kiến trúc thuyền ván khâu Việt Nam, có loại 
chuyên chó được 150 tán hàng hoá.............................- ---- 635 
Hình 284. Thuyền làm bằng nan tre và gỗ. Loại này có lái và 
cây xiếm mũi (thường gọi là lui-hạ) điều chỉnh được chiều 
Cr ————————————— 636 
Hinh 285. Trên: Thuyền Đông Son, ngoài 2 mái chèo (1) dé 
lái, còn có 2 trang cu như cây xiém (2) dùng chóng giat. Cột 
buóm (3) năm ở nửa phán thuyền phía trước................... 640 
Hinh 286. Bè ở Nam-Mỹ-Châu với hệ thống 9 cây xiếm và 
một buồm, có chiếc dùng hai buồm. So sánh với bè tre Việt 


JN G1 TÌ:;a2sjntaetrist2a0ø86e4bj10340A3a02a0g316a0ã355ck2stbsags3ssâsealisaaisptbablfsibs 641 
Hình 287. Bè Sầm Sơn Thanh Hóa với trang liệu tối đa 3 
čánb buom va 4 cây Vêm PP TN Esso NI VI Dn ia Uan erT 642 


829 


Ông Pierre Paris và nhiều hoc giá Âu My như đô đốc Páris, 
Joseph Needham... biết nhiều vé cổ hàng hải Việt Nam hơn 


chúng ta ngay nay rât ĐI ULa tissliddilosiaskesksitsrceinlleibabxsia 644 
Hinh 288. Các kiéu ghe thuyên Viêt Nam dáu thé ky 20 theo 
JUISPTÓ PONES a 645 


Hinh 290. Các loại chiến thuyền thời Hùng Vương, có chiếc 
trang liệu cột trụ để dựng buồm, có cả quân khuyển (thuyền 
khi nhì ké tr trên XHIT..atastviiidixdkcaàistadlisia3003003.sãsi8e 648 
Hình 291. Hình thuyền Taiki đóng theo kiểu thuyền người 
Cổ Việt (Quảng Châu) với 2 cây xiếm kiểu "phù bản”......650 
Hinh 292. Bìa sách in hinh ảnh chiếc bè Sầm Sơn. Kuno 
Knóbl muốn chứng minh rằng người Việt đã vượt Thái Bình 
Duong máy ngàn näm truóe day... ccciiiL-lALA4.420141624212ả44 651 


Bàn Tra Cứu 


Alexander Woodside, 40 

Alphonso Caso, 218, 397 

Altair Lamb, 197, 481 

Ấn Độ, 580, 581, 582 

An Dương Vương, 74, 414 

anh hùng văn hoá lớn nhất, 
407 

ảnh hưởng Khổng Mạnh, 39 

ảnh hưởng tai hại từ Hán 
học, 37 

Anthony Christie, 56, 355, 
398, 496 

Anthony Reid, 321, 439, 
440, 451, 516 

Aurousseau, 27, 432, 509 
ba phần tư bề mặt là biển 
cả, 25 

Bản chất Thường Tồn, 348 
bản địa, 13, 40, 45, 58, 69, 
202, 241, 249, 278, 290, 
291, 353, 377, 406, 429, 
436, 453, 455, 456, 458, 
459, 461, 462, 463, 466, 
471,472, 473, 475, 476, 


830 


4777, 480, 482, 498, 518, 
572, 593, 600, 624 

bản năng của loại dân 
nước, dân thuyền, 57, 239, 
496 

bánh lái vào thé kỷ thứ XII, 
416, 646 

bè khắp Thái Bình Dương, 
251 

bè mảng, 147, 148, 154, 
168, 174, 179, 449, 478, 
523, 537, 546, 561, 565, 
569, 627, 630, 637, 638, 
640 

bè ở Pê-ru bên kia Thái 
Bình Dương, 66 

Bezacier, 31, 50, 294, 423 

biéu tuong cüa nghé thuát 
Hàng hái, 294, 423 

binh thién ha, 57, 61, 491, 
497, 501 

Blue Book of Coastal 
Vessels South Vietnam, 
532 


Bơi lội, 109 

Bois et Bateaux du 
Vietnam, 34, 163 

Brian M. Fagan, 137, 138, 
442, 444 

Bruce Swanson, 28, 29, 
211, 247, 266, 386, 405, 
502 

Buc Tháy cüa ngành Thuy 
loi, 388 

Buckminster Fuller, 57, 
135, 137, 233, 234, 239, 
445, 496, 598, 599, 602, 
621 

buóm di truóc thói dai, 153 

C. G. F. Simkin, 262, 423 

C. P. Fitzgerald, 36, 51, 
332, 367, 368 

các vi trí khảo cổ tiêu biểu 
nhất, 293 

can đảm khi xuất dương, 
195 

Cao Thế Dung, 37, 100, 
408, 409, 413, 414, 460 
Carl Sauer, 32, 107, 129, 
446, 454, 473, 474, 528, 
602, 622, 623 

Carleton S. Coon, 252, 253 
Cattigara, 29, 104, 200, 
201, 203, 204, 206, 208, 
209, 210, 221, 297, 581, 
582, 584, 586, 587, 588, 
608 

Cây xiếm, 170, 173, 174, 
177, 255, 549, 556 

Cây Xiếm Thần, 545 
Chang Kwang-Chih, 383 
Charles A. Fisher, 70 
Charles F. Keyes, 39, 293, 
294, 623 


831 


Charles W. Koburger, Jr, 27 

cháu thó các dóng sóng 
lón, 21 

Chi có Hop chüng mà 
khóng có Diét chüng, 475 

Chia Khoá có thé Ở Ngay 
Trong Túi, 435 

Chikamouri, 50, 294, 423 

chinh phuc Thái Binh 
Duong, 134 

chính sách khón ngoan, 
351 

Chỗ đứng của Hải quân 
Việt Nam trong Quân sử, 
410 

Cho Khổng Tử được Yên 
nghỉ, 39 

chống với giông tố ngoài 
đại dương, 51 

Christian J. Buys & Sheli O. 
Smith, 153 

Cổ Loa, 72, 96, 414, 424, 
610 

Colonel G. E. Gerini, 29, 
203, 581 

Columbus, 176, 207, 208, 
209, 213, 230, 246, 274, 
281, 282, 307, 326, 359, 
360, 556, 586, 587, 639 

Constance Mary Turnbill, 
443 

Cradle of the East, 387, 
390 

cửa Khổng sân Trinh, 491 

Của Khổng, sân Trình, 13 

Cửu Long Giang và Toan 
Ánh, 94, 361, 362 

D. R. SarDesai, 49, 53, 99, 
424 

đá trầm tích có 16% nước, 


108 

Dác-tính Bàn dia, 480 

Dai Việt Sử-ký Toàn-thư, 
429 

Dân cư Hiếu hoà nhưng Bất 
hạnh, 243 

dân tộc cần có Hải quân 
mạnh, 420 

Dân Việt thời đồ đá, 248 

đánh cá, 59, 67, 83, 87, 
101, 107, 169, 337, 343, 
348, 349, 404, 407, 409, 
435, 498, 521, 529, 563, 
567, 608, 636, 637 

Đào Duy Anh, 94, 95, 348, 
429 

Đào Văn Dương, 21 

đấu tranh đậm đà màu-sắc 
thuỷ chiến, 409 

David G. Marr, 90, 472 

đè bẹp bão tố, 194 

đeo lông chim, 381 

đi trước kinh Panama, 389 

địa bàn có nhiều sông ngòi 
nhứt, 48 

Địa bàn Trung Nguyên, 23 

địa hình chỉ chít sông ngòi, 
403 

Dian H. Murray, 267, 566 

Dick Edgar Ibarra Grasso, 
167, 221, 297 

DNÁ, vùng Đất thuận-hảo, 
442 

Đỗ Hữu Vinh, 531 

Đỗ Thái Bình, 26, 27, 185, 
564, 566 

Đô thị Việt Nam cạnh Bờ 
Nước, 93 

Đỗ trọng Huề, 139 

Donald G. McCloud, 30 


832 


Donald Worster, 20 

dóng Bách Viét vé mién 
Biển và vẫn ở đất này, 518 
Đông Di, Nam Man, 515 
Đông Nam À là trung tâm 
truyền bá Văn minh, 233 
Đông Sơn, 309 

Đông Sơn trong Văn minh 
Nhân loại, 289 

Dóng-Son, 50, 213, 415, 
645 

Duncan Haws & Alex A. 
Hurst, 121 

Dương Quảng Hàm, 372 

Dương Tử, 390, 439, 471, 
474, 517, 575 

E. G. Pulleyblank, 440, 515 

E. P. Patanne, 58, 497 

Eden In The East, 595, 597, 
620 

Edward Thomas Williams, 
517 

Edwin Doran Jr, 153, 173, 
630, 631 

Esquisse d'une 
Ethnographie Naval des 
Peuples Annamites, 272, 
342, 643 

Frangois Edmond Pâris, 33, 
34 

Françoise Aubaile- 
Sallenave, 34, 634 

G. R. G. Worcester, 162, 
199, 200, 247, 256, 353, 
383, 532 

Garner Soule, 208 

George F. Carter, 132, 133, 
319, 320, 532 

George Windsor Earl, 195 

Gerald Cannon Hickey, 


125, 126 

ghe thuyén và hái-diéu 
quán quyt nhau, 294 

Giao Chi, 27, 212, 216, 
259, 260, 264, 273, 343, 
348, 362, 369, 396, 431, 
476, 500, 527, 581, 584, 
587 

góc ré bàn dia, 17, 477 

Góc Ré Triét Viét, 38, 249, 
378 

Gordon Speck, 209 
Graham Theorgood, 534 
Groslier, 12, 25, 425, 440, 
441, 452, 457, 479, 489 
Grousset, 353 

Gruvel, 67, 68 

Gunnar Thompson, 213, 
224, 226 

H. G. Wells, 30, 365 

Hải hành với Mây Gió và 
Tráng Sao, 133 

Hàng hái vién duong toàn 
cáu, 326 

Harold J. Wiens, 64, 230, 
256, 434, 594 

Helen B. Lamb, 49, 100, 
504 

Helen West, 69 

hiên ngang nhu hình ảnh 
của người thuỷ thủ, 13 
Hoà Bình, 11, 70 

Hoa Lư, 29, 85, 90, 96, 271, 
411, 421, 612 

Hoài Nam Tử, 27 

Hoài Nam Vuong Luu An, 
74 

Hoàng Sa, 571 

Hoàng Ván Chí, 248, 276 
Hói An, 29, 421, 608 


833 


Hội Khai Trí Tiến Đức, 309, 
523 

hồn "Nước” là quyền lực 
chính trị, 51 

Hùng Việt Sử ca, 370, 371, 
381 

Hùng Vương, 46, 50, 53, 
89, 92, 139, 213, 288, 313, 
329, 330, 345, 400, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 
419, 420, 423, 425, 527, 
605, 608, 646 

J. B. Piétri, 34, 65, 66, 130, 
563 

James Fisher, 110, 111 

James Hornell, 183, 184, 
251 

Jean Chesneaux, 49, 54, 62, 
194, 312, 340, 389, 501, 
527 

Jean Yves Claeys, 166, 167, 
636 

John King Fairbank, 594 

John Olsen, 444 

John Watson McCrindle, 
205, 585 

John White, 186, 187, 197, 
242 

Joseph Campbell, 228 

Joseph Needham, 23, 56, 
214, 216, 226, 227, 256, 
272, 365, 366, 370, 379, 
380, 421, 568, 644, 650 

Joseph Needham, Wang 
Ling & Lu Gwei Djen, 650 

Joseph R. Morgan & Mark 
J. Valencia, 97 

Junk Blue Book, 181, 246, 
523 

Kattigara, 203, 204, 205, 


207, 208, 581, 582, 584, 
585, 587 

Ké Cho, 203, 584, 607 

Keith Weller Taylor, 50, 51, 
88, 133, 138, 294, 344, 
374, 423, 424, 458, 513, 
514, 571, 601 

khác biệt giữa dân Trung 
Hoa và dân Việt cổ, 379 

khoang kín nước, 169 

khoảng trống lớn về hải-sử, 
36 

Khoảng Trống trong Lịch 
sử Biển, 35 

không biết chữ chiếm hơn 
95%, 44 

Không có thứ "thuỷ quân 
nước nâu, 400 

Khổng miếu, 492 

không một lần bàn đến 
Hàng hải, 43 

không nói gì đến biển cả, 
385 

Khổng Tử và nước Tàu, 211 

Kim Định, 37, 38, 249, 296, 
370, 371, 378, 381, 387, 
429, 462, 495, 503, 540 

Kuno Knóbl, 223, 313, 528, 
649, 650, 651 

kỳ công của người Việt, 
144, 210 

Lac Long Quán, 461, 464, 
571, 573, 576, 578 

Lac Vuong nhu Lac Long 
Quán goi là Vua Nuóc, 140 

Lái Bé Tự Động, 545 

lăng kính Hàng hải, 46 

làng thuỷ cơ, 94 

Làng xã Đông Sơn, 293 

Lãnh thổ Ôm Dài theo Bờ 


834 


Bién, 52 

Lão Tử, 484 

Laurence A. Schneider, 38, 
515 

Laurence J. Ma, 107, 603 

Lé Bá Tháo, 573, 590, 609 

Lé Dinh Thóng, 354, 412 

Lé Hüu Muc, 505 

Lê Nhâm Tuyết, 53 

Lê Quí Đôn, 405 

Lê Thành Khôi, 198 

Lê Văn Siêu, 244, 336, 380, 
381 

Lea E. Williams, 131, 132, 
474, 511 

lịch sử ghe thuyền, 141 

Liên tục của Phát-minh, 
189 

Linda Norene Shaffer, 159, 
160, 445, 602 

Ling Shun-Sheng, 639 

Linh Nam Trích Quái, 88 

Ló Tán, 37 

Long Bién, 500, 584, 610 

Louis Frederic, 166 

Louis Lecomte, 216 

Lúa Nước, 388 

lực lượng thuỷ này đã có 
sẵn, 409 

M.J. Ferrar, 204 

Ma Huan, 275 

Madeleine Colani, 31, 32, 
472, 573 

Madrolle, 202, 370, 426 

Magellan, 207, 208, 209, 
585, 586 

mái chèo, 12, 84, 102, 126, 
142, 154, 174, 179, 186, 
187, 189, 190, 213, 383, 
546, 630, 638, 640, 641, 


642, 644 

Mái chéo, 186, 559 

Mai Làn, 82 

Malacca, 340, 579 

Malcolm F. Farmer, 155, 
168, 169, 251, 252, 618, 
627, 632, 637 

Man's Conquest of the 
Pacific, 134, 135, 183, 525 

Marco Polo, 209, 585 

May-mán Hán hữu của 
ngành Hải-sử, 33 

Mién Bác Khai Nguyén, 
571, 573 

Mién Bác Khai-Nguyén, 21 

miền Nam sóng Duong Tử, 
354, 375 

miserable worm on land, 
386 

Môi trường Nước, 59, 412 

môi trường Sinh hoạt sớm 
sủa và thuận tiện nhất, 
443 

Mon-Annam, 237, 539 

Mỹ châu học, 231 

N. I. Vavlov, 73 

Nam Châu Di Vật Chí, 156, 
157, 632 

Nam Hoa Kinh, 227 

nám mó dá khói, 24 

Nam tién, 40, 132, 293, 
336, 474, 573 

nặng lo về đất liền, 386 

Nanhai trade, 28, 422 

Nền Văn minh Hoà Bình, 
31 

ngập dưới biển Thái Bình 
Dương, 123 

Ngô Sĩ Liên và các Sử thần 
đời Lê, 429 

835 


ngư nghiệp, 67, 79, 87, 
129, 242, 337, 349, 380, 
385, 389, 454, 528, 529, 
619, 620, 623 

ngư phủ Hà Tĩnh mình trần 
trụi, 65 

người đã cư trú trước hết 
ngoài bờ biển, 25 

người DNA phân tán các 
nơi, 135 

người Hà Lan tại Viễn 
Đông, 49 

Người Lính Đầu tiên, 401 

Người Vượn, 443 

Nguyễn đăng Thục, 292, 
320, 373, 374 

Nguyễn Đức Sách, 44 

Nguyễn Duy Chính, 394 

Nguyễn Gia Kiểng, 617 

Nguyễn Huyền Anh, 166, 
406 

Nguyễn khắc Ngữ, 430, 
450, 456, 463 

Nguyễn Khắc Ngữ, 45, 284, 
288, 289, 303, 414, 465, 
538 

nguyên lý cân bằng tàu 
thuyền, 170 

Nguyễn Phương, 429 

Nguyễn Quang Trọng, 595, 
596, 597, 604 

Nguyễn Văn Khôn, 71, 530 

Nguyễn Văn Tuấn, 597, 
620 

Nguyễn Việt An, 538, 544 

Nguyễn-khắc-Ngữ, 203 

nguyên-lai của người Trung 
Hoa, 362 

Nguyễn-Phương, 539 

nhà Nông Tiên tiến, 72 


nhám-lán là nguói Tàu, 28 

Nhiéu triéu sinh mang dá 
bi hy sinh, 23 

nhó qué huong dàm dà, 226 

Nho với Khổng đồng nghĩa, 
37 

Nhượng Tống, 429, 518, 
519 

Nhượng-Tống, 17, 519, 
527, 600 

Nicolas Tarling, 96, 115, 
522, 611 

Noel Peri, 532 

nơi Phát triển Hàng hải 
sớm nhất, 137 

núi đá vôi của vùng Hoà 
Bình, 331 

nước là vật chất duy nhất, 
108 

Nước và Tín ngưỡng, 91 

Oc Eo, 285, 307 

Orang Laut, 78, 162, 625 

Patrick Huyghe, 213 

Paul Isoart, 58, 59, 498 

Paul K. Benedict, 71, 118, 
291, 292, 316, 321, 470, 
513, 531, 533 

Paul Kirchhoff, 535 

Paul Mus, 56, 58, 226 

Paul R. Cheesman và Millie 
F. Cheesman, 282, 283 

Paul Tolstoy, 302, 303 

Pedro Bosch Gimpera, 222, 
306 

Peter Bellwood, 96, 115, 
133, 134, 135, 183, 427, 
525, 611 

Peter T. White, 117, 513 

Pham Cao Duong, 72, 290, 
388, 416, 424, 452 


836 


Pham Kim Vinh, 57, 481, 
496 

Pham Minh Huyén, 50, 52 

Pham Văn Son, 47, 74, 101, 
104, 161, 162, 273, 316, 
348, 369, 372, 373, 383, 
404, 410, 426, 539, 541 

Phan Huy Chú, 364 

Phan Ké Bính, 85, 341 

Phan Khoang, 265, 266, 
363, 426 

Phát triển tại chỗ của nền 
Văn minh, 435 

Phó Hién, 421, 606, 607, 
608 

phuong tién duóng thuy, 
25, 27, 145 

Pierre Paris, 34, 158, 167, 
187, 188, 218, 231, 272, 
342, 524, 548, 563, 569, 
626, 636, 643 

Pierre Yves Manguin, 164, 
254 

Ptolemy, 29, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 263, 
264, 581, 582, 583, 584, 
585, 587 

Quán Thuy nào truóc thói 
Hüng Vuong, 425 

Quóc hiéu Nuóc Ta, 374 

quyền tối cao của xứ sở đến 
từ biển khơi, 51 

Ray Huang, 471, 514 

Richard E. Leakey and 
Roger Lewin, 442 

Robert R. Newton, John 
Hopkins, 208 

Robert Temple, 155, 159, 
388, 632 

Robert von Heine-Geldern, 


223 

Ronald Provencher, 443, 
449, 458, 600 - 

Rồng Vuon dài Öm Lấy 
Bién, 97 

Samuel Baron, 95, 96, 611 

Science and Civilization of 
China, 157, 632, 650 

Sean McGrail and Eric 
Kentley, 164, 254, 635 

Sinh hoat các Tinh Duyén 
hải Bác Bộ, 593 

Sinh hoat nuóc, 19 

Solheim, 25, 32, 33, 58, 
117, 118, 119, 125, 147, 
193, 214, 215, 216, 251, 
287, 290, 291, 296, 355, 
390, 427, 446, 472, 473, 
523, 524, 525, 602, 621, 
622 

Stain Steiner, 51 

Stephen C. Jett, 41, 149, 
170, 172, 219, 229, 563, 
564, 628, 638 

Stephen Oppenheimer, 
595, 620 

Steven J. Hood, 39 

Sử nước ta rất "khó", 20 
Sử sách về Đông Nam Á 
xuất hiện rất trễ, 30 
Sumet Jumsal, 17, 42, 57, 
115, 123, 131, 234, 239, 
442, 445, 460, 490, 598, 
602 

suốt đời chỉ gắn chặt với 
lục địa, 28 

Suy thoái, 340 

T. Walter Wallbank, 22, 
358 

Ta Chí Dai Truóng, 604 


837 


Ta khóng phái là Tàu, 466 
Tai Ki, 223, 528, 639, 650 

Tập tục Dia phuong, 463 

Tàu thuyén Thay thé các 
Nấm Mồ Đá Khối, 23 

Tây bộ Thái Bình Dương, 42 

Tây Tiến, 573, 574 

Terry G. Jordan, Mona 
Domosh, Lester Rowntree, 
356 

Thái Ván Kiém, 339, 445 

Thái-Binh-Duong, 572, 586 

Tháng trám trong Hàng 
hải, 334 

The Birth of Vietnam, 52, 
294, 344, 423, 514, 571, 
601 

The Hoabinhian and After, 
124, 576 

The Origins of the 
Vietnamese People, 292, 
320, 374 

The Pacific navigators, 449 

thiếu thốn các kiến thức vé 
Hàng hải, 386 

thời Chiến quốc, 46, 161, 
227, 376, 475, 499 

thời đồ đá bắt đầu thu nhỏ, 
24 

Thomas Hodgkin, 139 

Thor Heyerdahl, 24, 564, 
565, 641 

Thuật-ngữ Hàng hải, 511 

thường xuyên đối đầu với 
sóng gió, 51 

Thuỷ chiến Mở đường Tự 
chủ, 405 

Thuỷ Mộ Quan, 74, 75 

Thuỷ quân Hùng Vương, 
413 


thuỷ quán tinh nhué, đã rửa 
duoc cái nhuc, 406 

thủy vật, 109 

thuyền chiến, 394, 410, 
413 

thuyền độc mộc, 12, 32, 78, 
111, 147, 150, 155, 219, 
251, 252, 269, 523, 618, 
619, 632 

thuyền ván khâu, 165, 635 

Tìm Severin, 226, 650, 651 

Tị nạn Việt từng xuyên 
dương, 227 

Tính cách Nhân bản, 190, 
643 

tinh thần tập đoàn của thuỷ 
thủ, 51 

Tỉnh thần Thượng võ, 99 

Tổ quốc Ăn Năn, 617 

Toan-Ánh, 52, 571, 613 

Trái đất là hành tinh độc 
nhất, 108 

trái nước, 108 

Trân Cao Lĩnh, 80, 81 

Trần Đại Sỹ, 432, 475 

Trần Đức Thanh-Sơn, 334, 
351 

Trần Ngọc Thêm, 92, 109, 
344, 350, 351, 354, 484, 
507 

Trần Quang Hải, 83, 84 

Trần Quốc Vượng, 72, 88, 
92, 95, 96, 138, 348, 407, 
412, 413, 435, 462, 540, 
609, 610 

Trần Trọng Kim, 16, 19, 37, 
47, 81, 200, 258, 268, 273, 
317, 337, 399, 431, 461, 
506 

Trần Văn Khê, 83 


838 


trí thức tiểu tu sản, 13 

Triệu Đà, 258, 259, 261, 
369, 395 

Triệu Đà là dân Việt, 259 

trọng bên tả, 381 

trống đồng Đông Sơn, 50, 
183, 294, 425 

trọng trách giữ an ninh 
"đường thuỷ”, 420 

Trung Hoa chỉ chiếm duyên 
hà, 23 

Trung Hoa hồi đó ở xa 
Duyên hải, 364 

trung tâm nông nghiệp, 73, 
108, 390, 391, 443 

Trung tâm nông nghiệp, 
389 

trung tâm văn hoá tiên 
khởi, 474 

truyện thần-thoại, 279, 
325, 344, 360, 362, 571 

Truyền-thống Thuỷ chiến, 
403 

Tsui-Mei Huang, 377, 474 

từ Sinh hoạt Biển đi vào, 
571 

Tương quan Hoa-Việt trong 
thời cổ, 359 

Vai trò của thuỷ-quân, 413 

Vạn Chấn, 156, 157, 632 

Vân Đồn, 29, 421, 608 

Vân Đồn, 584, 587 

văn hoá liên quan đến 
nước, 12 

Văn hoá Nước, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 33, 40, 45, 50, 
70, 115, 240, 241, 478 

Văn hoá Trung Hoa cổ bao 
nhiêu, 352 » 

Văn hoá Việt vẫn Ấn tàng, 


20 

Vàn Lang, 52, 433, 441, 
460, 466, 527, 608 

Văn minh độc lập hay phân 
tán, 281 

Văn minh Hoà Bình, 32, 
123, 148, 214, 251, 428, 
448, 458, 472, 493, 522, 
535, 623 

Văn minh Thực Vật, 445, 
601 

Vận tải thuỷ, 27, 232 

Vận tải Thuỷ, 25 

Văn Tân, 413, 414, 429 

vẽ mình, 62, 74, 88, 381 

Victor Croizat, 79, 400 

Victor Goloubew, 624 

Việt Lý Tố Nguyên, 381 

Việt Nam Tự điển, 106, 150, 
309, 523 

Việt Nho, 38 

Việt-Nam Tự điển, 189, 523 

Vincent Y. C. Shih, 266 

Voiliers d'Indochine, 34 

vòng cung Thái Bình 
Dương, 220 

Vũ Minh Giang Nguyễn 
Việt, 404, 405 

Vũ Nguyệt Minh, Lữ Đông 


839 


Hà, 592, 614 

Vua Rồng Lac, 88, 406, 407 

vùng châu thổ, 21, 49, 72, 
79, 96, 202, 232, 249, 287, 
343, 345, 406, 410, 439, 
446, 460, 561, 571, 603, 
610, 619 

Vương Kỳ Sơn, 192, 489, 
684 

vượt Thái Bình Dương, 222, 
224 

Wang Gungwu, 28, 102, 
103, 202, 203, 211, 212, 
217, 247, 259, 260, 265 

Werner Speiser, 363 

Wilheim G. Solheim II, 125, 
296 

William Henry Holmes, 228 

William J. Duiker, 514 

William Meacham, 77, 126, 
128, 241, 248, 407, 453, 
460, 522, 593, 617 

William Norton, 26, 47, 48, 
108 

Wolfram Eberhard, 23, 
365, 537 

xuyén Thái Binh Duong, 
221, 297, 649, 651 

Yves Lacoste, 89 


Tài liéu Tham khào 


Advanced Research Project Agency. Junk Blue Book: A 
Handbook of Junks of South Vietnam. Washington DC. 
1962. 

An, Zhimin. Regarding some Problems of the Liangzhu 
Culture. Kaogu, 1988(3). 

Anderson, Romola, Roger Charles Anderson. The Sailing 
Ship, Six Thousand Years of History. New York. 1963. 

Anthony, Christie. The Sea locked Lands, The diverse 
traditions of Southeast Asia. Trong The Dawn of 
Civilization. S. Piggott (ed.), London. 1961. 

Arnold, Channing và Frederick J. Tabor Frost. The 
American Egypt: A Record of Travel in Yucatan, New York 
& London. 1909. 

Aubaret, Gabriel. Histoire ét description de la Basse - 
Cochinchine Imprimerie Imperiale. 1863. 

Aurousseau, Léonard. La premiére conquéte chinoise des 
pays annamites (III Siècle avant notre ère). Bulletin de 
l'École Française d'Extréme Orient (BEFEO) Vol. XXXIII, 
Hanoi. 1923. 

Baron, Samuel. A Description of the Kingdom of Tonqeen. 
Trong A Collection of Voyages and Travels. ed. A. and W. 
Churchill, London. 1703-32, IV. 3. Abbe Richard,"Histoire 
naturelle, civile et politique du Tonquin", Paris. 1778. 1. 
28. 

Bellwood, Peter. Man's Conquest of the Pacific, The 
Prehistoric of Southeast Asia and Oceania. Oxford 
University Press. 1979. 

Bellwood, Peter. The Cambridge History of Southeast Asia, 
Vol. 1 From Early times to C 1800, edited by Nicholas 
Tarling, Cambridge University Press, 1992. 

Benedict, Paul K. Languages and Literature of Indochina. 
Far Eastern Quarterly. New York: Columbia University 
Press, 1947. Vol. 6. 

Benedict, Paul K. Austro Thai Language and Culture with a 


840 


Glossary of Roots. HRAF Press. 1975. 

Bezacier, Manuel, figs. 75-78. 104-5. 109-10. 113-15 

Binh nguyén Lóc. Nguón góc Má Lai cüa dán tóc Viét Nam, 
Viét tát NGMLCDTVN, Bách Bóc, Sài Gón. 1971. 

Blue Book of Coastal Vessels South Vietnam, Columbus, 
Ohio. 1967. 

Bộ Ngoại giao VNCH. The Origins of the Vietnamese 
People, trong Vietnam Culture Series No 10. 1960. 

Boorstin, Daniel. A History of Man's Search to Know His 
World and Himself. 1983. 

Bowyear, Thomas. Báo cáo gửi thống đốc Madras"Tập ky 
yếu của những người bạn Huế” - 1920. 

Brown, Dale (Editor). Southeast Asia: A Past Regained. 
Time-Life Books, Virginia. 1999. 

Buchanan, Keith. The Southeast Asian World, New York. 
1967. 

Büi tién Rüng. Shipyards in Viét Nam. The Vietnam Council 
on Foreign Relations. Saigon, 1970. 

Büi Ván Nguyén. Viét Nam Truyén C6 vói Triét ly Tinh 
thương. Hà Nội. 1991. 

Buttinger, Joseph. A Dragon Defiant: A Short History of 
Vietnam. New York. 1972. 

Buttinger, Joseph. Vietnam: A Political History. Frederick A. 
Praeder, Publishers, New York Washington. 1968. 

Buys, Christian J. & Sheli O. Smith."Chinese Batten Lug 
Sails", Mariner's Mirror, August 1980. 

Cady, John F. Southeast Asia: lts Historical Development. 
McGraw Hill. NewYork. 1964. 

Campbell, Joseph.,"Historical Atlas of World Mythology", 
San Francisco. 1983. 

Cao Thé Dung. Tự hào là người Việt Nam qua Chứng liệu 
Văn hoá Lich sử. Florida. 1989. 

Cao Thé Dung. Viét Nam Binh Sir Vó Dao. Arizona. 1993. 

Carter, George F. Chinese Contacts with America: Fu Sang 
Again. Anthropological Journal of Canada, Vol. 14, No. 1. 
1976. 


841 


Carter, George F. On Pre Columbian Discoveries of 
America, báo Anthrological Journal of Canada, Vol. 19, 
No. 2. 1981. 

Caso, Alphonso. Relations between the Old and the New 
World: A Note on Methodology. Tập san Congreso 
internacional de Americanista, Mexico City. 1962. 

Chappell, J. and N. J. Shackleton, Oxygen isotopes and Sea 
Level. Nature No. 324. 1966. 

Cheesman, Paul R. và Millie F. Cheesman, Ancient 
American Indians Their Origins, Civilizations & Old World 
Connections. Utah. 1991. 

Chesneaux, Jean. Contribution à l'histoire de la nation 
vietnamienne. Paris. 1955. Malcolm Salmon dich ra Anh 
ngữ: "The Vietnamese Nation - Contribution to a History 
by Jean Chesneaux", Sydney. 1966. 

Christie, Anthony. The diverse traditions of South East Asia. 
Trong cuón sách "The Dawn of Civilization", edited by 
Stuart Piggott, Thames and Hudson Limited, London 
1961. 

Cima, Ronald J. Vietnam: A Country Study (Area Handbook 
Series), US Government Printing Office, Washington D. C. 
1989. 

Ciochon, Russell. The Ape That Was. Natural History. 
November 1991. 

Claeys, Jean Yves Claeys. L'Annamite et la mer. 1942, 
Bulletins et travaux, instituit Indochinois pour l'étude de 
l'homme, 5. 

Clark, Grahame and Stuart Piggott. Prehistoric Societies. 
Penguin. 1970. 

Clarke, Hyde 1878 Les origines des langues, de la 
mythologie et de la civilisation de l'Amerique, dans 
l'ancien monde. (C.-R. Congres internat, des 
Americanizes, a vols. Nancy, 1875). 

Coedés, George. Histoire ancienne des états Hindouisés 
d'Extréme Orient. 1944. 

Colonel G. E. Gerini. Recherches on Ptolemy's Geography of 


842 


Eastern Asia. M. R. A. S., London. 1909. 

Coon, Carleton S. The Story of Man From the First Human 
to Primitive Culture and Beyond, New York. 1955. 

Cotterell, Arthur & David Morgan. China's Civilization. New 
York. 1975. 

Croizat, Victor. The Brown Water Navy, The River and 
Coastal War in Indo China and Vietnam. 1948-1972. 
Blanford Press. 1984. 

Cửu Long Giang và Toan Ánh. Miền Bác Khai nguyên. Sài 
Gón. 1969. 

Cüu Long Giang và Toan Ánh. Nguói Viét Dát Viét. Sài Gón. 
1967. 

Dewall, Magdalene von. Decorative Concepts and Stylistic 
Principles in the Bronze Art of Tien, sưu tập Early Chinese 
and its Possible Influence in the Pacific Basin, edited by 
Noel Barnard & Douglas Fraser, Vol. 2: Asia, Hongkong 
1974. 

Doran Jr., Edwin. The Origin of Leeboards. Tap chí 
Mariner's Mirror No 53. 1967. 

Doran Jr., Edwin. The Sailing Raft as a Great Tradition, suu 
tập Man Across the Sea: Problems of Pre Columbian 
Contacts, edited by Carol L. Riley. Austin. 1971. 

Doran Jr., Edwin. Wangka, Austronesian Canoe Origins. 
Texas A&M University Press. 1981. 

Duiker, William J. Historical Dictionary of Vietnam. The 
Scarecrow Press, Inc, New Jersey & London. 1989. 

Duong Quáng Hàm. Viét Nam Ván Hoc Sir Yéu. Trung tám 
Hoc liéu, Bó Giáo Duc. 1968. 

Đào Duy Anh. Việt Nam Văn hoá Sử cương, NXB Bốn 
Phương. 1961. 

Đào Văn Dương nói về "Cốt lõi của Văn hoá Việt”. Báo Việt 
Nam, San José, Tết Đinh Sửu. 1997. 

Đỗ Hữu Vinh. Từ Điển Thuật Ngữ Ngoại Thương và Hàng 
hải Anh Việt. Nhà Xuất bản Đại Học Quốc gia, TP Hồ Chí 
Minh, 2003. 

Đỗ Thái Bình. Đại dương và những Con Tàu. Phụ bản Báo 


843 


Khoa hoc Phó thóng. Sài gón tháng 4/1984. 

Đỗ Thái Bình. Trong Thé giới Tàu thuyền. Sài gòn. 1978. 

Đỗ trong Hué. Hương Trà, NXB Hoa lu, 1968. 

Đồng Hồng Hoàn, Trinh Minh Hiên. Thành NêLê, Đồ Sơn - 
Thời Asoka. Nhà XB Từ điển Bách khoa Hà Nội 2008. 

Earl, George Windsor. The Eastern Seas on Voyages and 
Adventures in the Indian Archipelago in 1832-33-34. 
London. 1837, Reprinted, Oxford University Press, 
London New York 1971. 

Eberhard, Wolfram. A History of China, Fourth Edition. 
University of California Press. 1977. 

Edwards, Clinton R. Pre-European Voyaging in the Pacific, 
trong suu táp"Early Chinese Art and its Possible influence 
in the Pacific Basin", Vol. 3. 1972. 

Eldridge, F. B. The Background of Eastern Sea Power. 
Melbourne. 1948. 

Environment and Culture During the Last Deglaciation, 
trong Proceedings of the American Philosophical Society 
Vol. 92. 1948. 

Fagan, Brian M. People of the Earth, An Introduction World 
Prehistory. Harper Collin Publishers, New York. 1992. 

Fairbank, John King. China, A New History. Harvard 
University Press. 1992. 

Fairgrieve, James. Geography and World Power. London. 
1921. 

Farmer, Malcolm F. Origin and Development of Water 
Craft, trong báo Anthropological Journal of Canada 7(2). 
1969. 

Ferrar, M.J. 2010. The maps of Claudius Ptolemy explained 
with a resolution of the place names including Cattigara. 
India Intra et Extra Ganggem - Sinea and Taprobane. 
http://www.cartographyunchained.com/cartographicalabst 
racts.html 

Fisher, Charles A. South East Asia, A Social, Economic and 
Political Geography, Charles A. Fisher, Great Britain, 
second edition. 1966. 


844 


Fisher, James. The Wonderful World, the Adventure of the 
Earth We Live On. USA. 1954. 

Fitzgerald, C. P. The Southern Expansion of the Chinese 
People: Southern Fields and Southern Ocean. Praeger 
Publishers, New York. 1972. 

François Edmond Pâris. Essai sur la construction navale des 
peuples extra européens. Nhà sách Arthur Bertrand: 
Paris. 1841-1843. 

Frederic, Louis. Encyclopaedia of Asian Civilizations, Vol. 9, 
1984, Paris. 

Fullerm, R. Buckminster and Kiyoshi Kuromiya. Critical 
Path. St. Martin's Press. New York. 1981. 

Fullerm, R. Buckminster. 'Fluid Geography', in The 
Buckminster Fuller Reader, (Ed. James Meller). London: 
Pelican Books. 1972. 

Funk & Wagnalls New Encyclopedia, Vol. 23, New York. 
1992, 

Gimpera, Pedro Bosch. Paralelos Transpacificos de las atas 
culturas americanas y su cronologia. Anales de 
Anthropologia 7, trang 43-89. Mexico. 1970. 

Goloubew, Victor. L' Age Du Bronze Au Tonkin Et Dans Le 
Nord-Annam. Trong Bull. de l'Ecole Franc. d'Extréme 
Orient. 1929, t. 29. Le Tambour Metallique De Hoang Ha. 
1940, t. 40. 

Grasso, Dick Edgar Ibarra. America en la Prehistoria 
Mundial. Buenos Aires. 1982. 

Gribbin, John. Coming Soon: Another Ice Age, Scientists 
Tell Why. Science Digest, Dec 1982: 73-75. 

Groslier, Bernard Philippe. The Art of Indochina, bàn dich 
Bản dich Anh Ngữ của George Lawrence, Crown 
Publishers, inc., New York. 1962. 

Grousset, René. The Rise and Splendour of the Chinese 
Empire. Barnes & Noble, Inc. 1992. 

Gruvel, Abel. Péche dans la Préhistoire dans l'Antiquité et 
chez les peuples primitifs, Paris. 1928. 

Gungwu, Wang. The Nanhai Trade - A Study of the Early 


845 


History of the Chinese Trade in the South China Sea. 
Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society, 
Kuala Lumpur. 1959. 

Haasum, Sibylla. Viking atidens segling och navigation. 
1974, tài liéu trong North European Archaeology 4: 61-71, 
University of Stockholm; Ole Crumlin Petersen. The ships 
of the Vikings. Trong suu táp"The Vikings", Proceedings 
of the Symposium of the Faculty of Arts of Uppsala 
University, June 6-9, 1977 và Ole Crumlin Petersen. 
Viking Shipbuilding and Seamanship, báo cáo 
"Proceedings of the Eighth Viking Congress", Arhus, 24- 
31 August 1977. 

Hall, D. G. E. A History of South East Asia, Fourth Edition. 
London 1981. 

Haws, Duncan và Alex A. Hurst. The Maritime History of 
the World. Teredo Books LTD. Brighton, Sussex. 1985, 
trang 18, tiéu muc 2634 B. C. 

Heine-Geldern, R. 1937,"L'art prébouddhique de la Chine et 
de l'Asie du sud-est et son influence en Oceanie". Revue 
des Arts Asiatiques 11:177-206. 1966,"A note on relations 
between the art styles of the Maori and of ancient China". 
Tap chí WBKL- Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und 
Linguistik 15. 

Heine-Geldern, Robert von. Across the Pacific, Ronald 
Press: New York. 1952, 

Heine-Geldern, Robert von. Asiatische und 
mesoamerikanische Hochkulturen [Asiatic and 
Mesoamerican Advanced Civilizations] trong Festschrift 
für Ad. E. Jensen, edited by Eike Haberland, Meinhard 
Schuster, and Helmut Straube. 1:173-191, Klaus Renner: 
Munich. 1964. 

Heine-Geldern, Robert von. Significant parallels in the 
symbolic arts of Southern Asia and Middle America, 1951. 
Trong "The Civilizations of Ancient America; Selected 
Papers of the 29th international Congress of 
Americanists" (New York. 1949), edited by Sol Tax, pages 


846 


299-309, University of Chicago Press: Chicago. 

Heine-Geldern, Robert. American Metallurgy and the Old 
World, sưu tập Early Chinese Art and its Possible 
Influence in the Pacific Basin, Vol. 3. Taiwan, 1972. 

Hendrickson, Robert. Ocean Almanac, Doubleday & 
Company, Inc., New York. 1984. 

Herrmann A. "Ein Alter Seeverkehr zw. Abessinien u. Süd- 
China bis zum Beginn unserer Zeitre-chnung", ZGEB, 
Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde (Berlin) 1913, 553. 

Hertz, Solange (translated into English). Rhode of Viét 
Nam, The Travels and Missions of Father Alexander de 
Rhodes in China and Other Kingdoms of the Orient. The 
Newman Press, Wesminster, Mariland. 1966. 

Heyerdahl, Thor. Early Man and the Ocean, A search for the 
Beginnings of Navigation and Seaborne Civilization. 
Double Day &Company, Inc; New York. 1979. 

Hickey, Gerald Cannon. Sons of the Mountain, Ethnohistory 
of the Vietnamese Central Highlands to 1954, Yale 
University Press. 1982. 

Ho, Ping-ti. Cradle of the East. Hongkong. 1975. 

Hoàng Ván Chí. From Colonialism to Communism, a Case 
History of North Vietnam. Frederich, Praeger Publisher, 
New York & London. 1964. 

Hodgkin, Thomas. Vietnam: The Revolutionary Path, St 
Martin's Press, New York. 1981. 

Hội Khai Trí Tiến Đức. Việt Nam Tự điển. Hà Nội những 
năm 1931-1937. 

Holmes, William Henry. Bearing of Archeological Evidence 
on the Place of Origin and on the Question of the unity or 
Plurality of the American Race. Báo American 
Anthropologist 14. 1912. 

Hood, Steven J. Dragon Entangled, Indochina and the 
China-Vietnam War. M. E. Sharpe Inc., New York, 
London. 1992. 

Hornell, James. Water Transport: Origins and Early 
Evolution. Cambridge. 1946. 


847 


Huang, Ray. China: A Macrohistory, New York. 1988. 

Huang, Tsui-Mei. Liangzhu - a late Neolithic jade-yielding 
culture in southeastern coastal China. Báo Antiquity 
Volume: 66 Number: 250, trang 75-83, Antiquity 
Publications Ltd. 1992. 

Huard, Pierre et Maurice Durand. Connaissance du 
VietNam. École Francaise d' Extréme Orient, Hanoi. 1954. 

Huyghe, Patrick. Columbus Was Last. New York. 1992. 

Irwin, Geofrey, Brickler, Simon and Quirke, Philip.Pacific 
Voyaging by Canoe and Computer. Antiquity 64 (242). 
1990. 

Isoart, Paul. Le Phénoméne national vietnamien: De 
l'indépendance unitaire à l'indépendance fractioné. Paris. 
1961. 

Jeramy, N. C. S. Davidson 1975. Recent Archaeological 
Activity in Viet Nam. Journal of the Hong Kong 
Archaeological Society 6:80-99. 

Jett, Stephen C. Diffusion versus Independent Development. 
Trong Man Across the Ocean. Caroll Riley et al., editors. 
Austin. 1971. 

Jett, Stephen C. Malaysia and Tropical America: Some 
Racial, Cultural, and Ethnobotanical Comparaisons, báo 
cáo Proceedings of the 37th international Congress of 
Americanists, Argentina 1966, 4. 

Jett, Stephen C. Man Across the Sea Problems of Pre 
Columbian Contacts. Austin (USA) và London (England). 
1971. 

Johnstone, Paul. Sean McGrail. The Sea Craft of Prehistory. 
Routledge, London and New York. 1988. 

Jones, R. East of Wallace's line: Issue and Problems in the 
Colonisation of the Australian Continent. Trong The 
Human Revolution: Behavioural and Biological 
Perspectives on the Origins of Modern Humans, ed. P. 
Mellars and C. B. Stringer. Edinburgh University Press, 
1989. 

Jordan, G. Terry, Mona Domosh, Lester Rowntree. The 


848 


Human Mosaic, A Thematic Introduction to Cultural 
Geography, 7th Edition. Longman, New York. 1997. 

Journal of Transactions of the Victoria Institute 40. 1908. 

jumsai, Sumet. Naga: Cultural Origins in Siam and the West 
Pacific. Singapore, Oxford University Press. 1988. 

Keyes, Charles F. The Golden Peninsula, Culture and 
Adaptation in Mainland Southeast Asia. Macmillan 
Publishing Co., Inc. New York. 1977. 

Kim Định. Triết Lý Cái Dinh, Chương VIII Việt Triết Giang. 

Kim Định. Gốc Rễ Triết Việt. An Việt Houston. 1990. 

Kim Định. Hùng Việt Sử ca. Sài Gòn. 1984. 

Kim Định. Việt Lý Tố Nguyên. Trong Tủ Sách Dũng Lạc. 

Kirchhoff, Paul. Diffusion of a great Religious System from 
India to Mexico. Báo cáo XXXV Congresso internacional 
de Americanista: Mexico 1962. 

Knóbl, Kuno. Tai Ki, Journey to the Point of No Return. Bán 
dich do Rita và Robert Kimber. Little, Brown and 
Company. Boston. 1976. 

Koburger, Jr. Charles W. The French Navy in Indochina, 
Riverine and Coastal Forces. 1945-54. Praeder, New York. 
1991. 

Kwang-Chih Chang. Chinese Prehistory in Pacific 
Perpective: Some Hypotheses and Problems. 1959, 
Harvard Journal of Asiatic Studies 22. 

Kwang-Chih, Chang. A Working Hypothesis for the Early 
Cultural History of South China. Academia Sinica Institute 
of Ethnology, No. 7. 1959. 

Lamb, Altair. The Mandarin Road to Old Hué. London. 

1970. 

Lamb, Helen B. Vietnam's Will to Live Resistance to Foreign 
Aggression from Early Times Through the Nineteenth 
Century. Monthly Review Press, New York and London. 
1972. 

Lê Bá Thảo. Việt Nam - Lãnh thổ và các Vùng Địa Ly. Nhà 
Xuất bản Thế giới, Hà Nội. 1995. 

Lê Đình Thông. La Marine vietnamienne avant l'Arrivée des 


849 


Frangais. Trong cuón sách "Marin et Océan III". Paris 
1992. 

Lé Dinh Thóng. Stratégie et Science du Combat sur l'Eau au 
Vietnam avant l'Arrivée des Frangais. Trong cuón sách 
"L'évolution de la Pensée Navale II", Paris. 1992. 

Lê Hữu Mục. Văn Hoá Nước, trong Việt Nam Văn Hoá và 
Môi Trường Chủ biên Lê Hữu Mục - Thái Công Tụng. Viện 
Việt Học. California USA.2012. Trang 37-46. 

Lê Nhâm Tuyết, Một số phong tục thời Hùng Vương qua 
những hình ảnh trên trống đồng, Tạp chí Khảo cổ số 14. 
1974. 

Lê Quí Đôn. Vân Đài Loại Ngữ. Phạm Vũ, Lê Hiền dịch và 
chú giải. Sài Gòn, 1973. 

Lê Thành Khôi. Le Viet Nam: Histoire et Civilization, Paris. 
1955. 

Lê Văn Siêu. Văn minh Việt Nam. Sài gòn. 1964. 

Lê Văn Siêu. Việt Nam Văn minh sử. Sống Mới xuất bản 
1983. 

Leakey, Richard E. and Roger Lewin. Origins: The 
Emergence and Evolution of Our Species and Its Possible 
Future. MacDonald and Jane's, London. 1977. 

Lecomte, Louis. Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la 
Chine. Anisson, Paris. 1696. 

Lich Ván hoá Viét Nam. 1988. 

Liu, Meirong. Addressing the Mental Health Problems of 
Chinese International College Students in the United 
States. 
www .journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/a 
rticle/.../205. 2009. 

Lỗ Tán Toàn tập. Thượng Hải. 1948, trang 26. Cao Thé 
Dung dẫn lại trong Tự hào là người Việt Nam qua Chứng 
liệu. 

Lướt Sóng, Đặc san Kỷ Niệm Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. 
San José. 1983. 

Ma Huan Ying Yai Sheng Lan "The Overall Survey of the 
Ocean's Shores [1433], Cambridge University Press. 


850 


1970. 

Ma, Laurence J. Cultural Diversity; trong cuón sách 
"Southeast Asia, Ream of Contrasts"; edited by Ashok K. 
Dutt, Westview Press, Colorado. 1985. 

Madrolle, Claudius. Le Tonkin ancien. Ecole francaise 
d'Extréme-Orient, 1937.Series: BEFEO. 37.2, 1937, 
Edwards, Clinton R. New World perpectives on pre- 
European voyaging in the Pacific, suu táp Early Chinese 
Art and its Possible influence in the Pacific Basin, Vol. 3, 
edited by Noel Bernard, New York. 1969. 

Mai Lán bién kháo. Qué huong Bón ngàn Nám, Thuy quán 
Hải quân các thời xa xưa. Luót Sóng Xuân Mậu Dần. San 
José. 1998, trang 105-121. 

Manguin, Pierre Yves. Sewn Plank Craft of South East Asia, 
trong sưu tập Sewn Plank Boats, tổng kết các phúc trình 
của Hội nghị khảo cổ và nhân chủng ở Greenwich tháng 
12. 1984, edited by Sean McGrail and Eric Kentley, 
Greenwich. 1985. 

Marshall, Michael. Neanderthals were Ancient Mariners/ 
Báo New Scientist, 29 February 2012 

Marr. David G. Vietnam, World Bibliographical Series, Vol 
147. Clio Press, England. 1992. 

McCloud, Donald G. Southeast Asia, Tradition and 
Modernity in the Contemporary World. Westview Press, 
Boulder. 1995. 

McCrindle, John Watson (first printed 1884), revised by 
Ramchandra Jain. MacCrindle's Ancient India as 
described by Ptolemy. New Delhi. 1984. 

McGrindle, J. W. Ancient India as Described by Ptolemy. 
New Delhi, First Reprint. 1885. 

Meacham, William. On the improbability of Austronesian 
origins in South China, dáng trong Tập san Asian 
Perspectives, quyén 25, nám 1984. 

Meacham, William. Origins and Development of the Yüeh 
Coastal Neolithic: A Microcosm of Culture Change on the 
Mainland of East Asia, sưu tập "The Origins of Chinese 


851 


Civilization", edited by David N. Keightley. London. 1983. 

Menghin, Oswald. Relaciones transpacificas de America 
Precolombina.Báo Runa 10 (1-2). 1967. 

Morgan, Joseph R. & Mark J. Valencia. Atlas for Marine 
Policy in Southern Asian Seas, University of California 
Press. 1983. 

Morice, Adrien Gabriel 

Hyde Clarke. Les Origines des langues, de la mythologie et 
de la civilisation de l'Amerique dans l'ancient monde, 
Compte-Rendu de La Seconde Session, Luxembourg-1877 
by International Congress of Americanists.Luxemburg, 
1877), 1:158-167. 

Murray, Dian H. Pirates of the South China Coast. 1790- 
1810, Stanford University Press. 1987. 

Mus, Paul. Vietnam: Sociologie d'une guerre. Paris. 1950. 

N. i. Vavlov. The Origin, Variation, immunity, and Breeding 
of Cultivated Plants (translated from the Russian by K. S. 
Chester). Chronica Botanica, Vol. 13, Nos. 1-6. 1949/50. 

Needham, Joseph, Wang Ling & Lu Gwei Djen. Science and 
Civilization of China" Vol. 4. Cambridge. 1971. Part III: 
Civil Engineering and Nautics. Viét tát Joseph Needham 
SCC. Vol.4. 

Needham, Joseph. Science and Civilisation in China, Vol. 1, 
Introductory Orientations. Cambridge. 1954, trang 89. 
Viét tát Joseph Needham SCC. Vol.1. 

Nejad, Shahab Setudeh. Cultural and Cosmological Impact 
of Sasanian Civilization in Vietnam and Peninsular Areas 
of Southeast Asia. Trong báo"Asian Culture, Asian Pacific 
Culture Quarterly", Vol. XXIV, No. 4, Winter 1996. 

Newton Robert R., John Hopkins. The Crime of Claudius 
Ptolemy. University Press, Maryland, USA. 1977. 

Ngô Sĩ Liên và các Sử thần đời Lê. Dai Việt Sử ký Toàn thu 
Ngoại kỷ. Bản dịch của Mạc Bảo Thần Nhượng Tống. 
1944. Đại Nam, California in lại, thập niên 1990. 

Ngô Thì Sĩ. Việt Sử Tiêu Án. Bản dịch của Hội Văn hoá châu 
Á. Sài Gòn. 1960. 


852 


Nguyễn Đăng Thuc. The Origins of the Vietnamese People. 
Vietnam Culture Series No 10, Bó Ngoai giao VNCH, 
Saigon 1960. 

Nguyễn Đức Sách. Kinh Việt, Sứ điệp Hanh phúc của Văn 
hoá Việt. Nhà xuất bản Hoa Tiên Rồng Brisbane Australia. 
1993, Lời Mở. 

Nguyễn Duy Chính. Chiến Lược Biển Đông, Báo Thời Luận, 
số cuối năm 1995. 

Nguyễn Gia Kiểng. Tổ quốc Ăn Năn. Paris, 2001. 

Nguyễn Huyền Anh. Việt Nam danh nhân từ điển, Nhà XB 
Zieleks Co., Texas. 1981. 

Nguyễn Khắc Ngữ. Mỹ thuật Cổ truyền Việt Nam, Montreal 
1961.. 

Nguyễn Khắc Ngữ. Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam. Nghiên 
Cứu Sử Địa, Montréal. 1985. 

Nguyễn Khắc Kham."Characteristics of Vietnamese 
Culture” American Friends of Vietnam. 1960. 

Nguyễn Quang Trọng.Về Nguồn gốc Dân tộc Việt Nam và 
Địa đàng phương Đông của Oppenheimer. Hợp Lưu 64. 01 
Sept. 2002. 

Nguyễn Văn Khôn. Tự điển Anh Việt. Nhà Xuất bản Khai 
Trí, Saigon. 1952. 

Nguyễn Văn Tuấn. Nhân đọc "Eden In The East: Đặt Lại 
Vấn đề Nguồn Gốc Dân tộc và Văn Minh Việt Nam. báo 
Thế Kỷ 21, số tháng 12 năm 2001, nam California. 

Nguyễn Việt An. Ngôn ngữ Việt và Ngôn ngữ Việt Cộng. Báo 
SàiGòn Nhỏ, Giai phẩm Xuân Mậu Dần 1998. 

Nguyễn khắc Ngữ. Bồ đào Nha, Tây ban Nha và Hoà Lan 
giao tiếp với Đại Việt. Montréal. 1988. 

Nguyễn Phương. Việt Nam thời Khai sinh, Huế. 1965. 

Norman, Chester. The Hoabinhian and After: Subsistence 
Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene 
and Early Periods. Báo World Archaeology 2, No. 3. 1971, 
trang 300-320. 

Norton, William. Human Geography - Oxford University 
Press, Ontario, Canada. 1995. 


853 


Olsen, John. Southeast Asia: A Past Regained. Time-Life 
Books, Virginia. 1995, trang 16-17. 

Oppenheimer, Stephen. Eden in the East: the Drowned 
Continent of Southeast Asia. Nhà xuất bản Phoenix, 
London. 1998. 

Oppenheimer, Stephen. Journey of Mankind. 
http://www.bradshawfoundation.com/journey/ 

Páris, Frangois Edmond. Souvenirs de Marine: Collection de 
Plans ou Dessins de Navires et de Bateaux Anciens et 
Modernes existants ou disparus. 1882. Tập sách gồm có 6 
vols. do nhà sách Gauthier Villars, Paris phát hành trong 
những năm 1882, 1908. 

Paris, Pierre. Esquisse d'une Ethnographie Naval des 
Peuples Annamites. Rotterdam, Holland. 1955, trang 40- 
41. Le Bulletin des Amis du Vieux Hué no. 14, Octobre 
Décembre 1942 in nguyén cá cuón sách này. 

Paris, Pierre. L'Amérique pré-colombienne et l'Asie 
méridionale. Dáng tái trén hai só Bulletin de la Société 
des Etudes Indochinoises 17(2), trang 1-36; 18(1), trang1- 
25 [Hanoi], hai nàm 1942 1943. 

Patanne, E. P. The Philippines in the World of Southeast 
Asia A Cultural History. Quezon City, Philippines. 1972. 

Peri, Noel. Bulletin de l'école francaise d'Extréme Orient, 
Hanoi, t. XIX. 1919. 

Pham Cao Duong. Lich sir dán tóc Viét Nam, quyén 1, 
Truyén thóng Viét, Hoa Ky. 1987. 

Pham Kim Vinh. The Vietnamese Culture, An Introduction. 
USA. 1994. 

Pham Minh Huyén, Nguyén Ván Huyén, Trinh Sinh. Tróng 
Đông Son. Viện Khảo cổ Học, Hà Nội. 1987. 

Phạm Văn Sơn. Quân Lực Việt Nam chống Bắc Xâm và Nam 
Tiến, Quyển II, Bộ TTM/ QLVNCH. 1969. Trung tâm Văn 
Khố Quân Đội VNCH in lại năm 1972. 

Phạm Văn Sơn. Quân lực Việt Nam Dưới các Triều Đại 
Phong Kiến. Bộ TTM/ QLVNCH. 1968. 

Phạm Văn Sơn. Việt Sử Toàn Thư, Sài Gòn. 1960. 


854 


Pham Việt Tuyên. Tâm hồn người Việt Nam qua thi ca 
truyền khẩu bình dân Việt Nam trong Đệ Ngũ Thiên kỷ, 
Chủ biên: Vương Kỳ Sơn, USA, 1994, tr. 51. 

Walter Buehr. Ships and Life at Sea, From Galley to 
Turbine, New York, Charles Scribner's Sons, 1953 

Phan Huy Chú. Lich triều Hiến chương Loại chí. 1819: Bản 
phiên dịch, Tập Một: Dư Địa Chí Nhân vật Chí, Quan Chức 
Chí, Hà Nội. 1992. 

Phan Kế Bính. Việt Nam Phong tục. Nhà xuất bản Sống Mới, 
AR, in lại 1983. 

Phan Khoang. Trung Quốc Sử Cương. Hồng Phát Chợ Lớn 
1958. In lại Đại Nam, California. 1985. 

Phan Khoang. Việt Sử Xứ Đàng Trong 1558-1777. Sài Gòn, 
1967. 

Piétri, J. B. Voiliers d'indochine, Saigon. 1949. 

Provencher, Ronald. Mainland Southeast Asia: A 
Anthropological Perspective. Goodyear Publishing 
Company, California 4/ 1975. 

Pulleyblank, E. G. The Chinese and Their Neighbors in 
Prehistoric and Early Historic Times, trong "The Origins 
of Chinese Civilisation", edited by David N. Keightley", 
University of California Press, Berkley. 1983. 

Rafique, Ali Jairazbhoy. Old World Origins of American 
Civilization, Vol. 1, New Jersey & London 1974. 

Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce 
1540-1680, Volume One: The Lands Below the Winds. 
Yale University Press. 1988. 

Rey, Capitaine. De Bordeaux à Hué au temps de S. M. Gia - 
Long. B. E. I. tháng 1-3-42. 

Rivet, Paul. A propos du mot "sampan. Journal de la société 
des americanistes de Paris. 12. 1920. 

Rivet, Paul. Sumerien et Océanien, Collection Linguistique, 
publiée par la Société de la linguistique de Paris 24, Paris. 
1929. 

Room, Adrian. Places Names of the World. New Jersey. 
1974. 


855 


Sallenave, Frangoise Aubaile. Bois et Bateaux du Viétnam. 
Paris. 1987. 

SarDesai, D. R. Viet Nam & The Struggle for National 
identity, Westview Press. Colorado. 1992. 

Sauer, Carl. Agricultural Origins and Dispersals. American 
Geographical Society. New York. 1952. 

Sauer, Carl. Environment and Culture During the Last 
Deglaciation, trong Proceedings of the American 
Philosophical Society Vol. 92. 1. 1948. 

Schneider, Laurence A., Ku Chieh-kang and China's New 
History, Nationalism and the Quest for Alternative 
Traditions, University of California Press. 1971. 

Severin, Tim. The China Voyage Across the Pacific by 
Bamboo Raft, Addison- Wesley Publishing Company, July 
1995. 

Shaffer, Linda Norene. Maritime Southeast Asia to 1500, 
USA. 1996. 

Shao, Paul. The Origin of Ancient American Cultures. Iowa 
State University Press. 1983. 

Shih, Vincent Y. C. The Taiping ideology, its Sources, 
interpretations and influences. 1967. 

Shun-Sheng, Ling. Formosan Sea going Raft and its Origin 
in Ancient China in Bulletin of the institute of Ethnology, 
Academia Sinica. Taipei). 1956. 

Simkin, C. G. F. Traditional Trade of Asia. Oxford University 
Press, London. 1968. 

Singer, S. Fred. The Ocean in Human Affairs. New York. 
1990. 

Smith, Grafton Elliot. Elephants and Ethnologists: Asiatic 
Origines of the Maya Ruins. London & New York. 1924. 

Solheim II, Wilheim G. An Earlier Agricultural Revolution, 
trong Scientific American 226. 4. 1972. 

Solheim II, Wilheim G. New Light on a Forgotten Past. 
National Geographic, Vol 139, No 3. March 1971. 

Solheim II, Wilheim G. Reworking Southeast Asian 
Prehistory. Paideuma. 15: 125-139. 1969. 


856 


Solheim II, Wilheim G. World Ethnographic Sample, A 
Possible Historical Explanation. Báo American 
Anthropologist 70. 1968. 

Solheim II, Wilheim G. Reworking Southeast Asian 
Prehistory, Paideuma. 15: 125-139) 1969. 

Sorensen, Per. Kettledrums of Heger Type I: Some 
Observations, in Southeast Asian Archaeology 1986. 
Wieger, Léon. Texte Historique. Vol. 1. Imprimerie de la 
Mission Catholique, Ho-Chien-Fu [China]. 1903, trang 15- 
16. 

Soule, Garner. Christopher Columbus - On the Green Sea of 
Darkness. U. S. A. 1988. 

Speck, Gordon. Myth and New World Explorations. 
Washington. 1979. 

Speiser, Werner Chine. Esprit et Société. Albin Michel. 
1963. 

Steiner, Stain. Fusang, Chinese Who Build America. New 
York. 1979. 

Swanson, Bruce. Eighth Voyage of the Dragon - History of 
China's Quest for Sea Power". Naval Institute Press, 
Annapolis. 1982. 

Ta Chí Đại Trường, Tham gia đối thoai sử hoc, Văn Hoc, 
Westminster CA, USA. 2004. 

Taboulet, Georges. La geste francaise en Indochine Vol. 1. 
Paris. 1955). 

Tài liệu của V. I. Antoshchenko (Tap chí Xưa và Nay.). 

Tarling, Nicolas. The Cambridge History of Southeast Asia”, 
Vol. 1 From Early times to C 1800. Cambridge University 
Press. 1992. 

Taylor, Keith Weller. Madagascar in the Ancient Malayo 
Polynesian Myth. 1976: 30, 45-46, in "Explorations in 
Early Southeast Asian History: The Origins of southeast 
Asian Statecraft" Hall, Kenneth, and John K. Whitmore, 
eds. 1976. Ann Arbor: University of Michigan, Center for 
South and Southeast Asian Studies. 

Taylor, Keith Weller. The Birth of Vietnam, University of 


857 


California Press. 1983. 

Taylor, Keith Weller. The Early Kingdoms. 1992. Pp. 137- 
182 in The Cambridge History of Southeast Asia. Vol. 1, 
From Early Times to c.1800. Edited by Nicholas Tarling. 

Temple, Robert. The Genius of China, 3,000 years of 
Science, Discovery and Invention" xuất bản ở New York. 
1986. 

Thái Văn Kiểm. Những đặc điểm của nền Văn minh Việt 
Nam. Trong Tuyển Tập Ngôn ngữ Văn tự Việt Nam. Báo 
Dòng Việt. San José. 1993. 

Thái Văn Kiểm. Đất Việt Trời Nam. Xuất bản ngày 22-08- 
1960. Sàigòn. 

Thanh thư về tàu thuyền Cận duyên Miền Nam Việt Nam. 
Columbus, Ohio, 1967. 

The Pacific navigators' debt to the ancient seafarers of 
Asia,, trong The Changing Pacific, edited by Neil Gunson, 
Oxford University Press. 1979. 

Funk & Wagnalls New Encyclopedia: Eratosthene (276-196 
B. C.) 

Theorgood, Graham (edited). Linguistic of the Sino Tibetan 
Area The State of the Art. Australia, 1985. 

Thompson, Gunnar. Nu-Sun, Asian-American Voyages 500 
B. C. Fresno. 1989. 

Thompson, J. Eric S. Canoes and Navigation of the Maya 
and their Neighbors, Jour. Royal Anthropol. inst.. 1950, 
No. 79. 

Thuy Khê. Nhà thơ Viên Linh nói vé"Thuy Mộ Quan". Hồn 
Việt Vol. 17, No. 107, August 1992. 

Tolstoy, Paul. Cultural Parallels Between Southeast Asia 
and Mesoamerica in the Manufacture of Bark Cloth. 
Trong Transactions of the New York Academy of Sciences 
Vol. 25. April 1963, trang 646-662. 

Trán Cao Linh. Viét Nam qué huong muón thuó, My 
Country Forever. France. 1984. 

Trần Đức Thanh Sơn. Hướng Biển. Báo Tuổi Trẻ. Số Xuân 
2011. 


858 


http://tuoitre.vn/TetOnline201 1/Du-Xuan/421806/Huong- 
bien.html. 

Trán Ngoc Thém, Tim vé bán sác ván hoá Viét Nam, nxb 
Thành phố Hồ Chí Minh, in lần thứ ba, 2001 

Trán Ngoc Thém, Nuóc, Ván hóa và Hói nháp. Trong cuón 
sách: "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cánh hội 
nhập quốc tế". Trường ĐH KHXH và NV & NXB Tp. Hồ 
Chí Minh, 2003. 

Trần Ngọc Thêm. Văn Hóa Biển Đảo và Văn hóa Biển Đảo ở 
Khánh hòa - Cái Nhìn Nha Trang 2011. Festival Biển Ngày 
15-6-2011. 

Trần Quang Hải, mạng cá nhân http://tranquanghai. info/ 
2010. Paris, Pháp. 

Trần Quốc Vượng. Trong Cõi, Những ý kiến về lịch sử, 
truyền thống và hiện trạng dân tộc của một nhà sử học 
trong nước. Garden Grove, CA, Hoa Kỳ. 1993. 

Trần Văn Khê. Âm nhạc Đông Nam Á. Nhà xuất bản Đông 
Nam Á. 1986. 

Trần trọng Kim. Việt Nam Sử Lược, Quyển 1. Bộ Giáo Dục, 
Trung tâm Học liệu. Sài Gòn. 1971. 

Turnbill, Constance Mary. A History of Malaysia, Singapore 
and Brunei; in tại Hong Kong. 1989. 

Vạn Chấn. Nam Châu Dị Vật Chí, viết vào khoảng năm 290. 

Văn Tân. Vai trò của thuỷ quân Việt Nam trong Lịch sử dân 
tộc. Nghiên cứu Sử học số 5, tháng 9/ 1977. 

Victor Croizat, USMC. Col. The Brown Water Navy, The 
River and Coastal War in Indo China and Vietnam, 1948- 
1972. Blanford Press. 1984. 

Viện Khảo Cổ Học. Trống Đông Sơn. Hà Nội. 1987. 

Vietnam Handbook, Footprint Handbooks, Bath BA2- 3DZ, 
England, February 1997. 

Vü Minh Giang Nguyén Viét. Dát nuóc, con nguói Viét Nam 
và truyền thống giỏi thuỷ chiến. Báo Sử hoc số 2, năm 
1979. 

Vũ Nguyệt Minh, Lữ Đông Hà, Lê Khánh Tâm, Quỳnh Tố 
Thùy. Nước Tôi Dân Tôi. Cơ sở Đông Tiến, San José, 


859 


Califonia. 1989. 

Vương Ky Sơn. Việt Nam Dé Ngũ Thiên ky, USA. 1994. 

Wallbank, T. Walter, Alastair M. Taylor, Nels M. Bailkey. 
Civilization -Past and Present. Scott, Foresman and 
Company, Glenview, Illinois. 1967. 

Wallbank, T. Walter. Man's Story, World History in Its 
Geographic Setting. Scott. Foresman & Co., USA. 1961, 
trang 45. 

Wells, H. G. The Outline of History, Volume I. Garden City 
Books, New York. 1956. 

Wells, Spencer. The journey of Man: a genetic odyssey. 
Princeton University Press, 2002. 

West, Helen. Insight Guide Vietnam. Singapore. 1995. 

White, John. A Voyage to Cochinchina. 1824, in lai Oxford 
University Press. 1972. 

White, Peter T. Mosaic of Cultures. National Geographic, 
Vol. 139, No. 3, March 1971. 

Wiens, Harold J. China's March Towards the Tropics, Conn. 
1954. 

Williams, Edward Thomas. A Short History of China. Harper 
& Brothers Publishers, New York and London. 1928. 

Williams, Lea E. Southeast Asia: A History. Oxford 
University Press, New York. 1976. 

Woodside, Alexander. Vietnam and the Chinese Model: A 
Comparative Study of Nguyen and Ch'ing. Cambridge, 
Harvard University Press. 1971. 

Worcester, G. R. G. Sail and Sweep in China: The History 
and Development of the Chinese Junk as illustrated by the 
Collection of Junk Models in the Science Museum. Her 
Majesty's Stationery Office: London. 1966. 

Worcester, G. R. G. The Junks & Sampans of the Yangtze. 
Naval Institute Press, Annapolis. 1971. 

Worster, Donald. Rivers Empire, New York: Pantheon 
Books, 1985. 


860 


861 


